LỊCH SỬ GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Lời giới thiệu 
Đức Cha ĐAMINH HOÀNG VĂN ĐOÀN O.P. Giám mục Qui Nhơn 
Lịch sử là ông Thày dạy khôn. Kinh nghiệm của người đi trước và những biến cố 
thời di vãng giúp người đời, hiểu biết hiện tại và dự liệu tương lai. 
Linh mục Bùi Đức Sinh O.P. tốt nghiệp Cao học Sử học trường Đại học Montréal, 
Gia Nä Đại, đã thu thập và nghiên cứu những tài liệu để viết ra bộ Lịch sử Giáo hội 
Công giáo, gồm hai phần. Phần I : Thượng cô và Trung cô Thời đại, Phần II : Cận 
kim và Đương kim Thời đại. 
Tác phẩm có đặc điểm này, là mỗi Chương gồm một bài tóm lược tổng quát một 
vẫn đề, từ nguồn gốc, liên quan cho đến ngày phát triển của nó. Đây là một điển 
hình: Chương Bốn bàn về “Các thánh Giáo phụ và Văn sĩ Công giáo”, đọc Chương 
này độc giả có cái nhìn tổng quát và thấy nguồn góc, sự tiến triển và ảnh hưởng 
của Văn chương Công giáo trong 7 thế ký. 
Linh mục Bùi Đức Sinh còn cho độc giả biết những tài liệu ngài đã sưu tầm. Như 
vậy, tác phẩm chẳng những giúp ích cho độc giả thông thường, mà còn hữu ích cho 
những vị muốn nghiên cứu Giáo sử. 
Tôi chân thành giới thiệu tác phẩm của linh mục Bùi Đức Sinh cùng quý độc giả 
Công giáo cũng như không Công giáo, và đặc biệt cùng quý vi giáo sĩ, tu sĩ và 
chủng sinh. Tôi cũng cầu mong cho tác phẩm này được phổ biến, để kinh nghiệm 
của người xưa giúp vào việc phát trièn của thời này, hầu mang lại sự Canh tân lành 
mạnh cho Giáo Hội và Quê hương thân yêu của chúng ta. 
Tòa Giám mục Qui Nhơn, ngày 22-07-1971 
Daminh HOÀNG VĂN ĐOÀN, O.P. 


Giám mục 


Lời Tựa 

Lm Vinhsơn Bùi Đức Sinh OP 
Tác phẩm chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quí vị đây, dành cho tất cả những ai 
muốn có một cái nhìn tổng quát về Lịch sử Giáo hội Công giáo và sự triển nở 
thiêng liêng của nó, qua các thời đại từ nguyên thủy đến nay. 
Đây là bộ sách dành cho tất cả quý vị yêu thích lịch sử, muốn theo dõi những biến 
chuyên lớn để thêm hiểu biết vận mạng, cũng như trào lưu tư tưởng về tín lý, thần 
bí và luân lý của Giáo hội Công giáo. 
Chúng tôi không có tham vọng, qua bộ sách này, sẽ tường thuật hết mọi biến có, 
cũng không dám can thiệp vào những vấn đề còn được bàn cãi. Bộ Lịch sử này, xét 
về phương diện khoa học, không thê đòi xếp hạng với những bộ sách gồm cả chục 
quyền to lớn, bàn đến mọi chi tiết về quá khứ của Giáo hội. Vì thế, chúng tôi muốn 
giữ tính cách đơn giản khi tường thuật để được dễ hiểu. Chúng tôi bỏ qua những 
nhân vật nồi danh thật sự. Trong khi tường thuật, chúng tôi nhận biết thế nào cũng 
có nhiều khuyết điểm và thiếu sót, mà chúng tôi hy vọng được quí độc giả phủ 
chính và tha thứ. 
Mục tiêu của tác phẩm này không phải là can dự vào sự rắc rối của những vụ tranh 
luận về tín lý, những cuộc tranh chấp ngôi vị cá nhân hay đoàn thê, đến độ làm như 
Lịch sử Giáo hội chỉ là một cuốn sách kể truyện “chiến tranh tự vệ” liên miên và 
vô vị, chóng trả các phe phái hay lạc giáo. Chúng tôi muốn có một quan niệm cao 
hơn về sứ mạng của Giáo hội. Trước hết, chúng tôi đưa ra ánh sáng cái tiềm lực đã 
và còn làm cho Giáo hội sống động và uyên chuyền qua các thời đại. Chúng tôi sẽ 
trưng ra những ảnh hưởng của Giáo hội đối với Châu Âu và Thé giới. 
Chúng tôi không thể bỏ qua phần sự nghiệp của nhiều Dân tộc Công giáo trong 
Lịch sử này. Không phải dé ca tụng hay đả kích tính tự ái Dân tộc, nhưng để nêu rõ 
mỗi quốc gia đã có và còn có thể có sứ mạng phải thi hành; và chính lúc chịu mở 


cửa đón nhận Kitô giáo là lúc các quôc gia dù lớn dù nhỏ, đặc biệt các quôc gia 


Tây phương, được dịp may mắn nhất để ý thức về khả năng cũng như phận sự của 
họ. Khi đề ra cho họ một lý tưởng, tức là Giáo hội đã dành cho họ phương tiện để 
phát triển và thăng tiến. Chính ở điểm đó, Giáo hội Công giáo đã góp nhiều công 
vào việc xây dựng văn minh thế giới. 

Chúng tôi luôn luôn có gắng nói sự thật, dù là sự thật phũ phàng. Lịch sử Giáo hội 
nguyên nó đã làm phong phú đủ, để khỏi cần phải dùng đến những lời lẽ tô điểm 
làm lệch lạc chân lý. Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải trung thực, vì đó là đặc 
tính quí báu nhất của các nhà hộ giáo. Song điều đó không có nghĩa là chúng tôi 
phải gò bó trong khi hành văn, hoặc không được phát biểu ý kiến riêng. Đứng 
trước một sự nghiệp vĩ đại, cao cả của Giáo hội, đứng trước những bậc thánh, 
những anh hùng hào kiệt, chúng tôi có quyền biểu lộ sự thán phục. Không ai cắm 
chúng tôi chú tâm vào tính chất thực tại hoặc vĩnh cửu của một số vấn đè, giá tri 
bất bién của những tắm gương sáng chói. 

Quan niệm như thế, chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng quí độc giả Công giáo. Đối 
với quí độc giả không Công giáo, chúng tôi xin quí vị đừng quá hoài nghi trước bộ 
mặt thật của Đạo Công giáo. Sau hết, chúng tôi ước mong được tất cả quí vị ban 
những lời chỉ giáo hầu giúp chúng tôi bô túc mỗi lần tái bản. 

Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô năm 1971 

Lm. Vinhsơn Bùi Đức Sinh O.P. 


PHÂN I 
THƯỢNG CỎ VÀ TRUNG CÔ THỜI ĐẠI 
Chương Một 
GIÁO HỘI THỜI SỨ ĐÒ (t.k. I) 
I. Giáo hội thời nguyên thủy ở Palestina 
1. Chúa Giêsu, Đẳng sáng lập Giáo hội 


2. Giáo đoản nguyên thủy Gierusalem 


3. Giáo hội của các Dân tộc 

II. Thánh Phaolô trên đường truyền giáo 

1. Hành trình thứ nhất (45-49) của th. Phaolô và Công đồng Gierusalem (49) 

2. Hành trình thứ hai (50-52) của thánh Phaolô 

3. Hành trình thứ ba (52-57) của thánh Phaolô 

4. Thánh Phaolô bị bắt và tử đạo (57-67) 

II. Thánh Pherô lập Tòa ở Roma và hoạt động của các tông đồ khác 

1. Thánh Pherô từ Gierusalem đến Roma 

2. Thánh Pherô lập Tòa ở Roma và tử đạo ở đây 

3. Hoạt động của các tông đồ khác 

4. Giáo hội phôi thai tách biệt khỏi hội đường Do Thái 

IV. Một đức tin, một phượng tự, một quyền bính 

1. Đức tin, cái hồn của Kitô giáo 

2. Tô chức phụng vụ và bí tích 

3. Tổ chức giáo quyền và bác ái xã hội 

Nếu Giáo hội Công giáo định nghĩa là một khối tín hữu vây quanh Chúa Cứu Thế 
và vâng lời Người, thì Giáo hội đã có từ khi bốn dân chài: Pherô và Anrê, Giacobê 
và Gioan, đáp lời mời của Chúa Giêsu bỏ thuyền lưới tại hồ Galilea, để trở thành 
những “ngư ông câu người” (Mt IV, 18-22). 

Theo các nhà thần học, Giáo hội được thành lập vào buổi sáng ngày Chúa Thánh 
Thần Hiện xuống, khi thánh Phêrô và các Tông đồ được tràn đầy ơn Thánh Thần, 
mạnh dạn làm chứng nhân về sự Chúa sống lại, lên Trời, trước công chúng từ bốn 
phương kéo về Gierusalem nhân ngày lễ “Ngũ Tuần” (Cv II, 1-4) [1]. Theo các nhà 
hộ giáo, Phục sinh và Hiện xuống là hai sự kiện quan trọng trong việc khai sinh 
Giáo hội. Nếu Chúa không sống lại như lời tiên báo, thì các Tông đồ, những chứng 
nhân của Chúa, sao có thê biến đổi từ người ngu dốt hèn nhát thành những nhà 


truyền giáo can đảm, nhiệt thành, những nhà hộ giáo khôn ngoan thông minh 


được.Nhưng các sử gia, vì chỉ nhìn vào những sự kiện bên ngoài, coi Giáo hội là 
một thực thê xã hội và tôn giáo, chăm lo việc phượng thờ Thiên Chúa và nghe theo 
lời giáo huấn của Chúa Kitô, nên chỉ chấp nhận Giáo hội Công giáo có vào khoảng 
sáu hoặc bảy năm sau cuộc tử nạn của Chúa, và sự thành lập đã được ghi chép 
trong sách Tông đồ Công vụ. Giáo hội thành lập để nối tiếp công cuộc của Chúa ở 
trần gian, ban đầu cũng đã sống và lớn lên trong dân Chúa kén chọn với những con 
người có truyền thống từ bao thế hệ, đề từ đây bành trướng khắp thế giới theo như 
ý muốn của Chúa: “Các con hãy đi rao giảng khắp muôn dân, làm phép Rửa cho 
chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, day cho chúng giữ hết mọi điều Ta 
đã truyền cho các con” (Mt XXVIII, 19-20). 

I. GIÁO HỘI THỜI NGUYÊN THỦY Ở PALESTINA 

1. Chúa Giêsu, Đắng sáng lập Giáo hội 

Từ khi là một dân tộc được Thiên Chúa kén chọn, người Do Thái, dù là Pharisé, 
Sađukê hay Esseni [2], đều mang trong mình sự trông đợi Đắng Cứu Thế. Cứ mỗi 
lần quốc gia họ lâm nguy hoặc dân chúng rơi vào cảnh nô lệ, lòng trông đợi lại nôi 
lên mạnh mẽ. Qua các thời đại, nhờ sự nhắc nhở của các ngôn sứ, họ càng ý thức 
rõ rệt hơn về sự chọn lựa mà Thiên Chúa đã giao ước với các Tổ phụ họ. 

Lúc này sống dưới ách dé quốc Roma, lòng trông đợi một lần nữa bị kích động 
mãnh liệt. Dựa theo lời ngôn sứ, họ lý luận: “Thời gian trông đợi đã đầy”, ngôn sứ 
Daniel đã chăng bảo là sau 69 “tuần năm”, các đau khô của Israel sẽ chấm dứt và 
Nơi Cực Thánh sẽ đón nhận Đắng Kitô đó sao ? (Ðn IX, 20-27), Đắng Cứu Thé sẽ 
là người thế nào ? Người Do Thái khi ấy không có một quan niệm rõ rệt và còn sai 
lầm nữa. Sống trong cảnh nô lệ áp bức, hầu hết họ cho rằng Đắng Cứu Thé sẽ là vị 
anh hùng cứu quốc, trong tay có cả trăm ngàn binh sĩ. Ngài sẽ báo thù cho dân 
Ngài, “đập tan các thù địch như đập bình gốm”. Ngài sẽ thống trị muôn dân, mở 
đầu cho một thời huy hoàng của Israel. Như vậy, họ đã quên đi lời ngôn sứ Isaia 


nói về Chúa Cứu Thé sẽ phải chịu đau khổ và nhục nhã (Is LHI). 


Giữa lúc dân Do Thái nóng lòng trông đợi như thế, Đức Giêsu Kitô đã sinh ra ở 
Belem xứ Judea, triều vua Herodes (214) vừa ban hành lệnh kiểm tra dân số trong 
cả thiên hạ. Sau khi sinh ra được ít lâu, Chúa được thánh Giuse và Đức Maria đem 
đi trốn bên Ai Cập để tránh bàn tay tìm giết của Herodes. Ông này chết, hai ông bà 
đưa Chúa trở về quê quán, sống đời än dät ở Nazareth bằng nghề mộc. Năm 30 
tuổi, Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai, nhưng trước đấy, Gioan đã làm Tiền 
hô dọn đường cho Người. Bắt đầu Chúa giảng Phúc Âm ở xứ Judea, tỏ ra cho dân 
chúng biết chính Người là Đắng Kitô các ngôn sứ đã loan báo, nhưng họ không tin. 
Sau khi Gioan bị bắt, Người bỏ Judea sang xứ Galilea, tiếp tục rao giảng Nước 
Trời, làm nhiều phép lạ, chữa người bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, xua đuôi quỷ 
ám... Tin Mừng của Chúa được trình bày nhất là trong bài giảng trên núi. Người 
đem đến cho nhân loại nguồn hạnh phúc thật sự, và luật của Người là luật tình yêu, 
một tình yêu mới và hoàn hảo. 

Qua những bài dụ ngôn về Nước Trời, Chúa cho dân chúng biết Tin Mừng và công 
cuộc Cứu Thế của Người không hạn hẹp trong vùng Palestina, nó phải tỏa lan đi 
các nơi và trải qua mọi thời đại. Đó là lý do khiến Người sẽ lập Giáo hội. Ngay từ 
khi đời sống công khai bắt đầu, Chúa đã để ý kêu gọi nhiều môn đệ. Người chọn 
lựa tông đồ, ban cho các ông quyền chữa bệnh tật, trừ quỷ ám và sai đi giảng tin 
lành cho các miền lân cận. Chúa còn đặt Pherô làm tông đồ trưởng: “Con là Pherô, 
nghĩa là đá, Ta sẽ xây Giáo hội Ta trên đá tảng này, dù quyền lực hỏa ngục có tung 
ra cũng không thê phá nổi. Ta sẽ trao chìa khóa Nước Trời cho con. Điều gì con 
cầm buộc ở dưới đất, trên Trời cùng cầm buộc và mọi điều con tháo cởi dưới đất, 
trên Trời cũng tháo cởi” (Mt XVI, 18-19). 

Nghe lời Chúa giảng dạy, thấy phép lạ Chúa làm, dân chúng tin theo rất đông. 
Thấy mình bị mât ảnh hưởng, nhóm Pharisê ghen ghét Chúa, nhất là khi họ bị 
Chúa vạch trần sự giả hình và lôi sống câu nệ; họ tìm cách làm hại Người. Cả 


nhóm Sađukê cũng lo ngại trước ảnh hưởng của Chúa trong dân chúng. Họ sợ 


Người gây phong trào cách mạng chống Roma, mà họ đang là những tay sai trung 
thành. 

Biết rằng cuộc tử nạn gần đến, Chúa loan báo cho các tông đồ biết và dọn lòng các 
ông đón nhận sự kiện đó. Dịp lễ “Vượt qua” năm cuối cùng, Chúa lên Gierusalem 
và được dân chúng đón rước rất trọng thê, trong khi ấy những đàn anh lập mưu bắt 
Người. Ngày thứ năm trước lễ “Vượt qua”, trong bữa tiệc ly, Chúa lập phép Thánh 
Thẻ, cũng đêm ấy Giuđa bội phản dẫn lính đến bắt. Đứng trước công nghị Do Thái 
(Sanhédrin), Chúa bị kết án tử hình. toàn quyền Pilatus (? 39) thấy Người vô tội 
muốn tha. Nhưng vì nhát sợ trước áp lực của dân chúng có các bậc đàn anh hậu 
thuẫn xúi dục, Pilatus đã y án tử hình thập ác. Suốt đêm thứ năm và sáng thứ sáu, 
Chúa bị đánh đập và chịu xỉ nhục trước khi vác thập giá lên núi Calvary. Chiều thứ 
sau, lúc tắt thở trên Thánh giá, màn ngăn cách Nơi Cực Thánh trong Đền thờ xé ra 
làm hai, báo hiệu thời Tân Ước trong lịch sử. 

Chúa Giêsu đã chết, nhưng khi còn sống Người đã tiên báo sau ba ngày sẽ sống lại. 
Lời đó Chúa đã thể hiện, và trong 40 ngày ở lại trần thế, Người hiện ra với các 
tông đồ, các môn đệ và nhiều người khác. Người hứa sai Thánh Thân đến với họ, 
làm họ trở nên những chứng nhân, không phải chỉ ở Palestina mà còn cho tận cùng 
trái đất. Đồng thời Chúa đặt thánh Pherô đứng đầu đoàn chiên, tức Giáo hội của 
Người: “Con hãy chăn các chiên con và chiên mẹ của Ta” (Ga XXI, 17). Sau đó, 
Chúa lên Trời. 

Sau khi được chứng kiến Chúa về Trời, các tông đồ và môn đệ, khoảng 120 người, 
trở lại Gierusalem hội nhau trong nhà tiệc ly để cầu nguyện, trông đợi Chúa Thánh 
Thần; Đức Maria cũng có mặt với họ. Ngay từ ban đầu, Pherô đã ý thức trách 
nhiệm làm đầu Giáo hội của Chúa. Ông đề nghị tìm người thay thế Giuđa, tên bội 
phản nộp Thây. Trong số những chứng nhân cuộc đời Chúa, Matthia đã trúng thăm 
để liệt vào hàng 12 tông đô. “Bỗng từ Trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió 


mạnh lùa vào nhà, nơi các tông đô và môn đệ đang hội họp. Rôi mọi người thây 


những hình lưỡi lửa tản ra, đậu trên đầu mỗi người. Và ai nây đều được tràn đầy ơn 
Thánh Thân, họ bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo khả năng Thánh Thần ban 
cho” (Cv II, 2-4). Giáo hội khai sinh từ đấy. 

2. Giáo đoàn nguyên thủy Gierusalem 

Hôm ấy lễ “Ngũ tuần” dân Do Thái hội nhau ở Gierusalem để mừng lễ rất đông. 
Nghe biết có điềm lạ, họ kéo nhau đến xem và gặp Pherô đang giảng: “Đức Giêsu 
Nazareth Dâng mà Thiên Chúa đã minh chứng bằng nhiều phép lạ ... Đắng mà các 
ông đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng định treo thập ác. Người đã được Thiên Chúa cho 
sống lại, và chúng tôi là chứng nhân ... Người đã ban Thánh Thần xuống cho 
chúng tôi như các ông thấy và nghe (Cv II, 22-23, 32-33). Mọi người láy làm lạ vì 
các tông đồ nói nhiều thứ tiếng khác nhau và khi nghe các ông giảng, dù họ là 
người nói tiếng Partha hay Ai Cập, Cyrène hay Roma đều hiểu hết. Lời giảng và 
dấu lạ ấy đã làm họ xúc động và 3.000 người tin theo : đó là giáo đoản nguyên 
thủy. 

Luca trong Tông đồ Công vụ đã ghi lại những sự kiện quí giá về Giáo Hội thời 
nguyên thủy. Cộng đồng nguyên thủy ở Gierusalem có một tổ chức vừa theo khuôn 
khổ Do Thái vừa có những đặc tính mới mẻ và riêng biệt của Kitô giáo. Cộng đồng 
mới này chưa tách biệt khỏi hội đường Do Thái, họ vẫn nhiệt thành tham dự các lễ 
bái ở Đền thờ và các buổi họp ở hội đường; nhưng họ cũng những buổi hop riêng 
“bẻ bánh” và cầu nguyện, nghĩa là cử hành Tiệc Thánh. Tình yêu liên kết họ thành 
một trái tim và một tâm hồn, họ có thực hiện lời Chúa: “Người ta sẽ nhận ra các 
con là “môn đệ” của Thày vì thấy các con yêu thương nhau” (Ga XII, 35). “Họ 
bán tài sản đem nộp cho các tông đồ để phân phát cho mọi người, ai nấy tùy theo 
sự cần thiết. Họ đồng tâm nhất trí ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ. Khi làm lễ 
bẻ bánh ở nhà, họ cùng nhau dùng bữa trong tình huynh đệ” (Cv IL, 45-46). 

Phép lạ Pherô chữa người què ở cửa Đền thờ đã làm cho người ta để ý đến các tông 


đồ và Giáo hội phôi thai. Bài giảng của vị tông đồ trưởng đã thu hút thêm nhiều 


người, con số kẻ tin Chúa lên tới 5.000. Công nghị Do Thái lo ngại, bắt giam Pherô 
và Gioan. Trước một phiên tòa, hai ông can đảm minh chứng Chúa Giêsu là Đẳng 
Cứu Thé. “Dâng mà họ đã đóng định và Thiên Chúa đã cho sống lại”. BỊ đe dọa 
không được tiếp tục giảng, hai ông thắng thắn trả lời: “Trước mặt Thiên Chúa, phải 
nghe lời các ông hay vâng lời Thiên Chúa, điều nào phải lẽ? Xin các ông xét. Phần 
chúng tôi, điệu chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi không thể không nói ra!” 
Dầu vậy, công nghị Do Thái cũng phải tha cho hai tông đồ về, vì sợ dư luận quần 
chúng sau phép lạ mới xảy ra (Cv IV, 1-22). 

Các tông đồ tiếp tục rao giảng Tin Mừng: việc này đã dẫn các ông vào ngục một 
lần nữa, nhưng ban đêm Thiên thần đến đưa các ông ra khỏi ngục. Hôm sau. công 
nghị bỡ ngỡ thấy các ông đang giảng ở Đèn thờ. Bị điệu ra tòa, Pherô thay mặt các 
chứng nhân can đảm tuyên bố: “Phải vâng phục Thiên Chúa hơn loài người. Thiên 
Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại ... mà chúng tôi đây là 
chứng nhân”. Công nghị nghe, rất uất hận muốn giết ngay các ông, nhưng 
Gamaliel can thiệp. Các tông đồ tuy thoát chết, song trước khi được tha về các ông 
đã phải một trận đòn ghê sợ (Cv V, 27-40). 

Giáo đoàn nguyên thủy mỗi ngày thêm đông. Lúc này vẫn toàn là người Do Thái, 
có người sinh trưởng ở Palestina nói tiếng Hy Bá (Do Thái), có người sinh quán ở 
những khu phân tán (diaspora) trong các miền thuộc đế quốc Roma, nói tiếng Hy 
Lạp. Nhóm người này phàn nàn vì trong việc phân phát của vật chất, quả phụ của 
họ bị bỏ rơi. Thấy thế, các tông đồ đề nghị đặt chức Phó tế, đề trông coi vấn đề vật 
chất. Giáo dân chọn bảy người và các tông đồ đặt tay truyền chức cho họ. Trong số 
có hai nhân vật lỗi lạc là Stêphan và Philipphê quê ở vùng phân tán, có tài giảng 
thuyết và không bị trói buộc bởi những thành kiến quốc gia như những người Do 
Thái sinh trưởng tại Palestina. 

Stêphan mở đầu một cuộc hộ giáo dựa theo Thánh Kinh, và kết luận bằng những 


lời lên án dân Do Thái: “Vì các người cứng đâu cứng cô, lòng chai dạ đá, nên các 


người luôn luôn chống Chúa Thánh Thần”. Những lời lẽ can đảm này đã đem lại 
cho thày Stêphan cái chết vì đạo đầu tiên như một phần thưởng. “Nghe những lời 
áy người Do Thái nghiến răng căm giận Stêphan, lại được nhà cằm quyền Roma 
làm thinh, họ ném đá ông cho đến khi chết” (Cv VI VHD). 

Cái chết của Stêphan năm 34 mở đầu cuộc bách hại Giáo hội ở Palestina. Saolô 
quê thành Tarses là người hăng say bắt đạo hơn cả. Nhiều giáo dân phải bỏ 
Gierusalem tản cư về các vùng quê ở Judea hay Samaria, đi tới đâu họ truyền đạo 
tới đó. Như thế cuộc bách hại đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Kitô giáo, đem 
vào cộng đồng nguyên thủy những phần tử mới, đó là những anh em Dân Ngoại, 
tức không phải Do Thái. 

3. Giáo hội của các Dân tộc 

Thày phó tế Philipphê mở đầu cuộc truyền giáo ở Samaria. Với lời giảng hấp dẫn 
kèm theo nhiều phép lạ minh chứng, số người tin theo rất đông. Trên đường đi 
Gaza, thày rửa tội cho viên thái giám của nữ hoàng xứ Ethiopia. Ở Cesarea, nhà 
của thày trở thành nơi hội họp của giáo đoàn mới. Việc thâu nhận những thành 
phần mới này vào Giáo hội đã gây ra một vấn đề. Có cần phải chịu phép Cắt bì để 
được gia nhập Kitô giáo, như đã được vào dân Do Thái không ? Vấn đề khá quan 
trọng về giáo thuyết, vì nếu Cắt bì là điều bó buộc thì hóa ra đức tin Kitô giáo 
không đủ để cứu rỗi, nhưng nếu Cắt bì không cần nữa tức là bỏ rơi Do Thái giáo 
trong thực hành. Đàng khác, néu Kitô giáo đòi những ai theo đạo phải Cắt bì, chắc 
chăn nhiều người vì kỳ thị Do Thái sẽ không chấp nhận điều kiện đó Còn các tông 
đồ, tuy Chúa đã dạy phải đi truyền giáo cho muôn dân, nhưng các ông vẫn chưa 
dứt bỏ hết những quan niệm có tính chất quốc gia và Do Thái về Nước Trời. Pherô, 
vị tông đồ trưởng, cũng thấy rất khó giải quyết, song Chúa đã can thiệp. 

Vào khoảng năm 40, cuộc bách hại lần đầu, Pherô đi thăm các giáo đoản mới. 
Thánh tông đồ trước hết đến Lydda, rồi Joppea, chữa nhiều bệnh tật và cho một bà 


ở Joppea sống lại. Sau đó, thánh nhân. lên Cesarea, thủ phủ xứ Palestina, tại thành 


này một sĩ quan Roma tên là Cornelius và cả gia đình xin học đạo. Ông là người 
đạo hạnh tử tế, kính sợ Thiên Chúa, nhưng là người dân ngoại. Theo luật Cựu ước 
thì “người Do Thái không được tiếp xúc với người ngoại”, nhưng thánh Pherô đã 
được mặc khải cho biết “không còn ké ai là ô ué hay không sạch”. Thánh nhân 
giảng dạy về cuộc đời Chúa Giêsu và phép Rửa tội. Trong khi giảng, các kẻ nghe 
được Chúa Thánh Thần đánh động và xuống ơn. Ông kết thúc bài giảng: “Những 
anh em này đã chịu Chúa Thánh Thần như chúng ta, vậy thì ai có quyền cắm lấy 
nước mà rửa tội cho họ?” Rửa tội cho Cornelius là một việc làm khác thường, 
nghĩa là không qua con đường Do Thái giáo (Cắt bì). Cộng đồng Do Thái ở 
Gierusalem xôn xao bàn tán, khiến thành Pherô phải giải thích cho họ: “Tôi biết 
Thiên Chúa không thiên tư ai, song bất luận dân nào, hễ kính sợ Ngài làm việc 
phúc đức, đều đẹp lòng Chúa và được đón nhận” (Cv X. 24-48). Nhưng vấn đề 
chưa giải quyết dứt khoát cho tới khi Phaolô được chọn làm tông đồ dân ngoại, và 
Cộng đồng Gierusalem được triệu tập (49).Phaolô, thuở nhỏ mang tên Saolô, sinh 
khoảng năm 8 tại Tarses, một thương cảng phôn thịnh thuộc ảnh hưởng văn minh 
Hy Lạp. Thân phụ ông là người thành Giscalat (Galilea), cả hai cha con gốc Do 
Thái có quốc tịch Roma, thuộc phái Pharisê, sinh sống về nghề dệt. Hôi 15 tuổi, 
Saolô đã tỏ ra thông minh và được gởi đi Gierusalem theo học Gamaliel, một giáo 
sư nổi tiếng. Vốn tính nóng và nhiệt thành lại được giáo dục trong môi trường đạo 
hạnh khắc khổ nên khi thấy một tôn giáo lạ vừa xuất hiện, ông đã vội coi các tin đồ 
là những quân dấy loạn, mà vị Giáo chủ là người bi kết án tử hình thập ác. Trong 
buổi hành hình thày phó tế Stéphan, Saolô không tích cực tham gia, nhưng đã nhận 
đứng giữ áo cho kẻ ném đá vị Tử đạo tiên khởi. Và sau đó, ông quyết ra tay tiêu 
diệt bọn mà ông kêu là “phiến loạn”. 

Nghe biết Damas có nhiều “tô” Kitô giáo, Saolô tình nguyện dẫn đầu toán lính võ 
trang của công nghị Do Thái đi dẹp. Lúc đó vào khoảng gần trưa một ngày mùa hạ 


năm 35, “khi Saolô gần tới Damas, bỗng có ánh sáng bởi Trời bao phủ ông: ông 


ngã xuống đất. Có tiếng phán: Saolô, Saolô, tại sao ngươi tìm bắt Ta 2 - Thưa ngài, 
Ngài là ai? Ta la Giêsu ngươi đang bắt bó. Song hãy đứng dậy vào thành; có người 
sẽ nói cho ngươi phải làm gì” (Cv IX 3-6). Saolô đứng dậy, mắt mở nhưng không 
thấy gi. Ông được dẫn vào thành, ở đó ba ngày liền không ăn uống. Một người đạo 
đức tên là Anama được Chúa sai đến khuyên bảo, chữa mắt và rửa tội cho Saolô. 
Ngay sau đó, Saolô đi tiếp xúc với giáo đoàn Damas, vào giáo đường rao giảng 
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Điều đó làm nhiều người bỡ ngỡ và không tin, có 
người tìm bắt ông, song ông trốn vào sa mạc Ả Rập, để qua một thời gian tĩnh tâm 
cầu nguyện và học hỏi thêm về chân lý mới (G1 I, 11-12,17). Ba năm sau, Saolô trở 
lại Damas, rồi đánh liều đến Gierusalem, nhưng chỉ được tiếp nhận một cách lạnh 
nhạt vì còn bị nghi ngờ. Barnabê, người bạn học của ông, phải đứng ra bảo lãnh để 
ông được gặp Pherô và Gioan. Trong một cầu nguyện tại Đền thánh, Saolô ngất trí 
xem thấy Đắng phán rằng: “Mau lên, hãy ra khỏi Gierusalem ngay, vì họ chăng 
nhận ngươi làm chứng về Ta” (Cv XXII, 18). Các bạn hữu khuyên ông trở về 
Tarses. Bị người ta không hiểu mình, Saolô vẫn cương quyết làm “Phát ngôn 
nhân” của Chúa Giêsu. Vì ông còn nhớ mãi lời Chúa phán: “Cứ đi, Ta sai ngươi 
đến cùng dân ngoại ở phương xa” (Cv XXII, 21). Saolô nghe bạn hữu khuyên trở 
về quê hương (năm 38), hoạt động truyền giáo trong các vùng thuộc Cilicia và 
Syria. 

Barnabê ở Antiokia, nhân một cuộc viếng thăm các giáo đoàn, có đến gặp Saolô. 
Barnabê thấy cần phải dùng vị tông đồ trẻ tuổi thông minh, nhiệt thành và quả cảm 
nảy vào môi trường hoạt động rộng lớn hơn, nên đã đưa Saolô về Antiokia thủ phủ 
xứ Syria, nơi tập trung đủ sắc dân, ngôn ngữ và tôn giáo. Quả nhiên, nhiều người 
tin theo, giáo đoàn Antiokia mỗi ngày thêm đông: “Chính tại đây, lần thứ nhất các 
tín hữu được mang danh Kitô hữu” (Cv XI, 26). Trong khi đó, các giáo doän ở 
Judea lâm cảnh khó khăn, nạn đói hoành hành, Agrippa được đặt làm vua Judea và 


Samaria (41-44) là người từ lâu có ác cảm với Kitô giáo: ông giết Giacobê Tiền 


(42) anh Gioan, và còn đòi xử tử Pherô bấy giờ đang bị giam trong ngục. Chính lúc 
ấy, Barnabê và Saolô từ Antiokia tới Gierusalem thăm và an ủi các anh em. Nhưng 
thánh Pherô, sau khi được Thiên thần cứu cho vượt ngục đã trốn khỏi Gierusalem 
(Cv XI, 6-17). 

II. THÁNH PHAOLÔ TRÊN ĐƯỜNG TRUYÈN GIÁO 

1. Hành trình thứ nhất (45-49) của thánh Phaolô và Công đồng Gierusalem 
(49) 

Di dân Do Thái bấy giờ vào khoảng 3 triệu (đông gấp 4 hoặc 5 lần số người còn ở 
lại trong nước). Họ là những thành phần đầu tiên của công đồng Kitô giáo và cũng 
có thé là những thù địch đáng sợ. Hầu hết họ sống về thương mại. Họ được hưởng 
nhiều đặc ân trong dé quốc Roma, có khu vực riêng, luật lệ riêng, tòa án riêng, tự 
do tín ngưỡng và lễ bái. Họ luôn giữ sắc thái dân tộc, chống ảnh hưởng của ngoại 
bang: trung tâm tôn giáo của họ vẫn tại Gierusalem. Chính vì sự quan tâm đến 
những người anh em Do Thái này, mà Barnabê và Saolô khởi hành chuyên đi lần 
thứ nhất (Cv XI, 25- XIV, 27). Và cũng từ đây, lịch sử truyền giáo của Giáo hội 
Công giáo bắt đầu. 

Mùa xuân năm 45, sau khi lãnh nhận sứ mạng, Barnabê cùng với Saolô vâ Gioan 
Marcô (cháu của Barnabê) lên tàu tại cửa Seleucia. Trước hết tàu cập bến 
Salamina, đảo Cypro, quê hương của Barnabê. Ở đây, hai tông đồ đàm thoại với 
người Do Thái trong hội đường. Tới Paphoa, Saolô rửa tội cho Sergius-Paulus, 
toàn quyền Cypro. Ông này thích khoa bói toán và quỷ thuật, nên có dùng một phù 
thủy Do Thái tên là Barjesu. Nghe tin có ba nhà truyền giáo làm dấu lạ, Sergius 
cho mời Barjesu đến tìm cách ngăn cản, bị Saolô, cũng gọi là Phaolô, quở mắng và 
phạt mù mắt. Được xem nghe các phép lạ và lời lẽ của thánh tông đồ, quan toàn 
quyền đã tin theo (Cv XIII, 4-12). 

Bỏ Paphos, ba vị qua Tiểu À, lúc ấy là mùa thu năm 45. Tiểu À hôi đó gồm 17 xứ, 


dân chúng theo tôn giáo huyền bí dị đoan. Đặt chân lên hải cảng Attalia (xứ 


Pamphilia), ba thừa sai tiến vào Perga, gặp một thành phố bỏ hoang vì ôn dịch, 
Phaolô nhất định đi sâu vào nội địa, nhưng Gioan Marcô thấy đường đi gian nguy 
vất vả, đã xin rút lui về Gierusalem, mặc Phaolô và Barnabê hết sức khuyên can. 
[3] Sau nhiều ngày đường trường khó nhọc, Phaolô và Barnabê tới Antiokia (xứ 
Pisiđia). Một chiều thứ bảy, hai tông đồ vào hội đường Do Thái và được ông chủ 
sự mời lên nói mấy lời. Bài diễn văn đầu tiên của Phaolô đã gây xúc động trong 
kiều bào Do Thái; nhưng lần thứ hai, một bọn người ngoan cô tìm cách gây rối. 
Thay thế, Phaolô và Barnabê quay sang dân ngoại : “Bởi vì anh em chối nghe lời 
Chúa, nên chúng tôi quay di với dân ngoại”. Sau một năm hoạt động hai tông đồ 
thu được nhiều kết quả. Trước sự tiễn triển của giáo đoàn, nhóm Do Thái quá 
khích nhất định phá, hai ông đành phải ra đi. 

Đầu mùa thu năm 46 hai tông đồ tới Iconium (xứ Lycaonia), một thành phố nhỏ 
cách Antiokia 120km. Ở đây hơn một năm, các ông lập được một giáo đoàn đông 
đúc. Nhưng cuối cùng, cũng bị nhóm Do Thái ác cảm quấy rôi định ném đá, hai 
ông phải bỏ trốn sang Lystra và Derba cách Iconium khoảng 40km. Vì hai thành 
phố nhỏ này không phải là nơi thương mại, nên không có người Do Thái; dân 
chúng sống nghề chăn nuôi và đặc biệt sùng bái thần Jovis và Mercurius. Tới 
Lystra, hai ông may mãn bắt liên lạc với một gia đình Do Thái độc nhất, tức gia 
đình của Timotheô, một thiếu niên ngoan ngoãn hiền lành. Tuy sống trong khung 
cảnh ngoại giáo, Timotheô cũng được bà mẹ dạy cho biết Thánh Kinh, nhưng chưa 
chịu Cắt bì. Nhà của Timotheô được dùng làm trụ sở cho hai nhà truyền giáo. 
Trong một buổi giảng dạy ở Lystra, Phaolô chữa lành một người bất toại từ khi 
mới sinh. Cho Barnabê là thần Jovis và Phaolô là thần Mercurius giáng thế, dân 
chúng cấp báo cho sư sãi các chùa mang ít vật đến sát tế. Hai tông đồ phải hết sức 
can ngăn, họ mới thôi. Tình hình tiến triển đang có lợi cho các ông thì một nhóm 
Do Thái từ Antiokia và Iconium đến phá. Bi bọn chúng tuyên truyền phinh gạt, dân 


chúng đổi lòng tìm bắt Phaolô, đưa ra ngoài ném đá. Tưởng ngài đã chết, họ bỏ về. 


Khi trời tối, giáo dän đến mai táng mới biết thánh tông đồ còn sông. Bỏ Lystra, hai 
ông qua Derba ở đấy chừng một năm và lập được một giáo đoàn thịnh vượng. 

Trên đường trở về, hai tông đồ viếng thăm các giáo đoàn đã thiết lập và tổ chức 
cho có cơ sở vững chắc. Đi đến đâu, các ông cũng được an ủi thấy giáo dân nhiệt 
thành giữ đạo. Các ông chọn những người đạo đức sáng suốt, đặt tay ban quyền 
Linh mục và trao trọng trách chỉ huy giáo đoản. Khi qua Perga, thấy dân chúng đã 
trở về làm ăn đông đúc, hai tông đồ ở lại giảng dạy ít bữa trước khi xuống Attalia 
lấy tàu về Antiokia. Về tới nhà, “các ông họp giáo dân tường thuật cho họ nghe 
bao nhiêu công việc Thiên Chúa đã dùng mình làm và sự dân ngoại đón nhận Tin 
Mừng”. 

Những kết quả hai tông đồ thu hoạch được trên đất dân ngoại đã gây nhiều phản 
ứng. Ở trong xứ Judea người ta xôn xao bàn tán, rồi những người vô trách nhiệm 
đến tận Antiokia hạch lạc về sự trở lại của dân ngoại, họ nói: “Phép Rửa không 
thành, nếu không chịu Cắt bì trước”. Với những người Do Thái mới trở lại và có óc 
thủ cựu ấy, hai tông đồ đã tranh luận nhiều buổi, nhưng vô ích. Cuối cùng, giáo 
đoàn Antiokia cử Barnabê và Phaolô đi Gierusalem gặp các tông đồ, đề giải quyết 
dứt khoát ván dë quan trọng này. 

Công đồng Gierusalem được triệu tập năm 49, đặt dưới quyền chủ tọa của thánh 
Phêrô. Trong Công đồng, Phaolô và Barnabê thuật lại chuyến đi truyền giáo lần 
thứ nhất với những kết quả tốt đẹp đã thu lượm được. Các ông nói thêm: “Chúng ta 
không nên ngăn cản bất cứ ai muốn tin theo, cũng không nên bỏ đở công cuộc bắt 
đầu mà chúng ta đã được chứng kiến nhiều sự lạ lùng”. Pherô đồng ý nói: “Chính 
nhờ ơn Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta tin chúng ta được cứu rỗi, thì họ cũng thế”. 
Sau đó, với tư cách tông đồ trưởng, thánh Pherô tuyên bố quyết định không buộc 
những người dân ngoại gia nhập Kitô giáo phải mang “ách” luật Môisen. Giacobê 
Hậu, lúc áy đứng đầu giáo đoàn Gierusalem, vốn có tiếng bảo thủ với lễ nghi cổ 


truyền Do Thái, cũng lên tiếng ủng hộ quyết định của Công đồng, chỉ đòi phải 


kiêng đồ cúng, máu và thịt những vật chết ngạt, cùng sự gian dâm. Một Thông điệp 
được gởi đến dân ngoại ở Antiokia, Syria và Cilicia (Cv XI, 1-29; GI II, 1-10). Vẫn 
đề được giải quyết và Công đồng thứ nhất của Giáo hội đã giải phóng anh em Dân 
ngoại. Từ nay, với hoạt động của Phaolô, Giáo hội sẽ rộng tay đón nhận họ từ các 
nơi tràn đến. 

2. Hành trình thứ hai (50-52) của thánh Phaolô 

Sau Công đồng Gierusalem, Phaolô trở về Antiokia, đề nghị với Barnabê một 
chuyên đi thứ hai, mục đích viếng thăm các giáo đoàn, đồng thời công bố và giải 
thích Thông diệp của Công đồng, thiết lập thêm giáo đoàn mới. Barnabê muốn 
đem theo Gioan Mar-cô nhưng Phaolô nhất định từ chối, một cuộc bàn cãi sôi nồi 
xảy ra khiến hai tông đồ rời xa nhau: Barnabê đem Gioan Marcô sang đảo Cypro, 
còn Phaolô chọn Sila. 

Mùa xuân năm 50, Phaolô và Sila theo đường bộ qua Syria và Cilicia, thăm các 
giáo đoàn cũ: Tarses, Derba, Lystra, Iconium, Antiokia. Ở Lystra, Phaolô được 
thêm một bạn đồng hành nữa là Timotheô (Cv XV, 35 XVIII, 22). 

Bỏ Antiokia (xứ Pisidia), đoàn truyền giáo tiến lên miền Phrygia và Galatia. 
Phaolô không ở lại đây lâu vì muốn dành nhiều thời giờ cho những đô thị lớn. 
Quan niệm rằng một khi Tin Mừng có cơ sở tại những nơi đô hội, sẽ phổ biến đi 
các vùng chung quanh. Vi thế, thánh nhân định đưa đoàn truyền giáo xuống miền 
Nam, có nhiều thành phố lớn như Smyrna, Epheso, Mileto... nhưng Chúa không 
muốn. Tại Troas, thương cảng xứ Mysia, đang lúc Phaolô lúng túng không biết đi 
đâu thì gặp Luca, một y sĩ danh tiếng và thông thạo đường thủy: Luca đề nghị sang 
xứ Macedonia. Đêm ấy, Phaolô chiêm bao thấy người xứ Macedonia yêu cầu ngài 
đem tin lành đến với họ. Ngay hôm sau, Phaolô cùng với Sila, Timotheô và Luca 
đáp tàu sang Macedonia, cập bến Neapoli. 

Từ hải cảng Neapoli, các tông đồ tiến lên Philip. Dân chúng ở đây là những người 


cân cù tử tê, tôn trọng đạo gia đình, nên sẵn sàng đón nhận Tin Mừng hơn nhiêu 


nơi. Một bà hàng tắm giàu có tên là Lyđia được ơn tin theo, đã rước đoàn truyền 
giáo đến cư ngụ nhà mình. Công cuộc truyền giáo kết quả, nhưng một phép lạ của 
Phaolô đã làm cớ đưa ngài vào ngục. Phaolô trừ quỷ cho một thiếu nữ nô lệ làm 
nghề bói toán. Thấy mât mối lợi, người chủ mưu làm hại thánh tông đồ. Nhân việc 
hoàng dé Claudius ra lệnh trục xuất các người Do Thái ở Roma vì nghi họ âm mưu 
phản loạn, ông chủ nói trên cũng tố cáo Phaolô xúi dân làm cách mạng, và cho bộ 
hạ đến nhà bà Lyđia bắt Phaolô và Lila dẫn đến đại diện chính quyền Roma. 
Không tra hỏi gì, vị đại diện ra lệnh đánh đòn hai tông đồ rồi tống giam. Ban đêm, 
một dấu lạ xảy ra: đất động, các cởi mở tung, xièng xích đứt hết. Thấy thé, lính cai 
ngục theo đạo. Sáng hôm sau, Luca và Timotheô cũng ngầm báo cho nhà càm 
quyền biết Phaolô và Timotheô có quốc tịch Roma, việc đánh đòn trái phép hôm 
qua có thể là một tử tội. Họ vội vàng đến xin lỗi hai ông và yêu cầu bỏ Philip. 
Nhưng các ông còn ở lại it ngày dé tô chức giáo đoàn, đặt Luca ở lại coi sóc. 

Bỏ Philip, đoàn truyền giáo ba người còn lại đi về miền Tây, đến Thessalonic, thủ 
phủ xứ Macedonia, một hải cảng lớn và cũng là trung tâm kỹ nghệ có rất nhiều anh 
em lao động sống nghèo khổ. Cũng như ở các nơi khác, ba nhà truyền giáo giảng 
Tin Mừng cho kiều bào Do Thái, nhưng họ cứng lòng nên các ông đi tìm anh em 
Dân ngoại, và ở đây Phaolô dë ý đến giới cần lao. Người Do Thái tố các nhà truyền 
giáo đến gieo rắc tinh thần chống đối hoàng dé Roma, và cho người đến bắt tại 
xưởng đệt của ông Jason. May mắn lúc đó ba ông vắng mặt. Thấy tình hình căng 
thắng, các tông đồ vội tô chức giáo đoàn đặt người lãnh đạo, rồi tiếp tục lên đường. 
Đến Berea cách Thessalonic 75km, ba nhà truyền giáo được kiều bào Do Thái tiếp 
rước tử té hơn. Họ chen nhau đến nghe tin lành và trở lại khá đông. Được tin đó, 
người Do Thái từ Thessalonic kéo đến quấy phá, Phaolô đành rút lui, để Sila và 
Timothe ở lại tiếp tục hoạt động. 

Mùa đông năm 50, một mình Phaolô lên tàu đi Athêna, thời đó là trung tâm văn 


hóa của cả thê giới. Roma tuy có uy thê về chính trị, nhưng vẫn phải tôn trọng và 


kiêng né Athêna. Tới đây, Phaolô không khỏi đau lòng khi thấy hai bên lộ đầy 
tượng thần, dân chúng thi đua học hỏi sự khôn ngoan thế gian nhưng tối tăm về 
chân lý Nước Trời. Lợi dụng đức tính hiền hòa của dân thành, thánh tông đồ giảng 
một bài tại tối cao pháp viện (Aréopage). Ngài mở đầu: “Thưa quí vị công dân 
thành Athêna, phàm việc gì tôi cũng thấy quí vị rất say mê. Nhân khi đi qua, nhận 
xét các thần tượng của quí vị tôi gặp một bàn thờ có dë hàng chữ “Kính Thần Bât 
Minh”. Vậy đắng quí vị thờ mà không am tường đó, tôi xin trình bảy hiến quí vị”. 
Rồi với một giọng hùng hôn, thánh tông đồ giảng về Đẳng Tạo thành trời đất muôn 
vật, Đẳng không ngự trong ngôi nhà do bàn tay loài người tác tạo, Đấng chăng 
giống như vàng bạc hay đá gỗ do tài ba của nghệ thuật chạm trổ nên. Ngài không ở 
xa chúng ta, bởi vì “ta sống, ta động, ta có đều do Ngài”. Sau cùng, thánh tông dé 
nói đến sự phán xét và sống lại. Nhưng hai vẫn đề này đã làm thính giả không 
muốn nghe nữa, cử tọa nhôn nhao, tiếng nói xì xào: “Thôi để khi khác sẽ nghe ông 
ta nói về vần đề đó” (Cv XVII, 22-32). Thánh Phaolô chịu thất bại trước những 
con người quá thiên về lý trí ấy. 

Phaolô ra đi đến Corintô, một trung tâm thương mại và kỹ nghệ lớn, nhưng tình 
trạng luân lý và tôn giáo rất suy đôi; số thương gia Do Thái khá đông. Tới nơi, 
thánh tông đồ liên lạc với gia đình ông bà Aquila và Priscilla đã được rửa tội ở 
Roma và mới bị trục xuất do lệnh hoàng đế Claudius. Sila và Timotheô sau khi tổ 
chức xong giáo đoàn Berea cũng đến cộng tác với ngài. Như hâu hết các nơi khác, 
đứng trước sự cứng lòng của người Do Thái, ba tông đồ quay về phía Dân ngoại và 
đem Tin Mừng đến cho họ. Các ông đã thành công rực rỡ, một giáo đoàn đông đúc 
và nhiệt thành được thiết lập với đủ mọi thành phần xã hội. Chính ở đây, Phaolô 
viết hai Thư gởi giáo đoàn Thessalonic vào khoảng năm 51. 

Trong 18 tháng hoạt động ở Corintô, người Do Thái vẫn là kẻ thù của thánh tông 
đồ. Họ bắt ngài nộp cho chính quyền Roma, vu cáo làm cách mạng. Nhưng 


Gallius, em nhà hiên triệt Seneca, lúc đó giữ chức trân thủ, là người sáng suôt đã 


gạt đi. Được tha về, Phaolô lo tô chức giáo đoàn để có thể đứng vững khi ngài 
văng mặt. Mùa hè năm 52, thánh Phaolô đáp tàu trở về Antiokia băng đường biên, 
ghé qua Epheso Và Gierusalem. 

3. Hành trình thứ ba (52-57) của thánh Phaolô 

Sau một thời gian nghỉ ngơi ở Antiokia, Phaolô lại nghĩ đến chuyến đi thứ ba. 
Đoàn truyền giáo lần này đông hơn, gồm có Timotheô, Titô, Erastus, Gaius, nhưng 
không thấy Sila, có lẽ ông này ở lại Gierusalem làm thư ký cho thánh Pherô. 
Chuyến đi khởi hành vào mùa thu năm 52. Cũng như lần trước, Phaolô muốn thăm 
viếng các giáo đoàn cũ, nên đã theo đường bộ qua Derba, Lystra, Iconium, 
Antiokia. Sau đó, ngài qua Colosse, Laodicea, tới Epheso vào mùa thu năm 53. 
Epheso bấy giờ là thủ phủ Xứ Asia, một thương trường rộng lớn, phôn thịnh, trụ sở 
của toàn quyền Roma, đồng thời là “Thánh địa” của nữ thần Diana với ngôi đền 
lộng lẫy, nguy nga, tức đền Artemi kỳ quan thế giới. Chính đây là trọng tâm truyền 
giáo của thánh tông đồ trong cuộc hành trình thứ ba này (Cv XVIII, 21 - XXI 16). 
Ở Ephesô, Phaolô làm nghề dệt để khỏi phiền lụy đến người khác và sống trong gia 
đình ông bà Aquila và Priscilla, vì hai ông bà này đã bỏ Corintô đến trú ngụ ở đây. 
Trước hết, thánh tông đồ tiếp xúc với 12 người trong nhóm “Thanh tây Gioan”, và 
đã thuyết phục được họ theo Tin Mừng. Nhưng đối với kiều bào Do Thái mà 
chuyến đi trước Phaolô đã được tiếp đón nóng hậu, thì lần này thánh tông đồ nhận 
ra sự cô chấp của họ như nhiều nơi khác, nên ngài bỏ đi truyền giáo cho Dân 
ngoại. Trong ba năm trời, Chúa chúc lành cho công cuộc của Phaolô, cho ngài làm 
nhiều phép lạ và thu được nhiều kết quả. Đang khi đó, các cộng sự viên của ngài di 
truyền giáo ở các thành phố lân cận, như Colosse, Hierapoli, Laodicea, và các nơi 
xa hơn như Smyrna, Pergamo, Mileto. 

Từ Epheso, thánh tông đồ vẫn liên lạc với các giáo đoàn. Năm 54, ngài nhận được 
nhiều tin bi quan về giáo dân ở Galatia. Năm đó, những cộng sự viên của ngài đi 


điêu tra vê, cho biệt có một sô người Do Thái tự xưng là đặc phái viên của 


Gierusalem đến, tuyên truyền vu khống nhiều điều không hay về ngài. Phaolô liền 
viết Thư gởi giáo đoàn Galatia biện hộ cho thiên chức tông đồ của mình, và Tin 
Mừng ngài giảng là chính Tin Mừng Chúa Giêsu đã mặc khải. Cũng trong Thư đó. 
Phaolô chống lại chủ trương Cắt bì của nhóm thủ cựu cố chấp, minh chứng rằng: 
Đức tin chứ không phải Cắt bì làm cho người ta nên công chính. 

Phaolô cũng rất đau lòng khi nghe biết giáo dân Corintô có sự chia rẽ và nhiều tội 
loạn luân xảy ra. Năm 55, ngài sai Timotheô và Erastus đến dàn xếp công việc, và 
trước đó ngài đã gởi cho giáo đoàn một bức Thư. Thư thứ nhất gởi cho thành 
Corintô này là bức Thư dòi dào tư tưởng và hay hơn hết trong các Thư của thánh 
tông đồ. Trong phân I, tác giả khiến trách giáo dân về tội chia rẽ và loạn luân; phần 
II, tác giả giải đáp những thắc mắc họ nêu ra có liên hệ đến lương tâm người Kitô 
hữu. 

Vào khoảng tháng 5 năm 56, đại hội Diana được tô chức long trọng, Phaolô muốn 
lợi dụng cơ hội để truyền bá đức tin. Vì số người tin theo từ trước đến giờ mỗi 
ngày thêm đông, nên người mua ảnh tượng và đồ thờ cúng thần Diana mỗi ngày 
giảm bớt. Demetrius, chủ tịch nghiệp đoàn thợ bạc chuyên tạc tượng làm ảnh, đã tô 
chức một cuộc biêu tình, vận động quần chúng đến bắt Phaolô. Nhưng hôm ấy ngài 
văng nhà, chúng bắt Gaius và Aristarcus, hai cộng sự viên của ngài, điệu di các 
khu phố. May nhờ có sự can thiệp của nhà cầm quyền, cuộc biểu tình bị giải tán và 
hai ông được trả tự do. 

Sau vụ nói trên, Phaolô bỏ Epheso cùng với đoàn truyền giáo đi Troas, chờ 
Timotheô và Erastus cho biết tin luc về Corintô, nơi hai ông đã được sai di. 
Timotheô trở về cho biết du luận xôn xao về bức Thư của thánh tông đồ, và một số 
người không chịu tuân phục. Phaolô sai Tirô đến dàn xếp lần nữa. Sau hơn ba 
tháng nóng lòng đợi tin của Titô, Phaolô bỏ Troas sang xứ Macedonia đến thăm 
giáo đoàn Philip. Ở đây Phaolô gặp Luca, và ít lâu sau Titô cũng đến đem tin về 


Corintô; giáo dân hâu hêt đã đôi lòng, chỉ còn lại một sô người cô châp. Thánh 


tông dé bèn viết Thư thứ hai gởi giáo đoàn Corintô, trao cho Titô mang đến. Trong 
Thư ngài an ủi và tha thứ cho họ, đề cập đến cuộc lạc quyên giúp anh em ở 
Gierusalem và cuối cùng biện hộ cho thiên chức tông đồ của mình. Ở lại Philip cho 
đến cuối năm 56, ngài mới đích thân đến Corintô, để đem lại bình an và trật tự cho 
giáo đoàn. 

Lúc này nhìn lại kết quả ba cuộc hành trình, Phaolô nhận thấy các thành phố lớn 
miền duyên hải và nội địa Tiểu Á đã được nghe giảng Tin Mừng, nên ngài muốn 
sang Tây phương: Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha. Thánh nhân cũng nghĩ tới kinh 
thành Roma, nơi hoạt động của Pherô. Nhưng trước khi đến, ngài viết Thư bắt liên 
lạc với họ (đầu năm 57). Có thé nói, đây là bản lược tóm giáo lý của thánh tông đồ 
về tín lý (phần T) cũng như luân lý (phần II). 

Sau khi gởi Thư cho giáo dân Roma, Phaolô công đoàn truyền giáo sửa soạn về 
Gierusalem để kịp mừng lễ Phục sinh vào tháng 3 năm 57. Nhưng khi sắp lên tàu, 
thì được tin báo người Do Thái đã tổ chức ám sát Phaolô rồi quäng xác xuống biến, 
cuộc hành trình vì thế đã phải thay đổi. Phaolô và một ít người theo đường bộ lên 
Macedonia mừng lễ Phục sinh với giáo đoàn Philip, còn các người khác cứ lên tàu 
như thường, nhưng sẽ cập bến Troas và chờ thánh tông đồ ở đấy. 

Nhưng hình như vị tông đồ linh cảm thấy mình sẽ không còn được gặp lại giáo 
đoản thân yêu, nên đi tới đâu, Phaolô cũng từ biệt họ một cách hết sức cảm động. 
Bỏ Troas, thánh tông đồ xuống tàu đi Mileto, ở đây ngài cho mời các kỳ lão giáo 
đoàn Epheso đến cho ngài gặp lần sau hết. Chuyến tàu sau đó chạy đi Tyro, anh em 
ở đây can ngăn Phaolô không nên đến Gierusalem vì có sự nguy hiểm, nhưng ngài 
không nghe. Tới Cesarea, một giáo dân được ơn nói ngôn sứ cũng cho biết: ở 
Gierusalem thánh tông đồ sẽ bị người Do Thái bắt nộp cho chính quyền ngoại đạo. 
Giáo dân khuyên Phaolô lánh đi nơi khác, nhưng thánh nhân muốn chịu đau khổ 


giông Chúa, nên cứ tiên vê Gierusalem. 


Đến đây, Phaolô chấm dứt các cuộc hành trình, để bước vào con đường tử đạo. 
Thánh nhân đã mở đầu những trang sử truyền giáo của Giáo hội, và thật xứng đáng 
với danh hiệu “Tông đồ Dân ngoại”. 

4. Thánh Phaolô bị bắt và tử đạo (57-67) 

Tới Gierusalem trước lễ “Ngũ tuần” năm 57, Phaolô đi gặp Giacobê dé trình bày 
những hoạt động truyền giáo và kết quả đã thu lượm được trong các chuyến đi vừa 
qua. Tất cả mọi người tạ ơn Thiên Chúa và ca tụng Phaolô. Nhưng những phần tử 
bảo thủ và cố chấp tiếp đón ngài cách lạnh nhạt. Để phá đồ những tuyên truyền vu 
khống, thánh tông dé theo dë nghị của một số người, làm một tuần chay dën tội 
theo lễ giáo Do Thái (Naziréat), để công khai minh chứng lòng thành với luật 
Maisen. 

Vì là lễ “Ngũ tuần”, người Do Thái từ các nơi về Gierusalem đông. Trong số này, 
có nhiều người thuộc bọn có chấp, thù địch của Phaolô. Biết ngài có mặt ở 
Gierusalem, họ nhất định thanh toán. Khi Phaolô và bốn giáo dân lên Đền thánh, 
một nhóm Do Thái sinh trưởng ở Epheso đã đợi sẵn. Thấy thánh nhân, chúng liền 
la lỗi vu cho ngài là xúc phạm đến Đền thánh, mang người ngoại giáo vào khu 
cắm. Dân chúng tin theo, định lôi Phaolô ra ngoài ném đá, nhưng nhà cầm quyền 
vì không hiểu truyện, vội ra lệnh tống giam đề điều tra. Phaolô phải nại đến quyền 
công dân Roma mới thoát khỏi những trận đòn ghê sợ. Muốn biết đầu đuôi câu 
truyện, hôm sau Lysia họp công nghị Do Thái để đối chứng với Phaolô. Thánh 
tông đồ một nhà tâm lý sành nghề, ngài lớn tiếng nói: “Thưa quí vị tôi là người 
Pharisê, song thân tôi cũng là Pharisê, sở dĩ tôi bị điệu ra xử hôm nay chỉ vì tôi tin 
tưởng người chết sông lại” (Cv XXIII, 6). Kết quả câu nói đó là làm cho hai phe đả 
kích nhau đữ đội, Lysia lo ngại, phải đưa Phaolô về trại giam. 

Thất bai vì câu nói của Phaolô, người Do Thái căm thù: một số chừng 40 thè tuyệt 
thực cho đến khi giết được thánh nhân. Đề đạt ý định ấy, công nghị Do Thái xin 


Lysia cho điệu Phaolô ra lấy khẩu cung lần nữa, bọn họ sẽ mưu sát dọc đường. 


May có người cháu đến báo cho Phaolô, khiến âm mưu bị đồ bể. Để khỏi bận tâm 
về vụ lôi thôi như thế, trấn thủ Lysia huy động một số binh sĩ khoảng 470 người áp 
giải Phaolô đi Cesarea, trao cho toàn quyền Felix. Ông này là người độc ác, da 
dâm, thi hành lệnh hoàng dé một cách nô lệ. Sau ít ngày, thánh tông đồ được đem 
ra đối chứng trước công nghị. Biết rằng chỉ là sự bất đồng về mấy điểm tôn giáo, 
Felix muốn tha nhưng lại sợ người Do Thái. Ông kéo dài thời gian giữ thánh nhân 
đến hai năm, tuy là người độc ác, ông không dám xử tệ với ngài, còn cho tự do liên 
lạc và tiếp xúc với các cộng sự viên. 

Năm 59, Festus đến thay thế Felix ở chức toàn quyền. Nhân dịp này, người Do 
Thái yêu cầu Festus đưa Phaolô lên xét xử ở Gierusalem với thâm ý sẽ mưu sát doc 
đường. Nhưng Phaolô kháng cáo lên Cesar. Bấy giờ là mùa thu năm 59, Julius 
cùng một số cảnh binh Roma được lệnh áp giải tù nhân. Nhận thấy Phaolô có nhiều 
đức tính cao quí, nên Julius đối xử đặc biệt với ngài, cho Timotheô, Luca và 
Aristarcus đi theo. Cứ mỗi khi tàu ghé bến có giáo dân, Phaolô lại được phép lên 
thăm. Con tàu tién dọc theo bờ biển Syria, qua đảo Cypro, theo bờ biển xứ Lycia. 
Tới hải cảng Myra, gặp tàu đi Ý Đại Lợi, Julius cho chuyên tù nhân sang đó. 
Chuyến tàu chở tất cả 276 người kê cả thủy thủ, hành khách, còn thêm nhiều hàng 
hóa. Gặp gió lớn, tàu giạt vào hải cảng Bonoporto (đảo Creta). Thấy nguy hiểm, 
Phaolô dë nghị ở lại đây, đợi qua mùa đông, nhưng không ai nghe. Tàu vừa nhô 
neo được mấy ngày thì gặp bão lớn. Sau 14 ngày đêm đương đầu với bão tố, mọi 
người thất vọng, Phaolô cố gắng an ủi và lẫy lại niềm tin cho bạn tàu. Khi gần tới 
đảo Malta tàu đụng vào một côn cát, vỡ tan tành, nhưng đúng như lời Phaolô đã 
nói trước, mọi người thoát nạn và vào tới bờ. 

Ở Malta, trong khi tìm củi để sưởi ấm, Phaolô bị một con rän độc quấn Vào tay, 
song ngài bình tĩnh giũ nó vào lửa. Dân chúng thấy thé cho Phaolô là hiện thân của 
một vị thần tới thi ân cho họ. Người ta tranh nhau đưa bệnh nhân đến xin ngài 


chữa, cả thân phụ của Publius, người câm quyên đảo này, cũng được chữa khỏi 


bệnh; nhiều người xin theo đạo. Cuối tháng 2 năm ấy, có chuyến tàu chở lá mì qua 
Ý, Julius cho tù nhân quá giang. Sau ít ngày, tàu cập bến Puteolo gần thành Napoli, 
rồi theo đường bộ Phaolô bị áp giải lên Roma. Giáo dân nghe biết gởi phái đoàn 
đến rước ngài, trong phái đoàn có gia đình ông bà Aquila và Priscilla. 

Ở Roma nhờ có báo cáo của toàn quyền Festus và của Julius. Phaolô được đối xử 
đặc biệt. Ngài được phép sống trong một căn nhà thuê và dân chúng có thé đến 
viéng thăm. Trong 2 năm giam lỏng, thánh tông đồ không bỏ lỡ một cơ hội nào có 
thể rao giảng Tin Mừng. Ngài dân thân hoạt động cả những nơi mà chính thánh 
Pherô và các giáo dân khác không lọt vào được. Những thủ tục của tòa án đã cho 
thánh tông đồ nhiều cơ hội tiếp xúc với giới quan chức, với cận thần nhà Vua, và 
thường xuyên với các sĩ quan có nhiệm vụ canh gác. Phaolô giải thích cho họ tại 
sao người ta tố cáo và muốn làm hại mình, vì lẽ hết mọi người đều biết “chính vì 
Chúa Kitô mà tôi phải mang xièng xích” (PI I, 13, 1V,22; Cv XXI. 17-XXVII,31). 

Trong thời gian này, thánh Phaolô viết bốn Thư gởi giáo đoàn Epheso. Colosse, 
Philip và ông Philemon. Thánh tông đồ viết cho Epheso, nhân lúc ở Tiểu À có 
phong trào triết học ngoại giáo muốn giải quyết những vấn đề liên hệ đến Thiên 
Chúa và vạn vật, gây hoang mang về địa vị Chúa Kitô. Trong phân tín lý, tác giả 
nêu cao chương trình của Thiên Chúa, đặt Đức Kitô làm trung gian để mọi người 
trở về với Người. Trong phân luân lý, thánh nhân khuyên đoàn kết, cải thiện đời 
sống, và nêu rõ bôn phận vợ chồng, cha mẹ, con cái... Viết cho thành Colosse tác 
giả muốn đả phá những dị đoan mê tín, đồng thời đề cao địa vị Chúa Kitô và Giáo 
hội của Người. Còn viết cho giáo đoàn Philip là để cảm ơn họ đã gởi tiền giúp đỡ 
mình, đồng thời khuyên họ ít điều bằng những lời lẽ chân thành và tha thiết. Bức 
thư viết cho Philemon tuy ngăn, nhưng hàm xúc chân lý nèn tảng công bình, bác 
ái, xã hội.Theo Tông đồ Công vụ, thì sau 2 năm chịu giam giữ Phaolô đã được tha. 
Vừa được phóng thích, Phaolô tiếp tục ngay công việc truyền giáo. Biết rằng đời 


mình sắp kết liễu bởi tay lý hình, ngài cỗ gắng đi hết những phần đất còn lại và 


nhất là thăm viếng một lần nữa các giáo đoàn. Theo thánh Clementê, chứng nhân 
của thé kỷ I, và nhiều giáo phụ trong những thế kỷ sau, thì vị tông đồ Dân ngoại đã 
thực hiện ước vọng đi truyền giáo trên bán đảo Tây Ban Nha (Rm XV 24). Trở lại 
Roma, thánh nhân đã tham dự vào việc viết Thư gởi giáo đoàn Do Thái. Đây là 
một thiên tiêu luận hay một bài giảng, nhằm vào những người Do Thái di tản xa 
quê hương, đã theo đạo Chúa Kitô từ lâu, nay bị cám dé muốn quay lại lễ giáo Do 
Thái và coi đó như cần thiết dé được cứu rỗi: “Chúng ta có một bàn thờ, mà các kẻ 
phụng sự Nhà tạm không có quyền ăn” (Dt XIII, 10). 

Kế đấy, Phaolô nghĩ đến việc thăm các giáo đoàn cũ. Đoản truyền giáo bắt đầu tới 
đảo Creta, Phaolô để Titô lại đây coi sóc giáo đoàn, rồi qua Mileto đến Epheso. 
Timotheô ở lại Epheso, còn ngài tiễn lên miền Bắc tới hải cảng Troas, rồi sang xứ 
Macedonia thăm Philip và Berea. Trong thời gian trên đất Macedonia, thánh tông 
đồ viết hai Thư, một cho Timotheô ở Epheso và một cho Titô ở Creta. Cùng với 
Thư thứ hai gởi Timotheô, người ta gọi là những Thư mục vụ, hiến chương hoạt 
động tông đồ của bậc thày để lại cho các môn đệ. 

Mùa đông năm 65, sự đi lại khó khăn, Phaolô phải tạm trú ở Nicopoli. Lúc ấy cuộc 
bách hại của Neo ở Roma đang gắt gao và tràn đi các nơi, khiến thánh tông đồ phải 
dè phòng sự theo dõi của người Do Thái thù địch. Nhưng do sự chỉ điểm của tên 
thợ đúc Alexander (II Tm IV, 14), Phaolô bị bắt có lẽ tại nhà ông Carpus ở Troas, 
trên đường trở lại thăm viếng các giáo đoàn một lần nữa. Từ đây thánh tông đồ bị 
áp giải về Roma (mùa thu năm 60). 

Ở Roma, gặp thời bách hại, Phaolô phải chịu cảnh giam cầm ghê sợ, chứ không 
được đối xử như lần trước. Ra tòa lần thứ nhất, tài hùng biện của ngài đã làm cho 
bản án được hoãn lại, như ngài có khoe với Timotheô trong Thư thứ hai. Đó là 
“chúc thư“ của Phaolô gởi Timotheô, người con yêu dấu. Thánh tông đồ khuyên 
Timotheô can đảm bảo vệ đoàn chiên trong nhẫn nhục và sáng suốt, còn ngài đã 


muôn dâng cái chết làm lễ vật hy sinh. “Giờ chết của cha đã gân, suốt đời cha đã 


cương quyết chiến đấu cho Thiên Chúa. Cha đã chạy tới đích và bảo vệ đức tin, chỉ 
còn chờ lãnh triều thiên bởi tay Đắng Thâm phán chí công” (II Tm IV, 6-8). 

Về án tử hình và cái chết của thánh tông đô, không có tài liệu để lại. Chúng ta chỉ 
được biết qua lưu truyền: sau 9 tháng chờ đợi, lần xét xử thứ hai, Phaolô bị kết án 
trảm quyết, nghĩa là bị chém đầu theo sự đòi hỏi của quyền công dân Roma. Thánh 
nhân bị hành quyết trên con đường đi Ostia (cùng ngày hoặc trước thánh Pherô 
một ngày) tại một nơi nay gọi là Tre-Fontane. Giáo dân chôn táng thánh tông đồ 
trên khu đất của bà Lucina, là nơi hiện nay một thánh đường lớn đã được xây cắt, 
tức đền Thánh-Phaolô ngoại thành. 

HI. THÁNH PHERÔ LẬP TÒA Ở ROMA VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
TÔNG DÔ KHÁC 

1. Thánh Pherô từ Gierusalem đến Roma 

Ngay từ khi Giáo hội được thành lập ở Gierusalem, Pherô đã ý thức trách nhiệm 
Chúa đặt làm đầu. Ông nắm giữ địa vị quan trọng trong tổ chức tông đồ và trong 
công đồng dân Chúa. Trên đây, chúng tôi đã nói đến hoạt động truyền giáo của 
ngài tại Judea và Samaria ké từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống cho tới khi rời 
bỏ Gierusalem (năm 44), do cuộc bách hại của Agrippa I. Sách Tông đồ Công vụ 
kê rằng: “Sau khi được cứu thoát khỏi ngục, Pherô đã đi nơi khác” (XII, 17). 

Pherô đi đâu ? Lúc ấy giáo đoàn Antiokia đã thành hình, và Barnabê được sai tới 
đó để tổ chức. Có lẽ Pherô đến Antiokia vào thời kỳ này, ngài chuyển Tòa từ 
Gierusalem đến đó [4]. Giáo hội từ thành thánh mở rộng sang các vùng Judea, 
Samaria, Galilea, đến lúc cần phải đi xa hơn: Antiokia sẽ là điểm xuất hành các 
cuộc truyền giáo vào những vùng ảnh hưởng Hy Lạp, rồi sang tận Roma. Ở 
Antiokia ít lâu, Pherô đặt một vi tên là Evodes thay ngài, tiếp theo Evodes là thánh 
Ignatiô tử đạo (110). Thánh tông đồ đi đâu? 

Sử gia Eusebius cho rằng ngài đi lập nhiều giáo đoàn ở vùng Cappadocia, Ponto, 


Bithynia, Galatia và Asia, nghĩa là ở miền Bắc Tiểu À [5].1 Cũng thời điểm này, 


người ta còn nhớ Barnabê và Phaolô thực hiện chuyến đi lần thứ nhất truyền giáo 
trong vùng Pamphylia, Pisidia và Lycaonia thuộc miền Nam. 

Căn cứ vào Thư thánh Phaolô gởi giáo đoàn Corintô để dàn xếp những chia rẽ do 
ba phe đối lập: Phaolô, Kêpha (tức Pherô) và Apollo (I Cr I, 12) thì người ta cho 
rằng Pherô đã qua Corintô trước khi tới Roma. Thế kỷ II, trong Thư gởi cho giáo 
dân Roma, thánh Đionisiô (166-174) giám mục Corintô cũng quả quyết giáo đoàn 
này do hai tông đồ Pherô và Phaolô thành lập. 

Pherô đến Roma vào năm nào ? Không có sử liệu nào cho biết chắc. Các sử gia 
thời thượng cô chỉ tin răng thánh Pherô đã điều khiển giáo đoàn Roma suốt 25 
năm. Như vậy có nên kết luận rằng: Pherô có mặt ở Roma từ năm 42 không ? Một 
điều chắc chắn là vào khoảng năm 44, Pherô mới đi khỏi Gierusalem và năm 49, 
lại có mặt ở Gierusalem chủ tọa công đồng. Có sử gia cho rằng sau khi đi khỏi 
Gierusalem vào năm 44, thánh Pherô qua Antiokia, rồi sang Roma, rửa tội cho 
nhiều người trong số ấy có gia đình ông bả Aquila và Priscilla, và tổ chức một giáo 
đoàn khá lớn ở đó, song chỉ được mây năm, vị tông đồ phải đi khỏi do lệnh hoàng 
dé Claudius trục xuất người Do Thái vào khoảng năm 46. Nhưng lại có ý kiến khác 
cho rằng, thời ấy nhiều giáo đoàn chỉ được một vị tông đồ ở xa điều khiển. Nếu 
Thánh Phaolô, đang khi ở Epheso vẫn điều khiến hai giáo đoàn Philip và 
Thessalonic mà không cần nhờ đến vị nào khác, thì đó cũng là trường hợp thánh 
Pherô, tuy còn ở trong xứ Judea ngài cũng có thê điều khiển giáo đoàn Antiokia, 
Bithynia và Roma nữa. Theo ý kiến này, thì thánh Pherô chỉ tới dé đô sau năm 50, 
nghĩa là khoảng từ năm 42 đến 54. 

Không có tài liệu nào cho chúng ta biết những chi tiết về nguồn gốc giáo đoàn 
Roma, khi ấy ít là gồm những người Do Thái đã được ơn trở lại từ ngày Chúa 
Thánh Thần hiện xuống ở Gierusalem, gia đình sĩ quan Cornelius, ông Andronicus 
và bà Junia “là những người đã thuộc về Chúa Kitô trước Phaolô” (Rm XVI, 7). Sử 


gia Sueto cho chúng ta hay: dưới triều Claudius (41-54) vào khoảng năm 45-46, có 


những cuộc tranh luận rất sôi női giữa cộng đoàn Do Thái tại Roma về vẫn đề “một 
người tên là Chrestos”, và từ đấy một khủng hoảng xảy ra [6]. Kế đó là chiếu chỉ 
nhà Vua đòi trục xuất hết người Do Thái ra khỏi dé đô, Corintô là nơi đón nhận rất 
nhiều người ti nạn từ Roma đến, trong đó có gia đình ông bà Aquila và Priscilla. 
Nhưng vấn đề cần biết là tại sao Pherô đặc biệt chủ ý đến Roma, và lập giáo đô ở 
đây. Trước hết là vì tâm lý của giáo dân tại dé đô -ớc ao được liên lạc với những 
người có bảo đảm nhất về giáo lý của Chúa, do đó họ tự nhiên hướng về nhân vật 
đã được Thày chí thánh chỉ định đích danh làm Chủ chăn và Thủ lĩnh. Giáo dân 
Roma khi ấy phàn lớn là người gốc Do Thái, nhưng từ khi họ định cư trên đất Ý 
Đại Lợi, họ đã biết “tư tưởng theo người Roma”. Chính vì để làm vừa lòng mong 
ước của giáo đoàn này mà Pherô bỏ Antiokia để quyết định lập Tòa ở Roma. Hơn 
nữa, Roma bấy giờ là kinh đô, lẽ đương nhiên có tầm quan trọng về chính trị, nơi 
tập trung mọi hoạt động quốc gia, do đấy có thể góp phần nào cho sự bành trướng 
ảnh hưởng của Giáo hội, hết mọi giáo hữu vì lý do chính trị, tư pháp hay thương 
mại mà Phải đến Roma, đều có dịp được tiếp xúc với vị lãnh đạo tinh thần tối cao 
tai dé đô. Roma vi vây duoc chon để trở nên nơi qua lại và gặp gỡ giữa nhiều giáo 
đoàn. Nhưng trước khi nói đến việc thánh Pherô lập Tòa và tử đạo ở đây, chúng ta 
dừng lại để tìm hiểu Roma và dé quốc thời Giáo hội khai nguyên này. 

Roma được thành lập năm 754 trước Chúa Giáng sinh, do một nhóm người thuộc 
bộ lạc Latium và Sabina. Dần dần họ làm chủ cả Ý Đại Lợi, đương đầu với Cường 
quốc thời đó, chiếm Carthago (Bắc Phi), Macedonia, Gallia... Trong hai thế kỷ đầu 
(754-509), Roma tổ chức hành chính theo chính thể quân chủ tuyên cử, với ông 
vua đầu tiên là Romulus (754-715), rồi hơn bốn thé kỷ sau (509-46) đổi sang chính 
thể cộng hòa quí tộc. Năm 46, Julius Cesar năm chính quyền lập chế độ quân chủ 
độc tài, tự xưng hoàng đề. Ông bị ám sát chết năm 44. Octavius lên kế vị là người 
có tài nhưng đầy tham vọng, từng bước ông chiếm quyên tối cao quân sự, hành 


chánh và tôn giáo. Năm 27, thượng viện tôn phong ông làm hoàng dé (Augustus), 


từ đó ngôi hoàng dé được thần thánh hóa, và cũng nhờ đấy dé quốc trở nên vững 
mạnh, hùng cường và thống nhất. Việc tôn sùng hoàng dé lên tôt điểm dưới thời 
Trajanus (98-117), rồi trở thành chuyên chế dưới thời Septimus-severus (193-21 1). 
Đấy là ở dé đô, còn ở các tỉnh thuộc địa, chính sách của người Roma là tôn trọng tô 
chức hành chánh và tập tục xã hội của mỗi dân tộc. Các nhân viên hành chánh 
được chọn lựa trong hàng quí tộc, họ rất trung thành với Hoàng dé. Bên cạnh còn 
có một lực lượng quân sự hùng hậu, kỷ luật chặt chẽ, chiến thuật khôn ngoan và 
con số rất đông. Về phương diện kinh tế, cùng với việc mở rộng bờ cõi, Roma 
bước vào một thời cường thịnh: chiến lợi phẩm, nguôn lợi thiên nhiên và thuế má 
từ các thuộc địa đưa về. Hoàng dé còn tìm cách thu quyền thương mại vào tay 
người Roma, mở các thị trường tiêu thụ nhất là lặp ra nhiều trục giao thông, đô thị 
và trung tâm thương mại. 

Trong suốt hai thế kỷ đầu sau Chúa Giáng sinh, dé quốc Roma tiếp tục sống trong 
thời kỳ huy hoàng vô cực thịnh. Đề quốc lúc đó chiếm 1/4 thế giới đã được khám 
phá, diện tích ước chừng ba triệu cây số vuông với một số dân trên 60 triệu, hầu 
hết ở vừng xung quanh Địa Trung Hải. Nhưng tình trạng xã hội và tôn giáo rất tồi 
tệ. Nhiều tiền lắm của, người Roma dän sa vào cuộc sống ăn chơi phóng túng. Sự 
dã man của chế độ nô lệ lên tới tột độ: Scaurus nhạc phụ của Sylla có tới 8.000 nô 
lệ. Đời sống gia đình trước kia được tôn trọng, giáo dục con cái được bảo đảm, nay 
bị đe dọa vì ảnh hưởng văn hóa đôi bại của ngoại lai: phóng túng dâm dật. Cùng 
với các chiến lợi phẩm thu được, đoản quân viễn chinh đã đưa về Roma những 
tượng thần với đủ thứ thần thoại, thêm vào đó những lối thờ cúng mê tín di đoan và 
dâm dật: thần Isidis với Asiridis của Ai Cập, thần Cybela với Attidis của Phrygia, 
thần Mithra của Persia, thần Baal của Syria... khiến Octavius-Augustus lập đền 
Pantheon để thờ các thần. 

Đó là tình trạng dé quốc Roma, khi Pherô tới dé đô. 


2. Thánh Pherô lập Tòa ở Roma và tử đạo ở đây 


Đề đô Roma hồi đó dân số có tới một triệu nguòi. Tất cả mọi chủng tộc trong dé 
quốc đều có mặt ở đây. Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là dân Do Thái, vi bất kỳ ở đâu 
họ sống đóng kín và biệt lập, tuy con số của họ chỉ từ 40 đến 50 ngàn. Họ có chừng 
10 giáo đường và nhiều nghĩa trang riêng. Phần lớn sống bên kia sông Tiber, còn 
thì rải rắc ở các khu Capena, Suburo, Marzo, và phần đông sống về nghề buôn bán, 
đổi chác. Cũng như hầu hết ở các đô thị khác, giáo đường Do Thái được chọn làm 
cơ sở đầu tiên để gieo mầm Phúc âm. Trong sách Tông đồ Công vụ (II, 10), khi nói 
đến các giáo dân tiên khởi ở Gierusalem, đã nhắc đến một số người Do Thái từ 
Roma tới. Trở về, chắc chắn họ đã truyền giáo cho người đồng hương của mình. Vì 
thế khi thánh Pherô tới Roma đã có sẵn một số giáo dân, và chiếu chỉ Claudius (46) 
trục xuất người Do Thái minh chứng lực lượng và con số khá đông của giáo đoàn 
này. 

Lệnh trục xuất sau một thời gian đã được nới rộng và người Do Thái lần lần trở về. 
Đời sống giáo dân Roma trở lại như xưa. Không có tài liệu nào nói thánh Pherô tới 
dé đô vào năm nào sau Công đồng Gierusalem (49). Chúng ta chỉ biết chắc rằng 
sau Công đồng, Pherô có qua Antiokia và tại đây xảy ra truyện Phaolô phản đối 
Pherô (GI II, 11-15). Theo như Công đồng Gierusalem dạy và vị tông đồ trưởng 
công bó, thì con người được công chính hóa nhờ đức tin chứ không do những việc 
làm theo luật Mai sen, như “cắt bì” hay tuân giữ các nghi lễ. Nhưng häi đó nhóm 
Dân Thái thủ cựu còn mạnh lắm, khiến thánh Pherô phải có một thái độ dè dặt. Khi 
mới đến Antiokia, Pherô ngồi ăn cùng bản với anh em dân ngoại. Nhưng từ khi có 
một số người thủ cựu ở Gierusalem tới, Pherô đôi thái độ và không ngồi ăn với anh 
em dân ngoại nữa. Cho rằng làm như thế là “không thắng thắn” và có thể đưa đến 
kết quả tai hại, Phaolô “chỉnh Kepha (Pherô) trước mặt mọi người”. Pherô bình 
tĩnh nhận lỗi và tỏ ra khôn ngoan, nên không có truyện gì đáng tiếc xảy ra [7]. 

Sau câu truyện ở Antiokia, Pherô đi đâu? Chúng ta không biết rõ; nhưng chắc chắn 


là khi viết hai Thư gởi các giáo đoàn ở Ponto, Cappadocia, Galatia, Asia, Bithynia, 


thì Pherô đang ở Roma và Marcô cũng đang sống với ngài. Trong hai Thư, mở đầu 
tác giả tự xưng là Pherô, tông đồ Chúa Kitô. Ở cuối Thư I (V, 13) ngài cho biết là 
Thư viết từ Babylon, tức kinh thành giáo dân thời đó quen ám chỉ dé đô Roma tội 
lỗi. Nhiều nhà chú giải Thánh Kinh căn cứ vào bản văn cho rằng hai bức Thư viết 
vào năm 64, ngay trước chiếu chỉ cắm đạo của Nero được ban hành. Mục đích Thư 
thứ nhất là để an ủi các giáo đoàn trong cơn thử thách. Thư thứ hai viết theo sau, 
để trả lời những thắc mặc vè ngày thế mat và khuyên giáo dân đề phòng những 
ngôn sứ giả. Chúng ta cũng không quên là Marcô đã cho ra đời cuốn Phúc âm vào 
thời kỳ này, theo Clementê thành Alexandria (150-215) thì Phúc âm đó là của 
Pherô đã giảng ở Roma. 

Tháng 8 năm 64, cuộc bách hại của Nero bắt đầu. Thánh Pherô không khỏi dau 
lòng và lo ngại, nhất là tình trạng yếu kém của một số người chối bỏ Chúa. Quan 
niệm rằng đoàn chiên mất chủ chăn sẽ tan rã, nên cần phải bảo vệ sự sống mình vì 
đoàn chiên, Pherô quyết định đi khỏi Roma tìm nơi trú ân. Nhưng trên đường 
Appia, gần cửa Capena, thánh nhân gặp Chúa, liền hỏi “Lạy Chúa, Chúa đi đâu?”. 
Chúa trả lời: “Ta đi đâu -? Ta đến Roma để chịu đóng đỉnh lần nữa”. Hiểu ý Chúa, 
Pherô trở lại dé tử dao.[8] 

Năm ấy 64, Pherô bị bắt và bị tống giam. Nhà ngục Tullianum ở Roma là một hàm 
dưới đất chỉ có một lỗ hồng ở trên nóc vòm. Theo lưu truyền, Pherô đã cảm hóa hai 
người lính canh ngục tên là Processus và Martinianus; cả hai được rửa tội và tử 
đạo. Cuối cùng, vì không có quốc tịch Roma, thánh tông đồ bị kết án tử hình thập 
ác. Bị dẫn đến hí trường Caligula trên đồi Vatican, trông thấy thập giá, Pherô cảm 
thấy mình không xứng đáng được chết như Thày mình, đã yêu cầu cho được đóng 
đinh ngược. Pherô chết, Lin lên kế vị và ngôi Giáo hoàng tiếp tục cho tới ngày 
nay. [9] 

Sau khi chết, thi hài thánh Pherô được chôn táng trong một nghĩa trang gần nơi xử, 


tức chỗ xây cất Đền Thánh Pherô ngày nay trên đồi Vatican. Năm 258, chiếu chỉ 


Valerianus đe dọa các nghĩa trang Kitô giáo, người ta đem xác thánh giấu trong 
hang toại đạo trên đường Appia. Khi cơn bách hại lăng dịu, giáo dân lại đưa hài cốt 
ngài về nơi cũ [10].1 Sau khi Constantinus Cả ra chiếu chỉ tha đạo (313), đức 
Thánh Cha Silvestrê được hoàng dé giúp thiết lập một đại thánh đường ngay trên 
mộ thánh tông đồ (Confessio). 

3. Hoạt động của các tông đồ khác 

Giáo hội nguyên thủy ở Gierusalem, trong thời gian bị bách hại, đã bành trướng 
khắp Palestina và Syria. Trong khi Phaolô đi sâu vào lục địa Tiểu À, thì thánh 
Pherô tô chức giáo đoàn Roma và lập Tòa thánh tại dé đô. Đó là công trình sự 
nghiệp của hai đại thánh tông đồ, những hoạt động của các tông đồ khác không 
phải là không kết quả hay không đáng dé ý. 

Trước hết, phải ké thánh Gioan, vị tông đồ Chúa yêu. Trong những năm đầu, ngài 
luôn sống bên cạnh Đức Maria. Khi Đức Mẹ về Trời, thánh nhân qua truyền giáo ở 
miền Asia (Tiểu Á) và đặt trụ sở ở Epheso, huấn luyện được nhiều môn đệ, trong 
số đó có Papias giám mục thành Smyrna. Dưới triều đại Domitianus (81-96), thánh 
tông đồ bị bắt đưa sang Roma. Bị kết án tử hình và để giáo dân khiếp sợ người ta 
ném vị tông đồ vào vac dầu sôi ở cửa Latina, nhưng Chúa gìn giữ thánh nhân vô 
sự. Sau đó, ngài bị lưu đày sang đảo Patmo (95). Ở đây, được ơn mạc khải về 
tương lai, thánh tông đồ viết cuôn Khải huyền. Ngài còn viết nhiều Thư gởi các 
giáo đoàn Đông phương lúc đó đang bị nhiều tà thuyết phá hoại. Bức Thư thứ nhất 
quan trọng và dài hơn cả, văn thể giống cuốn Phúc âm thứ bốn, mục đích khuyên 
giáo dân đề phòng các lạc thuyết và an ủi họ trong cơn bách hại. Năm 96, thánh 
nhân được trở về Epheso và có lẽ vào thời kỳ này ngài cho ra đời cuốn Phúc âm 
IV, Phúc âm tình yêu. Thánh nhân qua đời khoảng năm 100. 

Sau Gioan, phải ké đến Giacobê Tiền. Trong đời Chúa, thánh nhân đã được cùng 
với Pherô và Gioan chứng kiến phép lạ làm cho con bà Jaira sống lại, được thấy 


Chúa hiện ra trên núi Tabor và cơn hâp hôi của Chúa trong vườn Gietsimani. Khi 


Agrippa bách hại đạo, thánh tông đồ bị bắt giam, và chịu trảm quyết vào dip lễ 
“Ngũ tuần” năm 42. Còn Giacobê Hậu, ngay từ đầu đã được đặt trông coi giáo 
đoàn Gierusalem. Theo lưu truyền, ngài sống đời chay lạt hãm mình rất nhiệm 
nhặt. Năm 62, thánh nhân bị người Do Thái xô đây từ trên cao xuống và ném đá 
chết. Thánh nhân có để lại một Thư viết (50-58) cho người Do Thái trở lại sống 
trong các khu phân tán. Đó là một bài giảng dạy luân lý, đề cao đức khó nghèo, 
cảnh báo người giàu có và nhân mạnh đến việc bố thí, đề phòng một đức tin không 
việc làm, và gọi nó là đức tin chết. 

Còn các tông đồ khác, khi cuộc bách hại bùng nỗ năm 42, đã bỏ Gierusalem đi 
truyền giáo mỗi người mỗi nơi. Theo lưu truyền, Simon và Giuđa cũng gọi là 
Thađeô, anh em với Giacobê Hậu, cả hai ban đầu truyền giáo tại những vùng khác 
nhau: Simon ở Ai Cập Giuda ở Mesopotamia; sau đấy gặp nhau ở Persia và tử đạo 
ở đó. Giuda cũng đề lại một Thư viết vào khoảng năm 70-80, khuyên giáo dân xa 
tránh những tiên tri và tién sĩ giả. Thánh Mattheô, sau khi viết Phúc âm I bằng 
tiếng Aram [11] khoảng năm 50, theo Rufinus, ngài đi truyền giáo trong xứ 
Ethiopia (châu Phi) và được phúc tử đạo vì bài giảng về đức đồng trinh. Philiphê 
giảng Tin Mừng cho vùng Phrygia và nhiều nơi ở Tiểu Á, tử đạo tại Hierapoli. 
Anrê ở Scythia, Ponto và nhất là ở Akaia, bị đóng định ở Patras, Bartholomeô 
xuống miền Nam Ả Rập rồi lên Armenia, tử đạo ở Albanopoli: có người cho rằng 
bị chém đầu, người khác nói bị lột da và đóng định. Matthias truyền giáo cho 
Persia và Mesopotamia. Còn thánh Thomas di xa hơn, sau một thời gian ở Partha, 
Assyria, Mesopotamia, đã sang tận Ấn Độ và bị giết ở Meliapour (Nam Ấn). 
Barnabê cũng được gọi là tông đồ như đồng bạn Phaolô. Sau khi bỏ Phaolô, thánh 
nhân nhận việc truyền giáo trên đảo Cypro và tử đạo ở đấy. Trong số các môn đệ 
phải nói đến Marcô, Luca, Timotheô và Titô. Marcô đã cộng tác với Barnabê và 
Phaolô trong chuyến đi truyền giáo thứ nhất. Sau đó, người ta thấy Marcô ở Roma 


với Pherô, viết Phúc âm II và cộng tác với Phaolô trong thời gian bị giam ở dé đô. 


Bỏ Roma, Marcô đi Ai Cập, lập giáo đoàn Alexandria và chết vì đạo ở đấy. Luca, 
cộng từ viên của Phaolô trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai và ba, cũng như 
trong hai lần bị bắt giam. Ngài viết Phúc âm III và cuốn Tông đồ Công vụ. Sau khi 
Phaolô tử đạo, Luca đi truyền giáo trong xứ Akaia và chết vì đạo ở đấy Timotheô, 
người con yêu dấu của Phaolô, được trao cho nhiều nhiệm vụ và luôn sống bên 
cạnh ngài. Được đặt làm giám mục Epheso, theo lưu truyền nhân một ngày lễ tế 
thần, Timotheô bị người ngoại giáo lôi qua các phố và ném đá chết năm 97. Titô 
cũng là con yêu dấu của Phaolô và được đặt làm giám mục ở đảo Creta. Người ta 
không biết Titô chết ở đâu và năm nảo. 

Các tông đồ và các môn đệ của Chúa hâu hết đã lấy máu đảo minh chứng cho đức 
tin. Những lời giảng dạy của các ông nhiều điều không được ghi lại, nhưng đã 
được lưu truyền trong Giáo hội, mà chứng nhân trực tiếp là các giáo phụ thời sứ 
đồ, như thánh Giáo hoàng Clementê (92-101), thánh Ignatiô thành Antiokia (110), 
thánh Polycarpô (155), cùng nhiều tác phẩm và thư từ.[ 12] 

4. Giáo hội phôi thai tách biệt khỏi hội đường Do Thái 

Năm 44, Agrippa người bách hại Giáo hội chết một cách thê thảm, do vi trùng đục 
khoét loang lở đầy mình. Palestina trở lại chế độ toàn quyền Roma. Cuspius Padua 
ra lệnh ngưng cuộc bách hại. Hồi đó, đế quốc chưa có thái độ thù nghịch Giáo hội, 
họ coi Kitô giáo như những tôn giáo khác, cần được bảo vệ và dành quyên tự do. 
Bởi đấy, mỗi khi người Do Thái muốn bắt bó và lên án một người Kitô hữu phải 
qua tay nhà cầm quyên, như trường hợp thánh Phaolô (57-59), hoặc lợi dụng tòa 
toàn quyên trống ngôi, như vụ giết thánh Giacobê Hậu (62) do thày cả thượng 
phẩm Anano. 

Đã đến lúc Lời Chúa tiên báo về số phận Gierusalem phải thực hiện. Không chịu 
được lỗi cai trị quá độc đoán và nghiêm khắc của viên toàn quyền Gesse Flori, năm 


66 dân Do Thäi nôi loạn. Nhớ lời Chúa, giáo dân Gierusalem trốn sang tỉnh Pelia, 


bên kia sông Jordan, khu vực kiều dân Hy Lạp, giáo đoàn mới thành lập do Simeon 
em Giacobê Hậu điều khiến. 

Hoàng dé Nero (54-68) sai tướng Vespasianus sang đẹp loạn. Năm 69 Vespasianus 
lên ngôi hoàng dé (69-79) sai con là Titus tiếp tục công việc, năm 70 Gierusalem bị 
bổ vây. Trong 7 tháng, theo Flavius Josephus có hơn một triệu người chết đói, chết 
dịch, chết cháy hoặc bị giết, chỉ còn 97.000 người sống sót bị bán làm nô lệ; Đền 
thánh bị thiêu hủy. Nhưng mấy chục năm sau, dân Do Thái lấy lại lực lượng và nổi 
dậy một lần nữa. Năm 112, hoàng dé Trajanus (98-117) sai quân sang dẹp. Nhưng 
năm 132, Bar Kabeba tự xưng là Đắng Cứu Thế, chiếm lại Gierusalem, tuyên bố 
Do Thái độc lập. Hoàng dé Hadrianus (117-138) phải xuất đại quân với nhiều 
tướng tá tài giỏi, dầu vậy mãi 3 năm sau mới hạ được thánh thành. Trên nửa triệu 
người bị giết, một số lớn bị bán làm nô lệ. Gierusalem biến thành một đô thị ngoại 
giáo, ngay trên khu Đền thánh xưa, người Roma cho xây cất một ngôi chùa thờ 
thần Jovis. 

Đối với người Do Thái, Đền thánh là trung tâm tôn giáo, nung nấu lòng trông đợi 
Đắng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa với dân tộc họ. Chúa Cứu Thé đã đến, Dën 
thánh bị phá hủy, như vậy địa vị của dân Do Thái chấm hết, đồng thời cắt đút 
những liên lạc còn lại giữa Kitô giáo và Do Thái giáo: từ đây Giáo hội phôi thai 
tách biệt khỏi hội đường Do Thái. Đàng khác, khi Đền thánh bị phá hủy, Pherô đã 
lập thủ dô Giáo hội ở Roma, và Phaolô đã đem rất nhiều phần tử dân ngoại vào 
Giáo hội, họ chiếm phần đa số. Xét về con số cũng như lãnh thổ, Giáo hội vượt ra 
ngoài giới hạn Do Thái giáo để vươn mình đi khắp nơi theo ý muốn của Dâng Sáng 
lập. 

Từ hạ bán thế kỷ I sang thế kỷ II, giáo dân rải rắc khắp dé quốc. Nhất là ở Tiểu À 
và Syria, Kitô giáo không những có mặt tại các đô thị lớn như Antiokia, Epheso, 
Smyrna, Mileto, Troas, mà còn ở cả những vùng quê. Riêng trong xứ Bithynia, 


Kitô giáo mở rộng khắp nơi, dën độ các chùa chiên không còn ai lui tới, các lê nghi 


thần giáo tàn dần, khiến các lái buôn súc vật dùng vào việc tế thần căm giận vì mât 
thị trường tiêu thụ.[13] Ở Âu châu, ngoài những giáo đoàn nỗi tiếng như Philip, 
Thessalonic, Corintô, còn có nhiều giáo đoàn trên đất Ý Đại Lợi như Dyrrakio, 
Brinsidi, Puteolo, Ostia, Pompeia, Syracusa và nhất là Roma. Xa hơn nữa, phải ké 
đến những giáo đoàn Tarragona, Carthagena xứ Tây Ban Nha; Nar-bonne, Arles, 
Marseille, Lyon xứ Gallia.[14] Ô phi châu, giáo đoàn Alexandria, Ai Cập thời danh 
hơn cả, rồi đến Carthago, Cyrène... Nhưng Giáo hội, ngay từ cuối thế kỷ I, còn 
vượt ra ngoài ranh giới dé quốc và có mặt, tại các xứ Partha, Armenia, Scythia, 
Mesopotamia, Assyria, À Rập. Persia, Ân Độ, Ethiopia... 

Phần lớn giáo dân thời phôi thai ở Palestina cũng như ở các nơi khác sống cuộc đời 
khiêm tốn, phải làm mới có ăn, và thường chuyên nghề tay chân như dëi dạ, thuộc 
da, kéo tơ, nhuộm vải, rèn đúc, trồng trọt... [15] Bấy giờ chế độ nô lệ hãy còn, 
nhưng sống rải rác nhiều nơi, nhất là ở đô thị, họ được chủ trả tự do dần dàn; nhiều 
người được phóng thích và được những gia đình giầu có thâu dụng vào việc giữ 
nhà, lau quét hoặc sai khiến lặt vặt. 

Tuy nhiên, cũng không thiếu những thành phân quí tộc trong các giáo đoàn. Thánh 
Luca thuật lại việc: “những bà quí phái” theo đạo ở Berea. Nhiều người giàu sang 
thuộc giáo đoàn Conrintô, Epheso, Laodicea (Kh XXI, 17). Aquila và Priscilla bấy 
giờ cũng là dân có nhiều tiền. Kitô giáo còn len lỏi cả vào hàng quí tộc và hoàng 
tộc nữa. Dưới triều Nero, năm 57 Pomponia Grecina, phu nhân một danh tướng bị 
tố cáo là “tin theo đị đoan ngoại quốc”. Bị dẫn ra tòa, bà được tuyên bố vô tội, 
nhưng rồi bà phải sống cô đơn lam lũ vất vả suốt đời. Aciilus Glabrius, chấp chánh 
quan (consul) năm 91, là một trong những vị ân nhân của giáo đoản Roma. Nhiều 
anh em họ của Domitianus, như chấp chánh quan Flavius Clemens và phu nhân 
Domitilla cùng hai con, năm 95 bị cáo về hai tội “vô thần và theo phong tục Do 
Thái”. [16] Tư thất của những anh em giầu sang và quyền thế này thường được 


dành làm nơi cử hành các lễ nghi phụng vụ và tô chức tiệc huynh đệ. Họ dâng cúng 


đất đai chắn Giáo hội dùng làm nghĩa trang, như hang Toại đạo Priscilla của gia 
đình Glabrius, hang Toại đạo Domitilla trên lãnh thổ nhà Flavius, hang Toại đạo 
Calixtus ở đại lộ Appia thuộc gia tộc Cecilius ... 

Như vậy, Kitô giáo ngay từ đầu không phải là tôn giáo riêng của một dân tộc hay 
giai cấp nào. Trong lễ nghi phụng vụ cũng như khi ban phát các bí tích, nó không 
kỳ thị ai, không biệt đãi người giầu sang, và các giám mục thường xuất thân từ 
những gia đình bình dân. Trong các bữa ăn chung, nó khuyên những người may 
mắn hơn hãy sống tiết độ, dành của phân phát cho các anh em, tức những “chi thé 
Chúa Kitô”, mà hết mọi người, không trừ ai, có nhiệm vụ thương giúp tùy theo khả 
năng của mỗi người. 

IV. MỘT ĐỨC TIN, MỘT PHƯỢNG TỰ, MỘT OUNEN BÍNH 

1. Đức tin, cái hồn của Kitô giáo 

Tôn giáo nào cũng có những điều phải tin. Bởi vì tôn giáo là gì ? Nếu không phải 
là mối tương quan giữa con người với Thượng Dé Đắng Cao cả hay Thần thánh 
nào đó? Mà đã nói tới Thượng Đề hay Thần thánh là phải chấp nhận những sự xem 
chăng thấy, suy không thấu. Bởi thế cần phải tin. Vậy từ thuở ban đầu, người Kitô 
hữu đã tin gì ? Chắc chắn, họ tin có một Thiên Chúa duy nhất. Nhưng còn tin gì 
nữa ? Lần gió những tài liệu cô kính, giá trị nhất như Phúc âm thư, Tông đồ Công 
vu... người ta sẽ thấy đối tượng niềm tin của họ. 

Thật vậy, đức tin của họ đặc biệt hướng về Đức Giêsu Kitô, Đẳng do Thiên Chúa 
sai đến để mang Tin Mừng cho muôn dân. Đắng sinh làm người, làm nhiều phép 
lạ, chịu chết nhục nhã, rồi sống lại vinh quang, lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa 
Cha. Thánh Pherô đã công khai tuyên xưng và rao giảng đức tin ấy trước công 
chúng đông đảo như sau: “Các ông biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Juđea, bắt đầu 
từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép Rửa. Đức Giêsu người thành Nazaret, 
chính là Đắng Thiên Chúa đã xúc dầu bằng Thánh Thần và quyền năng. Người đã 


đi khắp nơi thi ân giáng phúc và chữa lành mọi kẻ bị qui áp bức thống tri, vì Thiên 


Chúa ở cùng Người. Chúng tôi đây đã được chứng kiến hết mọi việc Người đã làm 
trong xứ sở Do Thái và ở Gierusalem, Đẳng mà họ đã giết treo trên thập giá. Chính 
Người, Thiên Chúa đã làm cho sống lại ngày thứ ba, và đã hiện ra không phải với 
toàn dân nhưng với chúng tôi là những người được Thiên Chúa chọn từ trước, dë 
làm chứng nhân; chúng tôi dã được ăn uống với Người sau khi bởi kẻ chết sống lại. 
Hơn nữa, Người còn truyền chúng tôi phải rao giảng cho dân chúng và chứng thực 
rằng: Chính Người là Đẳng Thiên Chúa đã tôn lên làm quan án xét xử người sống 
và kẻ chết. Người là Đắng các tiên tri đã tuyên xưng rằng: ai tin Người sẽ được ơn 
tha tội nhân danh Người” (Cv X, 37-43). 

Người Kitô hữu còn tin Chúa Giêsu là Vua và là Đấng Cứu chuộc muôn dân: 
“Thiên Chúa đã dâng quyền phép mà tôn Người lên làm Vua, làm Đắng Cứu Thé” 
(Cv V, 32). “Người là ánh vinh quang, là hình ảnh Đức Chúa Cha, là Con Thiên 
Chúa hằng sống” (Mt XVI, 16). Thánh Phaolô trong Thư gởi giáo doàn Colosse đã 
thăng thắn quả quyết: “Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa 
các thụ sinh, vì trong Người vạn vật được tạo thành. Ngài có trước mọi sự và mọi 
sự được tôn tại là nhờ Người” (I, 15-17). Nhưng đối tượng đức tin không phải chỉ 
có thế, nghĩa là chỉ tin vào Chúa Giêsu Con Thiên Chúa. Người tín hữu còn tin 
Chúa Thánh Thân là sức mạnh, là linh hồn của Giáo hội: “Chúa Thánh Thần nâng 
đỡ sự yếu đuối của chúng ta... chuyển cầu cho chúng ta bằng những lời tha thiết 
khôn tả” (Rm VIIL 26). Ngài là Đắng phải đến để hoàn tất công việc do Chúa 
Giêsu đã khởi công (Cv VII, 16 và XIX, 3-6). 

Đó là mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, 
tuy Ba Ngôi nhưng một Thiên Chúa duy nhất. Đó cũng là trung tâm đức tin, linh 
hồn của Kitô giáo. Các tín hữu đã tin tưởng mãnh liệt: “Tuy không hề được thấy 
Đắng anh em yêu mến, và hiện nay dầu không thấy nhưng vẫn kính tin, anh em 


được hân hoan trong niềm vui khôn tả và được phúc vinh quang” (1 Pr I, 8) 


Với Chúa Kitô, nơi Thiên Chúa biêu dương sức mạnh oai hùng tạo chiến thắng từ 
cõi chết, người Kitô hữu luôn phấn khởi mỗi khi liên tưởng tới ngày Chúa trở lại. 
Và trong khi chờ đợi, sự hiện diện của Người trong phép Thánh Thé là nguồn an 
vui khích lệ họ. Vì thế tất cả hân hoan say mến đến bàn tiệc thánh dé tìm sức mạnh 
và vinh hiển của Người. Thánh Phaolô đã diễn tả sự vui miệng hãnh diện do niềm 
tin đó: “Đã vậy thì còn phải nói làm sao nữa ? Nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, ai 
sẽ chống lại chúng ta được ?... Đức Giêsu Kitô, Đắng đã chết, hơn nữa đã sống lại 
và đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chính Người đang cầu xin cho chúng ta. Ai sẽ 
phân cách chúng ta ra khỏi tình yêu mến Đức Kitô được ? Gian truân ư ? Bĩ cực u 
? Bắt bó, đói khói, trần trung, gươm đao ư?. ... Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta 
toàn thắng rực rỡ nhờ Đắng yêu mến chúng ta!” (Rm VIII 31-37). Thánh Gioan 
cũng nói: “Ai là kẻ toàn thắng thế Gioan, nếu không phải là kẻ tin Đức Giêsu Kitô 
là Con Thiên Chúa ?” (1 Ga V, 5). 

Đức tin Kitô giáo ngay từ đầu đã có những kẻ thù: chia rẽ, hoài nghi, xuyên tạc, 
phi báng; đó là những lạc giáo thường bắt nguồn từ “con cái trong nhà”. Khi Chúa 
Giêsu còn tại thế, đã có “những kẻ mạo danh Người để trừ quỷ” (Mc IX, 39). Đến 
thời các tông đồ bắt đầu xuất hiện những ngôn sứ giả, những bè phái mà thánh 
Gioan kêu là “những kẻ ở giữa chúng ta mà ra, song kỳ thực họ không thuộc về 
chúng ta” (1 Ga II, 19). Họ là những kẻ nhìn nhận Đắng Kitô và tin xưng Danh 
Người có sức nhiệm mẫu, song không nhận Người là Thiên Chúa, mà chỉ là một 
ngôn sứ, lớn hơn Gioan Tây giả, hơn cả Maisen, nhưng vẫn chỉ là người, con của 
bà Maria và ông Giuse. Hoặc là những kẻ kính tin Người là một Thiên thần của 
Đắng Tối cao, là Thủ lãnh của Thiên thân, là Thần linh của Thiên Chúa, song phủ 
nhận Người có nhân tính. Kẻ khác dạy rằng: từ khi chịu phép Rửa cho tới ngày 
chịu nan, Đức Giêsu Nazarét có ngôi vị một Thiên thần, nhưng vào giờ chết Thiên 
thần åy đi khỏi, bỏ mặc Người vật lộn với đau thương trên thập ác để rồi trở về 


trong vinh quang phục sinh. Các Thư chung của thánh Gioan đã ra kịp thời để cảnh 


cáo những kẻ không tin “Chúa Kitô Nhập thể” họ không tin mầu nhiệm Giáng sinh 
và ơn Cứu chuộc. Đại diện cho lạc giáo này có Cerinthus. 

Trên đây là những lạc thuyết về bản tính Đắng Cứu Thé, kế đến là những kẻ nhằm 
lạc về luân thường đạo lý. Nhờ Danh Chúa Giêsu, có những người tưởng mình đã 
nắm chắc hạnh phúc trường sinh, dẫn độ họ tin rằng: nhờ phép Rửa, họ mặc sức 
phạm tội, vì tội lỗi họ sẽ được tha thứ mãi; họ còn cho việc bãi luật Maisen tức là 
bãi bỏ mọi lề luật, và quên đi những gì trọn lành của Phúc âm. Đó là đức tin mà 
thánh Giacobê kêu là “đức tin chết” (Gc, II.17). Hình như lạc giáo Nicolaism bấy 
giờ chủ trương sống phóng đãng là cái họa, mà thánh Gioan đã khuyến cáo Giáo 
hội Asia phải coi chừng (Kh IL 6 và 15). 

Ngược lại, có những giáo thuyết quá khắt khe của những người bi quan yếm thé, 
hằng tin ngày thâm phán gần đến. Họ không chấp nhận số phận hèn yếu và tội lỗi 
của con người, nên đã coi tom vật chất, lên án hôn nhân và cắm hôn nhân: “Đừng 
lây, đừng nếm, đừng chạm vào!” (CI II, 21). Người ta phải hiểu đúng ý của thánh 
Phaolô : nếu thánh tông đồ dạy chúng ta phải kính trọng thân thể đã được thánh 
hóa, và gọi là “Đền thờ của Chúa Thánh Thần” (I Cr VI, 13-19), nếu thánh nhân ca 
tụng đức trinh khiết, thì chính ngài cũng đã nêu cao sự thánh thiện và quí trọng của 
bậc hôn nhân (Ep V, 21- 33). Với một lắm lòng hào hiệp sẵn có, thánh tông đồ đã 
cứu được nhiều tâm hôn quá nhát sợ ấy, khỏi những luật lệ bị coi là khắt khe. 
Chính vì muốn bảo toàn đức tin khỏi “những hư ngôn lố bịch và tất cả những gì 


A33 


gọi là khoa học giả hiệu” mà thánh Phaolô đã có lời với người môn đệ yêu quí 
nhất: “Hỡi Timotheô, con hãy giữ gìn cái kho báu” (I Tm VI, 20). Và cũng chỉ vì 
muốn rao giảng đức tin một cách trung thực mà các giám mục sau này, như thánh 
Clementê thành Roma, thánh Ignatiô, thánh Ireneô sẽ theo sát những lời giảng day 
của thánh tông đồ. 


2. Tổ chức phụng vụ và bí tích 


Nguyên tin không đủ, chính Chúa Giêsu đã nói rõ: “Ai tin và chịu phép Rửa mới 
được cứu thoát” (Mc XVI, 16). Bởi thế, trước hết phải gia nhập nước Thiên Chúa 
qua phép Rửa. Đó là nghi lễ thanh tây rất quen thuộc nơi nhiều tôn giáo. Nhưng 
trong Kitô giáo ngoài ý nghĩa tây rửa, còn có ý nghĩa “nhuộm thấm”. Nhờ sự 
nhuộm thấm này, phát sinh một công hiệu khác nữa là làm cho người chịu phép 
Rửa được tái sinh trong Chúa Kitô, trở nên con cái Thiên Chúa và được ghi dấu để 
một ngày kia sẽ được Phục sinh trong vinh quang. Đó là ơn thánh đặc biệt, không 
ơn nào khác có thé thay thế được, vì chỉ có “một đức Tin, một phép Rửa”. 

Phép Rửa do chính Chúa Giêsu thiết lập trước ngày tử nạn. Ban đầu, phép Rửa 
được cử hành “ở biến, trong ao, dưới suối”, [17] với những lễ nghi trang nghiêm, 
long trọng. Rửa tội không những bằng cách gìm mình xuống, mà còn bằng cách 
rảy hay đồ nước, nhất là khi thiếu nước và trường hợp đau yếu không gìm mình 
được. [18] Thời các thánh tông đồ, có thói quen rửa tội người lớn ngay sau khi 
tuyên xưng đức tin, rồi mới huấn luyện về giáo lý (Cv II, 41; VII, 12). Nhưng đến 
sau, Giáo hội đòi phải có sự sửa soạn rất kỹ lưỡng trong 3 năm, tĩnh tâm 40 ngày. 
Trong thời gian sửa soạn, người dự tòng phải ăn chay cầu nguyện, thú tội, sống đời 
lương thiện. Đó là những thử nghiệm trước khi được chính thức gia nhập Giáo hội. 
Ngày ấy thường là ngày áp lễ Phục sinh hay Hiện xuống, với những lễ nghi, kinh 
nguyện đây ý nghĩa. [19] 

Tiếp theo sau lễ nghi Rửa tội, là nghi lễ đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thân.[20] Theo 
Thánh Kinh, giám mục là người duy nhất có quyền cử hành nghi lễ này (Cv VIII, 
14-17, XIX, 6). Đây là một việc mới bắt đầu. Các thánh tông đồ rất quan tâm đến 
nghi lễ đó. Dù ở Samaria hay ở Epheso, các ngài luôn dạy rằng: phép Rửa chỉ có 
giá trị đầy đủ khi được bô túc bởi ơn Chúa Thánh Thần qua nghi lễ đặt tay trên 
đầu. Nghi lễ này còn được diễn ra trong các dịp truyền chức thánh, trừ tà ma, an ủi 
bệnh nhân... Tất cả đều mang một ý nghĩa duy nhất, là xin ơn Chúa Thánh Thân để 


tăng sức mạnh. 


Người Kitô hữu tuy đã gia nhập Nước Chúa, được ban ơn và sức mạnh, nhưng họ 
vẫn có thể sa ngã, vì họ chưa hết là con người yếu đuối mang theo mầm móng tội 
lỗi. Một khi lỡ lầm do yếu đuối như vậy, điều can hệ là đứng dậy và trở về. Thiên 
Chúa hằng mong đợi tâm tình thống hối để đón nhận và tha thứ hết. Chính Chúa 
Giêsu đã lập bí tích hòa giải, khi Người trao quyền cho các tông đồ: “Điều gì các 
con cầm buộc ở dưới đất, trên Trời cũng cầm buộc, và mọi điều các con tháo cởi 
dưới đất, trên Trời cũng tháo cởi” (Mt XVIII 28). 

Các tác giả xưa đều ghi nhận có hai hình thức xưng tội: công khai trước mặt nhiều 
người, kín đáo với giám mục hay linh mục. Phúc âm đã tường thuật: khi Gioan Tây 
giả rao giảng sự ăn năn hối cải, nhiều người tuốn đến sông Jordan xin ông làm 
phép Rửa và “thú lỗi” (Mt II, 5-6). Tại Epheso, sau khi nghe thánh Phaolô giảng, 
nhiều người xúc động và sợ hãi đã “tự xưng ra những hành vi bất chính của mình”, 
có kẻ đem sách bói toán, dị đoan đến và đốt trước mặt mọi người (Cv XIX, 18-19). 
Đó là những trọng tội (thờ quỷ thần, giết người, ngoại tình) phạm công khai nên 
cũng phải xưng công khai để cất gương xấu, và thường được sửa chữa, hàn gắn 
bằng những hình phạt nặng nề trong một thời gian lâu dài, có khi tới chết. [21] 
Hình phạm giảm bớt dần kê từ thế kỷ II. 

Nếu là những tội phạm lần đầu, thì chỉ xưng trong tòa kín với một vị giám mục hay 
linh mục, phải tự thú hết các tội, kå cả những tội tư tưởng và ước muốn; sau đó 
lãnh nhận việc đền tội. Khi giảng về sự dọn mình để đáng được “chịu lẫy Bánh và 
Chén của Chúa”, thánh Phaolô nói: “Mỗi chúa nhật, anh em hãy họp nhau bẻ Bánh 
và tạ ơn Chúa, nhưng trước khi đó anh em phải cáo tội mình đề của lễ anh em được 
tinh tuyền”. Origenes cũng viết: "Sự thú tội phải nhờ thày thuốc linh hòn, nếu 
chúng ta muốn được khỏi tội”. [22] 

Trong những thế kỷ đầu, có lẽ Giáo hội chưa xác định phải xưng tội một cách chi 
tiết như thế nào, nhưng việc dën tội thì quả là thiết thực và nặng nề mà ngày nay 


cho là quá khắt khe, cay nghiệt. Sự thực, thái độ đó không có mục đích nào khác là 


giúp tội nhân thành thực hối cải, giã từ con đường lầm lạc, trở về đường chính và 
sống mãi trong nhà Cha. Và đó là điểm chính yếu và quan trọng nhất của bí tích 
Hòa giải, chứ không phải là sự kể lễ tội lỗi. 

Cầu nguyện là thái độ tự nhiên đi liền với niềm tin, sự nhìn nhận Thiên Chúa là 
Cha. Sách Tông đồ Công vụ có ghi lại lời kinh nguyện sau đây của giáo dân, khi 
hay tin Pherô và Gioan được trả tự do sau lần bị dẫn đến công nghị Do Thái: “Lạy 
Chúa, là Đắng tạo dựng trời, đắt, sông, biển, cùng muôn vật trong đó; lại đã cho 
Chúa thánh Thần dùng tôi tớ Chúa là David tổ phụ chúng tôi mà phán rằng: Nhân 
sao các nước náo động các dân mưu toan vô ích? Các vua trần gian nồi dậy, quan 
chức hợp lại bội phản cùng Thiên Chúa và Đức Kitô? Thật thế Herodes, Pontius 
Pilatus cùng dân ngoại và Do Thái đã hùa tập nhau trong thành chống lại Con 
Thiên Chúa là Chúa Giêsu, Đắng đã được xúc đầu để thi hành mọi uy quyền và 
Chúa đã định trước. Lạy Chúa, xin hãy đoái nhìn xem chúng đang đe dọa, mà ban 
cho các tôi tớ Chúa được can đảm rao giảng Lời Chúa, xin hãy giơ tay cứu chữa 
mọi bệnh tật, làm những dấu lạ vì Danh thánh Giêsu, Con Chúa” (Cv IV, 24-30). 
Đó là bản kinh nguyện cô kính nhất mà Giáo hội xưa quen đọc chung, và lưu lại tới 
ngày nay. Đọc lên, chúng ta thấy tương tự như kinh lạy Cha; trước hết là tôn vinh, 
rỒi tạ ơn, sau cùng mới xin ơn. 

Không những tôn thờ cầu xin Chúa Cha, mà cả Chúa Con nữa. Bởi vì hai Ngôi 
không bao giờ tách biệt nhau, nhưng cùng chiếu ánh sáng vinh quang bất diệt. Do 
đó, cả hai cùng đón nhận mọi lời cầu xin của các giáo hữu: “Chúc tụng Thiên Chúa 
và là Cha của Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô, Đắng đã chúc lành cho chúng ta 
bằng mọi chúc lành Thánh Thần ở trên Trời trong Đức Kitô” (Ep L 3). Thánh 
Pherô cũng cùng một ý ấy: “Đẳng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của 
Người trong Đức Kitô sẽ làm cho anh em, những kẻ phải chịu khổ ít lâu trở nên 
hoàn hảo ... Chúc tụng Danh thánh Chúa đến muôn đời. Amen” (I Pr V, 10-11). 


Thánh Gioan đã mạnh dạn dâng lên Chúa Giêsu Kitô những lời ca tụng, mà cho tới 


khi đó chỉ dành cho Ngôi Cha: “Bái chúc Đắng yêu mến chúng ta, và giải thoát 
chúng ta khỏi tội lỗi nhờ Máu Người, cùng đã phong chúng ta làm đế vương làm tư 
tế cho Thiên Chúa và là Cha của Người, nguyện chúc Người vinh quang và quyền 
lực đến muôn đời. Amen” (Kh I, 5-6). 

Những lời ca tụng, cầu xin ấy đều dựa theo Phúc âm và thánh Kinh. Đó là những 
tâm tình được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, khi dài khi ngăn, khi ca tụng 
lúc cầu xin, chỗ này bằng văn xuôi chỗ kia bằng văn vần, khi đọc khi hát. Nói tóm 
lại, với sáng kiến của con người, dưới ánh sáng soi của Thiên Chúa, các tín hữu đã 
sáng chế ra những cử điệu, những lời nguyện, hầu giúp nhau dâng hướng tâm hồn 
về với Thiên Chúa, Đắng mình tôn thờ và kính tin. 

Nói tới cầu nguyện, chúng ta không thể bỏ qua Thánh Lễ, trung tâm điểm đời sống 
Kitô hữu. Plinius Junior toàn quyền xứ Bithynia, trong một tờ tường trình gởi về 
Roma năm 110, đã diễn tả một cách vô tư về việc tế lễ của giáo dân thời đó như 
sau: “Người tín hữu có thói quen hội nhau vào ngay đã định, trước khi mặt trời 
mọc, và ca đối xướng bài hát dâng lên ông Kitô tựa như dâng lên một vị Thần. Họ 
còn khuyên nhau không được trộm cướp, ngoại tình hay bội ước, phải có tinh thần 
trách nhiệm về những công việc được ủy thác. Sau đó họ giải tán, nhưng rồi lại gặp 
nhau dùng bữa, một bữa ăn thanh đạm, tốt lành”. [23] Đó chỉ là những gì bên ngoài 
do con mắt thịt của một người ngoại đạo nhìn vào và thuật lại, họ không hiểu được 
ý nghĩa thâm sâu và cao quí bên trong. Đây không phải là bữa ăn phàm tục, nhưng 
là bàn ăn huynh đệ, tức Tiệc thánh: “Chén chúc tụng ta (cầm lên mà) đội ơn kia lại 
không phải là sự hiệp nhất với Máu Đức Kitô đó sao? Bánh ta bẻ kia, lại không 
phải là hiệp nhất với Mình Đức Kitô sao ?” (I Cr X, 16). 

Có lẽ vì chương trình quá dài, nên từ đầu thế kỷ II bữa ăn huynh đệ đã được tách 
khỏi Tiệc thánh tức Thánh Lễ: chiều hôm trước (thứ bảy) là bữa Agapê, sáng hôm 
sau (chúa nhật) là Thánh Lễ. Từ đó, cuộc họp ban tối chỉ có một phần chương 


trình. Đây là gốc tích của ngày gọi là Vigilia (áp lễ, canh thức) dành cho việc đọc 


Thánh vịnh, nghe Thánh Kinh và giảng dạy.[24] Phần này bắt đầu từ ca “Dâng lễ”, 
mọi người cùng dâng lời nguyện chung. Lời nguyện có thay đổi tùy theo hoàn 
cảnh, địa điểm và thời gian. Thày phó tế mang lễ vật, bánh, rượu pha nước; tiếp 
đến là hôn chúc bình an, cầu nguyện cho Giáo hội, toàn thê thế giới, và cho chính 
quyền. Phần trọng nhất là “kinh nguyện Thánh Thé”, lời “Truyền phép”, kinh “Tạ 
ơn”, bẻ Bánh và phân phát, thày phó tế đem đến cho những anh em vắng mặt. Khi 
trao, đọc: “Mình Thánh Chúa Kitô, Máu Chúa Kitô Chén Cứu độ”; đáp: “Amen”. 
Trong khi rước lễ, hát Thánh vịnh. [25] 

Có điều đáng chú ý là giáo dân hồi bấy giờ có một đức tin rất sống động. Lời 
nguyện trong Thánh Lễ phần nhiều có tính cách ứng khẩu, thành thật trào ra từ đáy 
lòng của vị chủ tế và giáo dân, nên thường rất sốt sắng và tự nhiên. Mọi người đều 
một lòng một ý theo dõi lời nguyện, để đồng thanh thưa: “Amen”. Nhờ thé mà tất 
cả mọi người tham dự một cách tích cực vào việc tế lễ. Họ ý thức mình thực sự là 
những chi thể của một Thân thể duy nhất, liên lạc chặt chẽ với nhau trong Chúa 
Kitô: “Vì Bánh chỉ có một nên ta tuy có nhiều cũng chỉ là một thân mình, vì hết 
thảy ta thông phần vào Bánh độc nhất” (1 Cr X, 17). 

Nơi cầu nguyện và tế lễ trong mấy thế kỷ đầu cũng là điều chúng ta nên biết, Dom 
Cabrol đã ghi lại khá tỉ mỉ trên một bức tranh linh động. Đọc lên, ta tưởng tượng 
như thấy những bước chân theo nhau tới thánh đường: “Mọi người tién đến nơi tế 
lễ trong hang Toại đạo. Mộ của các đắng tử đạo trong một Arcosolium dùng làm 
bàn thờ. Mọi tín hữu quây quần chung quanh. Tựa như trên một Gm thảm tình 
thường, người quyên thế giàu sang ngồi lẫn với kẻ nghèo hèn; không có sự phân 
cách. Chỉ có một điều là đàn ông một chỗ, đàn bà một nơi, các linh mục có chỗ 
danh dự gần giám mục chủ oa" Del 

Thường người ta chỉ biết hang Toại đạo là nơi trú ån của giáo hữu trong các thời 
bách hại. Nhưng thực tế không hoản toàn như vậy. Đọc lịch sử, chúng ta mới hiểu 


hang Toại đạo là nơi thế nào, có mục đích gì ? Bấy giờ, người ta quen làm nghĩa 


trang ngầm dưới đất, như những hang đã được khám phá ở Campania, Bắc Phi, Ai 
Cập, Tiểu Á, chứ không phải chỉ người Kitô hữu ở Roma mới có. Tuy nhiên, 
những nghĩa trang nổi tiếng thời bấy giờ chính là những hang Toại đạo ở Roma, 
trong số đó có hang Priscilla và Domitilla là cô kính nhất, từ thế kỷ I. Những hang 
ngầm dưới đất này có nhiều lối đi hành lang, hai bên là những phần mộ kẻ chết 
được đục khoét trong đất đá chồng chất lên nhau, được khép kín bằng một tảng đá 
có ghi tên tuổi, ngày qua đời, với những lời cầu xin cho người quá cô được an 
nghỉ, hoặc lời nguyện chúc về cuộc sống đời sau.[27] Ó đây không thấy vét tích gì 
đau buôn, thương tiếc hay thất vọng: trái lại tất cả đều tỏa ra một bầu khí vui tươi, 
hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu với Chúa Kitô, Dâng mà các linh hồn đã sẵn lòng 
chịu mọi áp bức, bách hại, có khi đã đỗ máu và chết vì Người nữa [28].Chfnh mộ 
của các thánh tử đạo đã được chọn làm bàn thờ dâng Thánh LỄ, và hang Toại đạo 
trở thành nơi phượng tự, đặc biệt trong thời bách hại. Trong 2 hoặc 3 thế kỷ, những 
hang này được giáo dân lui tới kính viếng mộ các thánh và xin ơn. Đến thời thánh 
đường được xây cất tự do, người ta rước hài cốt các đắng thánh nổi tiếng về đó, 
khiến nhiều vị khác bị bỏ quên. Läm chỗ người ta tự ý lấp đi nhiều chỗ gần sập đồ 
gây nguy hiểm không ai dám qua lại. 

3. Tổ chức giáo quyền và bác ái xã hội 

Những gì thuộc về Thiên Chúa là phải trật tự, Chúa khôn ngoan không bao giờ làm 
gì lộn xôn. Vì thé, ngay từ khi mới khai sinh, Giáo hội đã được sắp xếp rất thứ tự, 
tổ chức chu đáo. Cũng như trong một thân thể có nhiều cơ năng khác nhau, thì 
trong Giáo hội cũng có nhiều thành phần hướng về cùng một mục đích: “Thiên 
Chúa đã thiết lập trong Giáo hội trước là các tông đồ, thứ đến các ngôn sứ, sau nữa 
là các tiến sĩ, rồi đến quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện và 
quản trị, các thứ ngôn ngữ” (I Cr XII 28). Mỗi phần tử có một nhiệm vụ riêng: 
“Mỗi người tùy theo ơn lộc đã được, hãy lợi dụng mà phục vụ nhau” (I Pr IV, 10). 


Sự sắp xếp này do chính Chúa Kitô “Đắng đã đặt kẻ làm tông đô, kẻ làrn ngôn sứ, 


người làm giảng viên, kẻ làm linh mục, làm thày dạy, cốt để giúp các thánh” (Ep 


IV, 11-12). 


Ngay từ buổi đầu, đã có ba chức vụ chính trong Giáo hội: tông đồ, ngôn sứ và các 
giảng viên giáo lý Thánh Kinh, được đặt ra để lo việc giảng huấn. Tuy nhiên, ba 
chức vụ đó cũng có quyền thánh hóa, nghĩa là các vị đều là những linh mục cử 
hành lễ nghi phụng vụ và ban phát bí tích: Bởi vì đức tin, cầu nguyện, tín lý và lễ 
nghi luôn luôn đi với nhau. Đọc lịch sử, chúng ta còn gặp những chức vụ có tên 
Diaconi, Pastores, Presbyteri, Episcopi. Tiếng Diaconi, thày phó tế có nghĩa rõ 
ràng, nhưng ba tiếng sau rất khó phân biệt, người ta không phân biệt được là linh 
mục hay giám mục, tỉ như hai tiếng Presbyter và Episcopus trong Tân ước được 


dùng lẫn lộn. (Cv XX, 17 và 28: I Tm III, 2). 


Cuối thời sứ đô, thánh Ignatiô thành Antiokia (qua các lá thư) cho chúng ta biết 
Giáo hội đã có phẩm trật rõ ràng: giám mục, linh mục, phó té, ngài viết cho các 
giáo đoàn thành Epheso như sau: “Các linh mục khả kính của anh em kết hiệp với 
các giám mục như dây đàn với phím đàn”.[29] Thánh nhân cũng khuyên họ đoàn 
kết vâng phục các vị : “Ai không đoàn kết với giám mục, linh mục, phó tế, thì 
không có lương tâm trong trắng”. [30] Trên lãnh vực hoạt động, giám mục, linh 
mục, phó té có phạm vi rõ rệt. Giám mục là chủ cộng đoàn có trách nhiệm săn sóc 
các linh hồn. Chỉ mình ngài có quyền cử hành Thánh Lễ, ban phát các bí tích. Linh 
mục dưới quyền giám mục, chỉ được thi hành những công tác ngài thông chia.[31] 
Khi giám mục qua đời hay ngăn trở, linh mục tạm thay quyền. Các phó tế cũng có 
nhiệm vụ riêng: ban đầu, các thày chuyên lo dọn bữa ăn huynh đệ (Cv VI, I và 
tiếp). Về sau, ở gần các giám mục và linh mục, các thày có nhiệm vụ săn sóc người 
nghèo, quản trị tài sản, dọn bàn thờ, mang Bánh cho bệnh nhân, tù đày. Đôi khi các 


thày làm phép Rửa, lo giúp tội nhân ăn năn hối cải.[32] Nhiều phụ nữ có tuổi, đức 


độ cũng được đặt làm nữ phó tế (Diaconissa) giúp các thày trong công việc nói 


trên. 


Phẩm trật được đặt ra không những để cai trị Giáo hội, lo việc phượng tự, ban phát 
bí tích mà còn để lo cho người nghèo nữa; vì Giáo Hội đặc biệt là của người nghèo. 
Lịch sử cho ta thấy những chứng tá của tình thương nơi Giáo hội từ thời nguyên 
thủy. Hình ảnh cụ thể đẹp đẽ nhất là bữa ăn huynh đệ. Đây là chứng tá của tình bác 
ái nơi người Kitô hữu, đồng thời là con đường phát huy sự hiệp nhất Giáo hội. Thật 
vậy, trong bữa ăn đó, “tất cả cùng nhau chia sẻ của nuôi thân, lòng hân hoan, dạ 
chân thành, trong lời ngợi khen Thiên Chúa, trong sự mến phục của toàn dân” (Cv 
II, 46-47). Dĩ nhiên không khỏi có sự lạm dụng khiến thánh Phaolô phải cảnh cáo 
(I Cr X 20-21). Đầu thế ký II, bữa ăn tách biệt khỏi Thánh Lễ; và khi giáo dân 


thêm đông, bữa ăn huynh đệ thường ngày không còn duy trì nữa. 


Tuy nhiên, tình bác ái của Kitô giáo không phai mờ. Trái lại, nó vẫn phát triên dưới 
nhiều tổ chức khác nhau tùy theo hoàn cảnh, thời thế. Mở đầu, công cuộc bác ái rất 
giản dị, có tính cách tình nguyện, cá nhân. Thánh Giustinô viết: “Ai sung túc hãy 
giúp các anh em thiếu thốn... Ai dư dât, hãy vui lòng cho đi một phần. Những gì 
thu được đều đem về trao cho giám mục, chính ngài sẽ phân phát cho những mò 


côi goá bụa, hoặc túng thiếu bởi bệnh tật, tù đày...” [33 | 


Nửa thế kỷ sau, sự tương thân tương trợ đã có tô chức hoàn bị hơn. Tertullianus 
viết: “Đó là ngân quỹ do lòng đạo đức. Người ta không dùng vào việc tiệc tùng, 
nhậu nhẹt, nhưng để trợ cấp và chôn tạng người nghèo khổ, cấp dưỡng trẻ em trai 
cũng như gái thiếu thốn và mò côi, giúp đỡ những đây tớ già nua, những người bị 
đăm tàu và những chiến sĩ đức tin đang sống trong hâm mỏ, hoang đảo, lao tù”. 


[34] 


Tắt cả những ai không thể tự mình kiếm ăn, đều được hưởng sự trợ cấp của Giáo 
hội. Tuy nhiên, cũng có những tiêu chuẩn để tránh lạm dụng. Trước hết phải quan 
tâm đến kẻ thân thuộc. Thánh Phaolô viết: “Ai không chăm lo đến kẻ thân thuộc, 
đặc biệt những người trong gia đình, thì đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người 
“ngoại đạo nữa” (I Tm V, 8). Người ta cũng lưu ý đến những gia đình đông con, 
những người lâm cảnh đau thương thất nghiệp, với điều kiện là thực sự họ không 
thê kiếm được việc làm. Giáo hội không bao giờ bênh vực nhưng kẻ uon Lët, ăn 
bám, vì làm như thế là gián tiếp cô võ thói xấu. Còn những kẻ làm nghề không tốt 
đẹp, thánh Cyprian tuyên bố không ủng hộ: “Thứ người này cùng lắm chỉ cho ăn 
bữa đạm bạc, chứ không thêm khoản trợ cấp nào khác. Làm như chăng ích lợi gì 
cho chúng ta; nhưng chính là để họ đừng phạm tội nữa”.[35] Trái lại, với những 
người chăm lo phượng thờ Thiên Chúa mà phải thiếu thốn, cơ cực, Giáo hội rất 
rộng rãi, không những cung cấp của ăn áo mặc mà có khi cả tiền bạc, dé ho có thể 


an tâm chu toàn phận sự cao quí. 


Ngoài ra, còn phải kế đến những hành vi và thái độ, nói lên tình bác ái Kitô giáo 
cao đẹp chừng nào. Đó là sự tiếp rước lữ khách một cách nồng hậu ân cần, đặc biệt 
các giáo sĩ trên đường rao giảng Tin Mừng: rồi sự tận tụy săn sóc bệnh nhân, nhất 
là trong thời ôn dịch, họ đã không quản ngại nắng mưa, do bân hăng hái lo chôn 
táng kẻ chết. Những cử chỉ đó đã làm cho người ngoại đạo cảm động: “Họ có vài 
dấu hiệu để biết nhau, và có thể nói: họ yêu nhau trước khi biết nhau”.[36] Trên 
đây là một số hoạt động bác ái có tính cách thường xuyên; thản hoặc tai tương xảy 
đến, liền có những cuộc lạc quyên bất thường để đối phó: lạc quyên được bao 
nhiêu, đem phân phát ngay cho mỗi nạn nhân tùy theo sự cần thiết của mỗi người. 


Đó là đức bác ái không phân biệt ranh giới, nó đi liên với sứ mạng rao giảng Phúc 


âm, và “cứ dâu này người ta sẽ nhận ra ai là người Kitô hữu, con cái Chúa” (Ga 


XIII, 35). 


[1] Phúc Âm theo thánh Mattheô, Tông đồ Công vụ của thánh Luca và các Thư của 
Thánh Phaolô là những tài liệu chính, để viết chương này. Sách tham khảo : Dom 
Ch. Poulet: Histoire du Christianisme, Q.I Paris 1935. D. Rops: LÉglise des 
Apôtres et des Martyrs, Paris 1960, tr 7-170. 


[2] Giới lãnh đạo Do Thái bấy giờ thuộc hai khuynh hướng : Pharisê, quốc gia dân 
tộc quá khích, trung thành với luật Môisen ; Sađukê, chính trị hơn tôn giáo, có cảm 
tình với Đế quốc Roma. Nhóm Pharisê (cũng gọi là nhóm Hassidim) chủ trương 
trung thành với luật Giavê, giải thích luật một cách khắt khe, đồng thời tự tách biệt 
khỏi quần chúng và được kêu là "Biệt phái" (Pharisê) ; có người sống đạo đức 
đáng khen, có người giả hình kiêu ngạo. Nhóm Sađukê cho mình thuộc dòng dõi 
thầy cả Sađoc thời David và Salomon. Hầu hết thuộc gia đình quý tộc, giàu có chủ 
trương theo thời và nhượng bộ trước ảnh hưởng ngoại lai : giữ luật rất tỉ mỉ, không 
tin đời sau và sự sống lại. Ngoài ra còn có nhóm Esseni sống khắc khổ trong sa 


mạc, nhóm này không nhiêu. 


[3] Có người cho rằng Gioan Marcô bảo thủ, không muốn theo chủ trương cấp tiến 
của Phaolô, là cho anh em dân ngoại gia nhập Kitô giáo mà không chịu ràng buộc 


luật Môisen, nên đã rút lui. 


[4] Việc Phero đến lập Tòa Antiokia được Phaolô nhắc đến trong thư gởi giáo đoàn 
Galata (IL, 11), và được Origenes: In Lucam Hom, VI và Eusebius: Chronicon 2 


công nhận. 


[5] Eusebius căn cứ vào thư thánh Pherô gởi “những người được chọn hiện là 
khách tha phương kiều ngụ ở Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia và Bithynia” (I Pr I, 
1) 


[6] Sueto: Vita Claudii, XXV, 4. 
[7] Vè vụ này, Bossuet nói: “Pherô bị chỉnh và tự sửa lỗi đã tỏ ra lớn hơn Phaolô” 


[8] Theo lưu truyền, người ta đã xây ngay chỗ Chúa hiện ra với thánh Pherô một 


thánh đường, manh danh hiệu Quo Vadis, Domine ? 


[9] Từ khi Giáo hội thành lập cho đến thế kỷ XIV không hề có ai đưa ra nghi vấn 
Pherô lập Tòa thánh ở Roma và tử đạo ở đây. Sự mặc nhiên công nhận của 13 thế 
kỷ về một vấn đề quan trọng như thế, đã đủ để minh chứng một cách hùng hòn cho 
sự kiện này. Nhưng đầu thế kỷ XIV, Marsillius thành Padua làm cố vấn cho 
Ludwig xứ Bavaria, hoàng dé La Đức (1328-46), chống lại Đức Thánh Cha Gioan 
XXII (1316-36), để cho ra đời cuốn Defensor Pacis (1324) phủ nhận quyền tối 
thượng của ngôi Giáo hoàng, trong đó ôn đưa ra nghi vấn việc thánh Pherô ở 
Roma. Tiếp đến nhiều người theo giáo phái Luther và Calvin cũng chủ trương như 
vậy. Nhưng ngày nay, ngay cả người Tin lành cũng đồng ý với Công giáo nhìn 
nhận sự kiện lịch sử này. Theo bằng chứng tiêu cực, không thấy một đô thị nào, 
ngoài Roma, dám dành cho mình cái danh dự có Pherô đến lập Tòa và tử đạo. 


Bằng chứng tí-ch cực: ngay từ đầu đã có hai Thư của thánh Pherô, rồi đức 


Clementê trong thư gởi dân thành Conrintô (96-97) cũng nhắc đến cuộc tử đạo của 
hai tông đồ Pherô và Phaolô ở Roma. Ngoài ra, còn có nhiều tài liệu khác của 
thánh Ignatiô thành Antiokia (thư gởi cho giáo dân Roma, 107), Dionisius thành 
Corintô (thư gởi cho giáo dân Roma, 170), thánh Ireneô thành Lyon (trong Adv. 
Haereses), Tertullianus (trong De Praescriptione Haeretic và Carminibus adv. 
Marcionem), Origenes viết “Thánh Pherô đã đến Roma và chịu đóng đinh lộn 
ngược”, linh mục Caius (đầu thế ký thứ II): “Tôi sẽ chỉ cho quí vị đài kỷ niệm của 
hai tông đồ hoặc quí vị tới đồi Vatican hay đi trên đường Ostia, quí vị sẽ thấy trước 
mắt đại kỷ niệm người thiết lập Giáo hội chúng ta” của sử gia Eusebius (Hist. Eccl. 


IL, 25,7). 


[10] Niên hiệu 29.6.258 khi trong cuốn Martyrologium hierommianum chưa chắc 
đã đúng. Theo cuôn Liber Pontificialis, thì chính đức Thánh Cha Comeliô (khoảng 
251, năm Decius chết và cuộc bách hại tạm ngưng) là người đã rước hài cốt cả hai 
thánh Pherô và Phaolô đồi Vatican và đường Ostia, nghĩa là trở về hai mộ cũ. Nếu 
người ta nhận lưu truyền rằng hài cốt của hai thánh tông đồ được cất giấu ở hang 
Toại đạo suốt 40 năm, thì cuộc rước xương thánh vào hầm mộ thánh Sebastian 
phải từ thời đức Thánh Cha Zepherinô (199-217) dưới triều Septimus-Severu-s. 
Năm 1915, khi người ta đào bới hang Toại đạo, còn thấy trên tường có tới 150 bút 


ký viết bằng chì những lời cầu khẩn Pherô và Phaolô. 


[11] Aram là thô ngữ Sémitique xưa kia thông dụng trong xứ Mesopotamia và 


miễn từ sông Euphrates đến Palestina. 


[12] Về các thánh giáo phụ, xem chương Bốn 


[13] Plimus Junior: Epist. X, 96. 


[14] Cũng thời này, theo sử gia Beda: Hist. Eccl. I , IV, một ông hoàng xứ 
Britannia tên là Lucius đến xin đức Thánh Cha Eleuthenô (175-199) cho học đạo. 


[15] Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, tôi khuyên các kẻ ăn bám hãy yên tâm làm việc, 


dé tự mình nuôi lấy mình” (II Ts HI, 12). 


[16] Dion Cassius: Hist. Romaine, LXVI, 14. 


[17] Tertullianus: De Bapismo, IV. 


[18] Didachès, VII. 


[19] Didachès. VII - Tertullianus: op. cit. XIX. 


[20] Teltulianus: op. cit, XVII. 


[21] Xem E. Vacandard: Confession des Péchés, trong Dict. de Théol. Cath - 


Tertullianus: De Paenitentia. VII. 


[22] Origenes: Hom. IIT in Lev 4. 


[23] Ep. X, 96. 


[24] Dom Cabrol: Le Livre de la Prière antique, Paris 1900, VI, 77. 


[25] Xem thánh Cyrillô thành Gierusalem: Catech Myst. V, 21-22 - Thánh 
Giustinô: Apol. LXVII, 3-6. 


[26] Dom Cabrol : op. cit. VI, 9-97. 


[27] In pace, In Xto vivas, Pete pro nobis, Vivis in gloria. 


[28] Xem cuốn Album lộng lẫy của Mgr Xilpert Die Malereien der Katakombs, 
Roms, I và II, Fribourg-in-Br. 1930- L. Bréhier: L’Art Chrétien. Paris 1928 


[29] Thánh Ignatiô: Ep. ad Eph IV. 


[30] Thánh Ignatiô: Ep. ad Trallianos,. III. 


[31] Thánh Ignatiô: Ep. ad Smyrn. XII. 


[32] Xem Zockler Diakonen und Evangelisten, Munich 1893. 


[33] Thánh Giustinô: Apol. LXVII. 


[34] Tertullianus: Apol. LXVII. 


[35] Thánh Cyprian : Ep. Il. 


[36] Minucius Felix : Octavius, VII. 


Chương Hai 


GIÁO HỘI THỜI TỬ ĐẠO (t.k. I-IV) 


I. Đề quốc Roma chống lại Tin Mừng 

1. Cuộc bách hại dưới thời Nero và Domitianus (hạ bán t.k. I) 
2. Chiếu chỉ Trajanus năm 112 và cuộc bách hại thế ky II 

3. Cuộc bách hại tinh thần của giới trí thức: Celsus (t.k.II) 

II. Dé quốc tiếp tục bách hại Giáo hội 

1. Cuộc bách hại của Septimus Severus và Maximinus 

2. Cuộc bách hại của Decius và Valerianus (gitra t.k. IT) 


3. Giáo hội và đê quôc dưới thời các hoàng đê kê tiêp Valerianus, 


và cuộc bách hại của giới trí thức: Porphyr (hạ bán t.k. HD) 


4. Cuộc bách hại ác liệt nhât dưới triêu Diocletianus, 


Galerius và Maximinus Daia (đầu t.k. IV) 
III. Cờ Thánh giá trên dé quốc Roma 


1. Sự can thiệp của Constantinus Cả (306-337) với chiếu chỉ Milan 313 


2. Giáo hội vinh thắng và thái độ phục vụ của Constantinus Cả 


3. Đời sống Giáo hội sau 250 chiu bách hại 


Nước Thiên Chúa và nước trân gian mâu thuân nhau như ánh sáng với tôi tăm, do 
đó con cái sự sáng và con cái sự tôi không thê sông chung với nhau được. Chúa 


Cứu Thé đã báo trước cho các kẻ theo Người rằng những cuộc bách hại chờ đợi họ. 


Thời Giáo hội nguyên thủy, dé quốc Roma nhìn vào Kitô giáo, coi họ như một giáo 
phái trong Do Thái giáo, hoặc như một tôn giáo mới của Đông phương đang thời 
phát triển. Họ không ngờ đó là một cuộc cách mạng âm thầm, đang lớn lên để đi 
đến một xã hội công bình và bác ái. Cả ngay giáo dân, lúc đầu họ cũng không nhận 
ra sự xung khắc này, họ tin tưởng mình là những công dân trung thành, xứng đáng 


hơn hết. 


Thật vậy, đây là một cuộc cách mạng tinh thần trong đời sống, tuy âm thầm, nhưng 
khi lớn lên, ảnh hưởng của nó không thể không đe dọa những tô chức sa doa của 
một xã hội đang xuống dốc. Những người chuyên sống bằng nghệ buôn bán súc 
vật dùng vào việc tế lễ, là những người đầu tiên nhận ra tính cách de dọa này. Mât 
khách hàng, họ thù ghét và vu cáo, họ là những người bách hại Kitô giáo trước 
nhất. Trong một xã hội bảo thủ và thối nát, lỗi sống của người Kitô hữu bị coi là 


lập dị và không thé tha thứ được. Lúc đầu, bị thúc đây bởi một số người, các nhà 


câm quyên địa phương can thiệp và câm cách. Mãi đên đời Nero, triêu đình Roma 


mới nhúng tay vào. 


Nhưng bách hại, tra tân, đâu rơi, máu chảy không ngăn cản được bước tiên cách 
mạng tính thân của Kitô giáo. Những chứng nhân của Chúa Kitô đã vui nhận cái 
chêt đê cuộc sông mới trở nên vững mạnh, và lướt thăng các kẻ bách hại. Chân lý 


bao giờ cũng thăng và lịch sử đã minh chứng. [1] 


| 
DÉ QUỐC ROMA CHÓNG LAI TIN MỪNG 


1. Cuộc bách hại dưới thời Nero và Domitianus (hạ bán thế kỷ I) 


Từ năm 64, số giáo dân Roma đã tăng nhiều và có mặt trong mọi tầng lớp xã hội. 
Người ta bắt đầu để ý và nhận ra Kitô giáo khác biệt với Do Thái giáo. Những 
người Do Thái bảo thủ và những người chuyên nghề buôn bán súc vật và ảnh 
tượng lợi dụng tình thế, tung ra nhiều vu cáo chống họ. Những cuộc hội họp của 
giáo dân bị phao đôn và bị tố cáo bằng những tội như loạn luân, giết trẻ con... Bầu 


khí thiên kiên đã dọn săn. 


Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 17 rạng ngày 18 tháng 7 năm 64, thiêu hủy tất cả 
những khu phố cổ và đông dân nhất của Roma, cháy suốt 6 ngày liền. Cả một vùng 
phía nam kéo dài từ đồi Palatina đến Esquilia chỉ còn là một đống tro tàn. Trong 
khi ngọn lửa còn bừng bừng cháy, đã có tiếng đồn Nero thiêu hủy những khu bình 


dân để xây cất một Đề đô mới, huy hoàng tráng lệ hơn. Chỉ thế mà khi ấy Nero 


mặc áo kịch trường, câm đàn ca lại bài anh hùng ca do ông soạn, vê cuộc hỏa hoạn 


thành Troas. [2] 


Nero lo sợ trước dư luận quần chúng, nhất là khi đó ông đã bị lên án về những vụ 
đồ máu: giết mẹ, giết vợ, giết đại thần Burrhus. Nhưng cố vân Tigellinus đã giúp 
ông tìm ra lỗi thoát bằng cách đồ vạ cho người Kitô hữu. Được dip trả thù, dân 
chúng hè nhau đi lùng bắt, hành hạ rồi đem giết cho thỏa giận. Nero cũng trổ tài 
hung dữ, nghĩ ra nhiều trò chơi ghê rợn. Tra tấn, hỏa thiêu, chém đầu, đóng đinh, 
ông chưa lấy làm đủ. Trong sân triều đình, ông cho tổ chức những cuộc thú vật giả 
làm mồi cho chó săn cắn xé, tắm dầu buộc trên cột cao và thiêu sống làm đuốc cho 
Nero chạy xe hoặc ăn uống ban đêm. Có người bị bò rừng xé ra từng mảnh, hoặc 
ném cho hùm beo ăn thịt... Tử đạo vào thời này, ngoài hai thánh tông đồ Pherô và 


Phaolô, [3] còn có Processô, Martinian, Anastasi, v.v... 


Cuộc bách hại khởi sự ở Roma và tràn di khắp dé quôc. Trong một bức thư, thánh 
Pherô nói đến mối nguy hiểm đe dọa các giáo đoản xứ Cappadocia và Bithynia; 
người ta cũng được biết thánh Phaolô bị bắt tại Troas, khắp nơi đều có những tắm 
gương tử đạo một cách gan dạ anh hùng: ở Milan có Gervasiô, Protasi, Nagari, và 
Celsô: ở Brescia có Alexandrô; ở Pisa có Paulin; ở Etruria có Felix, Constancia; ở 


Aquilea có Hermagoras, Fortunas, Euphemia, Dorothea và Fresma. 


Cuộc bách hại của Nero bắt đầu từ năm 64, kéo dài hai thế kỷ rưỡi nghĩa là cho 
đến năm 314 với chiếu chỉ Milan tha đạo. Nhưng trong năm 250 năm, bách hại hay 
không, ác liệt hay lắng dịu, lâu hay chóng là tùy ở tâm trạng mỗi ông vua và các 
nhà cầm quyền địa phương. Lại cũng tùy ở hoàn cảnh hay nhu cầu, hễ khi nào 
người ta cần đến một số tội phạm để đùng vào hi trường Coliseum hay đem đến 


một hâm mỏ, hê một vụ hỏa hoạn hay thiên tai nào xảy ra, mà người ta cân có 


những can phạm gây căn cớ, tức khắc chiếu chỉ của Nero (instrumentum 
neronianum) lại được đem ra thi hành, nghĩa là đồ tội lên đầu người Kitô hữu. Vì lẽ 
chiều chỉ câm đạo của Nero chưa bao giờ được hủy bỏ, nên suốt 250 năm, Giáo hội 
luôn sống trong đe dọa và sợ hãi, người Kitô hữu có thể bị bắt giam, bi giết bất cứ 


lúc nào.[4] 


Cuộc bách hại của Nero do hoàn cảnh gây ra, tạm ngưng vào năm 68 khi Nero 
băng hà. Triều đại mang tên Flavius thay thế triều đại Cesar. Dưới đời Vespasianus 
(69-79) và con ông là Titus (79-81), Giáo hội được sống yên hàn. Cả hai chỉ để tâm 
vào việc đánh dẹp các cuộc nôi dậy của người Do Thái ở Palestina, lo tô chức quân 
đội và kiện toàn guồng máy hành chánh. Trong khi đó, Giáo hội tạo được nhiều 
ảnh hưởng khắp kinh thành Roma, ngay trong triều đình nhiều nhân vật có thiện 
cảm với Kitô giáo, nhiều gia đình quyền quí theo đạo. Nhưng những ngày thanh 


bình đó không còn, khi Domilianus (81-96) lên nắm quyên. 


Domitianus là người đa nghi, ác nghiệt, chuyên chế và tàn nhẫn. Phe quí tộc và 
giới tri thức không phục ông. Năm 88, một cuộc cách mạng nhằm lật đồ ông bị 
giập tắt, tất cả những người dính líu vào cuộc chính biến này đều bị trảm quyết. 
Các triết gia chủ trương tự do tư tưởng cũng chịu chung số phận hoặc lưu dän, 
Domitianus vẫn để ý đến dân Do Thái; tuy Gierusalem đã bị tàn phá (70), nhưng 
ảnh hưởng của họ ở các nơi hãy còn. Số người theo Kitô giáo gia tăng và có ảnh 


hưởng nhiều trong phe quí tộc, cũng làm ông råt lo ngại. 


Hình như có hai lý do khiên Domitianus rât ác cảm với Kitô giáo: một là sự nghi 
ngờ của ông đôi với phe quí tộc và hoàng thân có cảm tình với đạo này, hai là sự 
căm giận của ông đôi với người Do Thái và với tât cả người nào “sông theo lôi Do 


Thái”, nghĩa là tin thờ một Thiên Chúa duy nhất. Vì sợ ngôi báu sang tay kẻ khác, 


ông quyết tâm một cuộc thanh trừng ngay trong hàng ngũ thân cận ông. Chấp 
chánh quan Flavius Clemens bi tố cáo âm mưu chính trị “sống theo lối Do Thái” và 
bất kính thần minh, ông bị trảm quyết. Trong phe quí tộc, có Acilius Glabrius 
thượng nghị sĩ và là nguyên chấp chánh quan, cũng bị giết. Nhiều người tên tuổi 
khác bị án tử hình hoặc tịch biên tài sản và phát lưu, trong đó có bà Domitilia (vợ 


ông Flavius Clemens) bị đày ra đảo Pandataria. 


Không rõ giáo dân thường có bị bắt bớ hay không. Nhưng chắc một điều là có 
những cuộc hành quân qui mô của cảnh binh, tại những vùng bị tình nghĩ âm mưu 
chính trị muốn cướp ngai vàng. Ở Palestina, Domitianus cho tìm bắt người có liên 
hệ đến “người tự xưng là vua Do Thái”, và hai người bà con gần xa của Chúa 
Giêsu bị điệu sang Roma để tra hỏi. Nhưng khi thấy họ là những người dân hiền 
lành chất phác, không có tham vọng làm cách mạng chiếm đoạt ngôi báu. Ông mới 
hết nghi ngờ và cho họ về nhà.[5] Ở tỉnh Asia, cuộc bách hại diễn ra khá ác liệt: 
thánh Gioan tông đồ bị bỏ vào vac dầu sôi, nhưng không chết sau bị đày ra đảo 
Patmo. Tại đây, thánh tông đồ viết sách Khải huyền. Khi nói về giáo đoàn Smyrna 
trong thời bách hại này, tác giả viết: “Ma quỷ sắp tống ngục ít người trong các 


ngươi dé thử thách các ngươi” (Kh II, 10). 


Năm 96, tức năm cuối cùng của đời ông, Domitianus hạ lệnh ngưng bách hại và 
cho những người đi đày được về, trong số này có thánh Gioan tông đồ được trở lại 
Epheso và qua đời ở đó năm 100. Chỉ mấy tháng sau, Domitianus bị đâm chết do 


âm mưu của Thượng viện. 


2. Chiếu chỉ Trajanus năm 112 và cuộc bách hại thế ky II 


Cụ già Nerva lên kế vị Domitianus, mở đầu triều đại Antoninus kéo däi từ năm 96 
đến 193. Nerva trị vì được 16 tháng thì băng hà (96-98). Những người nối nghiệp: 
Trajanus (98-117), Hadrianus (117-138), Antoninus-Pius (138-161), Marcus- 
Aurelius (161-180), ngoại trừ Commodus (180-193), đều là những người có tài đức 
biết bảo vệ luân thường, đạo lý, văn chương, nghệ thuật đem lại thịnh vượng cho 
dé quốc. Trong việc cai trị, các ông tránh chính sách độc tài đẫm máu của Nero và 
Domitianus. Về vẫn đề tôn giáo, các ông quan niệm mình có nhiệm vụ bảo vệ các 
thần linh của dé quốc. Riêng đối với Kitô giáo, các ông cho là một tôn giáo xa lạ 


không thuộc nhóm tôn giáo quôc gia, cân phải ngăn cản như một thứ mê tín có hại. 


Cuộc bách hại thời này bước sang giai đoạn có hệ thống, dựa trên pháp luật với 
đường lối truy tố, xét xử, bắt đầu từ chiếu chỉ Trrajanus năm 112, khi ông giải đáp 
những thắc mắc của Plinius Jumor bây giờ là đại sứ toàn quyền ở Bithyma, nơi 
Kitô giáo đang phát triển mạnh mẽ, khiến các sư sãi và các nhà buôn lễ vật rất lo 
ngại. Theo nguyên tắc của Nero, thì không ai được “làm người Kitô hữu”, và 
những ai bị tô cáo và tra hỏi mà thú nhận liền bị kết án. Thấy có kết quả, những 
người ghét đạo cũng đem đến nhiều đơn tố cáo rất nhiều đơn nặc danh. Những 
người bị tố cáo có người xưng đạo có người chối, có người bỏ. Sau đây là những 
thắc mắc của Plinius: có phải nguyên việc mang tên Kitô hữu đã đủ để kết án? 


những người chối bỏ thì sao? những đơn nặc danh có giá trị gì không? [6] 


Trajanus trả lời: “Không nên tầm nã người Kitô hữu, nhưng- nếu bị tố cáo và xác 
nhận là Kitô hữu thì phải trừng phạt. Tuy vậy nếu ai chối mình không phải là người 
Kitô hữu, và minh chứng bằng việc thờ cúng thần minh thì được tha”. Vốn là một 
chính trị gia lỗi lạc, có óc thực tế lại là con người nhân đạo, Trajanus còn cho hạn 
định thời gian giam giữ, cắm xét xử những đơn tố cáo nặc danh, và đòi nhà cầm 


quyền địa phương phải tôn trọng luật lệ tòa án trong việc kết án dân có đạo. Chính 


ông đã đưa ra nguyên tắc : “Thà tha bổng một phạm nhân còn hơn là kết án người 


33 


vô tội”. 


Qua chiếu chỉ của Trajanus, người ta nhận thấy những điểm sau đây: 1- Duy trì 
tình trạng cắm đạo của triều đại cũ, nhưng vì người Kitô hữu không làm điều gi 
truc tiếp phạm pháp nên khỏi cần tầm nã. 2- Người Kitô hữu có tội chỉ vi ho đã 
theo một đạo bị cắm, vì thé nếu bị tố cáo và xác chứng sẽ bị phạt. 3- Nhưng vì tội 
đó là tội đặc biệt, nên nếu sám hối nghĩa là chối đạo sẽ được tha, điều đó không thể 


áp dụng cho những tội trộm cướp hoặc giết người. 


Đứng về phương diện chính trị, tôn giáo, với chính sách tha bổng cho những người 
chối đạo và thờ cúng thần linh, Trajanus đã mở đầu một đường lối bách hại tiêu 
diệt Kitô giáo rất hiệu nghiệm: Đứng vè phương diện pháp lý, mới đọc qua chiếu 
chỉ của ông, người ta thấy có vẻ nhân đạo, nhưng không thể tránh được những 
điểm bất công và mâu thuẫn. Tertullianus đã nói một câu khôi hài: “Người Kitô 
giáo bị trừng phạt không phải vì họ có tội, nhưng chỉ vì họ bị tố cáo là có tội, tuy 
người ta không được phép tầm nã”. Trong thực tế, chiếu chỉ này đặt giáo dân vào 
tình trạng tùy thuộc ở cảm tình của chính quyền và dân chúng địa phương đến với 
Kitô giáo. Xét về lịch sử cuộc bách hại, thì chiếu chỉ này nói lên thái độ của triều 


đại Antoninus đối với Kitô giáo trong thế kỷ II. 


Trajanus trước khi chết đã đặt Hadrianus, con nuôi của ông, lên kế vị. Hadrianus là 
người có văn hóa cao, thích văn chương, nghệ thuật và rất sùng kính thần linh, ham 
biết những tôn giáo thần bí đông phương. Ông không ưa Kitô giáo, nhưng cũng 


không muốn bách hại quá gắt, và còn ngăn ngừa những cuộc bắt bớ bất hợp pháp. 


Dưới đời Antomnus-Pius, cuộc bách hại vẫn tiếp tục. Pius rất bảo thủ, ông cho là 
bất kính thần linh và båt hiếu với tổ tiên nếu làm khác. Tại nhiều nơi, những vụ bắt 
bớ bất hợp pháp vẫn xảy ra. Ở Smyrna, những người ghét đạo đã bắt thánh 
Polycarpô và thiêu sinh, không xét xử theo luật. Antoninus-Pius phải can thiệp và 
trong thư gởi cho dân Hy Lạp, ông cấm không được gây ra những cuộc bách hại 


làm náo động quân chúng. 


Số phận người Kitô giáo cũng không may mãn gi hơn dưới đời Marcus-Aurelius. 
Riêng ông là người hiền hậu theo chủ nghĩa tu thân khắc ký. Do tính tự kiêu của 
một triết gia, ông khinh chê Kitô giáo và cho đó là một tôn giáo của lũ quê mùa dốt 
nát. Ông còn chịu ảnh hưởng của những nhà trí thức ghét đạo vây quanh ông. Đảng 
khác, đưới đời ông xảy ra nhiều tai ương: giặc giã, đói kém, ôn dịch. Dân quê mê 
tín đồ tội cho người Kitô hữu. Chính ông cũng mê tín, lại thêm nhu nhược, nên dân 


chúng tha hồ bắt bớ. 


Với Commodus, cuộc bách hại có phần lắng dịu. Khác hắn với vua cha, ông khinh 
chê triết học, sống bừa bãi, không xét kế đến luật pháp. Đối với tôn giáo ông không 
quan tâm nhiều; dựa trên chiếu chỉ Trajanus, ở nhiều nơi cuộc bách hại vẫn còn. 
Nhưng từ khi cưới bà Marcia, một người dự tòng Kitô giáo, ông muốn ủng hộ đạo 
và cho các kẻ lưu đày được trở về. Commodus bị giết năm 193, chấm dứt triều đại 


Antoninus. 


Những giòng máu đảo minh chứng đức tin trong thời bách hại thé kỷ II này, thuộc 
đủ mọi giai cấp xã hội, từ Giáo hoàng, giám mục đến người nô lệ, giai cấp cuối 
cùng của xã bội Roma. Những Giáo hoàng như Sixrô I (126), Piô I (155). Những 
giám mục như Ignatiô thành Antiokia bị ném cho ác thú ăn thịt ở đế đô (110), nhà 


hộ giáo nổi tiếng Giustinô chịu trảm quyết cũng tại dé đô (165), Trong hàng giáo 


dân, từ bậc quí phái như Cecilia (179) ở Roma. Đến những thường dân như 12 vị 
tử đạo, quê thành Scili (trong ső có 5 phụ nữ) tai Carthago (180), hay nô lệ như 
thiếu nữ Blanđina ở Lyon (177). Thuộc đủ mọi tuổi, như Polycarpô giám mục 
thành Smyma 86 tuổi bị thiêu sống (155), Photin giám mục thành Lyon 90 tuổi 
chết rũ tù (177), đến những thanh niên hai anh em Valerian và Tiburciô, quân nhân 
như Maximô (179), hoặc thiếu niên như Ponticô mới 15 tuổi em của Blanđina 
(177). Khổ hình tra tấn thường là kềm nung đỏ, ghế lửa, bỏ rừng tung lên vật 
xuống, đánh đập tàn nhẫn, cho đến những cái chết đóng đinh, chém đầu, thiêu sinh, 
ác thú căn xé ăn thịt, xác phơi trên hí trường, hoặc bị đốt ra tro ném xuống sông 


xuông biên. 


3. Cuộc bách hại tinh thần của giới trí thức: Celsus (thế kỷ II) 


Ngoài những khổ hình chết chóc do các vua gây nên cho Giáo hội, người Kitô hữu 
còn phải chịu một cuộc bách hại về tỉnh thần từ giới tri thức tung ra những luận 
điệu đả kích, vu khống và nhạo báng. Năm 150 Pronton thành Cirta (166), bạn thân 
của Antoninus-Pius và là thày dạy Marcus-Aurelius, dám bia ra câu truyện người 
có đạo đã lấy bột bọc trẻ em và bắt những người tân tòng đâm vào trái tim lây máu 
uống, còn họ thì chia nhau ăn thịt. Ông cũng tố cáo những bữa ăn chung, những 
buổi hội họp của dân Kitô giáo là bất hợp pháp, đầy nghi ngờ và dâm ô. Rồi đến 
Lucianus Samosat (167) chuyên bôi nhọ và chế diễu các đắng tử đạo. Khoảng năm 
170, một phong trào đả kích và tây chay Giáo hội xuất hiện, khi triết gia Celsus 


viết cuốn sách nhan đề Chứng minh sự thật (Démonstration de la vérité).[7] 


Cuốn sách chia làm bốn phần. Phần I: một người Do Thái minh chứng dân Kitô 


hữu không hiểu gì về vấn đề Cứu thế, Phần II một người ngoại giáo chỉ trích Do 


Thái giáo, nhân đó công kích và mia mai người Kitô hữu; Phần II: một loạt bài 
chế diễu đức tin về các phong tục Kitô giáo, coi tất cả là giả tạo; Phần IV: tìm cách 
hợp thức hóa việc phượng tự của Kitô giáo. Nói tóm, Celsus đã đem hết khả năng 
vào việc nhạo báng và đả kích đức tin, đưa ra những lý luận có phương pháp về 
các dữ kiện trong Thánh Kinh và các vấn đề siêu hình. Celsus coi việc Thiên Chúa 
Nhập thể như một điều không thể tưởng tượng được, ông làm hết sức để hạ giá 
Ngôi vị của Chúa Cứu Thế và các tông đô, coi việc các ông đi rao giảng Tin Mừng 
chỉ là họa lại những tư tưởng của Platon, hoặc ôn lại những truyền kỳ trong thần 


thoại. 


Celsus, một triết gia thám nhuân văn hóa Hy Lạp, ưa nhìn vào cái người ta gọi là 
“kiêu thức” (style) của tín ngưỡng, hơn là để đến sự thật thâm sâu và giá trị tinh 
thần của nó. Vì thế ông thông hiểu được tính chất “khiêm nh-u” của Kitô giáo. 
Celsus không thể quan niệm về khiêm nhường, hãm mình, hy sinh. Tuy nhiên, ông 
đã phải chấp nhận người Kitô hữu có đời sống luân lý cao hơn những người khác. 
Nhưng vì muốn tỏ ra mình bao giờ cũng hữu lý, ông lên án Kitô giáo là đạo của 


bọn ngu dôt, cặn bã xã hội, và là đạo phản quôc gia, xã hội. 


Là đạo của bọn ngu dốt, cặn bã xã hội ư ? Celsus có lẽ không đọc kỹ Thánh Kinh. 
Tưởng ông không cần gì phải mất công viết sách biện bác một cách công phu và tỉ 
mi, nếu thật Thánh Kinh chi là món ăn tinh thần của lũ dân ngu dốt. Nhưng chính 
vì ông ta nhận thấy ảnh hưởng Kitô giáo đã lọt vào mọi giai tầng xã hội, và cái vẻ 
đẹp huy hoàng của nó được những người có óc suy nghĩ lưu tâm, nên ông mới phải 


ra tay làm công việc đả kích, một việc làm thực sự chỉ đê bôi nhọ và nạt nộ. 


Là đạo phản quốc gia, xã hội ư ? Celsus trách người Kitô hữu trốn tránh trách 


nhiệm trong công đồng quốc gia. Nhưng ai đặt họ ra ngoài vòng pháp luật, ngoài lề 


xã hội ? Trong thời bách hại, một quan tòa trách một vị giám mục đã khuyên nhiều 
thiếu nữ xa cuộc hôn nhân, làm suy giảm dân số. Nhưng người ta không biết rằng, 
khi lên án tội phá thai giết con, Giáo hội đã làm tăng dân số cho dé quốc gấp bội 
con số không đạt được, do lời khuyên sống độc thân. Đàng khác, Tertullianus nhắn 
mạnh lương tâm người Kitô hữu không được trón thuế.[8] Còn vấn đề nhập ngũ, 
ông Origenes giải đáp: cầu nguyện cho nhà vua, tức là đã hợp tác với quân đội 
quốc gia. Không phải chỉ cầu nguyện, chắc chắn còn có nhiều chiến sĩ Kitô giáo 
trong quân đội của Marcus-Aurelius và Septimus; nhiều hơn nữa trong đoàn quân 
của Constantius Chlorus và Diocletianus, và sang thế kỷ IV nhiều viên tướng thời 


danh như Anicius Probus, Theodosius, đều là những người Kitô hữu. 


H 
DÉ QUỐC TIÉP TỤC BÁCH HẠI GIÁO HỘI 


1. Cuộc bách hại của Septimus-Severus và Maximinus (thượng bán thế kỷ IIT) 


Đề quốc Roma từ cuối thế ký II, bước sang giai đoạn suy sụp cả về chính trị, kinh 
tế lẫn xã hội, tôn giáo. Commodus vừa nằm xuống (192), ngai vàng bị giành giật, 
truyền từ tay nọ sang tay kia. Cuối cùng Septimus-Severus, một viên tướng thuộc 
giai cấp trung lưu thắng cuộc chiếm ngôi vua (193), lập ra triều đại Severus. Cuộc 
khủng hoảng này nói lên chính thể Roma thời đó dựa trên sức mạnh, và có thê nói 
đây là giai đoạn chính thể quân phiệt: thượng viện bị gạt ra ngoài. Giai cấp trung 
lưu len vào guồng máy chính quyên, chỉ lo vét đầy túi tham, trong khi hàng quí tộc 
hèn nhát lån trón trách nhiệm. Xã hội ngập lụt dưới làn sóng đồi phong bại tục, văn 


hóa xuống dốc. Tôn giáo thì đầy dẫy mê tín vô luân của Đông phương được truyền 


vào: chiêm tinh, bói toán, tân thuyết Platon, đạo Mithra, đạo tô hợp ... Trong khi 
đó, thiên tai kế tiếp xảy ra kèm theo những cuộc xâm lăng của Man-di, đưa đến 


cuộc khủng hoảng kinh tế. Đó là tình hình chung dé quốc thế kỷ III. 


Thế kỷ này, cuộc bách hại cũng bước sang giai đoạn mới. Theo chiếu chỉ Trajanus, 
người Kitô hữu bị bắt bớ chỉ vì có luật cắm và cuộc bách hại lên xuống tùy theo 
tâm trạng của dân chúng. Nhưng từ thế ký II, giáo dân thêm đông đúc và có ảnh 
hưởng lớn, người ta ngộ nhận là nguy hiểm cho chế độ, nên tìm cách tiêu diệt. 
Triều đình đặt ra kế hoạch bách hại và bắt phải thi hành trong toàn quốc. Trước kia 
nhà cầm quyền chỉ bận tâm xét xử khi dân chúng tố cáo nhưng từ nay họ phải đích 
thân theo chỉ thị của triều đình mà tìm nã, tra tắn, kết án và xử án. Dầu vậy, cũng 
như thế kỷ trước, cuộc bách hại vẫn còn tùy thuộc ở nhà cầm quyền địa phương có 
tận tình thi hành hay không, và nhất là tùy ở ông vua ác cảm ít hay nhiều với Kitô 


giáo. 


Septimus-Severus (193-211) lên nắm chính quyền, là một viên tướng tài ba, quân 
đội kính né, tuân phục, ông đã cứu vãn phần nào tình trạng suy sụp của dé quốc. 
Đối với Kitô giáo, trong những năm đầu ông tỏ ra khoan hồng nếu không nói được 
là có cảm tình. Người con cả của ông, tức hoàng dé Caracalla sau này, được trao 
cho một người Kitô hữu tên là Evohodus dạy dỗ, thái y của ông cũng là người Kitô 
hữu tên là Procul Torpacius. Dầu vậy, ông không ra lệnh hủy bỏ chiếu chỉ 
Trajanus, nên những cuộc bắt bớ do dân chúng gây nên vẫn còn. Ông không phải 
là người sinh trưởng ở Roma, nhưng ở Phi châu, cai trị một cách độc đoán, nên bị 
hàng quí tộc chống đối. Trong thời kỳ mới nắm chính quyền, phải đương đầu với 
họ để củng có địa vị, và thấy thù địch mình cũng là thù địch Kitô giáo, nên thái độ 
khoan hồng của Septimus-Severus lúc đầu đối với Kitô giáo càng dễ hiểu. Nhưng 


vào khoảng năm 201, đột nhiên ông thay đổi thái độ. 


Sở dĩ Septimus-Severus thay đổi như vậy là vì ông nhận thấy Kitô giáo tuy là một 
đạo mới, nhưng con số tăng rất nhanh, lại có một lực lượng tinh thần mà ông tin là 
đáng lo ngại cho dé quốc và địa vị ông, thêm vào đó sự thù ghét Kitô giáo của 
nhóm cận thần. Theo chiếu chỉ của ông, người công dân Roma bị cắm ngặt không 
được “trở thành người Kitô hữu”. Với quyết nghị này, ông không nhằm vào tő 
chức Giáo hội, nhưng đánh thắng vào cá nhân người Kitô hữu. Ông không bách hại 
đạo, nhưng chỉ ngăn chặn sự bành trướng về con số. Câm không được trở thành 
người Kitô hữu, tức là kết án các dự tòng học đạo và theo đạo, trừng phạt những 


người dạy đạo và rửa tội cho tân tòng. 


Theo nhà khảo cổ De Possi, ở Roma thời kỳ này, các hoạt động của Giáo hội rút 
vào trong bóng tôi hang Toại đạo Callixtus. Người la làm những đường hầm bí mật 
để giáo dân và dự tòng có thể lên xuống dễ dàng mà không bị theo dõi. Ở 
Alexandria, học viện của Clemens và Origenes bị đóng cửa, nhiều dự tòng bị bắt 
giam và kết án, các nhân viên của học viện phải trốn đi nơi khác. Tertullianus đã 
mô tả những dã man ghê rợn của cuộc bách hại này ở Phi châu, mà đứng đầu các 
chiến sĩ đức tin là Perputua (202) và Felicita (203). Ở Tiểu Á, viên toàn quyền triệt 
để thi hành lệnh bắt đạo. Trong xứ Gallia, cuộc bách hại cũng diễn ra ác liệt, và 
cuốn Tử đạo Danh lục (Martyrologe) đã ghi danh tánh nhiều vị thuộc thời kỳ này. 
Nhưng khủng khiếp hơn cả là ở các tỉnh bên Đông phương, lý do vì ở đây lạc 
thuyết Montanus được nhiều người ủng hộ, và họ là những người cuông tín có thái 


độ khiêu khích, làm nhà cầm quyền thêm tức giận và bách hại gắt gao. Septimus- 


Severus băng hà năm 211, Giáo hội qua một thời gian gần 40 năm tương đối yên 
ôn. Caracalla (21 1-217) là con người rất ác nghiệt, tàn bạo, dâm ô, lên kế nghiệp 


cha. Vì bận tâm đàn áp phe quí tộc, ông không để ý đến người Kitô hữu mà ông 


cho là không nguy hiểm gì. Caracalla bị đâm chết, Macrinus (217-218) người tiếm 
vị bị lật đồ sau 15 tháng, do một cuộc nổi loạn để đưa cháu của Caracalla tên là 
Heliogabalus (218-222) lên ngôi. Tuy không tàn bạo như Caracalla, nhưng ông 
cũng là người phóng túng, dâm dật. Về vấn đẻ tôn giáo, ông bị ảnh hưởng của thái 
hậu Julia Domna (vợ của Septimus-Severus) là người sùng bái các thần linh Đông 
phương. Heliogabalus cùng bà thái hậu có các văn sĩ triết gia làm hậu thuẫn, chủ 
trương quy tụ các thần linh chung quanh một thần linh tối cao. Vị thần linh tối cao 
đó theo họ là thần Mặt Trời Baai Emensa xứ Syria, quê hương bà. Thần này được 


tượng trưng bằng một tảng đá đen, và thờ cúng với những nghi thức dâm 6.[9] 


Một đạo hỗn hợp như thế, dĩ nhiên người Kitô hữu phải chống đối. Hình như sự 
chống đối này đã đưa đến dự tính một cuộc đàn áp, nhưng Heliogabalus không có 
thời giờ thi hành, vì ông bị lính cận vệ giết chết, và Alexander-Severus (222-235) 
lên thay. Alexander tiếp tục ủng hộ phong trào tôn giáo tô hợp, nhưng không theo 
lối độc tài, đâm ô của Heliogabalus vì ông là người đạo hạnh, tính tình khoan dung, 
nhân từ. Theo sử gia Eusebius, thì trên bàn thờ gia đình ông có tượng Chúa Giêsu 
lẫn với tượng thần Orphes, Apofionius Tyanus và tô phụ Abrabam cùng với nhiều 
hoàng dé thời danh. Đi xa hơn nữa, ông bãi bỏ luật cắm “làm người Kitô hữu” của 
Nero, một hành động cho tới khi ấy không một hoàng đề nào làm. Từ đấy, người 
Kitô hữu được tự do hành đạo, tự do hội họp và có quyền tư hữu. Giáo dân bắt đầu 


xây cất những ngôi thánh đường mới. 


Năm 235, Alexander-Severus vì chủ trương bãi bỏ chính thế quân phiệt, trở lại 
đường lối chính trị cô truyền, đã bị giết chết trong một cuộc nôi loạn của quân đội 
do tướng Maximinus cầm đầu. Maximinus (235-238) lên ngôi, mở đầu cuộc khủng 
hoảng chính trị làm tan vỡ dé quốc. Maximinius người xứ Thracia, là con người 


cục căn, vô học thức, có thân hình vạm vỡ (cao 2m40), uống một ngày hết 24 lít 


rượu, sức khỏe như voi, với khối óc nham hiểm, quỷ quyệt của một tên gian hùng. 
Đối với Kitô giáo, ông mở đầu một chính sách bách hại mới. Ông cắm đạo không 
phải để bảo vệ thần linh, nhưng vì căm thù. Ông căm thù và muốn tiêu diệt những 
hầu cận của Alexander-Severus là những người ủng hộ Kitô giáo. Ông hạ lệnh tầm 
nã hàng Giáo phẩm và những người có quyên thế trong Giáo hội mà ông không ưa. 
Tuy nhiên, lệnh của ông không được mấy nơi hăng hái thi hành. Thời này có đức 
Thánh Cha Pontian (230-235) và Hippolytô, người đã từng chống đối đức Giáo 
hoàng, cũng bị phát lưu ở đảo Sardenia. Ở đây Hippolytô làm hòa với Giáo hội và 
chết nơi tù đày với đức Thánh Cha (235). Đức Thánh Cha Anterô lên kế vị đức 
Pontian, cũng chết vì đạo vào năm sau (236). Maximinus sau 3 năm trên ngai vàng, 


bị lính cận vệ giết chết, theo như số phận của nhiều hoàng dé thời ấy. 


Sau Maximinus, Giáo hội lại được một thời gian 11 năm sống yên ôn dưới đời 
Gordianus III (238-244), và nhất là dưới thời Philippus (244-249) người xử À Rập, 
có thiện cảm với Kitô giáo. Thời kỳ này, đế quốc Roma bên trong cuộc khủng 
hoảng mỗi ngàn thêm trầm trọng, bên ngoài phải đối phó với làn sóng xâm lăng 


của Man-di; chính Philippus tử trận tại Verona (249). 


2. Cuộc bách hại của Decius và Valerius (giữa thế ký II) 


Decius (249-251) một đại tướng anh dũng và cương trực, đã được quân đội đưa lên 
kế vị Philippus. Là con người thuộc dòng máu Roma, ông tôn trọng đường lối 
chính trị cổ truyền của dé quốc. Vừa lên ngôi, ông bắt tay ngay với thượng viện đã 
hơn nửa thế kỷ bị các hoàng dé gạt ra ngoài. Ông cũng lo chỉnh đối tình trạng dé 
quốc đang xuống dốc, và cho răng việc củng có đạo các thần linh và việc tôn sùng 


hoàng dé là yêu tô cần thiết dé thống nhất quốc gia, cải thiện xã hội. 


Với quan điểm trên cho sự phục hưng dé quốc, Decius nhìn thấy Kitô giáo không 
những là một đạo ngoại lai bị cắm, mà còn tai hại cho nền thống nhất. Ông cũng ý 
thức sức mạnh tinh thần của đạo này, qua những cuộc bách hại của các triều đại 
trước. Ông quyết đương đầu băng một cuộc bách hại gắt gao hơn, nhằm đập tan 
một lực lượng tôn giáo mà từ xưa các hoàng dé đã không làm nỗi. Cuộc bách hại 
của Decius không như trước chỉ nhằm vào các kẻ bị tố cáo hoặc một thành phần 
nào trong Giáo hội, nhưng là cuộc bách hại toàn diện. Cũng chưa bao giò chiếu chỉ 


hoàng đề được triệt đề thi hành như lần này. 


Nhưng Decius không phải là kẻ thù của “người mang danh Kitô hữu”, ông cũng 
không phải người ưa đỗ máu, ông chỉ muốn phá Kitô giáo để bảo vệ nền thống 
nhất quốc gia trong một tôn giáo chung. Một lối bách hại có hệ thống, có suy nghĩ 
và có tô chức, các quan tòa được trao nhiệm vụ dụ dỗ giáo dân bỏ đạo, bằng đe dọa 
hình phạt, bằng hứa hẹn quyền chức giàu sang: nếu cần, sẽ kéo dài thời gian giam 


giữ hoặc dùng những cực hình dã man, làm cho khiêp sợ và mêm lòng chôi đạo. 


Với chiếu chỉ của Septimus-Severus, việc giáo huấn và phượng tự của người Kitô 
hữu phải đi vào bóng tối. Rồi cuộc bách hại của Maximinus đã tiêu diệt một số 
những phần tử ưu tú nơi hàng Giáo phẩm và giáo dân, khiến đời sống đức tin trong 
Giáo hội bi sa sút. Thêm vào đó, ảnh hưởng các tà thuyết và đời sông xã hội xuống 
dốc, nhiều người không sống xứng đáng, không có đức tin vững mạnh, đã giải 
thích lý do vì sao có nhiều người yếu đuối chối đạo trong thời kỳ này. Đứng trước 
tình trạng đau thương ấy, Giáo hội, Mẹ nhân từ, giang tay đón nhận rất nhiều người 


ăn năn trở lại, nhất là mỗi khi cuộc bách hại tạm ngưng. [10] 


Nhưng bên cạnh những người yếu đuối nói trên, chúng ta không quên được con số 
rất đông anh hùng xưng đạo, mà Giáo hội hiên ngang vì họ. Những anh hùng đó 
thuộc mọi giai tầng xã hội cũng như các sắc dân trong đế quốc. Ở Roma, đức 
Thánh Cha Fabian (236-250) là nạn nhân đầu tiên, và vì cuộc bách hại quá gắt gao 
nên ngôi Giáo hoàng bị bỏ trống nhiều tháng, có Novatianus tạm nắm quyên. 
Nhiều giám mục, linh mục, giáo dân bị bắt giữ, người chịu tử hình kẻ phát lưu. Ở 
Sicilia có trinh nữ Agata phải chịu những cực hình rất dã man chê sợ trước khi bị 
trảm quyết (251). Trong xứ Gallia nổi tiếng hơn cả có Đionisiô, tông đồ dân 
Gaulois và là giám mục tiên khởi thành Lutecia (Paris ngày nay), bị giết cùng với 
Rusticô và Eleuther. Ở Toulouse, Saturnô bị bò rừng quật chết. Tây Ban Nha có 
nhiều giám mục, linh mục, cũng như rất nhiều giáo dân can đảm xưng đạo, linh 
mục Pionio thời danh nhất. Ở Ai Cập, cuộc bách hại ác liệt không kém thời Nero; 
nhiều người trốn vào sa mạc, như Phaolô tu hành. Ở Palestina, Origenes bị bắt 
giam và chịu nhiều cực hình, nhưng rồi được tha. Ở Armenia có thanh niên 
Polyeucte công khai xé yết thị của hoàng dé ngay giữa công trường Melitana, bị án 


trảm quyết (250). 


Nhận thấy mình bất lực, nên từ cuối năm 250 Decius không còn bách hại gắt gao 
nữa, ông như muốn đầu hàng, và các quan địa phương cũng chán nản. Đầu năm 
251, ở Carthago thánh Cyprian họp công đồng miền, và ở Roma hàng Giáo phẩm 
đi bầu đức Giáo hoàng Corneli. Decius bị giết trong một trận chiến, và Gallus 
(251-253) lên thay. Đức Thánh Cha Corneli bị lưu đày ở Civita-Vecchia và qua đời 
ở đấy (253). 


Dưới triêu đại Gallus, ngôi hoàng đê trở nên suy yêu rõ rệt. Nhiêu vùng ở xa tìm 
cách ra ngoài vòng ảnh hưởng đê sông tự tri, như Gallia, Tiêu A (có Palmyr là Dé 


đô riêng). Tình trạng này sau được hai cha con Valerianus và Galilenus tìm cách 


cứu vãn. Gallus băng hà, Valerianus (253-260) lên kế nghiệp. Cũng như các hoàng 
dé triều Severus, Valerianus chịu ảnh hưởng của những cận thần hầu hết là người 
Đông phương. Số người Kitô hữu trong triều đình cũng khá đông, đến độ thánh 
Đionisiô thánh Alexandria viết (có lẽ hơi quá đáng): “Triều đình bấy giờ giống như 
một giáo đoàn”. Dầu sao câu văn đó cũng nói lên ảnh hưởng của Kitô giáo và cảm 
tình của Valenanus đối với đạo. Chính Balonina, con dâu của ông và là vợ của thái 


tử Gallienus rất thiện cảm với Kitô giáo, người ta cho là sau này bà đã theo đạo. 


Biết như thế, người ta không khỏi bỡ ngỡ khi thấy ông, sau ba năm, đột nhiên ra 
lệnh cắm đạo. Lý do vì sao, người thời bấy giờ cũng cho là khó hiểu. Nhiều sử gia 
cho nguyên nhân là sự cuồng tín và tham vọng chiếm đoạt tài sản Giáo hội, 
Macrinus, cô vån của Valerianus, là một tay xảo quyệt và mê tín. Ông khoe răng 
phù pháp của ông có thể đánh đuôi các quân xâm lăng. Một việc trước đây đã bi 
người Kitô hữu cản trở. Lâ bộ trưởng tài chánh, Macrinus còn cho nhà vua biết tài 
sản Giáo hội rất lớn, cắm đạo và tịch thâu các tài sản đó sẽ giải quyết được nạn 


khủng hoảng kinh tế. 


Tháng 8 năm 257, Valerianus ra chiếu chỉ, lên án Giáo hội là một đoàn thể bất hop 
pháp, phải giải tán, các cuộc hội họp từ nay bị nghiêm cắm, còn các tài sản sẽ quốc 
hữu hóa. Ông cũng ra lệnh bắt các người đứng đầu trong Giáo hội, nhất là các giám 
mục, phải tế thần. Mọi lễ nghi thờ tự phải đình chỉ và cắm không được thăm viếng 
các nghĩa trang Kitô giáo, nơi giáo dân thường lén lút đến hội họp. Nhưng 
Valerianus đã sớm nhận ra chiếu chỉ này không đem lại kết quả như ý muốn. Các 
giám mục bị lưu đày vẫn tiếp tục thư từ liên lạc với đoàn chiên. Các cuộc hội họp 
không thực hiện được ở các hầm mộ Kitô giáo vì đã bị tịch thâu, thì họ lại được 


nhiêu gia đình quí tộc mở rộng cửa hâm mộ riêng cho phép đên hội họp. 


Năm 258, Valerianus ra một chiếu chỉ khác nghiêm khắc hơn. Các giám mục và 
linh mục không tế thần bị kết án tử hình thay vì bị lưu đày như trước. Hàng quí tộc, 
các nghị sĩ và tất cả những ai có địa vị trong triều đình theo Kitô giáo đều bị lên án 
tử hình và tịch biên tài sản. Các nhân viên cấp dưới không bỏ đạo cũng bị tịch thâu 
tài sản và truất xuống làm nô lệ khổ sai. Với chiếu chỉ này, triều đình muốn tiêu 
diệt Giáo hội về ba phương diện: tổ chức hành chánh, tô chức bác ái, xã hội và tô 
chức kinh tế. Cũng vì lệnh tịch thâu tài sản đó, mà các quan địa phương rất hăng 
say thi hành lệnh trên, nhiều người lợi dụng chiếu chỉ để tô cáo và lật đỗ người 
Kitô hữu có dia vị. Một cuộc bách hại ghê sợ không kém thời Decius. Nhưng lần 
này, Giáo hội đã được chuẩn bị hơn, nên số người hèn nhát chối đạo giảm di rất 
nhiều. Đàng khác, những người bị bách hại không phải các tầng lớp giáo dân, 
nhưng chỉ là giám mục, giáo sĩ và những người có chức quyền hay quý phái. Hầu 


hết đã can đảm xưng đức tin và nêu gương anh dũng. 


Trong số các anh hùng thời kỳ này, ở Roma phải kế đến đức Thánh Cha Sixtô II 
(257-258) bị trảm quyết ngay trên giảng däi. trong hang Toại đạo Pretextat cùng 
với 6 thày phó tế. Vị Phó tế thứ bảy, tức phó tế trưởng Laurensô bị giữ lại để tra 
khảo tài sản của giáo đoàn. Laurensô xin khát ít ngày để vè thu xếp đem nộp sau. 
Nhưng thày đem phân phát hết cho dân nghèo, rồi dẫn họ đến ông tổng trân: “Bâm 
đây là tất cả kho tàng của Giáo hội”. Bực tức, quan ra lệnh đánh đập dã man, và 
nướng thày trên giường sắt nung đỏ (258). Tiếp đó nhiều vị tử đạo khác, như linh 
mục Hippolytô, hai thiếu nữ Rufina và Secunda thuộc hàng quý tộc. Người ta cũng 
để ý đến thiếu nhi Tarcisiô bi giết khi đưa Minh Thánh Chúa cho các chiến sĩ bị 


giam câm. 


Cuộc bách hại lan tràn nhanh chóng đi các nơi. Ở Gallia, người ta kê tên nhiều anh 


hùng tử đạo. Trong xứ Tây Ban Nha đặc biệt có Fructuosô, giám mục thành 


Tarragona, bị án thiêu sinh với hai phó tế Eulogiô và Aguriô. Ở Phi Châu, cuộc 
bách hại do lòng thù ghét của quần chúng đã trở nên hết sức dã man, họ bách hại 
cả giáo dân thường. Nhưng tất cả can đảm xưng đạo, nhiều người trước kia chối 
đạo nay nêu gương trung thành. Ở Utique, một số khoảng 300 giáo dân cùng với 
giám mục Quadratô bi ném vào thùng vôi đang sôi người ta kêu các ngài là đoàn 
Tử đạo trăng (Massa candida). Nhưng danh tiếng hơn cả là thánh Cyprian, giám 
mục thành Carthago, chịu trảm quyết một cách anh dëng phi thường (258). 


Cuộc bách hại đang lên cao, thì Valerianus được tin cấp báo Sapor đem quân 
Persia đến xăm lăng miền Đông. Nhà vua dẫn quan đến tiếp viện, nhưng bệnh dịch 
hoành hành ở sa maạc Syria, Valerianus bị bắt làm tù binh (260). Ông bị giết, lột 


đa làm hình nộm đặt trong một ngôi nhà. 


3. Giáo hội và đê quôc dưới thời các hoàng đê kê tiêp Valerianus, 


và cuộc bách hại của giới trí thức: Porphyr (hạ bán thé kỷ II). 


Cái chết của Valerianus đã đánh dấu một khúc quanh về thái độ của các hoảng dé 
Roma đối với Kitô giáo. Gallienus (260-268) con ông lên kế vị, mở đầu giai đoạn 
Giáo hội được sống bình an trong hậu bán thé kỷ III, tuy ở một vài nơi vì triều đình 
không đủ uy quyền can ngăn, nên vẫn còn có những cuộc bắt bớ. Nhờ ảnh hưởng 
của hoàng hậu Salonina, nên Gallienus vừa lên ngôi đã ra chỉ dụ ngưng cuộc bách 
hại và cho Kitô giáo sống tự do và được quyền tư hữu. Ông ra lệnh trả lại những tài 
sản đã tịch thâu của Giáo hội, có trường hợp bắt đền bồi những thiệt hai.[11] 


Người ta cho đó là “vụ Canossa” thứ nhất được ghi trong lịch sử. 


Gallienus bị hạ sát trong một cuộc phản loạn, Claudius II (268-270) lên thay. Ông 
nảy luôn vướng tay với chiến tranh, phải đương đầu với Macedonia và lo chinh 
phạt Man-di Goth, nhưng ông đã đạt nhiều thắng lợi. Tiếp theo là Aurelianus (270- 
275), thuộc gia đình nông dân, một viên tướng có tài và thông minh. Trong những 
năm đầu, ông lo án ngữ cuộc xâm lăng của các Man-dân, cho bao vây dé đô băng 
một bức tường thành kiên cô dài 25 cây số. Đối với tôn giáo cũng như Seplimus- 
Severus ông chủ trương đạo tô hợp. Ông có cảm tình với Kitô giáo cũng như nhiều 
đạo Đông phương khác. Nhưng năm 274, theo sử gia Lactantius, Aurelianus ra 
chiếu chỉ cắm đạo. Nguyên nhân là vì khi chủ trương đạo tô hợp và bắt dân chúng 
theo, Aurelianus đã gặp sự kháng cự tinh thần của người Kitô giáo. Trong số các vị 
tử đạo ở Roma, người ta ké tên đức Thánh Cha Felix I (269-274), ở Gallia có giám 


mục Severian, linh mục Phaolô và các bạn. Năm 275, Aurelianus bị giết. 


Ở những thời tương đối thái bình, Giáo hội vẫn phải đối phó với sự thù ghét của 
dân theo thần giáo, nhất là các sư sãi. Ngoài ra còn có sự oán ghét đi đến vu khống 
và chế diễu của giới trí thức. Thế kỷ III, tân học thuyết Platon của Plotin (205-270) 
bị nhiễm tư tưởng huyền bí của thần giáo: bói toán, ma quái, ảo thuật. Đại diện cho 


học thuyết này là Porphyr (234-305), môn đệ của Plotin. 


Triết gia Porphyr người xứ Phenecia, theo nhiều sử gia, là một “lính đào ngũ” của 
Giáo hội. Nếu thật như vậy, thì trước kia có lẽ ông chỉ là người mang tên Kitô hữu 
mà thôi. Vì lẽ các tác phẩm của ông để lại, người ta thấy rõ ông chịu nhiều ảnh 
hưởng của thần giáo, từ những thiên “mặc khải” mơ hò nhất của dị giáo tới những 
suy cứu đa thần hay độc thần của Plotin, không hề thấy một vét tích gi đượm mầu 
Kitô giáo. Tuy nhiên, người ta phải công nhận ông là con người thông minh. 
Những lời lẽ đả kích Phúc âm, lịch sử Do Thái, cuộc đời Chúa Giêsu và hai tông 


đồ Pherô và Phaolô, đều là những lời lẽ mà sau này các triết gia duy lý sẽ tìm đến, 


mỗi khi muốn đả kích và bôi nhọ Giáo hội Công giáo. Voltaire, Strauss, Renan, 
Nietzsche cũng chỉ lặp lại một cách hơn kém có hệ thống những lý lẽ mà Porphyr 
tìm ra. Porphyr quả là một trong những thù địch nguy hại nhất của Giáo hội thời 


thượng cô.[12] 


Nhưng có thế mới biết Kitô giáo bành trướng được không phải vi đã lợi dụng sự 
ngu dôt của quần chúng và sự làm ngơ của hàng trí thức. Sự thực, Kitô giáo đã 
phải giáp mặt với bậc thức giả, nghĩa là phải đối phó với một triết lý thù địch có uy 
thế. Dầu vậy, học thuyết của Prophyr đã không mấy ảnh hưởng tới đức tin Kitô 
giáo. Cả những người ngoại giáo học thức cũng không chịu để Porphyr cản trở họ 
trên con đường tìm ánh sáng Phúc âm. Bởi vì đạo Chúa Kitô, tuy có nhiều điều 
“khó hiểu”, nhưng vẫn có một Chân lý, mà Chân lý đó bao giờ cũng trôi vượt trên 


bât cứ cái gì có vẻ là “khoa học” và triệt lý của những người như Porphyr. 


Sau Aurelianus, Giáo hội tiếp tục sống bình an cho hết thế kỷ II, chỉ trừ một vài 
cuộc bắt bó lé té do sự thù oán của quần chúng hoặc nhà cầm quyên địa phương. 
Trong vòng 9 năm, dé quốc Roma rơi vảo tình trạng khủng hoảng với con số 6 
hoàng dé. Ngoại trừ Probus (276-282) nắm ngai vàng được sáu năm, còn tất cả chỉ 
trong ít tháng là bị lật đồ. Tình hình dé quốc lúc đó rất bi quan: bên trong, những 
cuộc tranh giảnh đồ máu, quân sĩ nỗi loạn, chính thể thối nát bất lực; bên ngoài, 


những cuộc xâm lăng ô ạt đe dọa các vùng biên giới. 


Diocletianus (284-305) được quân đội đưa lên ngôi hoàng dé. Ông sinh tại Salona 
xứ Dalmatia trong một gia đình bình dân, tính tình cứng cỏi nhưng nhẫn nhục, rất 
thực tế và cương quyết; đời sống luận lý tương đối khá. Đứng trước tình trạng bi 
đát của đất nước, Diocletianus nhận thức trách nhiệm của mình. Ông quyết phục 


hưng xớ sở vãn hôi trật tự, đương đâu với các cuộc xâm lăng. Nêu trong lịch sử 


Giáo hội ông là một bàn tay tàn bạo bách hại đạo Chúa, thì trong lịch sử Roma ông 


lại được xếp hạng với những hoàng dé trứ danh. 


Nhận thấy dé quốc quá rộng lớn, năm 286 Diocletianus chia làm hai. Ông giữ miền 
Đông, còn trao miền Tây cho Maximianus (286-310), ông này là một viên tướng 
do thời thé tạo nên và tính tình cũng cứng cỏi, tàn bạo. Năm 293, để việc cai trị có 
hiệu quả hơn và để tránh những cuộc tranh giành sau khi hoàng dé đã mất, 
Diocletianus phân dé quốc làm 4 khu vực, đó là chính sách “tứ phân” (tétarchis). 
Diocletianus và Maximianus còn chia 4 khu vực thành 12 địa phận có các khâm sai 


toàn quyền cai tri, và 12 địa phận chia làm 100 tỉnh dưới quyền các tổng trấn. 


Miền Đông, Diocletianus chọn Galerius, một ông tướng cục căn, hung ác, làm phụ 
tá. Ông giữ cho mình xứ Thracia, Asia và Ai Cập, lấy Nicomedia làm Đề đô. Còn 
Galerius được bán đảo Balkan, Danube và Hy Lạp, lẫy Sirmium làm kinh đô. Bên 
Tây phương Constantius Chlorus một viên tướng tính tình ôn hòa và có khả năng 
văn hóa được chọn làm phụ tá cho Maximianus nắm giữ Ý Đại Lợi, xứ Rhetia và 
Phi Châu, đặt dé đô ở Milan. Để giữ các ông phụ tá trung thần với hoàng dé 
thượng vị của mình, Diocletianus nghĩ đến việc nối kết bằng liên hệ gia đình. 
Galerius cưới Valeria, công chúa của Diocletianus. Constantius tuy đã kết hôn với 
Helena và đã có một con tên là Constantinus cũng bị Diocletianus bắt ly dị để cưới 
Theođora, công chúa của Maximianus. 

Với chính sách “tứ phân” này, Dioclelianus tìm cách nâng dậy tình trạng suy đôi 
của dé quốc, và ông đã thành công về nhiều điểm, nhất là chặn đứng các cuộc xâm 
lăng của Man-di. Nhờ đó uy tín của triều đình và hoàng dé lên cao, người ta coi các 
ông như thần linh giáng thé để bảo vệ dé quốc. Những nghi thức tôn giáo tôn thờ 


bái lạy hoàng dé ở Đông phương được đưa vào triều đình Roma. Tiếp tay cho một 


chính thê độc tài đang lên. Thời kỳ này, Giáo hội tiêp tục sông bình an, chuân bị 
đương đâu với trận chiên cuôi cùng trong cuộc bách hại khủng khiệp vào cuôi đời 


Diocletianus, trước khi bước sang giai đoạn vinh quang thế kỷ IV. 


4. Cuộc bách hại ác liệt nhât dưới triêu Dioclelianus, 


Galerius và Maximinus Daia (đầu thế kỷ IV) 


Trong 40 năm tương đối thái bình, dân Kitô hữu tự do hội họp, SỐ người theo đạo 
mỗi ngày thêm đông, nhất là ở Đông phương. Nhiều người năm giữ địa vị cao cấp 
trong triều đình hay ở các tỉnh và có ảnh hưởng khá lớn; họ được công khai giữ 
đạo. Prisca, hoàng hậu của Diocletianus, Valeria công chúa của ông và là hoàng 
hậu của Galerius, cả hai có cảm tình với người Kitô hữu và ủng hộ đạo, người ta 
còn nói rằng Constancius bên Tây phương đã có ý định theo đạo. Những nghi thức 
tôn thờ bái lạy hoàng dé như một thần minh, do Diocletianus và Galerius chủ 
trương, người Kitô hữu nhất định chống đối. Lập trường vững chắc của Giáo hội 
và thái độ thắng thắn của giáo dân, Diocletianus không phải là không biết. Nhưng 
ông không tin rằng Kitô hữu là một lực lượng làm cản trở nền thống nhất quốc gia 
hoặc gây chia rẽ. Tuy ông độc tài, nhưng không quá đa nghi như Domitianus, cũng 
không quá độc ác như Nero, ông lại càng không cuồng tín bảo vệ một thứ tôn giáo 
như Septimus-Severus. Vì thế, theo sử gia Lactantius, néu không có Galerius thúc 


đây Diocletianus, thì cuộc bách hại đầu thé kỷ IV đã không xảy ra. 


Galerius vốn là người thô bạo dữ tợn, tuy có bà vợ thiện cảm với Kitô giáo, nhưng 
bà mẹ ông là người rất mê tín và ghét đạo. Bị ảnh hưởng của mẹ, lại là người 
chuyên quyên khét tiếng, ông quyết không dung tha người Kitô hữu bất tuân lệnh 


ông. Một vài hoạt động khiêu khích và thiêu khôn ngoan của it người giáo dân đã 


làm ông thêm tàn bạo. Một số sĩ quan theo chủ trương cứng rắn của phái 
Montanus, đã công khai từ chối những huy chương được trao tặng, chỉ vì có ảnh 
các thân linh. Cuộc bách hại mở đầu trong hàng ngũ quân đội thuộc quyền. Viện lẽ 
nâng cao tinh thần kỷ luật và ái quốc, năm 298 ông ra lệnh cho tất cả các quân 
nhân trong khu vực ông phải tuyên thé trung thành nhân danh các thần linh. Nhiều 
quân nhân Kitô hữu phải đào ngũ, một số can đảm chống đối bị tử hình. Bên Tây 
phương, Maximianus cũng theo chính sách của Galerius. Thời này, ở Roma có sĩ 
quan cao cấp Sebastin bị bắn tên đầy mình và chịu trảm quyết. Ở miền Valais, 
tướng Mauritius cùng với Exuper và Candidus dẫn đầu cả đạo quân Thebain hiên 


ngang xưng đạo, để tất cả cùng chịu chết. 


Nhưng cho đến lúc này, cuộc bách hại còn hạn hẹp trong hai khu vực của 
Maximianus và Galerius, và chỉ giới quân nhân bị bắt bớ. Galerius đã nhiều lần 
thúc giục Diocletianus ra chiếu chỉ cắm đạo toàn quốc. Nhưng vì là người không 
ưa đồ máu nên Diocletianus ngần ngại chưa muốn nghe, khiến Galerius phải dùng 
đến mưu kế xảo quyệt. Năm 302, Galerius trình bày cho Diocletianus về con số 
đông đúc Kitô hữu rải rắc khắp nơi, với lối thờ tự chống lại các thần linh là mối đe 
dọa lớn. Ông còn nhờ đến tài ba của triết gia Hierclas, toàn quyền xứ Bithynia, làm 
hậu thuẫn. Ông này viết cuốn Sự thật gởi người Kitô hữu (Sermo veridicus ad 
Christianos) toàn những lời lẽ vu cáo ghê sợ. Thày cúng Tangis ở Antiokia cũng 
tiếp tay. Trong buổi lễ xem bói bằng ruột súc vật thấy không có gì cả, Tangis nói là 
vì người Kitô hữu có mặt đã làm dấu bùa thập giá cản trở phép của thần linh. 
Diocletianus lo sợ, bèn sai người đi hỏi thần Apollo ở Mileto. Galerius xếp đặt sẵn 
để thày sãi trả lời là Apollo tuyên sắm: “Có những người rải rác khắp mặt đất đã 
ngăn câm ta không được tiên báo về tương lai”. Diocletianus hỏi thượng viện, họ 


cũng chủ trương câm đạo. Thế là ngày 24.2.303, một chiếu chỉ được ban hành: 


cắm người Kitô hữu hội họp, triệt hạ các thánh đường, đốt Thánh Kinh, các công 


chức phải thề bỏ đạo; nhưng ông không cho phép đồ máu. 


Galerius không hài lòng với cuộc bách hại ôn hòa này. Ông tìm cách biến nó thành 
bách hại đẫm máu và ác liệt nhất từ xưa đến nay, bằng cách âm mưu phóng hỏa 
một vài nơi trong dé đô Nicomedia. Diocletianus hoảng sợ, tưởng một cuộc phản 
loạn của Kitô giáo. Nhiều chiếu chỉ khác được công bố nhằm vào các tầng lớp 
trong Giáo hội theo đường lối của Decius, trừ chủ trương dụ dỗ bỏ đạo. Người Kitô 
hữu bị kết án ngay và bị giết tập thé từng 60 hay 100 người: hai anh em Cosmas và 
Damian quê xứ À Rập được phúc tử đạo ở thời này (295). Bên Tây phương, 
Constantius Chlorus vì có cảm tình với Kitô giáo nên chỉ thi hành chiếu chỉ lấy lệ: 
triệt hạ một vài thánh đường. Nhưng trong khu vực thuộc Maximianus, cuộc bách 
hại ác liệt không kém bên Đông phương. Ở Roma, đức Thánh Cha Marcellin (296- 
304) phải hy sinh. Nhưng thời danh hơn cả là hai trinh nữ Agnes (303) ở Roma và 
Lucia (304) ở Syracusa. 


Ngày 1.3.305, một biến có quan trọng: Diocletianus và Maximianus thoái vi, đề hai 
ông phụ tá Galerius và Constantius Chlorus lên ngôi hoàng dé thượng vị. Người ta 
cho là do áp lực của Galerius, nhưng hình như vì Diocletianus đã già yếu, chán 
chính trường, muốn được sống an nhàn tại cung điện Spalato. Từ đây, bên Tây 
phương dưới quyền Constantius Chlorus, rồi con ông là Constantinus, Giáo hội trở 
lại bình an. Nhưng ở Đông phương, nơi có Maximmus Daia được chọn làm phụ tá, 
cuộc bách hại trở thành dă man hơn; nhất là trong những vùng thuộc Maximinus 
Daia còn thêm tính cách bạo dâm. Nhiều trinh nữ phải lao đầu vào chỗ chết, để bảo 
vệ đức trinh khiết, như nữ thánh Pelagia mới 15 tuổi nhảy từ mái nhà cao xuống 
chết. Cũng thời kỳ này, người ta nhắc đến cuộc tử đạo của trinh nữ Catharina thành 


Alexandria (306). 


Năm 308, thấy bên Tây phương có ba hoàng đế: Constatinus, Maximianus và 
Maxentius, Galerius cũng đặt thêm hoàng đề phụ tá Licinius. Sau đó, ông bị một 
thứ bệnh lở loét ghê tởm không thuốc nào chữa được. Nhận là bàn tay của Chúa 
bên Kitô giáo phạt, ông muốn hối cải để hy vọng được tha thứ và lành bệnh, bằng 
cách ra một chỉ dụ tha đạo ngày 30.4.311.[13] Hoàng dé phụ tá không thể làm trái 


ý, phải tha cho một số anh hùng xưng đạo còn đang bị giam giữ. 


Cũng năm 311 Galerius chết, Maximinus Daia đàn áp Licinius để nắm trọn quyên, 
và mở lại cuộc bách hại dã man. Lần này không tìm cách tiêu diệt Giáo hội chỉ 
nguyên bằng sát hại giáo dân hoặc bắt đi các hàm mỏ, nhưng còn phát động một 
phong trào mat sát và bôi nhọ Giáo hội, nhằm lung lạc tinh thần các tín hữu. Cuốn 
Pilatus Công vụ (Cv Pilati) của ông tung ra là vì mục đích ấy ông cũng không quên 
rằng đầu não của Giáo hội là hàng Giáo phẩm, vì thế ông hướng cuộc bách hại thời 
kỳ này vào việc truy nã các giám mục và linh mục. Nhiều vị đã được ghi tên trong 
số tử đạo: Methođiô giám mục thành Olympio, người đã phi bác Porphyr, Petrus 
tiến sĩ thành Alexandria, Sylyannus giám mục thành Emesa; Lucianus, nhà chú 
giải Thánh Kinh thành Antiokia. Trong khi đó Maximinus Daia nghiên cứu đường 
lối tô chức của Giáo hội để thành lập một hàng tư tế trong các chùa miéu của triều 


đình. 


Nhưng những có gắng của Maximinus Daia bị ngưng lại vì ôn dịch và nạn đói xảy 
ra ở khu vực ông. Lòng bác ái hy sinh của Kitô giáo trong thời đói và ôn dịch này 
đã lây được cảm tình của dân chúng ngoại đạo. Tất cả những tuyên truyền vu 
khống vă bôi nhọ của nhà vua trở nên vô ích, và dân chúng cũng đã chán ghét 
những cảnh đồ máu tra tấn dã man đối với đoàn chiên hiền lành và bác ái của 


Chúa. Tuy nhiên, con người dữ ton cuông nhiệt đó vẫn chưa chịu đâu hàng cho tới 


khi Constantinus Cả đên, đem lại bình an cho toàn thê Giáo hội, và Maximinus 


Daia chết thảm hại (314). 


II 
CỜ THÁNH GIÁ TRÊN ĐỀ QUỐC ROMA 


1. Sự can thiệp của Constantinus Cả (306-337) với chiếu chỉ Milan 313 


Năm 306 trước khi chết, hoàng dé thượng vị Constantius Chlorus đã trôi 
Constantinus con ông cho quân đội, để họ tôn lên ngôi Augustus. Constantinus là 
một tướng giỏi, tầm thước cao lớn, nét mặt uy nghi, trí óc thông minh, tuy văn hóa 
kém vì ông gia nhập quân ngũ từ hôi 15 tuổi. Ông đã bị Galerius nhiều lần muốn 
thủ tiêu bằng cách cho đua sức với sư tử và ác thú, nhưng lần nào ông cũng thăng 
vẻ vang. Cũng năm 306 Maximianus trở lại chính trường với con là Maxentius, và 
đã liên kết với Constantinus để đương đầu với Galerius, con người đáng sợ cho cả 
ba. Maximianus gả công chúa Fausta cho Constantinus. Nhưng ít lâu sau, 
Maximianus âm mưu giết Constantinus. Nhờ cô vợ, Constantinus mới thoát chết; 


Maximianus tự vẫn (310). 


Cái chết của Maximianus làm Maxentius thù ghét Constantinus, và tìm liên kết với 
Maximinus Daia bên Đông Phương, đang kình địch với Licinius là đồng minh của 
Constantinus. Một cuộc nội chiến chắc chăn sẽ xảy ra, mà kết quả không thể không 
ảnh hưởng tới nền hòa bình Giáo hội. Năm 312, sau khi củng cố các tiền tuyến đề 
phòng Man-dân, và thuận gã Constantia em gái mình cho Licinius, Constantinus 


đem 40.000 quân lính tinh nhuệ mở cuộc Nam tiến, xông vào đất địch có một quân 


số trên 120.000. Ông vượt qua núi Alpes, chiếm các thành Turin, Milan, Verona... 
gấp rút tién xuống Roma. Tin tưởng ở điềm bói toán và muốn thăng vẻ vang, sáng 
sớm ngày 28.10.312 Maxentius dẫn đại quân ra ngoài thành nghênh chiến. Hai bên 
gặp nhau bên kia sông Milvio. Vì không thể đương đầu với đoàn quân rất thiện 
chiến miền Bắc gồm toàn quân Gaulois, German và Breton, quân của Maxentius 
hoảng sợ bỏ chạy. Cầu sập đồ, Maxentius rơi xuống sông Tiber và chết chìm với 
toán quân ô hợp. Ngày 2, Constantinus tiễn quân vào kinh thành bỏ ngỏ, theo bóng 


cờ Thánh giá Labarum.[ 14] 


Thắng Maxentius rồi, Constantinus tỏ ra rất thân thiện với Kitô giáo. Ông cho in 
trên đồng tiền của ông hai tự mẫu Hy Lạp c (khi) và r (rô) chồng lên nhau, dë xưng 
hô danh Chúa Kitô. [15] Ông viết thư cho Maximinus Daia, yêu cầu chấm dứt cuộc 
bách hại đạo với lời lẽ đe dọa. Ông ra lệnh cho các nhà cầm quyền Phi châu phải 
trả lại các tài sản đã tịch thâu của Giáo hội, miễn thuế, miễn dịch cho các linh mục. 
Sau hết, ông quyết định cho các công chức, tòa án, thợ thuyền phải nghỉ ngày chúa 
nhật. Ở Roma, ông dành một ngân khoản lớn vào việc xây cất hoặc sửa chữa các 
cơ sở của Giáo hội, như thánh đường Gioan-Latran, Thánh Pherô trên đồi Vatican, 
Thánh Phao lô Ngoại thành, Thánh Laurensô, Thánh Agnes. Hoàng hậu Fausta 
cũng dâng cúng đức Chánh Cha Miltiađê (311-314) ngôi đền Latran để thiết lập 
Cung điện Giáo triều. Tuy nhiên, đối với dân ngoại đạo, Constantinus để họ theo 
các lễ nghi Thần giáo, và để mặc họ làm tượng, xây chùa kính thờ ông. Ông hoc 


đạo, song chưa theo đạo, và vẫn vào chùa Thần giáo. [16] 


Đầu năm 313, Constantinus từ Roma đến Milan dự lễ cưới của Licinius với 
Constantia, được cử hành rất long trọng. Sau đó cả hai cùng ký chiếu chỉ Milan: 
chủ trương tự do tín ngưỡng; ra lệnh trả lại Giáo hội tất cả các cơ sở hội họp hay 


thờ tự và mọi tài sản khác. Triều đình sẽ bồi thường cho những người vì ngay tình 


đã mua các tài sản đó. [17] Ký xong, Licinius trở về Đông phương cất quân đánh 
Maximinus Daia và chiến thắng (314). Nắm trọn quyền bên Đông phương tồi, 
công việc đầu tiên của Licinius là chấm dứt cuộc bách hại và cho thi hành chiếu 
chỉ Milan, Giáo hội được công nhận và tự do tín ngưỡng được tôn trọng bên Đông 


phương cũng như ở Tây phương. 


Từ năm 314, Licinius trở mặt, thù địch với Constantinus, khiến hai bên tìm đến 
giải pháp chiến tranh. Licinius bại trận phải nhường cho Constantinus bán đảo 
Balkan. Đề trả thù, Licinius ngắm ngầm bách hại đạo. Dần dần ông gạt người Kitô 
hữu ra ngoài các cơ quan hành chánh và cấp chỉ huy quân đội. Viện cớ bảo vệ luân 
lý xã hội, ông cắm giáo dân nam nữ hội họp chung trong thánh đường. Thời bách 
hại này, người ta ghi tên 40 đẳng tử đạo (320) ở Sebasta, xứ Armenia. Các binh sĩ 
có đạo trong quân đội hoàng gia cương quyết trung thành với vua trên Trời, sau 
nhiều cuộc tra tấn đã man tất cả bị ném xuống hồ nước băng giá cho chết rét. Năm 
323, vì một biến cố xảy ra ở biên giới, Constantinus quyết tiêu diệt Licinius. Bị 
thua ở Andrinopoli, Licinius đầu hàng, nhờ có Constantia bầu cử mới khỏi chết. 
Sáu tháng sau, Licinius lại bội phản, lần này ông bị án thắt cô (324). Constantinus 


làm chủ cả đê quôc. 


2. Giáo hội vinh thắng và thái độ phục vụ của Constantinus Cả 


Với chiếu chỉ Milan, Kitô giáo được nhìn nhận là một “tôn giáo hợp pháp” cũng 
như đạo Mithra hay các đạo Ai Cập khác. Nhưng trên thực tế, chiếu chỉ này còn 
nói nhiều hơn nữa. Đề quốc đã tự nhận sự nhằm lẫn của mình trong việc bách hại 
đạo, đồng thời chấp nhận đầu hàng sức mạnh tinh thần của Kitô giáo. Những phao 


đôn vu cáo hoặc gán tội cho người Kitô hữu vì không thờ các thân linh nên đê quôc 


không được các thần bảo vệ, nay đảo ngược lại và người ta tự hỏi, phải chăng vì dé 
quốc bách hại nên “Chúa bên Kitô giáo giận phạt dé quốc”, đã để cho gặp những 
tai ương như thế. Chiến thắng của Constantinus phải chăng đã minh chứng “Chúa 


bên Kitô giáo quyên thế hơn” các thần linh của dé quốc. 


Triều đại Constantinus mở đầu giai đoạn vinh thắng của Giáo hội. Giáo hội phải 
mât 3 thế kỷ với bao xương máu mới có một chỗ đứng công khai trong dé quốc, và 
không đây sau 2 thế kỷ Giáo hội sẽ xóa bỏ Thần giáo để tiến tới Kitô hóa dé quốc. 
Phúc âm trên con đường chinh phục trong giai đoạn này chỉ có một lần gặp sự 
chống đối mạnh mẽ của Thần giáo dưới đời Julianus bội giáo” (361-363) Trong 25 
năm trên ngai hoàng dé thượng vi, Constantinus đã đem hết tâm lực để phụng sự 
Giáo hội. Ông phục vụ Giáo hội thế nào. Chúng ta cần phải hiểu tâm trạng cũng 


như hành động của ông. 


Constantinus là con người có tính tình phức tạp và mâu thuẫn, hoạt động của ông 
cũng thế. Ông là một tướng chỉ huy can đảm, nhưng lại dễ bị ảnh hưởng và thiếu 
bên chí; là người hiền lành dễ dëi. nhưng khi trái ý có thé trở thành hung ác đỗ 
máu; kiêu căng thích danh vọng nhưng cũng biết khiêm nhường nhận lỗi. Đối với 
Giáo hội, ông có thái độ tôn trọng và thành thực phục vụ như người ta thấy sau khi 
ông thắng Maxentius, và nhất là từ khi ông làm chủ dé quốc. Năm 315 ông viết: 
“Tôi hoàn toàn tôn trọng Giáo hội Chúa Kitô”, và 20 năm sau: “Tôi tuyên xưng 
lòng tin ở đạo Thánh Chúa vượt trên các đạo khác... không một ai chối cãi tôi là 


đầy tớ trung thành của Chúa”. [18] 


Tháng 7 năm 326, khi từ Đông phương trở về Roma, Constantinus nghi ngờ một 
cuộc phản loạn đang âm mưu tô chức. Có người cho rằng Fausta đã ngầm báo cho 


Constantinus biệt hoàng tử Crispus con của bà vợ trước, người được dân chúng 


mến phục do những chiến công giúp cha đánh Licinius (323), đang tìm cánh để 
phản, Fausta làm thế để trừ Crispus và giành ngôi báu cho con mình. Nghe Fausta 
nói, Constantinus giết Crispus. Thái hậu Helena quo trách, hôi hận quá ông giết 
luôn cả Fausta. Con người dã man và ác nghiệt của Constantinus đã nổi dậy. Giáo 
lý tình thương chưa thắm nhuân vào con người ông, ông còn đứng ngoài đạo Phúc 
âm, tuy vẫn xưng mình là người Kitô giáo. Có lẽ để đền tội cho con mình, Helena 
sau đó đã hành hương Đất thánh và tìm Thánh giá. Thánh nữ cho xây một Đền thờ 
ngay chỗ tìm thấy Thánh giá trên đổi Calvary, để lại một phần Thánh giá ở đấy, 
còn một phần đưa vè cho con. Đề tỏ lòng tôn kính Thánh giá Chúa, Constantinus 


bãi bỏ tử hình thập ác. 


Sau hai tội giết con, giết vợ, Constantinus rất hối hận và quyết tâm chuộc tội Trong 
10 năm vào cuối đời, ông đã phục vụ Giáo hội và sống xứng đáng người Kitô giáo. 
Nhận thức mình được Chúa ban quyền để phụng sự Chúa cũng như để làm ích cho 
quốc dân, ông lo bảo vệ Hội thánh, phố biến luật Chúa và xây dựng hòa bình. Theo 
tinh thần nhân đạo Kitô giáo, ông ra lệnh không được đóng dấu bằng sắt nung đỏ 
trên mặt người nô lệ và người bị kết án; ông cũng lo nâng cao đời sống dân nô lệ, 
tuy chưa dám bãi bỏ chế dë dã man đó. Ông chỉnh đồn đời sống gia đình và giảm 
quyền hành quá đáng của người cha, thêm những luật chống ngoại tình, đa thê, mãi 
dâm... Dần dân luân lý Kitô giáo ảnh hưởng sâu xa vảo đời sống xã hội Roma. Cả 
các ngày lễ Thần giáo cũng được thay thế băng những lễ Kitô giáo như Giáng sinh, 
Phục sinh, Hiện xuống. Các giám mục và linh mục được mời vào ban cô vấn trong 
triều đình và cơ quan hành chánh, đề tinh thần Phúc âm được thắm nhuân vào luật 
pháp quốc gia.[19] Đi xa hơn nữa, ông hậu thuẫn cho công cuộc truyền giáo không 
những trong dé quốc mà cả những nơi Giáo hội đang muốn cảm hóa Man dân. Nói 


tóm, ông nhận thức trách nhiệm của ông là Kitô hóa đê quôc. Trong một cuộc hội 


họp các giám mục, ông tuyên bô: “Các vi là giám mục bên trong Giáo hội, còn tôi 


là giám mục bên ngoài”. 


Hành động như thế, Constantinus là người khai sinh ra đường lối chính trị lẫn lộn 
đạo đời, nó sẽ trưởng thành dưới triều Charlemagne (771-814) và kéo đài suốt thời 
Trung cổ. Nếu đôi lần nó có lợi cho Giáo hội, thì nhiều khi lại gây khó khăn cho 
Đạo Chúa, vì thế quyền thường lân át thần quyên hoặc thần quyền quá cậy dựa vào 
thế quyền, nên làm mất tính chất thiêng liêng của mình. Dầu sau, thời kỳ này 
Constantinus vẫn tiếp tục phục vụ Giáo hội trong một đường lối không có gì đáng 
lo ngại. Ông tôn trọng tự do tín ngưỡng, nh-ững bài trừ mê tín, bói toán, di đoan và 
lối thờ cúng dâm ô của Thần giáo; ông thủ tiêu các sách vở xúc phạm đến Kitô 


giáo; và khi lạc giáo Arius nỗi lên, ông đã dùng quyền lực để dep đi. 


Sự lo sợ tục quyền can thiệp vào thần quyền được giảm đi phần nào khi 
Constantinus quyết định rời đế đô từ Roma sang Byzantin và đổi tên là 
Constantinopoli. Ngày 11.5.330, những cuộc liên hoan tô chức linh đình mừng dé 
đô mới. Người ta đưa ra nhiều lý do thúc đây Constantinus có hành động này, như 
để chống Man di, thương mại Đông phương thịnh vượng hơn, người Roma ít ủng 
hộ ông, Roma nhắc nhở ông những tội giết con giết vợ, Roma có nhiều di tích của 
Thần giáo. Nhưng ông không ngờ rằng làm như thế sẽ chia dé quốc làm hai, và đi 
đến chỗ chia rẽ cả về văn hóa: Latinh và Hy Lạp. Năm 333, ông còn tự tay phá đồ 
nên thông nhất mà ông đã mât bao công lao để xây dựng, khi chia dé quốc cho ba 
con: Constantinus II (337-340) con cả, được Tây phương (Gallia, Tây Ban Nha và 
Britannia), Constantinus II (337-361) con thứ, cai trị Đông phương (Tiểu Á và Ai 
Cập); Constans I (337-350) con út, đảm nhận miền Trung (Illyria, Ý Dai Lợi và 
Phi châu); rồi cả hai người cháu đã lớn cũng được chia phần: Dalacus nhận xứ 


Thracia, Macedonia và Hy Lạp, Hannibal được Pont và Armenia. 


Năm 337, Constantinus lâm trọng bệnh, khi gần chết ông xin chịu phép Rửa. ông 
cởi bỏ hết phẩm phục nhà vua dé được chết trong chiếc áo tinh trắng của người tân 
tòng. Ông trút hơi thở cuối cùng năm đó, ngày 22 tháng 5 nhằm lễ Hiện xuống, thọ 
58 tuổi. Cùng với làn nước Rửa sạch mọi tội lỗi cho ông trước khi chết, trong lịch 
sử Giáo hội người ta vẫn thường bỏ qua những lỗi lầm, những tội ác của ông, để 
ghi nhớ ông là người đã đem lại hòa bình cho Hội thánh, chấm dứt 250 năm bách 
hại, và tận tình phục vụ Giáo hội : đem luật Chúa thắm nhuân vào đời sống xã hội, 


đem ánh sáng Phúc âm dën với Man dân. 


3. Đời sống Giáo hội sau 250 năm chịu bách hại 


Trước hết, người ta không khỏi ghê rợn và thương tâm mỗi khi nghĩ đến cảnh tra 
tấn dã man, đầu rơi máu chảy, cảnh xã hội loạn ly, gia đình tang tóc. Thêm vào đó, 
nhất là đối với các bậc lãnh đạo tinh thần, sự đau lòng trước những tội chối Đạo, 
phạm thánh của nhiều người, đặc biệt những người lẽ ra phải là những chiến sĩ vô 
địch của Chúa Kitô. Còn gì nữa? Còn cái cảnh điêu tàn hoang phế. Thánh đường bị 
tịch thâu, đồ thờ bị đốt phá, không còn lễ nghi phụng vụ, không còn hoạt động bác 
ái, VÌ chắng còn ai chủ sự hay điều khiến, hết mọi người đều sợ hãi ân trốn. Chủ 
chăn không có hoặc vắng mặt, đời sống kỷ luật do đấy trở thành lỏng lẻo, nhiều vụ 
tranh chấp xảy ra, bè phái kết đảng (lạc giáo Novatus, Donatus), khiến Giáo hội 


sau này phải mât nhiêu năm mới dẹp yên. 


Đôi với các thê hệ sau, những trang sử bị hùng trên là những bài học quí báu, 


những tắm gương sáng của các anh hùng tử đạo. Các ngài là những đắng thánh có 


thần thế trước mặt Thiên Chúa “danh thơm các ngài sẽ lưu truyền muôn thế hệ” 


(Hc XLIV, 14). 


Nói về phương diện lịch sử hay chính trị, thường người ta cho cái thảm kịch này là 
kết quả của sự xung đột giữa hai chủ thuyết: tôn chỉ cô hữu của đề quốc Roma và 
tinh thần Phúc âm của Hội thánh, tức thành trì Thiên Chúa và không bởi thế 
gian.[20] 


Sự xung đột như thé có thé nói đã nằm sẵn trong nguyên nhân. Nhưng hậu quả xảy 
ra có đến độ phải bi đát và đẫm máu đến như thế không ? Chúng tôi không tin như 
vậy. Chính các bạo vương đã tạo nên cảnh bi đát đẫm máu đó. Tại sao dé quốc 
Roma không có một thái độ khoan dung đối với Kitô giáo, như dé quốc sau này đã 
đối xử với đạo Bacchus và Isis ? Đề quốc đã tha cho người Do Thái khỏi phải tham 
dự những lễ nghi tế thần, tại sao không tha cho người Kitô hữu ? Có lẽ trong 
trường hợp này cần phải can đảm quảng đại hơn: phải dẹp đi những thiên kiến của 
quần chúng, phải kiềm hãm sự ganh ghét của sư sãi. Và nếu trong thế kỷ II, một 
ông vua nào đã can đảm đứng lên hủy bỏ cái chiếu chỉ sát nhân của Nero, chúng 
tôi tin chính ông vua đó đã cứu nhân loại khỏi một cuộc đô máu hãi hùng, và đã 
cứu chính dé quốc Roma khỏi tình trạng khủng hoảng làm tiêu hao sinh lực, và 
quốc gia đã có thê không tan vỡ. Vì lẽ cuộc bách hại mà người Kitô hữu là nan 
nhân, đã làm cho quân lực cũng như guông máy hành chánh Roma mất đi rất nhiều 
tay chân đắc lực trong một thời mà, theo như Celsus xác nhận, hết mọi người 


không trừ ai phải đoàn kết chặt chẽ. 


Các cuộc bách hại đã không đạt mục đích, bởi vì trong khi người ta muốn phục hồi 
nên thống nhất quốc gia, thì chính cuộc bách hại đã gây thêm nội biến và chia rẽ. 


Trước những cuộc bắt bớ nảy, người Kitô hữu buộc lòng phải bỏ trốn, tức là làm 


tan vỡ nhiều cơ cấu xã hội. Thay vì tiêu diệt Kitô giáo người ta đã vô tình làm cho 
Tin Mừng phổ biến rộng rãi. Ngay sau các cuộc bách hại, người ta nhận thấy Giáo 
hội có mặt khắp nơi: không một thành phố nào mà không có bóng tín đồ Kitô giáo. 
Bên đông phương, ở Ai Cập và Tiểu À có nhiều giáo đoàn đông đúc và thịnh 
vượng; bên Tây phương, sầm uất hơn cả là Ý Đại Lợi và Phi châu. Không tài liệu 
nào đề lại một con số đích xác, nhưng rất có thé hôi thế kỷ IV, Giáo hội chiếm 1/3 
dân số dé quốc. Hình như dé quốc thời đó 100 triệu người thì số giáo dân là 30 
triệu. [21] Đây còn chưa ké những giáo đoàn ở ngoài dé quốc, tại xứ À Rập, Persia, 


An Độ, Ethiophia, v.v... 


Sự kiện đáng chú ý là sau thời bách hại, công cuộc truyền giáo lan rộng tới các 
vùng quê. Trong mấy thế kỷ đầu, việc rao giảng Tin Mừng chỉ hạn hẹp trong các 
đô thị lớn, nằm trên những trục giao thông thuận tiện, rồi mới tới các thành phố 
nhỏ, nhưng vẫn chưa về đến các vùng quê hẻo lánh. Danh từ pagarius (paien): 
người “dân quê”, cũng có nghĩa là “dân ngoại”. Lý do cản trở một phần cũng vì sự 
giao thông khó khăn, nhưng nhất là vì óc mê tín dị đoan. Bước sang thế kỷ IV, 
Giáo hội được bình an và rảnh tay hơn, nên các chủ chăn đã nghĩ đến họ. Ở miền 
Bắc Ý, thánh Virgiliô giám mục thành Trento đã sai nhiều nhà truyền giáo vào các 
làng mạc, vào cả những miền rừng núi hiểm trở. Trong xứ Gallia, thánh Victri 
thành Rouen giảng đạo cho dân Flamand, nhưng đáng để ý hơn cả là thánh Martin 
(397), giám mục thành Tours. Thánh nhân thiết lập tu viện đầu tiên trên đất Gallia 
tại Ligugé (360) và nhiều tu viện khác. Với con số đan sĩ đông đúc, ngài hoạt động 
khắp các vùng quê. Khi thánh nhân qua đời, rất nhiều làng mạc xứ Gallia đã được 


nghe Tin Mừng, nhiều họ đạo được thiết lập. [22] 


Tổ chức giáo quyền thời này cũng hoàn bị hơn. Đại Công đồng Nicea (325) mở 


đầu cho đợt tô chức chung các Giáo hội, đã đặt ra những nguyên tắc căn bản cho 


hàng Giáo phẩm. Bậc giáo sĩ được tách biệt khỏi giáo dân đã có nhiều thời giờ làm 
nhiệm vụ thiêng liêng, các vị được miễn thuế và miễn dịch. Về vấn đề độc thân 
ngay từ thế kỷ đầu đã được khuyến khích, nhưng chưa có luật buộc. Từ thế kỷ IV, 
luật này bắt đầu áp dụng ở nhiều nơi: Công đồng Elvira (Tây Ban Nha) năm 300, 
Công đồng Nicea năm 325, Công đồng Roma năm 386, Công đồng Trullo 
(Constantinopoli) năm 692, đều có những luật về đời sống độc thân giáo sĩ, nhưng 
không như nhau. [23] Nhiều nơi có những luật ấn định tuôi tác để được tấn phong : 
phó tế 30 tuổi, linh mục 35 tuổi, giám mục 40 tuổi. Đức Thánh Cha Anastasi (399- 
401) câm phong chức linh mục cho người có tật xấu thể xác, và cắm các giám mục 
truyền chức cho những người thuộc giáo phận khác, khi chưa nhận được tờ 


Dimissoria do giám mục của đương sự gởi dên. 


Thời này, đời sống cộng đồng hàng giáo sĩ không còn chặt chẽ như xưa. Trước kia, 
các linh mục là những nhân viên phụ tá của giám mục luôn sống bên cạnh ngài. Từ 
đây, số giáo dân thêm đông và lãnh vực cũng mở rộng hơn, người ta chia mỗi 
thành phố ra nhiều giáo xứ, và trao mỗi giáo xứ cho một vài linh mục coi sóc. Địa 
vị phó tế, tuy đứng sau linh mục, nhưng xét về một vài phương diện lại quan trọng 
hơn. Trước hết vì con số hiếm hoi, theo truyền thống là 7, trong khi số linh mục 
không hạn định, do đó họ có thể tự coi mình là số người được chọn lọc. Đàng khác, 
các thày có nhiều quyền hành trên thực tế, vì năm giữ tất cả vấn đề tài chính, mà 
của cải thuộc Giáo hội lúc đó khá nhiều, nhân viên dưới quyền các thày cũng 
không phải ít. Nhưng đứng đầu trong giáo phận là giám mục, trông coi tất cả mọi 
công việc thuộc phạm vi thiêng liêng cũng như vật chất. Được hoàng dé kính 
trọng, các giám mục có nhiều uy thế đối với quần chúng. Việc chỉ định các ngài 
bây giờ chưa trực tiếp do Tòa thánh Roma, nhưng thuộc hội đồng giám mục trong 
giáo tỉnh, qua sự đề cử của hàng giáo sĩ và giáo dân. Con số giáo tỉnh thời đó là 


120, trùng hợp với 120 tỉnh trong dé quốc. [24] 


Đứng về phương diện đạo đức và phụng vụ, người ta thấy có những phát biểu khác 
xưa. Bước sang thế ký IV, các cuộc bách hại đã hết, lòng đạo đức không có dịp 
được minh chứng bằng máu với những gương hy sinh can đảm biểu dương bên 
ngoài, vì thế thiên về đời sống nội tâm nhiều hơn, nhất là đời sống bí tích. Tính 
cách tái sinh của phép Rửa được đề cao, việc rước lễ hằng ngày được khuyến 
khích, phong trào học Thánh Kinh lan tràn mạnh mẽ và làm nên tảng cho đời sống 
đạo đức. Trong những bài giảng thuyết của các giáo phụ, Lời Chúa được trưng dẫn 
rất nhiều, minh chứng giáo dân thời ấy thông thạo Thánh Kinh. Lòng sùng kính các 
mâu nhiệm của Chúa được cô võ, nhất là những mâu nhiệm bi lạc thuyết phủ nhận. 
Lòng tôn sùng các thánh cũng được nêu cao, đặc biệt đối với các thánh tử đạo và tu 
hành. Còn sự tôn sùng Đức Maria được phát biểu rất dôi dào, qua nhiều tác phẩm 


văn chương Kitô giáo, đáng chú ý hơn cả là những thi ca của thánh Ephrem (373). 


Đặc điểm trong sự biểu lộ lòng tôn sùng của thế kỷ IV này, là những cuộc hành 
hương và tôn kính hài cốt các thánh. Roma là một trung tâm hành hương chính, 
nhất là dịp lễ kính hai thánh Tông đồ Pherô và Phaolô hoặc một vị tử đạo nổi tiếng. 
Đức Thánh Cha Damasô (366-384) khuyến khích các cuộc hành hương bằng cách 
tu sửa những hang Toại đạo. Ở Đông phương, giáo dân đồ về Gierusalem, nơi ghi 
lại những kỷ niệm cuộc đời Chúa Cứu Thé, nhất là từ khi thái hậu Helena tìm thấy 


Thánh giá Chúa và xây dựng nhiều thánh đường.[25] 


Tuy nhiên, bên cạnh những giáo dân sốt säng đạo đức, không thiếu những người 
khô khan nguội lạnh, đức tin yếu kém. Ngay cả trong hàng giáo sĩ, nhiều vị thân 
cận với triều đình đã nhiễm phải lỗi sống xa hoa, làm gương xấu. Đi ngược với đời 
sống khô khan sa sút lại có một số người quá cứng rän và cô chấp trong việc giữ 


đạo. Tinh thần cực đoan làm họ nhìn các anh em khác như những con người đáng 


khinh bỉ và họ mạt sát một cách tàn nhân, do đây sinh ra nhiêu cuộc tranh luận gay 


go và đi tới lạc thuyết. [26] 
Dầu sao, thế kỷ IV vẫn là một thế kỷ của nhiều đắng thánh phần đông giáo dân 


sống đạo đức thánh thiện. Lòng đạo đức sốt sắng này được hỗ trợ bởi hai lực lượng 


đáng kể: bậc tu hành và các giáo phụ. 


[1] Sách tham khảo: P.H. Delehaye: Les passions des Martyrs et les genres 
litéraires, Bruxelles 1921 - Gaston Boissier: La Fin du Paganisme, 1891 - G. de. 
Plinval “Les offensives antichrétiennes” trong: Histoire illustrée de l’Église (G. de 
Plinval - R. Pittet Paris 1946-48, QI, tr 105-150 - Dom C. Poulet: Histoire de 
l’Église, Paris 1960. 

[2] Tacitus: Analecta XV, 38-42. 


[3] Xem chương Một, tr 32 và tiếp. 


[4] Về chiếu chỉ của Nero, xem C. Callewaert: Rev. d’Histoiré Ecclésiastique. 


Louvain 1901-1902 và 1911. 


[5] Xem Eusebius: Hist. Eccl. HI, 20. 


[6] Plinius Junior Lettre à Trajan. X, 96. 


[7] Xem P. de Labriolle: La Réaction Paienne, tr 110-170. 


[8] Tertunianus: “Trong khi các ông gian lận với quốc gia bằng những số sách ma, 
thì chúng tôi chịu đóng thuế với một lương tâm chính trực, cũng như chúng tôi- 


hằng tránh những hoạt động gian dëi với mọi người vậy” (Apol. 42) 

[9] P. de Labriolle: op. cit. tr 117-189. 

[10] Thánh Cyprian: Epist 56, 2. 

[11] Eusebius: op. cit, VIL 13. 

[12] P. de Labriolle: op. cit. tr 223-293. 

[13] Eusebius: op. cit., VII, 17. 

[14] Eusebius trong: Vita Constantini, I, 28 cho biết khi Constantinus bắt đầu giao 
tranh với Maxentius, ông khấn “Chúa bên Kitô giáo” và bỗng nhiên giữa ban ngày, 
ông thấy hiện ra ở nên trời Tây phương hình Thánh giá sáng chói với hàng chữ viết 
bằng Hy ngữ “Với dấu này, ngươi sẽ thắng”. Từ đây, Constantinus làm cờ hiệu 
Labarum có hình Thánh giá, cầm đi trước các đạo quân. 

[15] Lactantius trong: cuốn Vita Constantini có viết: Một đêm trong giấc mộng, 
Constanunus được Đắng Kitô ra lệnh bảo các quân sĩ viết hai tự mẫu Hy Lạp c 


(Khi) và r (Rô) chông lên nhau trên cờ : Labarum và trên các thuần của quân sĩ, hai 


tự mẫu đó dùng làm hoa tự chỉ Chúa Kitô (KHRistos). 


[16] Về thái độ của Constantinus đối với tôn giáo, xem Palanque trong: Histoire de 
l’Église (Fliche-Martin), Q. II. tr 24-33 và Lietzmann: Histoire de l’Église 
ancienne. Q. III, tr 149-161. 

[17] Xem Palanque: op. cit., Q. IV. tr 21-24. 


[18] D. Rops : L'Eglise des Apôtres et des Martyrs, Paris 1948, tr 486. 


[19] Hai giám mục Osio thành Cordoba và Eusebius thành Nicomedia là những có 


vån rất thân tín của Constatinus. 

[20] Xem Fustel de Coulanges : La cité antique, V, I và Hist. des Institutions, Q. 
II tr 64 : “Chính vì tôn chỉ này mà Kitô giáo đã phải hy sinh nhiều đắng Tử đạo: 
mỗi trận chiến là một thắng lợi cho Kitô giáo” 

[21] D. Rops: op. cit., tr 565. 

[22] D. Rops: op. cit., tr 566-570. 

[23] Xem E. Vacandard: Célibat ecclésiastique, trong: Dict. de Théol, Cath 

[24] D.Rops: op. cit., tr 570-573. 


[25] D. Rops: op. cit., tr 582-591. 


[26] Xem chuong Ba, I, tr 120-126 


Chương Ba 


GIÁO HỘI ĐÔI PHÓ VỚI CÁC GIÁO PHÁI 
(t.k. II-VI) 


I. Những giáo phái thế kỷ II-IV 


1. Lạc thuyết. Montanus và Ngộ đạo thuyết (t.k. ID) 


2. “Giáo hội Canh tân” của Marcius (t.k. II) 


3. Bè Manikes (t.k. HI) 


4. Bè phái Novatianus (t.k. IT) 


5. Bè phái Donatus và Giáo hội Phi châu (t.k. IV) 


II. Giáo phái Arius và đại công đồng Nicea 


1. Công đồng Nicea (325) lên án lạc thuyết Arius 


2. Bè phái Arius chóng lại Công đồng Nicea: từ Sardica đến Sirmium và Rimini 


3. Giáo phái Arius tan dần và chấm dứt bởi đại Công đồng Constantinopoli 


II. Những lạc thuyết về Ngôi Hai Nhập Thể 


1. Giáo thuyết Nestorius và đại Công đồng Epheso (431) 


2. Giáo thuyết Eutykes và đại Công đồng Calcedonia (451) 


V33 


3. Bàn tay “nghĩa hiệp” tai hại của hoàng dé Justinianus (527-565) 


Những thử thách trong các cuộc bách hại chưa phải là mối nguy hiểm tai hại nhất 
mà Giáo hội phải đối phó. Còn có những thử thách độc hại hơn và không kém phần 
ác liệt nỗi dậy ngay từ bên trong, tức những vụ chống đối âm thầm hoặc công khai, 
đưa đến đồ vỡ và ly khai, tất cả đều là những hành động của con cái trong nhà, tức 


giáo phái. 


Giáo phái hay lạc thuyết női dậy là những chủ trương khác với phán quyết chính 
thức của Hội thánh về vẫn đề thuộc tín lý hoặc ký luật. Nguyên nhân sinh ra giáo 
phái thì nhiều và phức tạp. Ngoài những nguyên nhân trực tiếp dễ thấy, còn phải ké 
tới nguyên nhân tiềm ån trong lòng người, như tính tự phụ cá nhân, óc bè phái kỳ 
thị. Cũng có thể do chính lòng nhiệt thành đối với Hội thánh một cách quá khích 


mà phát sinh. 


Chúng tôi không có ý bàn đến tất cả. Chúng tôi sẽ bỏ qua những giáo thuyết chỉ ở 
trong vòng tranh luận mà thôi, như phái Origenes, Sabellius, hoặc nh-ư giáo thuyết 
Photinus và Macedonius;[1] bè Parlicularism ở Antiokia và Alexandria;[2] những 
lạc thuyết như thuyết Priscillius, [3] cùng những phong trào ủng hộ một vài nhân 
vật nổi tiếng như Hippolytus, Tertullianus, Apollinarius thành Laodicea hoặc 


Pelagius, để bênh vực Hội thánh. [4] 


Ở đây, chúng tôi chỉ bàn đến những giáo phái qui mô hơn, tức những giáo thuyết 
được dựa trên một vài nguyên tắc tín lý hoặc kỷ luật đến độ qua mặt cả những 
người sáng lập ra chúng và tôn tại lâu dài. Những giáo phái không phải chỉ muốn 
được thoát khỏi quyền bính Hội thánh, mà còn cố ý phá hoại để rồi thay thé nữa, 
đó là những giáo phái có tô chức đứng đắn, có phẩm trật đàng hoàng, và cũng khát 


vọng đạt tới ơn cứu độ cũng nh-ư các lời ước hẹn của Chúa. 


Dĩ nhiên không phải là một việc làm vô ích, khi chúng ta tìm hiểu thế nào và tại 
sao những bè phái chóng Giáo hội nói chung đã không tòn tại được, trong khi Giáo 


hội cứ vững mạnh mãi trong đức tin bât diệt. 


NHỮNG GIÁO PHÁI THÉ KÝ I-IV 


1. Lạc thuyết Montanus và Ngộ đạo thuyết (thế ký ID 


Ngay từ thời Sứ đồ đã có nhiều lạc thuyết. Thánh Pherô, thánh Phaolô, thánh 
Gioan đã cực lực đả phá họ và kêu gọi giáo dân đề phòng. Sống trong thời bách 
hại, nhiều người mong ước ngày Chúa tái giáng, để chấm dứt đau khô và trừng 
phạt kẻ bách hại. Dựa trên một vài truyện hoang đường của người Do Thái cho 
rằng Nước Chúa kéo dài một ngàn năm, rồi đem gắn vào với lối giải thích thiên 


kiến về sách Khải Huyền, đã phát sinh ra thuyết Thiên niên (Millénarism). 


Montanus và hai tín đồ đầu tiên của ông là Maximilla và Priscilla cũng tin ngày tái 
giáng sắp đến. Nhưng trước khi Chúa tái giáng, Đức Thánh Linh mà Chúa tiên báo 
còn phải đến trong khải hoàn. Montanus cho rằng việc Chúa hiện xuống được ghi 
chép trong Tông đồ Công vụ chỉ là những nét phác mở đầu, Chúa Thánh Linh còn 
tiếp tục biểu thị hành động của Ngài qua một số nhân vật có đặc ân. Những nhân 
vật này trong thời Sứ đồ có nhiều, nhưng qua thế kỷ II không còn mấy. Montanus 
tự xưng là “phát ngôn nhân” độc nhất của Thánh Linh, mở đầu cuộc mặc khải thứ 
ba, bô túc cho giáo lý Chúa Kitô. Montanus còn đưa ra một luân lý nghiêm khắc, 
như câm tái giá, buộc ăn chay nhiều ngày, và chủ trương: các tội phạm sau khi chịu 
phép Rửa không được tha. Giáo thuyết truyền bá nhanh chóng ở Đông phương vào 
khoảng năm 170, và tràn sang Tây phương.[S] 


Nhưng chủ trương của Montanus chưa nguy hiểm bằng Ngộ đạo thuyết. Nếu 
thuyết Montanus là kết quả của một tâm tình thác loạn, thì Ngộ đạo thuyết là kết 
quả của lý trí thác loạn. Trước khi tìm hiểu thuyết nảy, người ta nên phân biệt 
phương pháp suy luận gọi là Gnose (trực quan) với hệ thống tư tưởng tìm giải thích 
vũ trụ, nhân sinh và Thiên Chúa, mà người ta gọi là Ngộ đạo thuyết (Gnosticism). 


[6] 


Đối tượng của suy luận là tìm ra chân lý và đi đến Thiên Chúa, nguồn chân lý. 
Phương pháp suy luận này đem áp dụng vào việc học hỏi các mầu nhiệm trong 
đạo. nhưng không vượt khỏi đức tin, là một phương pháp chính thống mà thánh 
Phaolô và ông Clemens đã chủ trương khi nói đến ơn Chúa ban, đề hiểu ý nghĩa lời 
Thánh Kinh và nhờ đó đạt tới trọn lành. Nhưng người ta có thể vì quá tin vào suy 
luận, muốn biến tôn giáo thành một hệ thống triết học và lây khoa học thay cho tín 


lý, đó là Ngộ đạo thuyết. Thuyết này đương nhiên từ chối địa vị Chúa Kitô trong 


việc mặc khải, từ chối luôn Giáo hội trong việc giải thích Lời Chúa. Đáng kết án 
hơn nữa, vì nó là một mớ tư tưởng của triết học Platon, Pythagor, thần thoại Đông 
phương và Do Thái giáo được đem đúc kết với giáo lý Kitô giáo thành một giáo 
thuyết phức tạp, sai lầm và tai hại. Đại diện cho thuyết này là Basilid, Valentinus, 


Carpocrates. 


Họ chủ trương hai ý niệm cực đoan: một ý niệm về Thiên Chúa cao cả vô cùng, rút 
trong học thuyết độc thần Do Thái, là ý niệm về con người hết sức hèn hạ. Do đó 
họ đặt ra hai ván đề: trước hết vật chất và sự sống phát sinh bởi đâu, nếu Thiên 
Chúa là Đắng trọn hảo vô cùng, tại sao lại dựng nên vật chất xấu xa được ? Tiếp 
đến, họ đặt vấn đề về nguồn gốc sự xấu và ác, phải chăng do Thiên Chúa đặt vào 
bản tính con người ? Và con người có thê thoát được không ? Giáo lý Công giáo 
trả lời: Vũ trụ bởi Thiên Chúa dựng nên tốt lành, nhug sự sa ngã của loài người đã 


đem vào sự xâu và sự ác. 


Những người chủ trương Ngộ đạo thuyết cho rằng câu giải đáp của giáo lý Công 
giáo quá đơn giản, họ muốn tìm một giải đáp “khoa học” hơn. Theo họ, Thiên 
Chúa trọn hảo, hoàn toàn cách biệt con người; giữa Thiên Chúa và con người có 
các “hữu thể trung gian” kêu là éon. Các hữu thể này lưu xuất bởi Thiên Chúa theo 
con đường giáng cấp, tiếp theo chúng phát sinh những hữu thể khác hèn kém hơn, 
và các hữu thé hèn kém hơn ấy tiếp tục sinh các hữu thể khác hèn kém hơn nữa. 
Giữa những lớp hữu thể tiếp theo nhau đó một éon đã phạm tội, muốn vượt ra 
ngoài sự hèn kém của hữu thể để được ngang hàng với Thiên Chúa. Bị đày ra khỏi 
thế giới thiêng liêng, éon này phải sống trong một vũ trụ trung gian, và vì muốn 
chống lại Thiên Chúa, éon đó đã tạo ra vũ trụ vật chất, một tác phẩm xấu xa tội lỗi. 
Éon này nhiều người gọi là Demiourgos, có người đồng nhất nó với Thiên Chúa, 


Đắng Tạo hóa trong Thánh Kinh. 


Giải đáp nh-ư thế, họ quan niệm con người là lưu xuất của éon, con người mang 
trong mình những yếu tố của thiêng liêng, nhưng bị ràng buộc trong vật chất mà 
con người cầu mong được giải thoát. Hiện hữu là tốt, nhưng tồn tại là xấu. Những 
ai chỉ lo sống, lo tồn tai là những người “vật chất”, chắc chắn họ sẽ mât linh hồn. 
Những ai nhờ suy luận mà tìm ra con đường cứu rỗi, là những người “tâm lý”, là 
những người “thiêng liêng” họ sẽ được cứu rỗi. Quan niệm như thé, tức là địa vị 


Chúa Kitô trong vân đê Cứu chuộc không còn nữa. 


Giáo thuyết này đ-ược phô biến ở nhiều nơi, đe doa giáo lý truyền thống của Giáo 
hội. Họ chia ra nhiều phái khác nhau, như Ngộ đạo thuyết ở Syria, rồi truyền qua 
Roma với Valentinus... Một phần lớn các giáo đoàn Đông phương bị ảnh hưởng 
của lạc thuyết. Ở xứ Gallia, thánh Ireneô (? 203) viết cuốn Chống các lạc thuyết 


vạch trân những sai lâm và nguy hiêm của thuyêt Ngộ đạo và Montanus. 


2. “Giáo hội Canh tân” của Marcius (thế kỷ II) 


Chỉ 100 năm sau cái chết của Chúa Cứu Thé, liền ngay sau thời Sứ đồ Marcius 
(170) xuất hiện trong lịch sử.[7] Sinh tại Sinop (Pont), sống về nghề hàng hải và 
trở nên giàu có, ông theo Kitô giáo vào khoảng năm 135, nhưng từ thiếu thời đã có 
tính ương ngạnh nhiễm t-ư tưởng Ngộ đạo và ác cảm với Do Thái giáo. Bị thân 
phụ là giám mục thành Sinop lên án, Marcius qua Smyrna mở xưởng đóng tàu, ở 


đây thánh Polycarpô gọi ông là “trưởng nam của Satan”. 


Giáo thuyết của Marcius được trình bày trong cuốn Những Phản đề (Les 


Antithèses). Ông tự hỏi, vì sao Thiên Chúa dựng nên sự ác trong thế gian ? Đọc 


Cựu ước, ông cho rằng không thể tìm ra một nên luân lý cao siêu hay một niềm tin 
tưởng sâu xa, mà chỉ thấy một Thiên Chúa ác nghiệt và bất công. Do đó, ông kết 
luận hai Chúa: một Chúa công thắng dè sợ của Cựu ước và một Chúa nhân từ đến 
để phá Cựu ước. Ông chối bỏ hết Cựu ước, còn Tân ước ông chỉ giữ lại Phúc âm 
thánh Luca (trừ mấy chương đầu) và những Th-ư quan trọng của thánh Phaolô. 
Ông dạy rằng muốn được ơn cứu độ, chỉ cần yêu mến Thiên Chúa, Chúa tình yêu, 
ném mình vào khối tình sâu xa của Ngài, còn tất cả những cái khác nh-ư luật lệ, 


giới răn đều không đáng ké. 


Nhưng Marcius không phải là nhà thần học, ông chỉ là một người theo công lợi chủ 
nghĩa, mà vì quá quen với ngành thương mại, nên ông có những ý nghĩ rất thực tế 
và táo bạo của kẻ cho rằng: “có tiền mua tiên cũng được”. Ông sang Roma dâng 
biếu Tòa thánh 200.000 quan (sesterce), tưởng sẽ mua chuộc được Giáo hội. 
Nhưng sau bao nhiêu tranh luận, người ta vẫn thấy thuyết Marcius không thể dung 
hòa với giáo lý Tông truyền. Năm 144, vì bất tuân phục Giáo quyền, ông bị va 
tuyệt thông và được trả lại số tiền dâng cúng. Marcius tức giận quyết trả thù: “Ta 


sẽ phá Giáo hội của tụi bay”, và ông thiệt lập một “Giáo hội Canh tân”. 


Với một giáo thuyết đơn giản, đánh mạnh vào cảm tình, được tung ra giữa lúc 
người ta bắt đầu chán ngấy cái giáo lý cao siêu mờ mịt của Ngộ đạo thuyết, 
Marcius đã lôi cuốn được khá nhiều ng-ười, hơn nữa ông là người có tài tổ chức và 
lắm thủ đoạn. Giáo hội Marcius trở nên vững mạnh, giàu có, đoàn kết, kỷ luật, có 
về khắc khổ, với những lễ nghi phụng vụ mở rộng cho mọi người. Trong khi các 
giáo phái thời đó chỉ có tính cách địa phương, giới hạn trong một miền, một tỉnh, 
thì Giáo hội Marcius tự phụ là “Giáo hội Công giáo”. Chỉ trong vài năm giáo phái 
này đã có mặt khắp nơi. Nó hành động tại những hải cảng trên bờ Địa Trung Hải, 


Antiokia, Corinto, Creta, Carthago, là những nơi sẵn có trụ SỞ hàng hải của vi sáng 


lập. Nó còn gây nhiều ảnh hưởng ở chính Roma, Lyon xứ Gallia, Edessa xứ 
Mesopotamia. Marcius còn đào tạo được nhiều cộng sự viên nhiệt thành và đắc 
lực, những người sẽ nối tiếp công cuộc của ông nh-ư Apello, Basilicus. Thế kỷ IV, 
Giáo hội Marcus luôn luôn có mặt ở Ý, Syria, AI Cập, Mesopotamia, Persia. Thé 
ký V, nó hành động trong cả xứ Armenia nữa. Tuy nhiên, qua các thời đại Giáo hội 
Marcius gặp phải những đối thủ đáng sợ từ bên Công giáo: thánh Giustinô, 


TertulliArius, Origenes, thánh Basiliô. 


Có những sử gia thiện cảm với Marcius đã coi ông như “người hùng” của Kitô 
giáo, vì nh-ư họ nói, néu không có “nhà canh tân này thì Kitô giáo có lẽ đã chia ra 
hàng trăm phe phái, hoặc tan biến trong tôn giáo thần bí rất thịnh vượng dưới thời 
các hoàng dé triều Antoninus rồi. Chính Marcius đã thiết lập cho các tín đồ ông 
một Giáo hội có phẩm trật và tổ chức chu đáo, mà sau này Giáo hội Công giáo 
chấp nhận làm theo. Ông còn giúp người ta hiểu thấu đáo các Th-ư thánh Phaolô 


và giảng dạy rõ ràng về ơn cứu độ. 


Người ta đã quá đề cao Marcius. Giáo hội Công giáo không cần phải học Marcius 
mới hiểu được các Thư Thánh Phaolô và mới nhìn biết ơn cứu độ. Còn những tổ 
chức và phẩm trật Hội thánh đã bắt đầu có từ thời các thánh tông đồ. Người ta chỉ 
xác nhận sự kiện này, là cái gương đoàn kết của giáo phái rất ảnh hưởng đến các 
giáo đoàn Kitô giáo bấy giờ rải rắc khắp nơi, khiến họ biết đoàn tụ và thông hảo 
với nhau hơn. Chắc chắn đó là một trong nhiều lý do khiến thánh Polycarpô thành 
Smyrna, mặc dầu ngoài 80 tuổi, đã đích thân sang tận Roma hội kiến đức Thánh 


Cha Anicetô (154), về việc dung hòa các lễ nghi phụng vụ. 


Giáo hội Marcius tuy tồn tại trong nhiều thế ký, nhưng không hơn một xã hội có tổ 


chức chu đáo chặt chẽ. Thân học của Marcius quá sơ sài trong một thê kỷ có Ireneô 


và Origenes, không thể là món ăn tinh thần của những tâm hồn khao khát một giáo 
lý siêu nhiên. Ngay sau Marcius mất đi, các kẻ nối tiếp ông không còn hiệp ý với 
nhau: họ không biết có hai hoặc ba Chúa, hay chỉ có một; không biết Chúa Giavê 
của người Do Thái đã biến hóa thành một vị thần trong Thần giáo hay không. 
Đúng như vậy, vì Apello, nhân vật kế tiếp Marcius, đã xác nhận với một người 
đàm thoại với ông là không nên quan tâm đến lý thuyết, mà chỉ cần tin vào Chúa 
Giêsu chịu đóng đinh... Dần dần người ta bỏ giáo thuyết nghèo nàn này và sau khi 
quen thuộc với quan điểm về Thần lành Thần dữ, tự nhiên người ta sẽ chuyên sang 


hàng ngũ bè Manikes. 


3. Bè Manikes (thế kỷ HI) 


Có điêu đáng đê ý khi nói đên sô phận của bè Manikes: một tôn giáo bị oán ghét, 
bị tâm nã trong hâu hêt các Quôc gia, thê mà vân bảnh trướng và tôn tại hàng mây 


thế kỷ. Nó có những thủ đoạn bí ân dé thích nghi, lån trôn.[8] 


VỊ sáng lập tên là Manes (275), người Persia. Hình như Manes đã được sinh ra 
trong một gia đình Kitô giáo, nhưng sau đó phải gia nhập đạo Madeism (thiện ác 
nhị nguyên giáo), tức quốc giáo Persia. Trong một cuộc xuất ngoại sang An Độ, 
ông học thêm giáo lý nhà Phật. Manes đúc kết tất cả các xu hướng, tổng hợp các 
tín ngưỡng, luân lý Đông Tây thành một tôn giáo mới Manikes. Ông có tham vọng 
xây dựng một giáo lý tối hảo để “thống trị” Âu châu cũng nh-ư Á châu. Giáo 
thuyết Manikes nhìn trong vũ trụ có một cuộc giao tranh bất tận giữa Thiện và Ác, 
hai thực thể thù địch nhau, ở lẫn với chúng ta và với các vật chung quanh ta. Mọi 


biên chuyên của thê giới và mọi cô găng của con người là tách biệt Thiện khỏi ác, 


rồi lượm lấy cho tính “bản thiện “ của mình những cái gì thuộc thực thê lành (ánh 


sáng, tinh thần) lẫn lrong cái khối thực thê xấu (tối tăm, xác thịt). 


Bên cạnh giáo lý căn bản này, còn có một mớ lộn xộn về thần thoại do trí của con 
người Semit hoặc Aryan bày ra. Những giảng thuyết về vũ trụ hữu hình, về sự 
xoay vẫn của tinh tú, về linh xa (véhicule de l’âme), về ngũ hành, về cỏ cây và súc 
vật. Luân lý được đặt trên ba ân ty (sceaux): ân ty tay, câm giết vật sống kê cả một 
con sâu; ân tỷ miệng, cắm ăn những đồ ô ué (như trái vả); và ấn tử cung, cấm sinh 


đẻ. 


Khi trình bảy các điều “mặc khải” trên, Manes tỏ ra nghiêm trang với những lời lẽ 
đứng đắn, khiến ông trở thành người có uy tín. Ông rất hãnh diện vì đã biết dùng 
sách vở để giảng dạy, và ông tin những sách vở đó sẽ được hậu thế trọng dụng. 
Ông lôi cuốn giới trí thức băng những thuyết mà ông gọi là “thông hiểu khoa học”. 
Đối với bình dân, ông cảm hóa họ bằng những lễ nghi thần bí, tổ chức phẩm trật đi 
từ bậc “bôn đạo” đến bậc “đạo đức”. Còn về luân lý của Manikes mặc dầu có chủ 
trương “đức khiết tịnh” hoàn hảo; với những luật lệ phiền toái về ăn uống..., cũng 
không phải là một nền luận lý khắt khe đến ghê sợ nh-ư người ta nghĩ, bởi vì sự 


“thánh thiện” của giáo phái này có nhiêu bậc. 


Manes kết thúc cuộc đời một cách thê thảm: có người nói ông bị tử hình thập ác, 
người khác nói ông bị lột da sống. Tuy nhiên, đạo của ông nhờ có một giáo lý khá 
đầy đủ, phẩm trật chặt chẽ, nhiều tín đồ nhiệt thành, nên được coi là đã chuẩn bị để 
đứng vững lâu dài và bành trướng khắp nơi: Persia, Ân Độ, Trung Hoa, Turkestan, 
Phi châu, các vùng thuộc miền Đông để quốc Roma. Trong phạm vi luận lý, 
Manikes chủ trương tội lỗi chỉ là một “sự vật” chứ không phải là “tác động”, nên 


có thê tách na khỏi tội nhân, và không qui trách được cho con người. Do đây người 


ta không lấy làm lạ khi thấy tín đồ Manikes đi đến đâu là tạo nên hận thù tới đó. 
Cũng không phải là vô cớ khi giáo phái này bị các vua Persia, các hoàng dé Roma, 
các ông hoàng Ấn Độ, các lãnh tụ À Rập, các quận công, bá tước thời phong kiến 
đều thăng tay trừng trị. Những nguyên tắc thiếu lành mạnh của Manikes đã phát 
sinh ra một luân lý phản gia đình, phản xã hội, có sức phá hoại tận gốc mọi tổ chức 
của nhân loại. Người ta nghĩ gì về một giáo lý không hề biết đến chính quyên, lên 


án việc đông ruộng, câm sinh đẻ cũng như câm sát sinh ? 


Một giáo thuyết nguy hại nh-ư vậy lại được phô biến mạnh mẽ như thé, tất nhiên 
Giáo hội phải tận lực đối phó để bảo toàn giáo lý tinh tuyền của mình. Các đức 
Giáo hoảng đã nhiều lần lên tiếng báo động và tố cáo sự xâm nhập thâm hiểm của 
giáo phái Manikes. Nhưng chống lại bè này một cách hăng hái và quyết liệt hơn cả 
là thánh Âutinh, với những tác phẩm loại minh giáo nh-ư cuốn: Về các lạc giáo 
(428), Về Phong tục của Giáo hội Công giáo và phong tước của giáo phái Manikes 
(389). Dôn hết tâm lực vào việc ngăn ngừa sự bành trướng của giáo phái này, tức 
Hội thánh bảo vệ nền văn minh nhân loại, cũng nh-ư bảo toàn được Thánh Kinh và 


giáo lý Công giáo. 


4. Bè phái Novatianus (thế kỷ IID) [9] 


Trong chương trên, chúng tôi đã trình bày các “chiên mẹ” lẫn “chiên con” phải hy 
sinh tính mạng vì đức tin một cách quảng đại và anh hùng đến mức nào. Đồng thời, 
chúng tôi không hề muốn giâu giếm những vụ sa ngã một cách rất đáng tiếc của 
con người yếu đuối. Nêu gương anh dũng của các đắng tử đạo đã dem lại nhiều 
vinh dự và an ủi cho Mẹ Giáo hội, thì người ta không quên rằng con người luôn có 


thê sai lâm và sa ngã... 


Mỗi khi cuộc bách hại ngừng tay, là lúc phải giải quyết vấn đề “đào ngũ”. Có 
những người khôn khéo, bằng cảm tình hay tiền bạc, đã thoát được sự bắt bớ hoặc 
tra tấn; có những người rõ ràng hèn nhát, non gan, chối đạo; nhưng nay tất cả, 
không phân biệt ai, đều xin trở lại với Giáo hội. Và có những người đã phải chịu 
khổ hình, chịu giam cầm để giữ lòng thành với đức tin; một số người khác cậy có 
những thành tích đó để đòi cho được can thiệp vào những vấn đề thuộc thẩm quyền 
hàng Giáo phâm; lại có nhiều phó tế hay linh mục, ở trường hợp vắng mặt giám 
mục đang bị giam giữ hoặc ån trốn, đã đứng ra nắm quyên thiêng liêng. Một tỉnh 
thần thiếu kỷ luật xâm nhập nội bộ các giáo đoàn này giữa cơn bách hại kéo dài vô 
hạn định, khiến bao nhiêu nghị lực phải dồn hết vào việc đương đầu với thử thách 


bên ngoài, làm quên đi đức vâng phục và tình huynh đệ. 


Bởi thế, mỗi lần Giáo hội được bình an một chút, như sau cuộc bách hại của 
Decius (251), thay vì đoàn kết thông cảm nhau, người ta lại nghi ngờ, tố cáo nhau, 
khiến Giáo hội không thể không đau lòng. Từ đó phát sinh ra hai chủ trương tương 
phản và cả hai đều nguy hại, một làm cản trở Giáo quyền thi hành nhiệm vụ, một 
tốn hại đến tình bác ái. Chủ trương thứ nhất khoan dung quá đáng, muốn xóa bỏ vô 
điều kiện mọi lỗi lầm và sa ngã lòng quá khứ. Lây danh nghĩa “anh hùng đức tin”, 
nhiều người tự động phát “phiếu hòa giải” (billet de paix) cho bất cứ ai đến xin, và 
còn dọa nạt các giám mục phải tha tội tha vạ cho kẻ này người nọ. Ở Phi châu, linh 
mục Novatus nổi tiếng vì những hành động ấy, đến độ vượt mặt cả thánh Cyprian 


giám mục Carthago. 


Chủ trương thứ hai lại khắt khe quá mức: không hòa giải, không tha thứ, thắng tay 
phạt vạ tuyệt thông, không một tình thương nào dành cho kẻ đã chối đạo. Ở Roma, 


đức Thánh Cha Corneli có lập trường ôn hòa và quảng đại hơn, thì lại đụng phải 


Novatianus. Và Novatus là người khi ở Carthago đã chủ trương chính sách khoan 
hồng, nay thay đổi lập trường dé đi theo người bạn ở Roma. Cả hai chung sức xây 


dựng một Giáo hội mới, tức bè phái Novatianus (251). 


Novatianus là một giám mục. Chính ông, khi đức Thánh Cha Fabian từ trần, trong 
thời gian gần một năm tạm nắm quyền Giáo ông đã tỏ ra can đảm và hết lòng với 
giáo đoàn Roma. Nhưng cuộc bầu cử năm 251 trao quyền Giáo hoàng cho thánh 
Corneli thì Novatianus không từ chức, mà còn để cho những người thuộc phe 
chống đối tôn phong mình, và khi được một số giám mục làm hậu thuẫn, ông kết 


nạp thêm nhiều đồng chí và lập phe đảng. 


Bè phái Novatianus thực sự có nhiều điểm đáng khâm phục, nh-ư đức tin chính 
thống, luật lệ nghiêm minh, nhưng vì chủ trương quá khắt khe, họ đã chối bỏ hiệu 
năng của bí tích Hòa giải. Khi Corneli và Cyprian - từ từ và dè dặt - tha cho các kẻ 
thành thật trở lại được tới Tiệc thánh, hắn đã có con mắt nhìn cao xa hơn. Theo bản 
tính làm Mẹ, Ecclesia Mater, thì Giáo hội không nên tỏ ra nghiêm khắc quá, và 
càng không nên, nhất là trong thời bách hại, cứ thản nhiên để mặc một số con cái 
phải sống ngoài cộng đoàn, thiếu mọi trợ giúp thiêng liêng của thánh Bí tích. 
Trong khi đó, Novatianus muốn xây dựng trên mặt đất này “một Hội thánh vẹn 
toàn, không tì không nếp nhăn”, một Giáo hội trong đó không còn người tội lỗi. 


Một Giáo hội nh-ư thế sẽ tự cô lập mình và không lợi ích gi cho ai. 


Trên một thế kỷ, bẻ Novatianus đã kết tụ được nhiều môn đệ nhiệt thành - sự thực 
con số đó mỗi ngày một sút giảm. Một chi nhánh được đặt tại Constantinopoli tồn 
tại mãi cho tới thế kỷ V. Các hoàng đề Kitô giáo tuy đôi khi thăng tay với bè phái 


này, nhưng vốn phải thận trọng và kiêng né họ. 


5. Bè phái Donatus và Giáo hội Phi châu (thế kỷ IV) 


Những chủ trương xung khắc nhau về kỷ luật đã xảy ra trong Hội thánh sau cuộc 
bách hại của Decius (251), lại bộc phát ác liệt vào nửa thế kỷ sau, trong khi 
DiocletiArius thôi cắm đạo (305) ở Phi Châu. Một luông d-ư luận ác cảm với các 
kẻ bị tố cáo, có khi đúng có khi sai, là đã nộp Sách thánh và Chén thánh cho nhà 
cầm quyền: kẻ bội phản. Ở Roma, đức Thánh Cha Marcellin (296-304) phải đích 
thân sửa lại những sai lầm, do chủ trương khoan hòng thái quá dưới thời đức Caiô, 
vị tiền nhiệm. Nhưng ở Phi châu, những phần tử quá khích, vốn tiếng khắt khe, đã 
đi tới chỗ đoạn giao với hàng Giáo phẩm: đó là giáo phái Melecius ở Ai Cập,[10] 
Donatus ở Carthago. Nếu giáo phái Novatianus là một Giáo hội lạnh lùng, kiêu 
hãnh, thì Giáo hội ly khai Phi châu lại tỏ ra hung hăng: họ nóng nảy, không tha thứ 


dé báo thù và sẵn sảng đồ thêm dầu vào lửa. [11] 


Tuy nhiên, ban đầu chỉ có sự vận động dư luận nhằm bôi nhọ đức giám mục 
Mensurius thành Carthago, và gây tiếng vang sang xứ Numidia (Algeria ngày nay). 
Nhưng khi Mensurius qua đời năm 311, cuộc khủng hoảng bắt đầu bằng sự chống 
đối giám mục Cecilianus người kế vị Mensurius; đó là những hành động rối loạn, 
la ó của bọn người tham vọng, những lãnh tụ phong kiến. Dưới sự chỉ huy của 
Donatus (355), người đã đ-ược đồng đảng bầu làm giáo chủ Carthago và tự xưng là 
Donatus Cả, biệt hiệu Casa Nigra (Lèu Đen). Nhóm chống đối không những tô cáo 
đời sống quá khứ của Cecilianus, mà còn chỉ trích đức giám mục Pelix thành 
Aptongo, người đã tấn phong cho ông. Họ kết án: “Tất cả các linh mục công giáo 
liên kết với bọn rối đạo, công khai chống lại các đắng tử đạo, họ là những người 


bất xứng với sứ mạng, các bí tích họ làm đều båt thành”. Suốt 18 tháng liền, cuộc 


phiến động đã lôi kéo phần lớn giáo dân Phi châu về phe chối bỏ quyền giám mục 


Cecilianius. 


Khi nghe biết tin này, hoàng dé Constantinus chỉ muốn tìm một giải pháp ôn hòa 
làm ôn thỏa hai bên. Nhiều cuộc điều tra, theo dôi để tìm hiểu các lời tô cáo cũng 
như những điều than trách. Công việc tiến hành, một tòa án gồm các giám mục 
Gaulois và Ý Đại Lợi hội tại điện Latran, dưới quyền chủ tọa của đức Thánh Cha 
Miltiađê (311-314), một hội đồng giám mục Tây phương họp tại Arles (314), rồi 
một ủy ban điều tra dặc biệt gồm hai giám mục được hoảng dé tín nhiệm, tất cả đều 
tuyên bố những lời tổ cáo Cecilianus và Felix thành Aptongo là vô căn cứ. Năm 
316, một chiếu chỉ của hoàng dé càng công khai xác nhận như trên. Song đó không 


phải là cách dàn hòa mà phe Donatus mong muôn. 


Thấy mình bị bác bỏ, Donatus quyết chống trả tới cùng, ông hành động một cách 
cuồng loạn, và cuộc tranh chấp chuyền từ lãnh vực tôn giáo sang chính trị. Các 
hoàng đề thấy quyền mình bị khinh thường, bèn dùng võ lực. Đã hai lần, năm 317 
Constantinus, năm 347 Constantius phải dùng đến quân đội dän áp “phiến loạn”. 
Một sai lầm đáng tiếc, bởi vì quân sĩ thời ấy phần đông còn ngoại đạo, nên đã 
không tránh được những hành động tàn nhẫn, nhiều vụ phạm thánh, giết người (cả 
giám mục bị đánh đập trước bàn thờ); những hành động điên khùng này, thêm vào 
đó những thủ đoạn tuyên truyền, làm người ta tưởng bè phái Donatus bị ức hiếp bât 
công nên phải nỗi dậy. Vốn sẵn một bầu huyết cuồng nhiệt, lại được các lãnh tụ 
kích thích lòng kiêu căng và sự cuồng nhiệt, người Phi châu sẵn sàng chịu chết, và 
Giáo hội Donatus tự hào với thế giới là Giáo hội duy nhất và chính thống: “Giáo 


hội tử đạo”. 


Người ta đã cô tìm nguyên nhân của cuộc xung đột tôn giáo này, và nhận thấy có 
sự tự ái của dân Phi châu đối với người Roma; rồi nhiều vụ tranh chấp thường bắt 
nguồn từ sự khủng hoảng xã hội và chính trị. Xét về một vài khía cạnh, bè Donatus 
xuất hiện nh-ư một cuộc vùng dậy của dân quê nghèo khô chống lại giới đại Gu 
bản. Năm 362, khi Julianus công bố quyền tự do bình đăng giữa mọi tôn giáo, thì 
bè Donatus sau một thời gian 15 năm bị bit miệng, lại vùng lên, hung hăng, có 
chấp, cự lại Giáo hội Roma mà họ vẫn căm thù. Trong 40 năm cuối thế kỷ IV, nhờ 
có những nhà lãnh đạo tải ba nh-ư Parmemanus, Tyconrus, giáo phái này đã phục 


hồi nhanh chóng. 


Tuy nhiên, áp lực của các hoàng dé, những biến chuyên về kinh tế, rồi sự rạn nứt 
khá trầm trọng của giáo phái, là những sự kiện thuận lợi để giải quyết vấn đề. 
Nhiều người ôn hòa nhận thấy có sự vô lý và gương xấu trong việc chia rẽ, hận thù 
giữa hai hàng giáo sĩ cùng xưng một đức tin: tại sao người ta không thể quên đi 
mối bất hòa xưa? Hai vị giám mục nổi tiếng, Aurelius thành Carthago và thánh Âu 
tinh thành Hippone, đã cùng nhau tìm biện pháp hòa giải. Sau khi đưa ra ánh sáng 
những sự kiện lịch sử, trình bày thật đứng đắn các tài liệu của Giáo hội Công giáo, 
hai vị đã gạt ra ngoài tất cả mọi thiên kiến của đối phương, chứng minh sự truyền 
thống, thánh thiện và phổ thế của Hội thánh. Những cuộc thương thuyết diễn tiến 
từ năm 401 đến 403 vẫn không đi đến kết quả. Các lãnh tụ của bè Donatus phủ 


nhận tât cả những sáng kiên và đê nghị của bên Công giáo. 


Mãi đến ngày 6 tháng 5 năm 411 mới triệu lập đ-ược tại Car-thago một công đồng 
gòm 500 giám mục thuộc hai bên: Donatus và Công giáo. Các nhà hộ giáo của 
Donatus muốn tranh biện từng điểm một, song đặc sứ đại diện hoàng dé làm áp 
lực. Cuối cùng, một thỏa ước hình nh-ư không hè có trong lịch sử được đ-ưa ra để 


giải quyêt: các giáo sĩ Donatus giữ nguyên chức vụ khi trở lại Giáo hội Công giáo. 


Nhiều lãnh tụ vẫn không chiu, nhưng họ bị cô lập; giáo dân của họ lũ lượt bỏ họ để 
trở về với Hội thánh. Từ đấy, giáo phái ít là về pháp lý không còn nữa. Nhưng hậu 
quả 100 năm bién động còn đấy: hàng giáo sĩ công giáo bị bêu xấu, đức tin của dân 


chúng bị lung lạc, lòng đạo của tín hữu sa sút. 


H 


GIÁO PHÁI ARIUS VÀ ĐẠI CÔNG ĐÔNG NICEA 


1. Công đồng Nicea (325) lên án lạc thuyết Arius. 


Giáo phái Arius là một trong những thử thách nặng nề và đáng sợ nhất, mà Giáo 
hội thời Th-ượng cổ phải đối phó. Trong gần một thế kỷ, nó gây ra những cuộc 
tranh luận sôi női về Thiên tính Chúa Kitô, mà cả hai bên: bên Công giáo cũng 
nh-ư phe Arius đều không nhượng bộ nhau. Nhiều giáo phụ Công giáo có những 
thái độ anh hùng, sẵn sàng hy sinh tính mạng dé bảo vệ đức tin. Nhiều người có 
đầu óc và có địa vị đã tiếp tay cho giáo phái với những lời tuyên truyền và tranh 
đấu rất khôn khéo, mềm dẻo. Giáo thuyết Arius phát sinh vào một thời giáo dân 
đang có đức tin rất hăng nồng, mong muốn tìm hiểu các vẫn đề tín lý, đã tạo nên 
một khung cảnh,. mà thời đại vô thần và đức tin yếu kém của chúng ta lẫy làm khó 


hiểu. [12] 


Arius người xứ Libya, đã từng theo học với giáo sư Lucianus ở Antiokia. Ông có 
bộ óc thông minh, lý luận cứng rắn và thâm sâu đương đầu với đối phương một 


cách rất bình thản. Thêm vào đó hình dáng khắc khổ nh-ư một nhà tu hành, có sức 


thu hút các thanh thiếu niên bằng những giọng điệu ngọt ngào thấu tận tâm can họ. 
Năm 310, ông thụ phong linh mục và được cử coi sóc giáo xứ Baucalis, ngoại ô 
thành Alexandria. Tại trung tâm thương mại và văn hóa này không mấy chốc Arius 
nổi danh là nhà giảng thuyết, hấp dẫn được nhiều thính giả. Từ đây, ông bắt đầu 


đưa ra nhiêu quan điêm mới về giáo lý. 


Năm 321, khi mở đầu cuộc khủng hoảng, Arius là một ông già 60 tuổi. Cũng như 
nhiều lạc thuyết khác, giáo thuyết Arius bắt đầu với một quan điểm trung thực: 
Thiên Chúa là Đắng duy nhất và tự hữu, không thể sinh ra bởi nguyên nhân nào 
khác. Nhưng ông nói thêm: Thiên Chúa không thể thông bản tính mình cho ai 
được, vì néu chủ trương khác, tức là phủ nhận Thiên Chúa, Đắng đơn thuần duy 
nhất. Bởi ông kết luận tất cả mọi vật ngoài Thiên Chúa đều là thụ tạo, trong đó có 
cả Đắng Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa. Theo Arius, Chúa Kitô không phải là Thiên 
Chúa, không ngang hàng không đồng bản tính với Ngôi Cha. Ngài chỉ là một tạo 
vật hoàn hảo nhất, có trước thời gian, nhưng không phải vô thủy vô chung. Ngôi 
được chọn làm Con Thiên Chúa, được tham dự Thiên tính, được đặt làm trung gian 
giữa Thiên Chúa và loài người. Arius mượn lời trong Phúc âm thánh Gioan: “Cha 
Ta cao trọng hơn Ta” (XIV, 28), để minh chứng sự xa cách giữa Chúa Cha và 
Chúa Con. 


Arius đã thuyết phục được các giám mục bạn học của ông ở Đông phương, phần 
lớn là môn đệ của Lucianus. Ông còn gây nhiều ảnh hưởng trong nhóm nghiêm túc 
chủ nghĩa Melecius ở Alexandria. Giới phụ nữ thành này hoan nghênh ông, vì 
được nghe một sự giải thích dè hiểu về mầu nhiệm chính yếu và cao siêu nhất. Sau 
hết ông thành công trong giới bình dân và thợ thuyền, những người coi ông là bậc 
thánh... Tuy nhiên, ngay từ đầu Arius đã bị đả kích bởi hàng Giáo phẩm xứ Libya 


và AI Cập, nhất là thánh Alexandrô, giám mục thành Alexandria. Năm 322, công 


đồng miền họp tại Alexandria có gần 100 giám mục tham dự, trong đó bên Arius 
cũng nh-ư bên chống đối được tự do trình bày chủ trương của mình. Cuộc tranh 
luận rất sôi nổi, kết quả: hầu hết các giám mục đứng về phía thánh Alexandrô kết 
án Arius, khiến ông phải rời bỏ Alexandria đến trú ngụ ở Cesarea (Palestina) với 
giám mục Eusebius, người ủng hộ ông. Ở đây, Arius lập bè phái và được sự che 
chở của giám mục Eusebius, thành Nicomedia. Thánh Alexandrô nghe tin đó, liền 
gởi thư cho các giám mục, trình bày công việc của công đồng Alexandria và tố cáo 
hai giám mục che chở kẻ bị kết án. Từ đó, cuộc tranh luận trở nên công khai làm 


xôn xao các xứ Syria, Palestina và Tiêu A. 


Hoàng dé Constantinus tỏ ra thiếu bình tĩnh muốn dập tắt cuộc tranh luận, mà có lẽ 
ông chưa hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Ông cho đây chỉ là truyện cãi lộn, vô ích 
và nguy hại đến an ninh chung. Sau khi bàn hỏi vị cố vấn thân tín, đức cha Osio 
thành Cordoba, Constantinus quyết triệu tập một đại Công đồng gồm các giám 
mục trong dé quốc, nhằm xác định những điều phải tin. Dé thành sự chia rẽ, chính 
hoàng dé đứng đầu tổ chức và viết giấy mời từng giám mục. Đây cũng là cơ hội để 
ông được tiếp xúc với các vị chủ chăn và các bậc anh hùng đức tin, tức những 
người có nhiều ảnh hưởng tinh thần đối với dân chúng, đồng thời để tỏ ra ông là 
người bảo trợ và ân nhân của Hội thánh, trong khi ông tin vận mạng Hội thánh từ 


nay găn liên với vận mạng đê quôc. 


Theo lời mời của hoảng đề, trên 230 giám mục - có lẽ tới 318 vi từ các nơi trên thế 
giới đến họp tại Nicea (20.5.325). Đức Thánh Cha Silvestrê vì già yêu không đến 
được, đã cử hai đức ông Vitus và Vincentius làm đại diện; song các phiên họp 
được đặt dưới sự điều hành của ba giám mục: Osio thành Cordoba, Eusthates thành 
Antiokia và Eusebius thành Cesarea. Cuộc tranh luận kéo dài một tháng và diễn 


tiễn trong ôn hòa, Arius cũng được tham dự để tự bênh vực mình. Một bản Tuyên 


xưng đức tin, đúc kết bởi những kinh xưng đức tin mà các anh em tân tòng quen 


đọc trước khi chịu phép Rửa, được đem ra thảo luận và biểu quyết: 


“Tôi tin kính một Thiên Chúa là cha toàn năng, Đắng tạo thành trời đất muôn vật 
hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa, sinh 
bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh 
sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không 
phải được tạo thành, đồng bản tính (homoousios, consubstantialis) với Đức Chúa 
Cha... Vì loài người và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ Trời xuống thế”. “Hội 
thánh Công giáo tuyên án phạt vạ tuyệt thông những ai nói rằng: Chúa Giêsu Kitô 
có từ trước muôn đời, và những ai nói răng: Trước khi Người sinh ra, Người chưa 
có, và những ai nói rằng: Người bởi không hoặc bởi bản thể khác mà được tạo 


dựng”. [13] 


Tất cả các nghị phụ đều ký nhận bản tuyên xưng đức tin của Nicea, trừ 5 vị: trong 
đó, ba ông sợ phải đi đày cũng xin ký theo, chỉ còn hai ông cùng với Arius bi trục 
xuất khỏi Hội thánh và l-uu dän tại vùng sơn cước Persia. Ba giám mục ký tên vì 
sợ là Eusebius thành Nicomedia, Theognis thành Nicea và Maris thành Calcedonia 
ba ông này đến sau rút lại chữ ký và hành động chống Công đồng tức thì cả ba bị 
phát lưu sang xứ Gallia. Năm 326, thánh Alexandrô qua đời, phó tế Athanasiô, lên 
thay thế làm giáo chủ Alexandria (295-373), và trở thành “người hùng” của Công 


đông Nicea. 


2. Bè Arius chống lại Công đồng Nicea: 
từ Sardica (347) dén Sirmium (351-359) và Rimini (359) 


Năm 328, nhờ có sự can thiệp của Constantia em gái của hoàng dé và là người có 
cảm tình với giáo phái, Arius được tha về sau khi ký một bản Tuyên x-ưng đức tin 
mập mờ. Các giám mục bị lưu dày cũng được gọi về. Chỉ vào khoảng 10 năm sau, 
tình thé đôi nØƯợc hắn: bè Arius lại vùng lên, suốt một nửa thế kỷ nó đảo lộn trật 
tự Giáo hội, gây ra những chia rẽ trầm trọng. Sự kiện này là do hành động khéo léo 
và kiên nhẫn của Arius, và sự triệt để ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng như 
Eusebius thành Nicomedia. Trước đây họ đ-ưa ra nghi vẫn: Những danh từ dùng 
trong Công đồng Nicea có chính xác và hợp lý không? Danh từ đồng bản tính 
(homoousios, consubstantialis) dùng để định nghĩa một quan điểm thuộc siêu hình, 
có trong Kinh Thánh không? Phải chăng người ta được dùng tiếng nói của triết học 
để xác định một chân lý mặc khải? Đồng thời, họ đưa ra những luận điệu mới 


nhằm đánh đồ danh từ homoousios (đồng bản tính) của Nicea. 


Nhiều vụ kết án một cách độc đoán, nhằm loại những đối thủ lợi hại của Arius. Các 
giám mục Eusthates thành Antiokia, Ascleplas thành Gaza, Eutropius thành 
Andrinopoli lần lượt bị kết án lưu đày. Nhưng thánh Athanasiô mới là đối thủ đáng 
sợ nhất của Arius, ngài cương quyết không cho Arius trở về Alexandria. Năm 335, 
bè Arius tổ chức công đồng Tyro nhằm đánh đồ thánh nhân bằng đường lối vu 
khống những tội như sát nhân, loạn luân; song vô hiệu vì chính những lời tố cáo ấy 
đã quật lại họ. Nhưng rồi Athanasiô cũng bị hoảng dé Constantinus coi nh-ư một 
người quấy phá trật tự, nên đã ra lệnh đày người di Trèves. Công đồng Tyro được 
rời sang Gierusalem, tuyên bố miễn xá cho Arius, khiến ông trở thành kẻ chiến 
thắng được dân chúng hoan nghênh đón rước. Nhưng khi vị linh mục Ai Cập này 
sửa soạn bước vào thánh đường thành Constantinipoli cách rất trọng thé, thì lâm 


bệnh chết. 


Năm 337, hoàng đế Constantinus băng hà, dé quốc được trao cho hai con: 
Constans cai trị bên Tây, Constantus cai trị bên Đông. Constantius không được 
nh-ư cha, ông để mặc các giám mục cảm tình với bè Arius tự do hành động. 
Eusebius thành Nicomedia và Eudoxius thành Constantinopoli, những nhà thần 
học có vẫn triều đình, hết sức cổ động cho lạc thuyết Arius thành quốc giáo. Cũng 
năm 337, thánh Athanasiô được trở về Alexandria, dân chúng hân hoan đón rước. 
Bè Arius lúc này có Eusebius điều khiển, lại tìm cách trục xuất thánh nhân bằng vu 
khống và võ lực, để đưa Gregorius người xứ Cappadocia lên tòa giám mục 


Alexandria (340). 


Năm 347, theo sáng kiến của hoàng dé Constans, một công đồng được triệu tập tại 
Sardica (Sofia ngày nay) trong xứ Thracia, nhằm chấm dứt các truyện bất bình đã 
từng làm hại đức tin và chia rẽ Hội thánh. Công đồng này tuy không đông (khoảng 
160) bằng Công đồng Nicea, nhưng các nghị phụ đều là những đại diện cho hàng 
Giáo phâm Đông cũng nh-ư Tây phương. Bên Đông phương người ta nhận thấy có 
các giám mục thành Antiokia, Nicomedia Calcedonia; còn Tây phương có các 
giám mục thánh Trèves, Aquilea, Ravenna, Milan, Cordoba và các khâm sai từ 
Roma. Đức cha Osio thành Cordoba được đức Thánh Cha Giuliô I (337-352) cử 
ngồi ghế chủ tọa. Phe Arius cũng đến, mang theo một sĩ quan của Constantius, 
song đức cha Osio không cho viên sĩ quan này vào, khiến cả phe rút lui. Nhiều 


người tin tưởng vào các phiên họp, miễn là đôi bên cùng thảo luận nghiêm chỉnh. 


Nhưng sự kiện sau đây xảy ra đã tố cáo các giám mục Đông phương tới họp với 
chủ đích phá Công đồng. Trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, các nghị phụ Đông 
phương đòi ra va tuyệt thông cho Athanasiô. Và Công đồng hoàn toàn bé tắc, khi 
các vị đó đề nghị lên án cả đức Thánh Cha Giuliô và hai giám mục thành Cordoba 


và Sardica nữa. Họ liên kêt với nhau thành một khôi và rút lui, đê tô chức một 


công đồng riêng ở Philippopoli. Chỉ vì ác cảm với Athanasiô và có lẽ vì không 
thấu rõ hậu quả việc mình làm, các ông đã sa vào cam bẫy của các đồ đệ Arius. 
Công đồng Sardica vẫn tiếp tục, tuyên bố Athanasiô vô tội, truất phế giám mục 
tiếm quyền ở Alexandria, rút phép thông công những người đứng đầu bè Arius, 


Công đồng bé mạc, thánh Athanasiô trở về Alexandria. 


Năm 350, Constans băng hà, Constantius năm trọn quyền dé quốc, ông theo quan 
điểm của các hoàng dé Roma x-ưa, đặt mình làm Giáo chủ tối cao, tất cả phải ở 
dưới quyền ông, nghĩa là ông giành luôn quyền giải quyết các vấn đề tôn giáo. 
Năm 351, Constantius triệu tập công đồng Sirmium, dë nghiên cứu và soạn thảo 
một bản Tuyên x-ưng đức tin mới sẽ mang tên ông[14]. Kết quả một bản Tuyên 
xưng được thông qua: "Chúng tôi tin một Thiên Chúa duy nhất là Cha toàn năng và 
Con Một Ngài, Chúa Giêsu Kitô sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời, Thiên Chúa 
bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, bởi Người mà mọi vật được tạo thành... 
Ngôi Lời và Khôn ngoan, Ánh sáng và Sinh lực”. Nhưng hai cột trụ của bên công 
giáo, đức Thánh Cha Liberiô (352-366) và thánh Athanasiô, không nhìn nhận bản 


Tuyên xưng có những danh từ không chính xác đó. 


Biết rằng đánh đồ giám mục thành Alexandria dễ hơn là Giáo hoàng Roma, 
Constantius bèn tổ chức một công đồng 6 Arles (352), dùng võ lực bắt đức Thánh 
Cha và các giám mục Công giáo kết án Athanasiô. Chính sách áp bức đó đem lại 
kết quả: công đồng lên án Athanasiô. Để phản đối, năm 355 đức Thánh Cha hội 
công đồng Milan. Cũng nh-ư 6 Arles, Constantius can thiệp bằng sức mạnh. 
Những giám mục chống lại đều bị lưu đày, trong đó có Lucifer thành Cagliari, 
EusebIus thành Vercellis, Dionisius thành Milan, Osio thành Cordoba, thánh 
Hilariô thành Poitiers, cả đức Thánh Cha Liberiô cũng chịu dày đi Bêrea, xứ 


Thracia. Thánh Phaolô thành Constantinopoli bị đưa đi Cucusa (Coscan ngày nay) 


và chết ở đó. Constantius còn ra lệnh bắt thánh Athanasiô, nhưng nhờ có dân 
chúng che chở, thánh nhân trốn thoát vào sa mạc sống với các vị tu hành (356), 
chép nhiều sách chống bè Arius, như cuốn Hộ giáo gởi Constantius, Biện hộ cuộc 
đảo (äu, Lịch sử bè Arius, Luận thuyết I-III chống bè Arius. Thánh Hilariô lợi dụng 
thời gian sống đày ải ở Phrygia, viết hai cuốn : Bàn về Chúa Ba Ngôi và Bàn về 


Công đồng. 


Bè Arius thành công, nhưng bắt đầu chia thành ba khuynh hướng tùy theo danh từ 
họ dùng. Phe chủ trương “thuyết Arius thuần túy” của Aetius, Eunomius và 
Eudoxius thành Constantinopoli, dùng danh từ anomoios (khác nhau về bản tính), 
dạy rằng Chúa Con khác Chúa Cha về bản tính. Đối lập với phe trên là khuynh 
hướng homoiousios (giống nhau về bản tính), chủ trương Chúa Con giống Chúa 
Cha về bản tính. Phe này có Basilius thành Ancyra (Ankara) và tự cho mình thuộc 
bên công giáo, nhưng không muốn nhận danh từ homoousios (đồng bản tính) sợ 
nghiêng về lạc thuyết Sabellius. Phe thứ ba là homoios (giống nhau) muốn làm 
trung gian giữa hai phe trên và tất cả những người không bằng lòng với danh từ 
homoousios của Nicea. Danh từ homoios có một nghĩa trống, họ muốn nói: Chúa 
Con giống Chúa Cha chứ không xác định giống về phương diện bản tính. Phe này 


còn được gọi là Semi-Arius có Acarius thành Cesarea dân đâu. 


Ban đầu, phe Arius thuần túy có vẻ thắng thế vì được Constantius yêm trợ. Trong 
công đồng Sirmium II (357), họ đưa ra một bản tuyên xưng sặc mùi Hạ phục 
thuyết (Subordinationisme) : “Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Chúa Cha 
cao trọng hơn Chúa Con. Ngài vượt trên Chúa Con về uy danh, quyên bính, vinh 
quang và cả về tước hiệu làm Cha của Ngài”. Họ còn cấm không được dùng danh 


từ homoousios hay homoIousIos. 


Nhưng phe homoiousios phản pháo kịch liệt, năm 358 Basilius thành Ancyra tổ 
chức công đồng Sirmium III: tuyên bố Chúa Con giống Chúa Cha về bản tính, và 
thuyết phục được Constantius. Để năm chắc thắng lợi, phe này bắt tay với đức 
Thánh Cha Liberiô và hàng giáo sĩ Gaulois. Đức Thánh Cha lúc đó đang sống Luu 
đày ở Bêrea, được đ-ưa đến Sirmium. Bị lôi cuốn, ngài bằng lòng kết án những ai 
muốn lợi dụng danh từ homoousius đề đưa thuyết Sabellius trở lại, và những người 
chủ trương Chúa Con khác Chúa Cha về bản tính. Làm nh-ư thế, đức Liberiô 
không đi trái với đạo lý Công giáo, hành động trước kia và sau này biện minh cho 
ngài. [15] Nhưng sự thực ngài đã vô tình rơi vào mưu kế của phe homoiousios. 
Đức Thánh Cha được trở về Roma. Basilius yêu cầu hoàng dé giúp triệu tập đại 
Công đồng Nicea II, trong đó sẽ vận động để danh từ của ông được công nhận vào 
bản Tuyên xưng đức tin. Nhưng Thiên Chúa quan phòng để công việc đó không 
thành. Lợi dụng lúc thắng thế, Basilius ra lệnh đày những giám mục đứng đầu phe 


Arius thuần túy, như Aetius, Eunomius, Eudoxius. 


Thấy thế, phe thứ ba xuất hiện, cho rằng vấn đề không thể giải quyết được với 
danh từ Basilius thành Ancyra, đó là phe dùng danh từ homoios. Năm 329, họ tổ 
chức công đồng Sirmium IV và đưa ra bản tuyên xưng: “Chúa Giêsu giống Chúa 
Cha theo nh-ư Thánh Kinh”. Với công thức này, họ hy vọng sẽ dung hòa được cả 
thế giới Kitô giáo. Cũng năm đó, được sự ủng hộ của Constantius họ triệu tập công 
đồng Rimini bên Tây phương và một công đồng khác ở Seleucia bên Đông 
phương. Bằng thuyết phục, âm mưu, đe dọa, phe này đã đạt mục đích là gạt bỏ 
những danh từ, mà họ cho là có sự gian lận dé được một đại Công đồng thừa nhận. 
Phe thứ ba homoios đã thành công, vì trong hai công đồng Rimini (400 giám mục) 


và Seleucia (550 giám mục), danh từ homoousios (đồng bản tính) bị loại bỏ. [16] 


Dé thay thé cho Nicea, công đồng Rimini đưa ra công thức: “Ngôi Con giống Ngôi 
Cha nh-ư Thánh Kinh dạy”, còn công đồng Seleucia thừa nhận bản Tuyên xưng 
của Antiokia, xác nhận Bản tính Thiên Chúa và Vương quốc vĩnh cửu của Ngôi 
Con. Chỉ vì muốn bác bỏ Nicea và ác cảm với Athanasiô, mà người ta đã bẽ cái 
lầm khi từ chối một công thức đã được nghiên cứu cần thận, để chọn lấy những 
công thức khác rườm rà, mập mờ, kém chắc chăn, khiến người ta vẫn có thê đặt lại 


vân đê Thiên tính của Ngôi Hai. 


3. Giáo phái Arius tan dần và chấm dứt bởi đại Công đồng Constantinopoli (381) 


“Cả thiên hạ bỡ ngỡ khi thấy mình rơi vào thuyết Arius!”. [17] Lời của thánh 
Gieronimô nói lên hậu quả của 25 năm tranh luận và xáo trộn. Tình hình tôn giáo 
thật thê thảm: tín lý, kỷ luật, phẩm trật, tất cả nh-ư lâm vào “mê hòn trận”. Những 
vi truất ngôi hàng loạt, lật dé những vị chủ chăn đáng kính; những vụ tán phong 
bừa bãi và thay thế vào đó những người xa lạ hoặc bất xứng. Tại giáo đô, Felix 
đoạn quyền đức Thánh Cha Liberiô, vị Giáo hoàng đang ở chốn tù đày. Phe thăng 
thế “thuyết phục” được hai nhân vật quan trọng: đức giáo chủ tuổi tác Osio thành 
Cordoba và đức Thánh Cha Liberiô. Osio, trên 90 tuổi, hình nh-ư đã ký nhận công 
thức tại công đồng Sirmium II (357); Liberiô, bị bao vây, mệt nhọc sau hai năm 


l-uu đày, đã hy sinh Athanasiô. 


Nhưng chính lúc người ta tưởng bè Arius đạt thắng lợi, lại là lúc bè này đi dần vào 
tan rã, nhất là lừ khi hoàng để Constantius băng hà năm 361, Athanasiô trong 
những năm bị đày ở Trèves Hilariô và Eusebiô thành Vercellis trong thời gian Lu 


đày bên Đông phương đã trình bày cho nhiều giới về tầm quan trọng của vấn đề, sự 


nguy hiểm của lạc thuyết. Nay chỉ cần Giáo hội được trả lại tự do là tức khắc tình 


thê sẽ đôi ngược lại. 


Năm 361, để thi hành chính sách gây chia rẽ nội bộ Giáo hội, tân hoàng dé Julianus 
(361-363) cho các giám mục công giáo cũng như bè Arius đang bị l-ưu đày được 
trở về. Ông tưởng hai lực lượng này sẽ chống nhau, tiêu diệt nhau. Nhưng Julianus 
đã lầm. Thánh Athanasiô, thánh Hilariô và thánh Eusebiô trở về đã làm cán cân 
nghiêng hắn về bên công giáo. Ở Tây phương, hai thánh Hilariô (367) và Eusebiô 
(370) đã thuyết phục được hàng giáo sĩ Gaulois và Ý Đại Lợi trở về với Công đồng 
Nicea. Nhiều công đồng địa phương được tô chức: toàn thể Tây phương cương 
quyết bài trừ lạc thuyết. Trong khi đó, thánh Athanasiô hăng say hành động và 
cũng đạt kết quả nơi hàng giáo sĩ Ai Cập và Palestina (công đồng Alexandria 362). 
Ngoại trừ phe Arius thuần túy, còn hầu hết xin nhìn nhận Công đồng Nicea. [18] 
Lực lượng bè Arius mỗi ngày thêm suy yếu. Nhưng một sự tiếp viện bất ngờ, 
hoàng dé Valens (364-378) cai trị đế quốc Đông phương, nghiêng theo chính sách 
của Constantius ủng hộ phe Arius. Ông ra lệnh đày các giám mục Công giáo, thánh 
Athanasiô một lần nữa phải rời khỏi Alexandria gần một năm. Dầu vậy, bè Arius 


không thê trở lại mạnh mẽ với chủ trương thuân túy và cô châp của họ. 


Những người theo khuynh hướng đối lập hay khuynh hướng dung hòa, nhờ sự 
khéo léo của ba giáo phụ xứ Cappadocia, lục tục trở về với giáo lý công giáo. Đó là 
ba thánh Basiliô (379), Gregori Nazianzen (390) và Gregori Nyssen (395). Các vi 
hoàn toàn trung thành với Công đồng Nicea, trong khi tìm ra một lối trình bày mới. 
Có hai cách trình bày tín điều Chúa Ba Ngôi: hoặc nhân mạnh về Bản tính duy 
nhất (una ousia), hoặc nhấn mạnh vào sự phân biệt Ngôi vi (treis hypostases). 
Trước kia, các giáo phụ thường chú trọng về Bản tính, tin rằng không có sự khác 


biệt về Bản tính trong Ba Ngôi. Nhưng các giáo phụ xứ Cappadocia nhắn mạnh 


vào sự phân biệt giữa Ngôi vị: Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng Ba Ngôi đồng Bản 
tính. Để chống chủ trương của Arius: “Chúa Con khác Chúa Cha về Bản tính”, các 
giáo phụ Nicea phải đặt trọng tâm vào danh từ đồng Bản tính. Bây giờ người ta lo 
ngại sa vào lạc thuyết Sabellius: “Chúa Cha và Chúa Con cùng một Ngôi vị” nên 


ba giáo phụ Cappadocia cho răng cân nhân mạnh sự “phân biệt vê Ngôi vi”. 


Vấn đề gai góc và khó hiểu là danh từ. Danh từ homoousios (đồng bản tính) không 
được một số người nhìn nhận, vì cho rằng danh từ đưa tới lạc thuyết Sabellius. 
Thực ra chỉ vì người ta không xác định rõ ý nghĩa của danh từ. Họ nhằm lẫn tiếng 
ousia (bản tính) với tiếng hypostasis (ngôi vị), cho danh từ homoousios cũng có 
nghĩa như homohypostasis (đồng ngôi vị) như chủ trương của Sabellius. Nay các 
giáo phụ xứ Cappadocia ấn định rõ rệt: una ousia (một bản tính), treis hypostases 
(ba ngôi vi). Vấn đề danh từ trước đây gây bao rỗi ren, đã được giải quyết. Nhưng 
phong trào trở lại Công giáo bị cản trở bởi chủ trương “nghiêm tri” của phe đức 
giám nục Lucifer thành Cagliari: không tha thứ những người đã xúc phạm đến 
Chúa, những người đã sa ngã tai Rimini phải rửa tội lại. Nhưng thánh Athanasiô, 
tại công đồng Alexandria (362), đã tuyên bố: “Chỉ đòi họ thành thật bỏ lạc thuyết”. 
Năm 378. Valens băng hà, bè Arius không còn người nâng đỡ, đi dần vào chỗ diệt 


vong với nhát búa quyết định của đại Công đồng Constantinopoli (381). [19] 


Thời này, ngoài lạc thuyết Arius, còn có lạc giáo về Chúa Thánh Thần, con đẻ của 
bè Arius, họ chủ trương Chúa Thánh Thân chỉ là một tạo vật như Chúa Con và còn 
kém hơn. Từ năm 360, đã có một số giám mục phe Arius tung ra chủ trương này. 
Với sự đỡ đầu của Macedonius giám mục Constantinopoli, và Marathon giám mục 


Nicomedia, thuyết này bành trướng khá mạnh. Cần phải được ngăn cản. 


Năm 382, hoàng để Theodosius (379-395) triệu tập đại Công đồng 
Constantinopoli, gồm 150 giám mục công giáo Đông phương và 36 giám mục phe 
Macedonius. Công đồng đặt dưới quyền chủ tọa của ba vị liên tiếp: giám mục 
Melecius thành Antiokia, thánh Gregori Nazianzen giám mục thành 
Constantinopoli, giám mục Nectar. Không có đại diện nào của đức Thánh Cha 
Đamasô I (366-384) đến dự. Trong những phiên họp đầu tiên, thấy con số của 
mình quá ít, các giám mục phe Macedonius đã rút lui. Kết quả, Công đồng nhìn 
nhận giáo thuyết Nicea, và thêm vào bản Tuyên xưng đức tin của Nicea về Chúa 
Giêsu như sau: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thé trong lòng 
Trình Nữ Maria, và đã làm Người. Người chịu đóng định vào thập giá vì chúng tôi, 
chịu khô hình và mai táng thời Phongxiô Philatô”. Về Chúa Thánh Thần, thêm câu: 
“Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thân là Thiên Chúa, và là Đắng ban sự sống, Người 
bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cùng được phụng thờ và tôn 
vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các ngôn sứ mà phán 


99 


dạy”. 


Vì không xác định danh từ và quan niệm về vấn đề Nhiệm xuất của Chúa Thánh 
Thần: bên Tây dùng công thức “a Patre Filioque procedit” (Bởi Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Con mà ra), còn bên Đông dùng: “a Patre per Filium procedit” (Bởi đức 
Chúa Cha qua đức Chúa Con mà ra). Sự khác biệt nhỏ mọn đó sẽ đưa đến cuộc 
tranh luận sau này về vẫn đề Filioque. Dầu sao năm 381 cũng là niên hiệu khai tử 


cho lạc thuyết Arius sau 60 năm làm xiêu bạt con thuyền Giáo hội. 


M 


NHỮNG LẠC THUYÉT VỀ NGÔI HAI NHẬP THÊ 


1. Giáo thuyết Nestorius và đại Công đồng Epheso (431) 


Tiền bán thế kỷ V, dưới triều Theodosius II (408-450), những cuộc tranh luận về 
mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập thể diễn ra rất sôi nối tại đế đô Constantinopoli, và 
thường có bàn tay của giáo chủ thành Alexandria can thiệp; khiến vấn đề càng 
thêm gây cân. Alexandria và Constantinopoli bấy giờ ở trong một khung cảnh đối 
lập nhau.[20] “Giáo hoàng thành Alexandria”, đó là danh từ mỗi khi nói đến vị 
giáo chủ xứ Ai Cập, vốn có uy thế từ lâu, cả hoảng dé cũng phải kiêng nê. Với một 
nguồn tài chính dòi dào trong tay, vị giáo chủ Alexandria chỉ cần hô một tiếng là 
toàn dân sát cánh đi theo. Uy quyền của Alexandria còn có cả một đạo binh lớn 
gồm các “khô tu sĩ trên sa mạc” cùng những nhà hộ giáo rất “chính thông”, sẵn 
sàng nghe lệnh, sẵn sàng ứng chiến. Người phải đương đầu với vị giáo chủ nói trên 
là giám mục Constantinopoli. Các vị thường là những nhà giảng thuyết lừng danh 
và thánh thiện, được chính quyền kính nề, và dành cho nhiều quyên lợi. Nhưng có 
hai sự kiện luôn luôn đe dọa vi giáo chủ của dé đô: trước hết là sự nông nổi của 
dân chúng, sự thiếu kỷ luật của hàng tu sĩ; nhưng nguy hiểm hơn cả là sự ủng hộ 


của một hoàng dé tính tình bất nhất. 


Đứng giữa Constantinopoli và Alexandria là giám mục thành Antiokia và các giám 
mục xứ Syria, Pont và Tiêu À. Các vị này muốn đóng vai hòa giải, nhưng vì thiếu 
lãnh tụ tài ba, lại thiên về một thần học quá vụ hình thức, nên chäng dem lại được 
những giải quyết hữu hiệu. Còn Roma näm trong dé quốc Tây phương (Honorius 
395-425, Valentinianus 425-455), ít tinh tường những lắt léo trong các tác phẩm 
thần học bằng tiếng Hy Lạp của Đông phương. Thêm vào đó, những chi tiết phức 


tạp trong các vấn đề tranh luận, khiến Roma chỉ có thể can thiệp một cách dè dặt 


khôn ngoan. Cũng nên lưu ý là Roma có nhiêu liên hệ với Alexandria hơn là với 
Constantinopoli, trong khi nhiêu giám mục ở đê đô như muôn xóa bỏ quyên thừa 


kế thiêng liêng của “Roma đệ nhất “. 


Đó là đại cương khung cảnh chính trị và tinh thần khi xảy ra những vụ tranh luận 


thần học quanh vẫn đề Ngôi Hai Nhập thé. 


Giám mục thành Constantinopoli bấy giờ là Nestorius (380- 440) người Syria, một 
nhà hùng biện đầy nhiệt huyết, đã từng chống trả các bè Arius, Novatianus và 
Macedonius, nhưng lại quá tự tin và quá cứng rắn, đến độ làm mắt cả tình thương 
đối với các nhóm ly khai. Ông chủ trương chỉ nên gọi Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ 
Chúa Kitô chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Theo ông, Chúa Kitô (sinh bởi đức 
Maria) chỉ là một người được phúc tiền định mặc Thiên tính trở nên “Đền thờ” của 
Ngôi Lời. Nh-ư vậy, Nestorius phân tách Ngôi Lời ra khỏi Chúa Kitô, phân tách 
Ngôi Hai Nhập thé thành hai Ngôi vị riêng biệt, được lòng vào trong nhau. [21] 


Thánh Cyrillô, giáo chủ thành Alexandria, đã báo cáo sự việc lên hoàng dé 
Theodosius II. Đức Thánh Cha Celestin (422-432) càng nhận được phúc trình, ngài 
đe kết án va tuyệt thông cho Nestorius (430). Dé giải quyết vấn đề, hoàng dé yêu 
cầu triệu tập đại Công đồng. Thời gian và địa điểm được ấn định vào tháng 6 năm 
431 tại Epheso, và thánh Cyrillô được Roma trao cho quyền chủ tọa. Tới kỳ hạn, 
các nghị phụ thành Antiokia và xứ Syria (về phe với Nestorius) tới trễ, không rõ vì 
có tính toán hay do hoàn cảnh xảy đến bất ngờ. Nhưng giáo chủ thành Alexandria 
cứ đốc thúc khai mạc Công đồng với sự tham dự cửa 160 giám mục Ai Cập, 
Palestina và Tiểu Á. Chỉ sau một ngày tranh luận, Công đồng tuyên bố cất chức 


Nestorius (väng mät), kèm theo 12 đề án tuyệt không (anathématisme) của thánh 


Cyrillô. Ngày đó là ngày 22.6.431. Đồng thời các nghị phụ công nhận từ ngữ 
Theotokos (Mẹ Thiên Chúa) là chính đáng. 


Cất chức Nestorius tức là đánh đồ luôn lạc thuyết của ông. Với 12 đề án vạ tuyệt 
thông, thánh Cyrillô nêu rõ mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập thé theo truyền thống của 
học viện Alexandria. Chính đêm 22 tháng 6 đó, toàn thể giáo dân Epheso chào 
mừng Công đồng bằng một cuộc rước đèn vĩ đại, tung hô Mẹ Thiên Chúa: “Thánh 
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Kinh đó dã được soạn 
ra trong địp này, và đức Thánh Cha Celestin chấp nhận. Ở Đông phương cũng nh-ư 
Tây phương, lòng đạo của dân chúng trở nên sốt säng hơn do sự tôn sùng Đức 
Trinh Nữ rất thánh: văn chương, nghệ thuật và các lễ nghi đều đượm mâu lối tôn 


sùng này. [22] 


Hành động của các nghị phụ bị coi là quá vội vàng, đến độ các đại diện của Roma 
không kịp tới, tuy các vị này đến sau đã chấp nhận công việc của Công đồng. 
Riêng các nghị phụ xứ Syria khi tới nơi đã phản đối việc cách chức Nestorius. 
Không phải vì các ông muốn bênh vực đạo lý của Nestorius, nhưng muốn có một 
giải pháp ôn hòa và tốt đẹp hơn. Đàng khác, các ông phủ nhận lối trình bày của 
thánh Cyrillô, cho rằng có những từ ngữ quá đáng hoặc không chỉnh. Công đồng 
Epheso được triệu tập với mục đích làm dịu lòng người và đem lại sự đoàn kết, thì 
lại suýt gây ra cuộc đô vỡ. Phải mât 20 tháng hòa giải mới đạt được sự thỏa thuận 
giữa các giám mục Syria và các vi ở AI Cập, giữa Gioan thành Antiokia và Cyrillô 
thành Alexandria, và một công thức được nhìn nhận nh-ư sau: Chúa Kitô đồng bản 
tính với đức Chúa Cha về thiên tính và đồng bản tính với chúng ta về nhân tính: 
bởi vì có sự hiệp nhất của hai bản tính”[23] Bản án tuyên phạt Nestorius cũng được 


các giám mục xứ Syria đồng ý, sau khi nghe đương sự tự bào chữa.[24] 


2. Giáo thuyết Eutkykes và đại Công đồng Calcedonia (451) 


Đến đây, vẫn đẻ tín lý Ngôi Hai Nhập thé tưởng đã ôn thỏa, chỉ còn đợi tình hình 
lắng dịu dần. Ai dè, trong thời hậu Công đồng, một số người đã dựa vào nhãn hiệu 
giáo lý Epheso và lạm dụng những luận đề của thánh Cyrillô (? 444), để chống lại 
Nestorius, đi đến một sai lầm cực đoan, là chủ trương Ngôi Lời kết hiệp chặt chè 


với nhân tính, đến độ chỉ còn một bản tính duy nhất, tức Thiên tính. 


Người chủ xướng giáo thuyết này là Eutykes (378-454), một đan viện phụ ở 
Constantinopoli, đối thủ của Nestorius; song người lãnh đạo lại là Dioscorus (2 
454), giáo chủ Alexadria. Ban đầu chỉ là một cao trào nhằm tiêu diệt mọi vết tích 
của Nestorius, bằng việc cách chức nhiều giám mục xứ Syria có cảm tình với 
người đã bị Công đồng Epheso lên án. Nhưng đến khi Eutykes bị thánh Flavian, 
giám mục Constantinopoli, phạt vạ tuyệt thông, vạ này đến sau được thánh Giáo 
hoàng Leô (440-461) y nhận, khiến vấn đề trở thành lớn. Hoàng dé Theodosius II 


và Dioscorus bênh Eutykes ra mặt. Eutykes cũng nại sang Tòa thánh. 


Năm 449, một công đồng họp tại Epheso, Dioscorus ngôi ghế chủ toạ, có nhiều 
binh sĩ canh gác. Ba đại diện Roma cũng đến, đem theo bức th-ư của đức Thánh 
Cha Leô, nhưng Dioscorus không cho đọc bức thư đó. Ông còn yêu cầu giám mục 
Eusebius thành Dorylea (Phrygia) người đứng đắn tố cáo Eutykes, phải ra khỏi 
công đồng, viện lẽ nguyên cáo không được ngôi tòa xét xử. Tại công đồng, 
Eutykes tự do bào chữa và chỉ phải ký nhận bản Tuyên xưng đức tin Nicea; sau đó 
ông được tha va, còn Eusebius bị truất chức và đi đày. Đề thi hành những phán 
quyết của công đồng, Dioscorus dùng binh sĩ đàn áp các giám mục chống đối: 


“Đánh chết các kẻ phân biệt hai bản tính!" Thánh Flavian bị đánh đập tới chết. Tại 


Roma liền sau đó một công đồng được đức Thánh Cha triệu tập luận phi công đồng 
Epheso 449, mà lịch sử gọi là “Mẻ cướp Epheso” (Latrocinium Ephesinum). [25] 
Dioscorus làm chủ tình thé, lạc thuyết Eutykes được công khai tuyên truyền, và lấy 


tên là Monophysism (bè Một Bản tính). 


Cái chết của Theodosius II vào năm sau đã chấm dứt ảnh hưởng và thế lực của 
giáo chủ thành Alexandria. Marcianus (450-457), vị hoàng dé thứ nhất được Giáo 
hội tấn phong, cùng với hoàng hậu Pulkeria, quyết tái lập hòa bình tôn giáo và giao 
hảo với Roma. Năm 451, một đại Công đồng nữa được họp tại Nicea. Roma cử 5 
đại diện: 3 giám mục và 2 linh mục, mang theo th-ư của thánh Giáo hoàng Leô. 
Dioscorus cũng đến và tin tưởng sẽ lấy phần thắng một phen nữa. Nhưng hoàn 
cảnh không còn nh-ư ở Epheso năm 449, vì thế khi ông làm một việc “động trời” là 
đề nghị kết án tuyệt thông đức Thánh Cha Leô, đã chăng được ai hưởng ứng. Một 
tháng sau, Công đồng di chuyển sang thành Calcedonia. Một trong những việc thứ 
nhất của Công đông là xét lại "Mé cướp Epheso”: Dioscorus bị tố là lộng hành, bị 


cách chức và đi đày. 


Sang phân giáo lý, bản Tuyên xưng đức tin Nicea và bức th-ư đức Leô được đem 
ra đọc. Với lối hành văn sáng sủa, khúc chiết, vị Đại diện Chúa Kitô viết: “Chúng 
tôi tuyên xưng có một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Đắng chúng tôi nhìn 
nhận có hai bản tính: Thiên tính và Nhân tính mà giữa hai bản tính này không hè 
có sự lẫn lộn, biến đổi, phân chia hay Da nhau (in duabus naturis inconfuse, 
immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum). Sự khác biệt giữa hai bản 
tính không hề một đi bởi sự kết hiệp, trái lại, các đức tính của mỗi bản tính này còn 
y nguyên trong một Ngôi vị duy nhất”. Hai bản văn vừa đọc xong, toàn thể các 
nghị phụ đồng thanh hô: “Đó là đức tin của các tông đồ. Chúng tôi đều tin như vậy, 


Pherô đã nói qua môi miệng Leô” (Petrus locutus est per Leonem). Ở đây cũng 


được nhắc đên câu nói bât hủ của thánh Autinh: “Roma một khi đã lên tiêng, vân 


đề được coi là đã giải quyết” (Roma locuta est, quaestio soluta est). 


Nhưng Giáo hội không bao giờ hết kẻ chống đối. Có những người đứng lên chống 
Calcedonia cũng nh-ư trước kia người ta chống Nicea. Nhiều giám mục Hy Lạp, 
Syria, Ai Cập không chịu ký nhận công thức do Công đồng Calcedonia đã soạn 
theo tinh thần thánh Leô: “Chúng tôi đồng thanh dạy rằng: Ngôi Con, tức Đắng 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta, có trọn vẹn Thiên tính và trọn vẹn nhân tính, là Thiên 
Chúa thật và là người thật, đồng bản tính với Đức Chúa Cha về thiên tính và đồng 
bản tính với chúng ta về nhân tính; sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước vô cùng về 
Thiên tính và, về nhân tính đã sinh ra trong thời gian qua vì chúng ta bởi Trinh Nữ 
Maria Mẹ Thiên Chúa, cùng là một Đắng Kitô, Ngôi Con, Chúa chúng ta, được 
sinh ra với hai bản tính, không lẫn lộn, không biến đổi, không phân chia, không Da 
nhau... trong một Ngôi vị duy nhất”. [26] Không phải giáo thuyết của Eutykes đã 
thắng, nhưng vì các giám mục này cho rằng: nếu chấp nhận công thức của 
Calcedonia; tức là đi ngược với Công đồng Epheso (431), và nhượng bộ Nestorius; 


nhất là không thể dung hòa được với giáo lý của thánh Cyrillô. 


Giáo hội Alexandria, vì luôn theo sát vị giáo chủ của mình đã vùng dậy công khai 
chống cả giáo quyên lẫn chính quyền. Đó là bè phái của giáo chủ Timotheus 
Aelurius (477), người kế vị Dioscorus, nó kéo dài gần nửa thế kỷ với các giáo chủ 
nối tiếp. Cả ở Syria và Palestina nữa, phần đông các giám mục không còn giấu 
được sự bất mãn đối với giáo lý Calcedonia. Các đan sĩ, những người có nhiều ảnh 
hưởng trong quân chúng, kéo nhau từng loạt theo bè Monophysism, làm giám mục 


Acacius thành Constantinopoli nghiêng theo. 


Cũng nên biết rằng những tranh chấp này thực ra ở tại sự bất đồng về danh từ hơn 
là tại mâu thuẫn về giáo lý. Bè Monophysisme chỉ muốn nhắn mạnh vào sự hiệp 
nhất và đơn nhất nơi Chúa Kitô, vì theo họ, néu phân chia hai bản tính sẽ làm giảm 
tác động Thiên Chúa trong công cuộc cứu thế. Trong khi đó, Roma không thể nào 
chịu để người ta bỏ một công thức đã đ-ược long trọng công bố tại Calcedonia, tức 
giáo lý của thánh Giáo hoàng Leô. Chiếu chỉ Henotikos (484) của hoàng dé Zenon 
(474-491) nhằm dung hòa hai bên, bằng một công thức “trung lập” làm ngơ đi đạo 
lý của đức Leô và Calcedonia, đã bị Đức Thánh Cha Felix MI (483-492) phản däi 
và chính thức lên án.[27| Tiếp đến là sự đồ vỡ giữa Roma và Constantinopoli do 
Giám mục Acacius gây ra, nó kéo dài gần 35 năm từ 484 đến hết triều Anastasius 
(491-518). Khi hoàng dé Justinus (518-527) lên cầm quyên, ra lệnh phải trở lại 
giáo lý của Calcedonia thì đó chỉ là hành động của thế quyền, không ảnh hưởng gì 


tới tâm trạng chống đối Roma nơi hàng giáo sĩ Đông Phương. 


Trong các cuộc tranh luận giăng giai này, mỗi phe đều dựa vào thế giá một nhân 
vật nổi tiếng để bênh vực cho lập trường của mình. Phe Nestonus dựa vào 
Theodorus Mopsuest, một nhà thần học nồi tiếng và là bạn thân của Nestorius, phe 
Monophysism cậy có thánh Cyrillô, còn những ai bênh vực Công đồng Calcedonia 
thì lấy thánh Leô làm đầu. Viện lẽ bảo vệ đạo lý, người ta đã vô tình chia cắt Hội 
thánh Chúa thành từng khu vực đối lập nhau, tùy theo mỗi quan điểm giáo lý. Ở 
Tây phương, các Man dân (trừ dân Franc) đều theo Arius. Bên Đông phương, giáo 
thuyết Nicea và Calcedonia chỉ còn đứng vững ở Hy lạp, Balkan và Tiểu Á, nhưng 
lại chỉ liên lạc với Roma một cách lỏng lẻo. Ai Cập biến dần thành Giáo hội quốc 
gia tự tri, kinh địch với Constantinopoli. Palestina và Syria thì theo bè 
Monophysism cũng một kiểu cách nh-ư Ai Cập; giáo đoàn Edessa xưa kia nổi 
tiếng với thánh Ephrem (306-373) nay cũng thế, rồi xứ Armenia cũng vậy.[28] Ở 


Persia, những người Kitô hữu có thế lực lại theo bè Nestorius để phân biệt mình 


với Byzantin.[29] Quyền tối thượng của giáo hoàng Roma, vì được người ta đồng 
hóa với tư thế của dé quốc, nay dé quốc Tây phương sụp đồ (476), người ta cũng 
giảm bớt lòng tin tưởng vào Tòa Pherô. [30] Đó là khung cảnh bị dât của Kitô giáo 


đầu thế kỷ VI. 


A hàn) 


3. Bàn tay “nghĩa hiệp” tai hại của hoàng dé Justinianus (527-565) 


Là một võ tướng, một nhà lập pháp, một tay kiến thiết thời danh, Justinianius có 
tham vọng trở thành lãnh tụ hữu hình của Hội thánh. [31] Trước tình trạng chia rẽ 
của Kitô giáo, ông quyết đóng vai trò trọng tài. Nhưng sự can thiệp của ông hoàng 
“say sưa” thần học này chỉ làm xáo trộn thêm trong Giáo hội, và hãm hại quyền 
thiêng liêng của Giáo hoàng một cách rất nguy hiểm. Thêm vào đó, hoàng hậu 
Theodora, gốc xứ Syria, là người có cảm tình với bè Monophysisme. Cũng thời 
gian này, đức Giáo hoàng Agapitô (535-536) bị Theodatus vua Ostrogoth nước Ý 
làm áp lực, đã phải đích thân sang Constantinopoli yêu cầu Justinianius đừng đem 
quân đánh ông ta. Nhưng vì quân sĩ của Đông phương đã sẵn sàng lên đường, nên 
việc can thiệp của đức Thánh Cha không thành. Nhân dip này, ngài ở lại 


Constantinopoli giải quyêt một sô vân dë tôn giáo, và từ trân tại đây. 


Thấy Monophysism chống Calcedonia vì cho rằng Công đồng này đã nhượng bộ 
Nestorius, Justinianus liền muốn cứu nguy cho Công đồng bằng một giải pháp mà 
ông cho là “phi phàm”, bắt ép Roma phạt va tuyệt thông ba nhà thần học quá có: 
Theodorus thành Mopsuest (430), Theodoret thành Cyro (457), Ibas thành Edessa 
(449), có khuynh hướng Nestorius. Đó là ván đề “Ba Đoạn” (Tria Capitula), danh 


từ của Justinianius khi ông tuyên bô vê ba tác phâm của những nhà thân học nói 


trên. Với sự đồng ý của đức Thánh Cha Vigiliô (538-555), Justinianius triệu tập 


Công đồng tại Constantninopoli năm 553, để tỏ thái độ về vấn đề “Ba Đoạn”. [32] 


Đức Thánh Cha từ Roma sang Constantinopoli, nhưng dë tránh áp lực của các nghị 
phụ phần đông là Hy Lạp, ngài bỏ trốn sang thành Calcedonia, nhất là vì ngài 
quyết không chống lại việc luận phi “Ba Đoạn”, sợ răng làm nh-ư thế sẽ mắc mưu 
bè Monophysism. [33] Dù không có mặt đức Thánh Cha, giáo chủ Eutykius cứ cho 
khai mạc Công đồng với sự tham dự của 164 giám mục. Công đồng lên án “Ba 
Đoạn”, tuy nhiên không hề có một lời chê Công đồng Calcedonia. Để bản án được 
vị Đại diện Chúa Kitô phê chuẩn và Công đồng được liệt vào hàng đại Công đồng, 
nhà vua cho dùng áp lực bắt đức Thánh Cha Vigiliô phải ký nhận. Bi mắc m-ưu, bị 
cô lập và áp bức, đức Thánh Cha đã nhượng bộ. Sau đó ngài trở về Roma, nhưng 
đến thành Syracusa thì qua đời. [34] Hành động độc đoán của Justinianius không 
giải quyết được gì hết: bè Monophysism vẫn tức tối vì Công đồng cũng như đức 
Thánh Cha không hề có một “lời phê phán Calcedoma; trái lại, còn làm cho bên 
Công giáo bất mãn vì thái độ chuyên quyền tôn giáo của đức Giáo hoàng Vigiliô. 
Các giám mục Phi châu, Bắc Ý, Illyria đả kích hành động của Justinianius, chê 
trách đức Thánh Cha và người kế vị, đức Pelagiô I (555-561). Hai địa phận Milan 
và Aquilea chống đối ngôi Giáo hoàng và đại Công đồng thứ năm này trên nửa thé 
kỷ. 

Bàn tay “nghĩa hiệp” như thế của Justinianius thật rõ tai hại. Ông khua tay quá 
mạnh vào lãnh vực tôn giáo, khiến ngôi Giáo hoàng bị áp đảo, gây chia rẽ Giáo hội 
Tây phương. Tuy nhiên, xét về khía cạnh khác, ông là một hoảng dé “ân nhân” của 
Hội thánh, với những đại thánh đường nguy nga, đặc biệt nhất là Dën thờ Đẳng 
Khôn ngoan (Sainte-Sophie 532-537), sự phát triển nghệ thuật kiến trúc Byzantin 


và đô khảm gián sắc (mosaique). 


[1] Origenes chủ trương nhiều điều sai lầm về Chúa Ba Ngôi, về số phận các linh 
hôn... (xem chương Bốn, I, 3). Những sai lầm đó đã bị đức Thánh Cha Anastasi 
(399-401) và thánh Gieronimô (420) bác bỏ. Bè Sabellius (thế kỷ II) ở Libya, 
cũng gọi là Modalism, Patripassionism hay Monarchianism, chủ trương đồng nhất 
Ngôi vị giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, bị thánh Đionisiô thành 
Alexandria đả kích dữ đội, và bị nhiều công đồng lên án. Bè này còn mang tên 
Noetus, người thành Smyrna, thày dạy Sabellius. Photinus giám mục thành 
Sirmium, phủ nhận Thiên tính nơi Chúa Giêsu, bi công đồng Sirmium (351) bác bỏ 
và cất chức. Thế kỷ III đã có Theodotus chủ trương như Photinus, còn dạy Chúa 
Giêsu kém cả Menlkisedec nữa. Macedonius giám mục Constantinopoli, phủ nhận 
Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Công đồng Constantinopoli (381) luận phi bè 


này 


[2] Bè này chủ trương Chúa Giêsu chỉ chịu chết cho các kẻ đã được kén chọn, chứ 
không cho cả nhân loại. Về bè này, Bossuet viết: “Ce đétestable Particularisme qui 


ôte le libre arbitré et fait Dieu auteur du péché”. 


[3] Priscillius người thành Cordoba, bị nhiễm t-ư tưởng Manikes và Ngộ đạo 
thuyết, chủ trương chỉ tôn thờ Chúa Giêsu, và dạy rằng người ta được phép thè 
gian để đạt công ích hoặc t-ư lợi. Priscillitus lôi cuốn được nhiều giám mục theo, 
và chính ông được tấn phong giám mục thành Avila. Sau cùng ông bị công đồng 


Bordeaux kêt án năm 385, cũng năm ây ông chịu trảm quyêt ở Trèves. 


[4] Về Hippolytus và Tertullianus xem chương Bón, I, 4-5. Apollinarius, giám mục 
thành Laodicea (381) chủ trương Nhân tính nơi Chúa Kitô không toàn vẹn, thiếu lý 
trí, nhưng có Thiên tính bù vào. Lạc thuyết bị đức Thánh Cha Damasô kết án trong 
công đồng họp tại Roma năm 378. Giáo thuyết này đã mở đường cho Eutykes. Tu 
sĩ Pelagius (360-422), người xứ Britannia, cùng với môn đệ Celestius, phủ nhận 
hiệu năng của ân sủng và tội nguyên tô. Cả hai bị đức Thánh Cha Innocentê I (401- 
417) và đức Thánh Cha Zosimô (417-418) kết án. Pelagius nại đến đại Công đồng 
song không được ai nghe. Hoàng dé Honorius (395-425) cũng đồng ý kết án lạc 
thuyết, và đe nếu cố chấp sẽ phải đi đày. Nhưng lại có một số linh mục thành 
Marseille muốn dung hòa Pelagius với Công giáo, đó là bè Semi-Pelagius. Bè này 
nhận có tội nguyên tổ và sự cần thiết của ân sủng, nhưng chủ trương: người ta tự 
sức mình làm được một chút việc lành trước, rồi Thiên Chúa thưởng việc lành đó 
mà ban ơn giúp ta về sau. Đức Thánh Cha Celestin 1 (422-432) lên tiếng cảnh cáo 
bè này. Thánh Âu tinh (430) viết nhiều sách chống cả hai. Hai lạc thuyết tan dần 
trong thế kỷ V. 


[5] Xem P. de Labriolle: La Crise Montaniste. Paris 1913. 


[6] Lebreton, trong Histoire de l’Église (Fliche-Martin), Q II, tr 7-26. 


[7] Sách tham khảo: E. Amann: Marcion trong: Dict. de Théol. Cath - Lebreton, 
trong op. cit. Q. IL tr 26-35. 


[8] Sách tham khảo: Thánh Âutinh: Confessione, Q. III và V. De Haeresibus XLVI 
- F. Cumont: Recherches sur le Manichéisme. 1908-12 - P. Alfaric: Les Écritures 


Manichéennes - J. Bardy: Manichéisme trong Dict de Théol. Cath. 


[9] Thánh Cyprian : De lapsis; Epist. 16, 22, 53, 57, 59 


[10] Melecius (? 326), Giám mục Lycopoli chủ trương “nghiêm túc” (rigorisme)' 


đến sau đứng về phe Arius bị Công đồng Alexandria (322) và Nicea (325) lên án. 


[II] Sách tham khảo: Tài liệu Công đồng trong Mansi, OI tr 413-422 và 463- 
512; Q.IV, tr 1-283 - P. Monceaux: Hist littéraire de l’ Afrique chrétienne, Paris 
1095-20, Q. IV, tr I-190; Q. VII, tr 1-188. 


[12] Sách tham khảo: Tài liệu Công đồng trong Mansi, Q. II, 535-750 - Tixeront : 
Histoire des Dogmes. Q. II - Bachelet: Arianisme trong: Dict. de Théol. Cath, G de 
Plinval : L’échec des Contre-Églises trong Histoire illustrée de l’Église (G de 
Plinval - R. Pitter), Paris 1946-48, Q. I, tr 162-172 - D. Rops: L'Église des Apôtres 
et des Martyrs, Paris 1948, tr 523-549. 


[13] Mansi, II, 663-668- Denzinger Enchiridion 54 (tr. 29-30)- Xem Rohrbacher. 
Hist Univ. de l’Église Cath, Paris 1872, Q. IV. tr 52-59. 


[14] E. Amann: Sirmium (Formules de) trong Dict. de Théol Cath 


[15] Về hành động của đức Liberiô, xem Sozomène: Hist. Eccl. IV, 15, 4-6. Công 
thức mà Liberiô đã ký vào là công thức của công đồng Sirmium 351, trong đó ngài 
có ghi răng mình cương quyết bác bỏ giáo thuyết không nhìn nhận Ngôi Con 
“giống Ngôi Cha trong Bản tính và trong mọi sự”. Có thể Liberiô không hiểu thấu 
tiếng Hy Lạp, và ngài đã không dạy ex cathedra cho cả Giáo hội. Cũng nên biết hai 


công thức của Sirmium 351 và Sirmium 358 đã không hè bị hai thánh Hilariô và 


Athanasiô chính thức bác bỏ. Chỉ có công thức của Sirmium 357 là không thé chấp 


nhận được và phải coi là lạc thuyết. 


[16] Mansi, Q. IV, 314-325 - J. Fritz: Rimini (Concile de) trong Dict. de Théol. 
Cath. Giáo lý của Rimini được phê chuẩn trong công đồng (của phe Arius) họp tại 


Constantinopoli năm 360. 


[17] “Ingemuit totus orbis et arianum se esse miratus est”, lời thánh Gieronimô 


Adv. Lucif., 19. 


[18] Những nhân vật thuộc phe homoïousios như Basillius thành Ancyra (tử đạo 
362), Melecius thành Antiokia (381), đều trở lại nhìn nhận danh từ homoousios, 


sau khi xác nhận danh từ này không làm lẫn lộn” Ngôi Cha với Ngôi Con. 


[19] H. Jedin : Breve Historia de los Concilos, Barcelona 1960, tr 24-26. 


[20] Diehl và Marcais: Monde Oriental de 395 à 1081, trong Histoire générale 
(Glotz) II 3, tr 24-26. 


[21] Sách tham khảo: E. Amann: Nestorius trong Dict. de Théol Cath. - M. Jugie: 
Nestorius et la controverse Nestorienne, 1912 - A. d'Alès: Le dogme d’Éphèse, 


1931 - Mansi: Actes du Concile d’Éphèse, Q. IV, 1123-1226. 


[22] Tuy nhiên, những lễ trọng kính Đức Mẹ mãi dé ha bán thế kỷ VII (khoảng 
năm 680) mới có trong lịch sử phụng vụ. Xem Duchesne: Les origines du culle 


chrétien. 


[23] Mansi, Q.V, 781-783 


[24] Nestorius tự biện hộ cho mình một cách tranh nghiêm khôn khéo, khiến nhiều 
người phải khâm phục ông. Xem Livre d’Héraclide (khoảng năm 450). Nestonus 
chết tại chốn l-wu đày (440), trên một ốc đảo xứ Libya. Thuyết Adoptianisme sau 
này được coi là con đẻ của thuyết Nestorius. Đó là thuyết của Elipando (799), giám 
mục thành Toledo, và Félix (815), giám mục thành Urgel chủ trương Chúa Kitô chỉ 
là người như mọi người khác, nhưng được Thiên Chúa dựng nên hoàn hảo hơn và 
được cất nhắc lên làm nghĩa tử (adoptif) cùng ban cho nhiều quyên lực và đặc ân 
(770). Giáo thuyết này bị nhiều công đồng như Francfort (794 Roma (799) luận 
phi. 


[25] Jugie: Eutychès và Monophysisme trong Dict. de Théol Cath. - Mansi. Q. VI 
529-1102 và VIII, 1-654. 


[26] Mansi, Q. VII, 116. 
[27] Xem Evagrius : Hist. Eccl. Q. II, tr 14 


[28] Cuối thế kỷ VI (563-616), bè Monophysism đức phục hưng nhờ bàn tay khéo 
léo của Jacobus Barades (t 378), do đấy có tên “Giáo hội Giacobit”, xây lại sự 
thống nhất giữa hai giáo phái Syro và Ai Cập. Ngày nay giáo phái này còn duy trì 
được nhiều giáo dân quan trọng trong Kitô giới Đông phương Giáo hội Copto, 


Syro, Armeno: Giáo hội Syro Malabar ở miền Tây Nam ấn Độ. 


[29] Trong các giáo phái, Nestorius được kế là có một lịch sử truyền giáo vẻ vang 


nhất. Không những đã thiết lập được nhiều giáo đoàn quan trọng trong v-ương 


quốc Persia, À Rập và trên miền duyên hải Tây ấn Độ, mà còn đưa về Kitô giáo 
nhiều quốc gia Á châu thuộc mièn Turkestan, và đã cảm hóa được nhiều vua Trung 
Hoa dưới thời nhà Đường (627-805) ; nó xâm nhập cả xứ Mông Cổ và Tây Tạng 
Thé ký VII và VIII, đời sống tinh thần của Đông À chịu ảnh hưởng Kitô giáo cũng 
như Phật giáo. Ngày nay, giáo phái Nestorius chỉ còn một nhóm yếu ớt người xứ 


Caldea (nhóm ti nạn trong vùng Antiokia từ năm 1918) 


[30] Công đồng Calcedonia (451), mặc cho có sự chống đối của các đại diện Roma 
đã biêu quyết điều XXVIII nội dung nh-ư sau: “Vì vấn đề tôn giáo của một đô thị 
liên can đến chính trị, nên mong rằng: “Tòa thánh Roma mới” (Constatinopoli) có 
đầy đủ mọi quyền hành về tôn giáo nh-ư Roma, tuy nhiên vẫn phải đứng “hàng 
nhì” sau Roma”. Điều này được hoảng dé Justinianius II (685-711) lập lại và khai 


thác, nhân có công đồng Trullo (691-692). Xem chương Tám, II, 1. 


[31] Sách tham khảo: Ch. Diehl: Justinien et la civilisation Byz. au VIe siècle. - L. 
Duchesne: L'Église au VIe siècle - Burdy: History of the later Roman Empire. Q 
H, 1923. 


[32] Mansi. Q. IX, 154-375 - H. Jedin: op. cit., tr 34-36. 


[33] Ba tác phẩm của ba nhà thần học nói đây có khuynh hướng Nestorius mà 
Công đồng Calcedonia (451) đã không luận phi; vì các tác giả đã chết. Những 
người theo bè Monophysism bị kết án trong Công đồng này muốn đức Thánh Cha 
bác bỏ ba tác phẩm đó. vì họ nghĩ răng: đức Giáo hoàng luận phi “Ba Đoạn” tức là 
luận phi các việc Công đồng Calcedonia. Nhưng họ vỡ mộng vì đức Thánh Cha 


khi bác bỏ “Ba Đoạn” đã tuyên bố không hè chê trách Calcedonia. 


[34] Tên của đức Vigiliô bấy giờ bị xóa trên “thư giáp bản” (diptique), nơi ghi 
danh tánh các Giáo hoàng. Ngài bị tố cáo là bội giáo, vì người ta cho rằng khi chấp 
nhận việc luận phi “Ba Đoạn” tức là Ngài đã “tự rút khỏi Giáo hội Công giáo”. Về 
điểm này, ta nên biết đức Vigiliô vẫn trung thành với lập trường của ngài đối với 
Calcedonia, được vạch rõ trong bản tuyên ngôn đề ngày 11.4.548 (Judicatum): “Ta 
phạt va tuyệt thông bất cứ ai... chống đối Công đồng Calcedonia. Công đồng bất 
diệt này có đầy đủ thẩm quyền nh-ư các Công đồng Nicea, Constantinopoli (381) 
và Epheso”. Cũng nên nhớ rằng khi ấy ngài bị quá nhiều áp lực, lại thương nhớ quê 
hương đang bị chiến tranh tàn phá, ngài cho rằng sự nhượng bộ đó sẽ đem lại hòa 


bình cho Giáo hội và làm giảm bớt đau khô cho nước Y. 


Chương Ba 


GIÁO HỘI ĐÔI PHÓ VỚI CÁC GIÁO PHÁI 
(t.k. II-VI) 


I. Những giáo phái thế kỷ II-IV 


1. Lạc thuyết. Montanus và Ngộ đạo thuyết (t.k. ID) 


2. “Giáo hội Canh tân” của Marcius (t.k. II) 


3. Bè Manikes (t.k. HI) 


4. Bè phái Novatianus (t.k. IT) 


5. Bè phái Donatus và Giáo hội Phi châu (t.k. IV) 


II. Giáo phái Arius và đại công đồng Nicea 


1. Công đồng Nicea (325) lên án lạc thuyết Arius 


2. Bè phái Arius chóng lại Công đồng Nicea: từ Sardica đến Sirmium và Rimini 


3. Giáo phái Arius tan dần và chấm dứt bởi đại Công đồng Constantinopoli 


II. Những lạc thuyết về Ngôi Hai Nhập Thé 


1. Giáo thuyết Nestorius và đại Công đồng Epheso (431) 


2. Giáo thuyết Eutykes và đại Công đồng Calcedonia (451) 


A33 


3. Bàn tay “nghĩa hiệp” tai hại của hoàng dé Justinianus (527-565) 


Những thử thách trong các cuộc bách hại chưa phải là mối nguy hiểm tai hại nhất 
mà Giáo hội phải đối phó. Còn có những thử thách độc hại hơn và không kém phần 
ác liệt nỗi dậy ngay từ bên trong, tức những vụ chống đối âm thầm hoặc công khai, 
đưa đến đồ vỡ và ly khai, tất cả đều là những hành động của con cái trong nhà, tức 


giáo phái. 


Giáo phái hay lạc thuyết női dậy là những chủ trương khác với phán quyết chính 
thức của Hội thánh về vån đề thuộc tín lý hoặc kỷ luật. Nguyên nhân sinh ra giáo 


phái thì nhiều và phức tạp. Ngoài những nguyên nhân trực tiếp dễ thấy, còn phải ké 


tới nguyên nhân tiềm ân trong lòng người, như tính tự phụ cá nhân, óc bè phái kỳ 
thị. Cũng có thể do chính lòng nhiệt thành đối với Hội thánh một cách quá khích 


mà phát sinh. 


Chúng tôi không có ý bàn đến tất cả. Chúng tôi sẽ bỏ qua những giáo thuyết chỉ ở 
trong vòng tranh luận mà thôi, như phái Origenes, Sabellius, hoặc nh-ư giáo thuyết 
Photinus và Macedonius;[1] bè Parlicularism ở Antiokia và Alexandria;[2] những 
lạc thuyết như thuyết Priscillius, [3] cùng những phong trào ủng hộ một vài nhân 
vật nổi tiếng như Hippolytus, Tertullianus, Apollinarius thành Laodicea hoặc 


Pelagius, để bênh vực Hội thánh. [4] 


Ở đây, chúng tôi chỉ bàn đến những giáo phái qui mô hơn, tức những giáo thuyết 
được dựa trên một vài nguyên tắc tín lý hoặc kỷ luật đến độ qua mặt cả những 
người sáng lập ra chúng và tòn tại lâu dài. Những giáo phái không phải chỉ muốn 
được thoát khỏi quyền bính Hội thánh, mà còn cố ý phá hoại để rồi thay thé nữa, 
đó là những giáo phái có tô chức đứng dän, có phẩm trật đàng hoàng, và cũng khát 


vọng đạt tới ơn cứu độ cũng nh-ư các lời ước hẹn của Chúa. 


Dĩ nhiên không phải là một việc làm vô ích, khi chúng ta tìm hiểu thế nào và tại 
sao những bè phái chóng Giáo hội nói chung đã không tôn tại được, trong khi Giáo 


hội cứ vững mạnh mãi trong đức tin bât diệt. 


NHỮNG GIÁO PHÁI THÉ KÝ I-IV 


1. Lạc thuyết Montanus và Ngộ đạo thuyết (thế ký ID 


Ngay từ thời Sứ đồ đã có nhiều lạc thuyết. Thánh Pherô, thánh Phaolô, thánh 
Gioan đã cực lực đả phá họ và kêu gọi giáo dân đề phòng. Sống trong thời bách 
hại, nhiều người mong ước ngày Chúa tái giáng, để chấm dứt đau khô và trừng 
phạt kẻ bách hại. Dựa trên một vài truyện hoang đường của người Do Thái cho 
rằng Nước Chúa kéo dài một ngàn năm, rồi đem gắn vào với lối giải thích thiên 


kiến về sách Khải Huyền, đã phát sinh ra thuyết Thiên niên (Millénarism). 


Montanus và hai tín đồ đầu tiên của ông là Maximilla và Priscilla cũng tin ngày tái 
giáng sắp đến. Nhưng trước khi Chúa tái giáng, Đức Thánh Linh mà Chúa tiên báo 
còn phải đến trong khải hoàn. Montanus cho rằng việc Chúa hiện xuống được ghi 
chép trong Tông đồ Công vụ chỉ là những nét phác mở đầu, Chúa Thánh Linh còn 
tiếp tục biểu thị hành động của Ngài qua một số nhân vật có đặc ân. Những nhân 
vật này trong thời Sứ đồ có nhiều, nhưng qua thế kỷ II không còn mấy. Montanus 
tự xưng là “phát ngôn nhân” độc nhất của Thánh Linh, mở đầu cuộc mặc khải thứ 
ba, bô túc cho giáo lý Chúa Kitô. Montanus còn đưa ra một luân lý nghiêm khắc, 
như cắm tái giá, buộc ăn chay nhiều ngày, và chủ trương: các tội phạm sau khi chịu 
phép Rửa không được tha. Giáo thuyết truyền bá nhanh chóng ở Đông phương vào 
khoảng năm 170, và tràn sang Tây phương.[S] 


Nhưng chủ trương của Montanus chưa nguy hiểm bằng Ngộ đạo thuyết. Nếu 
thuyết Montanus là kết quả của một tâm tình thác loạn, thì Ngộ đạo thuyết là kết 


quả của lý trí thác loạn. Trước khi tìm hiểu thuyết này, người ta nên phân biệt 


phương pháp suy luận gọi là Gnose (trực quan) với hệ thống tư tưởng tìm giải thích 
vũ trụ, nhân sinh và Thiên Chúa, mà người ta gọi là Ngộ đạo thuyết (Gnosticism). 


[6] 


Đối tượng của suy luận là tìm ra chân lý và đi đến Thiên Chúa, nguôn chân lý. 
Phương pháp suy luận này đem áp dụng vào việc học hỏi các mầu nhiệm trong 
đạo. nhưng không vượt khỏi đức tin, là một phương pháp chính thống mà thánh 
Phaolô và ông Clemens đã chủ trương khi nói đến ơn Chúa ban, dé hiểu ý nghĩa lời 
Thánh Kinh và nhờ đó đạt tới trọn lành. Nhưng người ta có thể vì quá tin vào suy 
luận, muốn biến tôn giáo thành một hệ thống triết học và lây khoa học thay cho tín 
lý, đó là Ngộ đạo thuyết. Thuyết này đương nhiên từ chối địa vị Chúa Kitô trong 
việc mặc khải, từ chối luôn Giáo hội trong việc giải thích Lời Chúa. Đáng kết án 
hơn nữa, vì nó là một mớ tư tưởng của triết học Platon, Pythagor, thần thoại Đông 
phương và Do Thái giáo được đem đúc kết với giáo lý Kitô giáo thành một giáo 
thuyết phức tạp, sai lầm và tai hại. Đại diện cho thuyết này là Basilid, Valentinus, 


Carpocrates. 


Họ chủ trương hai ý niệm cực đoan: một ý niệm về Thiên Chúa cao cả vô cùng, rút 
trong học thuyết độc thần Do Thái, là ý niệm về con người hết sức hèn hạ. Do đó 
họ đặt ra hai ván đề: trước hết vật chất và sự sống phát sinh bởi đâu, nếu Thiên 
Chúa là Đắng trọn hảo vô cùng, tại sao lại dựng nên vật chất xấu xa được ? Tiếp 
đến, họ đặt vấn đề về nguồn gốc sự xấu và ác, phải chăng do Thiên Chúa đặt vào 
bản tính con người ? Và con người có thê thoát được không ? Giáo lý Công giáo 
trả lời: Vũ trụ bởi Thiên Chúa dựng nên tốt lành, nhug sự sa ngã của loài người đã 


đem vào sự xâu và sự ác. 


Những người chủ trương Ngộ đạo thuyết cho rằng câu giải đáp của giáo lý Công 
giáo quá đơn giản, họ muốn tìm một giải đáp “khoa học” hơn. Theo họ, Thiên 
Chúa trọn hảo, hoàn toàn cách biệt con người; giữa Thiên Chúa và con người có 
các “hữu thê trung gian” kêu là éon. Các hữu thê này lưu xuất bởi Thiên Chúa theo 
con đường giáng cấp, tiếp theo chúng phát sinh những hữu thể khác hèn kém hơn, 
và các hữu thé hèn kém hơn ấy tiếp tục sinh các hữu thể khác hèn kém hơn nữa. 
Giữa những lớp hữu thể tiếp theo nhau đó một éon đã phạm tội, muốn vượt ra 
ngoài sự hèn kém của hữu thể để được ngang hàng với Thiên Chúa. Bị đày ra khỏi 
thế giới thiêng liêng, éon này phải sống trong một vũ trụ trung gian, và vì muốn 
chống lại Thiên Chúa, éon đó đã tạo ra vũ trụ vật chất, một tác phẩm xấu xa tội lỗi. 
Éon này nhiều người gọi là Demiourgos, có người đồng nhất nó với Thiên Chúa, 


Đắng Tạo hóa trong Thánh Kinh. 


Giải đáp nh-ư thế, họ quan niệm con người là lưu xuất của éon, con người mang 
trong mình những yếu tố của thiêng liêng, nhưng bị ràng buộc trong vật chất mà 
con người cầu mong được giải thoát. Hiện hữu là tốt, nhưng tồn tại là xấu. Những 
ai chỉ lo sống, lo tồn tại là những người “vật chất”, chắc chắn họ sẽ mất linh hồn. 
Những ai nhờ suy luận mà tìm ra con đường cứu rỗi, là những người “tâm lý”, là 
những người “thiêng liêng” họ sẽ được cứu rỗi. Quan niệm như thé, tức là địa vị 


Chúa Kitô trong vân đê Cứu chuộc không còn nữa. 


Giáo thuyết này đ-ược phô biến ở nhiều nơi, đe đọa giáo lý truyền thống của Giáo 
hội. Họ chia ra nhiều phái khác nhau, như Ngộ đạo thuyết ở Syria, rồi truyền qua 
Roma với Valentinus... Một phần lớn các giáo đoàn Đông phương bị ảnh hưởng 
của lạc thuyết. Ở xứ Gallia, thánh Ireneô (? 203) viết cuốn Chống các lạc thuyết 


vạch trân những sai lâm và nguy hiêm của thuyêt Ngộ đạo và Montanus. 


2. “Giáo hội Canh tân” của Marcius (thế kỷ II) 


Chỉ 100 năm sau cái chết của Chúa Cứu Thé, liền ngay sau thời Sứ đồ Marcius 
(170) xuất hiện trong lịch sử.[7] Sinh tại Sinop (Pont), sống về nghề hàng hải và 
trở nên giàu có, ông theo Kitô giáo vào khoảng năm 135, nhưng tù thiếu thời đã có 
tính ương ngạnh nhiễm t-ư tưởng Ngộ đạo và ác cảm với Do Thái giáo. Bị thân 
phụ là giám mục thành Sinop lên án, Marcius qua Smyrna mở xưởng đóng tàu, ở 


đây thánh Polycarpô gọi ông là “trưởng nam của Satan”. 


Giáo thuyết của Marcius được trình bày trong cuốn Những Phản đề (Les 
Antithèses). Ông tự hỏi, vì sao Thiên Chúa dựng nên sự ác trong thế gian ? Đọc 
Cựu ước, ông cho rằng không thể tìm ra một nên luân lý cao siêu hay một niềm tin 
tưởng sâu xa, mà chỉ thấy một Thiên Chúa ác nghiệt và bất công. Do đó, ông kết 
luận hai Chúa: một Chúa công thắng dè sợ của Cựu ước và một Chúa nhân từ đến 
để phá Cựu ước. Ông chối bỏ hết Cựu ước, còn Tân ước ông chỉ giữ lại Phúc âm 
thánh Luca (trừ mấy chương đầu) và những Th-ư quan trọng của thánh Phaolô. 
Ông dạy rằng muốn được ơn cứu độ, chỉ cần yêu mến Thiên Chúa, Chúa tình yêu, 
ném mình vào khối tình sâu xa của Ngài, còn tất cả những cái khác nh-ư luật lệ, 


giới răn đều không đáng ké. 


Nhưng Marcius không phải là nhà thần học, ông chỉ là một người theo công lợi chủ 
nghĩa, mà vì quá quen với ngành thương mại, nên ông có những ý nghĩ rất thực tế 
và táo bạo của kẻ cho răng: “có tiền mua tiên cũng được”. Ông sang Roma dâng 
biếu Tòa thánh 200.000 quan (sesterce), tưởng sẽ mua chuộc được Giáo hội. 
Nhưng sau bao nhiêu tranh luận, người ta vẫn thấy thuyết Marcius không thể dung 


hòa với giáo lý Tông truyền. Năm 144, vì bất tuân phục Giáo quyền, ông bị va 


tuyệt thông và được trả lại số tiền dâng cúng. Marcius tức giận quyết trả thù: “Ta 


sẽ phá Giáo hội của tụi bay”, và ông thiệt lập một “Giáo hội Canh tân”. 


Với một giáo thuyết đơn giản, đánh mạnh vào cảm tình, được tung ra giữa lúc 
người ta bắt đầu chán ngấy cái giáo lý cao siêu mờ mịt của Ngộ đạo thuyết, 
Marcius đã lôi cuốn được khá nhiều ng-ười, hơn nữa ông là người có tài tổ chức và 
lắm thủ đoạn. Giáo hội Marcius trở nên vững mạnh, giàu có, đoàn kết, kỷ luật, có 
về khắc khổ, với những lễ nghi phụng vụ mở rộng cho mọi người. Trong khi các 
giáo phái thời đó chỉ có tính cách địa phương, giới hạn trong một miền, một tỉnh, 
thì Giáo hội Marcius tự phụ là “Giáo hội Công giáo”. Chỉ trong vài năm giáo phái 
này đã có mặt khắp nơi. Nó hành động tại những hải cảng trên bờ Địa Trung Hải, 
Antiokia, Corinto, Creta, Carthago, là những nơi sẵn có trụ SỞ hàng hải của vi sáng 
lập. Nó còn gây nhiều ảnh hưởng ở chính Roma, Lyon xứ Gallia, Edessa xứ 
Mesopotamia. Marcius còn đảo tạo được nhiều cộng sự viên nhiệt thành và đắc 
lực, những người sẽ nối tiếp công cuộc của ông nh-ư Apello, Basilicus. Thế kỷ IV, 
Giáo hội Marcus luôn luôn có mặt ở Ý, Syria, AI Cập, Mesopotamia, Persia. Thé 
ký V, nó hành động trong cả xứ Armenia nữa. Tuy nhiên, qua các thời đại Giáo hội 
Marcius gặp phải những đối thủ đáng sợ từ bên Công giáo: thánh Giustinô, 


TertulliArius, Origenes, thánh Basiliô. 


Có những sử gia thiện cảm với Marcius đã coi ông như “người hùng” của Kitô 
giáo, vì nh-ư họ nói, néu không có “nhà canh tân này thì Kitô giáo có lẽ đã chia ra 
hàng trăm phe phái, hoặc tan biến trong tôn giáo thần bí rất thịnh vượng dưới thời 
các hoàng dé triều Antoninus rồi. Chính Marcius đã thiết lập cho các tín đồ ông 
một Giáo hội có phẩm trật và tổ chức chu đáo, mà sau này Giáo hội Công giáo 
chấp nhận làm theo. Ông còn giúp người ta hiểu thấu đáo các Th-ư thánh Phaolô 


và giảng dạy rõ ràng về ơn cứu độ. 


Người ta đã quá đề cao Marcius. Giáo hội Công giáo không cần phải học Marcius 
mới hiểu được các Thư Thánh Phaolô và mới nhìn biết ơn cứu độ. Còn những tổ 
chức và phẩm trật Hội thánh đã bắt đầu có từ thời các thánh tông đồ. Người ta chỉ 
xác nhận sự kiện này, là cái gương đoàn kết của giáo phái rất ảnh hưởng đến các 
giáo đoàn Kitô giáo bấy giờ rải rắc khắp nơi, khiến họ biết đoàn tụ và thông hảo 
với nhau hơn. Chắc chăn đó là một trong nhiều lý do khiến thánh Polycarpô thành 
Smyrna, mặc dầu ngoài 80 tuổi, đã đích thân sang tận Roma hội kiến đức Thánh 


Cha Anicetô (154), về việc dung hòa các lễ nghi phụng vụ. 


Giáo hội Marcius tuy tồn tại trong nhiều thế ký, nhưng không hơn một xã hội có tổ 
chức chu đáo chặt chẽ. Thần học của Marcius quá sơ sài trong một thế kỷ có Ireneô 
và Origenes, không thể là món ăn tinh thần của những tâm hồn khao khát một giáo 
lý siêu nhiên. Ngay sau Marcius mất đi, các kẻ nối tiếp ông không còn hiệp ý với 
nhau: họ không biết có hai hoặc ba Chúa, hay chỉ có một; không biết Chúa Giavê 
của người Do Thái đã biến hóa thành một vị thần trong Thần giáo hay không. 
Đúng như vậy, vì Apello, nhân vật kế tiếp Marcius, đã xác nhận với một người 
đàm thoại với ông là không nên quan tâm đến lý thuyết, mà chỉ cần tin vào Chúa 
Giêsu chịu đóng đinh... Dần dần người ta bỏ giáo thuyết nghèo nàn này và sau khi 
quen thuộc với quan điểm về Thân lành Thần dữ, tự nhiên người ta sẽ chuyên sang 


hàng ngũ bè Manikes. 


3. Bè Manikes (thế kỷ II) 


Có điêu đáng đê ý khi nói đên sô phận của bè Manikes: một tôn giáo bị oán ghét, 
bị tâm nã trong hâu hêt các Quôc gia, thê mà vân bảnh trướng và tôn tại hàng mây 


thé kỷ. Nó có những thủ đoạn bí ân dé thích nghi, lån trôn.[8] 


VỊ sáng lập tên là Manes (275), người Persia. Hình như Manes đã được sinh ra 
trong một gia đình Kitô giáo, nhưng sau đó phải gia nhập đạo Madeism (thiện ác 
nhị nguyên giáo), tức quốc giáo Persia. Trong một cuộc xuất ngoại sang An Độ, 
ông học thêm giáo lý nhà Phật. Manes đúc kết tất cả các xu hướng, tổng hợp các 
tín ngưỡng, luân lý Đông Tây thành một tôn giáo mới Manikes. Ông có tham vọng 
xây dựng một giáo lý tối hảo để “thống trị” Âu châu cũng nh-ư Á châu. Giáo 
thuyết Manikes nhìn trong vũ trụ có một cuộc giao tranh bất tận giữa Thiện và Ác, 
hai thực thể thù địch nhau, ở lẫn với chúng ta và với các vật chung quanh ta. Mọi 
biến chuyền của thé giới và mọi cố gắng của con người là tách biệt Thiện khỏi ác, 
rồi lượm lấy cho tính “bản thiện “ của mình những cái gì thuộc thực thê lành (ánh 


sáng, tinh thần) lẫn lrong cái khối thực thê xấu (tối tăm, xác thịt). 


Bên cạnh giáo lý căn bản này, còn có một mó lộn xôn về thần thoại do trí của con 
người Semit hoặc Aryan bày ra. Những giảng thuyết về vũ trụ hữu hình, về sự 
xoay vẫn của tinh tú, về linh xa (véhicule de l’âme), về ngũ hành, về cỏ cây và súc 
vật. Luân lý được đặt trên ba ấn tỷ (sceaux): ấn tỷ tay, câm giết vật sống kế cả một 
con sâu; ấn tỷ miệng, cắm ăn những đồ ô ué (như trái vả); và ấn tử cung, cấm sinh 


đẻ. 


Khi trình bảy các điều “mặc khải” trên, Manes tỏ ra nghiêm trang với những lời lẽ 
đứng đắn, khiến ông trở thành người có uy tín. Ông rất hãnh diện vì đã biết dùng 
sách vở để giảng dạy, và ông tin những sách vở đó sẽ được hậu thế trọng dụng. 


Ông lôi cuốn giới trí thức bằng những thuyết mà ông gọi là “thông hiểu khoa học”. 


Đối với bình dân, ông cảm hóa họ bằng những lễ nghi thần bí, tổ chức phẩm trật đi 
từ bậc “bôn đạo” đến bậc “đạo đức”. Còn về luân lý của Manikes mặc dầu có chủ 
trương “đức khiết tịnh” hoàn hảo; với những luật lệ phiền toái về ăn uống..., cũng 
không phải là một nền luận lý khắt khe đến ghê sợ nh-ư người ta nghĩ, bởi vì sự 


“thánh thiện” của giáo phái này có nhiêu bậc. 


Manes kết thúc cuộc đời một cách thê thảm: có người nói ông bị tử hình thập ác, 
người khác nói ông bị lột da sống. Tuy nhiên, đạo của ông nhờ có một giáo lý khá 
đầy đủ, phẩm trật chặt chẽ, nhiều tín đồ nhiệt thành, nên được coi là đã chuẩn bị để 
đứng vững lâu dài và bành trướng khắp nơi: Persia, Ân Độ, Trung Hoa, Turkestan, 
Phi châu, các vùng thuộc miền Đông để quốc Roma. Trong phạm vi luận lý, 
Manikes chủ trương tội lỗi chỉ là một “sự vật” chứ không phải là “tác động”, nên 
có thé tách na khỏi tội nhân, và không qui trách được cho con người. Do đây người 
ta không lấy làm lạ khi thấy tín đồ Manikes đi đến đâu là tạo nên hận thù tới đó. 
Cũng không phải là vô cớ khi giáo phái này bị các vua Persia, các hoàng dé Roma, 
các ông hoàng Ấn Độ, các lãnh tụ À Rập, các quận công, bá tước thời phong kiến 
đều thăng tay trừng trị. Những nguyên tắc thiếu lành mạnh của Manikes đã phát 
sinh ra một luân lý phản gia đình, phản xã hội, có sức phá hoại tận gốc mọi tổ chức 
của nhân loại. Người ta nghĩ gì về một giáo lý không hề biết đến chính quyên, lên 


án việc đông ruộng, câm sinh đẻ cũng như câm sát sinh ? 


Một giáo thuyết nguy hại nh-ư vậy lại được phô biến mạnh mẽ như thé, tất nhiên 
Giáo hội phải tận lực đối phó để bảo toàn giáo lý tinh sën của mình. Các đức 
Giáo hoảng đã nhiều lần lên tiếng báo động và tố cáo sự xâm nhập thâm hiểm của 
giáo phái Manikes. Nhưng chống lại bè này một cách hăng hái và quyết liệt hơn cả 
là thánh Âutinh, với những tác phẩm loại minh giáo nh-ư cuốn: Về các lạc giáo 


(428), Về Phong tục của Giáo hội Công giáo và phong tước của giáo phái Manikes 


(389). Dôn hêt tâm lực vào việc ngăn ngừa sự bành trướng của giáo phái này, tức 
Hội thánh bảo vệ nên văn minh nhân loại, cũng nh-ư bảo toàn được Thánh Kinh và 


giáo lý Công giáo. 


4. Bè phái Novatianus (thế kỷ IID) [9] 


Trong chương trên, chúng tôi đã trình bày các “chiên mẹ” lẫn “chiên con” phải hy 
sinh tính mạng vì đức tin một cách quảng đại và anh hùng đến mức nào. Đồng thời, 
chúng tôi không hề muốn giấu giếm những vụ sa ngã một cách rất đáng tiếc của 
con người yếu đuối. Nêu gương anh dũng của các đắng tử đạo đã đem lại nhiều 
vinh dự và an ủi cho Mẹ Giáo hội, thì người ta không quên rằng con người luôn có 


thê sai lâm và sa ngã... 


Mỗi khi cuộc bách hại ngừng tay, là lúc phải giải quyết vẫn đề “đào ngũ”. Có 
những người khôn khéo, bằng cảm tình hay tiền bạc, đã thoát được sự bắt bớ hoặc 
tra tấn; có những người rõ ràng hèn nhát, non gan, chối đạo; nhưng nay tất cả, 
không phân biệt ai, đều xin trở lại với Giáo hội. Và có những người đã phải chịu 
khổ hình, chịu giam cầm để giữ lòng thành với đức tin; một số người khác cậy có 
những thành tích đó để đòi cho được can thiệp vào những vấn đề thuộc thẩm quyền 
hàng Giáo phẩm; lại có nhiều phó tế hay linh mục, ở trường hợp vắng mặt giám 
mục đang bị giam giữ hoặc ân trốn, đã đứng ra nắm quyên thiêng liêng. Một tỉnh 
thần thiếu kỷ luật xâm nhập nội bộ các giáo đoàn này giữa cơn bách hại kéo dài vô 
hạn định, khiến bao nhiêu nghị lực phải dồn hết vào việc đương đầu với thử thách 


bên ngoài, làm quên đi đức vâng phục và tình huynh đệ. 


Bởi thế, mỗi lần Giáo hội được bình an một chút, như sau cuộc bách hại của 
Decius (251), thay vì đoàn kết thông cảm nhau, người ta lại nghi ngờ, tố cáo nhau, 
khiến Giáo hội không thể không đau lòng. Từ đó phát sinh ra hai chủ trương tương 
phản và cả hai đều nguy hại, một làm cản trở Giáo quyền thi hành nhiệm vụ, một 
tốn hại đến tình bác ái. Chủ trương thứ nhất khoan dung quá đáng, muốn xóa bỏ vô 
điều kiện mọi lỗi lầm và sa ngã lòng quá khứ. Lây danh nghĩa “anh hùng đức tin”, 
nhiều người tự động phát “phiếu hòa giải” (billet de paix) cho bất cứ ai đến xin, và 
còn dọa nạt các giám mục phải tha tội tha vạ cho kẻ này người nọ. Ở Phi châu, linh 
mục Novatus nổi tiếng vì những hành động ấy, đến độ vượt mặt cả thánh Cyprian 


giám mục Carthago. 


Chủ trương thứ hai lại khắt khe quá mức: không hòa giải, không tha thứ, thắng tay 
phạt vạ tuyệt thông, không một tình thương nào dành cho kẻ đã chối đạo. Ở Roma, 
đức Thánh Cha Corneli có lập trường ôn hòa và quảng đại hơn, thì lại đụng phải 
Novatianus. Và Novatus là người khi ở Carthago đã chủ trương chính sách khoan 
hồng, nay thay đổi lập trường dé đi theo người bạn ở Roma. Cả hai chung sức xây 


dựng một Giáo hội mới, tức bè phái Novatianus (251). 


Novatianus là một giám mục. Chính ông, khi đức Thánh Cha Fabian từ trần, trong 
thời gian gần một năm tạm nắm quyền Giáo ông đã tỏ ra can đảm và hết lòng với 
giáo đoàn Roma. Nhưng cuộc bầu cử năm 251 trao quyền Giáo hoàng cho thánh 
Corneli thì Novatianus không từ chức, mà còn để cho những người thuộc phe 
chống đối tôn phong mình, và khi được một số giám mục làm hậu thuẫn, ông kết 


nạp thêm nhiều đồng chí và lập phe đảng. 


Bè phái Novatianus thực sự có nhiều điểm đáng khâm phục, nh-ư đức tin chính 


thống, luật lệ nghiêm minh, nhưng vì chủ trương quá khắt khe, họ đã chối bỏ hiệu 


năng của bí tích Hòa giải. Khi Corneli và Cyprian - từ từ và dè dặt - tha cho các kẻ 
thành thật trở lại được tới Tiệc thánh, hắn đã có con mắt nhìn cao xa hơn. Theo bản 
tính làm Mẹ, Ecclesia Mater, thì Giáo hội không nên tỏ ra nghiêm khắc quá, và 
càng không nên, nhất là trong thời bách hại, cứ thản nhiên để mặc một số con cái 
phải sống ngoài cộng đoàn, thiếu mọi trợ giúp thiêng liêng của thánh Bí tích. 
Trong khi đó, Novatianus muốn xây dựng trên mặt đất này “một Hội thánh vẹn 
toàn, không tì không nếp nhăn”, một Giáo hội trong đó không còn người tội lỗi. 


Một Giáo hội nh-ư thế sẽ tự cô lập mình và không lợi ích gì cho ai. 


Trên một thế kỷ, bẻ Novatianus đã kết tụ được nhiều môn đệ nhiệt thành - sự thực 
con số đó mỗi ngày một sút giảm. Một chi nhánh được đặt tại Constantinopoli tồn 
tại mãi cho tới thế kỷ V. Các hoàng đề Kitô giáo tuy đôi khi thăng tay với bè phái 


này, nhưng vốn phải thận trọng và kiêng nề họ. 


5. Bè phái Donatus và Giáo hội Phi châu (thế kỷ IV) 


Những chủ trương xung khắc nhau về kỷ luật đã xảy ra trong Hội thánh sau cuộc 
bách hại của Decius (251), lại bộc phát ác liệt vào nửa thế kỷ sau, trong khi 
DiocletiArius thôi cắm đạo (305) ở Phi Châu. Một luông d-ư luận ác cảm với các 
kẻ bị tố cáo, có khi đúng có khi sai, là đã nộp Sách thánh và Chén thánh cho nhà 
cầm quyền: kẻ bội phản. Ở Roma, đức Thánh Cha Marcellin (296-304) phải đích 
thân sửa lại những sai lầm, do chủ trương khoan hòng thái quá dưới thời đức Caiô, 
vị tiền nhiệm. Nhưng ở Phi châu, những phần tử quá khích, vốn tiếng khắt khe, đã 
đi tới chỗ đoạn giao với hàng Giáo phẩm: đó là giáo phái Melecius ở Ai Cập,[10] 


Donatus ở Carthago. Nếu giáo phái Novatianus là một Giáo hội lạnh lùng, kiêu 


hãnh, thì Giáo hội ly khai Phi châu lại tỏ ra hung hăng: họ nóng nảy, không tha thứ 


dé báo thù và sẵn sảng đồ thêm dầu vào lửa. [11] 


Tuy nhiên, ban đầu chỉ có sự vận động dư luận nhằm bôi nhọ đức giám mục 
Mensurius thành Carthago, và gây tiếng vang sang xứ Numidia (Algeria ngày nay). 
Nhưng khi Mensurius qua đời năm 311, cuộc khủng hoảng bắt đầu bằng sự chống 
đối giám mục Cecilianus người kế vị Mensurius; đó là những hành động rối loạn, 
la ó của bọn người tham vọng, những lãnh tụ phong kiến. Dưới sự chỉ huy của 
Donatus (355), người đã đ-ược đồng đảng bầu làm giáo chủ Carthago và tự xưng là 
Donatus Cả, biệt hiệu Casa Nigra (Lèu Đen). Nhóm chống đối không những tổ cáo 
đời sống quá khứ của Cecilianus, mà còn chỉ trích đức giám mục Pelix thành 
Aptongo, người đã tấn phong cho ông. Họ kết án: “Tất cả các linh mục công giáo 
liên kết với bọn rối đạo, công khai chống lại các đắng tử đạo, họ là những người 
bất xứng với sứ mạng, các bí tích họ làm đều båt thành”. Suốt 18 tháng liền, cuộc 
phiến động đã lôi kéo phần lớn giáo dân Phi châu về phe chối bỏ quyền giám mục 


Cecilianius. 


Khi nghe biết tin này, hoàng dé Constantinus chỉ muốn tìm một giải pháp ôn hòa 
làm ôn thỏa hai bên. Nhiều cuộc điều tra, theo dõi để tìm hiểu các lời tô cáo cũng 
như những điều than trách. Công việc tiến hành, một tòa án gồm các giám mục 
Gaulois và Ý Đại Lợi hội tại điện Latran, dưới quyền chủ tọa của đức Thánh Cha 
Miltiađê (311-314), một hội đồng giám mục Tây phương họp tại Arles (314), rồi 
một ủy ban điều tra däc biệt gòm hai giám mục được hoảng dé tín nhiệm, tất cả đều 
tuyên bố những lời tổ cáo Cecilianus và Felix thành Aptongo là vô căn cứ. Năm 
316, một chiếu chỉ của hoàng dé càng công khai xác nhận như trên. Song đó không 


phải là cách dàn hòa mà phe Donatus mong muôn. 


Thấy mình bị bác bỏ, Donatus quyết chống trả tới cùng, ông hành động một cách 
cuồng loạn, và cuộc tranh chấp chuyền từ lãnh vực tôn giáo sang chính trị. Các 
hoàng dé thấy quyền mình bị khinh thường, bèn dùng võ lực. Đã hai lần, năm 317 
Constantinus, năm 347 Constantius phải dùng đến quân đội dän áp “phiến loạn”. 
Một sai lầm đáng tiếc, bởi vì quân sĩ thời ấy phần đông còn ngoại đạo, nên đã 
không tránh được những hành động tàn nhẫn, nhiều vụ phạm thánh, giết người (cả 
giám mục bị đánh đập trước bàn thờ); những hành động điên khùng này, thêm vào 
đó những thủ đoạn tuyên truyền, làm người ta tưởng bè phái Donatus bị ức hiếp bất 
công nên phải nỗi dậy. Vốn sẵn một bầu huyết cuồng nhiệt, lại được các lãnh tụ 
kích thích lòng kiêu căng và sự cuồng nhiệt, người Phi châu sẵn sàng chịu chết, và 
Giáo hội Donatus tự hào với thế giới là Giáo hội duy nhất và chính thống: “Giáo 


hội tử đạo”. 


Người ta đã cô tìm nguyên nhân của cuộc xung đột tôn giáo này, và nhận thấy có 
sự tự ái của dân Phi châu đối với người Roma; rồi nhiều vụ tranh chấp thường bắt 
nguồn từ sự khủng hoảng xã hội và chính trị. Xét về một vài khía cạnh, bè Donatus 
xuất hiện nh-ư một cuộc vùng dậy của dân quê nghèo khô chống lại giới đại Gu 
bản. Năm 362, khi Julianus công bố quyền tự do bình đăng giữa mọi tôn giáo, thì 
bè Donatus sau một thời gian 15 năm bị bit miệng, lại vùng lên, hung hăng, có 
chấp, cự lại Giáo hội Roma mà họ vẫn căm thù. Trong 40 năm cuối thế kỷ IV, nhờ 
có những nhà lãnh đạo tải ba nh-ư Parmemanus, Tyconrus, giáo phái này đã phục 


hồi nhanh chóng. 


Tuy nhiên, áp lực của các hoàng đê, những biên chuyên về kinh tê, rôi sự rạn nứt 
khá trâm trọng của giáo phái, là những sự kiện thuận lợi đê giải quyêt vân đê. 
Nhiêu người ôn hòa nhận thây có sự vô lý và gương xâu trong việc chia rẽ, hận thù 


giữa hai hàng giáo sĩ cùng xưng một đức tin: tại sao người ta không thể quên đi 


mối bất hòa xưa? Hai vị giám mục nổi tiếng, Aurelius thành Carthago và thánh Âu 
tinh thành Hippone, đã cùng nhau tìm biện pháp hòa giải. Sau khi đưa ra ánh sáng 
những sự kiện lịch sử, trình bày thật đứng đắn các tài liệu của Giáo hội Công giáo, 
hai vị đã gạt ra ngoài tất cả mọi thiên kiến của đối phương, chứng minh sự truyền 
thống, thánh thiện và phô thế của Hội thánh. Những cuộc thương thuyết diễn tiến 
từ năm 401 đến 403 vẫn không đi đến kết quả. Các lãnh tụ của bè Donatus phủ 


nhận tât cả những sáng kiên và đê nghị của bên Công giáo. 


Mãi đến ngày 6 tháng 5 năm 411 mới triệu lập đ-ược tại Car-thago một công đồng 
gòm 500 giám mục thuộc hai bên: Donatus và Công giáo. Các nhà hộ giáo của 
Donatus muốn tranh biện từng điểm một, song đặc sứ đại diện hoảng dé làm áp 
lực. Cuối cùng, một thỏa ước hình nh-ư không hè có trong lịch sử được đ-ưa ra để 
giải quyết: các giáo sĩ Donatus giữ nguyên chức vụ khi trở lại Giáo hội Công giáo. 
Nhiều lãnh tụ vẫn không chiu, nhưng ho bị cô lập; giáo dân của họ lũ lượt bỏ họ để 
trở về với Hội thánh. Từ đấy, giáo phái ít là về pháp lý không còn nữa. Nhưng hậu 
quả 100 năm bién động còn đấy: hàng giáo sĩ công giáo bị bêu xấu, đức tin của dân 


chúng bị lung lạc, lòng đạo của tín hữu sa sút. 


Il 


GIÁO PHÁI ARIUS VÀ ĐẠI CÔNG DÔNG NICEA 


1. Công đồng Nicea (325) lên án lạc thuyết Arius. 


Giáo phái Arius là một trong những thử thách nặng nề và đáng sợ nhất, mà Giáo 
hội thời Th-ượng cổ phải đối phó. Trong gần một thế kỷ, nó gây ra những cuộc 
tranh luận sôi női về Thiên tính Chúa Kitô, mà cả hai bên: bên Công giáo cũng 
nh-ư phe Arius đều không nhượng bộ nhau. Nhiều giáo phụ Công giáo có những 
thái độ anh hùng, sẵn sàng hy sinh tính mạng đề bảo vệ đức tin. Nhiều người có 
đầu óc và có địa vị đã tiếp tay cho giáo phái với những lời tuyên truyền và tranh 
đấu rất khôn khéo, mềm dẻo. Giáo thuyết Arius phát sinh vào một thời giáo dân 
đang có đức tin rất hăng nồng, mong muốn tìm hiểu các vẫn đề tín lý, đã tạo nên 
một khung cảnh,. mà thời đại vô thần và đức tin yếu kém của chúng ta lẫy làm khó 


hiểu. [12] 


Arius người xứ Libya, đã từng theo học với giáo sư Lucianus ở Antiokia. Ông có 
bộ óc thông minh, lý luận cứng rắn và thâm sâu đương đầu với đối phương một 
cách rất bình thản. Thêm vào đó hình dáng khắc khổ nh-ư một nhà tu hành, có sức 
thu hút các thanh thiếu niên bằng những giọng điệu ngọt ngào thấu tận tâm can họ. 
Năm 310, ông thụ phong linh mục và được cử coi sóc giáo xứ Baucalis, ngoại ô 
thành Alexandria. Tại trung tâm thương mại và văn hóa này không mấy chốc Arius 
nổi danh là nhà giảng thuyết, hấp dẫn được nhiều thính giả. Từ đây, ông bắt đầu 


đưa ra nhiêu quan điêm mới về giáo lý. 


Năm 321, khi mở đầu cuộc khủng hoảng, Arius là một ông già 60 tuổi. Cũng như 
nhiều lạc thuyết khác, giáo thuyết Arius bắt đầu với một quan điểm trung thực: 
Thiên Chúa là Đắng duy nhất và tự hữu, không thể sinh ra bởi nguyên nhân nào 
khác. Nhưng ông nói thêm: Thiên Chúa không thể thông bản tính mình cho ai 
được, vì nếu chủ trương khác, tức là phủ nhận Thiên Chúa, Dâng đơn thuần duy 
nhất. Bởi ông kết luận tất cả mọi vật ngoài Thiên Chúa đều là thụ tạo, trong đó có 


cả Đắng Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa. Theo Arius, Chúa Kitô không phải là Thiên 


Chúa, không ngang hàng không đồng bản tính với Ngôi Cha. Ngài chỉ là một tạo 
vật hoàn hảo nhất, có trước thời gian, nhưng không phải vô thủy vô chung. Ngôi 
được chọn làm Con Thiên Chúa, được tham dự Thiên tính, được đặt làm trung gian 
giữa Thiên Chúa và loài người. Arius mượn lời trong Phúc âm thánh Gioan: “Cha 
Ta cao trọng hơn Ta” (XIV, 28), để minh chứng sự xa cách giữa Chúa Cha và 
Chúa Con. 


Arius đã thuyết phục được các giám mục bạn học của ông ở Đông phương, phần 
lớn là môn đệ của Lucianus. Ông còn gây nhiều ảnh hưởng trong nhóm nghiêm túc 
chủ nghĩa Melecius ở Alexandria. Giới phụ nữ thành này hoan nghênh ông, vì 
được nghe một sự giải thích dè hiểu về mầu nhiệm chính yếu và cao siêu nhất. Sau 
hết ông thành công trong giới bình dân và thợ thuyền, những người coi ông là bậc 
thánh... Tuy nhiên, ngay từ đầu Arius đã bị đả kích bởi hàng Giáo phẩm xứ Libya 
và Ai Cập, nhất là thánh Alexandrô, giám mục thành Alexandria. Năm 322, công 
đồng miền họp tại Alexandria có gần 100 giám mục tham dự, trong đó bên Arius 
cũng nh-ư bên chống đối được tự do trình bày chủ trương của mình. Cuộc tranh 
luận rất sôi nổi, kết quả: hầu hết các giám mục đứng về phía thánh Alexandrô kết 
án Arius, khiến ông phải rời bỏ Alexandria đến trú ngụ ở Cesarea (Palestina) với 
giám mục Eusebius, người ủng hộ ông. Ở đây, Arius lập bè phái và được sự che 
chở của giám mục Eusebius, thành Nicomedia. Thánh Alexandrô nghe tin đó, liền 
gởi thư cho các giám mục, trình bày công việc của công đồng Alexandria và tố cáo 
hai giám mục che chở kẻ bị kết án. Từ đó, cuộc tranh luận trở nên công khai làm 


xôn xao các xứ Syria, Palestina và Tiêu A. 


Hoàng đê Constantinus tỏ ra thiêu bình tĩnh muôn dập tắt cuộc tranh luận, mà có lẽ 
ông chưa hiêu tâm quan trọng của vân đê. Ong cho đây chỉ là truyện cãi lộn, vô ích 


và nguy hại đên an ninh chung. Sau khi bàn hỏi vị cô vân thân tín, đức cha Osio 


thành Cordoba, Constantinus quyết triệu tập một đại Công đồng gồm các giám 
mục trong dé quốc, nhằm xác định những điều phải tin. Đề thành sự chia rẽ, chính 
hoàng đề đứng đầu tổ chức và viết giấy mời từng giám mục. Đây cũng là cơ hội để 
ông được tiếp xúc với các vị chủ chăn và các bậc anh hùng đức tin, tức những 
người có nhiều ảnh hưởng tinh thần đối với dân chúng, đồng thời để tỏ ra ông là 
người bảo trợ và ân nhân của Hội thánh, trong khi ông tin vận mạng Hội thánh từ 


nay găn liên với vận mạng đê quôc. 


Theo lời mời của hoảng đề, trên 230 giám mục - có lẽ tới 318 vi từ các nơi trên thế 
giới đến họp tại Nicea (20.5.325). Đức Thánh Cha Silvestrê vì già yêu không đến 
được, đã cử hai đức ông Vitus và Vincentius làm đại diện; song các phiên họp 
được đặt dưới sự điều hành của ba giám mục: Osio thành Cordoba, Eusthates thành 
Antiokia và Eusebius thành Cesarea. Cuộc tranh luận kéo dài một tháng và diễn 
tién trong ôn hòa, Arius cũng được tham dự dê tự bênh vực mình. Một bản Tuyên 
xưng đức tin, đúc kết bởi những kinh xưng đức tin mà các anh em tân tòng quen 


đọc trước khi chịu phép Rửa, được đem ra thảo luận và biểu quyết: 


“Tôi tin kính một Thiên Chúa là cha toàn năng, Đắng tạo thành trời đất muôn vật 
hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa, sinh 
bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh 
sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không 
phải được tạo thành, đồng bản tính (homoousios, consubstantialis) với Đức Chúa 
Cha... Vì loài người và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ Trời xuống thế”. “Hội 
thánh Công giáo tuyên án phạt vạ tuyệt thông những ai nói rằng: Chúa Giêsu Kitô 
có từ trước muôn đời, và những ai nói răng: Trước khi Người sinh ra, Người chưa 
có, và những ai nói rằng: Người bởi không hoặc bởi bản thể khác mà được tạo 


dựng”. [13] 


Tất cả các nghị phụ đều ký nhận bản tuyên xưng đức tin của Nicea, trừ 5 vị: trong 
đó, ba ông sợ phải đi đày cũng xin ký theo, chỉ còn hai ông cùng với Arius bi trục 
xuất khỏi Hội thánh và l-uu dän tại vùng sơn cước Persia. Ba giám mục ký tên vì 
sợ là Eusebius thành Nicomedia, Theognis thành Nicea và Maris thành Calcedonia 
ba ông này đến sau rút lại chữ ký và hành động chống Công đồng tức thì cả ba bị 
phát lưu sang xứ Gallia. Năm 326, thánh Alexandrô qua đời, phó tế Athanasiô, lên 
thay thế làm giáo chủ Alexandria (295-373), và trở thành “người hùng” của Công 


đông Nicea. 


2. Bè Arius chống lại Công đồng Nicea: 
từ Sardica (347) đến Sirmium (351-359) và Rimini (359) 


Năm 328, nhờ có sự can thiệp của Constantia em gái của hoàng dé và là người có 
cảm tình với giáo phái, Arius được tha về sau khi ký một bản Tuyên x-ưng đức tin 
mập mờ. Các giám mục bị lưu dày cũng được gọi về. Chỉ vào khoảng 10 năm sau, 
tình thé đôi nØược hắn: bè Arius lại vùng lên, suốt một nửa thế kỷ nó đảo lộn trật 
tự Giáo hội, gây ra những chia rẽ trầm trọng. Sự kiện này là do hành động khéo léo 
và kiên nhẫn của Arius, và sự triệt để ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng như 
Eusebius thành Nicomedia. Trước đây họ đ-ưa ra nghi vẫn: Những danh từ dùng 
trong Công đồng Nicea có chính xác và hợp lý không? Danh từ đồng bản tính 
(homoousios, consubstantialis) dùng dé định nghĩa một quan điểm thuộc siêu hình, 
có trong Kinh Thánh không? Phải chăng người ta được dùng tiếng nói của triết học 
để xác định một chân lý mặc khải? Đồng thời, họ đưa ra những luận điệu mới 


nhằm đánh đồ danh từ homoousios (đồng bản tính) của Nicea. 


Nhiều vụ kết án một cách độc đoán, nhäm loại những đối thủ lợi hại của Arius. Các 
giám mục Eusthates thành Antiokia, Ascleplas thành Gaza, Eutropius thành 
Andrinopoli lần lượt bị kết án lưu đày. Nhưng thánh Athanasiô mới là đối thủ đáng 
sợ nhất của Arius, ngài cương quyết không cho Arius trở về Alexandria. Năm 335, 
bè Arius tổ chức công đồng Tyro nhằm đánh đồ thánh nhân bằng đường lối vu 
khống những tội như sát nhân, loạn luân; song vô hiệu vì chính những lời tố cáo ấy 
đã quật lại họ. Nhưng rồi Athanasiô cũng bị hoảng dé Constantinus coi nh-ư một 
người quấy phá trật tự, nên đã ra lệnh đày người di Trèves. Công đồng Tyro được 
rời sang Gierusalem, tuyên bố miễn xá cho Arius, khiến ông trở thành kẻ chiến 
thắng được dân chúng hoan nghênh đón rước. Nhưng khi vị linh mục Ai Cập này 
sửa soạn bước vào thánh đường thành Constantinipoli cách rất trọng thé, thì lâm 


bệnh chết. 


Năm 337, hoàng đế Constantinus băng hà, dé quốc được trao cho hai con: 
Constans cai trị bên Tây, Constantius cai trị bên Đông. Constantius không được 
nh-ư cha, ông để mặc các giám mục cảm tình với bè Arius tự do hành động. 
Eusebius thành Nicomedia và Eudoxius thành Constantinopoli, những nhà thần 
học có vẫn triều đình, hết sức cổ động cho lạc thuyết Arius thành quốc giáo. Cũng 
năm 337, thánh Athanasiô được trở về Alexandria, dân chúng hân hoan đón rước. 
Bè Arius lúc này có Eusebius điều khiển, lại tìm cách trục xuất thánh nhân bằng vu 
khống và võ lực, để đưa Gregorius người xứ Cappadocia lên tòa giám mục 


Alexandria (340). 


Năm 347, theo sáng kiến của hoàng dé Constans, một công đồng được triệu tập tại 
Sardica (Sofia ngày nay) trong xứ Thracia, nhằm chấm dứt các truyện bất bình đã 
từng làm hại đức tin và chia rẽ Hội thánh. Công đồng này tuy không đông (khoảng 
160) bằng Công đồng Nicea, nhưng các nghị phụ đều là những đại diện cho hàng 


Giáo phâm Đông cũng nh-ư Tây phương. Bên Đông phương người ta nhận thấy có 
các giám mục thành Antiokia, Nicomedia Calcedonia; còn Tây phương có các 
giám mục thánh Trèves, Aquilea, Ravenna, Milan, Cordoba và các khâm sai từ 
Roma. Đức cha Osio thành Cordoba được đức Thánh Cha Giuliô I (337-352) cử 
ngồi ghế chủ tọa. Phe Arius cũng đến, mang theo một sĩ quan của Constantius, 
song đức cha Osio không cho viên sĩ quan này vào, khiến cả phe rút lui. Nhiều 


người tin tưởng vào các phiên họp, miễn là đôi bên cùng thảo luận nghiêm chỉnh. 


Nhưng sự kiện sau đây xảy ra đã tố cáo các giám mục Đông phương tới họp với 
chủ đích phá Công đồng. Trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, các nghị phụ Đông 
phương đòi ra va tuyệt thông cho Athanasiô. Và Công đồng hoàn toàn bé tắc, khi 
các vị đó đề nghị lên án cả đức Thánh Cha Giuliô và hai giám mục thành Cordoba 
và Sardica nữa. Họ liên kết với nhau thành một khối và rút lui, để tô chức một 
công đồng riêng ở Philippopoli. Chỉ vì ác cảm với Athanasiô và có lẽ vì không 
thấu rõ hậu quả việc mình làm, các ông đã sa vào cam bẫy của các đồ đệ Arius. 
Công đồng Sardica vẫn tiếp tục, tuyên bố Athanasiô vô tội, truất phế giám mục 
tiếm quyền ở Alexandria, rút phép thông công những người đứng đầu bè Arius, 


Công đồng bé mạc, thánh Athanasiô trở về Alexandria. 


Năm 350, Constans băng hà, Constantius năm trọn quyền dé quốc, ông theo quan 
điểm của các hoàng dé Roma x-ưa, đặt mình làm Giáo chủ tối cao, tất cả phải ở 
dưới quyền ông, nghĩa là ông giành luôn quyền giải quyết các vấn đề tôn giáo. 
Năm 351, Constantius triệu tập công đồng Sirmium, đề nghiên cứu và soạn thảo 
một bản Tuyên x-ưng đức tin mới sẽ mang tên ông[14]. Kết quả một bản Tuyên 
xưng được thông qua: "Chúng tôi tin một Thiên Chúa duy nhất là Cha toàn năng và 
Con Một Ngài, Chúa Giêsu Kitô sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời, Thiên Chúa 


bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, bởi Người mà mọi vật được tạo thành... 


Ngôi Lời và Khôn ngoan, Ánh sáng và Sinh lực”. Nhưng hai cột trụ của bên công 
giáo, đức Thánh Cha Liberiô (352-366) và thánh Athanasiô, không nhìn nhận bản 


Tuyên xưng có những danh từ không chính xác đó. 


Biết rằng đánh đồ giám mục thành Alexandria dễ hơn là Giáo hoàng Roma, 
Constantius bèn tô chức một công đồng 6 Arles (352), dùng võ lực bắt đức Thánh 
Cha và các giám mục Công giáo kết án Athanasiô. Chính sách áp bức đó đem lại 
kết quả: công đồng lên án Athanasiô. Để phản đối, năm 355 đức Thánh Cha hội 
công đồng Milan. Cũng nh-ư 6 Arles, Constantius can thiệp bằng sức mạnh. 
Những giám mục chống lại đều bị lưu đày, trong đó có Lucifer thành Cagliari, 
EusebIus thành Vercellis, Dionisius thành Milan, Osio thành Cordoba, thánh 
Hilariô thành Poitiers, cả đức Thánh Cha Liberiô cũng chịu dày đi Bêrea, xứ 
Thracia. Thánh Phaolô thành Constantinopoli bị đưa đi Cucusa (Coscan ngày nay) 
và chết ở đó. Constantius còn ra lệnh bắt thánh Athanasiô, nhưng nhờ có dân 
chúng che chở, thánh nhân trôn thoát vào sa mạc sống với các vi tu hành (356), 
chép nhiều sách chống bè Arius, như cuốn Hộ giáo gởi Constantius, Biện hộ cuộc 
đảo (äu, Lịch sử bè Arius, Luận thuyết I-III chống bè Arius. Thánh Hilariô lợi dụng 
thời gian sống đày ải ở Phrygia, viết hai cuốn : Bàn về Chúa Ba Ngôi và Bàn về 


Công đồng. 


Bè Arius thành công, nhưng bắt đầu chia thành ba khuynh hướng tùy theo danh từ 
họ dùng. Phe chủ trương “thuyết Arius thuần túy” của Aetius, Eunomius và 
Eudoxius thành Constantinopoli, dùng danh từ anomoios (khác nhau về bản tính), 
dạy rằng Chúa Con khác Chúa Cha về bản tính. Đối lập với phe trên là khuynh 
hướng homoiousios (giống nhau về bản tính), chủ trương Chúa Con giống Chúa 
Cha về bản tính. Phe này có Basilius thành Ancyra (Ankara) và tự cho mình thuộc 


bên công giáo, nhưng không muốn nhận danh từ homoousios (đồng bản tính) sợ 


nghiêng về lạc thuyết Sabellius. Phe thứ ba là homoios (giống nhau) muốn làm 
trung gian giữa hai phe trên và tất cả những người không bằng lòng với danh từ 
homoousios của Nicea. Danh từ homoios có một nghĩa trống, họ muốn nói: Chúa 
Con giống Chúa Cha chứ không xác định giống về phương diện bản tính. Phe này 


còn được gọi là Semi-Arius có Acarius thành Cesarea dân đâu. 


Ban đầu, phe Arius thuần túy có vẻ thắng thế vì được Constantius yêm trợ. Trong 
công đồng Sirmium II (357), họ đưa ra một bản tuyên xưng sặc mùi Hạ phục 
thuyết (Subordinationisme) : “Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Chúa Cha 
cao trọng hơn Chúa Con. Ngài vượt trên Chúa Con về uy danh, quyên bính, vinh 
quang và cả về tước hiệu làm Cha của Ngài”. Họ còn câm không được dùng danh 


từ homoousios hay homoIousIos. 


Nhưng phe homoiousios phản pháo kịch liệt, năm 358 Basilius thành Ancyra tổ 
chức công đồng Sirmium III: tuyên bố Chúa Con giống Chúa Cha về bản tính, và 
thuyết phục được Constantius. Để năm chắc thắng lợi, phe này bắt tay với đức 
Thánh Cha Liberiô và hàng giáo sĩ Gaulois. Đức Thánh Cha lúc đó đang sống Luu 
đày ở Bêrea, được đ-ưa đến Sirmium. Bị lôi cuốn, ngài bằng lòng kết án những ai 
muốn lợi dụng danh từ homoousius đề đưa thuyết Sabellius trở lại, và những người 
chủ trương Chúa Con khác Chúa Cha về bản tính. Làm nh-ư thế, đức Liberiô 
không di trái với đạo lý Công giáo, hành động trước kia và sau này biện minh cho 
ngài. [15] Nhưng sự thực ngài đã vô tình rơi vào mưu kế của phe homoiousios. 
Đức Thánh Cha được trở về Roma. Basilius yêu cầu hoảng để giúp triệu tập đại 
Công đồng Nicea II, trong đó sẽ vận động để danh từ của ông được công nhận vào 
bản Tuyên xưng đức tin. Nhưng Thiên Chúa quan phòng để công việc đó không 
thành. Lợi dụng lúc thắng thế, Basilius ra lệnh đày những giám mục đứng đầu phe 


Arius thuần túy, như Aetius, Eunomius, Eudoxius. 


Thấy thế, phe thứ ba xuất hiện, cho rằng vấn đề không thể giải quyết được với 
danh từ Basilius thành Ancyra, đó là phe dùng danh từ homoios. Năm 329, họ tổ 
chức công đồng Sirmium IV và đưa ra bản tuyên xưng: “Chúa Giêsu giống Chúa 
Cha theo nh-ư Thánh Kinh”. Với công thức này, họ hy vọng sẽ dung hòa được cả 
thế giới Kitô giáo. Cũng năm đó, được sự ủng hộ của Constantius họ triệu tập công 
đồng Rimini bên Tây phương và một công đồng khác ở Seleucia bên Đông 
phương. Bằng thuyết phục, âm mưu, đe dọa, phe này đã đạt mục đích là gạt bỏ 
những danh từ, mà họ cho là có sự gian lận dé được một đại Công đồng thừa nhận. 
Phe thứ ba homoios đã thành công, vì trong hai công đồng Rimini (400 giám mục) 


và Seleucia (550 giám mục), danh từ homoousios (đồng bản tính) bị loại bỏ. [16] 


Dé thay thé cho Nicea, công đồng Rimini đưa ra công thức: “Ngôi Con giống Ngôi 
Cha nh-ư Thánh Kinh dạy”, còn công đồng Seleucia thừa nhận bản Tuyên xưng 
của Antiokia, xác nhận Bản tính Thiên Chúa và Vương quốc vĩnh cửu của Ngôi 
Con. Chỉ vì muốn bác bỏ Nicea và ác cảm với Athanasiô, mà người ta đã bẽ cái 
lầm khi từ chối một công thức đã được nghiên cứu cần thận, để chọn lấy những 
công thức khác rườm rà, mập mờ, kém chắc chăn, khiến người ta vẫn có thê đặt lại 


vân đê Thiên tính của Ngôi Hai. 


3. Giáo phái Arius tan dần và chấm dứt bởi đại Công đồng Constantinopoli (381) 


“Cả thiên hạ bỡ ngỡ khi thấy mình rơi vào thuyết Arius!”. [17] Lời của thánh 
Gieronimô nói lên hậu quả của 25 năm tranh luận và xáo trộn. Tình hình tôn giáo 
thật thê thảm: tín lý, kỷ luật, phẩm trật, tất cả nh-ư lâm vào “mê hòn trận”. Những 


vi truất ngôi hàng loạt, lật đỗ những vị chủ chăn đáng kính; những vụ tấn phong 


bừa bãi và thay thế vào đó những người xa lạ hoặc bất xứng. Tại giáo đô, Felix 
đoạn quyền đức Thánh Cha Liberiô, vị Giáo hoàng đang ở chốn tù đày. Phe thăng 
thế “thuyết phục” được hai nhân vật quan trọng: đức giáo chủ tuổi tác Osio thành 
Cordoba và đức Thánh Cha Liberiô. Osio, trên 90 tuổi, hình nh-ư đã ký nhận công 
thức tại công đồng Sirmium II (357); Liberiô, bị bao vây, mệt nhọc sau hai năm 


l-uu đày, đã hy sinh Athanas1ô. 


Nhưng chính lúc người ta tưởng bè Arius đạt thăng lợi, lại là lúc bè này đi dần vào 
tan rã, nhất là lừ khi hoàng để Constantius băng hà năm 361, Athanasiô trong 
những năm bị đày ở Trèves Hilariô và Eusebiô thành Vercellis trong thời gian Lu 
đày bên Đông phương đã trình bày cho nhiều giới về tầm quan trọng của vấn dé, sự 
nguy hiểm của lạc thuyết. Nay chỉ cần Giáo hội được trả lại tự do là tức khắc tình 


thê sẽ đôi ngược lại. 


Năm 361, để thi hành chính sách gây chia rẽ nội bộ Giáo hội, tân hoàng dé Julianus 
(361-363) cho các giám mục công giáo cũng như bè Arius đang bị l-ưu đày được 
trở về. Ông tưởng hai lực lượng này sẽ chống nhau, tiêu diệt nhau. Nhưng Julianus 
đã lầm. Thánh Athanasiô, thánh Hilariô và thánh Eusebiô trở về đã làm cán cân 
nghiêng hắn về bên công giáo. Ở Tây phương, hai thánh Hilariô (367) và Eusebiô 
(370) đã thuyết phục được hàng giáo sĩ Gaulois và Ý Đại Lợi trở về với Công đồng 
Nicea. Nhiều công đồng địa phương được tô chức: toàn thể Tây phương cương 
quyết bài trừ lạc thuyết. Trong khi đó, thánh Athanasiô hăng say hành động và 
cũng đạt kết quả nơi hàng giáo sĩ Ai Cập và Palestina (công đồng Alexandria 362). 
Ngoại trừ phe Arius thuần túy, còn hầu hết xin nhìn nhận Công đồng Nicea. [18] 
Lực lượng bè Arius mỗi ngày thêm suy yếu. Nhưng một sự tiếp viện bất ngờ, 
hoàng dé Valens (364-378) cai trị đế quốc Đông phương, nghiêng theo chính sách 


của Constantius ủng hộ phe Arius. Ông ra lệnh đày các giám mục Công giáo, thánh 


Athanasiô một lân nữa phải rời khỏi Alexandria gân một năm. Dâu vậy, bè Arius 


không thê trở lại mạnh mẽ với chủ trương thuân túy và cô châp của họ. 


Những người theo khuynh hướng đối lập hay khuynh hướng dung hòa, nhờ sự 
khéo léo của ba giáo phụ xứ Cappadocia, lục tục trở về với giáo lý công giáo. Đó là 
ba thánh Basiliô (379), Gregori Nazianzen (390) và Gregori Nyssen (395). Các vi 
hoàn toàn trung thành với Công đồng Nicea, trong khi tìm ra một lối trình bày mới. 
Có hai cách trình bày tín điều Chúa Ba Ngôi: hoặc nhân mạnh về Bản tính duy 
nhất (una ousia), hoặc nhấn mạnh vào sự phân biệt Ngôi vi (treis hypostases). 
Trước kia, các giáo phụ thường chú trọng về Bản tính, tin rằng không có sự khác 
biệt về Bản tính trong Ba Ngôi. Nhưng các giáo phụ xứ Cappadocia nhấn mạnh 
vào sự phân biệt giữa Ngôi vị: Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng Ba Ngôi đồng Bản 
tính. Để chống chủ trương của Arius: “Chúa Con khác Chúa Cha về Bản tính”, các 
giáo phụ Nicea phải đặt trọng tâm vào danh từ đồng Bản tính. Bây giờ người ta lo 
ngại sa vào lạc thuyết Sabellius: “Chúa Cha và Chúa Con cùng một Ngôi vị” nên 


ba giáo phụ Cappadocia cho răng cân nhân mạnh sự “phân biệt vê Ngôi vi”. 


Vấn đề gai góc và khó hiểu là danh từ. Danh từ homoousios (đồng bản tính) không 
được một số người nhìn nhận, vì cho rằng danh từ đưa tới lạc thuyết Sabellius. 
Thực ra chỉ vi người ta không xác định rõ ý nghĩa của danh từ. Họ nhằm lẫn tiếng 
ousia (bản tính) với tiếng hypostasis (ngôi vị), cho danh từ homoousios cũng có 
nghĩa như homohypostasis (đồng ngôi vị) như chủ trương của Sabellius. Nay các 
giáo phụ xứ Cappadocia ấn định rõ rệt: una ousia (một bản tính), treis hypostases 
(ba ngôi vi). Vấn đề danh từ trước đây gây bao rối ren, đã được giải quyết. Nhưng 
phong trào trở lại Công giáo bị cản trở bởi chủ trương “nghiêm tri” của phe đức 
giám nục Lucifer thành Cagliari: không tha thứ những người đã xúc phạm đến 


Chúa, những người đã sa ngã tai Rimini phải rửa tội lại. Nhưng thánh Athanasiô, 


tại công đồng Alexandria (362), đã tuyên bố: “Chỉ đòi họ thành thật bỏ lạc thuyết”. 
Năm 378. Valens băng hà, bè Arius không còn người nâng đỡ, đi dần vào chỗ diệt 


vong với nhát búa quyết định của đại Công đồng Constantinopoli (381). [19] 


Thời này, ngoài lạc thuyết Arius, còn có lạc giáo về Chúa Thánh Thần, con đẻ của 
bè Arius, họ chủ trương Chúa Thánh Thần chỉ là một tạo vật như Chúa Con và còn 
kém hơn. Từ năm 360, đã có một số giám mục phe Arius tung ra chủ trương này. 
Với sự đỡ đầu của Macedonius giám mục Constantinopoli, và Marathon giám mục 


Nicomedia, thuyết này bành trướng khá mạnh. Cần phải được ngăn cản. 


Năm 382, hoàng để Theodosius (379-395) triệu tập đại Công đồng 
Constantinopoli, gồm 150 giám mục công giáo Đông phương và 36 giám mục phe 
Macedonius. Công đồng đặt dưới quyền chủ tọa của ba vị liên tiếp: giám mục 
Melecius thành Antiokia, thánh Gregori Nazianzen giám mục thành 
Constantinopoli, giám mục Nectar. Không có đại diện nào của đức Thánh Cha 
Đamasô I (366-384) đến dự. Trong những phiên họp đầu tiên, thấy con số của 
mình quá ít, các giám mục phe Macedonius đã rút lui. Kết quả, Công đồng nhìn 
nhận giáo thuyết Nicea, và thêm vào bản Tuyên xưng đức tin của Nicea về Chúa 
Giêsu như sau: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thé trong lòng 
Trình Nữ Maria, và đã làm Người. Người chịu đóng định vào thập giá vì chúng tôi, 
chịu khô hình và mai táng thời Phongxiô Philatô”. Về Chúa Thánh Thần, thêm câu: 
“Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thân là Thiên Chúa, và là Đắng ban sự sống, Người 
bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cùng được phụng thờ và tôn 
vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các ngôn sứ mà phán 


99 


day”. 


Vì không xác định danh từ và quan niệm về vấn đề Nhiệm xuất của Chúa Thánh 
Thần: bên Tây dùng công thức “a Patre Filioque procedit” (Bởi Đức Chúa Cha và 
Đức Chúa Con mà ra), còn bên Đông dùng: “a Patre per Filium procedit” (Bởi đức 
Chúa Cha qua đức Chúa Con mà ra). Sự khác biệt nhỏ mọn đó sẽ đưa đến cuộc 
tranh luận sau này về vấn đề Filioque. Dầu sao năm 381 cũng là niên hiệu khai tử 


cho lạc thuyết Arius sau 60 năm làm xiêu bạt con thuyền Giáo hội. 


M 


NHỮNG LẠC THUYÉT VỀ NGÔI HAI NHẬP THÊ 


1. Giáo thuyết Nestorius và đại Công đồng Epheso (431) 


Tiền bán thế kÿ V, dưới triều Theodosius II (408-450), những cuộc tranh luận về 
mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập thể diễn ra rất sôi nối tại đế đô Constantinopoli, và 
thường có bàn tay của giáo chủ thành Alexandria can thiệp; khiến vấn đề càng 
thêm gây cắn. Alexandria và Constantinopoli bấy giờ ở trong một khung cảnh đối 
lập nhau.[20] “Giáo hoàng thành Alexandria”, đó là danh từ mỗi khi nói đến vị 
giáo chủ xứ Ai Cập, vốn có uy thé từ lâu, cả hoảng dé cũng phải kiêng nê. Với một 
nguồn tài chính dòi dào trong tay, vị giáo chủ Alexandria chỉ cần hô một tiếng là 
toàn dân sát cánh đi theo. Uy quyền của Alexandria còn có cả một đạo binh lớn 
gồm các “khô tu sĩ trên sa mạc” cùng những nhà hộ giáo rất “chính thống”, sẵn 
sàng nghe lệnh, sẵn sàng ứng chiến. Người phải đương đầu với vị giáo chủ nói trên 
là giám mục Constantinopoli. Các vị thường là những nhà giảng thuyết lừng danh 


và thánh thiện, được chính quyền kính nề, và dành cho nhiều quyên lợi. Nhưng có 


hai sự kiện luôn luôn đe dọa vị giáo chủ của đê đô: trước hêt là sự nông nôi của 
dân chúng, sự thiêu kỷ luật của hàng tu sĩ; nhưng nguy hiêm hơn cả là sự ủng hộ 


của một hoàng dé tính tình båt nhất. 


Đứng giữa Constantinopoli và Alexandria là giám mục thành Antiokia và các giám 
mục xứ Syria, Pont và Tiêu Á. Các vị này muốn đóng vai hòa giải, nhưng vì thiếu 
lãnh tụ tài ba, lại thiên về một thần học quá vụ hình thức, nên chäng dem lại được 
những giải quyết hữu hiệu. Còn Roma năm trong dé quốc Tây phương (Honorius 
395-425, Valentinianus 425-455), ít tinh tường những lắt léo trong các tác phẩm 
thần học bằng tiếng Hy Lạp của Đông phương. Thêm vào đó, những chi tiết phức 
tạp trong các vấn đề tranh luận, khiến Roma chỉ có thể can thiệp một cách dè dặt 
khôn ngoan. Cũng nên lưu ý là Roma có nhiều liên hệ với Alexandria hơn là với 
Constantinopoli, trong khi nhiều giám mục ở dé đô như muốn xóa bỏ quyền thừa 


kế thiêng liêng của “Roma đệ nhất “. 


Đó là đại cương khung cảnh chính tri và tinh thần khi xảy ra những vụ tranh luận 


thần học quanh vẫn đề Ngôi Hai Nhập thé. 


Giám mục thành Constantinopoli bấy giờ là Nestorius (380- 440) người Syria, một 
nhà hùng biện đầy nhiệt huyết, đã từng chống trả các bè Arius, Novatianus và 
Macedonius, nhưng lại quá tự tin và quá cứng rắn, đến độ làm mắt cả tình thương 
đối với các nhóm ly khai. Ông chủ trương chỉ nên gọi Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ 
Chúa Kitô chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Theo ông, Chúa Kitô (sinh bởi đức 
Maria) chỉ là một người được phúc tiền định mặc Thiên tính trở nên “Đền thờ” của 
Ngôi Lời. Nh-ư vậy, Nestorius phân tách Ngôi Lời ra khỏi Chúa Kitô, phân tách 
Ngôi Hai Nhập thể thành hai Ngôi vị riêng biệt, được lòng vào trong nhau. [21] 


Thánh Cyrillô, giáo chủ thành Alexandria, đã báo cáo sự việc lên hoàng dé 
Theodosius II. Đức Thánh Cha Celestin (422-432) càng nhận được phúc trình, ngài 
đe kết án va tuyệt thông cho Nestorius (430). Dé giải quyết vẫn đề, hoàng dé yêu 
cầu triệu tập đại Công đồng. Thời gian và địa điểm được ấn định vào tháng 6 năm 
431 tại Epheso, và thánh Cyrillô được Roma trao cho quyền chủ tọa. Tới kỳ hạn, 
các nghị phụ thành Antiokia và xứ Syria (về phe với Nestorius) tới trễ, không rõ vì 
có tính toán hay do hoàn cảnh xảy đến bất ngờ. Nhưng giáo chủ thành Alexandria 
cứ đốc thúc khai mạc Công đồng với sự tham dự cửa 160 giám mục Ai Cập, 
Palestina và Tiểu Á. Chỉ sau một ngày tranh luận, Công đồng tuyên bố cất chức 
Nestorius (väng mät), kèm theo 12 đề án tuyệt không (anathématisme) của thánh 
Cyrillô. Ngày đó là ngày 22.6.431. Đồng thời các nghị phụ công nhận từ ngữ 
Theotokos (Mẹ Thiên Chúa) là chính đáng. 


Cất chức Nestorius tức là đánh đồ luôn lạc thuyết của ông. Với 12 đề án vạ tuyệt 
thông, thánh Cyrillô nêu rõ mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập thé theo truyền thống của 
học viện Alexandria. Chính đêm 22 tháng 6 đó, toàn thể giáo dân Epheso chào 
mừng Công đồng bằng một cuộc rước đèn vĩ đại, tung hô Mẹ Thiên Chúa: “Thánh 
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Kinh đó dã được soạn 
ra trong dip này, và đức Thánh Cha Celestin chấp nhận. Ở Đông phương cũng nh-ư 
Tây phương, lòng đạo của dân chúng trở nên sốt säng hơn do sự tôn sùng Đức 
Trinh Nữ rất thánh: văn chương, nghệ thuật và các lễ nghi đều đượm mâu lối tôn 


sùng này. [22] 


Hành động của các nghị phụ bị coi là quá vội vàng, đên độ các đại diện của Roma 
không kip tới, tuy các vi này dën sau đã châp nhận công việc của Công đông. 
Riêng các nghị phụ xứ Syria khi tới nơi đã phản đôi việc cách chức Nestorius. 


Không phải vì các ông muôn bênh vực đạo lý của Nestorius, nhưng muôn có một 


giải pháp ôn hòa và tốt đẹp hơn. Đàng khác, các ông phủ nhận lối trình bày của 
thánh Cyrillô, cho rằng có những từ ngữ quá đáng hoặc không chỉnh. Công đồng 
Epheso được triệu tập với mục đích làm dịu lòng người và đem lại sự đoàn kết, thì 
lại suýt gây ra cuộc đồ vỡ. Phải mất 20 tháng hòa giải mới đạt được sự thỏa thuận 
giữa các giám mục Syria và các vi ở AI Cập, giữa Gioan thành Antiokia và Cyrillô 
thành Alexandria, và một công thức được nhìn nhận nh-ư sau: Chúa Kitô đồng bản 
tính với đức Chúa Cha về thiên tính và đồng bản tính với chúng ta về nhân tính: 
bởi vì có sự hiệp nhất của hai bản tính”[23] Bản án tuyên phạt Nestorius cũng được 


các giám mục xứ Syria đồng ý, sau khi nghe đương sự tự bào chữa.[24] 


2. Giáo thuyết Eutkykes và đại Công đồng Calcedonia (451) 


Đến đây, vẫn đẻ tín lý Ngôi Hai Nhập thé tưởng đã ôn thỏa, chỉ còn đợi tình hình 
lắng dịu dần. Ai dè, trong thời hậu Công đồng, một số người đã dựa vào nhãn hiệu 
giáo lý Epheso và lạm dụng những luận đề của thánh Cyrillô (2 444), để chống lại 
Nestorius, đi đến một sai lầm cực đoan, là chủ trương Ngôi Lời kết hiệp chặt chế 


với nhân tính, đến độ chỉ còn một bản tính duy nhất, tức Thiên tính. 


Người chủ xướng giáo thuyết này là Eutykes (378-454), một đan viện phụ ở 
Constantinopoli, đối thủ của Nestorius; song người lãnh đạo lại là Dioscorus (2 
454), giáo chủ Alexadria. Ban đầu chỉ là một cao trào nhằm tiêu diệt mọi vết tích 
của Nestorius, bằng việc cách chức nhiều giám mục xứ Syria có cảm tình với 
người đã bị Công đồng Epheso lên án. Nhưng đến khi Eutykes bị thánh Flavian, 
giám mục Constantinopoli, phạt vạ tuyệt thông, vạ này đến sau được thánh Giáo 
hoàng Leô (440-461) y nhận, khiến vån đề trở thành lớn. Hoàng dé Theodosius II 


và Dioscorus bênh Eutykes ra mặt. Eutykes cũng nại sang Tòa thánh. 


Năm 449, một công đồng họp tại Epheso, Dioscorus ngôi ghế chủ toạ, có nhiều 
binh sĩ canh gác. Ba đại diện Roma cũng đến, đem theo bức th-ư của đức Thánh 
Cha Leô, nhưng Dioscorus không cho đọc bức thư đó. Ông còn yêu cầu giám mục 
Eusebius thành Dorylea (Phrygia) người đứng đắn tố cáo Eutykes, phải ra khỏi 
công đồng, viện lẽ nguyên cáo không được ngôi tòa xét xử. Tại công đồng, 
Eutykes tự do bào chữa và chỉ phải ký nhận bản Tuyên xưng đức tin Nicea; sau đó 
ông được tha va, còn Eusebius bị truất chức và đi đày. Đề thi hành những phán 
quyết của công đồng, Dioscorus dùng binh sĩ đàn áp các giám mục chống đối: 
“Đánh chết các kẻ phân biệt hai bản tính!" Thánh Flavian bị đánh đập tới chết. Tại 
Roma liền sau đó một công đồng được đức Thánh Cha triệu tập luận phi công đồng 
Epheso 449, mà lịch sử gọi là “Mẻ cướp Epheso” (Latrocinium Ephesinum). [25] 
Dioscorus làm chủ tình thé, lạc thuyết Eutykes được công khai tuyên truyền, và lấy 


tên là Monophysism (bè Một Bản tính). 


Cái chết của Theodosius II vào năm sau đã chấm dứt ảnh hưởng và thế lực của 
giáo chủ thành Alexandria. Marcianus (450-457), vị hoàng dé thứ nhất được Giáo 
hội tấn phong, cùng với hoàng hậu Pulkeria, quyết tái lập hòa bình tôn giáo và giao 
hảo với Roma. Năm 451, một đại Công đồng nữa được họp tại Nicea. Roma cử 5 
đại diện: 3 giám mục và 2 linh mục, mang theo th-ư của thánh Giáo hoàng Leô. 
Dioscorus cũng đến và tin tưởng sẽ lấy phần thắng một phen nữa. Nhưng hoàn 
cảnh không còn nh-ư ở Epheso năm 449, vì thế khi ông làm một việc “động trời” là 
đề nghị kết án tuyệt thông đức Thánh Cha Leô, đã chăng được ai hưởng ứng. Một 
tháng sau, Công đồng di chuyển sang thành Calcedonia. Một trong những việc thứ 
nhất của Công đồng là xét lại “Mé cướp Epheso”: Dioscorus bị tố là lộng hành, bị 


cách chức và đi đày. 


Sang phần giáo lý, bản Tuyên xưng đức tin Nicea và bức th-ư đức Leô được đem 
ra đọc. Với lối hành văn sáng sủa, khúc chiết, vị Đại diện Chúa Kitô viết: “Chúng 
tôi tuyên xưng có một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Đắng chúng tôi nhìn 
nhận có hai bản tính: Thiên tính và Nhân tính mà giữa hai bản tính này không hè 
có sự lẫn lộn, biến đối, phân chia hay Da nhau (in duabus naturis inconfuse, 
immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum). Sự khác biệt giữa hai bản 
tính không hề một đi bởi sự kết hiệp, trái lại, các đức tính của mỗi bản tính này còn 
y nguyên trong một Ngôi vị duy nhất”. Hai bản văn vừa đọc xong, toàn thể các 
nghị phụ đồng thanh hô: “Đó là đức tin của các tông đồ. Chúng tôi đều tin như vậy, 
Pherô đã nói qua môi miệng Leô” (Petrus locutus est per Leonem). Ở đây cũng 
được nhắc đến câu nói bất hủ của thánh Âutinh: “Roma một khi đã lên tiếng, vấn 


đề được coi là đã giải quyết” (Roma locuta est, quaestio soluta est). 


Nhưng Giáo hội không bao giờ hết kẻ chống đối. Có những người đứng lên chống 
Calcedonia cũng nh-ư trước kia người ta chống Nicea. Nhiều giám mục Hy Lạp, 
Syria, Ai Cập không chịu ký nhận công thức do Công đồng Calcedonia đã soạn 
theo tinh thần thánh Leô: “Chúng tôi đồng thanh dạy rằng: Ngôi Con, tức Đắng 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta, có trọn vẹn Thiên tính và trọn vẹn nhân tính, là Thiên 
Chúa thật và là người thật, đồng bản tính với Đức Chúa Cha về thiên tính và đồng 
bản tính với chúng ta về nhân tính; sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước vô cùng về 
Thiên tính và, về nhân tính đã sinh ra trong thời gian qua vì chúng ta bởi Trinh Nữ 
Maria Mẹ Thiên Chúa, cùng là một Đắng Kitô, Ngôi Con, Chúa chúng ta, được 
sinh ra với hai bản tính, không lẫn lộn, không biến đổi, không phân chia, không Da 
nhau... trong một Ngôi vị duy nhất”. [26] Không phải giáo thuyết của Eutykes đã 
thắng, nhưng vì các giám mục này cho rằng: nếu chấp nhận công thức của 
Calcedonia; tức là đi ngược với Công đồng Epheso (431), và nhượng bộ Nestorius; 


nhất là không thể dung hòa được với giáo lý của thánh Cyrillô. 


Giáo hội Alexandria, vì luôn theo sát vị giáo chủ của mình đã vùng dậy công khai 
chống cả giáo quyên lẫn chính quyền. Đó là bè phái của giáo chủ Timotheus 
Aelurius (477), người kế vị Dioscorus, nó kéo dài gần nửa thế kỷ với các giáo chủ 
nối tiếp. Cả ở Syria và Palestina nữa, phần đông các giám mục không còn giấu 
được sự bất mãn đối với giáo lý Calcedonia. Các đan sĩ, những người có nhiều ảnh 
hưởng trong quân chúng, kéo nhau từng loạt theo bè Monophysism, làm giám mục 


Acacius thành Constantinopoli nghiêng theo. 


Cũng nên biết rằng những tranh chấp này thực ra ở tại sự bất đồng về danh từ hơn 
là tại mâu thuẫn về giáo lý. Bè Monophysisme chỉ muốn nhấn mạnh vào sự hiệp 
nhất và đơn nhất nơi Chúa Kitô, vì theo họ, néu phân chia hai bản tính sẽ làm giảm 
tác động Thiên Chúa trong công cuộc cứu thế. Trong khi đó, Roma không thé nào 
chịu để người ta bỏ một công thức đã đ-ược long trọng công bố tại Calcedonia, tức 
giáo lý của thánh Giáo hoàng Leô. Chiếu chỉ Henotikos (484) của hoàng dé Zenon 
(474-491) nhằm dung hòa hai bên, bằng một công thức “trung lập” làm ngơ đi đạo 
lý của đức Leô và Calcedonia, đã bị Đức Thánh Cha Felix MI (483-492) phản dôi 
và chính thức lên án.[27| Tiếp đến là sự đồ vỡ giữa Roma và Constantinopoli do 
Giám mục Acacius gây ra, nó kéo dài gần 35 năm từ 484 đến hết triều Anastasius 
(491-518). Khi hoàng dé Justinus (518-527) lên cầm quyên, ra lệnh phải trở lại 
giáo lý của Calcedonia thì đó chỉ là hành động của thế quyền, không ảnh hưởng gì 


tới tâm trạng chống đối Roma nơi hàng giáo sĩ Đông Phương. 


Trong các cuộc tranh luận giăng giai này, mỗi phe đều dựa vào thé giá một nhân 
vật nôi tiêng đê bênh vực cho lập trường của mình. Phe Nestonus dựa vào 
Theodorus Mopsuest, một nhà thân học nôi tiêng và là bạn thân của Nestorius, phe 


Monophysism cậy có thánh Cyrillô, còn những ai bênh vực Công đồng Calcedonia 


thì lẫy thánh Leô làm đầu. Viện lẽ bảo vệ đạo lý, người ta đã vô tình chia cắt Hội 
thánh Chúa thành từng khu vực đối lập nhau, tùy theo mỗi quan điểm giáo lý. Ở 
Tây phương, các Man dân (trừ dân Franc) đều theo Arius. Bên Đông phương, giáo 
thuyết Nicea và Calcedonia chỉ còn đứng vững ở Hy lạp, Balkan và Tiểu À, nhưng 
lại chỉ liên lạc với Roma một cách lỏng lẻo. Ai Cập biến dần thành Giáo hội quốc 
gia tự tri, kinh địch với Constantinopoli. Palestina và Syria thì theo bè 
Monophysism cũng một kiểu cách nh-ư Ai Cập; giáo đoản Edessa xưa kia nổi 
tiếng với thánh Ephrem (306-373) nay cũng thế, rồi xứ Armenia cũng vây.[28] Ở 
Persia, những người Kitô hữu có thế lực lại theo bè Nestorius để phân biệt mình 
với Byzantin.[29] Quyền tối thượng của giáo hoàng Roma, vì được người ta đồng 
hóa với tư thế của dé quốc, nay dé quốc Tây phương sụp đồ (476), người ta cũng 
giảm bớt lòng tin tưởng vào Tòa Pherô. [30] Đó là khung cảnh bi dät của Kitô giáo 
đầu thế kỷ VI. 


A33 


3. Bàn tay “nghĩa hiệp” tai hại của hoàng dé Justinianus (527-565) 


Là một võ tướng, một nhà lập pháp, một tay kiến thiết thời danh, Justinianius có 
tham vọng trở thành lãnh tụ hữu hình của Hội thánh. [31] Trước tình trạng chia rẽ 
của Kitô giáo, ông quyết đóng vai trò trọng tài. Nhưng sự can thiệp của ông hoàng 
“say sưa” thần học này chỉ làm xáo trộn thêm trong Giáo hội, và hãm hại quyền 
thiêng liêng của Giáo hoàng một cách rất nguy hiểm. Thêm vào đó, hoàng hậu 
Theodora, gốc xứ Syria, là người có cảm tình với bè Monophysisme. Cũng thời 
gian này, đức Giáo hoàng Agapitô (535-536) bị Theodatus vua Ostrogoth nước Ý 
làm áp lực, đã phải đích thân sang Constantinopoli yêu cầu Justinianius đừng đem 


quân đánh ông ta. Nhưng vì quân sĩ của Đông phương đã sẵn sàng lên đường, nên 


việc can thiệp của đức Thánh Cha không thành. Nhân dịp này, ngài ở lại 


Constantinopoli giải quyêt một sô vân đê tôn giáo, và từ trân tại đây. 


Thấy Monophysism chống Calcedonia vì cho rằng Công đồng này đã nhượng bộ 
Nestorius, Justinianus liền muốn cứu nguy cho Công đồng bằng một giải pháp mà 
ông cho là “phi phàm”, bắt ép Roma phạt va tuyệt thông ba nhà thần học quá có: 
Theodorus thành Mopsuest (430), Theodoret thành Cyro (457), Ibas thành Edessa 
(449), có khuynh hướng Nestorius. Đó là ván đề “Ba Đoạn” (Tria Capitula), danh 
từ của Justinianius khi ông tuyên bố về ba tác phẩm của những nhà thần học nói 
trên. Với sự đồng ý của đức Thánh Cha Vigiliô (538-555), Justinianius triệu tập 


Công đồng tại Constantninopoli năm 553, để tỏ thái độ về vấn đề “Ba Đoạn”. [32] 


Đức Thánh Cha từ Roma sang Constantinopoli, nhưng dé tránh áp lực của các nghị 
phụ phần đông là Hy Lạp, ngài bỏ trốn sang thành Calcedonia, nhất là vì ngài 
quyết không chống lại việc luận phi “Ba Đoạn”, sợ răng làm nh-ư thế sẽ mắc mưu 
bè Monophysism. [33] Dù không có mặt đức Thánh Cha, giáo chủ Eutykius cứ cho 
khai mạc Công đồng với sự tham dự của 164 giám mục. Công đồng lên án “Ba 
Đoạn”, tuy nhiên không hề có một lời chê Công đồng Calcedonia. Để bản án được 
vị Đại diện Chúa Kitô phê chuẩn và Công đồng được liệt vào hàng đại Công đồng, 
nhà vua cho dùng áp lực bắt đức Thánh Cha Vigiliô phải ký nhận. Bi mắc m-ưu, bị 
cô lập và áp bức, đức Thánh Cha đã nhượng bộ. Sau đó ngài trở về Roma, nhưng 
đến thành Syracusa thì qua đời. [34] Hành động độc đoán của Justinianius không 
giải quyết được gì hết: bè Monophysism vẫn tức tối vì Công đồng cũng như đức 
Thánh Cha không hề có một “lời phê phán Calcedoma; trái lại, còn làm cho bên 
Công giáo bất mãn vì thái độ chuyên quyền tôn giáo của đức Giáo hoàng Vigiliô. 
Các giám mục Phi châu, Bắc Ý, Illyria đả kích hành động của Justinianius, chê 


trách đức Thánh Cha và người kế vị, đức Pelagiô I (555-561). Hai địa phận Milan 


và Aquilea chống đối ngôi Giáo hoàng và đại Công đồng thứ năm này trên nửa thé 
kỷ. 

Bàn tay “nghĩa hiệp” như thế của Justinianius thật rõ tai hại. Ông khua tay quá 
mạnh vào lãnh vực tôn giáo, khiến ngôi Giáo hoàng bị áp đảo, gây chia rẽ Giáo hội 
Tây phương. Tuy nhiên, xét về khía cạnh khác, ông là một hoảng dé “ân nhân” của 
Hội thánh, với những đại thánh đường nguy nga, đặc biệt nhất là Dën thờ Đẳng 
Khôn ngoan (Sainte-Sophie 532-537), sự phát triển nghệ thuật kiến trúc Byzantin 


và đô khảm gián sắc (mosaique). 


[1] Origenes chủ trương nhiều điều sai lầm vè Chúa Ba Ngôi, về số phận các linh 
hôn... (xem chương Bốn, I, 3). Những sai lầm đó đã bị đức Thánh Cha Anastasi 
(399-401) và thánh Gieronimô (420) bác bỏ. Bè Sabellius (thế kỷ II) ở Libya, 
cũng gọi là Modalism, Patripassionism hay Monarchianism, chủ trương đồng nhất 
Ngôi vị giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, bị thánh Đionisiô thành 
Alexandria đả kích dữ đội, và bị nhiều công đồng lên án. Bè này còn mang tên 
Noetus, người thành Smyrna, thày dạy Sabellius. Photinus giám mục thành 
Sirmium, phủ nhận Thiên tính nơi Chúa Giêsu, bi công đồng Sirmium (351) bác bỏ 
và cất chức. Thế kỷ III đã có Theodotus chủ trương như Photinus, còn dạy Chúa 
Giêsu kém cả Menlkisedec nữa. Macedonius giám mục Constantinopoli, phủ nhận 
Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Công đồng Constantinopoli (381) luận phi bè 


` 


này 


[2] Bè này chủ trương Chúa Giêsu chỉ chịu chết cho các kẻ đã được kén chọn, chứ 
không cho cả nhân loại. Về bè này, Bossuet viết: “Ce détestable Particularisme qui 


ôte le libre arbitré et fait Dieu auteur du péché”. 


[3] Priscillius người thành Cordoba, bị nhiễm t-ư tưởng Manikes và Ngộ đạo 
thuyết, chủ trương chỉ tôn thờ Chúa Giêsu, và dạy rằng người ta được phép thè 
gian để đạt công ích hoặc t-ư lợi. Priscillitus lôi cuốn được nhiều giám mục theo, 
và chính ông được tån phong giám mục thành Avila. Sau cùng ông bị công đồng 


Bordeaux kêt án năm 385, cũng năm ây ông chịu trảm quyêt ở Trèves. 


[4] Về Hippolytus và Tertullianus xem chương Bốn, I, 4-5. Apollinarius, giám mục 
thành Laodicea (381) chủ trương Nhân tính nơi Chúa Kitô không toàn vẹn, thiếu lý 
trí, nhưng có Thiên tính bù vào. Lạc thuyết bị đức Thánh Cha Damasô kết án trong 
công đồng họp tại Roma năm 378. Giáo thuyết này đã mở đường cho Eutykes. Tu 
sĩ Pelagius (360-422), người xứ Britannia, cùng với môn đệ Celestius, phủ nhận 
hiệu năng của ân sủng và tội nguyên tô. Cả hai bị đức Thánh Cha Innocentê I (401- 
417) và đức Thánh Cha Zosimô (417-418) kết án. Pelagius nại đến đại Công đồng 
song không được ai nghe. Hoàng dé Honorius (395-425) cũng đồng ý kết án lạc 
thuyết, và đe nếu cố chấp sẽ phải đi đày. Nhưng lại có một số linh mục thành 
Marseille muốn dung hòa Pelagius với Công giáo, đó là bè Semi-Pelagius. Bè này 
nhận có tội nguyên tổ và sự cần thiết của ân sủng, nhưng chủ trương: người ta tự 
sức mình làm được một chút việc lành trước, rồi Thiên Chúa thưởng việc lành đó 
mà ban ơn giúp ta về sau. Đức Thánh Cha Celestin 1 (422-432) lên tiếng cảnh cáo 
bè này. Thánh Âu tinh (430) viết nhiều sách chống cả hai. Hai lạc thuyết tan dần 
trong thế kỷ V. 


[5] Xem P. de Labriolle: La Crise Montaniste. Paris 1913. 


[6] Lebreton, trong Histoire de l’Église (Fliche-Martin), Q II, tr 7-26. 


[7] Sách tham khảo: E. Amann: Marcion trong: Dict. de Théol. Cath - Lebreton, 
trong op. cit. Q. IL tr 26-35. 


[8] Sách tham khảo: Thánh Âutinh: Confessione, Q. HI và V. De Haeresibus XLVI 
- F. Cumont: Recherches sur le Manichéisme. 1908-12 - P. Alfaric: Les Écritures 


Manichéennes - J. Bardy: Manichéisme trong Dict de Théol. Cath. 


[9] Thánh Cyprian : De lapsis; Epist. 16, 22, 53, 57, 59 


[10] Melecius (? 326), Giám mục Lycopoli chủ trương “nghiêm túc” (rigorisme)' 


đến sau đứng về phe Arius bi Công đồng Alexandria (322) và Nicea (325) lên án. 


[II] Sách tham khảo: Tài liệu Công đồng trong Mansi, OI tr 413-422 và 463- 
512; Q.IV, tr 1-283 - P. Monceaux: Hist littéraire de l’Afrique chrétienne, Paris 
1095-20, Q. IV, tr 1-190; Q. VII, tr 1-188. 


[12] Sách tham khảo: Tài liệu Công đồng trong Mansi, Q. II, 535-750 - Tixeront : 
Histoire des Dogmes. Q. II - Bachelet: Arianisme trong: Dict. de Théol. Cath, G de 
Plinval : Léchec des Contre-Eglises trong Histoire illustrée de l’Église (G de 
Plinval - R. Pitter), Paris 1946-48, Q. I, tr 162-172 - D. Rops: L'Église des Apôtres 
et des Martyrs, Paris 1948, tr 523-549. 


[13] Mansi, II, 663-668- Denzinger Enchiridion 54 (tr. 29-30)- Xem Rohrbacher. 
Hist Univ. de l’Église Cath, Paris 1872, Q. IV. tr 52-59. 


[14] E. Amamn: Sirmium (Formules de) trong Dict. de Théol Cath 


[15] Về hành động của đức Liberiô, xem Sozomène: Hist. Eccl. IV, 15, 4-6. Công 
thức mà Liberiô đã ký vào là công thức của công đồng Sirmium 351, trong đó ngài 
có ghi răng mình cương quyết bác bỏ giáo thuyết không nhìn nhận Ngôi Con 
“giống Ngôi Cha trong Bản tính và trong mọi sự”. Có thể Liberiô không hiểu thấu 
tiếng Hy Lạp, và ngài đã không dạy ex cathedra cho cả Giáo hội. Cũng nên biết hai 
công thức của Sirmium 351 và Sirmium 358 đã không hè bị hai thánh Hilariô và 
Athanasiô chính thức bác bỏ. Chỉ có công thức của Sirmium 357 là không thể chấp 


nhận được và phải coi là lạc thuyết. 


[16] Mansi, Q. IV, 314-325 - J. Fritz: Rimini (Concile de) trong Dict. de Théol. 
Cath. Giáo lý của Rimini được phê chuẩn trong công đồng (của phe Arius) họp tại 


Constantinopoli năm 360. 


[17] “Ingemuit totus orbis et arianum se esse miratus est”, lời thánh Gieronimô 


Adv. Lucif., 19. 

[18] Những nhân vật thuộc phe homoïousios như Basillius thành Ancyra (tử đạo 
362), Melecius thành Antiokia (381), đều trở lại nhìn nhận danh từ homoousios, 
sau khi xác nhận danh từ này không làm lẫn lộn” Ngôi Cha với Ngôi Con. 


[19] H. Jedin : Breve Historia de los Concilos, Barcelona 1960, tr 24-26. 


[20] Diehl và Marcais: Monde Oriental de 395 à 1081, trong Histoire générale 
(Glotz) II 3, tr 24-26. 


[21] Sách tham khảo: E. Amann: Nestorius trong Dict. de Théol Cath. - M. Jugie: 
Nestorius et la controverse Nestorienne, 1912 - A. d'Alès: Le dogme d’Éphèse, 


1931 - Mansi: Actes du Concile d’Éphèse, Q. IV, 1123-1226. 


[22] Tuy nhiên, những lễ trọng kính Đức Mẹ mãi dé ha bán thé kỷ VII (khoảng 
năm 680) mới có trong lịch sử phụng vụ. Xem Duchesne: Les origines du culle 


chrétien. 
[23] Mansi, Q.V, 781-783 


[24] Nestorius tự biện hộ cho mình một cách tranh nghiêm khôn khéo, khiến nhiều 
người phải khâm phục ông. Xem Livre d’Héraclide (khoảng năm 450). Nestonus 
chết tại chốn l-ưu đày (440), trên một ốc đảo xứ Libya. Thuyết Adoptianisme sau 
này được coi là con đẻ của thuyết Nestorius. Đó là thuyết của Elipando (799), giám 
mục thành Toledo, và Félix (815), giám mục thành Urgel chủ trương Chúa Kitô chỉ 
là người như mọi người khác, nhưng được Thiên Chúa dựng nên hoàn hảo hơn và 
được cất nhắc lên làm nghĩa tử (adoptif) cùng ban cho nhiều quyên lực và đặc ân 
(770). Giáo thuyết này bị nhiều công đồng như Francfort (794 Roma (799) luận 
phi. 


[25] Jugie: Eutychès và Monophysisme trong Dict. de Théol Cath. - Mansi. Q. VI 
529-1102 và VIII, 1-654. 


[26] Mansi, Q. VIL 116. 


[27] Xem Evagrius : Hist. Eccl. Q. II, tr 14 


[28] Cuối thế kỷ VI (563-616), bè Monophysism đức phục hưng nhờ bàn tay khéo 
léo của Jacobus Barades (t 378), do đấy có tên “Giáo hội Giacobit”, xây lại sự 
thống nhất giữa hai giáo phái Syro và Ai Cập. Ngày nay giáo phái này còn duy trì 
được nhiều giáo dân quan trọng trong Kitô giới Đông phương Giáo hội Copto, 


Syro, Armeno: Giáo hội Syro Malabar ở miền Tây Nam ấn Độ. 


[29] Trong các giáo phái, Nestorius được kế là có một lịch sử truyền giáo vẻ vang 
nhất. Không những đã thiết lập được nhiều giáo đoàn quan trọng trong v-ương 
quốc Persia, À Rập và trên miền duyên hải Tây ấn Độ, mà còn đưa về Kitô giáo 
nhiều quốc gia Á châu thuộc miền Turkestan, và đã cảm hóa được nhiều vua Trung 
Hoa dưới thời nhà Đường (627-805) ; nó xâm nhập cả xứ Mông Cổ và Tây Tạng 
Thế kỷ VII và VIII, đời sống tinh thần của Đông Á chịu ảnh hưởng Kitô giáo cũng 
như Phật giáo. Ngày nay, giáo phái Nestorius chỉ còn một nhóm yếu ớt người xứ 


Caldea (nhóm ti nạn trong vùng Antiokia từ năm 1918) 


[30] Công đồng Calcedonia (451), mặc cho có sự chống đối của các đại diện Roma 
đã biêu quyết điều XXVII nội dung nh-ư sau: “Vì vấn đề tôn giáo của một đô thị 
liên can đến chính trị, nên mong rằng: “Tòa thánh Roma mới” (Constatinopoli) có 
đầy đủ mọi quyền hành về tôn giáo nh-ư Roma, tuy nhiên vẫn phải đứng “hàng 
nhì” sau Roma”. Điều này được hoàng dé Justinianius II (685-711) lập lại và khai 


thác, nhân có công đồng Trullo (691-692). Xem chương Tám, II, 1. 


[31] Sách tham khảo: Ch. Diehl: Justinien et la civilisation Byz. au VIe siècle. - L. 
Duchesne: L'Église au VIe siècle - Burdy: History of the later Roman Empire. Q 
H, 1923. 


[32] Mansi. Q. IX, 154-375 - H. Jedin: op. cit., tr 34-36. 


[33] Ba tác phẩm của ba nhà thần học nói đây có khuynh hướng Nestorius mà 
Công đồng Calcedonia (451) đã không luận phi; vì các tác giả đã chết. Những 
người theo bè Monophysism bị kết án trong Công đồng này muốn đức Thánh Cha 
bác bỏ ba tác phẩm đó. vì họ nghĩ rằng: đức Giáo hoàng luận phi “Ba Đoạn” tức là 
luận phi các việc Công đồng Calcedonia. Nhưng họ vỡ mộng vì đức Thánh Cha 


khi bác bỏ “Ba Đoạn” đã tuyên bố không hề chê trách Calcedonia. 


[34] Tên của đức Vigiliô bấy giờ bị xóa trên “thư giáp bản” (diptique), nơi ghi 
danh tánh các Giáo hoàng. Ngài bị tố cáo là bội giáo, vì người ta cho rằng khi chấp 
nhận việc luận phi “Ba Đoạn” tức là Ngài đã “tự rút khỏi Giáo hội Công giáo”. Về 
điểm này, ta nên biết đức Vigiliô vẫn trung thành với lập trường của ngài đối với 
Calcedonia, được vạch rõ trong bản tuyên ngôn đề ngày 11.4.548 (Judicatum): “Ta 
phạt vạ tuyệt thông bất cứ ai... chống đối Công đồng Calcedonia. Công đồng bất 
diệt này có đầy đủ thẩm quyền nh-ư các Công đồng Nicea, Constantinopoli (381) 
và Epheso”. Cũng nên nhớ rằng khi ấy ngài bị quá nhiều áp lực, lại thương nhớ quê 
hương đang bị chiến tranh tàn phá, ngài cho rằng sự nhượng bộ đó sẽ đem lại hòa 


bình cho Giáo hội và làm giảm bớt đau khổ cho nước Ý. 
Chương Bốn 
CÁC THÁNH GIÁO PHỤ 


VÀ VĂN SĨ CÔNG GIÁO (t.k. II-VIID) 


I. Các nhà hộ giáo và minh giáo 


1. Thánh Giustinô và các nhà hộ giáo thế ký II 


2. Thánh Ireneô và các nhà minh giáo thế kỷ II 


3. Học viện Alexandria: Clemens và Origenes (t.k. II) 


4. Trung tâm văn hóa Carthago: Tertullianus và thánh Cyprian Ok UI 


5. Những nhà hộ giáo khác (tk. II) 


II. Các thánh giáo phụ Hy Lạp 


1. Thánh Athanasiô (295-373), chiến sĩ vô địch của Công đồng Nicea 


2. Ba giáo phụ xứ Cappadocia: Basiliô, Gregori Nazianzen, Gregori Nyssen 


3. Thánh Gioan Kim khẩu (344-407), nhà đại hùng biện, vị chủ chăn gương mẫu 


4. Thánh Cyrillô thánh Alexandria (474-444), tién sĩ “Ngôi Hai Nhập Thể” 


5. Những giáo phụ Đông phương khác (t.k. IV) 


IL. Các thánh giáo phụ Latinh 


1. Thánh Ambrosiô (333-397), người bảo vệ quyền uy Giáo hội 


2. Thánh Gieronimô (347-420), dịch giả Thánh Kinh 

3. Thánh Âutinh (354-430), đắng giáo phụ nổi tiếng nhất Giáo hội Latinh 

4. Thánh Leô Cả (395-430), Giáo hoàng tién sĩ Hội thánh 

5. Những giáo phụ Tây phương khác (t.k. IV-V) 

IV. Các thánh Giáo phụ thời suy mạt 

1. Các nhà văn Đông phương (t.k. VI-VIII) 

2. Các nhà văn Tây phương (t.k. VI-VHI) 

3. Thánh Gregori Cả, thánh Isiđorô thành Sevilla và thánh Bêđa Venerabilis 

Đứng trước làn sóng lạc thuyết và tà thuyết, Mẹ Giáo hội không khỏi đau lòng khi 
thấy có những người con bội phản, và để bảo vệ đoàn chiên, Giáo hội phải tỏ thái 
độ. Giáo dân đoàn kết chung quanh chủ chăn, các chủ chăn liên kết chặt chẽ để 
ngăn cản. Trong giới trí thức Kitô giáo, xuất hiện những nhà hộ giáo, minh giáo, 
thần học, văn hào, tién sĩ, nhận sứ mạng bảo vệ đức tin. 

Thế kỷ II, với những nhà hộ giáo và minh giáo, văn chương Kitô giáo mới trong 
bước đầu, còn phải dò thử danh từ và cách phát biểu. Thé kỷ III, đã phát triển khá 


mạnh với hai trung tâm văn hóa: học viện Alexandria ở Đông phương và trung tâm 


văn hóa Carthago. Nó là sự tién triển tự nhiên của tư tưởng Kitô giáo, là kết quả 


bao cố gắng của các giáo phụ trong 300 năm qua về phương pháp trình bảy cũng 
như ấn định danh từ. Thế kỷ IV và V được gọi là thời hoàng kim giáo phụ. Nhưng 
thời đó chấm dứt với thánh Leô Cả (461) và bước dần sang thời suy mat thế kỷ VI- 
VII. 


Xét vè lối hành văn, các giáo phụ từ thế kỷ IV chịu ảnh hưởng văn chương ngoại 
giáo xưa. Hầu hết các ngài đã đọc những tác phâm của Virgilius, bắt chước kiểu 
nói của Cicero. Thần giáo đã sụp đồ, không còn sợ ảnh hưởng của nó, các giáo phụ 
mạnh bạo “rửa tội” cho văn chương ngoại giáo, dùng nó trong văn chương Kitô 
giáo. Nếu phân tích các tác phẩm, chúng ta thấy gồm đủ loại văn: sử học, thi ca, hộ 
giáo, minh giáo, luân lý, triết học, chú giải Thánh Kinh, nhưng dồi dào hơn cả là 


những tác phẩm về tín lý. [1] 


Gọi các ngài là giáo phụ, vì đây là những bậc tiến sĩ có đời sống thánh thiện, đạo lý 
chính thống và lỗi lạc, đã có công xây đắp nền móng Giáo hội. Để được suy tôn 
giáo phụ, ngoài các điều kiện trên, các vị còn cần phải là những bậc kỳ cựu đã sống 
ở những thé kỷ đầu của Giáo hội. Đối với Giáo hội Đông phương, thời kỳ đó chấm 
dứt với thánh Gioan Damascen (750); bên Giáo hội Tây phương, giáo phụ cuối 


cùng là thánh Bêđa Venerabilis (735). 


CÁC NHÀ HỘ GIÁO VÀ MINH GIÁO 


1. Thánh Giustinô và các nhà hộ giáo thế ký II 


Dé giúp tìm hiểu đời sống Giáo hội cuối thế kỷ I; về quyền tối thượng Giáo hoàng 
Roma và vè hàng Giáo phẩm, chúng ta có Thư gởi giáo đoàn Corintô (95-98) của 
thánh Giáo hoàng Clementê I (92-101) và 7 thư của thánh Ignatiô thành Antiokia 
(2 110) về bí tích phụng vụ có cuốn Didachès cũng gọi là Giáo thuyết Mười hai 
Tông đồ, tác phẩm này viết vào khoảng năm 80-90 và tìm thấy Constantinopoli 


năm 1873, và cuỗn Mục tử (Pasteur) của Hermas (năm 135-145). 


Đả phá những vu cáo tai hại, vạch rõ những thành kiến sai lầm, và nhất là bênh vực 
Giáo hội trước những cuộc bách hại của triều đình, đó là nhiệm vụ của các nhà hộ 
giáo thế ký II, hầu hết là người iy Lạp. Được triều Hadrianus (117-138), Quadratus 
quê thành Athêna đã đệ trình hoàng dé nhân dịp ông đến kinh lý, một kiến nghị có 
tính cách hộ giáo. Khoảng năm 140, Aristides, một triết gia thành Athêna, cũng đệ 
trinh lên hoảng dé Antoninus-Pius (138-161) một kiến nghị khác, nêu cao tinh thần 
thuần túy siêu việt, cao quý của đạo Chúa Kitô so sánh với các đạo khác, đồng thời 
đưa ra những gương sáng đời sống người Kitô hữu, nhắn mạnh quan điểm bác ái: 
còn Bức thư gởi Diognetes, một tác phẩm ân danh, có nhiều giá trị về văn chương 
và biện hộ. Diognetes đây có lẽ là thày dạy Marcus Aurelius. Bức thư gồm 10 
đoạn, trả lời những vấn nạn và những ngộ nhận vè thái độ người Kitô giáo đối với 
anh em lương dân, về đời sóng giáo dân giữa họ với nhau. Nhà hộ giáo thời danh 


hơn cả là thánh Giustinô. 


Giustinô sinh tại Flavis Neapolis xứ Palestina vào khoảng năm 100-110 trong một 
gia đình lương dân thuộc dòng La Hy. Ngay từ thiếu thời, Giustinô đã có khuynh 
hướng về triết học, mong tìm chân lý. Triết học đã đưa ông về với Thiên Chúa: ông 
theo đạo khoảng năm 130 và từ đấy hiến trọn cuộc đời làm tông đồ giáo dân. Năm 


132 thánh nhân mở trường dạy triết ở Epheso, vạch trần những khuyết điểm của 


các triết học khác, minh chứng sự siêu việt của Kitô giáo và thuyết phục được 
nhiều nguòi, khiến các triết gia lo ngại. Năm 150, Giustinô qua Roma tiếp tục hoạt 


động tông đô và trước tác. 


Người ta được biết thánh nhân có tới 10 tác phẩm, nhưng chỉ còn giữ lại 3 cuốn 
Đối thoại với Tryphon (Dialogue avec Tryphon) và 2 cuốn Hộ giáo. Cuốn thứ nhất 
trả lời cho những người Do Thái cố chấp, tự giam mình trong lề luật và sống độc 
đoán. Tác giả minh chứng Chúa Giêsu là Đắng Cứu thế mà các tiên tri đã loan báo, 
và đạo của Người là đạo thật đến thay thế cho đạo cũ, là đạo của mọi người và mọi 
người phải tin theo. Còn hai cuốn Hộ giáo, một đệ lên hoàng dé Antoninus-Pius và 
một gởi đến thượng viện. Trong cuốn Hộ giáo thứ nhất, trước hết tác giả bác bỏ 
những lời anh em lương dân tố cáo người Kitô giáo là vô thần, bằng nêu lên những 
tắm gương sáng chói Tiếp theo, tác giả minh chứng đạo Chúa Kitô trọng hơn các 
đạo khác. Và cuối cùng, để đánh tan những lời vu cáo về các cuộc hội họp, 
Giustinô trình bày những nghi thức Rửa tội và Thánh Lë Kết luận, tác giả kêu gọi 
chấm dứt cuộc bách hại bất công, dựa trên một pháp luật thiên lệch. Cuốn Hộ giáo 
thứ hai ngắn hơn. Thánh nhân viết cuốn này để phản đối vụ án: một phụ nữ Kitô 
giáo bỏ người chồng gian dâm, bị kết án tử hình; đồng thời vạch rõ những lời triết 
gia Crescum vu khống thánh nhân. Ngài đề cao luân lý Kitô giáo, sau cùng đề nghị 


rút chiêu chỉ cầm đạo và đôi xử với người Kitô hữu theo luật công bình. 


Với những tác phẩm trên, thánh Giustinô không những đã biện hộ cho dân Chúa, 
còn đưa ra một thần học khá hoàn bị, tuy danh từ và kiểu nói chưa được chỉnh lắm, 
nhưng đã góp một phần lớn vào công cuộc xây dựng một khoa học thánh về Thiên 
Chúa, Ngôi Lời, Thiên thần, linh hồn và cả về Đức Maria nữa. Thánh nhân còn dê 


lại nhiều tài liệu quí báu về nghi thức Rửa tội và Thánh Lễ. 


Bi Crescum tó cáo, Giustinô bị bắt giam và chịu trảm quyết năm 163, dưới triều 
Marcus-Aurelius (161-180). Cũng dưới triều đại này, một thế hệ hộ giáo khác nổi 
dậy tiếp tục công việc của thánh Giustinô. Khi ấy, Kitô giáo không những phải 
đương đầu với cuồng tín của quần chúng, với bách hại của các nhà cầm quyên, còn 
phải chống đỡ những luận điệu chế giễu và mat sát của các triết gia như Pronton 


thành Cirta, Lucianus Samosat và nhất là Celsus. 


Đề đáp lại những luận điệu trên, trước hết có Tatianus môn đệ thánh Giustinô viết 
cuốn Đàm luận với người Hy lạp (Discours aux Grecs) và nhiều sách khác. 
Tatianus, con người sắc sảo không ưa mâu thuẫn, chủ trương “chính sách nắm tay” 
và vì cỗ chấp ông đã rơi vào phái “Duy thủy” (encratisme): tránh hôn nhân, kiêng 
thịt, kiêng rượu, dùng nước là thay rượu trong Thánh Lë Trái lại, Athenagor theo 
chủ trương của Giustinô: trong bản Thỉnh nguyện cho người Kitô hữu gởi Marcus- 
Aurelius và Commodus, ông trả lời những vu cáo về ba tội ác người ta gán cho đạo 
Chúa Kitô: vô thần, loạn luân, ăn thịt người. Thánh Theophilô giám mục thành 
Antiokia cũng để lại một số sách loại hộ giáo này. Đáng để ý hơn cả là cuốn 
Octavius của luật sư Minucius Felix, đó là cuôn hộ giáo duy nhất viết băng Lavăn. 
Ông viết cho giới bình dân, trình bày sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự quan 
phòng của Ngài, biện bác phiếm thần và những vu cáo của nhóm người ghét đạo. 
Cuối cùng, ông trình bày đời sống lành thánh và cao thượng của dân Kitô giáo. Tác 
phẩm hộ giáo này được coi như cuốn sách Nhập môn giáo lý Kitô giáo, đồng thời 


là một viên ngọc trong văn chương Kitô giáo. 


2. Thánh Irencô và các nhà minh giáo thế kỷ II 


Giáo hội thế kỷ I không khác một thành trì, bên ngoài bị những đợt sóng bách hại 
tấn công, bên trong nhiều người bội phản tung ra những lạc thuyết phá hoại, như 
giáo phái Marcius, Ngộ đạo thuyết lạc giáo Montanus. [2] Nhưng Thánh Phaolô đã 
nói : “Cần phải có lạc thuyết để những ai chống lại sẽ được vững chắc hơn trong 
đức tin” (I Cr XI, 19). Chính những lạc thuyết đã là cơ hội để Giáo hội xác định 
giáo thuyết của mình, chính họ đã làm nổi dậy các giáo phụ để từ đây một nền thần 


học ngày càng được thêm phong phú và kiên cé. 


Không một văn sĩ Kitô giáo nào trong thời kỳ này lại không đá động đến một lạc 
thuyết và đưa ra những biện luận dễ đánh đồ. Nhiều nhà hộ giáo đồng thời cũng là 
nhà minh giáo, như thánh Giustinô với cuốn Khái luận về các lạc thuyết, thánh 
Theophilô thánh Antiokia chống Ngộ đạo chủ nghĩa. Nhưng cũng không thiếu 
những nhà minh giáo chuyên biệt; mỗi lạc thuyết đều gặp ít là một đối thủ. Chống 
lại Montanus có Apollonius hình như là giám mục thánh Epheso, linh mục Caius 
người Roma, và nhiều tác phẩm vô danh. Chống lại Ngộ đạo thuyết có Rhodon 
môn đệ Tatianus, Hegesippus người Do Thái giáo trở lại. Cuối thế kỷ II, thánh 
Hippolytô tử đạo (235) viết bộ sách gòm 10 cuón chóng lai các ląc thuyết, nhan đề 


Bác bỏ các lạc thuyết (Philosophumena). 


Có nhiều nhà minh giáo vượt ra ngoài khung cảnh tranh luận để xây dựng một giáo 
thuyết Kitô giáo, đặt trên nền tảng đức tin và lý trí về phương diện này, đáng kể 
hơn hết có thánh Ireneô. Sinh tại Smyrna vào khoảng 135-140 trong một gia đình 
Kitô giáo, ngay từ thiếu thời Ireneô được thụ huấn với nhiều giám mục, môn đệ 
các tông đô, đặc biệt thánh Polycarpô. Làm chứng nhân trực tiếp các giáo phụ thời 
Sứ đô, ngài còn có một nèn học thức uyên thâm, thông triết học, với một tâm hồn 


đạo đức sâu xa, một trái tim nhân từ, hiên hậu, bác ái. 


Theo đoàn thừa sai sang xứ Gallia truyền giáo, thánh Irene được bầu làm giám mục 
Lyon thay thế thánh Photin tử đạo (177). Ngài học tiếng Celtic là tiếng nói của thô 
dân xứ Gallia, viết cuốn Giảng thuyết Tông truyền (Démonstration de la 
prédication apostolique), một cuốn sách Kinh bốn đầu tiên cho giáo dân, đơn sơ, 
sáng sủa. Biết răng Ngộ đạo chủ nghĩa gây họa ở Roma và đang bành trướng sang 
địa phận Lyon, ngài bèn đem chân lý ngàn đời của Giáo hội ra để ngăn cản làn 
sóng tai hại, bảo vệ đoàn chiên của mình. Kết quả công việc đó, là bộ sách Chống 
lại các lạc thuyết gồm 5 cuốn lớn. Trong hai cuốn đầu, tác giả trình bày những lạc 
thuyết đang lan tràn lúc đó, nhất là thuyết Ngộ đạo và Montanus, vì theo ngài: lột 
trần bí mật của nó tức là thăng nó; tuy nhiên tác giả cũng dùng triết học để phi bác. 
Trong ba cuốn sau, thánh nhân trình bày giáo lý Kitô giáo, đối chiếu sự sáng với sự 


tối, chân lý với lạc thuyết. 


Trái với chủ trương của Ngộ đạo thuyết là tìm biết Thiên Chúa và các mầu nhiệm 
bằng nguyên con đường lý trí, giáo thuyết của thánh Ireneô xây dựng trên Thánh 
Kinh và Thánh truyền. Đấy là con đường vạch vẽ cho khoa thần học. Về Thiên 
Chúa, Ngộ đạo thuyết chủ trương có một Thiên Chúa và một Đẳng tạo hóa, Thiên 
Chúa cao cả không thể nào tới được. Thánh Ireneô trả lời: Thiên Chúa chỉ có một, 
chính Ngài là Đắng tạo hóa, ngài là Đắng cao cả, lý trí loài người không thể thấu 
hiểu được, nhưng Ngôi Lời Con Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta, Ngôi Lời 
và Thánh Thần là một Thiên Chúa với Chúa Cha. Về con người bị Ngộ dạo thuyết 
khinh chê, nay được thánh Ireneô đề cao vì lẽ con người đã được Chúa Cứu thé, 


Adam mới, cứu chuộc và đem về làm hòa với Thiên Chúa. 


Ngoài hai bộ sách nói trên, thánh Ireneô còn nhiều tác phẩm khác đã thất lạc. 


Thánh nhân có lối hành văn bình dị, dễ hiểu, với những lý luận minh bạch, khúc 


chiết, khi mềm dẻo, khi mạnh mẽ hùng hồn. Thánh nhân qua đời khoảng năm 202- 


203, và được Giáo hội tôn kính như đắng tử đạo. 


3. Học viện Alexandria : Clemens và Origenes (thế ký II) 


Giáo hội thé ký III là Giáo hội vươn lên với con số giáo dân mỗi ngày thêm đông 
và có tô chức chặt chẽ, đồng thời được xây dựng trên một thần học đang tiễn triển. 
Hai trung tâm văn hóa Kitô giáo đáng để ý trong thời kỳ này là Alexandria (Ai 
Cập) với học viện của Clemens và Origenes, Carthago (Phi châu) với Tertullianus 
và thánh Cyprian. Đến sau thêm Antiokia với học viện của Lucianus tử đạo và 


Diodorus thành Tarses. 


Alexandria nằm trên trục giao thông giữa Phi châu và Đông phương, là nơi gặp gỡ 
và tập trung các luồng tư tưởng triết học, luân lý tôn giáo của dé quốc Roma thời 
đó. Athêna lúc này phải lùi lại nhượng địa vị cho Alexandria, là nơi Kitô giáo đã 
có chỗ đứng vững chắc ngay từ ban đầu. Cuối thế ký IL học viện Kitô giáo hoạt 
động ngay bên cạnh những học viện của các triết gia. Lúc đầu chỉ là nơi học hỏi 
giáo lý của anh em tân tòng, dän dần biến thành học viện giáo lý cao đẳng. Viện 
trưởng đầu tiên là thánh Pantena (215), biệt hiệu “con ong Sicilia”, thày dạy 
Clemens. Trên 100 năm, học viện Alexandria đã giữ một dia vi quan trọng trong 
việc bảo vệ, xây dựng và truyền bá đạo lý Kitô giáo. Hai tên tuổi đáng ghi nhớ là 
Clemens và Origenes: Clemens là người mở đường, còn Origenes là người xây 


dựng và kiện toàn. 


Clemens thành Alexandria (150-216) sinh tại Athêna trong một gia đình ngoại 


giáo. Trường hợp ông theo Kitô giáo có lẽ giống như thánh Giustinô: vì mến phục 


giáo lý cao siêu và luân lý trong sạch của đạo. Để đi sâu vào giáo thuyết Chúa 
Kitô, ông đã theo học nhiều giáo sư ở miền Nam Ý Đại Lợi cũng như ở Syria và 
Palestina, cuối cùng ông tới Alexandria (180) và được toại nguyện với thánh 
Pantena. Từ môn đệ đến cộng sự viên, Clemens thụ phong linh mục, và năm 200 
lên chức viện trưởng thay thế thày. Ông là một giáo sư có tâm thu hút nhân tâm. 
Cũng như thánh Giustinô, ông lợi dụng tất cả những gì cao đẹp, lành mạnh của 
triết học văn chương đời dé trình bày và trao đổi giáo thuyết của Chúa. Thời bách 
hại Septimus Severus, học viện Alexandria bi đóng cửa (202), ông phải rút về Tiểu 


À, sông với đức giám mục Alexandria môn đệ của ông Cappadocia. 


Linh mục Clemens là người dễ dãi và đại lượng, trí óc thông minh phi thường, tư 
tưởng đồi dào, nói viết liên miên đến độ quên cả phân tách các vấn đề. Sách ông 
viết rất nhiều, nhưng thất lạc một số lớn. Tác phẩm giá tri nhất là bộ Thần học gòm 
2 cuốn. Cuốn Hiệu triệu (Protreptique) có tính cách hộ giáo, mục đích khuyến mọi 
người theo đạo Phúc âm. Đó là một kiệt tác, chứng tỏ một tâm hồn thắm nhuân đạo 
Chúa và tha thiết với ơn cứu chuộc của mỗi người. Cuốn Nhà Giáo dục 
(Pédagogue) là tác phẩm về tu đức và luân lý, trình bày Ngôi Lời là nhà Giáo dục 
khôn ngoan tải đức, ông đả kích những thói xấu của thời đại. Cuốn thứ ba là Tạp 
lục (Stromates) là sách tín lý, thu lượm những tư tưởng không theo một luận đề 
hay một chương trình nhất định, trong đó tác giả nói đến tương quan giữa đạo 
Chúa Kitô với triết học và văn chương đời. Văn của ông dễ đọc, dễ hiểu, nhưng ít 


được chải chuôt và có nhiêu lôi văn phạm. 


Clemens chủ trương đề cao giáo thuyết Kitô giáo vượt trên các khoa học khác. Ông 
minh chứng đức tin và khoa học không xung khắc nhau. Khoa học giúp giáo dân 
hiểu biết nhiều hơn về đức tin: đối với lương dân, Thiên Chúa dùng khoa học, cũng 


như đã dùng luật Môisen đôi với dân Do thái, để giáo dục và dẫn đưa họ đến với 


đức tin. Nhưng về thần học, ông có nhiều chủ trương không được chính xác lắm. 
Những lầm lỗi đó thường khó tránh hết được ở nơi những người muốn mở một lối 


đi mới. Lỗi đi đó, Origenes đã theo và làm thêm sáng tỏ. 


Origenes (185-255) sinh tại Alexandria trong một gia đình đạo đức lớn lên ông 
theo học với Clemens. Dưới thời bách hại Septimus-Severus, gia đình ông được 
góp phần minh chứng : Leonidas cha ông chịu chết vì đạo (202), tài sản gia đình bị 
tịch thâu. Là anh cả trong gia đình, ông phải đi dạy học nuôi các em. Năm 205, đức 
giám mục thành Alexandria trao việc dạy giáo lý cho các tân tòng, cộng tác việc 
mở lại học viện và đứng điều khiển. Origenes làm việc rất nhiệt thành, đời sống lại 
nhiệm nhặt. Học viện Alexandria nhờ đó trở nên danh tiếng. Năm 230, khi qua 
Cesarea (Palestina) ông được đức giám mục ở đây tắn phong linh mục mà không 
hỏi ý kiến đức cha Demeterius, giám mục thành Alexandria. Đức cha Demeterius 
nghe biết bèn gọi về, cất chức và trục xuất khỏi giáo đoản. Origenes trở lại Cesarea 
mở trường dạy hoc, ở đây ông nhiều lần thư từ với thái hậu Julia Mannaea, và năm 
232 được bà mời đến Antiokia giảng thuyết. Thời bách hại Decius năm 250 ông bị 
bắt giam ở Cesarea và bị tra tân dã man. Được tha về, nhưng vì thương tích ông từ 


trần năm 70 tuổi ở Typro. 


Origenes là người viết nhiều sách nhất, gồm bốn loại: 1) Thánh Kinh, 2) Hộ giáo 
và minh giáo, 3) Thần học, 4) Đạo đức học và thư từ. Thánh Epiphan tính được 
6.000 cuốn, Eusebius kế ra 2.000 cuốn, thánh Gieronimô nhắc đến 800 cuốn, 
nhưng thất lạc hầu hết. Về văn, ông không chủ ý viết hay, chỉ cốt sáng sủa, nhưng 


sự thực có nhiêu chỗ rườm tà và tôi nghĩa. 


Đáng để ý hơn cả là những tác phẩm loại Thánh Kinh, hoặc bình luận hoặc chú 


giåi. Về bình luận có bộ Sáu cột (Hexaples) so sánh các bản dịch Hy Lạp với bản 


văn Do Thái, chia làm 6 cột đối chiếu. Về chú giải, ông nghiêng về lối diễn giải 
theo dụ ngôn, tìm hiểu nghĩa bóng bẩy, nhất là ý nghĩa cao siêu và thiêng liêng của 
Thánh Kinh. Loại hộ giáo có cuốn Chống lại Celsus (177-178). Trong cuốn Nói sự 
thật, Celsus cho Chúa Giêsu là con người lưu manh, các phép lạ chỉ là những 
truyện bia đặt, dân chúng theo đạo chỉ vì sợ hỏa ngục... Origenes đã phi bác từng 
câu của Celsus. Trong cuốn này, ông tỏ ra là một học giả uyên thâm, một tín hữu 
nồng nhiệt, nhưng lại rất điềm đạm trong khi tranh luận với đối phương. Loại thần 
học, có bộ Những Nguyên tắc (Sur les Principes 229-230), trong đó ông chủ 
trương nhiều điều sai lầm, chỉ vì muốn biết hết mọi sự. Ông phiêu lưu tìm hiểu 
mâu nhiệm Chúa Ba Ngôi, SỐ phận các Thiên thần, sự liên tục những thế giới đã 
được tạo dựng sự tùng phục giữa Ngôi Con và Ngôi Cha, giữa Ngôi Ba và Ngôi 
Hai. Đặc biệt, ông chủ trương phục hồi toàn diện: các linh hồn mắc tội trọng chỉ 
phải qua luyện ngục rồi sẽ được cứu rỗi, quỷ dữ cũng thế, nghĩa là ông không công 
nhận tính vĩnh cửu của hỏa ngục. Cuối cùng, thuộc loại tu đức ông viết cuôn VỀ sự 


cầu nguyện (231) và cuốn Khuyến khích tử đạo (235). 


Origenes là nhà thần học uyên bác nhất của Giáo hội Hy Lạp thời Thượng cô. Ông 
được hoan nghênh nhiều nhất, đồng thời cũng bị chỉ trích hơn cả. Sau này nhiều 
lạc thuyết đã nại đến thanh thế ông, và chủ trương của ông cũng đã nhiều lần bị kết 
án, tuy nhiên nhiều giáo phụ đã học được ở ông nhiều điều. Trên bước đường tiền 
phong, những lỗi lầm đó không làm người ta ngạc nhiên. Origenes suốt đời chỉ 
mong muốn tư tưởng như một người Kitô hữu chân chính, và khi mở đầu cuốn 
Những Nguyên tắc ông tuyên bố “chỉ được coi là chân thật những điều không 
nghịch với Thánh truyền của Giáo hội và của các tông đồ”. Ông đã sống theo 
nguyên tắc ấy và cuối cùng đã lấy máu đào để minh chứng lòng trung thành của 


mình. 


Kế tiếp linh mục Origenes trong việc điều khiển học viện Alexandria có các vị sau 
đây: Heraclas (248), Dionisius thành Alexandria (190-265), Theognost (280), Pieri 
(300), Petrus tử đạo (311). Dionisius giám mục Alexandria được coi là nôi tiếng 
hơn cả vì đã để lại khá nhiều sách vở, như cuốn Những thử thách, Những lời hứa, 
Chứng minh và biện hộ, cuốn sau cùng này được thánh Athanasiô rất trọng dụng. 
Theognost viết cuốn Hoạt tả (Hypotyposes), sau này được Photius rất hoan 
nghênh, vì lối hành văn tao nhã và bình dị. Pieri là một nhà giảng thuyết nổi tiếng, 
tác giả cuốn Mẹ Thiên Chúa. Còn Petrus giám mục thành Alexandria có cuốn Luận 
về Bản tính Thiên Chúa, và để chống lại giáo thuyết Origenes, ông viết cuốn Sự 


sông lại. 


4. Trung tâm văn hóa Carthago: Tertullianus và thánh Cyprian (thế kỷ II) 


Carthago không phải là môi trường hoạt động của các triết gia và thần học như 
Alexandria, nhưng là một đô thị lớn sông rất thực té. Nếu Alexandria có gắng tìm 
hiểu đạo, thì Carthago lại để ý đến việc sống đạo nhiều hơn. Nếu Alexandria 
hướng vẻ thần học suy lý trừu tượng, dùng lý luận triết học để trình bảy đạo, thì 
Carthago không tha thiết gì đến những học thuyết siêu hình trừu tượng, nhưng lo 
giữ đạo hăng say và can đảm xưng đạo bằng hành động. Ngôn ngữ cũng khác 
nhau: Alexandria dùng Hy văn, Carthago dùng La văn. Hai nhân vật đáng để ý hơn 


cả là Tertullianus và thánh Cyprian. 


Tertullianus (160-250) sinh quán tại Carthago, thuộc gia đình lương dân, con một 
đại đội trưởng Roma. Lớn lên, được học văn chương, triết lý, luật khoa, và trở 
thành một luật sư nổi tiếng. Ông theo đạo vào khoảng năm 195, thụ phong linh 


mục năm 200, mặc dù ông đã kết hôn. Tertullianus là con người ưa thích tranh 


luận, tinh thần mạnh bạo, tính tình cương trực, ông đem hết tài đức dë bảo vệ chân 
lý, bênh vực Giáo hội. Nhưng ông có nhiều tật xấu : cực đoan, hiểu thắng, bất 
nhẫn, kiêu căng, tìm hết lý lẽ, dốc hết khả năng để dồn đối thủ vào ngõ bí, nhằm 


tiêu diệt họ hơn là thuyết phục. 


Tertullianus là một văn hào, văn của ông chải chuốt đắn đo cần thận, loại văn độc 
đáo chính xác, lên xuống có nhịp điệu khi trầm khi bồng, khi êm dịu lúc quyết liệt 
và rất hùng hồn. Ông có 31 tác phẩm còn được lưu lại. Loại hộ giáo có cuốn Hộ 
giáo (197), một kiệt tác văn chương Kitô giáo. ông chỉ trích thái độ bất công của 
các nhà cầm quyền đối với dân Kitô hữu, bác bỏ những vu khống của người ngoại 
giáo, kết luận bằng những giọng điệu thách thức, nhiều lúc cao hứng ông đã châm 
biếm đối phương một cách thậm tệ. Loại minh giáo đặc biệt có cuốn Thời hiệu của 
các lạc giáo (200). Các lạc thuyết muốn dựa vào Thánh Kinh, nhưng xét về thời 
hiệu (prescription) Giáo hội là người tiên chiếm, thừa tự trực tiếp của các tông đồ. 
Như vậy lạc giáo không có quyền dùng Thánh Kinh và không có lý đo tranh luận 
với Giáo hội. Về thần học, ông có những cuốn như Thân xác Chúa Kitô (208-211), 
Sự sống lại của thân xác (208-211), Về linh hồn. Những tác phẩm tu đức và luân lý 
của ông, như cuốn Sám hối (200-206), Đức Trinh khiết (217-222) biểu lộ một tâm 
hồn quá khắt khe. 


Năm 206, vì tính tình quá nóng nảy, bất nhẫn, ít tình cảm, Tertullianus đã đi theo 
lạc thuyết Montanus, đả kích những giáo dân sống thờ ơ lãnh đạm với ơn Chúa 


Thánh Thần. Ông lập ra một giáo phái lẫy tên ông, và kết tụ được nhiều người. 


Thánh Cyprian (210-258) quê thành Carthago, gia đình quí tộc Roma nhưng ngoại 
đạo. Cyprian tin theo Kitô giáo năm 245, sau đó thụ phong linh mục, rồi lên chức 


giám mục năm 249. Thánh nhân ưa thích đọc sách của Tert-ullianus và ông gọi là 


thày. Tuy tính tình cũng nóng nảy và cương trực như Tertullianus, nhưng ngài biết 
làm chủ mình, nhẫn nhục, bình dân, bác ái và hiếu hòa, nên được mọi người trọng 
kính và mến yêu. Thời bách hại Decius (249-251), thánh nhân rút ra ngoài thành 
Carthago nhưng vẫn tiếp tục trông coi giáo đoàn. Đối với những người nhát sợ đã 
tế thần hoặc đốt hương, tại công đồng Carthago 251, Cyprian chủ trương phải làm 
việc đền tội suốt đời và chỉ được nhận trở lại Giáo hội lúc nguy tử hoặc gặp thời 
bách hại. Chủ trương nghiêm khắc này đã là cớ cho Novatus đứng ra một nhóm ly 
khai. Năm 252-254, ôn dịch hoành hành khắp đế quốc, thánh nhân tổ chức công 


cuộc bác ái, gây nhiêu ảnh hưởng trong lương dân. 


Thánh Cyprian còn là một văn hào, nhưng vi là con người ưa hành động, nên các 
tác phẩm của ngài đều nhằm vào thực tế. Văn của thánh nhân tuy không phong phú 
và sóng động như của Tertullianus nhưng chải chuốt và đúng văn phạm hon, lại 
bình dị dễ hiểu, khiến sau này nhiều người lẫy đó làm mẫu mực và học theo. Thánh 
Cyprian có 13 tác phẩm về hộ giáo, trong đó tác giả nói đến hiệu quả của ơn Rửa 
tội và khuyên ông bạn phó thác cho ân sủng Chúa Kitô. Về luân lý và kỷ luật, 
thánh nhân chủ trương sự kết hiệp chặt chế với Giáo hội trong cuốn Bàn về sự 
thống nhất Giáo hội (251), một tác phẩm giá trị và ảnh hưởng sâu xa nhất thời đó. 
Thánh nhân coi các vụ ly giáo và lạc thuyết, gây tai hại cho Giáo hội hơn cả các 
cuộc bách hại. Theo ý tác giả, ai muốn rỗi linh hồn phải ở trong Giáo hội, ngài 
viết: “Người không có Giáo hội làm Mẹ, thì ông không thể có Thiên Chúa làm 
Cha” (Habere non potest Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet Matrem). Ngoài 
các tác phẩm ké trên, ngài còn đề lại nhiều thư từ, nhiều sử liệu quan trọng về Giáo 


hội Phi châu thời đó. 


Vào cuối đời, năm 255-256, thánh Cyprian bất đồng với Roma về công hiệu phép 
Rửa của lạc giáo. Cuộc tranh luận chấm dứt khi Valerianus ra chiếu chỉ cắm đạo 


(257). Sau một năm lưu đây, thánh nhân chịu trảm quyết ngày 14.9.258. 


5. Những nhà hộ giáo khác (thế kỷ HI) 


Trong số các văn sĩ Công giáo Tây phương thế kỷ này, còn nên kê đến thánh 
Hippolytô và Lactantius. Hippolytô (170-235), môn đệ thánh Ireneô, là một linh 
mục sống ở Roma. Năm 217, sau những vụ tranh luận với đức Thánh Cha 
Zephyrin về giáo thuyết Patripassianism, và bực tức với đức Thánh Cha Calixtô 
“không đủ cứng răn với các lạc giáo”, Hippolytô tuyên bó ly khai, và lập một Giáo 
hội ngay tại Roma do chính ông làm Giáo hoàng. Tình trạng kéo dài đến năm 235, 
Maximianus cấm đạo cho bắt cả hai Giáo hoàng. Tại nơi lưu đày ở Sardenia, 
Hippolytô làm hòa với Giáo hội và được tử đạo. Thánh Hippolytô là một văn hào 
Công giáo đã để lại rất nhiều tác phẩm đủ loại: chú giải Thánh Kinh, hộ giáo, tín 
lý, luân lý, kỷ luật, sử học, địa lý, với một lối văn sáng sủa, thanh nhã, không cầu 
kỳ. Là một nhà thần học, thánh nhân đã cùng với Tertullianus chống Ngộ đạo 
thuyết và bè Sabellius. Cuốn Bác bỏ các lạc thuyết (Philosophumena) viết xong 


năm 222, được coi là quan trọng nhất. 


Lactantius tên thật là Lucius Cecilius Firmianus (255-325), người thành Cirta 
(Numidia), theo học văn chương Latinh với văn sĩ Arnobius (2 327), sau đó hành 
nghề giáo sư. Năm 290, ông được Diocletianus kêu đến Nicomedia, ở đây ông theo 
Kitô giáo vào I0 sau. Năm 317, Constantinus đưa ông sang Roma làm thày dạy 
thái tử Crispus. Lactantius là một nhà trí thức ưa trầm lặng, hiếu hòa, đứng đắn, 


làm việc không thích tiêng tăm. La văn của ông sánh với Cicero và được xêp vào 


loại giáo khoa. Ông để lại một số sách, như cuốn Những lời giảng dạy của Chúa 
(307-311), Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa (310-311) thuộc loại hộ giáo; cuốn Cái 
chết của các kẻ bách hại đạo (314-320) thuộc loại lịch sử. 


Ở Palestina, có Julius Africanus (170-245), người xứ Libya, sống lâu năm tại làng 
Emmaus (Palestina), là một sử gia nổi tiếng. Ông viết cuôn Biên niên ký 
(Chronographie) gồm 5 quyền; đó là cuốn lịch sử thế giới từ Adam đến năm 221 
sau Chúa Giáng sinh. Ngoài ra còn có thánh Pamphilô (240-308), quê thành Beryta 
Phenecia, là một linh mục tử đạo. Ngài mở trường dạy Thánh Kinh tại Cesarea 
(Palestina), và lo làm giầu cho thư viện đã được Origenes thiết lập, bằng chép lại 


Thánh Kinh và những tác phẩm hộ giáo. 


Cuối thế kỷ II, học viện Antiokia trở nên thời danh với linh mục viện trưởng 
Lucianus tử đạo (235-312), quê thành Samosat (Syria), nỗi tiếng là một nhà giảng 
thuyết, một giáo sư thần học và Thánh Kinh. Ông là thày dạy Arius, và có một giáo 
lý nhuộm mâu Hạ thuyết phục (Subordinatianism). Ông đề lại một bản dịch Thánh 
Kinh Đối chiếu được trọng dụng suốt thế kỷ IV trong các xứ Syria, Tiểu Á, 


Thracia và ở Constantinopoli. 


Tiểu À cũng có hai nhà văn đáng kể: thánh Gregori Thaumaturgo và thánh 
Methodo tử đạo. Thánh Gregori Thaumaturgo (213-270) sinh trưởng ở Neocesarea 
(Pont), theo học Origenes tại Cesarea. Năm 238, thánh nhân được cử làm giám 
mục thứ nhất ở quê nhà, từ đó ngài trở thành một vị tông đồ hay làm phép lạ. 
Người ta còn giữ lại của thánh nhân một số sách, trong đó có cuốn Diễn văn ca 
tụng Origenes (Éloge d'Origène 238), Tuyên xưng đức tin (Symbole de Foi, 260- 
265). Về thánh Methođô, người ta chỉ biết ngài là giám mục thành Olympio 


(Lycia) và tử đạo năm 311. Thánh nhân viết cuốn Tự do ý chí chống Ngộ đạo 


thuyêt, cuôn Vê sự sông lại chông Origenes. Cuôn Đức Trinh khiêt của ngài được 


các giới hoan nghênh.[3] 


Il 


CÁC GIÁO PHU HY LAP 


1. Thánh Athanasiô (295-373), chiến sĩ vô địch của Công đồng Nicea [4] 


Ít đẳng thánh có đời sống nghiêng ngửa, chịu vu va cáo gian, chịu tầm nã tủ day, 
gian lao cực nhọc như thánh Athanasiô, suốt đời tranh đâu một cách gan lì cho đức 
tin Công giáo. Cuộc đời đó bắt đầu ngay từ khi lên chức giám mục thành 
Alexandria (326), cũng là quê hương ngài. Nhóm giáo phái Melecius liên kết với 
Donatus ở Carthago đứng lên chống đối và không nhận quyền ngài, còn bách hại 
giám mục, linh mục thuộc quyền ngài nữa. Nhưng Arius mới là kẻ tử thù. Arius 
quyết không đội trời chung với Athanasiô, mặc dầu khi ấy thánh nhân chỉ là một 


phó tế, đi cạnh đức giám mục Alexandrô tại Công đồng Nicea (325). 


Nhưng Athanasiô là con người đanh thép, không biết sợ ai, không một thử thách 
hay đe dọa nào làm thánh nhân bại hứng hay lúng túng, ngài quen nói: “Đó chỉ là 
cơn mây chóng tan”. Thánh Epiphan nói về ngài như sau: “Athanasiô là người 
trước dùng lời lẽ khuyên nhủ, sau là dùng cánh tay nghiêm tri”. Năm 335, tại công 
đồng Tyro, Athanasiô bị tố cáo nhiều tội, kế cả loạn luân và sát nhân, nhưng thánh 
nhân đã quật lại các kẻ vu khống đó, bằng vạch trần những âm mưu gian dối của 


công đồng, còn thượng tố lên hoảng dé nữa. Một lần bị đày đi Trèves (336-337); 


một lần phải lưu vong bên Roma (340-345); lần khác bị trục xuất khỏi Alexandria, 
long đong chạy trốn trước sự tầm nã của quân sĩ Constantius (356-362); lần khác 
nữa phải trốn vào sa mạc Thebaida (362-363); sau cùng bị lưu đày dưới triều 


Valens (365-366). 


Tù đày là cơ hội tốt của thánh nhân: tại Trèves và Roma, ngài làm cho các giám 
mục Tây phương thấu rõ sự quan trọng của cuộc tranh luận giữa Công giáo và 
Arius, ngài là gạch nói giữa Tây phương và Đông phương. Do đó, thánh nhân được 
sự tín nhiệm của đức Thánh Cha Giuliô và thánh Hilariô thành Poitiers. Cuộc bách 
hại nhằm vào con người Athanasiô trở nên sôi nổi. Nhưng tất cả xứ Ai Cập đứng 
lên bênh vực và che chở thánh nhân, phủ nhận Gregorius từ xứ Cappadocia đến 
chiếm quyền. Một hôm, thuyền của Athanasiô gặp thuyền của quân sĩ đi lùng bắt 
trên sông Nil, quan hỏi: “Ông có thấy Athanasiô qua đây không?”. Thánh nhân giả 
giọng đáp: “Thưa có” - “Có xa không?” - “Bâm không xa, gần lắm, ngay trước mắt 
quí ông, chỉ cần chèo khỏe thêm một chút”. Không một thành một làng nào, kê cả 
những nơi xa xôi trên sa mạc, lại không nghe danh của thánh giám mục và không 


dành cho ngài nhiêu cảm tình. 


Nhưng đừng quá lưu tâm đến đời sống ly kỳ này, mà quên thánh Athanasiô là một 
văn hào. Tuy không phải là một nhà văn nổi tiếng và thông minh như hai thánh 
Basiliô và Gregori Nazianzen, nhưng là ngài có bộ óc rất tỉnh tường, biết rõ điều 
mình muốn nói và dám nói tất cả những điều muốn nói. Lối hành văn cứng rắn, 
minh bạch, khúc chiết, không lèo lái vô ích, được nổi bật bởi những lời lẽ rất “triết 
lý”. Thánh nhân để lại nhiều tác phẩm về chú giải Thánh Kinh như cuốn Chú giải 
Ca vịnh; loại hộ giáo có cuốn Ngôi Lời Nhập thể (318-320); loại tín lý và minh 
giáo có Luận thuyết I-III chống bè Arius (358), Lịch sử bè Arius (358); về luân lý 
và kỷ luật có cuốn Hạnh thánh Antôn (365). Đức Trinh Khiết (363).[5] 


Đời sống cũng như các tác phẩm dé lại, minh chứng Athanasiô là một trong những 
chiến sĩ bảo vệ đức tin Công giáo can đảm và anh hùng bậc nhất, đặc biệt là chiến 
sĩ vô địch của công đồng Nicea và là tử thù chống giáo phái chối Chúa Giêsu là 
Thiên Chúa. Khi thánh nhân đứng ra biện hộ, không phải chỉ biết lo bảo vệ thanh 
danh mình, nhưng nhất là để bảo vệ đức tin, bảo vệ Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài rất 
hăng say bênh vực danh từ đồng bản tính, không phải ngài là con người cố chấp về 
từ ng-ữ, - thực ra ngài sẵn sàng nhận một danh từ khác, néu cùng có một ý nghĩa 
đó - nhưng chỉ vì danh từ homoousios (đồng bản tính) đã được Công đồng Nicea 
nhìn nhận, và người ta không thể tìm được một danh từ nào khác, diễn tả sự thật 


một cách trung thực hơn. 


2. Ba thánh giáo phụ xứ Cappadocia: Basiliô (329-379), 
Gregori Nazianzen (330-390) và Gregori Nyssen (335-395) 


Do tình huynh đệ và quê hương, thánh Basiliô, thánh Gregori Nazianzen và thánh 
Gregori Nyssen đã kết thành một “bộ” gọi là “giáo phụ bộ ba xứ Cappadocia”. Các 
ngài đã cùng nhau hiệp lực bênh vực giáo thuyết của hai Công đồng Nicea và 
Constantinopoli. Về phương diện tài năng, người ta thấy ba vị đã khéo bô túc lẫn 
nhau: Basiliô là người ưa hành động và có biệt tài chỉ huy, Gregori Nazianzen có 
môi miệng một nhà đại hùng biện Gregori Nyssen là bộ óc triết gia. Tuy nhiên, 


Basiliô vân nôi bật hơn. 


Được hưởng một nên giáo dục gia đình đạo đức, nhiệt thành với Giáo hội, thêm 
vào đó một di sản dòng tộc trí thức, văn hóa rộng và tài lợi khâu, Basiliô đã sớm 


xuất thân là một nhân vật tài ba lỗi lạc của quê hương Cesarea (Cappadocia). Ngài 


đã đem hết tâm lực phục vụ Giáo hội vào thời vẻ vang nhất của nền đại học thần 
giáo, thời mà hoàng đề Julianus “Bội giáo” (361-363) muốn áp dụng cho Kitô giáo 


một chính sách ngu dân. 


Trước hết, thánh Basiô là một nhà văn hào và giảng thuyết, có não phán đoán và 
rất thực tế, lời lẽ đơn sơ và thân mật. Các tác phẩm của thánh nhân được chia thành 
loại: tín lý, như cuốn Chống lại Eunomios (363-365), Luận về Chúa Thánh Thần 
(375); giảng thuyết và chú giải Thánh Kinh, như cuốn Sáu ngày (Hexameron), 
Chống lại các kẻ vu cáo chúng ta nói rằng có ba Thiên Chúa; đạo đức và phụng vụ, 
như cuốn Về sự phán xét của Thiên Chúa, Tu luật Diễn gia; (Regulae fusius 


tractatae 362-365). 


Trong tác phâm Sáu ngày, thánh nhân trình bày những sự lạ lùng của vũ trụ từ khi 
có ánh sáng, không gian, nước và đất cho tới khi có các sinh vật. Tác giả diễn tả 
nguồn phong phú và kỳ lạ của vũ trụ bằng những câu văn và lời lẽ của một hồn thi 
sĩ, trong khi quan điểm “khoa học” trong tác phẩm quá lỗi thời, nếu sánh với quan 
điểm của các nhà thiên văn và vạn vật học thời nay. Nhưng điều mà người ta nên 
chú ý là tác giả muốn dùng những cảnh vật huy hoàng con mắt xem thấy, để dẫn 


đưa độc giả tới Thiên Chúa. 


Thánh Basiliô là con người ưa thích hành động. Từ khi lên chức giám mục thành 
Cesarea (370), thánh nhân trở thành một chủ chăn gương mẫu: bảo vệ đức tin, 
thuần phong mỹ tục, bênh vực quyền lợi của dân Chúa. Ngoài những bôn phận 
hành chánh - quan án của một giám mục thời đó, thánh nhân còn phải giải quyết 
vån đề sinh sống của dân. Công cuộc bác ái làm bận tâm thánh giám mục hơn cả. 
Với một tinh thần tông đồ hăng say, thánh nhân đã thực hiện ở vùng ngoại ô 


Cesarea một “khu Kitô giáo”, tại đó chu-ng quanh thánh đường và tòa giám mục 


mọc lên các cơ sở của địa phận: bệnh viện, lữ quán, trường học, xưởng thợ, sở 
canh nông. Vi là giám mục của người nghèo, thánh Basiliô không thể làm thinh 
những lạm dụng thối nát của thời đại. Trong các bài Phúc âm Diễn giải, thánh nhân 
thường diễn tả cảnh dân nghèo bị bóc lột bởi thuế khóa bất công, lũng đoạn thị 


trường và đặt nợ ăn lãi, mà ngài kết là tội ăn cắp. 


Tất cả công việc nói trên không làm cho thánh Basiliô bỏ quên Giáo hội thời đó; 
đang ở một tình trạng khủng hoảng do giáo thuyết Arius gây nên. Trong nhiều bức 
thư, thánh nhân kêu gọi tình đoàn kết và thông cảm giữa các giám mục Đông và 
Tây phương. Với cuốn Luận về Chúa Thánh Thần, thánh nhân cương quyết bảo vệ 
giáo thuyết Nicea, nhưng với một lối trình bày mới. Nhờ đó, ngài dã làm sáng tỏ 
vån đề và chấm dứt được những hiểu lầm do từ ngữ gây ra. [6] Chính nhờ uy tín và 
sự khéo léo của thánh nhân, mà địa phận Cesarea, có lẽ là địa phận duy nhất, đã 
tránh được mọi xáo trộn của cuộc khủng hoảng Arius, kế cả dưới triều Valens 


(364-378). 


Thánh Basiliô là nhà lập pháp của đời sống tu viện. Giáo hội thời nào cũng có 
những người con quảng đại hiến thân cho cuộc sống tu trì ở Tây phương cũng như 
ở Đông phương, mà điển hình là thánh Antôn (251-356). Nhưng cho tới khi ấy, đời 
sống tu trì chưa có lề luật rõ rệt, nếu không kê cuốn lè luật của thánh Pacomiô 
(290-346). Trong những năm 357-358, thánh Basiliô đi khắp các vùng Ai Cập, 
Palestina, Syria, Mesopotamia, thăm viếng nhiều đan viện, nghiên cứu lối tổ chức 
cũng như dé học hỏi gương nhân đức của các vị. Nhận thấy lối tô chức tu hành tập 
thé của thánh Pacomiô đem lại nhiều ích lợi hơn nếp sống tu hành đơn độc của 
thánh Antôn, thánh nhân đã viết một bộ luật mang tên Tu luật Diễn giải, tô chức 


những tu viện theo lỗi thánh Pacomiô nhưng hoàn bị hơn. Đời sông mỗi tu viện trở 


nên thân mật và có tính gia đình. Thánh nhân nhân mạnh về việc hãm mình nội 


tâm, chú trọng đến đức khiêm nhượng, nhẫn nhục và vâng phục. 


Xét về sự nghiệp của thánh Basiliô, người ta phải công nhận ngài là một trong 
những nhà kiến trúc nổi danh, cũng đã tham gia vào việc tô chức cơ cấu Giáo hội 
thời Thượng cô và Trung cô. Đồng thời là nhà lập pháp của bậc tu hành, mà sau 
này Cassianus và thánh Biển Đức cũng dựa theo, để xây dựng một giáo thuyết tu 


đức mới. 


Thánh Gregori Nazianzen, biệt hiệu “nhà thần học” sinh tại Arianzen gần thành 
Nazianzen (Cappadocia), con của một nhân vật ngoại giáo, sau trở lại và làm giám 
mục thành Nazianzen. Gregori được theo học tại Cesarea xứ Cappadocia, Cesarea 
xứ Palestin, rồi Alexandria và Athêna, ở đây thánh nhân gặp Basiliô. Hai người trở 
thành đôi bạn tâm giao, đến sau cùng sống tu hành ở Iris (Pont). Năm 359, Gregori 
được cha gọi về và tấn phong linh mục (361). Từ đây, thánh nhân ở lại Nazianzen 
giúp cha già coi sóc địa phận, cho tới khi cha qua đời năm 373. Sau đó, ngài lui 
vào miền rừng núi Isauria, sóng tĩnh tu và trước tác. Đại Công đồng năm 381 cất 
chức Maximus giáo chủ thành Constantinopoli và cử thánh Gregori lên thay. Việc 
thay thế này bị kẻ thù chống đối, ngài bèn xin từ chức trở về quê Ananzen, sống 


âm thâm, tiêp tục viêt sách và ngâm thơ. 


Những Bài Diễn văn, những Thi văn thuộc loại tín lý, luân lý, sử học, cùng nhiều 
thư từ để lại, cho ta biết Gregori Nazianzen không những là nhà thần học nỗi tiếng, 
mà còn là một nhà hùng biện, một thi sĩ. Thánh nhân là con người trí thức ưa trâm 


lặng, thích thú đèn sách, tránh xa những cuộc đụng độ. 


Thánh Gregori Nyssen là em thánh Basiliô, đã cùng sống đời tu với anh và thánh 
Gregori Nazianzen ở Iris. Năm 371, thánh nhân được cử làm giám mục thành 
Nyssen, nhưng việc nhận chức này gặp sự chống đối của bè Arius, đến độ phải lưu 
dày vào ba năm sau. Năm 378, hoàng dé Valens băng hà, thánh nhân được trở về 
địa phận, tham dự đại Công đồng Constantinopoli (381). Ngài nỗi tiếng là một triết 
gia, minh chứng đức tin và lý trí không xung khắc nhau, nhưng trợ lực cho nhau. 
Thánh nhân ưa thích định nghĩa, xếp loại và luận lý, tuy lối hành văn có phân rối 


rắm. Hình như tác giả chịu ảnh hưởng của triết học Aristot và Platon. 


Các tác phẩm của thánh Gregori Nyssen cũng thuộc đủ loại: chú giải Thánh Kinh, 
tín lý, minh giáo, đạo đức, diễn văn, thư từ. Những cuốn như Đại Kinh bổn (384), 
Chống lại Eunomius (381), Đức Trinh khiết (370-371), được coi là quan trọng hơn 


cả. 


Thánh Basiliô còn một người em nữa là thánh Pherô giám mục thành Sebasta, một 
chị lập dòng tức thánh nữ Macrina. Cả thân mẫu cũng là đắng thánh: thánh nữ 
Emmilia, còn thân phụ là một nhà hùng biện và rất đạo đức. Gia đình của thánh 
Gregori Nazianzen cũng toàn là đắng thánh: trước hết cha mẹ ngài là thánh Gregori 
giám mục thành Nazianzen và thánh nữ Nonna, rồi đến hai em là thánh Cesariô y 


sĩ và thánh nữ Gorgonica.[7] 


3. Thánh Gioan Kim khẩu (344-407) nhà đại hùng biện, vị chủ chăn gương mẫu 


Những nhân vật nối nghiệp Lucianus (2 312) tai học viện Antiokia, đáng chú ý hơn 


cả có Diodorus (? 392), giám mục thành Tarses, và hai đồ đệ của ông là thánh 


Gioan Kim khẩu và Theodorus thành Mopsuest (2430). Vì quá quan tâm đến nhân 


tính nơi Chúa Kitô, chủ trương của Diodorus đã mở đường cho giáo thuyết 
Nestorius sau này; Theodorus còn đi xa hơn nữa. Do đấy, các tác phẩm của hai vị 
dã bị kết án và không được truyền lại. Nhưng thánh Gioan đã không theo giáo 
thuyết của thày và của bạn, nên đã cứu vãn được danh dự cùng làm vẻ vang cho 


học viện. 


Thánh Gioan sinh tại Antiokia, con của một công chức cao cấp được nuôi dưỡng 
bởi bà mẹ góa từ hồi 20 tuôi, rất đạo đức: bà Anthusa. Trước khi vào học viện, 
Gioan đã theo học với những giáo sư -danh tiếng Libanius và Andragath. Năm 
373, Gioan được bầu lên chức giám mục, nhưng ngài bỏ trốn vào sa mạc, chuyên 
lo nguyện gẫm và học Thánh Kinh suốt 6 năm. Thời gian đã giúp ích rất nhiều cho 
sứ mạng giảng thuyết sau này. Đời sống khổ hạnh ở sa mạc làm Gioan mất sức 


khỏe, phải trở về Antiokia, tại đây được phong phó tế. 


Năm 386, đức cha Flavianus (2404), giáo chủ thành Antiokia, phong chức linh mục 
cho Gioan, và trao việc giảng thuyết. Trong hơn 10 năm, thánh nhân đem hết tài 
năng phụng sự chân lý. Giáo dân kéo đến nghe và danh tiếng nhà giảng thuyết 
vang khắp nơi. Với tên Gioan, người ta ghép thêm biệt danh Kim khẩu 
(Chrysostoma). Thánh nhân còn được hoàng dé Arcadius đề bạt lên chức giáo chủ 
Constantinopoli năm 397. Thấy triều đình và dân chúng đề đô sống trong trụy lạc, 
với những âm mưu chính trị hãm hại nhau, thánh Gioan lên tiếng kêu gọi sự trở lại 
và can đảm bảo vệ nèn luân lý Kitô giáo. Tuy chỉ hứng được những thù ghét, 
nhưng không vì thế mà bỏ quên nhiệm vụ, ngài cảnh cáo cả bà hoàng hậu Eudoxia. 
Năm 403, thánh nhân bị kết án lưu dày, nhưng trở về vào mấy ngày sau và được 
dân chúng đón rước tưng bừng. Năm 407, lại bị kết án lần nữa, lần này ngài chết 


dọc đường tại Cumana (Pont). Lời cuối cùng của thánh nhân trước khi chết là: 


“Vinh danh Thiên Chúa trong mọi sự”. Xác thánh được rước về Constantinopoli 


(438) và chôn táng trong vương cung thánh đường các thánh tông đồ. 


Thánh Gioan là một giáo phụ ngành giảng thuyết và là gương mẫu cho các nhà 
hùng biện. Các bài giảng của ngài không trình bày một đề tài, nhưng là những bài 
Thánh Kinh Diễn giải, có thé gồm nhiều đề tài khác nhau tùy theo đoạn văn đưa ra. 
Nhưng điều hấp dẫn thính giả, chính là luông tư tưởng rất phong phú, lỗi nhìn mới 
mẻ, trình bày sáng sủa, nhiều biện chứng, nhiều hình ảnh, nhiều so sánh, với một 
lối văn bình di, êm xuôi, trong sáng, làm cho ngài vượt trôi các nhà giảng thuyết 
cùng thời. H-ơn nữa, thánh nhân có đời sống gương mẫu, hy sinh và nhiệm nhặt. 
Trên khuôn mặt gầy ốm, người ta đọc thấy một tâm hồn hiền diệu, nhưng có đôi 
mắt nấy lửa khi cần phải bảo vệ luân lý, với những bước đi đứng hiên ngang coi 
khinh bụi trần, không ngại gian nguy nếu cần phải tiến về đời sống luân lý và tu 
đức. Tác giả trình bày hết sức hấp dẫn, biết đi sâu vào con tim của thính giả, để nói 


lên cái xâu của tội lôi và cái đẹp cái tôt của các nhân đức. 


Trừ Origenes ra, không một giáo phụ Hy Lạp nào đã để lại nhiều sách, như thánh 
Gioan Kim khẩu mà hâu hết còn giữ lại được. Nhiều nhất là các bài Thánh Kinh 
Diễn giải : 76 bài diễn giải Sách Sáng ký, 90 bài về Phúc Âm thánh Mattheô, 88 
bài về Phúc Âm thánh Gioan, 63 bài về Tông đồ Công vụ, trên 250 bài về Thư 
thánh Phaolô và một số bài về Thánh vịnh ... Thêm vào đó, nhiều bài giảng trong 
các dịp lễ, nhiều sách về tu đức, về chức linh mục, và 236 bức thư. Tất cả cuộc đời 


thánh nhân là một bài ca khen Thiên Chúa. 


4. Thánh Cyrillô thánh Alexandria (374-444), Tiến sĩ “Ngôi Hai Nhập thể” 


Trong số các nhà văn thành Alexandria, sau thánh Athanasiô, còn có Didymus và 
thánh Cyrillô. Didymus (313-398), sinh quán tại Alexandria, mù từ khi bốn tuổi, có 
tật nhưng lại có tài. Ông là một trong những nhà thần học nổi tiếng của thế ký IV, 
đối thủ của bè Arius và Macedonius. Sách của ông khá nhiều, phần lớn thuộc loại 
chú giải Thánh Kinh và tín lý, được thánh Antôn tu hành và thánh Gieronimô rất 
hâm mộ. Chỉ tiếc một điều là ông theo chủ trương của Origenes, mà sau này đã bị 


lên án trong Công đồng Constantinopoli II (680-681). 


Trên tòa giáo chủ Alexandria, kế bị thánh Athanasiô (? 373), có Petrus II (? 381) 
rồi Timotheus (2 385). Hai vị này không để lại cuôn sách nào quan trọng. Ké đến 
Theophilus (? 412), một giám mục thông minh đã viết nhiều sách chống bè 
Origenes và Apollinarius, nhưng tình tình nóng nảy, hiếu thắng, nhiều tham vọng, 
đã nhúng tay vào vụ cất chức thánh Gioan Kim khẩu (403). Theophilus được người 


cháu gọi bằng chú lên kế vị, tức thánh Cyrillô. 


Về cuộc đời của Cyrillô, người ta chỉ biết sinh trưởng tại Alexandria, và hình như 
đã có một thời vào sa mạc sống với các nhà tu hành. Năm 403, người ta thấy thánh 
nhân đi bên cạnh đức giáo chủ Theophilus tại công đồng Chêne. Nói đến cuộc đời 
giám mục của ngài, không ai không biết đến những hành động của con người 
cương trực và can đảm này, như việc trả lại danh dự cho thánh Gioan bị cất chức 
một cách bất công, việc đóng cửa các thánh đường thuộc giáo phái Novatianus, 
việc trục xuất những người Do Thái đã tàn sát một số giáo dân, và nhất là việc cất 


chức Nestorius tại Công đồng Epheso (431). [§] 


Người ta sẽ sai lầm, khi chỉ để ý đến tính hiếu thắng và nóng nảy của Cyrillô, mà 
không biết đến công tập luyện của thánh nhân để hãm dẹp những tật xấu đó. Sự 


thực, ngài cũng đã biết hy sinh quan điểm của mình để chấm dứt sự bất hòa với đối 


phương. Xét về kiến thức, thánh Cyrillô được liệt vào bậc nhất trong các giáo phụ 
Hy Lạp. Với các giáo phụ Latinh, chỉ thua kém thánh Âutinh. Ngài là nhà thần học 


có cái nhìn chính xác và sâu sắc, làm việc không biệt mệt. 


Sách Cyrillô viết, vì không chú trọng đến văn chương, nên có vẻ đài dòng, không 
tự nhiên và hơi tối. Những cuốn Về sự thờ phượng và sùng kính trong tinh thần và 
chân lý. Chống lại Julianus (433), Nguồn tin về Chúa Ba Ngôi là thánh và đồng- 
bản-tính (420-425). và Ngôi Con Nhập thể, Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, chứ 
không chỉ là Mẹ Chúa Kitô là những tác phẩm quan trọng của thánh nhân. Ngoài 


ra, còn nhiều bài Thánh Kinh Diễn giải và thư từ. 


5. Những giáo phụ Đông phương khác (thế kỷ IV) 


Eusebius thành Cesarea, thánh Epiphan và thánh Cyrillô thành Gierusalem là ba 
nhà văn nỗi tiếng của xứ palestina thế kỷ IV. Trước hết, Eusebius (264-338) là một 
sử gia. Năm 315, lên chức giám mục cai quản địa phận Cesarea, và là người bạn tri 
kỷ của hoàng dé Constantinus. Tại Công đồng Nicea, Eusebius tỏ ra có cảm tình 
với Arius, và lo liệu cho Arius đi đày được trở về (328). Tuy có những vết đen ấy, 
ông vẫn được coi là một văn sĩ của Giáo Hội với bộ Lịch sử Giáo hội, gồm 10 
quyền, từ Chúa Giêsu đến năm 324. Ngoài ra, ông còn nhiều tác phẩm khác thuộc 
loại sử học, hộ giáo và chú giải Thánh Kinh. Eusebius là người hiền lành, hiếu hòa 
ham thích đèn sách. Ông viết rất nhiều, nhưng ít để ý đến văn chương, vì thế lối 


hành văn của ông thiêu mâu säc, đọc lên nghe hơi buôn. 


Thánh Epiphan (310-402) người làng Besanduca, gần thành Eleutheropoli xứ 


Palestina, là đan viện phụ sáng lập tu viện Eutheropoli. Năm 367, thánh nhân được 


cử làm giám mục thành Constancia (Salamina) trên đảo Cypro, đóng vai chiến sĩ 
đức tin chống bè Arius, là một nhà trí thức lỗi lạc, thông thạo nhiều ngôn ngữ Hy 
Lạy, Hy Bá, Aram, Copto, Latinh. Thánh nhân đọc rất nhiều, vì thế các sách của 
ngài chứa nhiều tài liệu quí báu, chỉ tiếc một điều là hơi lộn xộn, dài dòng và tối 
tăm. Người ta chú ý đến những tác phẩm sau đây: Cắm Neo (Ancoratus), Hộp 
thuốc (Panarion) thuộc loại thần học. Ngoài ra, còn loại sách nghiên cứu “Thánh 
Kinh Cổ học”, như cuốn Về mười hai Viên đá, nhiều bài diễn văn, chú giải Thánh 


Kinh và thư từ. 


Thánh Cyrillô (315-386), sinh quán tại Gierusalem, thụ phong linh mục hồi 30 
tuổi, đảm nhận việc dạy giáo lý cho tân tòng và giảng các ngày chúa nhật. Năm 
350, thánh nhân lên chức giám mục Gierusalem, kế vị thánh Maximô. Cũng năm 
đó, một Thánh giá sáng chói xuất hiện trên không trung giữa đồi Calvary và 
Olivery, mà ngài đã được chứng kiến và tường thuật trong một bức thư gởi hoàng 
đế Constantinus. Đời sống giám mục của thánh nhân phải đương đầu với Acatius, 
giám mục thành Cesarea (Palestina), người đã từng chống đối đức thánh Cha 
Liberiô. Hai lần thánh nhân bị trục xuất khỏi địa phận, năm 358-359. Năm 362, 
ngài chứng kiến sự thất bại của Julianus quyết xây lại Đền thờ Gierusalem. Năm 
367, thánh nhân bị trục xuất lần thứ ba do án lệnh của hoàng dé Valens, và chỉ 


được trở về vào 11 năm sau, để có mặt tại Công đồng Constantinopoli năm 381. 


Thánh Cyrillô không phải là một nhà thần học hay nhà văn nỗi tiếng, nhưng chi là 
một nhà giảng thuyết bình dân, dạy kinh bôn, với những lời nói sống động, minh 
bạch, thân mật, thắm thía. Bộ Kinh bôn gồm 24 cuốn là tác phẩm giá trị nhất, nó dễ 


đọc dê hiệu và có rât nhiêu giá tri trong thân học. 


Thành Edessa (Urfa ngày nay) đã có một thời lừng danh với thánh Ephrem (306- 
373), người thành Nisibi xứ Mesopotamia. Sau khi Nisibi rơi vào tay Sapor II vua 
Persia, thánh nhân lánh sang Edessa, sống chiêm niệm, khắc khổ, học Thánh Kinh, 
và thụ phong phó tế. Các tác phẩm thánh nhân để lại phần lớn dành cho giáo dân 
và các bậc tu hành, nên không có gì là cao siêu về triết học hay thần học. Đức tin 
được trình bày và bênh vực, là đức tin Giáo hội vốn quen dạy quân chúng, nhưng 
bằng lời văn sống động, sốt säng, nây lửa. Thánh nhân đồng thời là một thi sĩ, giầu 
tưởng tượng và tình cảm. Nói tóm, thánh Ephrem là một trong những nhà văn nỗi 


tiếng Đông phương, đã làm cho học viện Edessa vang bóng một thời. 


M 


CÁC THÁNH GIÁO PHỤ LATINH 


1. Thánh Ambroxiô (333-397), người bảo vệ quyền uy Giáo hội. 


Sinh tai Trèves, Ambroxiô thuộc gia đình quí tộc Kitô giáo. Sau khi theo học luật 
khoa và làm trạng sư một thời gian, ngài bước vào ngành hành chánh. Năm 373, 
Ambroxiô được đặt làm tông trấn hai tỉnh Emilia và Liguria (Bắc Ý) đóng dinh tại 
Milan. Trong giai đoạn khủng hoảng của dé quốc bấy giờ, Milan cần có những 
người đạo đức sáng suốt để bảo vệ, nhất là vì dân Công giáo ở đấy đang bị ảnh 
hưởng giáo thuyết Arius đe dọa. Năm 374, giám mục Auxentius theo bè Anus qua 
đời, hai phe Công giáo và Arius tranh giành nhau dé đưa người của mình lên thay. 
Với nhiệm vụ tông trán, Ambroxiô đến giữ trật lu, bỗng từ đám đông phát ra tiếng 


một trẻ nhỏ kêu lên “AmbroxIô giám mục”. Mọi người cho đó là ý Chúa muôn, 


đồng thanh nhận Ambroxiô làm giám mục, mặc dầu ông chưa chịu phép Rửa. 
Không thể từ chối được, Ambroxiô phải chiều ý dân: Vox populi vox Dei (Ý dân là 
Ý Trời). Trong ít ngày, ông đi từ phép Rửa tội lên đến các chức thánh, làm tông 


giám mục Milan. 


Trong 24 năm giám mục, thánh AmbroxIô đã tận lực phục vụ Nước Chúa. Ảnh 
hưởng của ngài bao trùm không những khắp Bắc Ý, mà cả những miền xa xôi cũng 
như mãi về sau. Ngày nay, Milan vẫn còn hãnh diện vì Ambroxiô. Là cha của đoàn 
chiên, ngài sẵn sàng đón tiếp tất cả nhưng ai cần đến, vè tinh thần cũng như về vật 
chất. Theo thánh Âutinh, thì ngài lúc nào cũng “bị bao vây bởi đám dân nghèo”, 
thành ra phải vất vả mới len chân đến gặp được. Đối với dân nghèo, thánh nhân 
bán tất cả gia sản cha mẹ để lại, còn muốn bán cả những đồ vật châu báu trong 
thánh đường, để trợ giúp họ. Đối với tội nhân, ngài có biệt tài làm cho họ mềm 
lòng trở lại, vì Ambroxiô là một nhà hùng biện. Ngày nay, đọc lại những bài giảng 
của thánh nhân, người ta còn cảm thấy sự sốt sắng nồng nàn trong lời nói, có sức 
đánh động và làm say mê những tâm hồn tội lỗi nhất. Âutinh trở lại là một tích 


điên hình. 


Thánh Ambroxiô cũng là một văn hào của Giáo hội. Tuy bận nhiều công việc, 
thánh nhân vẫn cố tìm thời giờ để đọc và nghiền ngẫm các sách của thánh 
Athanasiô, thánh Basiliô, thánh Cyrillô thành Gierusalem, Didymus, thánh Gregori 
Nazianzen. Trong việc học Thánh Kinh, Origenes được hâm mộ hơn cả. Sách ngài 
viết rất nhiều, bản đến mọi vấn đề tôn giáo cũng như xã hội, tất cả những gì mà 
thời đại đòi hỏi. Văn của thánh nhân đượm mầu dịu hiền, êm ái, làm vui kẻ đọc. 
Loại chú giải Thánh Kinh có những cuốn như Về Thiên đàng (375), Diễn giải Phúc 
Âm thánh Luca (389). Loại tín lý có cuốn Về đức tin (378-380), bàn sâu về Thiên 
tính của Ngôi Lời, chống bè Arius, cuốn Về Chúa Thánh Thân (381) minh chứng 


Chúa Thánh Thần đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con, chống bè 
Macedonius, cuốn Mẫu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể (381-382) giải đáp những vấn 


nạn vê mâu nhiệm này. 


Thánh Ambroxiô là một giám mục đã góp công chấn hưng và xây dựng lễ nghi 
phụng vụ, mà sau này người ta gọi là lễ nghi Ambroxiô. Thánh nhân đã sáng tác 
nhiều thánh ca: kinh Te Deum được nhìn nhận là của ngài.[9] Về các bí tích, thánh 
nhân để lại nhiều tài liệu quí giá. Những bài huấn luyện các tân tòng về bí tích Rửa 
tội Thánh Thê và Thêm sức được ghi lại trong cuốn Các Mẫu Nhiệm (387). Cuốn 
Bí tích Sám hối (384) chống lại thuyết Novatianus. Những tác phẩm tu đức học, 
như cuốn Bậc khiết trinh (376), Đời sống khiết trinh (392), Khuyến khích sống 


khiết trinh (393), làm cho thánh nhân nỗi tiếng là “tiến sĩ của bậc khiết trinh”. 


Nhưng địa vị và ảnh hưởng của thánh Ambroxiô nôi bật trong lãnh vực chính trị. 
Qua các triều đại, ngài là có vấn của Gratianus (375-383), là thày day 
Valentinianus II (383-392), và là bạn của Thedosius I (379-395). Gratianus nhờ 
ảnh hưởng của thánh nhân, đã từ con người hèn nhát trở thành can đảm và anh 
hùng. Năm 383, Maximus uy hiếp Valentinianus II còn nhỏ tuổi và định chiếm 
quyền. Thánh Ambroxiô sang Gallia điều đình để Maximus chịu chia quyền với 
Valentinianus, Thánh nhân còn giúp thái hậu Justina tổ chức canh phòng vùng núi 
Alpes để bảo vệ đất Ý cho Valentinianus, con bà. Ngài thăng thắn ngăn cản hành 
động của chấp chánh quan Symmacus, định đặt lại tượng thần chiến thắng tại tòa 


nhà thượng viện. 


Năm 383, thánh Ambioxiô phải đương đầu với bè Arius đang mạnh thế trong triều 
đình. Justina lúc này đã nghiêng theo giáo phái, yêu cầu được nhường cho bà một 


thánh đường ở Milan. Thánh nhân cương quyết không chịu, khiến họ quyết dùng 


sức mạnh đề chiếm đoạt, nhưng giáo dân đã đoàn kết chặt chẽ dë bảo vệ các thánh 
đường. Trong bài diễn văn Chống lại Auxentius (386), tác giả cảnh cáo triều đình 
khi tuyên bố: “Hoàng dé ở trong Giáo hội chứ không ở trên Giáo hội” (Imperator 
intra Ecclesiam et non supra Ecclesiam est). Ngài nhất định không để cho thế 
quyền vướng vào thần quyền. Trái lại thần quyền có bổn phận hướng dẫn thé 
quyền trong lãnh vực của họ, cũng như phải cảnh cáo họ khi sai lỗi. Thánh nhân 
nói thêm: “Về vấn đề tín lý, đó là quyền xét đoán của các giám mục đối với hoàng 
hoàng dé Kitô giáo, chứ không phải là các hoàng để có quyền xét đoán các 


ngài”.[10] 


Những nguyên tắc trên đã được áp dụng trong vụ Thessalonic. Tháng 8 năm 390, 
dé trừng phạt một cuộc dấy loạn xảy ra trong thành này, hoàng dé Theodosius phái 
một đạo quân tới và được tự do sát phạt, khiến trên 7.000 người bị giết. Thánh 
Ambroxiô tỏ ra cứng rắn và quyết thăng tay đôi với một tội ác công khai như thé, 
do một hoàng dé Kitô giáo gây ra. Thánh nhân tuyên bố rút phép thông công, và 
trong một bức thư gởi riêng cho Theodosius, ngài dùng lời lẽ nhân từ khuyến cáo 
ông nhận lỗi. Suốt một tháng, các ninh thần xúi ông -cưỡng lại, nhưng lương tâm 
hối hận. Đêm Chúa Giáng sinh 390, Theodosius bỏ áo câm bào mặc áo sám hối, 


đến nhận việc dën tội dưới chân thánh Ambroxiô tại thánh đường Milan. 


Chính lúc một hoàng dé quỳ dưới chân một giám mục người ta chứng kiến quyền 
uy của Giáo hội trên đế quốc. Từ đây, dé quốc Roma đi nhanh và con đường sụp 
đồ trước cuộc xâm lăng của Man dân trong thé kỷ sau.[1 1] Nó tràn vào dé quốc sau 
khi Theodosius băng hà năm 395, cũng là năm chấm dứt thời Thượng cổ. Hai năm 
sau, tức năm 397, thánh Ambroxiô cũng nhắm mắt nhưng mở đầu cho một thời đại, 
trong đó Giáo hội đứng ra thay thế đế quốc Roma, để đón nhận Man dân và cảm 


hóa họ. 


2. Thánh Gieronimô (347-420), dịch giả Thánh Kinh 


Gieronimô sinh tại Stridone xứ Dalmatia, thuộc gia đình Kitô giáo. Với tính tình 
nóng nảy, nhiều tham vọng, Gieronimô đã qua những năm thiếu niên không được 
xứng đáng lắm, nhưng đã ăn năn hối cải và chịu phép Rửa hồi 18 tuổi, do đức 
Thánh Cha Liberiô. Vì muốn được tu thân đền tội, năm 374 Gieronimô sang xứ 
Syria, tìm vào sa mạc Chalcis sống rất khắc khổ, đồng thời học tiếng Hy lạp, Hy 
Bá và Aram. Năm 379, ngài đi Antiokia thụ phong linh mục, rồi qua 
Constantinopoli thụ giáo thêm với thánh Gregori Nazianzen về khoa chú giải 
Thánh Kinh. Năm 382, thánh nhân được đức Thánh Cha Đamasô gọi về Roma làm 
thư ký và nhận việc phiên dịch, chú giải Thánh Kinh. Bị nhiều người ghen ghét, 
chống đối, liền sau khi đức Đamasô qua đời (384), thánh nhân bỏ Roma cùng với 
hai mẹ con thánh nữ Paula và Eustokia qua Alexandria, rồi sang Palestina, sông tại 
Bêlem trong một hang động, không xa nữ tu viện của thánh Paula (404). Suốt 35 
năm sống chay tịnh hãm mình, chuyên việc phiên dịch và chú giải Thánh Kinh, 
đảo tạo môn đệ. Về cuối đời, ngài can thiệp vào những cuộc tranh luận về giáo 


thuyết Origenes và Pelagius. 


Thánh Gieronimô không phải là một tư tưởng gia hay một nhà thần học như thánh 
Âutinh, cũng không phải là nhà hùng biện hay một chủ chăn như thánh Ambroxiô 
hay thánh Leô Cả, nhưng là một nhà thần học uyên thâm. Ngài thông thạo hết các 
sách văn chương đời viết bằng La văn hoặc đã được dịch sang La văn, ngài còn 
thấu hiểu các sách đạo viết bằng La văn hay Hy ngữ. Thánh nhân thông giỏi bốn 
ngôn ngữ: Latinh, Hy Lạp, Hy Bá, và Aram. Ngoài ra ngài còn nghiên cứu lịch sử 


và địa lý Thánh Kinh, lịch sử Giáo hội và các giáo phụ. Trong các giáo phụ, không 


ai viêt La văn hay và giỏi như thánh Gieronimô. La văn của ngài vừa điêu luyện 


như Lactantius, vừa hấp dẫn như Tertullianus nhưng sáng sủa hơn. 


Tác phẩm nỗi tiếng hơn cả phải kế bản dịch Thánh Kinh. Sự thông thạo cô ngữ và 
sinh ngữ đã cho phép thánh Greronimô đi về với chính bản, phiên dịch lại cả hai 
phần Cựu ước và Tân ước. Thánh nhân phải mất 22 năm sưu tầm các bản văn, 
nghiên cứu và so sánh, đồng thời thăm dò ý kiến các cộng sự viên Do Thái. Khởi 
sự từ năm 383, khi đức Thánh Cha Damasô dạy ngài sửa lại bản dịch Vetus Itala, 
căn cứ vào bản văn Hy Lạp về phần Tân ước; bản dịch Thánh vịnh cũng được sửa 
lại, mang tên là Psalterium Romanun. Sang Palestina, từ năm 386 ngài căn cứ vào 
bản Sáu Cột (Hexaples) của Origenes để dịch hầu hết các sách Cựu ước, và sửa lại 
một lần nữa bản dịch Thánh vịnh gọi là Psalterium Gallicanum, vì được xứ Gallia 
dùng trước hết. Nhưng công việc độc đáo hơn cả, là không chỉ dựa vào bản Hy Lạp 
mà đặc biệt theo bản Hy Bá, để dịch ra La văn tất cả Cựu ước. Công việc bắt đầu 
từ năm 391 mãi đến năm 405 mới xong. Bản dịch rất trung thực, tuy nhiên phải 
chờ trên 200 năm sau, mới được thông dụng khắp nơi, và từ thế kỷ XIII bản dịch 
đó mang tên bản Vulgata. Tại Công đồng Trento (1545-63), bản Vulgata được 


công bố là bản dịch Thánh Kinh chính thức của giáo hội Công giáo. 


Ngoài sự nghiệp Thánh Kinh được lưu truyền qua các thế kỷ tới ngày nay, thánh 
Gieronimô còn để lại nhiều tác phẩm về chú giải Thánh Kinh, tín lý, lịch sử và thư 
từ. Người ta chú ý đến những tác phẩm sau đây: Chống lại Helvidius về Đức Maria 
trọn đời khiết trinh (383), Hạnh thánh Phaolô (376), Các vĩ nhân (392), tác phẩm 


cuôi cùng này được coi là cuôn lịch sử văn chương Kitô giáo đâu tiên. 


3. Thánh Âutinh (354-430), đẳng giáo phụ nồi tiếng nhất Giáo hội Latinh 


Thánh Âutinh là giáo phụ nỗi tiếng nhất Tây phương, sinh tại Thagasta (Numidia) 
và qua đời ở Hippone (Bône ngày nay), nơi ngài làm giám mục. Cha là ông 
Patricius ngoại giáo, mẹ là thánh nữ Monica (331-387). Từ khi còn ít tuổi, Âutinh 
đã tỏ ra thông minh, và được theo học ở Madaura, rồi Carthago. Tại đô thị xa hoa 
này, ông đã theo bẻ bạn sống trụy lạc, sinh một con trai tên là Adeodatus (372) và 
theo bè Manikes (374). Trong khi đó, bà Monica luôn theo dõi con và cầu nguyện 
cho con ăn năn hối cải. Năm 19 tuổi, Âutinh mãn trường, hành nghề giáo sư văn 


chương và hùng biện tại Thagasta và Carthago. 


Năm 383, Âutinh trón mẹ sang Roma, được chấp chánh quan Symmacus dành cho 
ghế giáo sư khoa hùng biện đang bỏ trống tại Milan (384), nơi thánh Ambrosiô giữ 
chức tổng giám mục. Thấy vị thánh giám mục được dân chúng kéo đến nghe giảng 
rất đông, ông cũng đến nghe thử và xin gặp thánh nhân. Ông bắt đầu để tâm suy 
nghĩ. Một hôm, Âutinh cầm cuốn Thư Thánh Phaolô, mở ra đọc: “Anh em đừng 
chè chén say sưa, đừng dâm dật và phóng đãng, đừng kình địch và ghen tương nữa, 
nhưng hãy mặc lẫy Chúa Giêsu Kitô...” (Rm XII, 13-14). Từ đấy ông quyết trở lại. 
LỄ Phục sinh năm 387, Âutinh cùng với con và người bạn tên là Alipius chịu phép 


Rửa, do tay thánh AmbroxIô. 


Âutinh cùng mẹ sang thành Ostia, định xuống tàu trở về Phi châu, nhưng thánh nữ 
Monica đã làm xong nhiệm vụ, chúc lành cho con yêu quí và nhắm mắt lia đời 
(387). Mùa thu năm 388, Âutinh trở về quê nhà, bán hết của cải, sóng tu hành, ở 
một nơi ngoại thành Thagasta. Ba năm sau, nhân một chuyến đi Hippone, ngài 
được đức cha Valerius phong chức linh mục. Năm 395, Âutinh thăng chức giám 
mục phó, và kế vị năm liền sau. Ở chức vụ mới, thánh nhân vẫn giữ nếp sống tu 


hành, thiết lập một tu viện ngay tại tòa giám nục. Tu viện rất lừng danh, có tới 10 


giám mục xuất thân từ đây, trong số này có Alipius. Ngài còn giúp em gái thiết lập 
một nữ tu viện. Tiểu sử thánh nhân từ đó hòa nhịp với công việc chống các giáo 
phái Manikes, Donatus và Pelagius, cai tri địa phận, giảng dạy giáo dân, đảo tạo 
hàng giáo sĩ. Nói tóm, ngài hiến cả cuộc đời giám mục cho việc bảo vệ đức tin 
Kitô giáo. Năm 430, thành Hyppone bị quân Vandal chiếm đóng, thánh nhân ở lại 


với đoàn chiên, nhưng già yêu và buôn râu quá mà từ trân, thọ 66 tuôi. 


Thánh Âutinh không những là đại tiến sĩ Hội thánh, nhưng còn là một trong những 
nhà bác học uyên thâm nhất của nhân loại. Trí óc thông minh sắc sảo, thấu triệt 
mọi vấn đề trừu tượng và khúc chiết nhất. Là nhà siêu hình học kiêm tâm lý, là nhà 
thần học kiêm hùng biện, là nhà tu đức kiêm sử học. Ngài viết nhiều nhất trong các 
giáo phụ Tây phương, có tới 1.030 cuốn. Văn chương cũng như tư tưởng của thánh 
nhân cao siêu, độc đáo, sóng động, phong phú. Tuy nhiên, khi viết cho dân chúng, 
ngài cũng có lỗi văn bình dị, thích hợp và dễ hiểu. Các sách chia làm 9 loại: triết 
học, hộ giáo, chú giải Thánh Kinh, tín lý, minh giáo, luân lý và mục vụ, giảng 


thuyết, thi văn, thư từ. 


Hai tác phẩm nỗi tiếng hơn hết là cuốn Tự thú và Chúc tụng (Confessions, 400) và 
cuốn Thành trì Thiên Chúa (Cité de Dieu, 426). Cuốn thứ nhất gồm 13 quyền. 
Trong 9 quyền đầu, tác giả tường thuật cuộc đời mình cho tới khi mẹ mât năm 387. 
Thánh nhân tỏ ra rất khiêm nhượng khi giãi bày tâm tình trước Thiên Chúa, là 
Đắng thấu hiểu mọi người. Trong 4 quyền sau, tác giả hết lời ca tụng lòng nhân 
hậu Chúa đã thương đưa Âutinh về với Chân Thiện Mỹ. "Thánh nhân đã đồ biết 
bao nước mắt khi viết cuốn sách này” (L. Duchesne). Cuốn Thành trì Thiên Chúa 
diễn tả những đau khô cùng sự tàn phá mà đế quốc Roma phải chịu dưới thời xâm 
lăng của Man dân. Cuốn sách thuộc loại hộ giáo, gồm 22 quyền chia làm 2 phần. 


Phần I (10 quyền): tác giả bác bỏ quan niệm rằng Thân giáo liên hệ đến sự thịnh 


vượng của các Quốc gia cũng như hạnh phúc chung của nhân loại. Phần II (12 
quyên): so sánh nguồn gốc, diễn tiến và cùng đích của hai Thành trì, một lành 


tượng trưng cho đạo thật, một đữ tượng trưng cho các lạc thuyết và Thần giáo. 


Loại triết học, phải kê đến cuốn Chống lại các triết gia phái Platon (Contre les 
Académiciens, 386-387), minh chứng người ta có thể đạt tới chân lý. Loại thần học 
có hai cuốn giá trị nhất: Về Chúa Ba Ngôi (398-416), Sách tiện lãm gởi Laurentius 
(Enchiridion à Laurent, 421), tức cuôn Tổng yếu Giáo lý Công giáo. Loại minh 
giáo, trước hết có cuốn Về các lạc giáo (428), rồi đến những sách chống bè 
Manikes, Donatus, nhất là Pelagius. Để chống bè Pelagius thánh nhân viết nhiều 
sách về ân sủng, như cuốn Bậc tự nhiên và ân sung (415), An súng Chúa Kitô và 
tội nguyên tô (418), Ân sủng và tự do ý chí (426), v.v... Thánh nhân thật xứng 
danh là “Tiến sĩ Ân sủng”. Các bài giảng của ngài phần nhiều ngắn, bình dị, thân 
mật, không đủ cho người ta nhận biết tác giả là một nhà hùng biện. Các thư từ 
(khoảng 220) còn giữ lại, cũng là những tài liệu quí báu về triết học, thần học và 


mục vụ. 


4. Thánh Leô Cả (395-461), Giáo hoàng tiễn sĩ Hội thánh 


Thánh Leô, người thành Roma, là một phó tế trưởng giúp đức Thánh Cha Celestin 
(422-432), đã từng làm đại điện Tòa thánh sang xứ Gallia dàn xếp những vụ tranh 
chấp giữa hai tướng Aetius và Albinus. Năm 440, thánh nhân đắc cử ngôi Giáo 
hoàng kế vị đức Thánh Cha Sixtô III. Tình thế đế quốc cũng như Giáo hội bấy giờ 
thật khó khăn, do những cuộc xâm lăng ò ạt của Man dân. Nhưng vị tân Giáo 


hoàng tỏ ra rất lỗi lạc và am tường thời thế. 


Bên Đông, đức Leô ủng hộ lập trường của thánh Flavian chống giáo phái Eutykes 
và Dioscorus, phủ nhận những hành động của “Mẻ cướp Epheso” (449), và lên án 
bè Monophysism tại Công đồng Calcedonia (451). Đồng thời chống tham vọng của 
Anatolius và nhiều giáo chủ khác muốn giành quyên tối thượng thiêng liêng cho dé 
đô Constantinopoli. Bên Tây phương, thánh nhân ngăn chặn các lạc thuyết 
Manikes, Priscillius và, bäng thư từ hoặc sai sứ thần, can thiệp vào Phi Châu, 
Gallia, cả Illyria nữa, để bảo vệ hoặc phục hồi kỹ luật Giáo hội. Năm 452, Attila 
kéo quân tới Roma, thánh Leô can đảm ra đón tại bờ sông Mincio, và thuyết phục 
được vua Huno bằng lòng lui quân về vùng Danube. Ba năm sau, cũng nhờ có 
thánh nhân can thiệp mà Roma thoát được cảnh tàn phá và chết chóc, khi 
Gensericus vua Vandal đến chiếm thành. Đức Leô băng hà sau 21 năm ở ngôi Giáo 


hoàng. 


Thánh Leô không những là một đại Giáo hoàng, một vĩ nhân của Roma, nhưng còn 
là tiến sĩ Hội thánh. Là nhà thần học ưa thích minh bạch, thắng thắn, không chịu để 
đạo lý của Chúa vướng vào những tranh luận phức tạp. Chỉ cần đọc các tác phẩm 
của thánh nhân, người ta nhận thấy ngay ngài rất am tường các vấn đề thần học 
thời đó, và đã giải đáp thỏa đáng. La văn của tác giả có lẽ chỉ kém một mình thánh 
Gieronimô. “Leô khi nói cũng như khi viết luôn tỏ ra là con người khí phách và 


sáng suôt, lúc nào người ta cũng thây ngài nghĩ, cảm và làm” (L. Duchesne). 
› y 


Tác phẩm của thánh Leô gồm các bài giảng và thư từ. Có 96 bài giảng, một nửa là 
những bài về các lễ trọng quanh năm, một nửa về tín lý chống bè Eutykes, về chay 
tịnh, bố thí, uy quyền Giáo hội, hoặc diễn giải Tân ước. Các bài giảng phần nhiều 
ngắn, thư từ còn giữ lại khoảng 143 viết từ năm 442 đến 460, đều là những tài liệu 


về tín lý, kỷ luật và lịch sử. 


5. Những giáo phụ Tây phương khác (thế kỷ IV-V) 


Thé ký IV, chống bè Arius còn có thánh Hilariô (300-368) giám mục thành Poiters 
(Gallia). Tại công đồng Béziers (356) thánh nhân thăng thắn lên án giáo thuyết 
Arius của Saturnius giám mục thành Arles, nên đã bị đày sang xứ Phrygia do án 
lệnh của Constantius. Trong 5 năm ở chốn lưu đày, ngài học tiếng Hy Lạp, viết 
sách và giảng thuyết chống lạc giáo. Cho rằng thánh nhân gây lạc loạn ở Đông 
phương, Constantius trả về xứ Gallia (361), và cho trở lại địa phận Poitiers năm 


365. 


Thánh Hilariô viết nhiều sách thuộc loại chú giải Thánh Kinh, tín lý, lịch sử và 
minh giáo, một số thư từ và thánh ca. Hai cuốn Về Chúa Ba ngôi và Bàn về Công 
đồng quan trọng nhất. Cuốn thứ nhất gồm 12 quyền trình bày mầu nhiệm Chúa Ba 
Ngôi, và bàn sâu rộng về Ngôi Hai Thiên Chúa. Cuốn thứ hai còn có nhan đề Bàn 
về đức tin của người Đông phương, có tính cách lịch sử và kêu gọi phe Semi-Arius 


trở về với giáo thuyêt Nicea. 


Ngoài ra còn có những sử gia như Rufinus (345-410), Sulpicius-Severus (363- 
425). Rufinus người xứ Venecia, bạn học với thánh Gieronimô tại Aquilea, sáng 
lập một tu viện trên núi Olivety (377). Tại đây, ông có một vài đụng độ với thánh 
Gieronimô khi bàn đến những quan điểm thần học của Origenes. Năm 407, ông trở 
về nước Ý và qua đời trên đảo Sicilia. Ông là tác giả cuốn Lịch sử đời sống ẩn tu. 
Còn Sulpicius-Severus, quê xứ Aquitania, là một luật sư và chuyên viết hôi ký. Sau 
khi vợ mắt, ông vào rừng sống tu hành và trước tác. Hai cuốn Biên niên sử là tác 
phẩm giá trị nhất của ông. Đó là bộ lịch sử dân Do Thái từ tạo thiên lập địa, cho tới 


thời chấp chánh quan Stilicon năm 400. 


Những thi sĩ như Prudentius (348-405), thánh Paulin thành Nola (353-431). Thị sĩ 
Prudentius người thành Saragoza là một luật sư, từng làm trần thủ nhiều nơi, đặc 
biệt ở Saragoza, sau được tướng Theodosius trao cho những chức tước quan trọng 
trong quân đội. Vào khoảng 10 năm cuối đời, ông từ bỏ hết chức tước, chuyên làm 
thơ phú chống lạc thuyết và ca tụng Chúa cùng các thánh. Thi văn của ông độc 
đáo, phong phú và nhiều mâu sắc. Thánh Paulin người thành Bordeaux, là chấp 
chánh quan dưới triều Gratianus (375-383). Kết duyên với một thiếu nữ Kitô giáo 
Tây Ban Nha, học đạo với thánh Ambroxiô và được thánh nhân rửa tội (389). Năm 
393, Paulin thụ phong linh mục, rồi lên chức giám mục thành Nola vào 16 năm 
sau. Thánh nhân là một thi sĩ, làm thơ rất dễ dàng và tự nhiên, tuy không độc đáo 


và nhiêu mâu sắc như thơ của Prudentius. 


Trong số các cộng sự viên của thánh Âutinh, có thánh Prosper (390-463). Thánh 
nhân sinh tại Bordeaux, tuy chỉ là một giáo dân thường, nhưng cũng là một nhà 
thần học, đã từng giúp văn phòng đức thánh Cha Leô Cả. Prosper thường liên lạc 
với đức giám mục thành Hippone trong việc chống lại lạc thuyết Pelagius bằng thư 
từ và sách vở. Đặc biệt có cuốn Về ân sủng Thiên Chúa và tự do ý chí chống kẻ 
chủ mưu (433-434), đó là tác phẩm chống một người tên là Cassianus, mà tác giả 


cho là rôi đạo. 


Đan sĩ Cassianus (350-440) cũng là một nhà văn của thời đại này. Ông là người xứ 
Scythia, đã sống với các nhà tu hành trên sa mạc Thebaida (Scète) 7 năm. Năm 
403, đến Constantinopoli được thánh Gioan Kim khẩu truyền chức phó tế và trao 
nhiệm vụ thư ký.- Sau khi thánh Gioan mất (407) Cassianus sang Roma, và năm 
410 thiết lập đan viện St-Victor tại Marseille, rồi một đan viện khác cho các nữ đan 


sĩ, kết tụ được gần 5.000 tu sĩ nam nữ. Việc tổ chức hai đan viện này đã thúc đây VỊ 


đan viện phụ viết cuốn Quy chế đời tu (Les Institutions, 419-426). Tác phẩm thứ 
hai nồi tiếng hơn cả, là cuôn Những cuộc đàm thoại với các nhà đại tu hành trên sa 
mạc (Conférences, 426-428). Đây là tác phẩm gồm 24 bài tường thuật những cuộc 
tiếp xúc với các vị tu hành thời danh ở Ai Cập. Tác phẩm thứ ba là cuốn Ngôi Hai 


Nhập thé (431), nhằm chống lại bè Nestorius và Pelagius. 


IV 


CÁC THÁNH GIÁO PHỤ THỜI SUY MẠT 


1. Các nhà văn Đông phương (thế kỷ VI-VII) 


Thời hoàng kim giáo phụ thế kỷ IV chấm dứt vào hạ bán thế kỷ V, nền văn chương 
Kitô giáo bước dần sang thời suy mạt. Là vì những nhân vật như Gioan Kim khẩu, 
Âutinh không còn, cũng vì cuộc xâm lăng của Man dân bắt đầu từ thế kỷ V gây 
loạn ly khắp nơi. Tuy nhiên, ở Đông phương cũng như Tây phương vẫn còn những 
nhà văn, những tiến sĩ “núp ân “ giữa đám đông cần được nêu cao tên tuổi và sự 
nghiệp. Bên Đông phương, Pseudo-Dionisius-Areopagit, Leontius thánh Byzantin 
(485-543), thánh Maximô (580- 562), thánh Gioan Damascen (2 750), đều là 
những nhà thần học trứ danh. Khoa hùng biện và diễn giải Thánh Kinh có thánh 
Germanô (635-733) giáo chủ Constantinopoli. Evagrius (536-594), tác giả cuốn 
Lịch sử Giáo hội, là một sử gia sánh được với Eusebius. Thánh Gioan Climacô (2 


649) đại diện cho các nhà tu đức học. Ở đây, chúng tôi chỉ nói đến ba vị đại diện 


cho ba thế kỷ: Pseudo-Dionisius-Areopagit, thánh Gioan Climacô và thánh Gioan 


Damascen. 


Trong những cuộc tranh luận với hai lac giáo Monophysisme và nhất là 
Monothelisme, [12] người ta thường nhắc đến tác phẩm của một nhà văn mạo xưng 
(Pseudo) là Dionisius-Areopagit, “môn đệ thánh Phaolô”. Tác phẩm được viết tại 
Syria hoặc Ai Cập hồi cuối thế kỷ V (khoảng 480-500). Bộ sách gồm 4 quyền và 
10 bức thư: quyền I Về phẩm trật trên trời (De la hiérarchie céleste), quyền II Về 
Phẩm trật Giáo hội (De la hiérarchie ecclésiastique), quyền II Về Danh xưng của 
Chúa (Des nom divins), quyền IV Về Thần học thần bí (De la théologie mystique). 
Cho đến bây giờ người ta chưa biết đích xác ai viết, nhưng có thé đoán tác giả là 
một triết gia nhiều uy tín, với lối hành văn cầu kỳ, tối tăm, có những danh từ mượn 


ở Thân giáo. 


Thánh Gioan Climacô (+ 649), không rõ sinh năm nảo và ở đâu, chỉ biết là ngài 
chọn đời sống ân tu rất sớm. Năm 600, thánh nhân được bầu làm đan viện phụ một 
đan viện trên núi Sinai, nhưng xin từ chức vào 4 năm sau, trở lại đời ấn dät dưới 
chân núi đó cho tới khi qua đời. Mang tên Climacô (tiếng Hy Lạp có nghĩa là bậc 
thang), nhan đề cuốn sách Bậc thang lên trời (Échelle du Paradis) do ngài trước 
tác. Một tác phẩm bàn về đời sống thiêng liêng và tu trì được hình dung như những 
bậc thang lên Trời. Tác giả kê ra 30 bậc, mỗi bậc có một nhân đức phải tập luyện 


và một nêt xâu phải xa tránh. 


Chống lại bè phá ảnh tượng thánh (Iconoclaste),| 13 | nỗi tiếng nhất là thánh Gioan 
Đamascen (+ 754). Thánh nhân sinh tại Damas trong một gia đình Kitô giáo, giữ 
nhiều chức quan trọng trong chính quyền À Rập, bấy giờ làm chủ cả vùng. Cha là 


ông Sergius, và Gioan cũng có tên Ả Rập là Mansour (kẻ bị cầm giữ). Từ thuở nhỏ 


Gioan được học với một đan sĩ từ Sicilia đến, tên là Cosmas Sentor. Hết học, thánh 
nhân bước vào đời công chức. Năm 726 Gioan trở thành người của thời đại với bài 
diễn văn hộ giáo đầu tiên bênh vực các ảnh tượng thánh, chống lại chiếu chỉ của 
Leo III Isaurianus (717-741) ở Damas. Vì đứng ngoài ảnh hưởng của Byzantin, 
nên thánh nhân được tự do nói lên sự thật và đả kích lạc thuyết. Sau đó ít lâu vào 
sống trong tu viện Saint-Sabas gần Gierusalem, thụ phong linh mục, sống cuộc đời 


đèn sách. 


Thánh Gioan Đamascen vừa là triết gia thần học, vừa là nhà tu đức học và hùng 
biện, thánh nhân còn chuyên về sử học, chú giải Thánh Kinh và sáng tác nhiều 
thánh ca. Byzantin tặng cho ngài biệt hiệu Chrysorrhoas (chảy vàng). Thánh nhân 
không những là “Tiến sĩ thờ kính ảnh tượng thánh”, còn đặc biệt là nhà thần học về 
Ngôi Hai Nhập thể, Chúa Quan phòng và ơn tiền định. Ngài còn nói nhiều đến tinh 
thần thống nhất và phổ thế của Hội thánh. Giữa lúc Đông Tây chia rẽ, thánh 


Damascen là tư tưởng gia Đông phương cuôi cùng tỏa sáng khắp Kitô giới. 


Trong các tác phẩm của thánh Gioan Damascen, phải ké bộ Nguồn khoa học gồm 
ba quyên lớn: Biện chứng, Lược sử các lạc giáo và Đức tin Chính thống. Bộ sách 
này được sánh với bộ Sententiae của Piereo Lombardo và Tổng yếu Thần học của 
thánh Tôma sau này. Ba bài diễn văn Chống lại những kẻ phá ảnh tượng thánh 
thuộc loại hộ giáo. Về đạo đức học có cuôn Những bản văn thánh (Les parallèles 
ou textes sacrés), đây là một tác phẩm thu lượm những câu văn của Thánh Kinh và 
các giáo phụ, xếp thành từng vấn đề. Sau hết nhiều bài giảng về Đức Mẹ trong các 


dịp đại lễ như Sinh nhật, Truyền tin, Mông triệu. 


2. Các nhà văn Tây phương (thế kỷ VI-VIIT) 


Nền văn chương Kitô giáo Tây phương không đến độ sa sút như bên Đông 
phương. Phi châu cũng như Tây âu đều có nhiều nhà thông thái, những bậc tiến sĩ. 
Riêng Tây âu có những nhà thân học, chú giải Thánh Kinh, như Faustus giám mục 
thành Riez (cuối thế kỷ V) thánh Cesariô giám mục thành Arles (470-543), những 
sử gia như thánh Gregori giám mục thành Tours (538-594). Phi châu cũng có nhiều 
nhà thần học, chú giải Thánh Kinh và giáo luật, trong đó thánh Fulgentiô (468- 
533) nổi tiếng nhất; rồi đến những sử gia và thi sĩ như giám mục Victor thành Vita 
(Byzacène), Dracontius, cả hai sống trong thế kỷ V sang thế kỷ VI. Nhưng lừng 
danh hơn cả vẫn là những nhà trước tác ở Tây Âu: Boecius, Cassiodorus, Dionisius 
Exiguus và ba thánh giáo phụ: Gregori Cả, Isidorô thành Sevilla và Bêđa 
Venerabilis. Ba thánh giáo phụ được dành cả mục sau, còn ở đây chúng tôi bàn đến 
năm nhân vật: thánh Fulgentiô, Boecius, Cassiodorus, Dionisius Exiguus và thánh 


Gregori thành Tours. 


Thánh Fulgentiô (463-533) sinh tại Telepte xứ Byzacène (Phi châu) trong một gia 
đình giàu sang, được giáo dục rất cân thận. Sau một thời gian làm công chức, thánh 
nhân vào thử nhiều tu viện ở Phi Châu, Ai Cập, Sicilia, Roma, sau cùng trở về Phi 
Châu lập một đan viện mới và làm đan viện phụ, cho tới khi được chọn làm giám 
mục thành Ruspo (508). Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, ngài bị người Vandal 
theo bè Arius dày sang đảo Sardenia, mãi năm 523 mới được trở về địa phận. 
Thánh Fulgentiô rất giỏi Thánh Kinh và Thánh truyền, với một bộ óc thông minh, 
sâu sắc, có khả năng trình bày và giải quyết những vấn đẻ trừu tượng và khó khăn 
nhất. Văn của ngài sáng sủa, rành mạch và gọn gàng. Người thời đó gọi thánh nhân 
là “Âutinh Con” (Âutinh abrégé). Người ta còn giữ lại nhiều tác phẩm về thần học, 


một số thư từ và bài giảng. Các sách thần học chia làm ba đề tài: đề tài Chúa Ba 


Ngôi chống bè Arius, dè tài ân sủng chống bè Semi-Pelagius và đề tài Ngôi Hai 


Nhập thẻ. 


BoecIus (480-525) sinh tai Roma, thuộc quí tộc Anicius, có một nèn học thức 
Latinh và Hy Lạp rất cao. Đó là những yếu tó khiến ông trở thành người có uy thé 
và thân tín với Theodoricus vua Ostrogot (474-526), cai trị Roma bấy giờ. Ông 
được làm thượng thư hồi 32 tuổi, cả hai con trai ông còn ít tuổi cũng được đặt vào 
chức quan trong triều đình. Nhưng kẻ thù ghen ghét ông, tó cáo ông ma thuật, nhất 
là bị tình nghi liên lạc với Constantinopoli. Boecius bị bắt giam tại Pavia, chju 


hành hạ, sau cùng bị giết. Nhiều nơi kính ông như đẳng tử đạo. 


Boecius có tài trí phi thường, thấu hiểu những ván đề thuần lý rất trừu tượng, ưa 
thích triết học siêu hình và luận lý. Nhưng ông không phải là một triết gia sống xa 
xã hội; ngược lại, ông là một nhà xã hội học, văn sĩ, thi sĩ, mỗi khi phải tiếp xúc 
với đời. Văn nói cũng như văn viết của ông thuần chính và thanh nhã, vượt tất cả 
các văn sĩ thời đó. Các tác phẩm chia làm hai loại: thần học và triết học. Cuốn 
Niềm an ủi của triết học gồm 5 quyền giá trị nhất. Tác phẩm được viết trong thời 


gian bị giam giữ, muôn dùng triệt học đê an ủi mình. 


Nếu Boccius là triết gia siêu hình, thì Cassiodorus (477-570) là một văn nhân có óc 
thực tế, nghĩa là ông chỉ viết khi nhu cầu thúc bách, và chỉ chăm lo bảo tồn cho hậu 
thế sự nghiệp văn hóa có điển và Kitô giáo, bấy giờ bị de doa bởi những cuộc xâm 
lăng man ro. Cassiodorus sinh tại Calabra (Scilliaco ngày nay). Gia đình ông có 
nhiều người làm việc trong triều đình, và chính ông mới 20 tuổi đã là thư ký riêng 
của vua Theodoricus và rất được tín nhiệm. Năm 514, ông làm thượng thư và ba 
lần là chủ tịch pháp định. Ngược với Boecius, ông vẫn được trọng dụng trong 


những triều đại kế tiếp. Nhưng năm 540, ông rũ áo quan vào tu trong đan viện 


Vivarium, do ông xây cất tại Calabra. Từ đấy Cassiodorus trở thành một đan sĩ, 


học thánh khoa và viết sách cho tới khi qua đời, thọ 93 buôi. 


Sách của Cassiodorus chia làm hai loại cũng như cuộc đời của ông: đời và đạo 
Loại sách đời được viết trước năm 540, như cuốn Biên niên sử, Lịch sử dân Goth. 
Loại sách đạo có cuốn Lịch sử Giáo hội, Dạy cách học sách Thánh và sách đời, 
Dạy nghề nghiệp và văn chương, tức bảy môn học: văn phạm, hùng biện, biện 
chứng, toán học, âm nhạc, kỷ hà và thiên văn. Ông là một trong những người thứ 
nhất đứng ra cổ võ việc học hành trong các tu viện, việc chép lại và sửa chữa 
những cảo bản, biến các tu viện thành nơi tích chứa và bảo vệ các sách vở của tiền 


nhân bị bỏ rơi. 


Cùng thời với Cassiodorus có đan sĩ Dionisius Exiguus, người xứ Scythia, sống tại 
Roma khoảng từ năm 500 đến 540, chuyên phiên dịch sách Hy Lạp sang La ngữ và 
thu lượm các tài liệu về kỹ luật. Cassiodorus khen ông là một nhà trí thức thánh 
thiện. Ông nhận biệt hiệu Exiguus (nhỏ bé) là do sự khiêm tốn của ông. Lịch sử thế 
giới ghi danh tánh ông là người có công sửa lại công lịch hồi năm 535. Cho tới khi 
đó, mỗi năm được tính theo tên chấp chánh quan của dé quốc Roma, hoặc tính từ 
khi thành lập thành Roma, hoặc năm lên ngôi hoàng đề. Thấy thiếu sự thống nhất 
và dễ sai lầm, Dionisius quyết định tính từ năm Chúa Giáng sinh, và đã được thế 


giới hoan nghênh, tuy ông đã có một vài sai lầm nhỏ. [14] 


Xứ Gallia (Pháp quốc ngày nay) thế kỷ VI có thánh Gregori giám mục thành Tours 
(538-594) rất nồi tiếng, sinh quán tai Clermont (Auvergne) trong một gia đình qui 
tộc. Năm 573, thánh nhân được bầu làm giám mục thành Tours. Đời chủ chăn của 
ngài phải lo bảo vệ quyền lợi vật chất cũng như tinh thần của dân Chúa và Hội 


thánh, chống lại tham vọng của Chilpéric vua dân Franc (561-584). Thánh nhân 


được mọi người quí mến, kính phục, và địa phận Tours trở thành trung tâm tôn 
giáo thời đó. Thánh Gregori còn là một sử gia, đã để lại một số sách, đặc biệt hai 
cuốn lớn nhan đề: Thánh nhân liệt truyện (Collection hagiographique) gồm 8 


quyền, và Lịch sử dân Franc gồm 10 quyền. 


3. Thánh Giáo hoàng Gregori Cả, 
thánh Isidorô thành Sevilla và thánh Bêđa Venerabilis. 


Đó là ba thánh giáo phụ cuối cùng ở Tây phương, đại diện cho ba nước Ý Đại Lợi, 
Tây Ban Nha và Anh Cát Lợi. Thánh Gregori (540-604) sinh tai Roma trong một 
gia đình giàu sang có địa vị. Chính thánh nhân cũng được đi học dé làm quan: năm 
30 méi đã là một luật sư tên tuôi lại pháp đình Roma. Năm 575, Gregori bán hết tài 
sản, lẫy tiền thiết lập bảy đan viện, để trở thành một đan sĩ tu trên đồi Celio, và 
được đức Thánh Cha Benedictô I truyền chức phó tế. Ba năm sau, Gregori được 
đức Pelagiô tấn phong giám mục hiệu tòa Syracusa, và cử làm khâm sai tại triều 
đình Constantinopoli. Hết nhiệm kỳ 7 năm, thánh nhân trở về đan viện. Nhưng 
năm 590, Pelagiô qua đời, Gregori được thượng viện, hàng giáo sĩ và giáo dân 


đông ý cử lên ngôi Giáo hoàng. 


Tuy đời Giáo hoàng của đức Gregori chỉ có 14 năm, nhưng không một phút nào 
ngài bỏ qua mà không làm gì lợi ích cho Hội thánh. Quyền tối thượng của tòa 
Pherô được bảo vệ, kỷ luật Giáo hội được vấn hồi, bè Donatus ở Phi Châu bị đánh 
bại và những phần tử ly khai ở Ý được đưa trở về thống nhất. Thánh nhân cương 
quyết chống việc giáo chủ Joannes Junior thành Constantinopoli tự xưng là “Giám 
mục hoàn cầu”; dẫn đưa người Lombardo ở Ý và Visigot ở Tây Ban Nha nhìn 


nhận đức tin Kitô giáo; cử thánh đan sĩ Âutinh và nhiều tu sĩ khác sang Anh quốc 


truyền giáo; thành công trong việc quét sạch tàn tích Thần giáo tại các đảo Sicilia, 
Corsia và Sardenia; bảo vệ quyền tự do và bình đẳng cho tất cả những ai trở lại 


Kitô giáo, bất kê trước đó là nô lệ, Do Thái hay theo Thần giáo. 


Giữa những công việc bề bon như thế, thánh Gregori vẫn có thời giờ để lo sửa lại 
Sách Lễ và Kinh Phụng vụ, đó là mục đích tác phẩm Thánh Bí tích. Lễ nghi 
“Gregorian” được áp dụng trong hầu hết các thánh đường Tây phương. Bình ca 
“Gregorian” trong cuốn Ca Tiền xướng được phổ biến, và một trường âm nhạc 
thánh ca được thiết lập. Ngoài những tác phẩm vẻ phụng vụ và thánh ca ké trên, 
thánh nhân còn để lại 848 bức thư được xếp thành loại trong 14 quyền, và một số 
sách về chú giải Thánh Kinh và đạo đức học, như cuốn Chú giải Sách ông Gióp 
(590), Mục vụ (591), Đối thoại (593). Khi viết văn, tác giả không chú tâm đến lối 
hành văn của những văn nhân lỗi lạc để bắt chước. Văn của ngài bình dị, đứng đắn, 


đôi khi có kiêu nói ngụ ngôn, đôi câu và chơi chữ. 


Với một sự nghiệp lớn lao này, thánh Gregori thật xứng đáng với biệt hiệu “Cả”, 
và là một trong “tứ trụ” của Giáo hội Latinh, cùng với các thánh Ambroxiô, 


Gieronimô và Autinh. 


Bán đảo Iberica (Tây Ban Nha) từ thế kỷ V đã được chia cho hai khối dân Visigot 
và Suevo. Dân Suevo theo đạo Công giáo từ đầu nhưng vào khoảng năm 466 vua 
Remismundo của họ nghiêng theo bè Arius và lôi kéo cả dân. Một thế kỷ sau, họ 
đã được thánh Martin (? 580) đưa trở về với chính đạo. Thánh nhân là người xứ 
Pannonia, giám mục thành Braga, cũng là một nhà văn thời ấy đã dé lại nhiều tác 
phẩm về tu đức và phụng vụ. Trong khi đó, thánh Leandrô giám mục thành Sevilla 
truyền giáo cho dân Visigot và rửa tội cho Reccaredo (587), đó là ông vua Visigot 


thứ nhất theo đạo. Leandrô là con ông Severiano, người tỉnh Cartagena di cư sang 


thành Sevilla. Gia đình có ba anh em trai: Leandrô, Isidorô và Fulgentiô, tất cả đều 
là giám mục, và một em gái, tức nữ tu Florentina. Trong bốn anh chị em, Isidorô 


nôi tiêng nhât. 


Isidorô (560-636) kế vị anh ở chức tổng giám mục Sevilla năm 596. Người ta biết 
ít chi tiết về đời sống giám mục của thánh này. Nhưng với các sách đề lại, người ta 
nhận ra ngài là một nhân vật phi thường của thời đại. Sau 20 năm kể từ khi qua 
đời, công đường Toledo tuyên bồ : “Isidorô là vị đại Tiến sĩ của thời ta, là vinh dự 
mới nhất của Giáo hội Kitô giáo”. Có lẽ lời ca tụng hơi quá đáng, vì sự thật Isidorô 
không phải là người có óc sáng tác, nhưng chỉ là một nhà thông thái, đặc biệt là 
một nhà biên tập, “hình như chưa có nhà biên tập nào nổi tiếng như ngài”.[15] 
Thánh nhân tự cho mình có sứ mạng thu lượm tất cả mọi hiểu biết của nhân loại từ 
thé kỷ I cho đến thời ấy, làm thành một bộ Bách khoa Toàn thư (Encyclopédie) và 
đã thành công. 


Ngoài ra, thánh Isodoro còn có nhiều sách khác thuộc các loại từ điển, sử học, chú 
giải Thánh Kinh, thần học, phụng vụ, tu đức và thư từ như những cuốn Ngữ 
nguyên hoc (Étymologie), Lịch sử các vua Goth, Vandal và Suevo, Tân Cựu ước 


Nhập môn, Đức tin Kitô giáo theo Cựu ước, Lịch sử lễ nghi phụng vụ, v.v... 


Giáo hội Anglo-Saxon thế kỷ VIL con thiêng liêng của thánh Gregori Cả, đã sớm 
nổi tiếng với những đan viện Malmesbury Wearmouth và Yarrow dưới thời 
Aldhelm (656-709), thánh Biên đức Biscop (628-690), Ceolfrid (642-716), và nhất 
là thánh Bêđa Venerabilis (673-735). Nhờ có những nhân vật nói trên, Giáo hội 


Anglo Saxon đạt trình độ cao trong giới văn học Tây Âu. 


Thánh Bêđa sinh tại Durham là một đan sĩ chuyên sử học và thần học. Mới 7 mëi. 
Bêđa đã được ủy thác giáo dục cho thánh Biscop, vi sáng lập đan viện Wearmouth. 
Sau đó, thánh nhân theo Ceolfrid, môn đệ của Biscop, đi thiết lập đan viện Yarrow, 
và tu tại đan viện mới này cho tới khi qua đời. Thụ phong linh mục năm 30 tuôi, từ 
đó ngài chung sức với 600 tu sĩ thuộc hai đan viện Wearmouth và Yarrow, chuyên 


biệt dạy học và viết sách. 


Nhờ có tỉnh thần cầu tiến và học hỏi từ khi còn ít tuổi, thánh Bêda được một nền 
học thức rất rộng, bao trùm tất cả mọi hiểu biết của người thời đó. Ngài đúng là 
ngọn đuốc chiếu soi những nơi tăm tối thời Trung cô; sách vở của ngài có mặt tại 
các thư viện. Thánh nhân thông thạo tiếng Hy Lạp, một ngôn ngữ đã đi vào quên 
lãng ở Tây Phương thời đó. Ngài làm thơ phú dễ dàng như viết văn xuôi; đọc và 
viết La văn y như đọc và viết Anglo-Saxon. Thánh Kinh và thần học là nguồn tri 
thức của thánh nhân, tuy nhiên ngài cũng viết cho các sinh viên nhiều sách về thiên 


văn, âm nhạc, toán học, hùng biện, văn phạm và xuyêt tự pháp. 


Các tác phẩm của thánh Bêda phần lớn là lịch sử, với một lối văn sáng sủa, khúc 
chiết, thứ tự, người ta sánh ngài với Herodotus, “Ti tô của sử học” (Le père de 
l’histoire). Nỗi tiếng nhất là bộ Lịch sử Giáo hội Anglo-Saxon, 5 quyền, bắt đầu từ 
khi Julius Cesar tới xứ Britannia (giữa thế kỷ I trước công lịch) đến năm 731, xứng 
đáng làm nên tảng cho lịch sử Anh quốc. Còn các loại sách khác vè thần học, chú 
giải Thánh Kinh, tu đức, thư từ, chúng tôi không thé ké hết được. Tuy nhiên, cũng 
nên biết đến cuốn VỀ bản tính các sự vật, trong đó không một khoa học nào của 
thời đại mà không được trình bày. Con người có bộ óc lạ lùng như vậy, với một sự 


nghiệp lớn lao như thế, thật xứng với biệt hiệu Venerabilis (đáng kính). 


[1] Sách tham khảo: G. de Plinval: La doctrine vivante de Pères, trong: Histoire 
1llustrée de l’Église (G. de Plinval - R. Pittet), Paris 1945-48. q. I, tr 189-236 ; J. 
Tixeront: Précise de Patriologie, Paris 1927- P. Guérin: Encyclopédie Universelle, 


Dictionnaire des Dictionnaires - F. Cayré: Précis de Patrologie, Paris 1945. 

[2] Xem chương Ba, tr 112 

[3] Tác phẩm của các thánh giáo phụ và văn sĩ công giáo, có thể đọc trong 
Patrologie Grecque và Patrologie Latine của Migne, trong Corpus de Berlin (tác 
già Hy Lap) và Corpus de Vienne (tâc già Latinh) 

[4] Xem chương Ba, tr 126 và tiếp. 

[5] Kinh Quicumque vult quen gọi là Kinh Tin Kính của thánh Athanasiô 
(Symbolum Athanasianum), mà bản La văn xuất hiện hồi thế ký V hoặc VI, chưa 
chắc có phải là của thánh Athanasiô. Xem J Tixeront: op. cit., tr 304. 

[6] Xem chương Ba, tr 136 và tiếp. 

[7] P. Guérin: Basile, Grégoire de Nazianzen trong op. cit., 

[8] Xem chương Ba, tr 141 và tiếp. 

[9] Có người cho thánh ca Te Deum là của giám mục Niceta thành Remesian (Béla 


Palanka), người cùng tuổi với thánh Ambroxiô, bạn thân của thánh Nola (431). 


Xem Tixeront: op. cit., tr 319. 


[10] Xem D. Rops: L'Église des Apôtres et des Martyr, Paris 1960, tr 668-669. 
[11] Xem chương sau: Giáo hội cảm hóa Man dân. 


[12] Monothelisme là giáo thuyết chủ trương Chúa Giêsu chỉ có một thần ý. Xem 


chương Tám II, tr 324. 
[13] Về bè phái Phá ảnh tượng thánh, xem chương Tám II. 2. 


[14] Theo Dionisius, Chúa chịu phép Rửa hồi 30 tuổi, năm thứ 15 hoàng dé 
Tiberius, tức năm 784 từ khi thành lập Roma, vì Tiberius lên ngôi năm 769 (769 + 
15 = 784). Do đó ông än định năm Chúa Giáng sinh là năm (784 - 30 tuổi) 754 lịch 
Roma. Việc ông Diomisius tính như thế đã sai đi mấy năm. Trước hết, Tiberius lên 
ngôi năm 765 (chứ không phải 769), và khi Chúa chịu Phép Rửa, thánh Luca nói 
phỏng 30 tuôi chứ không đúng 30. Sau là, Herodes chết năm 750, tức 4 năm trước 
Công lịch, mà hiện nay ta đang dùng theo Dionisius. Như vậy Chúa phải sinh ra ft 
là một năm trước khi vua Herodes chết, nghĩa là vào khoảng năm 749, vì Herodes 
truyền giết các trẻ 2 tuổi trở xuống, thành thử chênh lệch tới 5 năm. Tuy có sự sai 
lầm này, ngày nay người ta vẫn tính theo Dionisius nghĩa là ấn định năm Chúa 


Giáng sinh vào năm 754 kê từ khi thành lập Roma. 


[15] Lời của F. Ébert (1791-1834), một học giả người Đức chuyên thư tịch học và 


ham sách quí. 


Chương Năm 


GIÁO HỘI CẢM HÓA MAN DÂN 


(tk. V-VID 


I. Man dân xâm lăng dé quốc Tây phương 

1. Tìm hiểu người Mandi và tình hình đề quốc Roma thời mạt vận 
2. Tính chất và những giai đoạn của cuộc xâm lăng 

3. Tâm trạng Man dân đối với người Roma 

II. Thái độ của Giáo hội đối với Man dân 

1. Người Roma nghĩ gì về Man dân 

2. Sự can thiệp của hàng Giáo phẩm 

3. Những thí nghiệm sống hòa bình với Man dân 

II. Công cuộc cảm hóa Man dän 

1. Vua Clovis và dân Franc theo đạo Công giáo 

2. Dân Visigot ở Tây Ban Nha và dân Lombardo ở Ý Đại Lợi 


3. Công cuộc truyền giáo ở Anh Cát Lợi và Ái Nhĩ Lan 


Thời Trung cô trong lịch sử thế giới bắt đầu từ khi hoàng dé Theodosius I băng hà 
năm 395, đánh dấu sự suy sụp của dé quốc Roma trước nạn xâm lăng của Man dân. 
Cuộc xâm lăng của Man di đã sửa lại bản đồ Âu châu trên nhiều phương diện. Về 
chính trị, chủ quyền không còn tập trung trong tay hoàng dé và thượng viện Roma 
nữa. Người ta thấy xuất hiện nhiều Quốc gia mới, có vua chúa, luật pháp, phong 
tục riêng. Những biến chuyên thời cuộc đã gây nhiều ảnh hưởng vào lãnh vực văn 
hóa. Không kế nhiều di tích lịch sử, nhiều tác phẩm mỹ nghệ, văn chương đã bị 
ngọn lửa chiến tranh thiêu hủy, nền văn minh Latinh xán lạn xuống dốc rõ rệt. 
Lãnh thổ cũ của đế quốc bị những khối dân xa lạ đến chiếm đóng. Phần đông 
những người đó không quen thuộc với đời sống văn minh; và thường tình nếp sống 
kẻ chiến bại - dù có đẹp đẽ chăng nữa - khó lôi cuốn được sự chú ý của những tay 


giang hồ, kiêu hãnh đó. 


Hoàn cảnh đổi thay đã đặt Giáo hội vào một vị trí mới. Từ đầu đến nay, Hội thánh 
trong bước đường nhập thế, đã cố gắng kiện toàn tổ chức của mình, nhờ những cơ 
cấu khá hoàn bị của dé quốc Roma. Từ địa vị người khách, Hội thánh đã dần dän 
thấm nhập vào các cơ cấu của dé quốc, và coi như gắn liền với đời sống của nó. 
Biến có “Man di” đã phá gẫy “cái giàn” mục nát, liệu “cây leo” Giáo hội có tàn lụi 
theo không? Không, mà trái lại. Không những Hội thánh đã bảo vệ được di sản quí 
báu của văn minh nhân loại, mà còn thu nhận những “chủ ông mới” hung hăng vào 
gia đình mình, để rồi từ đó bành trướng ảnh hưởng của mình sâu rộng hơn. Thé 
giới thời Thượng cô đã được Kitô hóa, nhưng thế giới thời Trung cô mới thật là 
sản phẩm, là con đẻ của Kitô giáo. Trước đây, Hội thánh đem đạo lý của mình để 


uốn nắn những gì đã có sẵn. Nhưng bây giờ, Hội thánh sẽ truyền thụ lại tất cả kho 


tàng thiên phú và thủ đắc của mình, để xây dựng một trật tự mới, theo chiều hướng 


mới. [1] 


MAN DÂN XÂM LANG DÉ QUỐC TÂY PHƯƠNG 


1. Tìm hiểu người Man di và tình hình dé quốc Roma thời mat vận 

Tiếng “Man di” (Barbare) không đồng nghĩa với “dã man”, “mọi rợ” (sauvage). Nó 
chỉ muốn nói lên sự cách biệt giữa một dân tộc có những tô chức chính trị nghệ 
thuật, văn chương phong phú, với một khối người còn chất phác, quê mùa. Tuy 
nhiên, những dân tộc này cũng có một di sản tinh thần quí báu, mà sau này - khi 
được Giáo hội cảm hóa - họ sẽ đóng góp phần quan trọng cho nền văn minh Kitô 
giáo. Khối Man di không phải là một dân tộc thuần nhất, nhưng là từng nhóm bộ 
lạc, có khi liên minh với nhau, có khi chống đối nhau. Họ cũng không giống nhau 
về tính tình, tín ngưỡng, phong tục đối với Kitô giáo, họ có những thái độ khác 
biệt. Sự dị biệt đó đưa đến những cách đối xử không như nhau khi họ xâm chiếm 
dé quốc: có dân tàn sát người Kitô giáo, có dân quy thuận và trở thành những chiến 
sĩ truyền bá Phúc âm. Sau vài nhận xét trên, chúng tôi theo nhiều sử gia chia khối 


người Man di này thành ba nhóm, đề nhận định : German, Slavo và Mongol. [2] 


Nhóm German sống trong các vùng Tây Bắc Âu châu ngày nay. Họ là những 


người lính cường tráng, thờ sức mạnh thiên nhiên: mặt trời, mặt trăng, sâm chop 


trên cùng là Wodan hay Odin (Trời) mä họ thường cầu khẩn mỗi khi mưu toan đại 
sự. Họ sống thành liên bang, bảo vệ quyên lợi và tài sản cho nhau. Họ chiến đấu 
anh dëng và không sợ chết. Tính tình tuy hung bạo, say sưa nhưng có điểm tốt là 
chất phác, ngay thắng. Sắc dän German có thể chia làm hai ngành: ngành Teutonic 
gòm những dân Franc, Burgundo, Anglo, Alaman, Saxon: ở miền Bắc; ngành Goth 
gòm Ostrogot, Visigot, Suevo, Vandal và có lẽ cả Lombardo, ở miền Nam. Nếu trừ 
hai dân Vandal và Lombardo ra, các sắc dân kia - nhất là Goth - phần nhiều đã 
quen biết văn minh Roma, nên việc đối xử với người chiến bại không đến độ hà 


khắc lăm. 


Nhóm Slavo, phát xuất từ hai sông Vistule và Don, bản tính thích xâm lăng, chiến 
tranh, di dộng, chứ không ưa định cư. Họ là thủy tổ của dân Đông âu ngày nay: 


Russo, Bulgar, Tcheco. 


Nhóm Mongol phát xuất từ phía đông rặng Oural, Trung Á, đâm sâu vào miền 
Trung Âu; nhóm này hung dữ nhất. Đây là giống da vàng, những ky mã lanh lẹ, 
gòm những sắc dân Huno, Avar, Magyar, Turco... Đặc điểm chiến tranh của họ là 
sau khi cướp phá, tàn sát, “làm cỏ”, họ rút lui về những cánh đồng văng chứ không 
đóng lại trong các thành thị. Tôn giáo của nhóm này là ngä-u tượng, đượm nhiều 


chât ma quái. 


Cuộc xâm lăng của Man di khai tử hơn là bóp chết dé quốc. Thực vậy, dé quốc bị 
tan rã, phá hoại ngay từ trong lòng mình. Sự sa sút biểu lộ trên nhiều phương diện. 
Trước hết về chính trị và quân sự, những cuộc đảo chính thanh trừng nhau thường 
xảy ra tại triều đình. Để củng cố địa vị, chính quyền trung ương đã áp dụng sách 
lược có ích lợi nhất thời, gây tai hại không lường được. Họ loại bỏ các cấp chỉ huy 


quân đội thuộc hàng quí tộc, và dành các chức ấy cho những tay quân sự thuần túy. 


Quân đội vì thiếu người nên phải mộ trong đám nô lệ và Man di. Do đó, nhiều 
người Man dân chiếm được những địa vị cao cấp trong quân đội. Nhiều tướng 
lãnh, tư lệnh vùng là đám người ngoại lai, và họ không còn buộc phải Roma hóa 
tên của họ nữa, như Arbogast người Gaulois (+394) là đánh tay mặt của 
Theodosius, Stilicon người Vandal (+408) tướng của Honorius. Các hoảng dé đã 


sử dụng đắc lực đoàn quân nảy trong các vụ tranh chấp quyên hành. 


Đàng khác, trong khi trung ương bận tâm duy trì ngôi báu, thì các địa phương tìm 
cách ly khai. Lý do thúc đây hành động này hắn không øì khác là sự khát vọng độc 
lập, thống trị..., nhưng cũng vì lý do tự vệ nữa. Quả thế, trước nạn xâm lăng của 
ngoại bang, trung ương nhiều khi làm ngơ không tiếp viện. Vì dưới mắt họ, thà để 
quân Man di chiếm các thị trân rồi điều đình sau, hơn là cấp quân sĩ cho các thị 


trán đó đề chúng có dịp nỗi loạn. [3] 


Tình hình kinh tế và tài chánh bi dät không kém. Để däi thọ cho các kinh phí 
không lỗ về hành chánh và quân sự, chính quyền đã đặt ra một kỹ thuật đánh thuế 
rất tỉnh xảo, trong khi mức sản xuất kém dän. Dân đô thị lo ăn chơi, tắm suối nước 
nóng và di hi trường: dân thôn quê bỏ việc đồng áng để tránh thuế quá nặng: giới 
công nghệ và thương mại cũng hành động tương tự, cả giới trung lưu và thượng 
lưu cũng muốn đảo nghiệp. Nhà cầm quyền phải tổ chức các “phường” (caste) để 


thúc bách mọi công dân ở lại hàng ngũ của mình, nhưng vô hiệu. 


Cũng nên xét đến yếu tố tâm lý và luân lý đã đưa dé quốc đến suy tàn. Nhưng cuộc 
“thánh chiến” giữa công giáo, di giáo và lạc giáo Arius đã làm sứt mẻ tình huynh 
đệ đồng bào rất nhiều, còn ảnh hưởng đến liềm lực chiến đấu chống ngoại xâm. 
Niềm tin tưởng vào sự trường tồn của dé quốc cũng gây một tâm trạng ở lại, không 


lo dë phòng. Sự bât mãn của nhân dân đôi với chính quyên vì sưu cao thuê nặng, 


đã khiên nhiêu người hoan hỉ khi quân Chính phủ rút lui trước sức mạnh của quân 


“giải phóng”. 


Trước một tòa lâu đài đồ sộ nhưng rạn nứt như vậy, thiết tưởng một sự đụng độ 


trung bình cũng đủ gây ra những đô vỡ, xáo trộn khôn lường. 


2. Tính chât và những giai đoạn của cuộc xâm lăng 


Cuộc xâm lăng của Man dân không phải là một sự toa rập giữa các dân tộc nhược 
tiêu, để đồng loạt tấn công dé quốc. Người ta đừng nghĩ đến một “phe Trục” của 
Man di, chính họ cũng đánh đuôi lẫn nhau, và mỗi sắc dân đều lo tự vệ để được 
yên thân. Các chiến lược gia Roma hiểu như vậy, nên đã khéo lợi dụng làm cho 
chúng tiêu diệt nhau. Sự thực, đã từ lâu Man dân muốn tìm đất để định cư và sinh 
sống, mà phần đất dé quốc Tây phương hấp dẫn hơn cả, vì đất mầu mỡ phì nhiêu, 
khí trời dịu mát, trung tâm Roma là nơi danh tiếng huy hoàng, đàng khác quân lực 


ở đây rất kém, biên thùy lại mênh mông khó canh phòng. 


Người ta cũng đừng hình dung những biển người di dộng, ào ào như thác nước, 
làm ngập lụt cả đế quốc. Quân số của “địch” không quá đông như vài sử gia Roma 
thổi phồng. Khi quân Vandal qua Phi châu (429), họ có 80.000 kế cả đàn bà con 
trẻ, số người cầrn võ khí vào khoảng một phần tư. Quân ca Alaric, người đầu tiên 
xâm nhập Roma (410), lúc đông nhất là 40.000, kể cả hàng binh và nô lệ. Những 


giai đoạn chính của cuộc xâm lăng tóm tắt dưới đây. 


Trước khi hoàng dé Theodosius băng hà (395), đã có những vụ xâm nhập lẻ té để 
cướp bóc. Marcus - Aurelius (161-180) suốt đời phải tuần phòng dọc biên giới để 


chống xâm lăng. Về việc tử trận của Decius (251) và Valens (378) khi giao tranh 
với dân Goth, các sử gia ghi nhận là hai ông bất cần và khinh địch, hơn là tại thực 
lực của đối phương. Năm 274, Aurelianus phải mở cửa cho dân Goth vào miền 
Dacia (phía bắc sông Danube). Dầu sao, cho đến năm 16, bờ lũy ở biên giới vẫn 


còn bảo vệ được. 


Trước khi băng hà, Theodosius chia đế quốc cho hai hoàng tử trẻ tuổi: Honorius 
(11 tuổi) bên Tây, và Arcadius (18 tuổi) bên Đông. Tại triều đình, các phe lo tranh 
giành ảnh hưởng, và Tây phương không bỏ mộng xâm lắn Đông phương. Đó là cơ 
hội để những cuộc tấn công của Man dân trở thành nặng nè hơn: những làn sóng 
xâm nhập đầu tiên đã diễn ra. Năm 405, quân Suevo dưới quyền chỉ huy của 
Radagasius (+ 406) chiếm thành Florencia, gây tan hoang khắp Bắc Ý và làm cả 


Tây phương kinh hoàng, trước khi bị Stilicon đánh tan.[4] 


Đêm 31.12.406 là đêm lịch sử hãi hùng: chiến tuyến sông Rhin bị chọc thủng. Từ 
bờ biển Baltic và rừng German, sắc dân Franc, Burgundo, Suevo, Herulo, nhất là 
Vandal và Alano, tức những sắc dân hung bạo và thiện chiến nhất, vượt biên giới 
dé quốc tràn vào xứ Gallia, làm tan hoang cả một miền phì nhiêu phong phú. Quân 
Vandal, Suevo và Alano còn kéo nhau đâm thẳng xuống bán đảo Iberica tức Tây 
Ban Nha. Trong khi đó, quân Goth từ miền Đông kéo sang xứ Ý Đại Lợi. Ngày 
23.8.410, Alaricus vua Goth tiến vào thành Roma sau ba lần công hãm, phá phách 
khắp nơi, trừ vương cung thánh đường hai thánh Pherô và Phaolô. Alaricus mất 
năm đó tại Cosenza. Ataulfus (410-415) lên thay, làm hòa với Honorius và v-ới 
Placida em gái của Honorius, rồi đem quân sang miền Nam xứ Gallia (Aquitaine), 


lập nước Visigot trên bán đảo Iberica. 


Bốn mươi năm sau, Attila vua Huno (432-453), sau khi đánh bại nhiều vua chúa 
Tây phương cũng như Đông phương, xâm nhập đánh phá nhiều đô thị xứ Gallia, 
nhưng đã tha cho thành Lutecia (Paris ngày nay) do sự can thiệp của thánh nữ 
Geneviève (422-502). Năm 451, Aetius, Meroves và Theodoricus hiệp lực đánh tan 
quân Huno lại Catalaunica (gần Châlon). Năm sau, Attila kéo quân xuống Ý Đại 
Lợi đe dọa “làm cỏ” thành Roma. Đức Thánh Cha Leô Cả phải đích thân can thiệp 
và yêu cầu ông rút lui, kinh thánh muôn thuở mới thoát gót giầy sắt Huno. Cuộc 
viễn chinh của Attila tuy rằm rộ (quân số tới nửa triệu), nhưng không làm xáo trộn 
cục diện của dé quốc Roma như nhiều sắc dân khác, vì Attila đã vội chết ngay 
trong đêm (453) lễ thành hôn với Ildica người German. Cơ nghiệp của ông ở miền 


sông Danube bị cắt mảnh.[5] 


Quân Vandal, sau một thời gian ở Tây Ban Nha dưới quyền chỉ huy của 
Gensericus (428-477) vượt xuống Phi châu năm 428. Một cuộc trả thù tàn sát 
người công giáo diễn ra rất dă man do người Vandal theo giáo phái Arius, được 
người Mauro và giáo phái Donatus hùa theo. Cuộc bách hại kéo dài cho tới khi 
nước Vandalia sụp đô năm 543. Năm 455, Gensericus dem quân chiếm thành 
Roma, một lần nữa đế đô nhờ bàn tay can thiệp của đức Thánh Cha Leô Cả mới 


khỏi bị phá. 


Sau đợt xâm lăng lần thứ nhất này, các sắc dân Man di dần dần định cư và xây 
dựng vương quốc, hoặc tự trị hoặc liên minh với đế quốc. Dân Breton ở miền Tây 
Bắc Gallia (Armorique); dân Franc chiếm Đông Bắc Gallia; Burgundo ở Helvetia; 
Visigot, Alano và Suevo ở miền Nam Gallia và bán đảo Iberica; Vandal trấn đóng 
Bắc Phi. Thực quyền hoàng đế Roma (Valentinianus 425-455 và Romulus 
Augustulus 455-476) chỉ còn ở Ý Đại lợi. Những cuộc hôn nhân, thương thuyết, 


làm cho người Man di gân gũi với đời sông chính tri của đê quôc nhiêu hơn; ngôi 


hoàng dé Roma ngày càng gân tay họ.[6] 


KÅ từ năm 476, lịch sử bước sang một khúc rẽ khi Odoacrius, nguyên là một sĩ 
quan của Attila người Skyro, lãnh đạo quân Herulo nổi dậy chống vị nhiếp chính 
Oreste (cha của Augustulus) lật đô Romulus Augustulus, và lên ngai báu với danh 
hiệu Rex Gentium (vua các dân tộc), nhưng vẫn duy trì tổ chức của dé quốc cũ. 
Vương quốc Herulo không được lâu dài, vì năm 489-490 Theodoricus vua 
Ostrogot (474-526) đem quân vào đất Ý, giết được Odoacrius (493) và cầm quyền 
trên 30 năm. Là người thông minh, khí phách, lại được những vị đại thần công giáo 
như Boecius, Cassiodorus trợ lực, Theodoricus cô gắng dung hòa hai đám người cũ 
(Roma), mới (Goth) trên bình diện văn hóa, luật pháp, hành chánh và cả tôn giáo. 
Công việc của ông thu được nhiều thành quả tốt đẹp, nhưng vì những mặc cảm của 
thuộc hạ, nhất là sau biện pháp thiên cận của hoàng dé Đông phương Justinus I 
(518-527) đòi loại trừ phái Arius khỏi co cấu chính quyền, khiến Theodoricus vào 


cuôi đời đã nôi giận chông người công giáo: Boecius bị giêt năm 524. 


Sau khi Theodoricus mât, nước của ông bị phân tán, những ông vua kế nghiệp 
(Theodatus, Vitiges, Totila) quá yếu kém đã bị quân Byzantin của Justinianus I 
(527-565) tiêu diệt, và Ý Đại Lợi trở thành một tỉnh của đế quốc Đông phương 
(554). Năm 534, dân Vandal ở Phi châu phải đầu hàng Justinianus vì quá suy 
nhược sau khi mất những lãnh tụ tài ba. Họ còn tuyệt chủng, vì bị cô lập giữa đám 
người Roma không đội trời chung với Man dân. Bắc Phi, Ý Đại Lợi và một phần 
Tây Ban Nha thoát ách Man di. Nhưng chỉ được một thời gian 30 năm, vì khi 
Justinianus nhắm mắt, những sắc dân khác dữ ton và lạc hậu hơn, tién vào đất Ý, 
thì không còn một lực lượng nào chống lại được nữa. Văn minh Roma đến hồi diệt 


vong [7]. 


Thật vậy, ngay dưới triều Justinianus I, xứ Gallia từ năm 496 đã bị một sắc dân 
mới, hoàn toàn chưa biết văn minh Latinh, nắm giữ, đó là dân Franc do Clovis 
(481-511) lãnh đạo. Ông thôn tính tất cả phần đất của người Alaman, Burgundo, 
Visigot, lập nên triều đại Meroves thống trị Tây Âu cho đến năm 751. Năm 568, 
Justinus II nghe gièm pha cách chức tướng Narses đang trân thủ Ý Đại Lợi. Narses 
tức giận mộ quân Lombardo (râu dài) để làm phản. Lập tức Alboin vua Lombardo 
đem quân tràn vào, Y Đại Lợi vô chủ chống trả yếu ớt. Alboin lập quốc ở đây, lấy 


Pavia làm lành đô. Đạo Công giáo thiệt hại nặng nè: 90 tòa giám mục bị thiêu hủy. 


Trước trung tuần thế kỷ V, đảo Britannia là đất cư ngụ của dân Breton, Scot và 
Celtic. Dân Breton bị Scot quấy phá, phải cầu cứu “anh em” Saxon. Hengist và 
Horsa đem quân Saxon từ lục địa sang đánh dân Scot, và ở lại lập nước Kent (455). 
Dân Saxon kéo nhau sang đông hơn và lập thêm ba nước Sussex, Wessex và 
Essex. Sang thế kỷ VI, đến lượt dân Anglo dưới sự lãnh đạo của Yda chiếm miền 
Trung, lập thêm ba nước nữa: Northumbria, Estanglia và Mercia (547). Bảy nước 


họp thành liên bang (heptarchie) dồn dân Breton sang miền Tây ít phì nhiêu. 

Tây phương từ nay do những người “xa lạ” cầm quyền, dé quốc Roma Tây phương 
sụp đồ hoàn toàn; liên lạc Đông Tây cũng chấm dứt từ đó. 

3. Tâm trạng Man dân đối với người Roma 

Hình như có hai tâm trạng khá khác biệt nổi bật ở nơi các sắc dân Man di, khi lọt 


vào khung cảnh đời sông văn minh Roma: một nhóm tỏ ra bực tức, khinh bỉ. tham 


lam; nhóm khác bỡ ngỡ và thán phục. Dân Suevo của Radagasius và những sắc dân 


từ bờ sông Maine và Danube xâm nhập các đô thị cổ kính giầu có của dé quốc có 
bâm tính tham lam, trộm cướp, ưa thích phá phách chém giết người.[S] Sắc dân 
Vandal cũng một tâm trạng giống vậy, tuy chừng mực hơn. [9] Rồi cũng một tâm 
trạng đó biểu lộ nơi quân Huno khi giầy xéo xứ Gallia, người Saxon khi xâm 
chiếm đảo Britannia, người Franc khi chiếm đóng xứ Rhenani và Belgica, người 


Alaman từng quật phá cả mò må, sau cùng là dân Lombardo và Slavo. [10] 


Tuy nhiên, có những dân thường xuyên bang giao với dé quốc, đó là sắc dân Goth. 
Mặc dầu bẩm sinh vô ký luật và hiếu chiến, họ cũng ra chiều đứng đắn, nghiêm 
trang khi được khoác trên mình một vinh dự. Các lãnh tụ của họ rất ham chức tước 
trong quân giai; họ dễ dàng tin theo tôn giáo (bè Arius) của chủ, nhiều đô thị như 
Roma, Ravenna, Constantinopoli đối với họ như những thành thánh. Do đấy, người 
ta không lạ khi thấy Athanaricus (+ 381), vua Goth, lấy làm vinh dự được sống 
dưỡng già tại triều đình Theodosius I. Tiếc một điều là dân Goth cũng tự kiêu, ích 
kỷ, tìm tư lợi và sự an toàn cho mình như các sắc dân khác. Hành động của 
Alaricus I cũng như Odoacrius cho ta thấy rõ điểm đó. Sử gia Orosius có nói đến 
đường lối chính trị của Ataulfus vua Goth. Ông này có hoài bão đem Đề chính chủ 
nghĩa Goth thay thế cho dé chính Roma, nhưng thất bại vì tính tình hiếu chiến của 
đồng bào ông, nên ông lại mơ ước một chính trị dung hòa, trong đó người Goth sẽ 
lợi dụng các truyền thống của văn minh Roma.[11] Đó cũng là sự mơ ước của 


Theodoricus I. 


Trong khi quân Vandal tỏ ra hết sức kiêu căng và dã man đối với người chiến 
bai,[12] như ở Phi châu họ dùng thổ dân Mauro vào chính sách diệt chủng Roma, 
thì các vua Goth lại tỏ ra khôn ngoan sáng suốt về giá trị văn minh Roma, biết cảm 
phục pháp luật, biết sử dụng người Roma tài giỏi.[13] Theodoricus không bao giờ 


có thái độ của kẻ chiên thăng, ông luôn tin mình là một ông vua hợp hiên. Các ông 


vua này đều thừa hiểu muốn có sức mạnh, cần phải sống đoàn kết và hòa đồng 
Roma với Goth. Nhưng Roma khinh bỉ và căm thù Man di, trong khi người Goth 
vẫn giữ tập tục riêng, ngôn ngữ German, giáo thuyết Arius, và cho đấy là những 
dấu chỉ của kẻ chiến thăng. Bởi đó, thường xảy ra những vụ dấy loạn mỗi khi một 
hoàng hậu có tinh thần cởi mở (như Amalasonte, con gái của Theodoricus, hoàng 
hậu của Theodotus; Brunehaute, hoàng hậu của Sigebert), muốn cho con mình theo 


học văn hóa Latinh. 


Sự cố chấp của hai dân tộc nhất định không chịu hòa đồng đề sống chung với nhau, 
là cả vấn đề của thời đại Man di này. Vấn đề không thể giải quyết, néu sau cùng 
việc hôn nhân và uy tín của đạo Công giáo không dẹp đi được sự tự tôn mặc cảm 
về chủng tộc. Bởi vì người Goth mặc dầu rất kiêu hãnh về dòng máu thuần khiết và 
anh hùng của họ, họ vẫn đòi bất cứ bằng giá nào phải được kết hôn với những gia 
đình quí tộc Roma. Ataulfus kết duyên với Galla Placida, em gái của Honorius, và 
tô chức lễ cưới rất trọng thể tai Narbonne (416), là một tích điển hình. Đến sau, 
con của Gensericus tức Hunericus vua Vandal (+ 484) kết hôn với công chúa của 
Valentinianus HI. Cả Attila cũng đòi kết duyên với Julia Honoria, em gái của 
Valentinianus II. Về phía hàng quí tộc Roma cũng có sự mong ước tương tự. 
Những vụ kết hôn này, cho dầu đôi khi có sự lường gạt nhau đi nữa, vẫn là cơ hội 
tốt để hai chủng tộc xích lại gần nhau về tâm trạng cũng như về tinh thần, gây ảnh 
hưởng trong ngành giáo dục thế hệ trẻ và dọn đường cho việc theo đạo Công giáo 


sau này. 


Il 


THÁI ĐỘ CỦA GIÁO HỘI DÔI VỚI MAN DÂN 


1. Người Roma nghĩ gì về Man dân 


Người Roma phải chăng đã cảm nghĩ rằng đây là một cuộc chiến tranh bi thảm, 
một mât một còn, giữa hai chủng tộc không thể đội trời chung? Phải chăng người 
Roma tất cả đều ngao ngán đến kinh tởm, khi phải tiếp xúc với Man đi? Phải chăng 
họ giận điên lên khi phải mang ách thống trị của những kẻ chiến thắng “đáng ghét” 
này ?[14] Có một số sách vở để lại, khiến người ta nghĩ như thế. Prudentius, người 
Tây Ban Nha, coi Man di không hơn con vật; Sidonius Apollinarius giám mục 
thành Auvergne, dùng những danh từ kinh tởm khi diễn tả sự ăn uống no say của 
các kẻ ngồi ăn cùng bản mà ông buộc lòng phải tiếp. Đứng trước sự tån công ò ạt 
của kẻ xâm lăng, người ta nghe rõ tiếng hô hào của thánh Ambroxiô, như muốn 
động viên cả đế quốc và Nước Trời, rồi những tiếng ta thán não nùng của thánh 
Gieronimô, nói lên sự bất lực một cách thảm bại trước một tai ương vô cùng khủng 
khiếp.[15] Nhiều nhà hùng biện, nhiều thi sĩ, nhiều vật kỷ niệm (huy chương, bi 
ký) đã không quên diễn tả người man di như những kẻ thù xấu xa cần phải tiêu 
diệt. Một văn hào như Orosius cũng còn tỏ ra thích thú, khi nói đến vụ Arbogast 


chọc tiết 10.000 quân Goth. [16] 


Có điều người ta nhận thấy những lời ta thán đó, nhiều hay ít, hoảng hốt hay bình 
tĩnh, là tùy tâm trạng và cũng tùy ở nơi cư ngụ của mỗi tác giả. Khi thành Roma bị 
đánh phá, thánh Âutinh ở Phi châu đã không cảm kích mãnh liệt như thánh 
Gieronimô, ngài suy nghĩ bình tĩnh về sự sụp dé của dé quốc Roma. Nhưng vào 
năm cuối cùng của đời thánh nhân (430), khi những đoàn ky mã Vandal giầy xéo 


đất Phi Châu và nhất là khi thành Hippone của ngài chịu tàn sát ghê rợn, thì vị chủ 


chăn này mới cảm kích lo Âu và đau buồn không kém thánh Gieronimô khi khóc 


than thành Roma bị phä.[17] 


Chiến tranh là vậy. Nhưng có phải vì nhũng nhiễu loạn và tàn phá đến mức độ 
khủng khiếp ấy, mà người ta không còn biết nhận xét nữa không ? Người ta có thê 
lẫn lộn Radagasius với Ataulfus, hoặc Theodoricus với Attila được không? Phải 
chăng trong mọi trường hợp, Man dân trước mắt người Roma chỉ là những kẻ thù 
không đội trời chung, và chỉ là những bọn ức hiếp đáng ghét bỏ ? Không ai quên 
được tắm lòng quảng đại và ưu ái của hoàng dé Theodosius I đối với các binh sĩ 
Man di trong quân đội ông; và ở đây cũng nên nhắc lại hình ảnh của Paulin thành 
Pella. Là người xứ Aquitaine thuộc hàng quí tộc, con cháu của các nhà hùng biện 
và thi sĩ, Paulin rất am hiểu giá trị văn minh Roma. Là người phải chịu nhiều đau 
khổ vì cảnh nhà tan cửa mât, nhưng nhờ có đức tính hiền hòa và nhẫn nại, ông đã 
tìm cách thích ứng với tình thế mới. Không gi làm ông oán hận hay xa cách người 
Goth. Ông tiếp xúc thân mật với họ, ông ca tụng đức tính vô tư, lòng hào hiệp của 
họ đối với ông.[18] Còn nhiều sự kiện, nhiều tích truyện khác đáng ngạc nhiên hơn 
thế nữa. Văn hào Salvianus trong thời gian cư ngụ tại Marseille, đã viết nhiều bài 


ca tụng đức tính của người Man di. 


Tuy nhiên, thánh Ambroxiô cũng có lý khi ngài kết án những linh mục và giáo dân 
trong những tỉnh bị chiếm đóng, đã bỏ y phục Roma và phục sức theo lỗi Goth. 
Hoàng dé Theodosius I phải ban hành một đạo luật khoan hồng đối với những 
người dân trong xứ Britania liên kết với “quân xâm lăng” Anglo-saxon. Sự thực là 
tỉnh thần quốc gia dân tộc, nếu còn mạnh ở nơi một số người có lương tâm Kitô 
giáo hoặc Thần giáo (thánh Ambroxiô, Rutilius Namantianus, Claudianus), thì 


cũng đã bắt đầu giảm dân tại những miên bị đe dọa hoặc, đã vê tay “địch quân” rôi. 


Chúng tôi ghi lại đây sự nhận xét của thánh Gieronimô khi nói về dân chúng miền 
Pannonia như sau: “Đừng ké một số người già cả còn thì tất cả những ai dưới thời 
lưu đày hoặc chiếm đóng, đều không tỏ ra hối tiếc sự tự do mà họ không hề biết 
đến” (Ep 123,17). Orosius một sử gia nổi tiếng khách quan. viết: “Có nhiều người 
Roma thà được sống nghèo khổ nhưng độc lập với Man di, hơn là chju sưu cao 
thuế nặng trong xã hội Roma”.[19] Salvianus còn viết rõ ràng hơn nữa: “Dân 
nghèo đây thất vọng chỉ mong chờ kẻ thù đến, họ cầu xin Thiên Chúa sai Man di 


đến với họ”.[20] 


Cũng nên biết rằng người Roma thường mặc cảm sợ sệt hơn là oán ghét Man di. 
Tất cả đều phải chịu đựng những cuộc tàn sát, cướp phá, lưu đày. Giới trí thức và 
hàng quí tộc khổ nhục nhiều hơn vì những tư cách quê mùa, thiếu giáo dục của 
những “ông chủ mới” không ai muốn tiếp nhận. Nhưng giai cấp trung lưu và hạ 
lưu lại không cảm kích vì sự cách biệt về phong tục và ngôn ngữ đến như thế. Tác 
giả cuốn Kêu gọi các Dân tộc (De vocatione omnium gentium) đã tỏ ra bình tĩnh, 


khi diễn tả những cuộc nhiễu loạn đang từ từ đi đến: 


“Trong thời bình, bao kẻ đã giãn việc chịu phép Rửa tội, thì nay sự sợ hãi thúc 
bách họ đi tìm nước tái sinh ... Điều mà lời khuyên răn không thé đạt được ở nơi 
những tâm hồn ươn lười nguội lạnh, thì sự đe dọa của chiến tranh và tai biến dã 
làm được. Những người con của Giáo hội, tù nhân của kẻ xâm lăng, dã thuyết phục 
được các lãnh tụ của họ theo Phúc âm Chúa Kitô; và họ trở thành những thày dạy 
đức tin cho các kẻ mà họ phải làm tôi tớ vì công lệ của chiến tranh. Nhiều người 
Man di khác, trong thời gian trước đây phục vụ dé quốc Roma, đã học được ở nơi 
chúng ta nhiều điều, nay trở về với xứ sở họ mang theo một nên giáo dục Kitô 
giáo. Vậy không gì có thể ngăn cản được hiệu quả của Ân sủng, bởi lẽ nhờ có ân 


sủng mà những xung đột đưa tới thống nhất, những tai họa biến thành linh được và 


chính những nguy hiểm cũng như sợ hãi thúc đây Giáo hội trên đường tiến bộ”. 


[2I] 


2. Sự can thiệp của hàng Giáo phẩm 


Giờ ra tay can thiệp của Giáo hội đã điểm. Trong các cuộc xâm lăng, quân Man di 
đi tới đâu đều coi tất cả những gì có bóng dáng Roma là thù địch, không phân biệt 
tôn giáo hay chính trị, chúng đốt phá đô thị, làng mạc, thánh đường, tu viện, càn 
quét dân lành, khiến mọi người chỉ biết bỏ chạy, cam chịu số phận. Hàng giáo sĩ 
cũng phải chịu chung số phận: tù đày hoặc làm tôi. [22] Các vị tỏ ra bất lực trước 
cảnh thiêu hủy thánh đường, cướp phá tài sản Giáo hội, cùng những cách đối xử 
tàn tệ, dă man đối với chức bậc trong Hội thánh. Việc phượng tự phải ngưng, trật 
tự không còn nữa. Đó là tình trạng đầu thế kỷ V tại miền Bắc Gallia và xứ 
Rhenani, cũng như ở Britannia, Tây Ban Nha và Phi châu, rồi ở Illyria và Ý Đại 


Lợi. 


Trước cảnh xáo trộn bất ngờ, phản ứng của hàng giám mục tất nhiên là khác nhau. 
Đọc lại bút tích của nhiều đẳng thánh, như thánh Gieronimô, thánh AmbroxIô..., 
người ta thấy có những lời than tiếc, trách móc, trước những tàn phá khiến bao 
người vô tội bị giết, bao giáo sĩ phải tù đày, bao thánh đường bị triệt ha hay bị tục 
hóa. Lòng ái quốc mãnh liệt lắm lúc thúc đây các ngài dùng những danh từ thậm tệ 
để chỉ đám người man rợ. Thánh Gieronimô gọi họ là “dã thú”. Thánh AmbroxIô 
cho họ là những quân tham lam và nhục dục, chứ không có tâm tình của con người. 
Tuy nhiên, chúng ta thấy có nhiều vị giám mục khác thực tế hơn. Với tư cách chủ 
chăn, các ngài tìm hết cách bảo vệ thành trì, hoặc bằng điều đình, hoặc bằng quân 


sur. 


Thánh Germanô thành Auxerre (+ 448), bấy giờ đã gần 70 tuôi, trên đường truyền 
giáo từ Britannia trở về, vừa bước chân lên đất quê hương đã được tin đồng bào 
miền Tây Gallia lọt vào tay phá hoại của quân Alano. Thánh nhân liền đích thân 
giáp mặt viên lãnh tụ ngài yêu cầu, ngăm đe..., và kết quả quân sĩ Alano bằng lòng 
rút lui.[23] Cũng trong hoàn cảnh tương tự, năm 452 thánh Giáo hoàng Leô liều 
mạng đi tìm Attila trên bờ sông Mincio để điều đình, và Attila đã chịu triệt thoát, 
dé lại những cái liếc nhìn kinh thành Roma hoa lệ giầu sang một cách thèm thuông. 
Ba năm sau, cũng trường hợp ấy thánh nhân ra đón và điều đình với Gensericus 


vua Vandal tại cửa thành.[24] 


Những hành động can đảm anh hùng như thế cần phải có nhẫn nại và hy sinh. Tuy 
nhiên, không nên nghĩ rằng các giám mục đi gặp các kẻ chiến thắng chỉ là để xin 
sự khoan hồng hay đầu hàng. Các ngài còn đóng vai trò lãnh tụ. Là những người 
bảo vệ các đô thị theo đúng nghĩa, các ngài lo việc tiếp viện, chỉ huy công cuộc 
phòng thủ, đề phòng hỗn loạn, lên án các vụ khủng bố. Trong thời xâm lăng lần 
thứ nhất, khi tất cả các đô thị lớn của miền Nam Gallia trở thành đống tro tàn do 
những bàn tay dã man của Man di, thì thành Toulouse lại thoát được tai ương 
chung do sự khéo léo của thánh Euxuper, giám mục thành đó. [25] Với một lòng 
dũng cảm không kém, thánh Lupô dưới thời Altila, cũng đã tỏ ra là vị cứu tinh của 
thành Troyes. Hành động của thánh Aignan có lẽ quyết liệt hơn cả, khi thành 
Orléans bị quân Huno bô vây, thánh nhân đã cầm cự cho tới khi tướng Aetius kịp 


đem quân Roma tới cứu viên.[26] 


Đó là vai trò của các giám mục nôi tiêng trong giai đoạn nhiêu loạn này. Với khả 
năng săn có, các ông năm vững được quân chúng, khuyên khích và an ủi họ, cứu 


giúp dân vô tội. Các ngài còn làm cho những người man rợ tàn bạo nhât đón nhận 


quyền uy của Kitô giáo và thiên chức cao trọng của bậc linh mục. Hàng ngày các 
vị phải tốn nhiều công để chặn lại những khốn khổ sập đến, và làm giảm đi những 
khốn khổ đang có. Thánh đan viện phụ Severin (+ 507) suốt đời đã đóng vai trò åy. 
Làm tông đồ xứ Noriea, thánh Severin trong 30 năm lo bảo vệ dân chúng sóng 
trong vùng từ Salzach đến rặng Alpes. Xứ Norica bấy giờ bị quân Ruges chiếm 
đóng, hoàng hậu là một tín đồ giáo phái Arius. Nhưng thánh nhân luôn bênh vực 
quyền lợi của dân công giáo, nâng đỡ thân phận họ, đòi các ông hoảng trong xứ 


phải tôn trọng.[27] 


Khi tình thế lắng dịu, các giám mục miền Tây Gallia còn phải lo đến việc hồi 
hương, hoặc trao đổi tù binh giữa người Burgundo và Visigot. Việc chuộc lại các 
kẻ bị bắt làm tôi sẽ là một trong những công cuộc lớn lao của Kitô giáo thời đó. Sự 
phục hồi cho họ các quyên lợi gia đình hoặc tôn giáo, cũng như sự nâng đỡ họ về 


vật chất, đều là những mối lo Âu của hai thánh Giáo hoàng Leô và Gregori.[28] 


Sự việc đã rồi ! Người Man di dầu sao đã trở thành những “chủ nhân ông”! Sau 
những phút tiếc xót Roma huy hoàng tráng lệ, người ta đành để Roma sa đọa và 
mê tín được tống táng luôn trong dịp này. Hội thánh nghĩ tới cuộc “chinh phục” 


đám người chiến thắng, mà Chúa Quan phòng gởi đến. 


3. Những thí nghiệm sống hòa bình với Man dân 


Tình thế bất ôn và thê thảm này không thể kéo dài mãi được. Sau một thời đỗ ky và 
bách hại nhau, cần phải tìm cách để thông cảm. Cả đôi bên đều nghĩ như thế. Mỗi 
khi về phía ông vua Man di có thái độ hào hiệp muốn điều đình, hàng giáo sĩ công 


giáo tức khắc đứng lên đáp ứng ngay. Ő Phi châu, mặc dầu là nơi hàng giáo sĩ đã 


nhiều phen chịu ngược đãi một cách có hệ thống và dã man, nhưng khi các vua 
Vandal như Hunericus, Gontamond, Thrasamond, muốn hòa giải với hàng giám 
mục, liền có ngay một vị đứng ra đảm nhận cuộc đàm phán với tất cả thiện chí.[29] 
Chỉ trừ xứ Britannia, nơi người công giáo cứ trốn tránh và tỏ ra bực tức không chịu 
sông chung với dân Saxon và Anglo, tức những dân mà họ gọi là “quân xâm lăng 
đáng kinh tởm”.[30] Nhưng ở lục địa, đối với dân Lombardo vốn là thù địch man 
rợ nhất, thánh Gregori đã thà chịu mang tiếng bội phản với Byzantin, hơn là chấp 
nhận một chính sách diệt chủng. Hai cuộc thí nghiệm sống chung hòa bình đáng 
chú ý nhất, được đem thực nghiệm với người Burgundo ở Gallia và Ostrogot ở Ý 
Đại Lợi. 


Tính tình ôn hòa tự nhiên của người Burgundo và sự khôn ngoan của các giám 
mục, đã tạo được một sự thông cảm nhau một cách thành thực và nghĩa hiệp. Nếu 
có những ông hoàng hiểu hòa như Gondebaud từ chối theo đạo Công giáo, thì ít ra 
các ông vẫn giữ được tình hữu nghị, đến độ thân thiện với các vị đại diện của Giáo 
hội, như thánh Avit thành Vienne (Dauphiné).[31] Kết quả là không có gì đáng tiếc 
xảy ra, mỗi khi có vụ từ giáo phái Arius trở về với Công giáo đặc biệt nhất dưới 


triều Sigismond, người kế vị Gondebaud (công đồng Epaone, 517). 


Sự kiện không được như thế trong các xứ thuộc quyền Goth. Tuy nhiên, sáng kiến 
của Alaricus II (9484-507) và sự vô tư của Theodoricus I (493-526) đã thành công 
nhờ ở sự sáng suốt của thánh Epiphan thành Pavia và nhất là sự tận tâm của thánh 
Cesariô thành Arles. Nếu người ta đã đạt được một chính trị hòa giải rộng rãi và tốt 
đẹp giữa Giáo hội và chính quyền Man di, thì đó một phần là do công nghiệp của 
vị đại giám mục nói trên. Khoảng từ năm 513 đến 529, đạo Công giáo tại các khu 
vực thuộc quyền Theodoricus có uy tín đặc biệt. Nhiều công đồng được triệu tập, 


lễ cung hiến nhiều đại thánh đường mới được tô chức long trọng, sự hợp tác chặt 


chẽ gitra các công chức cao câp và hàng linh mục. Ai cũng cho đó là diêm báo một 


tương lai tốt đẹp lâu bên.[32] 


Tuy nhiên, không hoàn toản đúng như vậy, vi ngay trong thời thái bình nhất của 
hai triều Alaricus II và Theodoricus, không thiếu những ngộ nhận tai hại đi đến 
căng thăng. Đó là vì về phía các tướng lãnh theo giáo Phái Arius vẫn có thái độ 
nghi ky đối với hàng giám mục; rồi bất ngờ xảy đến những vụ tó cáo làm hại uy tín 
các vị đại diện cao cấp của đạo Công giáo. Thánh Cesariô bị buộc tội ba lần, 
Boecius bị án tử hình (524). Đức Thánh Cha Symmacô (498-514) phải vất vả lắm 
mới thoát được sự đe dọa truất chức; đức Gioan I (523-526) bị Theodoricus tống 
giam và chết trong ngục. Những vụ như thế chứng tỏ kết quả mong manh của các 
cuộc hòa giải, đã được coi là đầy thiện chi. Dây cũng là một bằng chứng để người 
ta biết muốn tién tới hòa bình thật sự, cần phải tìm một giải pháp khác. Song người 
ta khó có một giải pháp hữu hiệu nào, bao lâu còn hai tôn giáo xung khắc nhau, 
còn hai dân tộc khác biệt nhau phải sống sát cánh trên cùng một giải đất, nhưng 


nhất định không chịu đội trời chung. 


Làm cho các lãnh tụ Man di kính nề và thiện cảm với mình mà thôi chưa đủ; cần 
phải cảm hóa cả khối Man dân nữa bằng một công cuộc truyền giáo. Đó là sú 
mạng của các giám mục và của các dòng tu trong Hội thánh. Sự nghiệp của các 
dòng tu trong công cuộc này, chúng tôi sẽ nói riêng ở chương sau. Ở đây, chúng tôi 
chỉ bàn đến những cuộc theo đạo Công giáo có ảnh hưởng lớn nhất trên đất Gallia, 
Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, Britannia, do công của những vị giám mục thời danh, mà 


Chúa đã sai dên đê mở đâu cho công cuộc Kitô hóa Au châu Man di. 


M 


CÔNG CUỘC CẢM HÓA MAN DÂN 


1. Vua Clovis và dân Franc theo đạo Công giáo 


Sự theo đạo của Clovis vua dân Franc (481-511) là bién có trọng đại nhất trong 
lịch sử cảm hóa Man dân. Clovis được quân sĩ tôn lên làm vua khi ông mới I5 tuổi, 
chứng tỏ ông sớm là một võ quan xuất sắc và chiếm được cảm tình của dân chúng. 
Các giám mục công giáo đặt nhiều tin tưởng nơi ông. Thánh Remi (437-533), tổng 
giám mục thành Reims, gởi cho nhà vua một lá thư bàn về cách trị quốc an dân, 
trong đó ngài lưu ý nhà vua nên thông hảo với các giám mục. Giáo phái Arius cũng 
giòm ngó Clovis, vì ông đã có hai người con gái theo giáo phái này, trong đó có 


Arboflède kết hôn với Theodoricus I. 


Yếu tố quyết định nào đã khiến Clovis theo đạo Công giáo? Thật khó nói. Hình 
như có mưu toan chính trị trong đó, vì ông thừa hiểu bức tường ngăn cách giữa dân 
Franc và Gallo-roman là tín ngưỡng. Nếu ông đứng ra bênh vực Công giáo, ông sẽ 
thu hút cả vạn dân đỉnh nâp bóng các tòa giám mục và đan viện. Như vậy, ông hy 
vọng sẽ có một liên minh để đương đầu với dân Visigot. Nhưng cũng phải kê đến 
ảnh hưởng của hoàng hậu công giáo Clotilda, một thiếu nữ thùy mị và đạo hạnh, 
công chúa của Chilpericus, vua Burgundo. Thêm vào đó, ảnh hưởng của các giám 
mục thánh thiện được ông mời làm có vấn. Sau cùng, một biến có đã làm ông ngả 
hän về phía Công giáo: trong khi giao tranh với quân Alaman tại Tolbiac (496), 
Clovis kêu cầu Đắng “Thiên Chúa của Clotilda” và hứa sẽ chịu phép Rửa nhân 
danh Ngài”. Sau khi thắng trận, ông giữ lời và học đạo với thánh Remi. Đêm 


Giáng sinh 498, Clovis chịu phép Rửa, cùng với 3.000 tướng tá và binh sĩ.[33 | 


Công giáo từ nay có cánh tay bảo vệ Thánh Gregori thành Tours không ngại ví 
Clovis như Constantinus thứ hai. Khi đây lui quân Visigot khỏi miền Nam sông 
Loire, Clovis đã làm một việc có mâu sắc tôn giáo: “Trẫm rất buồn thấy lạc giáo 
Arius còn chiếm giữ phần đất xứ Gallia”. Thế là quân Visigot, rồi Burgundo, bị 
quét khỏi đất Gallia, và quốc hiệu được cải là France (Pháp quốc). Tài sản Giáo hội 
được trả lại, hàng giáo sĩ được mời tham gia việc kiến thiết quốc gia. Thánh Avit 
viết: Đức tin của đức vua là chiến thăng của chúng tôi”. Từ đây, các giám mục 
Pháp quốc không nghĩ đến việc cầu cứu Byzantin nữa, không còn hướng về một 
ông hoàng xa xôi, tôn ti và ít thực tế nữa. Các ông cũng như giáo dân nhìn vào 
Clovis và các người kế nghiệp ông, như những người hạn “chinh phục” được, hoặc 


như những ông hoàng do Chúa Quan phòng sai đến. 


Sự theo đạo của dân Franc rất ảnh hưởng tới các dân lân cận, trong khi ảnh hưởng 
chính trị của họ mỗi ngày tăng thêrn. Vua Clovis và bốn con là Didericus, 
Clodomir, Childebertus, Clotarius dã lần lượt chinh phục các dân Visigot, 
Burgundo, Thuringio và Bavar. Đề quốc Franc bảnh trướng tới đâu, ngọn cờ Thánh 
giá phất phới đến đấy, không những phục hưng đạo Công giáo trong khắp nước 
Pháp mà còn mở đường cho ánh sáng Phúc Âm lọt vào các miền giữa hai sông 
Rhin và Danube nữa. Từ năm 532, dân Franc thống trị một vương quốc bao trùm 
các xứ Gallia, Belgica, Rhenani, Thuringia và một phần Bavaria. Nhờ thế, họ có 


thé bênh vực Tây phương khỏi giáo phái Arius và sự đe dọa của Hồi giáo sau này. 


Vê phân Giáo hội cũng hêt sức khôn ngoan, hòa mình với hoàn cảnh mới của xã 
hội Franc. Dân này khi không đánh giặc thì lo cây cây, ít ở thành thị, ưa trông trọt 
và chăn nuôi. Do đó, Giáo hội cũng hướng vê đông quê, tô chức giáo xứ, lập tòa 


giám mục, xây thánh đường, trường học, bệnh viện... Cuối thế kỷ VI, trong toàn 


cõi vương quốc Franc đã có 11 tổng giám mục và 125 giám mục, Giáo hội còn 
triệu tập nhiều công đồng miền (như Vaison, 529; Arles, 541; Charles-sur-Sault, 
650) hoặc toàn quốc (Paris, 614), trong dó bao giờ cũng có những ông hoàng tham 
dự (không đầu phiếu). Các sắc lệnh thường được nhà vua phê chuẩn để có hiệu lực 


như những đạo luật quốc gia. 


Công đồng Vaison (529) đã bàn rất nhiều về sự đảo tạo thanh niên lên chức thánh; 
đưa ra nhiều khoản về đời sống và chức linh mục, như cấm mang bầy chó đi săn, 
đừng lên chức vì ân thưởng hay hối lộ, đừng ăn vận bất xứng, đừng mê tín bói 
khoa, nhưng hãy chăm lo săn sóc người bân cùng, đau yếu, nhất là phong cùi; giáo 
dân phải kiêng việc đồng áng ngày chúa nhật. Nói tóm, các công đồng từ thế kỷ VI 
đến VII đều cho mọi người thấy, sự hăng say và lòng nhiệt thành của hàng giám 
mục đối với việc truyền giáo và săn sóc các linh hồn. Nhờ vậy trong khoảng một 
thời gian vắn, dân Franc theo đạo Công giáo khá đông. Và ngay từ thời này, Giáo 
hội Franc đã có nhiều đẳng thánh. Trong hàng Giáo phẩm, giáo sĩ: ngoài thánh 
Avit (+ 518), thánh Remi (+ 533), thánh Cesariô (+ 543), còn có rất nhiều vị khác, 
như Vedastô (Waast), Clodoalđô (Cloud), Patern (Pair), Germanô, Eligiô. Rồi đến 
vua Sigismond (+ 524), vua Gontran (+ 593) là những đắng thánh Tử đạo, cùng 
với các giám mục Pretextat, PreJectat (Priest), Leudegar (Léger). Nữ giới cũng 
không thiếu đẳng thánh, trước hết có thánh nữ Geneviève (+502), sau đó là những 


hoàng hậu thánh: Clotilda, Radegunda, Bathilda. 


2. Dân Visigot ở Tây Ban Nha và dân Lombardo ở Ý Đại Lợi 


Đầu thế kỷ V, trên bán đảo Iberica đã có mặt những đám dân Alano, Vandal, 


Suevo, đến sau thêm Visigot. Nhưng Vandal và Alano năm 428 xuống thuyên sang 


Phi châu. Trung tuần thế kỷ, dân Suevo ngoại giáo cùng với vua Richiar (448-456) 
theo Công giáo khá đông. Nhưng khi Richiar mât, dân Suevo dần dần theo bè 
Arius, nhất là từ năm 466 khi vua Remismundo nghiêng theo giáo phái đó, khiến 
Hội thánh Công giáo phải qua một giai đoạn thử thách cả nửa thế ký. Tuy nhiên, 
các giám mục luôn theo dõi tình thế, triệu tập nhiều công đồng (Tarragona, 516: 
Gerona, 517) dé tô chức hàng giáo sĩ và phụng vụ, bắt liên lạc với Tòa thánh, đặt ra 
những luật lệ tuyên chọn giám mục, phối hiệp các hành động của dân Chúa. Nhờ 
những lời rao giảng kèm theo phép lạ, dân Suevo vào khoảng từ năm 550 bắt đầu 
trở lại Công giáo, nhất là từ khi vua Theodomir xin chịu phép Rửa năm 562, và đó 


là công rất lớn của thánh giám mục Martin thành Braga (người xứ Pannonia).[34] 


Mấy chục năm sau, đến lượt dân Visigot bỏ bè Arius xin theo đạo Công giáo với 
vua Recaredo, do ảnh hưởng của thánh Leandro (+ 596). Thánh nhân đã dàn xếp 
cho Ilgonda, người công giáo kết duyên với thái tử Hermenegildo. IIgonda rất khổ 
Sở bởi mẹ chồng hăm dọa đủ điều, nhưng nàng khéo dụ được Hermenegildo theo 
chính giáo (579). Sau đó, thái tử chống lại sự bách hại đạo của vua cha Leovigildo 
(573-586), nên bị giết chết (tử đạo 584). Tình hình đen tối một thời, vì Leovigildo 
rất xảo quyệt: ông khéo léo không ép người công giáo phải “Rửa tội lại”, mà chỉ 
cần đặt tay” thôi. Công đồng giáo phái Arius ở Toledo năm 580 chấp nhận, vì giám 
mục công giáo Vicente thành Saragoza mắc lừa. Năm 585 Leovigildo sai quân 
đánh chiếm vương quốc công giáo Suevo. Nhưng trước khi chết, ông đã tỏ ra hồi 
hận, và cho mời các giám mục lưu đày trở về, cùng xin hai giám mục Leandro và 


Fulgencio làm cô vân cho Recaredo. 


Recaredo, con thứ của Leovigildo, lên nối ngôi cha (586-601) và theo đạo Công 
giáo năm 587, lôi kéo cả dân Visigot. Từ khi các vua Visigot theo đạo, chính 


quyền thường triệu tập đại hội ở kinh thành Toledo, soạn thảo những luật pháp rất 


tién bộ. Vì có các giám mục tham dự, nên đại hội thảo luận và ấn định nhiều vấn 
dè tôn giáo. Thánh Leandro đóng vai chủ yếu trong việc soạn thảo các huấn lệnh 
tại đại hội Toledo (589) và Saragoza (592). Sự “tiếp nhận” các giáo sĩ Arius và 
hàng giáo sĩ công giáo, rồi thái độ phải có đối với những phần tử Do Thái, là hai 
vấn đề lớn nhất của các vị lãnh đạo Giáo hội Tây Ban Nha. Vấn đề thứ hai, vì có 
yếu tố dân tộc rất tế nhị, nên không bao giờ giải quyết őn thỏa. Các vua Tây Ban 
Nha phải dùng đến những biện pháp khi quyết liệt khi ôn hòa, song không một giải 


pháp nào đem lại kêt quả, nên công việc kéo dài cả chục thê kỷ sau. 


Các công đồng ở Tây Ban Nha trong những thế kỷ VI và VII có một khung cảnh 
rất tôn nghiêm. Có nhà vua đến tham dự, nên công đồng mang nhiều quyên hành, 
đôi khi chỉ định cả người lên ngôi báu, tham gia chính trị, và được triều đình kính 
né. Giáo hội Tây Ban Nha do đấy sẽ trở thành một Giáo hội hành động, nhiệt thành 


và “công giáo” nhât. 


Dân Lombardo ở Ý Dai Lợi theo đạo Công giáo từ đầu thế kỷ VII do sự khéo léo 
của đức Thánh Cha Gregori Cả (590-604), làm cố vấn cho hoàng hậu công giáo 
Theodelinda (+ 625), vợ vua Atauricus. Năm 592 Atauricus mât, các quan triều 
đình dành quyền cho Theodelinda chọn một người lên ngôi báu và tái giá với tân 
vương đó. Bà đã chọn Agilulfus quận công xứ Turino. Ông này theo giáo phái 
Arius, nhưng bà đã thuyết phục được chồng trở lại Công giáo (603), và dân 
Lombardo theo đạo rất đông. Từ đấy Giáo hội được nhiều của cải đất đai, các giám 
mục bị tù đày trở về địa phận và được kính trọng như xưa. Trung tuần thế ký VII, 


dưới triều Bertarid, đạo Công giáo trở thành quốc giáo của dân Lombardo. 


Nhưng cuối thế kỷ VII, các vua Lombardo muốn thống trị cả bán đảo Ý Đại Lợi, 


trong khi các đức Giáo hoàng có gắng lo cho dân Ý được tự chủ. Do đấy, có sự bất 


bình giữa Tòa thánh và nhà Vua. Năm 752, Astolfus (749-756) chiếm Ravenna và 
định xâm nhập đất nước Giáo hoàng. Đức Thánh Cha Stephan II (752-757) phải 
cầu cứu Pépin vua Franc (751-768). Pépin sang đánh Astolfus và bắt ký một hòa 
ước (754). Nhưng khi quân Franc vừa rút về, Astolfus lại đe dọa Roma, Pépin đem 
quân sang lần nữa hạ Astolfus (756), và dâng cho đức Thánh Cha xứ Ravenna 
cùng năm tỉnh (pentapole): Rimini Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona. Đó là nguồn 
gốc nước Tòa thánh, vương quốc Lombardia suy yếu dần, bi Charlemagne tiêu diệt 


hồi năm 774.[35] 


3. Công cuộc truyền giáo ở Anh Cát Lợi và Ái Nhĩ Lan 


Theo Tertullianus thì Phúc âm được rao giảng tại Britannia từ thế kỷ II. Trong 
công đồng Arles (314) và công đồng Rimini (359) đã có mặt nhiều giám mục 
Breton. Khi dân Saxon và Anglo tràn sang Britannia, thì những người công giáo 
Breton rút sang miền Cornubia (miền Đông) và Armorique (bên Gallia). Tại những 
nơi này, họ lập thành cộng đoàn riêng không liên lạc với “bọn xâm lăng” cho tới 
đầu thế kỷ VII. Dân công giáo Breton không lo truyền giáo cho người Anglo- 
Saxon. Công việc này chỉ được thực hiện dưới thời thánh Gregori Cả (590-604). 


Vừa lên ngôi Giáo hoàng, thánh Gregori đã tiếp sứ thần từ Anh Cát Lợi (Britannia) 
qua, trình bày việc dân Anglo-saxon muốn theo đạo Công giáo. Phái đoàn này có 
lẽ do hoàng hậu công giáo Bertha, cháu vua Clovis, vợ vua Ethelbert xứ Kent. Việc 
đầu tiên đức Gregori Cả đặt ra, là đào tạo ngay tại Roma trong các đan viện những 
thanh niên Anglo-Saxon bị bắt làm nô lệ ở Marseille nay được trả tự do, để họ trở 
về giảng đạo cho quê hương. Nhưng ý định không thành, nên mùa xuân năm 596, 


đức Thánh Cha chỉ định thánh Âutinh (= 605) cùng với 40 đan sĩ qua Anh Cát Lợi. 


Ban đầu, Âutinh và các bạn nghe nói về những khó khăn và nguy hiểm của cuộc 
hành trình nên sợ hãi, phải chịu bỏ dở công việc, trở về Ý Đại Lợi, khi vừa bước 
chân lên miền Nam Pháp quốc. Nhưng đức Thánh Cha an ủi, khuyến khích, và đặt 
thánh Âutinh làm đan viện phụ. Âutinh và các đan sĩ lại lên đường, khi tới miền 
Bắc nước Pháp được thêm một số linh mục nhập đoàn. Lễ Phục sinh năm 597, 
thánh Âutinh và đồng bạn tới đảo Thanet, gần thành Ramsgate. Tại đây, đoàn 
truyền giáo được vua Ethelbert tiếp đón tử tế và ban quyền giảng đạo trong 


nước.[36] 


Trước khi đáp tàu qua Anh Cát Lợi, thánh Âutinh đã được tấn phong giám mục, 
nên khi tới nơi, ngài khởi sự ngay việc rao giảng Tin Mừng cho dân Anglo-Saxon 
trong xứ Kent, và lập tòa giám mục tại kinh thành Canterbury. Việc truyền giáo 
đem lại nhiều kết quả mỹ mãn: Ngày áp lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống (13 
tháng 6) năm 597, vua Ethelbert chịu phép Rửa cùng với 18.000 người. Nghe tin 
áy, đức Thánh Cha hết sức vui mừng, gởi thêm nhiều thừa sai, cùng ban nhiều chỉ 
thị rất khôn ngoan. Sau đó ngài thiết lập hàng giáo phẩm Anglo-Saxon, với hai tòa 
tổng giám mục Canterbury và Eboraci (York ngày nay), và 12 tòa giám mục dưới 


quyên một tông giám mục. 


Các chỉ thị của thánh Gregori Cả gởi cho thánh Âutinh năm 601 về cách đối xử với 
dân Anglo-Saxon, có giá trị chung cho việc truyền giáo ở khắp nơi, nghĩa là phải 
hành động từ từ và khôn ngoan, thích nghi với các phong tục địa phương, đưa họ 
tới sự hiểu biết đời sống công giáo. Ngài viết: “Không nên phá các chùa chiên; chi 
cần đập vỡ những ngẫu tượng trong đó. Hãy rảy nước thánh vào các nơi ấy, hãy 
xây bàn thờ và đặt xương thánh lên trên. Nếu là ngôi nhà kiên cố, chỉ cần chuyên 
việc thờ các Thần sang việc phượng tự Thiên Chúa. Người dân... sẽ đễ dàng họp tại 


nơi mà họ đã quen lui tới”.[37] 


Từ xứ Kent, đạo Công giáo tràn sang các xứ Anglo-Saxon khác, nhất là Essex. 
Năm 604, thánh Âutinh, tổng giám mục Canterbury, thiết lập thêm hai địa phận 
London và Forrense, cùng đặt 2 giám mục Mellito và Just cho hai nơi đó. Thánh 
Mellito khuyên được nhà vua theo đạo, cùng rửa tội rất nhiều người. Thánh Paulin, 
tổng giám mục Eboraci, nhận sứ mạng cảm hóa dân xứ Northumbria, năm 627 đã 
rửa tội cho vua Edwin (617-633). Thánh Felix truyền giáo cho nước Estanglia và 
thánh Birin nước Wessex; cả hai nước theo đạo hết: Wessex năm 634, Estanglia 


näm 658. 


Công cuộc truyền giáo gặp khó khăn hơn cả trong xứ Mercia và Sussex. Mercia kết 
nạp được một khối dân Breton theo Thần giao sóng cách biệt và thù địch. Nhưng 
rồi tình thé thay đôi, thượng bán thé kỷ VII hai cha con Oswald và Oswy hạ được 
hai vua Penda và Peada; công cuộc truyền giáo được trao cho các tu sĩ đan viện 
Lindisfarn từ Ái Nhĩ Lan sang, trong đó có thánh Aidan (+ 651). Đạo Công giáo ở 
Mercia trở nên thịnh vượng từ năm 655. Trong khi đó, dân Saxon ở Sussex vẫn 
chưa chịu nghe theo Tin Mừng. Việc truyền giáo ở đây bằng cách thu phục nhân 
tâm một cách ôn hòa và khéo léo, bấy giờ được đặt dưới sự bảo trợ của các vua 
Northumbria, là công cuộc của thánh Aidan và thánh Wilfrid. Thánh Wilfrid (+ 
709) rửa tội cho nhà Vua, và dân Sussex ạt theo đạo trong những năm từ 680 đến 


685. [38] 


Như vậy, sau một thế kỷ rao giảng Tin Mừng, hầu hết dân Anglo-Saxon trở thành 
công giáo. Hơn thế nữa, nhiều đan viện được thiết lập như Malmesbury, 
Wearmouth, Yarrow, Ripon, làm nơi đào tạo những nhà truyền giáo cho Trung Âu 


và Đông Au sau này. 


Dân Scot (Celtic) trên đảo Ái Nhĩ lan được nghe Phúc âm từ thế kỷ IV do người 
Breton hoặc người Gaulois quen đi lại buôn bán ở đây. Ái Nhĩ Lan (Eireland) năm 
431 được đức Thánh Cha Celestin I sai thánh Palladi sang truyền giáo, sau khi 
truyền chức giám mục cho thánh nhân tại Roma. Nhưng giáo dân lúc ấy ít và cuộc 
đời tông đồ của thánh Palladi chỉ vỏn vẹn có một năm, nên kết quả không là bao. 


Vì thế thánh Patriciô mới thật là vị tông đồ của xứ Ái Nhĩ Lan. [39] 


Thánh Patriciô sinh năm 385 tại Killpatrick gån Dumbarton, xứ Tô Cách Lan 
(Scotland). Hồi 16 tuổi, Patriciô bị bon cướp bắt và dẫn qua Ái Nhĩ Lan cùng với 
nhiều người khác, làm nô lệ và chăn cừu bò; trong thời gian này Patriciô theo đạo 
Công giáo. Năm 407, thánh nhân trốn sang xứ Gallia ở lại đây lâu năm, chăm lo 
học hành và cầu nguyện tại đan viện Lérins. Có lẽ cuộc hành tinh năm 429 sang 
Britannia, đã làm ngài nghĩ tới việc rao giảng Phúc âm cho dân Scot. Để dọn 
đường truyền giáo, thánh giám mục Germanô thành Auxerre đã truyền các chức và 


tấn phong giám mục cho Patriciô. 


Khi đức cha Palladi qua đời (431), thánh Patriciô đến mièn Bắc Ái Nhĩ Lan cùng 
với mẫy đồng bạn hồi năm 432, giảng đạo cho những tủ trưởng các bộ lạc, vì nếu 
họ theo đạo sẽ lôi cuốn tất cả. Thánh nhân dùng tài hùng biện đối thoại với các 
lãnh tụ, tranh luận với các thày bói toán, phù thủy, còn tỏ ra rất khôn khéo trong 
việc thu phục hàng trí thức (filid, thi sĩ), tức những người có nhiều uy tín và ảnh 
hưởng trong nước. Vừa được một SỐ người theo đạo, thánh nhân nghĩ ngay việc 
mua đất xây thánh đường, và phong chức cho một bạn đồng hành để coi sóc giáo 
đoàn bé nhỏ đó. Cuốn Tổng yếu Giáo lý (Sommaire de la doctrine chrétienne) do 
ngài biên soạn, được dùng vào việc dạy các tân tòng: ngài còn cổ võ ơn thiên triệu 


giáo sĩ và tu sĩ. 


Thánh Patriciô là một tông đồ gương mẫu, trong trắng, khiêm tốn, đầy nghị lực, 
nhưng cũng rất mềm dẻo. Ngài ưa dùng phương pháp khuyến dụ để cảm hóa các 
tâm hôn, hơn là gây xáo trộn các tập tục dia phương.[40] Thánh nhân qua đời năm 
461, khi đã thiết lập tòa giám mục Armagh, sau trở thành tòa tổng giám mục xứ Ái 
Nhĩ Lan. Bấy giờ dân Scot tuy chưa theo Công giáo hết, nhưng Phúc âm đã được 
rao giảng khắp nước, nhất là ở các tỉnh Leinster, Ulster, Meath, Connaught. Dân 
Scot, tức Ái Nhĩ Lan ngày nay, tôn kính thánh Patriciô như vị đại tông đồ và anh 
hùng đất nước. Các môn đệ của thánh nhân như thánh Benignô, Finnian, Brendan, 
Enda, Kevin, Comgall đều theo đuổi công việc của thày, và tổ chức Giáo hội Ái 


song song với các tô chức xã hội. 


Khi ra mắt trong lịch sử thế kỷ VI, Giáo hội Ái Nhĩ Lan đã có một đặc điểm näi 
bật, do vai trò quan trọng của bậc đan sĩ. Ảnh hưởng của thánh Patriciô được thấy 
rõ ở đây: tuyệt đối khinh chê mọi thú vui nhục dục, để chỉ chú tâm vào việc chiêm 
niệm, ưa thích hy sinh và cầu nguyện, tinh thần truyền giáo nơi xa lạ. Rất nhiều 
đan viện nói tiếng được thiết lập trên hòn “đảo các thánh” này, như Bangor, 
Killarney, Clonard, Kildare, Iona, Lindisfam..., cung cấp hàng đoàn thừa sai nhiệt 


thành cho Âu châu đại lục, mà chúng tôi sẽ nói trong chương sau. 


[1] Sách tham khảo: Fustel de Coulanges: Hist. des Inst. Politiques de l’ancienne 
France, Q.II và IN, 1891-1892 - J. B. Bury: History of the later Roman Empire, 
London 1889-1892 - F. Mourret: Histoire génerale de l’Église, Paris 1912, 21, Q. 
II và II F. Lot : Les invasions germaniques Paris 1939 - G. de Plinval: L'Église 
éducatrice des nations Barbares, trong Histoire illustrée de l’Église (G. de Plinval - 


R. Pittet), Paris 1946 - 48, Q. I, tr 239-276. 


[2] F. Mourtet: op. cit., Q. HT, tr 130-131. 


[3] Xem F. Mourret: op. cit., Q. IL tr 387-389 


[4] Thánh Âutinh: De Civiltate Dei, V, 22. 


[5] Xem F. Mourret : op. cit., Q. IL, tr 483-484. 


[6] Xem Lot, Pfister và Ganhof: Hist. du moyen âge, t. I, trong Histoire générale 


(Glotz), Paris 1928 - L. Halphen: Les Barbares, Paris 1930. 


[7] Xem F. Martroye: L’Occident à l’époque byzantine: Goths et Vandales, Paris 
1903. 


[8] Orosius: Hist. VII, 37: “Không thích danh vọng và chiến lợi phẩm cho bằng 
chém giết? (Non tantum gloriam aut praedam quam inexsaturabili crudelitate 


ipsam caedem amaret In caede). 

[9] Prosper : Chronic. 455. 

[10] Về người Saxon, xem Gildas: De excidia Britann - và người Franc, xem F. 
Loth: Invasions Germaniques, tr 190 - Về dân Alaman, xem Eugippius: Vie de 


Saint Séverin c. 27 và 40. 


[11] Orosius: Hist. VII, 43. 


[12] "Ta đã quyết định tiêu diệt tên tuổi và nòi giống chúng bay, mà chúng bay còn 
dám mở miệng xin sự gì nữa !”. Câu nói của Gensericus trả lời người Roma trong 
Victor de Vite: Hist. persec afric. I, 5. Gensericus còn đe dọa những linh mục nào 
xin được ở lại Phi châu. 

[13] Xem Malnory: St. Césaire, évêque d Arles, Paris 1894 tr 99 và tiếp. 


[14] P. de Labrioue trong Histoire de l’Église (Fliche - Martin), Q. IV. tr 355-366. 


[15] Th. Ambroxiô: De Fide II. 128 — Th. Gieronimô: Epist. LX, 16 và CXXIII, 
15. 


[16] Orosius: Hist. VII. 35. 

[17] Possidius: Vie de saint Augustin, c.28. Thánh Gieronimô: Ep. CXXVI. 2: 
“hôm nay tôi muốn ngồi đọc sách ngôn sứ Ezechiel, nhưng khi cầm sách đọc, tôi 
bối rồi vì nghĩ đến những tai biến ở Tây phương, nhất là vụ tàn phá thành Roma... 
Từ lâu tôi thinh lặng, hiểu biết đây là thời của nước mắt”. 

[18] Paulin de Pella: Eucharisticos (Corpus de Vienne, XVI). 

[19] Orosius: Hist. VII. 41,7. 


[20] Salvianus: De gubernio Dei, VII, 21. 


[21] De vocatione omnium gentium. (Patrol Lat., t. 51, c. 33) 


[22] Xem Carmen de Providentia (PL. t. 51, c. 617), tác giả ấn danh. có người cho 
là của Prosper d°Aquitaine - Possidius: Vie de saint Augustin, c. 28 - Victor de 
Vite: Hist. persec. afric.(PL, t. 58) 

[23] Vie de saint Germain d’Auxerre do Constance (MGH, Merov. VIT) 

[24] Prosper : Chronic. 452 và 455. 


[25] Thánh Gieronimô: Epist. CXXIII, 15. 


[26] Grégoire de Tours: Hist. Franc. II, 7 - Xc Vie de saint Augustin, MCH. 
Merov. IIL 108 


[27] Eugippius: Vie de saint Séverin (Corpus de Vienne, VII) 

[28] Sự can thiệp của Deogratias trong việc cứu những người bị Gensericus bắt từ 
Roma dẫn đi (455), xem Victor de Vite: op. cit. I, 8; sự can thiệp của thánh 
Epiphan thành Pavia trong việc chuộc lại các tù nhân người xứ Ý Đại Lợi (459), và 
của thánh Cesariô trong việc cứu dân xứ Orange bị lưu đày (511). Thánh Leô: 
Epist. CLIX và CLXVI. Thánh Gregori: Epist. VII, 13. 

[29] Victor de Vite: op. cit. II. 55-56 Vita S. Fulgentii XX. 


[30] Bêđa: Hist. Eccl. I, 22. 


[31] Grégoire de Tours: op. cit. I, 34 


[32] G. de Plinval trong Hist de l’Église (Fliche - Martin), IV. tr 407-411 - A. 
Malnory: op. cit. , tr 99 và tiếp, 130- 132. 


[33] Grégoire de Tour: op. cit. II, 29-30. 


[34] Isidoro de Sevilla: Hist. Got. 50 - Grégoire de Tours: op. cit. V. 38 - Xem 
Leclercq: LEpagne chrétienne, Paris 1906. 


[35] Aigrain, trong Histoire de l’Église (Fliche - Martin) Q. V, tr 412-430 và 
Amann, Q. VI, tr 17-68 - Xem L. Duchesne: Les premiers temps de l’État 
pontificalm, 1971. 

[36] Bêđa: op. cit. I, 26 


[37] Thánh Gregori: Epist. XI, 56 - Bêda: op. cit., I, 30. 


[38] Bêđa. op. cit., II, 9-16; II, 17-24 - Aigrain, trong Histoire de L'Église (Fliche 
- Martin), Q. V, tr 285-289 và 301-307. 


[39] Xem P Kenney: The sources for the early History of Ireland, I, Columbia 
1929 - L. Gougaud: Les Chrétiens celliques, Paris 1911. 


[40] J.B. Bury: The life of St. Patrick, Lon don 1905. 


Chương Sáu 


SỰ NGHIỆP CÁC DÒNG TU 


THỜI TRUNG CO (t.k. VII-XII) 


I. Bậc tu hành thời Thượng cô 

1. Các thày khổ tu Ai Cập (t.k. II-IV) 

2. Đời sống đan tu ở Tây phương (t.k. IV-VI) 

3. Tinh thân lề luật thánh Biên đức 

II. Công cuộc truyền giáo của các dòng tu 

1. Thánh Columban và tu sĩ Ái Nhĩ Lan, Anh, Pháp truyền giáo ở Tây Âu (t.k. VII) 
2. Thánh Bonifaciô và công cuộc truyền giáo tại Đức quốc (Lk. VII) 

3. Thanh gươm của Charlemagne và Kitô giáo tai Saxonia (hậu bán t.k. VI) 
4. Cánh đồng tiền giáo Đông Âu của các đan sĩ (t.k. IX-X) 

II. Hoạt động trần gian của các đan viện 

1. Hoạt động kinh tế và xã hội 


2. Các đan viện trong lịch sử văn chương 


3. Các đan viện trong lịch sử nghệ thuật 


IV. Những cải cách và tiên triên của các dòng tu 


1. Những biến chuyền và cải cách của các dòng tu (t.k. IX-XII) 


2. Những tiễn triên của các dòng tu (t.k. XII) 


3. Ảnh hưởng tinh thần của các dòng tu thời Trung có 


Lần sóng Man di tuy làm tan vỡ các cơ cấu xã hội, chính trị các nước Tây phương, 
nhưng đã không phá nổi nền tảng kiên có của Giáo hội. Tuy nhiên, nó cũng gây 
cho Hội thánh nhiều vết thương trầm trọng: một sự khủng hoảng ảnh hưởng tới 


cuộc sinh hoạt tinh thân người công giáo. 


Trước những phá phách một cách man ro, nhiều đoàn thê xuất hiện tự hiến thân 
cho công cuộc giáo dục và cải hóa. Trước hết là để các dân đã có một nền văn 
minh cổ kim khỏi quên đi những chân lý mà họ đã hấp thụ và được hưởng cho tới 
ngày đó, sau là để ngăn cản những dân tộc mới được cảm hóa, đừng quay trở lại 


cuộc đời Man di xưa. 


Người ta không bao giờ dám phủ nhận những công ơn của hàng giáo sĩ thời 
Mérovingien. Người ta cũng không thể quên được những hành động của các thánh 
giám mục trong việc chống lại một chế độ hà khắc và độc đoán, nghiêm khắc với 
một hàng giáo sĩ ít học và bê bối. Dầu vậy, vẫn còn cần phải có một công cuộc 


tham gia mạnh mẽ và lâu dài, nhât là không ràng buộc với thê tục, cho một xã hội 


yêu kém vê phương diện văn hóa cũng như đạo đức. Công cuộc đó chính là của các 


dëng tu trong những thế kỷ đầu thời Trung cô.[1] 


BẬC TU HÀNH THỜI THƯỢNG CÔ 


1. Các thày khổ tu Ai Cập (thế ký III-IV) 


Bậc tu hành không phải mới có từ thời Trung cô, nhưng đã xuất hiện từ khi Giáo 
hội được thành lập. Trong Tân ước, đã có những giáo dân ao ước sống trọn lành, 
có gắng thực hiện bài giảng trên Núi của Chúa. Đời sống tu hành bắt nguồn từ 
Phúc âm, bởi lẽ mục đích của nó là bước theo cuộc đời Chúa Giêsu. Sách Tông đồ 
Công vụ thuật lại: “Các kẻ tin hết thảy đều coi mọi sự như của chung, đất đai của 
cải, thì họ bán đi mà phân phát cho mọi người, ai nấy tùy theo nhu cầu của mình... 
Đoàn lũ những kẻ tin chỉ có một lòng, một linh hồn. Không một người nào nói của 
øì là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung” (Cv II, 44-45 và IV, 


32). 


Trước thời bách hại đạo, các nhà tu hành không những đã có mặt ở Ai Cập, mà còn 
ở nhiều nơi khác bên Đông phương, như Syria, Cappadocia. Khi cuộc bách hại 
bùng nô, các vị bó buộc phải rời khỏi đô thị di tản vào sa mạc, hoặc lên miền sơn 
cước. Ké từ đấy bắt đầu xuất hiện những hình thức än tu, khổ tu, biệt tu hoặc cộng 
tu. Và rồi, với giòng thời gian, đời tu trở thành một nếp sống vững chắc và nêu 


gương, được Giáo hội nhìn nhận và đặc biệt đề cao.Cuôi thế kỷ III, đời sống đan tu 


ở Ai Cập thật phôn thịnh. Thánh Phaolô (234-341) và thánh Antôn (251-356) là 
những người tiên phong, thu hút được rất nhiều môn đệ, biến Thebaida thành một 
“thiên đàng Sa mạc”. Các đan sĩ tìm vào đó đề tu thân luyện đức, mỗi người ở một 
lều riêng và chăng lệ thuộc vào một thứ kỷ luật tập thé nào. Các đồ đệ của thánh 
Antôn ở Thebaida tuy làm việc chung, có tinh thần chung, nhưng vẫn sống trong 
những lều biệt lập và cũng không có một bộ luật thành văn, hay nói đúng hơn: 


chính thánh Antôn là hiện thân của lề luật, là tôn chỉ của các nhà tu hành. 


Sang thế kỷ IV, thánh Pacomiô (200-346) mới thiết lập tại Tabennisi (Thebaida 
Thượng), một đan viện đầu tiên có nếp sống cộng đoàn. Với nếp sống này, các đan 
sĩ phải tuân theo một kỷ luật được quy định rõ rệt: lao tác tay chân, học Kinh 
Thánh, phục quyền chỉ đạo của một bè trên. Bộ luật này vì do một đắng thánh kém 
khả năng văn hóa viết, nên có nhiều đoạn lu mờ, nguy hiểm cần được sửa lại. Công 
việc đó, thánh Basiliô (329-379) đã đảm nhận. Thánh nhân đưa ra những tiêu 
chuẩn rõ rệt giúp thực hiện đức tuân phục, khiết tịnh và nghèo khó. Ngài quan 
niệm tu viện là một đại gia đình, trong đó mỗi phần tử phải mưu cầu công ích, chứ 


không hoạt động riêng lẻ. 


Hạnh tích các nhà tu hành Ai Cập loan truyền khắp nơi. Đời sống đạo đức, khổ 
hạnh, kèm theo những việc hành xác rùng rợn, những phép lạ, những truyền kỳ 
người ta thêu dêt thêm, đã gây ảnh hưởng lạ lùng, một sức hấp dẫn phi thường. Có 
lẽ vì thế, vào cuối thế kỷ IV Ai Cập chứng kiến một cảnh tượng trái ngược, là sa 
mạc đông người hơn thành thị. Những vùng đất hoang vắng đều bị các thày tu 


chiếm đóng.[2] 


Tưởng không nên bỏ qua yêu tô tâm lý và văn hóa của các tu sĩ thời đó. Phân lớn 


các đan sĩ vùng Tiểu À và Ai Cập thế kỷ IV và V là những nông dân chất phác, 


khiêm tốn, học thức rất tầm thường, nhiều người còn chưa biết đọc biết viết. Tuy 
có đức tin và một lòng sốt säng hăng nồng, nhưng vì trình độ văn hóa thấp kém, 
nên giáo lý của các đan sĩ nhiều khi không vượt quá trình độ sơ đẳng. Hơn nữa, vì 
ảnh hưởng khí hậu và tính tình, tâm lý các đan sĩ thường có vẻ thiếu quân bình. Cái 
gì cũng muốn đây cho đến mức tuyệt đối, cực đoan trong việc tìm chân lý, đua 
nhau phạt xác nhiều lúc đến ngông cuồng thức đêm, ngủ ngôi vài chục năm, sống 


trên cột suốt đời, như thánh Simeon Cột (+ 460) ở gàn thành Antiokia. 


Chính vì vậy, khi các bè rối mới xuất hiện ở Đông phương, người ta thấy từng 
đoàn thày tu vác đáo mác, gậy gộc quyết ăn thua với “quân rối đạo”. Nhưng đến 
khi lạc giáo lọt vào trong tu viện rồi, thì các thày tu này cũng tỏ ra rất bướng binh 
với những xác tín riêng của mình. Giữa lúc các đan viện ở Đông phương bị lạc 


giáo lũng đoạn, thì ngọn trào tu hành bắt đầu dâng cao ở Tây phương.[3] 


2. Đời sống đan tu ở Tây phương (thế kỷ IV-VI) 


Trung tuần thế kỷ VI, thánh Hilariô (315-367) sau thời gian tu luyện khổ hạnh ở 
Tiểu Á, đã trở về Tây phương mang theo sứ mạng cao cả là truyền bá lý tưởng tu 
trì cho trời Âu. Thánh nhân thiết lập đan viện Trèves, rồi đến thánh Eusebiô thành 
Vercellis. Đan viện Aquilea là nơi đào tạo những vị thánh như Greronimô, 
Chromacô. Ở Roma, thánh nữ Marcella quy tụ được một số chị em sống chung, 
khẩn trinh khiết, chuyên cần cầu nguyện ngay giữa lòng thủ đô. Thánh nữ Victrix 
cũng thiết lập ở Rouen một “nữ tu hội “ (chorus virginum) và thu hút được nhiều 
chị em. Nói đến bậc nữ tu, người ta không thể quên thánh Ambroxiô (340-397) 
trong công cuộc phục hưng đời sống nữ tu hành. Người ta còn tìm thấy ở xứ 


Liguria cũng như ở nhiều hoang đảo trên biển Adriatic những vị ân tu biệt lập sống 


xa sinh hoạt, không tên tuôi, đê dê bê chiêm niệm và tu đức. Tât cả đêu mô phỏng 


cuộc sông của các đan sĩ Tiêu A và Ai Cập. 


Cuối thế kỷ IV thánh Martin (316-397), môn đệ thánh Hilariô, thiết lập hai đan 
viện Ligugé (360) và Tours (373). Trong thời này, khắp xứ Gallia đầy dẫy tu viện. 
Tại Phi châu, tòa giám mục của thánh Âutinh (354-430) ở Hippone cũng được biến 
thánh một đan viện rồi các môn đệ của ngài đi thiết lập những tu viện ở Thagasta 


và Hadrumat.[4] 


Sang thế kỷ V, khoảng năm 410 Cassianus lập tu viện Saint-Victor ở Marseille. 
Nhưng công việc lớn lao nhất của Cassianus là đưa ra một đường lối tu trì thích 
hợp với hoàn cảnh Tây phương hơn. Ông biết thanh lọc nhưng lập dị trong đời 
sông tu hành Ai Cập, đề chi giữ lại phần tinh túy. Ông đề cao giá trị nhân đức vâng 
phục, nhưng không bao giờ chủ tâm bóp chết nhân vị. Ông khuyến cáo các tu sĩ rèn 
luyện ý chí vững mạnh dë chống lại kiêu căng, biếng nhác và những khuynh hướng 
tội lỗi. Tiết độ, tuân phục, tỉnh thức, đó là những nét chính trong thuyết tu đức của 
Cassianus. Tác phẩm Những cuộc däm thoat (Conférences, 426-429) của ông được 


giới tu sĩ Tây phương dùng làm sách giáo khoa lâu năm.[Š] 


Cassianus đưa ra một đường lỗi tu đức; nhưng lý tưởng đời tu đâu có phải chỉ để 
“làm thánh” mà thôi, vì thế trong thời Man dân xâm lăng, người ta thấy xuất hiện 


ba “hình thức” tu trì, với những thiên chức khác nhau: 


a) Hình thức trí thức muốn biến đan viện thành một học viện, như đan viện 
Vivarium ở Calabrio do Cassiodorus thiết lập (540), nơi có một thư viện quan 
trọng bậc nhất vào cuối thời Trung cô. Nhưng sáng kiến này không được hưởng 


ứng, vì lẽ thời ấy người ta chưa thưởng thức nổi cái thú đèn sách.[6] 


b) Hình thức đạo đức đặt việc “phượng tự Thiên Chúa” lên hàng đầu, và chuyên lo 


“tây luyện linh hôn”, dựa theo lề luật cao cả và khôn ngoan của thánh Biên Đức. 


Lối sông này cũng ở Ý vào tiền bán thế kỷ VI.[7] 


c) Hình thức chí nguyện với những đặc điểm cương yếu, là học hỏi Thánh Kinh, 
tuân phục và tiết độ. Lérins, một quần đảo nhỏ ở ngoài khơi xứ Provence (Pháp), là 
quê hương của lối tu hành này, đã có từ năm 410. Lérins bấy giờ được coi là trung 
tâm đào tạo những nhà thần học, giảng thuyết, những nhân vật lãnh đạo Giáo hội 
Gallo-Roman, như thánh Honoratô, thánh Cesariô, Faustus Riez.[8] Đây có lẽ là 


nơi, mà xưa kia các tu sĩ từ Anh Cát Lợi và Ái Nhĩ Lan đã tìm đến dë tu nghiệp”. 


3. Tinh thần lề luật thánh Biên Đức. 


Suốt thế kỷ IV và V, nếp sống tu trì đã phô biến rộng rãi ở Tây phương, nhưng còn 
trên đường thí nghiệm. Chưa có một bộ luật nào đáp ứng với điều kiện tâm lý, địa 
dư của người Tây phương. Công việc khó khăn này Thiên Chúa đã dành cho thánh 
Biển Đức Nurcia (480-547). 


Thánh Biên Đức là một công dân thành Roma, từ nhỏ đã được hấp thụ một nền 
giáo dục hoàn bị. Chán cảnh xa hoa trụy lạc của kinh thành, lại thêm ảnh hưởng 
của bà chị là nữ thánh Scholastica, Biến Đức bỏ học trốn đến Eufid, rồi đi sâu vào 
rừng Subiaco. Tại đây đời sóng thánh thiện của nhà lưu hành gây được nhiều ảnh 
hưởng lớn lao, số người tình nguyện xin làm môn đệ mỗi ngày thêm đông. Nhưng 
ít lâu sau, vì xích mích với vị linh mục sở tại, thày trò phải cuốn gói dắt nhau lên 


đỉnh núi Cassino (529). Chính nơi đây, thánh nhân ghi lại thành lề luật những gì, 


mà thày trò đã thể hiện trong cuộc sống. Nhưng cuốn lẻ luật đó chưa được người 
đời biết đến. Mãi đến đầu thế kÿ VII, thánh Giáo hoàng Gregori Cả (590- 604), sau 
khi được mục kích đời sống của một số đan sĩ từ núi Cassino tị nạn đến Roma, mới 
nhận ra sự phong phú lạ lùng trong lề luật của họ và tuyên đương nhân đức phi 
thường của tác giả. Từ đấy lý tưởng Biển Đức bắt đầu phố biến trên thế giới.[9] Vì 
tính cách quan trọng và giá trỊ của cuốn lề luật này, nên tìm hiểu sơ lược nội dung 


của nó. 


Thánh Biên Đức kêt án lôi hành xác vô điêu độ của các nhà tu hành thời trước. 
Theo ngài, các tu sĩ phải có đủ sức khỏe đê câu nguyện và làm việc. Moi chi tiệt 
trong cuộc sông đêu có luật lệ dự trù và hướng dân rõ rệt: ăn uông, ngủ nghỉ, áo 


quân, nơi ở, tât cả đêu được xêp đặt chu đáo. Sông tiệt độ trọng hơn hành xác. 


Công tác của các tu sĩ thời này nói chung, thường không phải là việc trí óc, mà là 
lao tác tay chân. Dầu vậy, thánh Biển đức cũng buộc các tu sĩ phải biết đọc biết 
viết và mỗi ngày ít nhất có 3 hay 4 giờ đọc sách. Để giữ bầu khí thinh lặng, các 
thày không bao giờ giải trí chung, nhưng lúc làm việc được phép trao đổi ý kiến, 
nếu cần. Mỗi đan viện là một đơn vị tự trị tự túc bên cạnh đan viện phải có một 


trường học nhỏ, một bệnh viện, một quán trọ. 


Đan viện được tô chức như một gia đình. Đề duy trì nếp sống, an vui, thịnh vượng, 
thánh nhân nhắn mạnh vào nhân đức thanh bân và vâng phục. Tất cả quyền bính 
tập trung trong tay viện phụ, và mọi người có nhiệm vụ tuyệt đối vâng lời. Dĩ 
nhiên, đó không phải là một thứ bạo quyên, vì viện phụ phải xem mọi tu sĩ như con 


re 


Cal. 


Nói tóm, lề luật thánh Biển đức xác định một chương trình thường nhật cho mọi 
hoạt động thể xác cũng như tinh thần. Nó nói đến tất cả những gì cần thiết cho sức 
khỏe cơ thê và lành mạnh tinh thần, tất cả những gi phù hợp với đời sống thiêng 
liêng: chủ trương thực té, quân binh, trật tự, kỷ luật, đạo đức, đây là tất cả tinh thần 
của lề luật Cassino, mà đặc tính của nó, theo thánh Gregori Cả, là triết trung 


(discrétion). 


Thánh Âutinh (+ 605) và các đồng bạn, tông đồ nước Anh, sáng lập tu viện 
Canlerbury, rồi đến thánh Bonifaciô (+ 755) và các thừa sai sống đời đạm bạc và 
cần lao ở Fulda, đều là những tu sĩ sống theo 1è luật thánh Biển Đức. Với những 
thành quả ấy người ta đã có thê phán đoán được giá trị của một giáo thuyết. Lè luật 
thánh Biển đức với tính chất thống nhất và triết trung, không phải chỉ là một tác 
phẩm hướng dẫn đời sống thiêng liêng mà thôi, nhưng nó còn được coi như là một 
chính sách khai hóa, một căn bản cho trật tự và ôn định, một gương sáng khêu gợi 
sự ham thích làm việc, yêu mến cái hay cái đẹp, đi liền với sự bỏ quên mình, đặng 


chuyên tâm vào việc phượng thờ Thiên Chúa một cách sốt säng xứng đáng. 


Không những là một tài liệu quí báu của nền văn minh tôn giáo, lề luật thánh Biển 
đức còn là một trợ lực do Chúa Quan phòng dành cho Giáo hội Roma. Trong thời 
Âu châu bị xáo trộn bởi những cuộc xâm lăng của Man dân, các tu sĩ Biển đức bất 
cứ thuộc quốc tịch nào, đều hướng về Roma và nước Ÿ. Dan viện Cassino bây giò 
là nhà mẹ, Roma là quê hương tinh thần. Các tu sĩ mau mắn vâng lệnh đức Thánh 
Cha như tuân phục các viện phụ. Sự trung thành của các đan sĩ Biển đức đã duy trì 
được các truyền thống của Roma và giúp cho các hoạt động của Giáo hoàng được 
hữu hiệu. Khi ngăn cản các Giáo hội địa phương đừng lao mình vào phong trào đòi 
tự tri tức là các đan sĩ này đã cứu Giáo hội Tây phương tránh được tình trạng loạn 


Iy.[10] 


Sang thế kỷ thứ VIII tinh thần Cassino đụng đầu với tinh thần Bangor (Ái Nhĩ Lan) 
của thánh Columban. Tinh thần Bangor nhiệm nhặt, chay tịnh lao lực, phạt xác, 
siêng năng xưng tội, trường hợp phạm trọng tội còn phải chịu hình phạt thể xác; 
tinh thần Cassino kém nhiệm nhặt nhưng kỷ luật hơn, đọc Kinh nguyện chung 
được coi là trọng hơn sống khổ hạnh. Cả hai đã giúp vào việc tạo nên một đường 


hướng trung dung cho nhiều dòng tu sau này ở Tây phuong.[11] 


Il 


CÔNG CUÔC TRUYEN GIÁO CỦA CÁC DÒNG TU 


1. Thánh Columban và các tu sĩ Ái Nhĩ Lan, Anh, Pháp 
truyền giáo ở Tây Âu (thế ký VID 


Thế kỷ VI và VII là giai đoạn oanh liệt nhất của các nhà tu hành Ái Nhĩ Lan.[12] 
David Menevia và thánh Kentingern đã dem Tin Mừng đến cho hai xứ Galles và 
Tô Cách Lan, thánh Aidan là vị tông đồ thứ nhất của dân Saxon. Thế rồi nhiều đan 
viện nổi danh như Bangor (555), Iona (563), Lindisfarn, cử từng doàn truyền giáo 
tới các miền duyên hải Anh quốc và Pháp quốc, còn sang tận những vùng đất Thần 


giáo Hà Lan và Đức quôc. 


Các nhà truyền giáo này chia từng nhóm 12 người, mặc đồ rừng đầu cạo troc kiểu 
Celtic, vai mang bị da đựng một bộ Thánh Kinh và một chén lễ, sống nghèo khó và 


rât khô hạnh. Trong sô này có nhiêu vi nôi tiêng, như thánh Firmian hoạt động ở 


miền Bắc Ý, thánh Fridoald, thánh Kilian sang tận Đức quốc, và nhất là thánh 


Columban (540-615). 


Thánh Columban sinh tại Leister (ngoại Ô Duhlin) và là tu sĩ Bangor. Thánh nhân 
được cử sang lục địa cùng với nhiều đồng bạn, hoạt động trong vùng núi Vosges, 
đi sâu vào rừng Annegray, thiết lập đan viện Luxeuil (590). Đến sau, vì không thể 
chiều ý vua Thierry II (595-613), thánh nhân phải rồi khỏi miền Vosges. Ít lâu sau, 
ngài xuất hiện ở Bregenz trên bờ hò Constancia, rồi đi lập đan viện Bobbio trên đất 


Ý (612), và từ trần ở đó. [13] 


Linh đạo của thánh Columban đã trở thánh hiến chương cho ruột số lớn tu viện 
thời Mérovingien. Đan viện Luxeuil từng là trung tâm huấn luyện các nhà truyền 
giáo thời đó, với những đại diện đáng kê, như thánh Acariô (+ 639) tông đồ dân 
Vermand, thánh Philibert (+ 685) tổ phụ nhiều tu viện nỗi tiếng trong xứ Neustria 
ở Jumièges và Noirmoutier. Khi ở Bregenz, thánh Columban đã trao cho thánh 
Gall (+ 646) nhiệm vụ cảm hóa dân Helvetian (Thụy ST), và lập một đan viện (614) 
mang tên Saint-Gall cũng trên bờ hồ Constancia. Còn đan viện Bobbio nhận sứ 


mạng truyền giáo cho dân Lombardo, và đóng vai hòa giải Giáo hội Aquilea. 


Ba đan viện Luxeuil, Bobbio, Saint-Gall không bao lâu trở thành những học viện 
nghiên cứu thánh khoa, sưu tầm và lưu trữ các cảo bản và những danh phẩm giáo 
khoa thời Thượng cổ. Chung quanh những đan viện mẹ này, còn mọc lên rất nhiều 
tu viện con, nhất là ở Pháp quốc, sống theo tinh thần Luxeuil, tức tinh thần thánh 
Colu-mban: đức tin sắt đá, chí hướng tông đồ và hứng thú trong việc lao tác, khẩn 


hoang.[14] 


Thế ký VII là thế kỷ Kitô giáo được bành trướng rộng khắp Tây Âu. Nhờ hoạt 
động hăng hái của các giám mục và sự trợ lực của các vua dân Franc, Tin Mừng 
được rao giảng khắp vương quốc nhà Mérovée. Những miền theo Thần giáo trong 
thời Man di xâm lăng, nay lại được nghe giảng Phúc âm. Thánh Emmeran (+ 652) 
giám mục thành Ratisbon khôi phục xứ Bavaria, thánh Kilian xây dựng cơ sở tại 


Wurzburg, thánh Pirmiô (+ 753) truyền giáo cho Alsace và Palatinat. 


Công cuộc truyền giáo đạt thành công và thu lượm được nhiều kết quả, nhất là ở 
Bắc Pháp và Bỉ quốc. Tại các miền này, lịch sử còn ghi lại nhiều thành quả vẻ vang 
của thánh Acariô (+639), Giám mục thành Tournai, và nhất là thánh Amanđô (620- 
676).[15] Thánh nhân là một nhà truyền giáo can đảm, dám mạo hiểm xâm nhập 
lãnh thổ dân Slavo ở Trung Âu, và có lẽ còn đến với dân Basco ở Aquitaine nữa. 
Nhưng trung tâm hoạt động của ngài vẫn là lưu vực sông Escaut, trong các thành 
Tournoi, Gand, Anvers. Thánh nhân thật xứng đáng mang danh tông đồ Bi quốc. 
Cũng như thánh Emmeran, không phải là người Ái Nhĩ Lan nhưng đã được thâm 


nhuân tinh thân truyền giáo của Luxeuil. 


Cuối thế kỷ VII, các nhà truyền giáo Anglo-Saxon xuất hiện. Đời sống tu hành của 
Giáo hội trẻ trung này, con thiêng liêng của thánh Gregori Cả, phát triển mạnh mẽ 
nhất là về phương diện trí thức. Những đan viện Malmesbury, Wearmouth và 
Yarrow, dưới thời Aldhelmo, Benedict Biscop và Ceolfrid, rồi thánh Bêđa 
Venerabilis (673-753), đã đạt tới trình độ trí thức cao nhất trong làng văn học Tây 
Âu đương thời.[16] Nhưng đời sống trí thức vẫn không hè làm cản trở chí hướng 
tông đồ của các vị. Với đức tính kiên nhẫn của một dân tộc thích khắc phục khó 
khăn, các vị đã xung phong hoạt động tại những vùng đất nguy hiểm ở Hà Lan 


(Frisa) và Đức quốc. 


Sự giao thương bằng đường biển đã tạo cơ hội cho các nhà truyền giáo tiếp xúc với 
dân Hà Lan. Trên đất này, sự khởi công của thánh Amanđô trước đó không lâu đã 
gặp nhiều gian nan, nay lại được thánh Winfrid, rồi môn đệ của ngài là Willibrord 
bắt đầu lại, đưới sự bảo trợ của đan viện Ripon và giáo phận York. Hơn 30 năm 
sau (679-715), một giáo đoàn được thành lập và trở nên thịnh vượng, đó là địa 
phận Utrecht (695). 


Một cánh đồng truyền giáo bao la rộng mở để đón nhận ánh sáng phúc âm, Kitô 
giáo bắt đầu tiến tới Đan Mạch. Người ta tưởng chỉ ít lâu sau đã có thể thiết lập 
một vòng đai bao vây xứ Saxonia theo Thần giáo. Nhưng sự vùng dậy bất ngờ của 
Thần giáo đã dập tắt mọi hy vọng. Tuy nhiên, đất Hà Lan vẫn còn mang những vết 
tích sự nghiệp của các đan sĩ Anglo-Saxon, mà sau này Winfrid, một nhà truyền 


giáo nôi tiêng tức thánh Bonifaciô, sẽ tái lập và mở rộng thêm biên cương cũ. 


2. Thánh Bonifaciô và công cuộc truyền giáo tại Đức quốc (thế kỷ VII) 


Thánh Bonifaciô (680-755) là vĩ nhân của Hội thánh thế kỷ VIII. Ngài có tình thần 
tông đồ cao độ, đức tin kiên trì, giàu lòng bác ái, ưa hoạt động, óc tô chức, nhiều 
sáng kiến. Giang sơn của nhà Carolingien có được là nhờ công lao của vị tông đồ 
này. Thánh nhân đã cứu hầu cả Tây Âu khỏi hai tôn giáo man rợ Thor và Woton. 
Uy thế của ngài bao trùm khắp nơi; trong khi đó, vị đại tông đồ luôn sống khiêm 


tốn và trung thành với lời dạy bảo của Tòa thánh. 


Dé thực hiện ước nguyện tận hiên cho sứ mạng tông đô, thánh Bonifaciô đã phải 
chiên đâu rât nhiêu. Dân tộc được thánh nhân đặc biệt chọn lựa là dân Đức, một 


dân mà ngài có liên hệ và thông thạo ngôn ngữ. Vì thê, sau khi đặt xong nên móng 


cho Giáo hội Hà Lan (Frisa), thánh Bonifaciô liền tiễn sang xứ Hesse và Thuringia. 
Trước khi thánh nhân đặt chân tới, Đức quốc chỉ là một cánh đồng sình lầy, núi 
rừng hoang vu kéo dài tới lận sông Elbe, hầu như không ai dám lui tới, vì dân thì 


tàn bạo, thành thị không có, đường sá rất ít. 


Việc trước hết thánh Bonifaciô phải làm là sửa lại một công cuộc truyền giáo đã 
được thực hiện một cách thiếu sót trong nhiều vùng, mà nay còn lại nhiều vết tích 
dị đoan. Công việc này nhằm cứu vớt một hàng giáo sĩ cũng như những giáo dân 
tân tòng yêu ớt khỏi tình trạng thác loạn, và cất đi nhiều gương xấu nguy hiểm. Sau 
đó với sự đồng ý của đức Thánh Cha Gregori II, thánh nhân tő chức hàng Giáo 
phẩm, phân lãnh thô Đức thành nhiều địa phận: mỗi giám mục mang trách nhiệm 
một vùng nhất định, và từ nay giáo dân trực thuộc hàng Giáo phẩm địa phương. Vì 
tại Đức quốc chưa có nhiều đô thị, nên thánh Bonifaciô phải chọn những địa điểm 
thuận lợi hơn để đặt giáo phủ. Về vấn đề này, người ta phải phục tài lựa chọn của 
thánh nhân, vì những giáo phủ, những đan viện được xây dựng tại các địa điểm 


chăng bao lâu đã trở thành những trung tâm trọng yếu, những đô thị lớn. 


Mặc dầu đã được tấn phong tông giám mục, nhưng do đặc ân dành cho một số thừa 
sai thế kỷ trước, và nhất là để hoạt động truyền giáo đắc lực hơn, thánh Bonifaciô 
không trực tiếp đảm nhận một địa phận nào. Mãi đến năm 745, ngài mới chọn 
Mainz làm trụ sở. Khi cuộc đời đã về chiều, thánh nhân chỉ còn mong một điều là 
được qua những ngày cuối cùng tại đan viện Fulda thân yêu, để được an nghỉ tại 
đó. Không ngờ trong một chuyên đi truyền giáo cuối cùng ở Hà Lan, ngài lọt vào 


tay người Thần giáo và được phúc tử đạo ngày 5.6.755.[17] 


Từ đây, nhờ có thánh Bonifaciô, Kitô giáo mở rộng thêm một vùng rộng lớn từ 


sông Rhin đên sông Danube và Weser. Thành công này là nhờ ở tài năng đức độ 


riêng của thánh Bonifaciô, cùng sự hy sinh, tận tụy của nhiều cộng sự viên. Thánh 
nhân đã năm được mọi phương tiện cần thiết. Về phương diện thiêng liêng, ngài 
luôn được sự nâng đỡ của Tòa thánh và anh chị em đan sĩ ở Anh Quốc. Bên cạnh, 
thường xuyên có sẵn những cô vẫn khôn ngoan, giàu kinh nghiệm, như Willibrord 
và giám mục Daniel thành Winchester. Còn về vật chất thì đủ thứ: tiền bạc, sách 
vở, áo quần, thuốc men, đều được gởi từ bên kia biển Manche sang. Ngoài ra, 
thánh nhân còn phải tiếp xúc với những bậc quyền thế, những lãnh tụ Man di, để 


công cuộc truyên giáo được dê dàng, mạng sông các thừa sai được bảo đảm. 


Thánh Bonifaciô là một nhà lãnh đạo giỏi tâm lý, biết dùng người (bất cứ thuộc sắc 
dân hay giai cấp nào), biết làm cho họ tin tưởng, cộng tác và theo đuổi một niềm 
hy vọng với mình. Những người như thánh nữ Lioba, thánh Lullô, Sturmô thật 
xứng đáng là những cộng sự viên của thánh nhân. Lịch sử truyền giáo Bỉ quốc và 
Đức quốc cho ta thấy những người đi “càn quét” Thần giáo đã gặp phải biết bao 
gian nan nguy hiểm: nghèo khô, ngược đãi, thù địch đến tử dạo nùa.[18] Trong 
một bức thư, thánh Bonifaciô đã nói lên tinh thần hy sinh cao độ của những cộng 
sự viên này: “Họ sống rất nghèo, họ có thể kiếm được bánh ăn, nhưng không thể 
tìm ra áo mặc. Người ta phải giúp đỡ họ như chính tôi đã làm, để họ có đủ can đảm 


chu tòan trách vụ khó khăn tại vùng đất này”.[19] 


3. Thanh gươm của Charlemagne và Kitô giáo tại Saxonia (hậu bán thế kỷ VII) 


Dưới triều Charlemagne (771-814), công cuộc truyền giáo mang một bộ mặt khác 
hän. Sứ mạng tông đồ lúc này được thúc đây bởi tham vọng chính trị hơn là do 
lòng nhiệt thành rao giảng Lời Chúa. Miền đông Bắc sông Rhin kéo dài đến sông 


Elbe, còn một khối thuộc dân German thù địch với văn minh Latinh và Kitô giáo, 


những dân cuông tín anh hùng một cách dă man mà Tacite cách đây 700 năm đã 


nói đên, đó là xứ Saxonia, từ Paderborn dën Hamburg. 


Sự có mặt của khối Thần giáo Saxon này, là một đe dọa thường xuyên cho các 
nước chư hầu miễn biên giới, và cho những giáo đoàn non nót thánh Bonifaciô vừa 
thành lập. Năm 752, trong một cuộc xâm lăng Thuringia, người Saxon đã đốt phá 
gần 30 thánh đường. Từ khi Charles lên ngôi Vua, những cuộc đụng độ còn quyết 
liệt và man ro hơn nữa. Do đó, Charlemagne quyết định dùng mọi biện pháp để 
thanh toán đám dân Thân giáo này. Nhà vua liên liếp mở những cuộc hành quân 
gây áp lực và xâm lăng lãnh thổ, song song với công cuộc truyền giáo được trao 
cho các giám mục ở vùng biên giới. Một đạo luật được ban hành, hủy bỏ những 
phong tục di giáo, và kết án tử hình những ai không chịu theo đạo hoặc ngâm ngầm 


thờ Thần. 


Sau cuộc nổi dậy của Witikind, nhà Vua còn có những biện pháp đàn áp nặng nề 
hơn nữa: tàn sát, trục xuất. Dân Saxon hoàn tòan bị khuất phục. Các tòa giám mục 
Brême (787), Munster, Werden và Paderborn (804) đánh dấu sự thành lập hàng 
Giáo phẩm trong xứ Wesfalen và Hannover. Năm 815, đan viện Nouvelle-Corbie 


được thiết lập có sứ mạng như đan viện Luxeuil và Fulda trước đây.[20] 


Nhiều sử gia Đức sau này đã trưng dẫn những cải tiễn về luân lý văn hóa, kinh té, 
xã hội, để bào chữa cho chính sách “khai hóa” của Charlemagne. Nhưng dầu sao 
những ân huệ quí báu đó vẫn không thể biện chính cho những hành động của 
Charles. Người ta tự hỏi, những cuộc nổi loạn sau này, những vụ xung đột đẫm 
máu do nhóm chủ trương “Rửa tội lại” (Anabaptisme) gây ra như trong thế kỷ 


XVL phải chăng không phải là món nợ máu của chính sách nói trên? 


Song song với công cuộc truyền giáo ở Bắc Âu, một phong trào Công giáo Tiến 
hành hoạt động mạnh mẽ, giữa dân Slavo ở Carinthia và dân Avar ở Pannonia. 
Phong trào này do hai giám mục Virgilius và Amus phát động và được quận công 
Tassilus bảo trợ. Tại dây, nhờ sự can thiệp của các giám mục, việc sử dụng võ khí 
không còn được áp dụng nữa. Giám mục địa phận Aquilea viết: “Trong công cuộc 
truyền giáo, không nên dùng biện pháp nạt nộ hay áp bức, nhưng phải dùng lời 
giảng khuyên dịu hiền. Không nên trao việc này cho những giáo sĩ thiếu học thức, 
nhất là kém thần học. Sứ mạng của các linh mục là sống làm sao cho phù hợp với 


giáo lý mình dạy, phù hợp với việc phượng tự mình cử hành”[2I] 


Sang thé kỷ IX, dưới triều Louis I (810-840), Kitô giáo đã đâm rễ sâu và vững chắc 
trên đất Saxonia, và người dân dần quên đi những áp bức, khổ nhục ban đầu. Nhiều 
tòa giám mục được thiết lập thêm: Hamburg năm 831 và nhờ có thánh Ansgariô 
(810-865) cùng sự yêm trợ của địa phận Reims, nhiều nhà truyền giáo bắt đầu lọt 
vào xứ Đan Mạch và Thụy điển, trong khi nhiều thừa sai khác đi về hướng sông 


Oder. 


Tổng kết thành tích của nhà Carolingien ta thấy: Kitô giáo được truyền bá từ sông 
Rhin đến sông Elbe và lên tận Bắc Hải. Sào huyệt có thủ của Thần giáo German bị 
phá hủy; văn minh Latinh và Franc xâm nhập thung lũng Weser và bình nguyên 
Hannover. Kitô giáo còn chuẩn bị đi sâu vào xứ Silesia, thung lũng sông Save và 
cả trong xứ Moravia nữa. Tuy nhiên, vì xây dựng bằng võ lực, nên nó chỉ có thé 
đứng vững nhờ vô lực, điều mà các vua kế nghiệp sẽ không đủ tài lực để theo đuổi. 
Thé rồi, hồi giữa thế kỷ IX cuộc xâm lăng của quân Normand đã xô đồ tất cả cơ 


nghiệp đô sộ này. 


Nói đến thời Charlemagne, người ta không thể bỏ qua mà không nói đến phong 
trào “Tri thức Phục hưng”, một sự nghiệp văn hóa mà Charlemagne đã đoạt vinh 


dự, do công khởi xướng và bảo trợ, để các vua kế nghiệp đạt tới thành công.[22] 


Sau 300 năm bỏ rơi việc học hành, thế kỷ IX báo hiệu sự trở lại những sinh hoạt trí 
thức, văn chương và nghệ thuật. Không những các thánh khoa được hâm mộ, mà 
cả thi văn, ca nhạc và hội họa. Người ta lại tìm đến đạo lý của các giáo phụ, Scotus 
Erigenes dịch tác phẩm của Pseudo-Dionisius Areopagit ra La văn, nhiều giáo sĩ 
chép lại rất cân thận những tuyệt tác văn chương cô điển. Nhiều cảo bản được 
trang trí bằng những đại tự lộng lẫy với nhau mâu sắc mạ vàng, tăng giá trị cho các 
thư viện. Đó chính là kết quả tinh thần học hỏi và sưu tầm của các đan viện ở Anh 
Quốc từ thế kỷ VII. Người chủ xướng công cuộc rất đáng ca ngợi này là đan sĩ 
thành York tên Alcuinus (735-804), ông là một thi sĩ, một nhà văn phạm và thần 


học, được nhà vua tín nhiệm và trọng dụng. 


4. Cánh đồng truyền giáo Đông Âu của các đan sĩ (thế kỷ IX-X) 


Thế kỷ X đánh dấu một cuộc khủng hoảng ghê sợ trong lịch sử Giáo hội. Nền 
thống nhất đề quốc của Charlemagne sụp đồ. Tại Roma, ngôi Giáo hoàng bị lấn át, 
cưỡng đoạt và chế nhạo. Trong khi đó, Islam cai trị Tây Ban Nha, Sicilia, đe dọa cả 
miền Nam Âu châu, còn quân Normand đã tàn phá các hải cảng quan trọng, và 
những vùng phì nhiêu nhất của đế quốc: Liége, Cologne và kinh thành Aix-La- 
Chapelle lần lượt bị thiêu hủy. Anh Cát Lợi và Ái Nhĩ Lan cũng không thoát khỏi 
những cuộc tàn phá man ro này. Các tu sĩ ở Jumièges, SaInt-Wandrille, 
Noirmoutier trong Pháp quốc, và ở York bên Anh quốc, đều phải bỏ đan viện bị 


phóng hỏa, chỉ mang theo được hài côt các vị sáng lập. Thêm vào đó, công cuộc 


truyền giáo cho bán đảo Scandinavia và miên Đông sông Elbe chăng đem lại một 


kêt quả cụ thê nào. 


Giữa những hoàn cảnh bi dät. thất vọng ấy không ngờ đức tin lại lóe sáng tại vùng 
Đông Nam và Trung Âu châu, tức xứ Styria, bán đảo Balkan và cao nguyên 
Bohemia.[23] Kitô giáo đã gây được nhiều ảnh hưởng tại miền Nam sông Danube 
và cả miền đông rặng Carpathes. Trong công cuộc truyền giáo này, các tòa giám 
mục Ratisbon và Salzburg được coi là những “tiền đồn” và góp phần, nhưng thành 


công tốt đẹp phần lớn là nhờ sự nâng đỡ của Roma. 


Thật vậy, những nhà truyền giáo đầu tiên tại miền Nam Pannonia (Nam Tư ngày 
nay) là các linh mục Roma do đức Nicolas I (858-867) gởi đến. Còn các thừa sai 
cho thế giới Slavo, hai anh em thánh Cyrillô (827-869) và Methođô (829-885), là 
những tu sĩ đan viện Salonic, hình như thuộc quyền giáo chủ Constantinopoli 
nhưng trong trường hợp khó khăn bao giờ các vị cũng thỉnh ý Roma. Hai thánh 
nhân được đức Adrian II tấn phong giám mục và đức Gioan VIII ban phép dùng 


tiếng địa phương trong phụng vụ. 


Cyrillô và Methođô quả là những tông đồ của dân Slavo. Khắp nơi đều in dấu chân 
của hai anh em: miền Nam Nga-La-Tư, Bảo Gia Lợi, Ba Lan, Ukrania... Người ta 
ké lại hai vị thích đến những vùng nói tiếng Slavo, có giọng như ca hát. Nhưng 
Moravia và Bohemia mới là nơi các ngải tập trung mọi hoạt động và thu được 
nhiều kết quả quan trọng nhất, như sự trở lại của vua Radislas (Moravia) và quận 
công Borgivoi (Bohemia). Tòa giám mục Velehrad (865) là một phần thưởng cho 


công cuộc truyên giáo này. 


Vì không có tài tô chức như thánh Bonifaciô, nên công việc của hai vị nặng tính cá 
nhân và kém bên tục. Nhưng bù lại, các vị có tinh thần cởi mở thức thời, biết chấp 
nhận những giá trị đích thực của mọi nền văn hóa. Chính các vị đã gầy dựng ý thức 
dân tộc và khởi xướng phong trào văn hóa cho những quốc gia trẻ ở Đông Âu. Hơn 
nữa, các vị còn dùng mẫu tự Hy Lạp sáng chế ra mẫu tự riêng cho tiếng Slavo,[24] 
dùng nó để phiên dịch sách Phúc âm, giáo lý công giáo, và bién nó thành ngôn ngữ 


chính thức của nhiều chi tộc Slavo theo đạo Công giáo. 


Trong khi hai vị tông đồ này khéo léo đặt các giáo đoàn ở Moravia và Bohemia 
dưới quyền của Roma, thì ông hoàng Vladimir xứ Kiev, khi chịu phép Rửa năm 
989, lại nhất định theo Byzantin. Một mặt vì lý do chính trị, mặt khác vì những lễ 
nghi trang nghiêm trong đền thờ Đắng Khôn ngoan (Sainte-Sophie) làm lóa mắt 
các sứ giả của Vladimir, khiến họ tưởng có Thiên thần từ Trời xuống cử hành lễ 
nhạc, đồng thời có một cảm nghĩ là phải đặt vận mạng của Giáo hội Nga thuộc ảnh 


hưởng Constantinopoli.[25] 


Thế kỷ X, nhiều xứ Bắc Âu gia nhập Kitô giáo: hai tòa giám mục Bremen và 
Hamburg có công lớn trong việc truyền giáo này. Năm 948, Aarhus (Đan Mach) 
thiết lập thành giáo phủ. Một thế kỷ sau vua, Kanut xây dựng từ bờ biển Anh quốc 


đến Na Uy một vương quốc duyên hải rộng lớn theo đạo Công gi4o.[26] 


Cũng thời này, thánh Wolfgang, giám mục thành Ratisbon, đi sâu vào nước Hung 
Gia Lợi; thánh Adalbert thành Praga lên tận đất Dantzig. Đến lượt hai nước Ba Lan 
và Hung Gia Lợi gia nhập đại gia đình Công giáo. Thái độ hào hiệp và sáng suốt 
của vua Otton III (996-1002), sự quan tâm của đức Sylvestrê II (999-1003) đã giúp 
cho công cuộc này được phát triển, mà không hề có một tham vọng nào về chính 


trị, tức quyền độc lập của các nước. Thánh quận công Venceslas (924-929) và vua 


thánh Stephan (997-1038) là những người được ghi danh tánh, trong việc thiết lập 
những giáo đoàn đầu tiên trong các xứ Bohemia và Hung Gia Lợi. Chính các ngài 
đã đem ánh sáng Phúc Âm và văn minh Kitô giáo đến với các dân tộc, mà Cổ Âu 


châu cũng như Cổ đề quốc Roma chưa hề biết đến hoặc chưa đặt chân tới. [27] 


Song song với nỗ lực bành trướng bên ngoài, một công cuộc cải hóa “bên trong”, 
hoạt động ngay trên đất trước kia đã có đạo, cũng rất quan trọng: đó là việc cải hóa 
dân Normand.[28] Ngay từ năm 878, tướng Gothrum người dan Mạch cùng với 29 
lãnh tụ Viking [29] chịu phép Rửa. Đến năm 910, Rollom người Na Uy, sau khi 
được vua Charles II (898-923) phong làm phó vương xứ Normandie, cũng đã theo 
đạo cùng với bộ hạ và lập nghiệp trên bờ biển Manche. Nhưng chính bọn họ là 
những thủ phạm cướp bóc nhiều tu viện và tàn phá nhiều thị trân. Trước cũng như 
sau khi theo đạo, họ vẫn là những tay anh chị, những quân cướp biến, giang hồ 
ngang dọc... họ chiếm Anh quốc, rồi đảo Sicilia. Tuy nhiên, dẫu sao người 
Normand vẫn kính trọng giáo lý cao cả mà họ đã lãnh nhận, và luôn nhớ mình là 
những người con của Hội thánh, vì thế trong một cuộc chiến một vị Giáo hoàng 
(Leô IX) lọt vào tay họ, nhưng dé tỏ lòng trọng kính, họ đã đưa về Benevento. Sau 
này quân sĩ Normand còn có dịp cứu mạng đức Gregori VII, và con cháu họ đã ra 
công kiến thiết nhiều tu viện, thánh đường nguy nga đồ sộ, như để dën bù lỗi lầm 


của tô tiên. 


M 


HOAT ĐỘNG TRÂN GIAN CỦA CÁC DAN VIÊN 


1. Hoạt động kinh tế và xã hội 


Không một sử gia nào, kê cả những người ít thiện cảm với Giáo hội, có thể phủ 
nhận vai trò quan trọng của các dòng tu thời Trung cô trong việc phát triển kinh tế 
xã hội. Sự nghiệp của các thày không phải chỉ giới hạn trong phạm vi cứu tế, từ 
thiện, nhưng còn lo khuếch trương diện tích trồng trọt, gia tăng sản xuất, tham gia 


vào việc tìm bánh ăn hăng ngày cho dân sô Âu châu môi ngày thêm đông. 


Nối tiếp công cuộc khẩn hoang của các đan sĩ Luxeuil và Biển đức, các dòng tu đã 
biến nhiều vùng sình lầy, hoang vu tại Pháp, Bi, Đức thành những cánh đồng phì 
nhiêu. Nhiều đồi núi được biến thành những vườn cây ăn trái. Thế rồi, nhiều trung 
tâm nông nghiệp, nhiều thôn ấp trù mật mọc lên chung quanh các đan viện: rau cỏ, 
hoa trái, lúa mì, lúa mạch, đều là những nguồn lợi mà các dòng tu đã đem đến cho 
đời sống thôn quê. Nhờ đó, người dân giải quyết được nạn đói và giảm đi những 


vụ trộm cướp. 


Riêng ở Đức quốc, người ta càng thấy rõ công lao của các đan viện. Theo nhiều sử 
gia, những vụ cướp bóc, tàn phá xảy ra trong nước Đức ngày xưa là do tình trạng 
nghèo đói, đời sống giang hỗ, không ưa làm việc của người dân tại đây. Trong khi 
đó, các tu sĩ đã giúp họ sống định cư, khai khẩn đất hoang, mở mang đường sá, xây 
đắp cầu cống, đặt dựng máy xay..., tạo nên một tình trạng xã hội ôn định, giúp Âu 
châu tránh được những vu di dân phá hoại, chuyên reo rắc sợ hãi và đỗ nát. Trong 
những thời chiến kéo dài liên miên, các công trình nói trên vẫn được duy trì 
nguyên ven, vì đã có án phạt những kẻ cưỡng đoạt tài sản của Giáo hội, hoặc ức 


hiếp những người hiến thân phục vụ Hội thánh. 


Theo các sử liệu để lại, thời đó nhiều đan viện rất giàu có, như Lorsch và Pulda 
trong Đức quốc, Saint-Gall ở Thụy sĩ, Corbie ở Pháp quốc. Cả đến hai đan viện 
Saint-Denis và Cluny sau này cũng có một bất động sản không lồ. Dưới thời nhà 
Carolingien, các đan viện sống hoàn toàn về nông nghiệp, họ thu thuế thập phân và 
nhận nhiều tặng vật của dân, nên khi sang thời Capétien, rất nhiều đan viện trở 


thành đại tư sản”.[30] 


Xét theo phương diện kinh tế và xã hội, phát triển kế sinh nhai, xúc tiến nghệ thuật, 
đặc biệt trong ngành xây cắt, thì “chế độ tư bản” của các dòng tu nói đây, tưởng 
không ai phủ nhận sự cần thiết phải có. Nhờ có nó, các đan viện nói trên mới thực 
hiện được những công việc như cải tiễn công nghệ, khuếch trương thương mại, tổ 
chức Triển lãm Quốc tế (Triển lãm Lendit tai Saint-Denis), thiết lập xưởng kỹ nghệ 
và cơ sở tôn giáo. Nhưng đứng trên quan điểm tu đức “chế độ tư bản” đó được coi 
là không phù hợp với tinh thần nghèo khó và thoát tục. Nhiều giám mục, nhiều 
đẳng thánh tỏ ra nghiêm khắc đối với sự lo lắng về tiền bạc nơi những người, lẽ ra 
“chi chăm lo việc tu đức và tích trữ của cải thiêng liêng”. Tuy nhiên, chúng tôi 


cũng trưng ra đây lời lẽ của một tu sĩ thông thái đã viết: 


“Người ta thường nói sự phóng túng, đã theo tiền bạc du nhập vào các đan viện 
chúng ta. Trường hợp ấy hắn không ai chối cãi, nhưng đại để lịch sử còn đấy, để 
minh chứng rằng không bao giờ các tu viện trở nên sốt sëng bên trong, và làm 
được nhiều việc thiện bên ngoài, cho bằng khi các tu viện ấy đạt tới sự thịnh vượng 
về quyền thế và của cải. Ngược lại, sự sa sút về tinh thần thường đi đôi với sự giảm 


thiêu về của cải vật chât, vê sự tiêu pha và mua bán đủ thứ”.[3 I | 


2. Các đan viện trong lịch sử văn chương 


Các đan viện còn là những trung tâm văn hóa hoạt động trong thầm lặng. Khi thôi 
nghĩ đến một đan sĩ cầm rìu đốn cây trong rừng, người ta sẽ tưởng tượng tới một tu 
sĩ Biển đức cäm cui trên bàn viết. Những tác phẩm Giáo hội, những kiệt tác văn 
chương Latinh (Virgilius, Ovidius, Terentius, Horatius) đã được chép lại và có khi 
còn được chú giải, do những bàn tay chuyên biên chép làm việc đêm ngày trong tu 
viện. Nhờ có những cô gắng âm thầm kiên nhẫn này của các tu sĩ, mà giới trí thức 
thời Trung cô đã giữ được mối liên lạc quí báu với kho tàng văn hóa thời Thượng 
cô. Và chính cũng nhờ đấy mà, sau này hàn lâm viện Palatinat ở Aix-La-Chapelle 
của triều đình bị ngọn lửa xâm lăng thiêu hủy, các tài liệu quan trọng về văn 
chương và triết học còn lưu giữ được (thư viện Reichneau, Saint-Gall, Mont-Saint- 


Michel và Fleury-sur-Loire), cho tới khi có máy in và cho tới thời Phục hung.[32] 


Trên đây chúng tôi đã nói đến đan sĩ Alcuinus trong phong trào trí thức Phục 
hưng” của Charlemagne. Ở đây, tưởng cũng nên nhắc đến những học viện Tours, 
Corbie, những đan viện Saint-Denis, Reichneau, Saint-Gall và Fulda, đều là những 
trung tâm nghiên cứu học hỏi, nơi đào tạo những vĩ nhân thế kỷ IX, như Hincmar 
thành Reims, Notker le Bègue, những sử gia như Eginhard, Ham Halberstadt, 
những nhà biên tập Bách khoa Toàn thư như Raban Maure, là người có lẽ đã sáng 
tác kinh Veni Creator. Trong thế kỷ kế tiếp, có hai sử gia Raoul Glaber, Oderic 


Vital và hai nhà thần học chân phước Lanfranc và thánh Anselmô.[33] 


Trong lãnh vực giáo dục, chính các đan viện đã thiết lập những ngôi trường nhỏ 
day trẻ em trong vùng. Dưới thời Charlemagne, các đan sĩ Biển đức được ủy thác 
sứ mạng giáo dục công lập. Trên thực tế, phần lớn các nhà thông thái thời đại này 
là các tu sĩ hoặc những người đã được huấn luyện tại một đan viện. Nhiều giám 


mục, Giáo hoàng cũng xuât thân từ những nơi đó. 


Cả nền văn hóa của Man di thời tiền Kitô giáo cũng được các giáo sĩ và tu sĩ bảo 
tồn và lưu truyền. Có những giáo sĩ quá ham mê văn chương thân thoại này, đến độ 
bị Tòa thánh khiến trách. Tất cả những gì chúng ta được biết về thi ca của các thi sĩ 
Ái Nhĩ Lan, Celtic, German hoặc Scandinavian, đều do các tu sĩ đã ghi chép lại. Dĩ 
nhiên, khi san định có thể các vị đã cắt ven, sửa đổi ít nhiều chi tiết cho phù hợp 
với tinh thần Kitô giáo hơn, nhưng nói chung phần cốt yếu vẫn được duy trì. Các 
đan sĩ Ái Nhĩ Lan coi việc bảo tồn ngôn ngữ và kho tảng văn chương của tô tiên, 
như là một việc làm ái quốc nhất. Chính các tu sĩ Anglo-Saxon thế kỷ VIII đã sưu 
tập, có lẽ sửa chữa phần nào, thi phẩm Beowulf.[34] Ngoài ra, các tu sĩ còn sáng 
tác thêm nhiều thiên anh hùng ca có mầu sắc Kitô giáo, như Geoffroy Monmouth 


(+ 154) viết cuốn tiểu thuyết Anh hùng Bàn tròn (Les Héros de la Table Ronde). 


Còn phải nhìn nhận Giáo hội có nhiều công, trong việc khai sinh ra nhiều từ ngữ và 
văn chương Âu châu. Trên đây, chúng tôi đã nói đến hai thánh Cyrillô và Methođô 
với nền văn chương Slavo. Những thi ca đầu tiên trong văn chương pháp bắt nguồn 
từ nhiều bài “ca tiếp liên” (sequentia) của Giáo hội. Những thi ca đạo của 
Caedmon, một mục tử được hấp thụ tinh thần tu viện Whilby, và những câu truyện 
lịch sử tôn giáo của thi sĩ Cynewulf thế kỷ VIII, đã dọn đường cho nền văn chương 
Anglo-saxon. Trong Đức quốc, thi phẩm Heliand được soạn bằng cổ ngữ German, 
nhằm trình bày cho dân Saxon những phép lạ của Chúa Kitô. Thế kỷ X, những 
dịch phẩm của Notker thuộc đan viện Saint-Gall sẽ biến cô ngữ German thành 


ngôn ngữ văn chương, mở màn cho một nên văn xuôi Đức ngữ. 


3. Các đan viện trong lịch sử nghệ thuật 


Điều mà người ta thấy thực hiện trong ngành văn chương thế nào, thì ngành nghệ 
thuật cũng vậy. Ngay từ thế kỷ VIII và IX, các đan viện đã có những xưởng ché tạo 
đồ bạc, đồ thêu, sản phẩm điêu khắc. Thay vì cứ bo bo giữ những nghi thức tế tự 
cô điển, Giáo hội sẵn sàng tiếp don nhiều sáng kiến, nghệ thuật, kiêu trang sức của 


các Dân tộc. 


Trên những tắm thảm, bức thêu, sách lễ, trong các nét họa và chạm trỗ trên gỗ, trên 
đá, những hình trám và tô sức (entrelac) của nghệ thuật thời Mérovée được pha lẫn 
với lối trang trí hư ảo và nghệ thuật từ Persia đến, với những con vật thần thoại 
Đông phương, những cửa tò vò (arcature) chäng chịt kiêu Byzantin, cùng rải rắc 


đây đó những biểu tượng vè tích truyện trong Thánh Kinh.[35] 


Các sản phẩm nghệ thuật của thời đại này, hình như chỉ còn lại những công trình 
kiến trúc, để chúng ta nhìn vào đấy mà thán phục Nhưng phần lớn các đại thánh 
đường hoặc đan viện còn lại tới ngày nay, không phải chỉ là những công trình 
trước thế kỷ XI. Những lễ nghi trong phụng vụ, những tư thế cầu nguyện, đều can 
dự vào việc phát huy mỹ thuật, làm cho mỹ thuật được cải tiễn và thêm phong phú. 
Dé tổ chức những đại lễ người ta nới rộng thánh đường. Có lẽ vì muốn âm thanh 
được ấm vang và trang trọng, người ta sáng kiến nâng cao mái và xây cuốn vòng 
cung. Và để tiếng chuông đi xa hơn, người ta xây tháp thay mái tròn (dôme), 


những ngọn tháp mỗi ngày thêm cao.[36] 


Nhiều bức thảm, hòm xương thánh, chén lễ vàng rất mỹ thuật, nhưng ngoài cái đẹp 
vô hòn ấy, còn có cái đẹp sống động ở những cử điệu trong nghi lễ phụng vụ: trang 
nghiêm, đi đứng cân xứng từng loạt, lúc giang tay, lúc phủ phục hoặc bái gối, 


xướng ca và đối ca. Thánh Lễ được cử hành long trọng giữa nhiêu trợ tế và giúp lễ, 


đèn nến sáng trưng, ca hát đối thoại,[37] cùng nhiều thánh ca khác, biểu lộ sự uy 


nghỉ cảm động và hướng thượng, làm vui mắt, vui tai, vui tâm hôn.[38] 


Thế kỷ XI và XII còn là những thế kỷ của thánh nhạc.[39] Tại các đan viện và đại 
thánh đường đều có những cuốn Ca Tiền xướng (Antiphonarium) to lớn, xinh đẹp 
và lộng lẫy. Nhiều nhạc sĩ soạn thêm những thánh ca, những bài “Ca tiếp liên” 
(sequentia), như vua Robert II (996-1031) nước Pháp là tác giả một tuyệt tác 
Alleluia, nữ đan sĩ Hildegarda thành Mainz là một đẳng thánh, một nhà thần bí và 
nhạc sĩ nổi tiếng thế kỷ XII, Adam Saint-Victor sáng tác nhạc phẩm Salve Mater 


Salvatoris.[40] 


IV 


NHỮNG CẢI CÁCH VÀ TIỀN TRIÉN CỦA CÁC DÒNG TU 


1. Những biến chuyền và cải cách của các dòng tu (thế kỷ IX-XII) 


Dưới thời Charlemagne, sự thành công của tu luật thánh Biên đức rất rõ rệt. Tuy 
nhiên, người ta có cảm nghĩ nên bớt đi một vài điểm được coi là quá khắt khe: tỉ 
như các đan sĩ thuộc hai tu viện lớn trong nước Pháp. Saint-Denis ở Paris và Saint- 
Martin ở Tours, đòi theo “luật kinh sĩ” rộng rãi hơn. Vả lại, các đan sĩ Biển đức 
thời đó đảm nhận việc giáo dục công lập, do nhà Vua ủy thác, một công việc 
không trung thực với lý tưởng dòng tu của mình. Thánh Biển đức Aniane (750- 
821), cố vẫn của vua Louis L quyết làm một cuộc cải cách, giành lại dia vi ưu tiên 


cho Kinh nguyện và phô biến việc đọc Thánh vịnh trong phụng vụ. Có lẽ trong vån 


đê này thánh nhân phản ứng quá mạnh, nhưng dâu sao việc ngài làm đã nói lên cái 


lý tưởng trung thực của đời sống tu hành. [41] 


Thế kỷ X, thánh Odon Cluny (879-942) khởi xướng phong trào trở lại tinh thần 


r 
Ans 


nghèo khó và vâng phục. Thay vi dành cho nhóm “tận hiên“ thuộc hàng quí tộc 
như nhiều tu viện đương thời, đan viện Cluny do Guillaume xứ Aquitaine xây cất 
năm 910, sẽ là nơi đón nhận “dân nghèo của thời đại đến với tắm lòng thành”. 
Công việc này dọn đường cho sự trở lại đời sống nghèo và mở rộng quyên hạn cho 
đan viện phụ. Theo tu luật thánh Biển đức, mỗi đan viện sống tự tri và biệt lập với 
các đan viện khác. Nhưng theo tinh thần Cluny, đan viện mẹ vẫn trực tiếp điều 
khiển các đan viện con: Cluny trở thành thủ phủ của một “Liên bang thiêng liêng”. 
Hệ thống tô chức chặt chế này đã tạo được tính thần đoàn kết cùng một khả năng 


hoạt động mạnh mẽ, và đấy là “dòng tu “ (Ordre) đúng nghĩa.[42] 


Nhưng sau gần hai thế kỷ, Cluny cũng trở nên rất giầu có, lại thêm vướng mắc 
những quyền lợi chính trị và kinh tế. Một phong trào canh tân khác do thánh Biển 
đức (1090-1153) lãnh đạo, hợp tác với Robert Molesme và Stéphane Harding, 
cương quyết khôi phục tinh thần hãm mình, nghèo khó và lao tác. Đan viện Xitô 
(Citeaux) do Molesme thiết lập từ năm 1098, được chọn làm trung lâm phong trào 
cải cách này. Năm 1115, thánh Benađô thiết lập một trung tâm khác: đan viện 
Clairvaux. Cuối thế kỷ XII, dòng Xitô đã có tới 150 đan viện, con số này lên gần 
700 cuôi thế kỷ sau. Riêng đan viện Clairvaux cũng có ít là 68 nhà phụ ở Pháp, 
Đức, Anh, Tây, Ý, Ái và trong các xứ Scandinavia. Từ đây, đoàn “thày dòng áo 


trắng” Xitô thay thế các “thày dòng áo đen“ Cluny.[43] 


2. Những tiến triển của các dòng tu (thế kỷ SI) 


Nếu tinh thần Xitô thực sự đã thu được nhiều kết quả, thì cũng không nên tin rằng, 
một mình nó có mặt trong mọi ngành hoạt động của thế kỷ hoàng kim này. Trong 
khi nhiều thanh niên thuộc hàng quí tộc Pháp và Bi đáp lời mời của thánh Benađô, 
thì nhiều tâm hồn khác cũng đã tìm ra một đường sống thánh thiện theo những tu 


luật khác không kém nghiêm khắc và hoàn hảo. 


Ở Bắc Ý, thánh Romualđô thành Ravenna (+ 1027) đặt nền xây dựng dòng 
Camaldoli, có khuynh hướng “ân tu”. Dòng này sè bänh trướng khắp Đức quốc. 
Thánh Bru-nô (+ 1101), quê thành Cologne và là kinh sĩ thành Reims, thiết lập trên 
vùng núi Chartreux (Dauphiné) một dòng tu “áo trắng” khác, chuyên việc chiêm 
niệm. Vào thời thịnh nhất, dòng Chartreux có 120 tu viện, trong số này có 12 dành 
cho nữ tu. Thánh Norbert (+ 1134) người Pháp, quê ở Laon, giám mục thành 
Magdebourg, cải tổ thé chế kinh sĩ hội và lập ra dòng Prémontré (1120), một dòng 
tu dành cho các kinh sĩ theo tu luật thánh Âutinh. Các dòng tu này đều tiến triển 


một cách hết sức mau le: từ cuối thế kỷ XI sang đầu thé kỷ XII. 


Ngoài ra, xứ Touraine có đan viện Fleury-sur-Loire, xứ Lorraine và Bỉ quốc có các 
đan viện Brogne, Gorze, Saint-Évre, Gand, Stavelot, Malmédy; Thụy Si có 
Einsiedeln; bình nguyên sông Rhin có Saint-Maximin ở Trèves; Đức quốc có 
Hirsau; Anh quốc có hai tu viện Glastonbury và Ramsey; Tây Ban Nha có Ripoll 


và Silos. Tât cả các đan viện kê trên đêu tham gia phong trào canh tân các dòng tu. 


Dâu vậy, không một đan viện nào có thê sánh được với Cluny và Clairvaux. Điêu 
này trước hêt là do thê chê tự trị mà Tòa thánh đã châp nhận cho hai đan viện đó, 
cũng như trước đây dã châp nhận cho Luxeuil và Bobbio. Đó là “ơn miễn trừ” làm 


cho họ đứng ngoài vòng kiêm soát của các giám mục và trực thuộc đức Giáo 


hoàng, điều này nhờ ở uy thế lớn lao của các thánh đan viện phụ Odon, Maieul, 
Odilon, và những nhân vật tài ba phi thường như thánh Benađô. Ngoài ra, điều 
kiện địa thế và chính trị tốt đẹp của xứ Bur-gonde, nơi tọa lạc hai đan viện, cũng là 
những yếu tó giúp họ trở nên thịnh vượng và dễ dàng bành trướng. Cluny và 


Clairvaux quả là những trung tâm tỏa sáng nền trời âu thời trung cô.[44] 


3. Ảnh hưởng tinh thần của các dòng tu thời Trung có 


Lë sống của các tu sĩ không phải chỉ tăng gia sản xuất, làm ra tiền bạc, tài giỏi 
nghệ thuật, kê cả nghệ thuật thánh. Lë sống của các vi là luyện tập nhân đức, hoặc 
theo như thánh Biển đức nói, là “khắc phục những cái khó để tiến tới Thiên Chúa”. 
Lễ sống của các vị còn là ca tụng Thiên Chúa thay cho nhân gian. Trong lãnh vực 
nảy xưa cũng như nay, đừng nghĩ rằng các tu sĩ nắm giữ độc quyền. Bên cạnh các 
thày, còn có nhiều giám mục như Adalberon de Liége (+ 1028), Guy d'Anjou giám 
mục thành Puy, người sáng lập phong trào Pax Dei (990), Fulbert de Chartres, các 
ngài đều là những bậc đã từng tham gia phong trào cải hóa phong tục và giáo dục 
quần chúng. Theo gương các vua Alfred (+ 901) nước Anh, Robert II (+ 1031) 
nước Pháp, nhiều giáo dân thời phong kiến cũng như giới học đường đều đã cộng 
tác trong sứ vụ thiêng liêng này. Rồi đến các Giáo hoàng, mặc dầu uy quyền khi ấy 
phần nào bị sa sút, các ngài vẫn không bao giờ bỏ việc kiểm soát, hay nói đúng 
hơn chính các ngài đã hướng dẫn sứ vụ. Nhưng dẫu sao đi nữa, người ta không thé 
không nhìn nhận ảnh hưởng lớn lao và nổi bật của các dòng tu trong lãnh vực tinh 


thần. 


Trước hết, các tu viện thường là trung tâm đảo tạo những thành phần lãnh đạo Hội 


thánh. Hơn nữa, rât nhiêu tu sĩ đã rời đan viện đê lành nhận nhiệm vụ chủ chăn. 


Bên cạnh những giám mục được các vua cất nhắc sống một cách phong kiến, xa 
hoa, bè phái, còn có nhiều tu sĩ đem hết tâm lực vào sứ vụ tông đồ, kiện toàn khoa 
thần học, đề cao tính cách độc lập của hàng Giáo phẩm đối với thế quyền, gây 
phong trào công lý hòa bình. Gita lúc nan “mại thánh” (simonie) tràn ngập trong 
Giáo hội, thì các tu sĩ quyết làm những chứng nhân cho tinh thần thoát tục, khiết 
tịnh và nghèo khó Phúc Âm. Đóng vai cải cách, phục hưng đời sống Kitô giáo, các 


thày đã làm tròn sứ mạng khó khăn và nặng nê một cách can đảm. 


Hàng giáo sĩ thôn quê thời đó thật thê thảm: học thức tầm thường, đời sống bê bối, 
biếng nhác, có khi còn rượu chè dâm đãng nữa. Trong hoàn cảnh đau xót đó, nếu 
người dân quê chưa hoàn toàn mắt đức tin, cũng là vì họ còn được nhìn thấy nhiều 
gương lành của bậc tu hành, còn được nghe lời rao giảng của các đan sĩ lưu động, 


và được an üi bởi những hoạt động bác ái của các tu sĩ nam nữ trong vùng. 


Dòng tu thật đã gây nhiều ảnh hưởng trên mọi lãnh vực trong thế giới Công giáo; 
giáo dân thuộc mọi giai cấp, sinh viên, học sinh, quan chức, đến cả vua chúa cùng 
hàng Giáo phẩm, tất cả cùng chịu chung ảnh hưởng này. Dòng tu nêu gương kỷ 
luật, gương sáng, đức trọn lành một cách hoàn hảo. Dĩ nhiên không thể không có 


những yêu đuôi và gương xâu, nhưng đó là trường họa hiêm và cá nhân. 


Lë nghi phụng vu, chu kỳ phụng vụ quanh năm được thêm phong phú cũng do 
sáng kiến của nhiều tu sĩ, đặc biệt những lễ kính đức Mẹ: lễ Sinh nhật, lễ Dâng 
Con, lễ Mông triệu. Việc tôn sù-ng thánh Pherô tông đồ có lẽ do các tu sĩ nước 
Anh khởi xướng, với mục đích làm nỗi bật uy quyền của Roma, và cô võ lòng suy 
phục đức Giáo hoàng. Lễ cầu hồn, nếu không phải thánh Odilon Cluny hoặc đồ đệ 


ngài khởi xướng, thì ít nhât các vi đã có công truyền bá khắp Au châu. 


Qua nhiều sách vở, bài giảng và thánh ca, người ta nhận thấy các đan viện là nơi 
phát xuất những phong trào, nhằm nâng cao cuộc sống tinh thần đạo đức thời 
Trung cô. Các tu sĩ là những quân binh của Thiên Chúa, đồng thời cũng là những 


tay thợ lành nghề, tận tụy xây cao lâu đài văn hóa nhân loại.[45] 


[1] Sách tham khảo: G. Besse: Les moines d'Orient antérieurs au Concile de 
Chalcédoine - J. Brémond: Les Pères du Désert - F. Martinez: L’ascétisme 
chrétien, 1913 - U. Berlière: L'ordre monastique des origines au XXe siècle, 1924 - 
M. Viller La spiritualité des premiers siècles chrétiens, 1930 - Labriolle, trong 


Hist. de L'Église (Fliche - Martin) Q. II, tr 300-369. 


[2] J. Brémond: Les Père du Désert - Labriolle, trong Histoire de 1 Église (Fliche - 
Martin). QU, tr 300-369 - H. Delehaye: Les Saints Stylistes, Bruxelles 1923. 


[3] A.J. Festugière: Les moines d'Orient. Paris 1961, Q.HH, tr 23-39. 
[4] Xem A.M. Jacquin: Histoire de l’Église, Q.I, tr 595-600. 
[5] Xem bản dịch Pháp văn của Dom Pichery. 


[6] M. Roger L’enseignement des Lettres classiques d’Ausonne à Alcuin, 1905, tr 


175- 187. 


[7] Xem Dom F. Cabrol Saint Benoit, 1933 (“Les Saints”). 


[8] Xem G. de Pinval trong Histoire de l’Église (Fliche - Martin), Q. IV. tr 403- 
404. 


[9] Xem D.J. Chapman: St. Benedict and the sixth century. London 1929. 


[10] Xem J. de Hemptinne: L'Ordre de Saint Benoit. 1924, tr 68-69 (lược sử). 


[11] Roussel Saint Colomban et l’épopée colombanienne, Q. I, tr 270. Nhiều tu 


luật được sửa dôi khoản năm 640. 


[12] Xem J. Chevalier: Essai sur... les réveils religieux du pays de Galles, Lyon 


1923 - E. Marin: Saint Colomban (“Les Saints), 1905. 


[13] G. de Plinval trong: Histoire illustrée de l’Église (C. de Plinval - R. Pittet), 
Paris 1946-48, Q.I, tr 283. 


[14] Điểm đặc biệt của người Ái Nhĩ Lan là năng xưng tội và phô biến những nghỉ 
thức sám hồi: mỗi tội chịu một hình phạt riêng. Cả giáo dân thường cũng được day 


cách xét mình hàng ngày, và ý thức trách nhiệm của mình đôi với Chúa. 


[15] Xem P. de Moreau: Histoire de l’Église de Belgique, des origines au XIIe 


siècle, Louvain 1940. 


[16] Xem R. Aigrain, trong: Histoire de l’Église (Fliche - Martin) , Q. V, tr 324- 
327 Montalembert Histoire des Moines d'Occident. 


[17] D. Poulet: Histoire du Christianisme, Q.IL tr 12-25. 


[18] Xem A.M Jacquin: op. cit., Q. II, tr 509-538. 


[19] Thánh Bonifaciô: Ep. 93 (MGH, Epist. Merov. tr 381). 


[20] Xem E. Amann, trong Histoire de l’Église (Fliche - Martin), Q.VI, tr 187-190. 


[21] Concilla aevi Karolini, MGH, tr 176. Bức thư của Paulin. 


[22] E. Amamn: op. cit., Q. VL tr 93-106 và 303-313. 


[23] E. Amann: op. cit., Q. VI, tr 451-462 và Q. VIII, tr 367-387. 


[24] Hai anh em thánh Cyrillô và Methođô đã sáng chế mẫu tự, gọi là Cyrillic, để 


viết tiếng Bảo, Nga và Tắc (Serbe). 


[25] Histoire du moyen âge, Q.IIL, tr 484, do Diehl và Marcais (Glotz). 


[26] E.Amann: op. cit., Q. VIL tr 392-402 và 414. 


[27] E.Amann: op. cit., Q. VIL tr 378-390. 


[28] E. Amann: op. cit., Q. VII, tr 404-416. 


[29] Bọn cướp Scandinavian từng đánh phá Âu châu từ thế ký IX đến XII. Những 
lãnh tụ này đã bị Alfred nước Anh đánh bại ở Wessex. 


[30] Xem U. Berlière: L'ordre monastique des origines au XIIe siècle, 1924, tr 90- 
120: “L’oeuvre civilisatrice” - Lesne: Histoire de la propriété ecclésiastique en 
France. Q. I, 1920, tr 79-131 và 333-401 - Ph. Schmitz: L'Ordre de saint Benoit, Q. 
I, tr 11-52. 


[31] Xem trong D.G. Morin: L’idéal monastique et la vie chrétienne des premiers 


jours, Maredsous 1921, tr 130. 


[32] E. Gilson: Les idées el les lettres, Paris,1932, “Humanité médiéval et 


Renaissance” 


[33] U. Berlière op. cit., tr 121-140 - Ph. Schmitz op. cit., Q. II, tr 25-92. 


[34] Thi ca Anglo-Saxon, trong đó vai chính là một ông vua huyền thoại xứ 


Jutland. 


[35] L. Bréhier: L'art chrétien, son développemet iconogrophique des origines à 


nos jours, Paris 1928. 


[36] Xem H. Houdicq: Histoire générale de l'art en France, Paris 1925 - U. Berlière 
op. cit., tr 143-144 


[37] Trong bài thánh ca Phục sinh, cầu Dic nobis Maria, quid vidisti in via? là một 
điển hình về loại ca đối thoại này, rất thông thường trong lễ nghi phụng vụ thời 


Trung cô. 


[38] U. Berlière: op. cit., tr 140-166. 


[39] "Vậy những ai, nếu không có lý do chính đáng, lại thinh lặng trong thánh 
đường là nơi ca tụng Thiên Chúa, thì sẽ không xứng đáng được nghe các Thiên 
Thần ca ngợi Thiên Chúa trên Thiên đàng”, lời của thánh nữ Hildegarda: Lettre 
aux prélats de Mayence, 1177 (Patrol, Latine, Q. 197, 243) 

[40] R. Aigrain: La musique religieuse, 1929. 


[41] H. Poulet: op. cit., Q. H, tr 70. 


[42] Xem U. Berlière: L'ordre monastique, 1924, tr 189-218 - Ph. Schmitz: op. cit 
Q. I, tr 127-247 - Chaumont: Histoire de Cluny, Paris 1911. 


[43] U. Berlière: op cit., tr 262-286. 


[44] G. de Plinval trong: Histoire illustrée de l’Église, Q.I, tr 300-301. 


[45] G. de Plinval: op. cit., Q.I, tr 313-314 


Chương Bảy 


CỘNG TÁC ĐẠO ĐỜI GIỮA THÂN QUYÊN 


VÀ THÉ QUYỀN (tk. VII-XII) 


I. Giáo hội và nhà Carolingien 


1. Tài sản Giáo hội và Charles Martel 

2. Hoàng dé và giám mục 

3. Ngôi Giáo hoàng trong dé quốc nhà Carolingien 

II. Giáo hội và chế độ Phong kiến 

1. Ngôi Giáo hoàng trong tay chuyên quyền của hàng quí tộc Roma 
2. Ngôi Giáo hoàng trong dé quốc La Đức 

3. Giám mục hay chư hầu 

III. Giáo hội và Giáo hoàng tiến tới độc lập 

1. Những Giáo hoàng cải cách: Leô IX và Gregori VII 

2. Vụ Canossa (1077) và kết quả của cuộc cải cách Gregorian 
3. Vấn đề nội bộ: người Roma chống Giáo hội Roma 

4. Ngôi Giáo hoàng và nhà Hohenstauphen 


5. Nước Tòa thánh và mâu sắc chính trị nơi đức Innocentê III 


Vì con người mà Giáo hội được thiết lập, và cũng vi con người mà Giáo hội nhập 
thế: Giáo hội sinh hoạt giữa nhân gian, Giáo hội tức nhiên không khỏi đụng chạm 
tới quyền lực của vật chất và trần gian. Hàng Giáo phẩm phải sử dụng quyên bính 
thiêng liêng do đắng Sáng lập trao phó, làm sao dung hòa với quyền lực đó. Chính 
vì trần gian này mà Giáo hội phải có tiền ban vật chất, để thi hành sứ mạng bác ái, 


để tòn tại trên mặt đất, và để phụng sự Thiên Chúa xứng đáng. 


Thời nào cũng thé, dưới chính thể nào cũng vậy, sự thích nghi những mối tương 
quan giữa Giáo hội và quốc gia, sự dung hòa giữa thần quyền và thế quyền đã là 
vấn đề hết sức tế nhị. Nhưng vấn đề càng tế nhị hơn nữa trong thời Trung có, thời 
mà chính trị và tôn giáo sát cánh nhau chưa từng có, thời mà tất cả mọi hoạt động 


và giá trị trần gian đều quy về lợi ích thiêng liêng. 


Đây không phải chỉ là vấn đề thuộc chính trị, nhưng còn có những yếu tố tôn giáo, 
những quyên lợi xã hội và kinh tế. Quyền bính của hàng linh mục và của vua chúa, 
thân phận con người, quy chế điền thổ, đều là những vấn dè phải bàn đến. Có 
những pha thật gây cắn, bởi lẽ khi lòng vị kỷ đụng độ nhau và khi quyền lợi vật 


chất được nói đến, tức thì tham vọng cũng nổi dậy theo. 


Sự thực, vẫn có sự thông cảm giữa hai quyền bính trên nhiều căn bản, nhưng lại là 
những căn bản dễ thay đôi, tùy thời điểm, tùy hoàn cảnh. Do đấy, những cuộc xung 
đột rất ác liệt không thé tránh được. Chính những vụ xung đột ấy, chúng tôi sẽ tìm 


đến nguyên nhân và thuật lại những nét chính yéu.[1] 


GIÁO HỘI VÀ NHÀ CAROLINGIEN 


1. Tài sản Giáo hội và Charles Martel 


Trong những điểm làm cho nền văn minh Trung cổ khác với văn minh hiện đại, 
phải ké đến tổ chức kinh tế, trong đó một phần khá lớn thuộc chủ quyền Giáo 
hội.[2] Người ta ước lượng, vào cuối triều đại Mérovingien khoảng năm 715, các 
thánh đường và tu viện chiếm tới một phần ba đất dai trồng trọt được. Vả lại, trong 
một thời tiền bạc còn hiểm, sự trao đổi hàng hóa còn ít, đất đai được coi là tài sản 
vững chắc và thiết thực nhất. Thời y, sự tước đoạt nhau về đất đai là tội phạm xấu 


xa hơn cả. 


Ngay từ khi đế quốc Roma bắt đầu vào thời suy mạt, nhiều địa chủ, hoặc vì muốn 
theo tinh thần nghèo khó Phúc âm, hoặc vì muốn thoát khỏi gánh nặng trong việc 
quản trị tài sản, đã tự ý trao của cải mình cho Giáo hội. Đến khi Man dân xâm lăng, 
đất đai của Giáo hội cũng như của bất cứ ai khác, đều bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, 
trong khi tài sản tư nhân rơi vào tay quân xâm lăng, thì uy thế của Giáo hội vẫn 
đứng vững. Nhờ sự chăm lo săn sóc của các giám mục, nhờ tinh thần hy sinh hăng 
say hoạt động của bậc tu sĩ, Giáo hội quyết đòi lại các quyền lợi và những tài sản 
đã bị phân tán. Đến khi chính các kẻ xâm lăng gia nhập hàng ngũ công giáo, họ 
liền nhìn nhận đến độ sợ hãi quyên uy thiêng liêng, khiến họ đi tìm sự tha thứ và 
xin cầu nguyện. Để làm quên đi những hành động phá hoại đáng ghét khi xưa, họ 
dâng cúng tiền của và đất đai vào thánh điện nọ, thánh đường kia một cách rất rộng 


rãi. Việc dâng cúng hình như thiếu suy nghĩ, đôi khi vì sợ hãi, thường không phải 


cho Giáo hội, mà họ quan niệm như một “đoàn hội vô danh”, nhưng thực ra họ có 


ý dâng cho một vi thánh: thánh Martin, thánh Dionisiô, thánh Pherô. 


Tuy nhiên, không phải tất cả như vậy, vì dưới triều Mérovingien nhiều vua thật sự 
dâng của cải cho Giáo hội và vì Giáo hội. Trong việc Dagobert hay Clovis II dâng 
tặng những “doanh trại hoàng gia” (villas royales), người ta không thấy có một 
bằng chứng gi gọi là mê tín hay sự hãi. Đó chỉ là do lòng quảng đại, có lẽ hơi quá 
tay, của những ông vua mang sẵn một chương trình khai hóa. Các ông thừa hiểu 
rằng thánh đường là trung tâm đời sống xã hội quốc gia, tu viện là nơi đào tạo 
những phần tử ưu tú của đất nước, đảm đương công việc khuếch trương đất đai 
trồng trọt, và làm giầu văn hóa cũng như tinh thần cho quốc gia. Bởi đấy, mới có 
sự nâng đỡ bảo vệ và đặc ân cho hàng giám mục, cho các tu viện cô kính và cho 


thiệt lập thêm nhiêu tu viện mới. 


Điều đó hữu ích, bởi vì sự có gắng và hy sinh của các giám mục và tu sĩ sẽ đem lại 
sự cường thịnh cho triều đại Charlemagne sau này. Nhưng cũng có bất lợi, bởi vì 
sự mở tay dành cho các thánh đường và tu viện quá nhiều tài sản, đất đai cùng đặc 
ân, sẽ đưa quốc gia đến chỗ khánh kiệt. Có nhiều ông vua phàn nàn một cách bực 
tức, có ông bạo dạn hơn đã dùng đến sức mạnh để lây lại những của mà các vi tiên 
dé đã dâng cho Giáo hội. Tuy nhiên, sự cưỡng đoạt chưa phải là việc thường xuyên 
xảy ra, và cũng chưa có biện pháp lệnh để ngăn cản sự gia tăng đất đai cũng như 


tài sản của Giáo hội và của các tu viện môi ngày thêm lớn mãi. 


Những mâu thuẫn và chênh lệch quá rõ rệt xảy ra vào đầu thé kỷ VIII. Đó là thời 
suy mạt của những ông vua cuối cùng nhà Mérovingien, và một dòng họ mới đứng 
ra năm quyên, tức Pépin Herstal làm cung trưởng (thủ tướng 680-714) xứ 


Austrasia. Đó là ông tô của triều đại Carolingien (751-987). Nhièu ông vua thuộc 


dòng họ này là những nhà lập pháp nổi tiếng: Charlemagne (768-814), Louis le 
Pieux (814-840), Charles le Simple (898-923). Trong việc tri nước, các ông triệt dể 
thi hành Bản pháp lệnh (Capitulaires) do Charlemagne soạn thảo và ban hành. 


Charles Martel (685-741) lên thay cha giữ chức cung trưởng. Do hoàn cảnh của 
đầu thế kỷ VIII, Charles đã hành động một cách chớp nhoáng đối với tài sản không 
lồ của Giáo hội. Ông gây dựng và củng cô quyền uy quốc gia chống lại các phiến 
loạn. Ông đây lui được các cuộc xâm lăng vào đất Austrasia. Ông chiến thắng và 
chặn đứng được Hồi quân (Sarrasins) tai Poitiers (732). Tât cà những công cuộc åy 
phải cần đến sự dũng cảm và cả phương tiện vật chất nữa. để võ trang binh sĩ, để 
tưởng thưởng các tướng lãnh, Charles Martel đã không ngần ngại đoạt lấy tài sản 
của Giáo hội, bằng cách thế tục hóa, mà ngày nay người ta gọi là “quốc hữu 


hóa”.[3] 


Người ta đã cho đây là một hành động cấp thiết “vì dân vì nước”. Nhưng không 
phải giản dị có thế. Bởi vì, nếu đứng trước một hoàn cảnh cấp thiết ấy, Charles chỉ 
trưng dụng một phần tài sản của Giáo hội nhằm trang bị cho quân đội ông, việc 
làm của ông tuy độc đoán và đơn phương, song Giáo hội cũng dễ thông cảm. 
Nhưng thay vì hành động một cách ôn hòa, Charles đã tước luôn cả quyền tự hữu 
của hàng giám mục và tu sĩ. Đó là một lỗi lầm to lớn, một sự vi phạm các điều ước, 
muốn tái diễn cái cảnh cưỡng đoạt dã man của thế kỷ V. Những “giám mục” và 
“đan viện phụ” do ông cử lên nhằm phục vụ chiến tranh hoặc một chính thé, hỏi 
các vị đó sẽ làm được gì cho Giáo hội? Do luật lệ nào mà các vi này được kiêm 
nhiệm nhiều địa phận một lúc ? Tịch thâu tài sản của các thánh đường để quân sĩ 
chiến thắng ăn uống no say, phải chăng là một vẻ vang cho nèn kinh tế và là tiến 
bộ xã hội ? Giành giật lấy quyền bính của hàng giáo sĩ để trao cho các sủng thần 


bất xứng, phải chăng là một hành động tốt đẹp về phương diện tinh thần ? Không 


bao giờ các tòa giám mục Pháp quốc, bị trao nộp cho những chủ chăn nguy hiểm 
đến thế. Tình trạng như vậy chỉ cần kéo dài thêm một chút thôi, Giáo hội cũng lãnh 
dú một tương lai thê thảm, mà nguyên nhân chính là sự sang đoạt tài sản Giáo hội, 


một cách bất hợp pháp và tàn nhẫn. 


Trong 25 năm dưới thời Charles Martel, Giáo hội tuy thoát được hiểm họa Hồi 
quân và tiến triên mạnh mẽ tại Đức quốc, nhưng bên trong lai bị tước đoạt và phản 
bội bởi những nhà lãnh đạo do người ta cử lên một cách độc đoán. Chỉ trong mây 
chục năm ấy, tưởng đã đủ để xảy ra một sự đồ vỡ không thể hàn gắn được nữa. 
May mẫn thay, không phải như vậy, vì người ta sẽ thấy xuất hiện nhiều nhân vật 
bắt tay vào công cuộc chỉnh lý một cách rất can đảm, trong đó thánh Bonifaciô 
(680-755) đóng vai có vấn, và nhiều ông hoàng mới như Carloman (741-747) và 
Pépin (751-768), là những người rất tận tình trong việc trả lại quyền tư hữu cho 


Giáo hội. 


2. Hoàng đê và giám mục 


Người ta đã được mục kích những hậu quả thê thảm, khi hàng giám mục Pháp bị lệ 
thuộc vào ông hoàng Charles Martel. Nếu chỉ là những tranh chấp về tiền bạc hay 
đất đai mà thôi, thì sự tai hại còn hữu hạn, vì chỉ thiệt đến vật chất. Nhưng đây còn 
là sự lựa chọn những chủ chăn, thuộc phạm vi tôn giáo và tinh thần một khi việc 
lãnh đạo tinh thần cũng xáo trộn, cũng có những lạm dụng, thì sự thiệt hại không 
thê lường được. Tuy nhiên, luật lệ do các công đồng trước đây đã đề ra nay vẫn 
còn hữu hiệu: “Giám mục chỉ được tấn phong qua “sự tuyên chọn của hàng giáo sĩ 


trong địa phận với sự đồng ý của vị tổng giám mục” (công đồng Clermont, 535), 


hay ít là như công đồng Orléans năm 549 quyết định, “với sự chấp thuận của nhà 


vua, thê theo sự tuyên chọn của hàng giáo sĩ và giáo dân”. [4| 


Dưới triều đại Mérovingien, nhà vua thường can thiệp vào các cuộc tuyển chọn 
một cách độc đoán, nhưng có trường hợp rất đáng hoan nghênh, đề bù lại những vụ 
không được mấy ai hài lòng. Dưới thời nhà Carolingien, các vụ đề cử nói chung 
đều rất tốt đẹp. Sự thực, chương trình cải cách của thánh Boniraciô đã tạo được 
một hàng giáo phẩm xứng đáng với lịch sử, những giám mục như thánh Chrodogan 
thành Metz, Arnus thành Salzburg, Lullus thành Mainz (Mayence), Théodulf thành 
Orléans, Hincmar thành Reims. Các ngài là những người nắm vận mệnh Tây 
phương trong tay. Những tâm hồn cao thượng đó, tuy sự nhân hậu và quảng đại 
không phải là những đức tính nổi bật, song cũng đủ khiến chúng ta khâm phục đức 
tin chính thống, tinh thần truyền giáo và đời sống không chê trách được của các 


ngài. [5] 


Sự các giám mục tham gia vào những việc đại sự của dé chính, đã đem lại cho dé 
quốc một thời vẻ vang thịnh vượng. Đừng tưởng rằng vai trò của các vị chỉ có tính 
cách tượng trưng. Nhờ có tiếng nói của các giám mục hoặc những đan viện phụ nồi 
tiếng Saint-Denis, Corbie, Fulda, Ferrières, Giáo hội mới nói lên được quan điểm 
của mình và chiếm ưu thế trước dư luận quần chúng, cũng như cảm nghĩ riêng của 
các vua chúa. Vì được thấm nhuân Thánh Kinh và giáo thuyết thánh Âutinh, các 
ngài hiểu rõ “nước trần gian” chỉ là nơi chuẩn bị để bước vào Kinh thành Thiên 
Chúa, nên các ngài đã cố đem tinh thần công giáo vào tòa nhà lập pháp vào văn 


hóa, nghệ thuật, vào tât cả mọi sinh hoạt xã hội. 


Tuy nhiên, không phải cái gì cũng tốt đẹp cả. Vì lẽ trong thể chế quân chủ này, 


Charlemagne quan niệm phải có yếu tó “độc tài chuyên chế”. Ông rất thăng thắn, 


nhưng là sự thắng thắn hơi cứng cỏi của con người nhà binh, không thích hợp với 
những hoàn cảnh đặc biệt, với quyền tự do cá nhân và với những phương tiện thiếu 
thốn. Cũng như Diocletianus hoặc Justinianus xưa, ông muốn näm giữ và điều 
hành tất cả. Luật đạo, luật đời đối với ông chỉ là hai hình thức của một quyền tối 
thượng. Tât cả mọi tài sản đều được xếp chung dưới quyên tối cao của một người. 
Chắc chăn nhà Vua có sự thành thật khi ghi trong Bản Pháp lệnh, sự tôn trọng giáo 
luật và các giáo huấn, khi khuyên khích hoặc bắt buộc phải chịu các Bí tích, tham 
dự các lễ nghi phụng vụ, nộp thuế thập phân, cũng như khi ông dành đất đai cho 


nhiêu tòa giám mục và đan viện trong xứ Rhenania và Saxonia. 


Nhưng qua các hoạt động ấy của Charlemagne, người ta nhận thấy thâm ý của ông 
là để cho có những công dân ngoan đạo, dễ bè trung thành với dé chế. Các dan 
viện được ông làm giâu cho, sẽ là nơi đào tạo những nhà truyền giáo, đồng thời là 
những chuyên viên khai hóa mở mang quyên lực dé quốc. Sau hết, các giám mục 
được ông trọng kính ưu đãi, trong nhiều trường hợp sẽ là những viên chức cao cấp 
của chế độ: một vị giám mục có thể bất thần được triệu hôi về triều đình, cũng như 
một đan viện phụ có thé được trao cho nhiệm vụ tự túc chiến đấu với địch quân.{6] 
Và trong bất cứ trường hợp nào có sự giăng co giữa quyền đạo quyền đời, không 
bao giờ ông chịu để cho chính trị phải hy sinh... Ngược lại, nhiều khi ông còn xen 
cả vào nội bộ Giáo hội, trong lãnh vực đạo lý nữa, tuy bao giờ ông cũng bàn luận 


với các nhà thân học thông thái và với những “Giám mục riêng” của ông. 


Sống dưới triều đại Charlemagne, người ta đã lo sợ cho Giáo hội sẽ bị bó tay dưới 
“chiêu bài suy tôn”. Người ta tự hỏi phải chăng những lán át của chế độ Justinianus 
muốn tái diễn ? Đối với một lãnh tụ nỗi tiếng như Charlemagne, tưởng không thé 
có truyện đó. Thật vậy, khi ông vừa mât, chính hàng giám mục mà ông cất nhắc 


lên, đã được liệt vào hàng cao nhât trong đê quôc với một thê lực rât lớn dưới triêu 


Louis le Pieux, mà không còn bị chính quyền hạn chế hay kiểm soát lôi thôi nữa. 
Cũng do đấy trong thượng bán thế kỷ IX, một hàng giáo sĩ thành hình, với những 
nhân vật chỉ đạo nồi tiếng như Wala, Hincmar, trong khi thánh Biển đức Aniane 
(750-821), người có tuôi hơn, lại đứng ra ngoài vòng chính tri đề chỉ chăm lo việc 


tu đức mà thôi. [7] 


Dưới thời một ông vua hiền lành, nhút nhát, như Louis le Pieux này, nhiều loạn ly, 
tranh chấp xảy ra, thì chính hàng giám mục của Charlemagne đã ra tay bảo vệ dé 
chế. Trong khi các ngài chưa giải quyết xong về quyền tư hữu bất khả xâm của 
Giáo hội, cũng như quyền định đoạt của các ngài trong phạm vi giáo luật, thì hòa 
ước Verdun (843) phân chia dé quốc Tây phương ra làm ba. Sau đó, là họa xâm 
lăng của quân Normand, Hung Gia Lợi và Sarrasen. Từ tình trạng hỗn loạn này sẽ 
phát sinh một trật tự mới, tức chế độ vương quyền và phong kiến, hoàn toàn trái 


ngược với chính sách tập quyên của nhà Carolingien. 


3. Ngôi Giáo hoàng trong dé quốc nhà Carolingien 


Trên đất Ý Dai Lợi, ké cả từ khi vua Agilulfus và dân Lombardo theo đạo Công 
giáo (603), người Roma vẫn không thể quên được họ là một dân man rợ, nhất là 
lúc này họ còn muốn thống trị cả bán đảo. Sau triều đại Liutprando (712-744), 
Astolfus (749-756) người hùng của dân tộc Lombardo, lên kế nghiệp Ratchis (744- 
749) thoái vị đi tu. Năm 752, Astolfus đem quân chiếm Ravenna. Sớm muộn, kinh 
thánh Roma sẽ lọt vào tay ông. Các đức Giáo hoàng đều hiểu biết như thế, nên đã 
không ngần ngại kêu gọi sự can thiệp của dân Franc và sự trung thành của một 
triều đại, mà chính các ngài đã tận tình giúp đỡ. Năm 754, đức Thánh Cha Stephan 
II (752-757) đích thân sang Pháp quốc gặp vua Pépin, chủ sự lễ xúc dầu cho ông 
tại Saint-Denis. Mặc dầu gặp nhiều khó khăn và chống đối Pépin (751-768) hai lần 


vượt núi Alpes đến giải vây cho “lãnh địa Thánh - Pherô” (Patrimoine St-Pierre), 
đồng thời chiếm xứ Ravenna cho đức Thánh Cha, cùng với năm tỉnh (pentapole): 
Rimini, Pesaro; Fano, Senigallia, Ancona. Một quốc gia mới được khai sinh (756) 
ở Âu châu: nước Tòa thánh. Các sứ giả của hoàng dé Đông phương Constantinus V 


lên tiếng phản kháng, nhưng vô hiệu.[§] 


Ngôi Giáo hoàng từ nay phải chăng sẽ thoát được hết mọi đe dọa quân sự, mọi áp 
lực chính trị hoặc tinh thần? Không nên vội tin như thế. Hai mươi năm sau, Didier, 
vua Lombardo, gây lại lực lượng, lợi dụng lúc Charlemagne vướng chân ở mặt trận 
Saxonia, quyết khôi phục lại giang sơn, đe dọa nước Tòa thánh. Vua Charles dân 
Franc đem quân đến cứu đức Thánh Cha Adrian I (772-795). Sau nhiều tháng bị 
vây hãm trong thành Pavia, Didier vua Lombardo phải đầu hàng vô điều kiện. 
Charles toàn thắng, sáp nhập lành thô Lombardia vào đế quốc (774). Hình như 
Charles đã có ý định thiết lập trên đất Ý một Liên hiệp vương quốc dưới quyền 
Roma, và muốn xác định lại nền độc lập của nước Tòa thánh. Nếu như Pépin là 
người không có tham vọng gì khác, ngoài việc xây dựng một nên tự trị thật sự cho 
ngôi Giáo hoàng, mà ông chỉ đóng vai Patricius, nghĩa là “kẻ bảo vệ võ trang”, thì 
Charlemagne người kế vị Pépin, vốn tính độc tài và đã để ý đến vận mệnh Ý Dai 
Lợi quốc từ lâu, không thể tự chế tham vọng đặt quyền mình trên bán đảo này. 
Charlemagne quan niệm rằng nước Tòa thánh, kê cả thành Roma, không thể đứng 


ngoài vòng kiêm soát và can thiệp của ông. 


Charlemagne đã cùng với đức Thánh Cha Adrian tổ chức nước Tòa thánh (774- 
781). Nhưng với vị Giáo hoàng kế nhiệm, đức Leô III (795-816), mối bang giao 
mới thật chặt chẽ, và Charles được vi đại diện Chúa Kitô trao ban những vinh dự 
lớn nhất. Vừa đắc cử ngôi Giáo hoàng, đức Leô đã gởi cho Charles chìa khóa thánh 


Pherô và cờ hiệu Roma làm tặng vật danh dự. Năm 799, bị giam giữ bởi một cuộc 


nổi loạn, sau khi thoát ngục, ngài đích thân đi Paderborn cầu cứu đại vương. 
Charlernagne đưa đức Thánh Cha trở lại giáo đô. Năm 800, đức Leô tiếp rước 
Charles vào thành Roma, và đây là lần thứ ba ông tới kinh thành muôn thuở. Lễ 
Giáng sinh năm ấy, đức Thánh Cha trong phẩm phục Giáo hoàng tự tay đặt vương 


miện lên đầu Charlemagne quỳ trước mò thánh Pherô. [9] 


Biến có lịch sử vô cùng quan trọng: trong ý nghĩ của Giáo hoàng, thái độ này trước 
hết là để ghi ơn và tưởng thưởng Charlemagne, vị ân nhân của Giáo hội Roma, 
người chiến sĩ anh dũng Công giáo, bách chiến bách thắng, đã thống nhất các Quốc 
gia Man di Tây phương thành một khối, đã hạ được quân Lombardo, đã làm quân 
Sarrasen khiếp sợ, sau cùng bắt dân Saxon ương ngạnh phải quy phục quyền uy 
Chúa Kitô. Thái độ của đức Leô còn muốn tái diễn những truyền thống huy hoàng 
của một dé quốc Kitô giáo, tức dé quốc của Constantinus và Theodosius. Trong 
tương lai, nó đánh dấu một sự thoát ly, không những về chính trị mà cả về tinh thần 
khỏi quyền tối cao Byzantin, với biết bao rắc rối đáng lo ngại cho đức tin. 
Charlemagne sau khi được khoác trên mình một vinh dự cao cả, sẽ đi hắn vào 
truyền sử các Dân tộc. Qua thái độ nói trên, đức Leô đã đưa nhà Vua lên tuyệt đỉnh 
danh vọng trần thé, đồng thời vận mạng của các giáo đoàn Chúa Kitô được trao 


cho ông bảo vê. 


Hoạt động trả ơn và thầm mong tái sinh những truyền thống huy hoàng của một dé 
quốc Kitô giáo, và tự đặt mình dưới quyền bảo trợ của nhà Carolingien, ta thử xem 
địa vị và quyền hành của đức Leô III và các đẳng kế vi ngài ra sao. Theo sử gia 
Duchesne, thì dia vị vương quyền trần gian của Tòa thánh bấy giờ không hơn một 
ông vua chư hầu. Mặc dầu được biệt đãi và trọng kính, đứng chủ một tài sản không 
lồ, quyền của Giáo hoàng ngay trên lãnh thổ mình cũng chắng hơn vị phụ chánh xứ 


Provence hay Aquitaine là bao. Đên cả quyên trên đôi với giám mục thành 


Ravenna ngài cũng không có, ngay tai Roma, khi muốn trừng phạt các kẻ chủ mưu 
dây loạn, ngài cũng thấy quyền mình bị hạn chế. Lạ lùng hơn nữa là dân của ngài 
lại phải thề trung thành với Hoàng dé. Chủ chính quyền của ngôi Giáo hoàng như 


vậy rât tương đôi: nó năm dưới quyên bảo hộ của đê quôc.| I0] 


Từ tình trạng này, đức Eugeniô II (824-827) phải đi đến một thỏa ước dưới triều 
Louis le Pieux. Đó là bản Hiến chương 11.11.824, trong đó dân Roma (giáo sĩ và 
giáo dân) được nhìn nhận có quyền bầu cử Giáo hoàng, nhưng vị Giáo hoàng đắc 
cử, trước khi đăng quang, phải tuyên thê trước mặt Hoàng dé. Ngoài ra, quyền cai 
trị các lãnh thô còn phải chịu sự kiểm soát thường xuyên của người đại điện Hoàng 
dé. Hai mươi năm sau, khi lên ngôi Giáo hoàng, đức Sergiô II (844 - 847) đã phải 


cực nhọc đê xin vua Lothaire phê chuân cuộc bâu chọn minh.[11] 


Theo những sự kiện trên, thì sự lệ thuộc của các Giáo hoảng đối với thế quyền quả 
thiệt nặng nề. Tuy nhiên, không thiếu những vị Giáo hoàng tỏ ra khí phách, mỗi 
khi cần sử dụng quyền mình, nhất là trong phạm vi thiêng liêng. Năm 833, đức 
Gregori IV (827- 844) đã can thiệp vào việc tranh chấp giữa các con cái của Louis 
le Pieux. Chính ngài đã cho mở rộng hải cảng Ostia, xây thành đắp lũy và đặt tên là 
Gregoriopoli. Khoảng năm 830, ngài cung hiến một đại thánh đường dâng kính các 
Thánh: lễ Chư Thánh bắt đầu có từ đấy. Năm 844, đức Sergiô II (844-847), trước 
khi mở cửa tiếp hoàng thân Louis đặc sứ của Lothaire, đã đòi ông phải thè răng 
mình đến Roma chỉ có mục đích tìm ích lợi cho Quốc gia và Giáo hội. Ngoài ra, 
trong hết mọi trường hợp, ngôi Giáo hoàng nắm giữ hai đặc quyền quí báu: chỉ 
mình ngài có quyền trao Pallium, và chỉ mình ngài chủ tọa lễ nghi xúc dầu tấn 


phong Hoàng dé. 


Pallium là phẩm phục dành cho các tổng giám mục, biểu hiệu quyền tông đồ. Các 
tổng giám mục được lên chức båt cứ vì lý do nào và bởi ai, đều phải nhận Pallilum 
do tay đức Giáo hoàng, và chỉ khi áy quyền bính của các ngài mới có hiệu lực. Còn 
hoàng dé lên ngôi do quyền thừa kế hay do một cuộc bầu cử, điều đó không can 
chi, nhưng vương quyên chỉ được quốc dân biết đến khi ông được đức Thánh Cha 
xức dầu và đặt vương miện. Do đấy, ngôi giáo hoàng vẫn là nguồn thông ban 
quyền bính. Và các ông được nhà Carolingien, từ Louis le Pieux đến Lothaire, từ 
Charles II đến Louis II, đều nhận lãnh nhận vương miện hoàng dé từ tay Giáo 


hoàng. 


Có những hành động của ngôi Giáo hoàng đối với thế quyên, làm người ta phải 
kinh ngạc và khâm phục: đó là thái độ của thần quyền trước sự vi phạm luật hôn 
nhân. Vua Lothaire II (855-869) xứ Lorraine, vì muốn cưới nàng hầu Waldrade, đã 
tìm hết cách, ké cả những lời vu cáo tàn nhẫn, dé ly dị bà Theutberge. Việc làm của 
Lothaire được nhiều người, trong đó có cả giám mục, can thiệp và hậu thuẫn. Dầu 
vậy, đức Thánh Cha Nicolas I (858-867) cương quyết không chấp nhận một việc 
đã rồi. Ngài truất chức hai giám mục Cologne và Trêves, những tay sai của 
Lothaire, ngài còn buộc nhà Vua bằng bất cứ giá nào phải trở về với Theutberge. 
Sau 9 năm đụng độ ác liệt, Giáo hội vẫn giữ lập trường. Khi Lothaire muốn rước lễ 
tại Cassino, đức Adrian II (867-872) đã đòi ông phải nhắc lại lời thề không được đi 
lại với nàng Waldrade nữa. Nhà Vua thè và lên rước lễ. Sáu tuần lễ sau, Lothaire 


lên cơn sốt và từ trần (869).[12] 


Lễ xức dầu và đặt vương miện chỉ là để quốc dân nhìn nhận sự hợp pháp của một 
ông vua tức vị, chứ không bảo vệ được một triều đại khỏi sup đô. Lễ tấn phong cho 
Charles II (875) do đức Gioan VIII (872-882), cũng như lễ đặt vương miện cho 
Louis II (886) đã không thể lấy lại được quyền uy cho những ông vua cuối thời 


nhà Carolingien, tước hiệu Hoàng đê dân dân mât đi ý nghĩa của nó, vì không còn 
bảo vệ được Giáo hội nữa. Giáo hoàng phải đi tìm một người bảo trợ hữu hiệu 
khác. Trong khi các ngài còn đang tìm cách kêt thân với những ông hoàng xa xôi, 


thì quyền Tòa thánh rơi vào tay lũng đoạn của nam tước xứ Spoleta (891). 


Il 


GIÁO HỘI VÀ CHÉ ĐỘ PHONG KIÊN 


1. Ngôi Giáo hoàng trong tay chuyên quyền của hàng quí tộc Roma 


Dưới thời bảo hộ của nhà Carolingien, các Giáo hoàng đã chăng bao giờ được tự 
do thật sự, nhưng dầu sao quyên bính của các ngài vẫn còn được kính trọng. Đến 
lúc ngôi Giáo hoàng lọt vào bàn tay lũng đoạn của những lãnh tụ phong kiến vô 


lương tâm, để rồi hết kêu cứu ai.[13] 


Vấn đề gai góc nhất cho đất nước Tòa thánh từ trước tới nay, là làm sao dung hòa 
được các quyền lợi giữa vị giám mục thành Roma với dân của ngài, nhất là với các 
quan chức cao cấp trong thành phố. Ngay dưới triều Pépin, nhân cuộc bầu cử đức 
Stephan IV (768-772), đã có những đụng độ đẫm máu đưa tới một cuộc dây loạn 
(767-769). Sang thế kỷ X, những đụng độ như thế hầu như thường xuyên. Tệ hơn 
nữa, chính ngôi Giáo hoàng cho tới khi đó còn được kính trọng, nay cũng không 


thoát khỏi những bàn tay vô đạo ngược đãi và sỉ nhục. 


Vụ án Giáo hoàng Pormosô (891-896) được coi là một thành công vẻ vang nhất 
của các ông hoàng xứ Spoleta. Viện cớ rằng Giáo hoảng này đã lên ngôi bất hợp 
pháp, nhưng kỳ thực chỉ vì muốn báo thù việc ngài đã trao vương miện cho hoàng 
dé Arnulfus nước Đức. Xác của nạn nhân được quật lên sau 9 tháng chôn cất, bị 
đưa đến một hội đồng xét xử. Kết quả là Formosô bị cắt chức và ném xuống sông 
Tiber (897). Đức Giáo hoàng Stephan VII (896- 897), tự ý hay bị ép không rõ, đã 
làm theo ý Tòa án đó. Nhưng đức Gioan IX (898-900), người kế vị thứ tư của 


Formosô, đã lấy lại danh dự cho ngài. 


Tuy nhiên thời khủng hoảng đã bắt đầu, Giáo hội đến lúc bị nhục bởi chính những 
lãnh tụ tinh thần của mình đã được bầu lên một cách độc đoán, kế tiếp nhau một 
cách bừa bãi và chết đau đớn. Giáo hội trong 70 năm đi dần vào cái ách tủi hồ của 
gia đình Theophylaco. Từ năm 896 đến 965, trên 20 vị lên ngôi Giáo hoàng. Có 
những vị phải rút lui vì dân chúng bất mãn làm loạn, hoặc bị cắt chức bởi những 
người đỡ đầu nham hiểm. Trước hết, từ năm 900 đến 915, người chủ động trong 
cuộc là nghị sĩ Theophylaco, nguyên toàn quyền xứ Ravenna, người năm quyền 
quân sự lẫn hành chánh vảo, đối với một hàng sĩ bất lực và đám dân phe phái, ông 
dùng bạo lực. Sau ông, từ năm 915 đến 932, đến lượt con ré ông, tức Alberico I 
quận công xứ Spolela. Rồi từ năm 932 đến 954, đến Alberico II, con trai của 
Alberico I. Bên cạnh những nhân vật này, những người coi Tòa thánh Latran 
không khác thái ấp của một gia tộc, còn có những người đàn bà như Theodora, vợ 
Theophylaco, và Marozia con gái của Theodora cũng là vợ Alberico I, và đấy là 
một sỉ nhục. Là những con người độc đoán và sa đọa, hai mẹ con Theodora đã thay 
nhau dùng thủ đoạn quyền rũ, dọa nat và bạo lực dë bêu xấu, hãm hại hoặc khủng 


bố tinh thần các Giáo hoàng đương nhiệm. 14] 


Sergiô II (904-911) là “con bài” dễ điều khiển nhất của Theodora. Khi Gioan XI 
(931-935) con của Marozia và Gioan XII (955-964) con của Alberico IT, lên ngôi 
Giáo hoàng, thì tại Giáo triều Latran xảy ra không biết bao nhiêu truyện thật đáng 
xâu hồ. Tuy nhiên, không nên vơ đũa cả năm đề kết án tất cả các vị dưới thời thảm 
bại này. Đức Gioan X (914-928) đã có công đánh đuổi quân Sarrasen ra khỏi sào 
huyệt Carigliano, và nổi tiếng vì đã cứu được kinh thành muôn thuở khỏi tay 
Marozia. Ngài còn muốn trao vương miện hoàng dé cho Hugue xứ Provence, và 
cũng vì ý định đó mà phải bỏ mạng (928). Các cuộc bầu chọn Giáo hoàng của 
Alberico I không phải đáng phàn nàn tất cả: con người ưa dùng bạo lực này tuy thế 
còn có liêm sỉ ông đã cộng tác với thánh Odon (879-942) trong việc mở mang 
dòng Cluny, và cũng biết bận tâm đến việc xây dựng nhiều tu viện trên đất Ý Đại 
Lợi. Nhưng trong khi ngôi Giáo hoàng có cơ hội để được thoát khỏi tròng “làm 
tôi”, thì việc lên ngôi Giáo hoàng của Gioan XI con ông, và Gioan XII cháu nội 


ông, đã làm cho Giáo hội trở lại tình trạng cũ. 


Octavian, người thanh niên 18 tuôi, lên chức tối cao trong Giáo hội, tức Gioan XII 
(955-964). Chán nản và bất mãn bao trùm khắp Roma vì đời sống tư của vị Giáo 
hoàng bắt xứng này. Gioan yêu cầu Otton I (936-973) nước Đức bảo vệ ngôi Giáo 
hoàng, Otton nhận lời ngay vì từ lâu đã để ý đến tình trạng trên đất Ý. Nhưng 
Otton đặt điều kiện: trước hết ông phải được tấn phong hoàng dé với tất cả quyền 
lợi theo đó, kế cả lời thè trung thành về phía Giáo hoàng (962). Otton I không phải 
là con người tầm thường, ông đã thành công trong việc tái thiết nền dé chế sau một 
thé kỷ bị sụp đồ, ông là một lãnh tụ can đảm dám đương đầu với kẻ thù, và đã đây 
lui được quân xâm lăng Magyar và Slavo. Ngoài ra, Otton là một tín hữu công giáo 
chân thành, ông hết sức ngao ngán khi nghe nói đến những gương xấu của ngôi 
Giáo hoàng, tính tình ông lại thắng thắn và rất ghét gian trá. [15] Do đấy, khi 


Gioan XII cùng với Bérenger âm mưu hại ông, ông đã thắng tay trừng trị. Được 


dẫn đến một công đồng, và sau khi nghe những lời tố cáo của hàng giáo sĩ Roma 
với những bằng chứng cụ thể, vị Giáo hoàng bất xứng bị cách chức và bị trục xuất 
khỏi Giáo hội (963). Gioan phủ nhận bản án, gây nên một thời loạn ly. Nhưng rồi 
một tình thế mới xuất hiện là ngôi Giáo hoàng không còn là “con mòi” cho một 
phe nhóm, hay một gia đình phong kiến nào nữa. Được chuyên sang quyền bảo vệ 


của các vua nước Đức, Giáo hội trở lại tình trạng giông như dưới triêu Carolingien. 


2. Ngôi Giáo hoàng trong dé quốc La Đức 


Dé quốc do Otton I thiết lập (962) không hoàn toàn giống dé quốc nhà Carolingien. 
Về phương diện lãnh thổ, tân đế quốc mang tên La đức mở rộng về miền đông, 
bình nguyên Trung Âu; sông Oder, Vistule, Tibiss chính là lãnh vực hoạt động 
quân sự của triều đại mới này, và là nơi thực hiện các chương trình cải tiễn có 
phương pháp. Nhiều nước Tây Âu đứng ngoài ảnh hưởng của dé quốc La đức, như 


Tây Ban Nha, Anh, và đặc biệt nước Pháp của nhà Capétien.| I6] 


Tân dé quốc, về phương diện chính trị, không cô lợi thế như nhà Carolingien, là 
tập trung được các dân công giáo thành một khối đưới quyền mình. Nhưng đừng 
nghĩ rằng ảnh hưởng của nó chỉ hạn hữu ở miền Bắc hay miền Đông Đức quốc mà 
thôi. Nhiều thành phố quan trọng của dé quốc như Cologne, Aix, Worms, Mainz, 
Spira, hầu hết nằm trên đất Rhenania của Charlemagne xưa. Những thái ấp rộng 
lớn của nhà Otton trong các xứ Lorraine, Bourgonde, Provence và Lombardia làm 
cho dé quốc có nhiều liên lạc với đời sống kinh tế cũng như tinh thần Tây âu và 
vùng Địa Trung Hải, tức các nước theo văn minh Roma. Những quyền lợi chính tri 


đã hơn một lần buộc nhà Otton phải can thiệp vào chính trường nước Ý. Bởi vậy 


đê quôc La đức tuy không có sắc thái “quôc tê” như đê quôc của Charlemagne, 


nhưng nó cũng không thê coi được là của riêng dòng giông German. 


Danh hiệu “Thánh dé quốc La đức” có lẽ chỉ muốn nhắc lại thời dé quốc của 
Constantinus và Theodosius, tuy nhiên nó cũng diễn tả một sự thật khác nữa. LỄ 
xức dâu, một nghi lễ hoàn toàn tôn giáo, không những biểu hiệu sự trọng kính của 
người dân đối với một ông vua mà họ phải tuyên thệ trung thành, nhưng còn để 
người dân nhìn nhận những cơ cấu tổ chức trong dé quốc được bắt nguồn từ tôn 
giáo. Hàng Giáo phẩm khi ghé vai gánh đỡ tòa nhà dé quốc, đương nhiên trở thành 
những cộng sự viên quan trọng không kém, mà còn hơn các lãnh chúa phần đời. 
Nhờ có các ngài, hoàng dé thâu thuế dễ dàng, mộ binh mau le, những thái ấp của 
hoàng gia cũng được bảo đảm hơn. Hoàng dé lợi dụng lòng trung thành của các 
giám mục và được các ngài trợ lực một cách hữu hiệu hơn bất cứ một giai cáp nào. 
Dé đền đáp, hoàng dé rộng tay trong việc xây cất thánh đường và mở rộng thêm 
lãnh thổ cho Tòa thánh. Cả hai bên hoạt động chung cho sự bänh trướng đức tin 
Kitô giáo và cho quyền uy dé quốc. Đó là mục tiêu chính tri của Otton I (936-973) 
và Otton II (973-983). Ý của hai cha con là muốn thần quyền và thế quyền hoạt 


động song song với nhau, nêu không phải là trà trộn tôn giáo với chính tri. 


Hành động như thế sẽ không khỏi bị đưa dây tới những mục tiêu phàm tục. Triều 
đại Otton III (983-1002), dựa theo quan điểm quá thực tế và duy lợi đó, sẽ cho thấy 
một bầu trời tươi sáng và mở rộng. Otton III đứng ra thiết lập một “đế chế Liên 
hiệp quốc” gồm các dân tộc tự ý thống nhất bởi cùng một niềm tin, dưới quyền chỉ 
huy của Roma Công giáo; quyền chỉ huy đó do sự phối hiệp giữa Hoàng dé và 
Giáo hoàng. Thé chế này được thực hiện rộng rãi dưới thời Giáo hoàng Silvestrê II 


(999-1003) gốc Pháp, khiến nước Hung của vua thánh Stephan và nước Ba Lan 


của nhà Boleslas cảm thấy hãnh diện khi được gia nhập hàng ngũ Công giáo, mà 


không phải lệ thuộc một thế lực nào. [17] 


Các sử gia thường tỏ ra nghiêm khắc, khi nói đến ông hoàng trẻ tuổi Otton III này. 
Người ta trách ông một cách gay gắc vì đã bỏ đường lối của các tiên đế, người ta 
cho ông chỉ lý thuyết và ảo tưởng. Tuy nhiên, Otton II có hình ảnh một ông hoàng 
hiệp sĩ, bạn tri kỷ của những đẳng thánh như Adalbert, Héribert, Romualđô, tính 
tình thận trọng, quảng đại và rất ghét gian trá lưu manh. Hình ảnh một nhân vật 
như thé, tưởng không phải là không thu hút được cảm tình và sự kính né của nhiều 
người. Thiên Chúa quan phòng đã ban cho Tây phương năm 1000 một ông vua 


như thế, thiệt là một hồng ân rồi. 


Với Henry II (1002-24), Corad II (1024-39), Henry II (1039- 56), thánh dé quốc 
trở lại đường lối cũ, ít tin tưởng vào các dân tộc xa lạ. Một lần nữa chính trị tôn 
giáo tập trung vào việc hảo vệ quyên lợi riêng của chủng tộc German và hoàng gia. 
Vå lại, đây là thời hoàng kim của Giáo hội Đức. Nhiều đại thánh đường được xây 
cất trong các đô thị lớn dâng kính đức thánh Micae, thánh Georgiô; những kỳ công 
mỹ thuật Roma xen lẫn với tài nghệ thuật Gemantdu gòm gian đầu (abside) làm 
cung thánh có bàn thờ và cung nguyện dành cho giáo sĩ; cách một hành lang 
(transept), đến phần chính giáo đường có hai hàng cột cứng khỏe chia thành ba 
gian gian giữa rộng hơn có ghế ngôi, dành cho giáo dân cả ba gian. Những thánh 
đường nguy nga ở Hildeisheim và Cologne, những tu viện Siegburg và Laach còn 
đứng đấy, để nói lên cái hồn nghệ thuật của những người đã xây dựng lên chúng, 


qua những đường nét cân đôi một cách hùng vĩ, trang nghiêm và cứng cát. 


Sang thế kỷ XII, có lỗi kiến trúc khung vòm cao vút, như thánh đường ở Spira. 


Kiến trúc Gothic này nổi tiếng ở Limburg và những tác phẩm được thực hiện trong 


đại thánh đường Bamberg. Dưới một ngôi nhà bằng đá, thuật trang trí các vật dụng 
bên trong thiệt lộng lẫy và sang trọng: những cửa lớn băng đồng, những tắm thảm 
quí báu phô diễn tài nghệ của Byzantin, được Theophana người vợ Hy Lạp của 
Otton III đem tới, những trướng khảm ngà và bạc, những bàn thờ chạm trô thiết 
vàng. Thuật điêu khắc những hòm xương thánh cũng rất đáng ca ngợi, vì không 
những là báu vật về nghệ thuật mà còn là báu vật tinh thần nữa. Ở Cologne chăng 
hạn, hài cốt các đắng tử đạo (thánh Ursula và “mười một ngàn trinh nữ”), chiếc 
đinh Chúa Giêsu, hài cốt Ba Vua, đã gây phong trào tôn süng của giáo dân trong 
nhiều thế kỷ.[18] Mặt tiền các thánh đường, thường đặt tượng những vĩ nhân có 


nhiêu công với đê quôc. 


Brunus, giám mục thành Cologne, em hoàng đề Cotton I, đã giữ chức tế tướng suốt 
18 năm. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác cùng thời ở Pháp và Anh, các vị giám 
mục này đều là những tay kiến thiết và là ân nhân của nhiều dòng tu. Những giám 
mục, như Bernward thành Hildesheim, thánh Héribert, hay Arnus thành Cologne, 
đều là những nhân vật nôi tiếng làm vẻ vang Giáo hội. Các hoàng dé đem lòng tin 
tưởng và cậy nhờ các ngài. Và chính trong số các ông hoàng có nhiều người sống 
đạo đức và nên gương sáng, như Henry II và hoàng hậu thánh Cunegunda. Đức tin 
được bành trướng sang những tỉnh mới thuộc các xứ Brandenburg, và Bohemia. 
Nhiều tòa giám mục được thiết lập tại Magdeburg, Merseburg, Praga, Gniezno và 
Cracovia, những liên lạc với các xứ truyền giáo ở Thụy điền, Phổ và Ba Lan. Tất 
cả đều minh chứng các hoàng đế, từ Otton I đến Henry HI, đã được thắm nhuân 


tinh thần Công giáo trong công cuộc lèo lái dé quốc La Đức. 


3. Giám mục hay chư hầu 


Người ta tự hỏi, giữa một thời Giáo hội lộ vẻ oai phong lẫm liệt như “một đạo binh 
dàn trận”, ký luật, giầu có, quyên uy, phải chăng không có gì đáng trách ? Người ta 
khó có thể tin rằng, trong khi các cuốn ký sự và công đồng vạch ra sự sa sút đáng 
thương tâm của hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan, Pháp, Ý, thì chỉ có Giáo hội La Đức thoát 
được tình trạng thảm bại đó. Nhất là người ta không thé hiểu được vụ Henry IV 


xảy ra sau này, nêu đã không bắt đâu một cách ngầm ngâm từ nhiều triệu đại trước. 


Hoàng đề Henry II hằng mong ước giao hảo với vua Robert nước Pháp, nhằm triệu 
tập một công đồng có mục đích sửa lại các lạm dụng và nâng cao tinh thần hàng 
giáo sĩ. Nhưng, làm gì thì làm, Giáo hội của dé quốc La đức vẫn mang sẵn trong 
mình một khuyết điểm lớn lao về tô chức nội bộ. Vì vướng mắc chính trị, vì dân 
thân vào mọi lãnh vực, hàng Giáo phâm đành chịu làm công cụ cho dé quốc Cho 
dầu người ta được chứng kiến một sự kiện hiễm có này là khi nắm giữ chức giám 
mục thành Mainz, Cologne hay Worms, các anh em, con cháu hoặc thân thích của 
hoàng dé vẫn sống xứng đáng và nêu gương, người ta vẫn nhận thấy quyền giám 
mục bấy giờ thực sự không hơn gì mấy ông chư hầu, và Giáo hội Đức đang tiến 
trên con đường biến thành một Giáo hội của triều đại. Nguy hiểm hơn nữa, vì 
quyền lợi trần gian này mà các giám mục và đan viện phụ đó, tức các “ông hoàng 
của để quốc”, phải lệ thuộc nhà Vua với tất cả nghĩa vụ bồi thần. Các ngài phải 
phục vụ hoàng dé trong lãnh vực tài chánh cũng như quân sự, phải vâng lệnh và 


trung thành. [19] 


Trong thực tế, hoàng dé đã đi ngược với các công đồng, khi đứng ra cắt cử các 
giám mục, bằng một lễ nghi trao nhẫn gậy. Như thé là làm sai lạc ý nghĩa chức linh 
mục, làm sai lạc quan điểm về quyền bính và chức vụ thánh. Từ đấy, tình trạng bất 
ồn không còn ở lý thuyết nữa. Vì lẽ, để nhận được một chức vụ gi cũng phải tìm 


quyên lợi tài chánh trước hêt, nên những ai muôn lên chức giám mục, nêu cân sẽ 


mua cảm tình của nhà vua. Và nhà vua, để khỏi bị thiệt, sẽ bán chức tước trong 
Giáo hội cho những giáo sĩ thiếu lương tâm. Tội mại thánh (simonie) vì thế lan 
rộng như phong cùi trên khắp thân mình Giáo hội thời phong kiến này. Từ tội mại 
thánh, phát sinh ra một tình trạng vô luân: chủ nghĩa Nicolaisme.[20] Vì không còn 
quan tâm đến giá trị thiêng liêng của kẻ thuộc quyền, các bề trên bất xứng hoặc bất 
lực sẽ nhäm mắt trước những tội trạng xấu xa, bỏ qua cả những vụ hôn nhân của 
nhiều linh muc.[21] Đó là tình trạng Giáo hội Âu châu thé kỷ XI. Nó phát sinh ở 
nước pháp, hoành hành ở Bắc Ý, còn ở Đức cũng có nhưng kín đáo hơn. Khắp nơi, 
chính trị đè đầu tôn giáo, một tình trạng đi ngược luật thiên nhiên, đã tạo nên 
những hậu quả thật tai hại. Đáng sợ hơn nữa là khi đế chế đòi quyền kiểm soát cả 
Roma, nghĩa là quyền Giáo hoàng cũng phải chịu chung số phận như các giám mục 


Đức và Y. 


Có điều nên biết là sự can thiệp của các hoàng dé thường đem lại những hậu quả 
tốt đẹp. Nhờ có các ông mà nhiều vị giám mục Ý, Pháp hay Đức rất xứng đáng, 
như Gioan XV, Gregori V, Silvestrê II, Biên duc VIII và, sau này Clemantê II, Leô 
IX, đã đạt tới chức tối cao trong Giáo hội. Và người ta còn nhớ, một khi các cử tri 
người Ÿ được tự do hành động, họ đã tôn một thanh niên thuộc dòng họ 
Theophylaco lên ngôi Giáo hoàng, tức Biển đức IX (1033- 44; 1045; 1047-48). 
Như thé là họ đã lạm dụng quyên bầu cử của mình trong một việc vô cùng hệ trọng 


(1033). 


Sự can thiệp của các hoàng dé vào việc bầu cử Giáo hoàng, di nhiên là phải tạo nên 
một tình trạng lệ thuộc rất đáng tiếc. Trước hết, theo như Gioan XII đã thỏa thuận 
với Otton I (962) là vị tân Giáo hoàng phải tuyên thệ trung thành với hoàng đề, rồi 
việc bầu chọn phải qua hoàng dé chấp nhận và, trong trường hợp tranh chấp, việc 


giải quyết thuộc quyền hoàng dé. Chính vì “quyên lợi” đó mà, tại công đồng Sutri 


(1046), Henry III đòi ba ông tranh ngôi Giáo hoàng phải rút lui, và buộc mọi người 
phải nhìn nhận giám mục thành Bamberg, tức Clementê II (1046-47). [22] Sự lệ 
thuộc này không thể kéo däi mãi được. Đến lúc phải xảy ra những cuộc đụng độ, 


dé thần quyên thoát khỏi thé quyền. 


M 


GIÁO HỘI VÀ GIÁO HOÀNG TIỀN TỚI ĐỘC LẬP 


1. Những Giáo hoàng cải cách : Leô IX và Gregori VII 


Những nét trình bày trên đây cho chúng ta thấy bộ mặt Giáo hội thế kỷ X-XI có 
những vết lem luốc, hình hài Giáo hội gầy mòn tiều tụy vì những mưu toan áp đảo 
của thời phong kiến và vì những nguy cơ đe dọa phát xuất từ lòng Giáo hội: luật 
độc thân giáo sĩ không còn được tôn trọng, một số lớn giám mục sa vào tệ đoan 
mại thánh. Bị chính quyền phong kiến chi phối bằng những vụ giành quyền phong 
chức, nên sứ mạng thiêng liêng của ngôi Giáo hoàng và hàng Giáo phẩm không 
còn nguyên vẹn, thuần túy và độc lập. Tình trạng ấy lan tràn khắp các nước Tây 
phương, thêm vào đó những cuộc xâm lăng của dân Normand và Sarrasen. Ngay ở 
Roma trộm cướp, hận thù, rối loạn xảy ra hàng ngày. Năm 1045, linh mục 
Gratianus, một nhà giáo luật nổi tiếng dòng Biển đức, phải lên tiếng yêu cầu vị 
Giáo hoàng bất xứng Biển đức XI từ chức, để cứu nguy cho Tòa Pherô. Những sự 


kiện đó chứng tỏ Giáo hội đang ở trong cơn khủng hoảng.[23] 


Tuy nhiên, sự thật tình trạng không nghiêm trọng đến độ bi đát và thất vọng. Giữa 
thời sa sút và trụy lạc, Giáo hội vẫn phản chiếu những (äm gương trinh khiết và bác 
ái, qua đời sống của bậc đan sĩ. Các đan viện trong xứ Lorraine và Bi, nhất là dòng 
Cluny, vẫn cung cấp những tu sĩ rất tận tâm với sứ mạng không ai chê trách được 
những nhà truyền giáo nhiệt thành làm phẫn khởi mọi tâm hồn đang bị dao động, 
đồng thời xây dựng lại cuộc sống kỷ luật xưa, trước hết cho chính các cộng đoản tu 
sĩ, sau là cho hàng giáo sĩ và giáo dân ngoài đời nữa. Nhiều đan viện phụ thánh 
thiện sống trong thời đại này, như thánh Maieul (906-994), thánh Odilon (962- 
1049).[24] 


Hơn nữa, ngôi Giáo hoàng thời đó không đến độ bị coi ré như người ta tưởng 
tượng. Trước hết, việc Giáo hoàng đắc cử tuyên hứa trung thành với hoàng dé bao 
giờ cũng thi hành trước khi đăng quang; và không một Giáo hoàng nào chịu nhận 
nhẫn gậy bởi tay hoàng dé, để trở thành một chư hầu. Vå lại, trong khi ngôi Giáo 
hoàng bị lấn át bởi những bàn tay phong kiến như Crescentius và Cencius, hoặc 
phải có những thái độ dè dät và kiêng nê hoàng dé, thì ngược lại, tại các miền xa 
xôi ở Bắc Âu, nhiều vua chúa vẫn bày tỏ lòng hiếu thảo đối với vị đại diện Chúa 
Kitô. Các vua xứ Hung Gia Lợi và Ba Lan rất trọng kính ngài. Năm 991, có sự trao 
đổi ngoại giao giữa Vladimir xứ Kiev và đức Gioan XV; năm 994, Oda xứ Ba Lan 
đã nhân danh quốc gia Gniezno bày tỏ lòng trọng kính Tòa thánh; năm 1000, vua 
Stephan nước Hung Gia Lợi nhận vương miện bởi tay đức Silvestrê II; năm 1006, 
trước khi xuất quân đánh Anh quốc, quận công Guillaume le Conquérant xứ 
Norman die đã đến xin phép đức chánh Cha Alexanđrô II, và được trao kỳ hiệu 
Thánh Pherô.[25] 


Do những cử chỉ ưu ái đó, đông thời ý thức được quyên uy tôi cao của mình, các 


Giáo hoàng bắt đầu khôi phục quyền bính thiêng liêng bị lu mờ vì sự lån áp của thế 


quyền. Nền tự do Kitô giáo ló dạng khi nhiều công đồng được triệu tập, tại 
Ravenna (967), Roma (981), Pavia (1002), nhằm vạch trần những âm mưu, những 
lạm dụng làm băng hoại sinh lực của hàng linh mục. Đây đó như đang bừng tỉnh. 
Các giám mục xứ Flandre, Lorraine, Bourgonde không ngần ngại lên tiếng phản 
dối những nghi lễ, tục lệ khiến các ngài phải lệ thuộc vào thế quyền.[26] Những 
nhà thần học như hồng y Humberto (+ 1063), những nhà luân lý như thánh Pherô 
Đamian (+ 1072), mớ những chiến dịch bài trừ nạn mại thánh. Dân chúng xứ 
Lombardia, đặc biệt ở Milan cũng nỗi dậy đòi trục xuất các phần tử tham nhũng ra 
khỏi Giáo hội.[27] Nhiều kế hoạch được tung ra nhằm giúp giáo sĩ thành thị sống 
phù hợp với thiên chức mình, theo tu luật thánh Âutinh (cuộc cải cách giáo sĩ kinh 
điển). [28] Sau cùng, lợi dụng thời suy vi của dé chế, năm 1059 đức Thánh Cha 
Nicolas II (1059- 61) ban hành Sắc lệnh bãi bỏ mọi sự can thiệp vào việc bầu cử 
Giáo hoàng, và dành việc bầu cử cho các hồng y có chức giám mục và linh 
mục.[29] Tuy nhiên, để thực hiện công cuộc cải cách vừa lớn lao vừa can đảm, 
vinh dự này đã dành cho hai vi thánh Giáo hoàng Leô IX (1049-54) và Gregori VII 
(1073-85). 


Khi Brunus, giám mục thành Toul (Lorraine), được nghị hội Worms tiến cử lên 
ngôi Giáo hoàng (1048), ngài đã cương quyết từ chối cho đến khi việc tién cử đó 
được hằng giáo sĩ Roma chấp nhận: đó là đức Leô IX. Ngài bắt đầu ngay một công 
cuộc cải cách toàn diện với một phương pháp thật đơn giản: dựa vào mây huấn du 
đã có trước, ngài thăng tay sửa trị những ai có chấp dé làm gương. Đức Thánh Cha 
thân hành từ xứ này qua xứ nọ: Lombardia, Rhenania, Pháp, Đức, Nam Ý,... Đến 
đâu ngài cũng thị sát, tra hỏi, kinh lý các giám mục, và cách chức những kẻ bất 
xứng. Đáng chú ý nhất là vụ thành Reims nước Pháp. Bấy giờ vua Henri I không 
chấp nhận cho đức Leô đặt chân lên lãnh thổ của ông, nhưng ngài cứ vào. Nhân dip 


cung hiến ngôi thánh đường dâng kính thánh Remi, đức Thánh Cha buộc mỗi giám 


mục tới dự dại lễ phải thề rằng: mình đã “không nhận cũng không phong chức cho 
ai bằng đường lối mại thánh”. Kết quả: 5 giám mục, trong số này có tổng Giám 
mục thành Reims, đã không dám thè. Tuy nhiên nhờ ở tắm lòng nhân hậu, những 
ai thành thật nhận lỗi đều được tha thứ. Từ đó, đức Leô đã cản lại được tệ đoan mại 


thánh và những vụ phạm pháp công khaï.[30] 


Hoàn cảnh đã đem đến cho nhà cải cách Gregori VII một đường lối hành động 
khác hắn, khiến ngài trở thành một trong những nhà lập pháp nỗi tiếng của Giáo 
hội. [31] Hình như trong lịch sử không có vị Giáo hoàng nào bị chỉ trích và bị 
xuyên tạc nhiều như đức Gregori VII. Sự thực, đan sĩ Hildebrand không phải là 
con người bân tiện, ưa báo thù hay độc ác như đối phương thường mia mai trên 
những bức hí họa. Đức Gregori xuất thân là một đan sĩ Biển đức thánh thiện, quí 
trọng đức trinh khiết, yêu thích kỷ luật và có nhân đức thoát tục cao độ. Ngài hiểu 
rõ hơn ai hết về sự cao trọng của chức linh mục, lại có tình yêu tha thiết đối với 
Tòa Pherô, nên ngài quyết sống chết phải đưa hàng giáo sĩ trở về đời sống thánh 
thiện xứng đáng, và Giáo hội phải được hưởng một bầu khí trong lành của đức 
khiết tịnh và thanh liêm. Chương trình cải cách của đức Gregori nhằm hai điểm 


chính: xô đô những tục lệ suy đôi và tiêu diệt nạn mại thánh. 


Trên ngai Giáo hoàng, vì quá quen với đức vâng phục mau le và tình nguyện theo 
tinh thần Biển đức, đức Gregori đã tỏ ra rất nghiêm khắc với những kẻ bất phục 
tùng, dù đó là đan viện phụ, giám mục hay tổng Giám mục, kế cả các vua chúa. 
Theo ngài, trên phương diện siêu nhiên và giáo luật, các ông hoàng không bằng 
một kẻ rốt hết trong hàng giáo sĩ. Nói tóm, ngài muốn gạt phăng mọi hạn chế đối 
với thần quyền trong phạm vi tôn giáo.[32] Ngài viết: “Chỉ mình Giáo hoàng 
Roma, tùy theo hoàn cảnh, có quyền công bố lề luật mới..., phân chia của cải giữa 


các giáo phận giâu nghèo... Ngài có quyên cách chức một hoàng đê... Không một 


khoản luật nào lại không do ngài. Không ai được phê phán các quyết định của ngài, 
nhưng ngài có quyền phân xét mọi kẻ khác. Không ai được quyền xét xử ngài, 
nhưng ngài có quyền tha và tháo lời tuyên thé trung thành với những ông hoàng bât 


xứng”.[33] 


Như thé nghĩa là đức Gregori muốn sử dụng một quyên bính, giống như quyền của 
một đan viện phụ trong đan viện, để thực hiện một công cuộc canh tân vĩ đại. 
Nhiều công đồng triệu tập ở Roma trong những năm 1074-1075 với những quyết 
định quan trọng: cấm hàng giáo sĩ kết hôn, huyền chức các linh mục hoặc giám 
mục cô chấp, bãi bỏ sự trao nhẫn gậy của vua chúa.[34] Nhiều vị khâm sai Tòa 
thánh được cử đi khắp nơi dé thực thi các quyết định trên: ở Pháp, Huge thành Die 
chiếm một lãnh vực rất lớn, ông hăng say hoạt động, khiến trách và cách chức một 
số giám mục, Tổng Giám mục, khiến đức Thánh Cha phải can ngăn.[35] Mặc dầu 
những hoạt động của nhà cải cách cũng như của các vị thừa hành ngoại diện xem 
ra cực đoan và thiếu khôn ngoan, nhưng đứng trước một tình trạng quá thê thảm, 
cần phải sử dụng những biện pháp mạnh mới có thé phục hưng Giáo hội, đức 


Gregori đã ý thức và lãnh tất cả những trách nhiệm đó. 


2. Vụ Canossa (1077) và kết quả của cuộc cải cách Gregorian 


Thái độ cứng rắn nói trên là nguyên nhân gây ra vụ tranh chấp vô cùng sôi nổi giữa 
đức Gregori VII và hoàng dé Henry IV (1056-1106). Gregori phản đối việc nhà 
Vua che chở những giám mục vừa bị cách chức. Ngay từ năm 1075, cuộc tranh 
chấp bắt đầu, vấn đề được nêu ra là ai làm chủ Giáo hội, ai có quyền trên các giám 
mục và Tổng Giám mục: Giáo hoàng hay hoàng đế? Vì muốn thoát ly một “Giáo 


hoàng khó tính” này, lại thêm nịnh thần xúi giục, Henry cho triệu tập hai công 


đồng (tháng 1 năm 1076) tại Worms và Placencia, cách chức Hildebrand “Giáo 
hoàng giả”. Henry đã không ngờ mình sẽ phải đụng đầu với một vị Giáo hoàng, 
như Gregori VII. Ông cũng không ngờ rằng người mà ông đối đầu ấy sẽ không 
quan tâm đến cá nhân mình bị xúc phạm, cho bằng chính thánh Pherô bị lăng nhục. 
Chúng ta hãy đọc ở đây những lời lẽ của thánh Gregori khi lên án một ông vua 


(14.2.1076). 


“Lạy thánh tông đồ trưởng Pherô, ngài biết tôi chỉ muôn được chết trong tắm áo tu 
sĩ hơn là được ngồi trên ngai vị của ngài..., bởi lẽ quyên trói buộc và tháo cởi ở trên 
Trời cũng như ở dưới đất mà Thiên Chúa đã trao cho tôi là do ngài xin để tôi được 
thi hành thay thế ngài. Được ngài tín nhiệm, vì danh dự Giáo hội phải được bảo vệ 
nhân danh Thiên Chúa toàn năng. Cha, Con và Thánh Thần, bằng quyền uy của 
ngài, tôi cắm Henry IV, con hoàng dé Henry III là người kiêu ngạo đến độ mù 
quáng dám đứng lên chống Giáo hội của ngài, từ nay không được cai trị dé quốc 
Đức nữa; tôi tuyên bố tháo lời tuyên thệ cho tất cả mọi giáo dân đã buộc mình 
trung thành với ông ta, và cắm mọi người không được nhận ông ta làm vua... Vả 
lại, ở địa vị một người Kitô hữu, ông ta đã từ chối vâng phục... bằng cách lìa bỏ 
Giáo hội và âm mưu chia rẽ, nên tôi thay thế ngài ra vạ tuyệt thông cho ông ta, để 
tất cả mọi dân thiên hạ biết rằng: trên đá này Con Thiên Chúa hằng sống đã xây 
Giáo hội của Người, và rằng dù tất cả quyền lực hỏa ngục có tung ra cũng không 


thê phá nôi”.[36] 


Bản án của đức Gregori có những hậu quả, mà Henry không thể lường trước được: 
các lãnh chúa, các chư hầu, các giáo chủ hầu hết tây chay Henry: xứ Saxonia đã từ 
lâu muốn nổi dậy nay gặp cơ hội. Năm 1077, sau nhiều cuộc bại trận, Henry bị cô 
lập và chờ số phận định đoạt tại nghị hội Augsburg sẽ họp vào ngày 2.2.1078. Biết 


thế, Henry đánh liều, giữa một đêm đông giá rét năm 1077, ông tìm đến đức Thánh 


Cha Gregori trên miền núi Toscana, tại lâu đài Canossa, ông quỳ gối xin tha lỗi và 
giải va. Có lẽ Gregori đã thừa hiểu thái độ “đóng kịch” của nhà vua, nhưng vì ngài 
còn mang trong mình mối thiện cảm đối với các tiên dé, đối với mẹ ông, thái hậu 
Agnes, ngài cũng muốn đặt niềm tin vào tuổi trẻ của ông: nhất là vì ngài là linh 
mục của Chúa Kitô, trọng tình thương hơn trừng phạt: đức Gregori đã giải va cho 


Henry. 


Được giải va xong, và sau khi khôi phục được ngôi vị, nghĩa là chỉ mấy tháng sau, 
Henry triệu tập quân sĩ quyết báo thù kẻ đã thi ân cho ông. Năm 1080, cái chết trên 
chiến trường của Rodolphus, vị hoàng dé được khâm sai Tòa thánh nhìn nhận, đã 
tuyên truyền như một cái án của Thiên Chúa. Thêm vào đó, hàng giám mục Đức và 
Lombardo cũng đứng sang phe Henry, tuyên bố hạ bệ “Giáo hoàng giả 
Hildebrand” và cử giám mục thành Ravenna lên ngôi Giáo hoàng, tức Clementê 
III. Gregori cương quyết không chịu thua, suốt 3 năm còn nắm giữ giáo đô, ngài 
cầm cự với quân sĩ của Henry, rồi bị công hãm trong thành quách Thiên thần. Phút 
cuối cùng, được 30.000 quân Normand của Robert Guiscard giải vây, nhưng đức 
Thánh Cha từ trần tại Salerno ngày 25.5.1085. Henry IV lãnh vương miện bởi tay 


Giáo hoàng giả Clementê. 


Cứ ngoại diện mà xét thì Henry đã thắng vẻ vang. Nhưng sự nghiệp của các vĩ 
nhân không chỉ xét theo kết quả của những thủ đoạn xảo trá, những hành động của 
bạo lực. Tuy bị phản bội và phải bỏ thân nơi lưu lạc, nhưng chính vì cái chết cho 
công lý và chân thiện mà Gregori được coi là kẻ chiến thắng oanh liệt. Gregori đã 
chết, nhưng cuộc “cách mạng Gregorian” thành công. Gọi là cuộc cách mạng, vì 
nó biến đổi bộ mặt và những tục lệ của hàng giáo sĩ, cải cách các cơ cấu tô chức, 
thoát ly khỏi áp lực thế quyên, thu hồi quyền tự do độc lập cho Giáo hội và ngôi 


Giáo hoàng, đặc biệt là nêu cao thân quyên tuyệt đôi của Giáo hội. 


Do cuộc canh tân Gregorian nói trên, tục lé trao nhẫn gậy dần dần biến tan, chỉ còn 
ý nghĩa tượng trưng tại hai nước Pháp và Anh. Nhưng các người kế vị Henry IV (+ 
1106) còn nuôi tham vọng giữ lại tục lệ đó. Đức Thánh Cha Pascal II (1099-1118) 
nhất quyết không chấp nhận, ngài tuyên bố thà bỏ hết mọi thái ấp, mọi quyên lợi 
trần gian. Kết quả: Henry V (1106-25) bằng lòng từ bỏ mọi nghi thức trao nhẫn 
gậy (1106). Tuy nhiên, mãi đến triều Giáo hoàng Calixtô II (1119-24), một thỏa 
hiệp mới được ký kết tại Worms (1122), theo đó các lễ nghi có ý nghĩa phục tùng 
thế quyền phải bãi bỏ hắn, và vị giám mục sau khi được tuyên chọn theo giáo luật, 
sẽ nhận bởi tay các vị lãnh đạo Giáo hội mọi quyên thiêng liêng cùng với nhẫn 
gây, tượng trưng cho quyền đó. Vị tân giám mục, với danh nghĩa một công dân, có 
thé được hoàng dé trao cho những quyền lợi thế tục, mà chiếc phủ việt là biểu 
tượng. Như vậy, thần quyền và thé quyền nơi các giám mục đã được phân định rõ 
rệt, từ đấy quyền bính của nhà Vua cũng bị hạn chế trong phạm vi nhỏ bé hơn. 
Năm 1123, đức Thánh Cha Calixtô II triệu tập đại Công đồng Latran I, chấp nhận 
thỏa hiệp Worms, quyết định chế độ độc thân giáo sĩ, tuyên bố bất thành các cuộc 


hôn nhân của linh mục, phó tế và phụ phó tế. 


3. Vân đê nội bộ: người Roma chông Giáo hội Roma 


Cũng như trong nhiều thế kỷ trước, Giáo hội không những đối phó với kẻ thù bên 
ngoài, mà còn gặp phải những kẻ thù ngay bên trong. Tướng Crescentius (+ 998) 
nổi dậy âm mưu thiết lập nền Cộng hòa Roma, giết đức Thánh Cha Biển đức VI 
(973-974), cùng với Giáo hoàng giả Bonifaciô VII (974-986) [37] uy hiếp Biển 
đức VII (974-983), giết đức Gioan XIV (983-984). Rồi đến vụ Philagatus (997- 
998) chiếm quyền Giáo hoàng của đức Gregori V (996-999). Năm 1000, mặc dầu 


đã có Otton III dùng hết uy quyền để bảo vệ, đức Thánh Cha Sylvestrê II (999- 
1003) cũng phải bỏ Roma lánh nạn nơi đồn trú của quân hoàng gia. Những cuộc 
biểu dương lực lượng của Henry II, Conrad II và Henry III không đủ sức tiêu diệt 
“phiên loạn”.[38] 


Người ta hy vọng sẽ dập tắt mọi bạo hành, khi những “phiến loạn” Theophylaco và 
Crescentius không còn, khi thế quyền bị gạt ra ngoài các cuộc bầu cử Giáo hoàng, 
và khi việc bầu cử này được trao cho hồng y đoàn (1059). Lẽ ra vì ích chung Giáo 
hội, các vị này phải can đảm loại bỏ những thành kiến và hận thù. Nhưng không 
luôn được như vậy, đó là nguyên nhân những vụ bất hòa tạo nên nhiều “Giáo 


hoàng bất xứng”, có tên trong danh sách các đắng kế vị thánh Pherô. 


Cảnh chia rẽ xảy ra một cách hết sức bất ngờ vào ngày 14.2.1130, khi đức Honoriô 
II (1124-30) vừa nằm xuống. Duyên do từ việc các hồng y giám mục đồng ý tôn 
Innocentê II (1130-43) lên ngôi Giáo hoàng, bị các hồng y linh mục phản đối sau 
khi bỏ phiếu bầu Pedro thành León, tức Anaclet II. [39] Innocentê có nhiều uy tín 
cá nhân, trái lại người ta lo ngại đức tính gian hùng của Anaclet và còn chê ông 
thuộc dòng dõi Do Thái. Thánh Benađô và thánh Norbert tuyên bố ủng hộ 
Innocentê và thuyết phục được hầu hết các vua Tây phương: Pháp, Đức, Castilla, 
Aragon, Anh. Trước con mắt thế giới Công giáo, Innocentê là Giáo hoàng chính 
thức. Nhưng chính ngài đã phải trả bằng một giá rất đắt là chịu lưu đày. Được các 
vua kính trọng, các dòng tu đón rước nồng hậu, ngài cư trú tại Cluny một thời gian, 
rồi đi Liége, St-Denis, Reims, tại đây ngài xức dầu phong vương cho Louis VI 


(1133). 


Anaclet mất năm 1137, Victor IV lên kế vị, nhưng tính tình nhút nhát, ông bằng 


lòng nhượng bộ và rút lui, nhờ đó đảng phái mới yên (1138). Đức Thánh Cha 


Innocentê II trở về Roma, triệu tập đại Công đồng Latran II (1139). Nhưng người 
Roma lại vùng dậy đòi quyền tự chủ và được hoàng dé Conrad III (1138-52) nước 
Đức yếm trợ. Tu sĩ Amoldo thành Brescia, môn đệ của Abelard, chủ trương trở lại 
chủ nghĩa xã hội mọi hoạt động chính trị, rồi kéo nhau đi cướp phá nhiều thánh 
đường và tu viện. Arnoldo viết: “Các giáo sĩ có tài sản, các giám mục nắm giữ 
“quốc vương quyền” (régales), các tu sĩ có tiền bạc, họ không thể rỗi linh hồn 
được. Tất cả mọi của cải này thuộc nhà Vua, và nhà Vua chỉ được sử dụng trong 


việc mưu ích cho người dân mà thôi “.[40] 


Arnoldo bị lên án trong công đồng Latran II. Ông phải bỏ trốn sang Zurich, rồi lưu 
vong bên nước Pháp. Sau cùng ông trở về Roma, hô hào dân chúng tây chay đức 
Eugeniô II (1145-53), và lập chính thê cộng hòa. Nhưng chính thê mi dân của ông 
không đứng vững lâu dài. Năm 1153, sau khi thất bại trong cuộc tranh cử vào 
thượng nghị, Arnoldo phải rời khỏi Roma. Nhưng 16 tháng sau, ông bị bắt đưa về 
Roma, chịu án treo cô, xác hỏa thiêu trước khi ném xuống sông Tiber (1155). Đức 
tính cương trực của vị Giáo hoàng người Anglo-Saxon, đức Adrian IV (1154-59), 
và sự can thiệp bằng quân lực của Friedrich I Barbarossa (1152-90) càng làm cho 


các cuộc “phiên loạn” chóng tan rà.[41] 


Dé tránh những tranh chấp còn có thể xảy ra sau này trong các cuộc bầu cử Giáo 
hoàng, đức Thánh Cha Alexandrô II (1159-81) trong công đồng Latran III (1179) 
đã quyết định việc bầu cử Giáo hoàng do các hồng y, đòi phải có hai phần ba số 


phiếu mới thành. Số các hồng y bấy giờ là 52. 


4. Ngôi Giáo hoàng và nhà Hohenstauphen.[42| 


Thánh Gregori VII khôi phục quyền tối cao thiêng liêng và bất khả xâm của Giáo 
hội, ngài đã thành công. Thấy thế, các luật gia của Friedrich I Barbarossa cũng cô 
tìm ra lẽ, để tranh đấu cho quyền bất khả xâm và quyền độc lập tuyệt đối của thé 
quyền đối với thần quyền. Nhân đấy, cuộc tranh chấp kéo dài suốt ba phàn tư thế 
kỷ, từ năm 1171 đến 1250, giữa các ông hoàng Hohenstauphen với ba Giáo hoàng 
Alexanđrô III, Innocentê III, Innocentê IV. Vẫn đề được nêu lên là quyền hoàng 


dé, dầu chỉ ở phạm vi thé tục, có phải tuyệt đối không? 


Trường hợp hoàng dé xúc phạm đến Giáo hội hoặc giới răn Thiên Chúa, ông có 
thoát được hình phạt không? Các Giáo hoàng, tức những đại diện cho uy quyền 


Giáo hội, đóng vai bảo vệ luân lý và ký luật Kitô giáo, trả lời rằng: không.[43] 


Friedrich Barbarossa xuất thân là một quân nhân thô bạo, kiêu căng, ông có tham 
vọng thống trị cả bán đảo Ý. Sau khi được Adrian IV băng hà, người đã xức dầu 
phong vương cho ông, ông đứng lên ủng hộ liên tiếp ba Giáo hoàng giả chống lại 
đức Thánh Cha Alexandrô III (1159-81). Năm 1161, dân thành Milan nổi lên 
chống ông, bị ông tiêu diệt. Nhưng ông bị án vạ tuyệt thông, và phải lưu vong bên 
Pháp quốc (1168). Người Lombardo phục thù, dân thành Milan tái thiết thành trì 
và đánh bại ông tại Legnano (1176). Cũng như Henry IV xưa, Barbarossa phải cúi 
mình trước mặt đức Alexandrô III tại vương cung thánh đường Thánh Marcô thành 
Venecia, xin nhận hầu hết mọi điều kiện mà đức Thánh Cha bắt ông phải chịu 


(1177).[44] 


Nửa thế kỷ sau, cuộc tranh chấp tái diễn từ 1230 dân 1250 giữa các Giáo hoàng và 
Friedrich II Hohenstauphen (1212-50). Cuộc tranh chấp lúc ban đầu có tính chính 
trị hơn là tôn giáo. Nó diễn tiến bằng những thách thức, hăm dọa và lên án lẫn 


nhau.[45] Gregori IX (1226-41) và Innocentê IV (1243-54) là những người kế vị 


xứng đáng của thánh Gregori VII và đức Alexanđrô II. Nhưng Friedrich II không 
phải là người tầm thường: ông rất thông minh, đồng thời là nhà lập pháp nổi tiếng 
và có đời sống luân lý tương đối khá. Nhưng chỉ vì ông thiếu cảm tình với tôn 
giáo, mà trở thành con người gian hùng và bội giáo. Friedrich vì có lời hứa với đức 
Thánh Cha Innocentê III (1198-1216), nên đã được tín nhiệm và làm vua Roma 
(1216), cùng được đức Thánh Cha Honoriô III (1216-27) đặt vương miện hoàng dé 
(1220). 


Sau khi được khoác trên mình đủ mọi vinh du, Friedrich bắt đầu bội phản, nhưng 
bị đức Thánh Cha Gregori IX phạt vạ tuyệt thông (1227). Năm 1228, mặc dầu 
mang vạ trên mình, ông cầm đầu binh Thánh giá lần VI và chiếm được 
Gierusalem, bằng một thỏa hiệp với Meledin (Malex-El-Kamid). Trở về đất Ý, ông 
làm hòa với đức Thánh Cha (1230), nhưng đó chỉ là thái độ “đóng kịch”. Năm 
1241, Eriedrich bị đức Gregori phạt vạ tuyệt thông một lần nữa, khi ông này ngăn 
cản việc triệu tập một công đồng tại Roma, bằng cách phục kích bắt cóc một lúc cả 
đoàn xe chở các tổng Giám mục và giám mục tới dự công đồng, và giam giữ tại 
Napoli. Nhưng bốn năm sau, đức Innocentê IV đã khéo tạm lánh sang Lyon, và 
quyết định triệu tập một đại Công đồng để thanh toán Friedrich (1245). Friedrich 
xuất quân định chiếm Lyon, nhưng ở bên kia sông Rhône vua thánh Louis IX lên 
tiếng đe rằng: “Kẻ xúc phạm đến vị lãnh đạo Giáo hội sẽ bị trừng phạt xứng 


đáng”.[46] 


Đại công đồng Lyon I là tòa xử vụ Friedrich II. Những hoạt động gian dối, những 
tội bội phản, những cuộc đầu hàng trá hình đều được vạch trần; những tội dâm ô, 
những vụ xâm phạm đến quyên lợi người dân và Giáo hội đều bị lên án. Kết quả, 
Friedrich bị truất phế, cả dé quốc La đức đứng lên chống lại ông. Ông và Euzius 


con ông đại bại. Eriedrich buồn rầu, lâm bệnh chết (1250), chấm dứt triều đại 


Hohenstauphen, Rudolf I (1273-91) nhà Habsburg lên cầm quyền, bỏ tham vọng 


của nhà Hohenstauphen trên đất Ý. 


5. Nước Tòa thánh và mâu sắc chính trị nơi đức Innocentê III 


Nước Tòa thánh trở nên cường thịnh dưới triều Giáo hoàng Innocentê II (1198- 
1216). Biên cương được mở rộng ở miền Bắc (Toscana) và Tây Nam (Ancona, 
Spoleta, Benevento, Campania); đảo Corsia và Sicilia cũng có những đại diện từ 
Roma gởi đến cai trị. Vì có đất có dân, Giáo hoàng trở thành ông vua, qui tụ được 
các lực lượng trọng yếu, mang mẫu sắc quốc gia, với những nguồn lợi kinh tế và 
quân sự quan trọng. Vì ảnh hưởng Giáo hoàng mạnh mẽ, đàng khác lại sợ bị các 
quốc gia hùng cường lân át, nhiều nước như Ba Lan, Scandinavia, Bohemia, Hung 
Gia Lợi, Bồ đào Nha, và sau này cả Anh quốc, Tây Ban Nha cũng tự đặt dưới 


quyên bảo trợ tinh thân và nhận quyên tôi cao của Tòa thánh. 


Trước thế kỷ XIII, đối với những nước nhìn nhận quyền Tòa thánh các Giáo hoàng 
chỉ can thiệp vào những vấn dë tôn giáo, dàn xếp các vụ tranh chấp và chiến tranh. 
Nhưng đến thời đức Innocentê III, ngài can thiệp vào cả nội bộ các quốc gia đó 
như việc truất phế hoặc tôn phong các vua, đòi các nước phải nộp thuế hoặc viện 
trợ quân sự để đối phó với kẻ thù Giáo hội. Đức Innocentê III tuy không hề bắt một 
quốc gia nào phải nhận quyên ngài bằng văn bản, nhưng không bao giờ ngài bỏ can 
thiệp vào các vụ tranh chấp ngôi báu. Chäng han, tại Đức quốc ngài làm áp lực để 
tôn Otton IV (1198-1212) lên ngôi Hoàng đề, rồi khi ông này bội phản, ngài không 
ngần ngại loại bỏ ông và ủng hộ Friedrich Roger, tức Eriedrich II (1212-50) mới 18 
tuổi. Tại Anh Cát Lợi, khi nhà Vua ban hành “Đại ước pháp” (Grande Charte 


1215), đã bị ngài lên án cho rằng “thiếu kính trọng đối với Tòa thánh”, làm thiệt 


hại cho nhà Vua và làm sỉ nhục hàng quí tộc Anh, mặc dâu “Đại ước pháp” này có 
những khoản nhìn nhận các quyên căn bản của Giáo hội, mà trước đây thường bị 


các vua bác bỏ. 


Thánh Gregori VII đã nâng quyền của thánh Pherô lên trên quyền các vua, nhưng 
chỉ nhằm mục tiêu tôn giáo, bảo vệ công lý và kỷ luật, để chấm dứt những lạm 
dụng nơi các vua chúa, khi các ông này phạm lỗi: ratione peccati. Nhưng đức 
Innocentê III đã đi xa hơn, trong việc bênh vực và áp dụng nguyên tắc của đức 
Gregori. Ngài dùng quyền Giáo hoàng lấn át các vua chúa, can thiệp vào chính trị 
đối nội cũng như dôi ngoại của các nước, làm như ngài là ông vua: ratione domini. 
Trong trường hợp như vậy, không thể nghĩ răng ngài hành động theo linh ứng 
Chúa Thánh Thân, vì thế chúng ta có thể phê phán đường lối chính trị của vị Giáo 


hoàng này, như người ta từng phê phán các nhà chính trị khác. 


Sự lạm quyên nói trên không phải riêng đức Innocentê III, nhưng còn ở cấp thừa 
hành, các đặc sứ, các sứ thần.... đã hoạt động một cách rất nghiêm khắc: huyền 
chức, cách chức, đóng cửa thánh đường, vạ tuyệt thông. Thêm vào đó, chế độ thuế 
khóa nặng nề, khiến người ta coi chính tri của Giáo hoàng như một cái âch.[47] 
Nhờ có sự phản ứng của hàng quí tộc Anh, nền quân chủ Pháp, Lombardo và nhà 
cầm quyền Đức, tuy đôi khi có những lời lẽ bất bình hoặc những hành động quá 
khích xảy ra người ta đã ngăn cản được sự lạm quyền của ngôi Giáo hoàng, muốn 
biến quyền thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội, thành một quyền uy 


tuyệt đối tức thần quyền chính tri (théocratie).[48] 


Dầu sao, người ta phải công nhận các Giáo hoàng thời đó đã hành động như những 
người bảo vệ luật pháp, kiến tạo hòa bình. Khi binh Thánh giá văng bóng các vua 


chúa hay thiếu cấp chỉ huy, khi một ông vua chết quá sớm, khiến ngai vàng có thé 


rơi vào tay bọn cướp quyền hoặc phiến loạn, các ngài đã dùng đến quyền uy mình 
để bênh vực kẻ yếu thé, đặng bảo vệ quyền lợi chung. Đó là nhiệm vụ mà ngôi 
Giáo hoàng đã hoàn tất. Pha mình vào những việc trần tục các ngài không tránh 
được những nguy hiểm, những liên lụy, cả sai lầm nữa. Nhưng giữa một thời văn 
minh Trung cổ, nếu các ngài không làm thế, tưởng khó có thể làm tròn sứ mạng 


của mình. 


[1] Sách tham khảo: Fliche - Martin: Histoire de l’Église, Q. VI (Martin), VII 
(Amann và Dumas), VII (Fliche) - Dom H. Poulet: Histoire du Christianisme, Q. 
II (le moyen âge) - Lesne: Histoire de la propriété ecclésiastique en France, Q. I, IT, 
Lille 1910, 1922-26 - Fiche L'Europe occidentale de 888 à 1125 (Histoire 
générale de Glotz; moyen âge, II) - J. Calmette: Le monde féodal (“Clio” IV) và 
Textes et documents (“Clio” XI, fasc. 2) - L. Duchesne: Liber pontificialis, 1886- 
1911, Q. I, và IT. 


[2] Xem E. Lesne: op., cit., Q. I, tr 143-252 - Aïgrain, trong Histoire de l’Église, 
Q.V, tr 331-349 và 543-565. 


[3] E. Lesne: op. cit., Q IT, 1922, tr 1-33. 


[4] M. Jacquin Histoire de l’Église, Q. II, 337-341. 


[5] Xem Amann, trong Histoire de l’Église (Fläche - Martin), Q. VI, tr 71-82 - H. 
Poulet: op. cit., tr 63-68. 


[6] Xem Lesne: op. cit., Q. II, tr 456-495. 
[7] H. Poulet: op. cit., tr 99-111 và 122-126. 


[8] Aigrain, trong Histoire de l’Église, Q.VI, tr 412-430) và Amann, Q.VI. tr 17- 
68 - Xem Duchesne: Les premiers temps de l’Étal pontifical, 1911. 


[9] Amann, trong op. cit., Q.VI, tr 153-165 - Xem J. Calmette: Charlemagne et son 


oeuvre, Paris 1943. 

[10] Duchesne: Les premiers temps de l’Étal pontifical, tr 88-89. 
[11] Amann, trong op. cit., Q.VI, tr 208-210 và 275-276. 

[12] Amann, trong: op. cit., Q.VI, tr 370-400. 


[13] Amann và Dumas: L'Église au pouvoir des laiques. Q.VII, trong: Histoire de 


L'Église. 


[14] Chính trong thời bị coi là quá “bân thiu” này, người ta đã bia ra truyện “nữ 

Giáo hoàng Gioanna”, một câu truyện không có nên tảng lịch sử, song lại được các 
> MÇ yç 

sử gia có ác ý với Giáo hội khai thác, trong khi không một sử gia đứng đăn nào 


châp nhặn. 


[15] Fliche: L?Éurope occidentale de 88 à 1125 (Histoire générale de Glotz Moyen 
âge. ID, tr 132-160 


[16] Fliche: op. cit., tr 193-264 và 301-330. 


[17] Fliche: op. cit., tr 218-232. Amann, trong op. cit., Q.VIL tr 376-392. 


[18] Lồng sùng kính của giáo dân thời trung cô, nhiều khi không quan tâm đến sự 


thật của những “hài cốt” mà họ kính. 

[19] Amann, trong: op. cit., Q. VII. tr 189-211 và 231-241. 

[20] Một giáo phái có từ thế kỷ I , luân lý rất phóng túng 

[21] Dumas, trong: Histoire de l’Église. Q.VII, tr 465-484 - Xem Fliche: La 
réforme grégorienne, Q. I. Louvain 1924, tr 22-59. Amann, trong op. cit., Q.VIT tr 
60-97. 

[22] Amann, trong: op. cit., Q.VIL tr 91-92 - Fiche: op. cit., Q. I, tr 107, số 2. 

[23] Fliche: op. cit., Q. I, tr 107, SỐ 2. 


[24] Xem chương Sáu, tr 244 và tiếp. 


[25] G. de Plinval: Le drame politique du moyen âge, le sacerdoce et les princes 


trong: Histoire illustrée de l’Église, Paris 1946, Q. I, tr 343. 


[26] Fliche: La Réforme grégorienne, Q. I, tr 92-129 - P. Biron: Saint Pierre 


Damien. 


[27] Về lạc giáo Palaria ở Milan, xem Poulet: op, cit., Q. II, tr 319-320. 


[28] Mandonnet-Vicaire: Saint Dominique, Q. IL, tr 176-182. 


[29] Fliche: op. cit., Q. I, tr 313-326. Triều đình làm bộ như không biết gì về Sắc 


lệnh này của đức Nicolas IL. 


[30] Fliche: op. cit., Q. I, tr 129-159 - E. Martin: Saint Léon IX - (“Les Saints”), 
Paris 1904. 


[31] Fliche: La réforme grégorienne, Q. II, “Grégoire VII” Louvain 1925 - Elie 
Voosen: Papauté et pouvoir civil à l’époque de Grégoire VII, Louvain 1927 - H. X. 
Arquillière: Saint Grégoire VII, Paris 1934. 

[32] Fliche: op. cit., Q. II, tr 309-316 và 389-398. 

[33] Dictatus papae trong Fiche op. cit., Q. II, tr 191-192. 

[34] Fliche: op. cit., Q. II, tr 134-146 và 173-189. 

[35] Fliche: op. cit., A. II, tr 245-253 - Xem Saint Grégoire VII, tr 77-81. 

[36] Fliche: op. cit., tr 284 

[37] Bonifaciô VII chết bất đắc kỳ tử năm 985, xác ông được quàn tai công trường 


tượng đài hoàng đê Constantinus, đên sau được mây linh mục đem chôn cât. Năm 


996, vua Otton III đánh bại Crescentius để phục quyền cho đức Gregori V. Nhưng 


khi Otton III vừa đi khỏi, Crescentius lại trở về Roma, nhưng bị công hãm trong 


thành quách Thiên thần, phải đầu hàng và bị giết năm 998. 

[38] Amann, trong op. cit., Q. VIL tr 51-111. 

[39] Sắc lệnh của đức Nicolas II đã không trù liệu được trường hợp này, đức 
Innocentê được hầu hết các hồng y giám mục tín nhiệm, song Anaclet lại thắng 
phiếu trong cuộc bầu cử. 


[40] Otto de Freisingue: Gest. Frederic., Q. IT, tr 20. 


[41] Xem Vacandard: Vie de saint Bernard, Q. II, tr 245-258 và 465-469 - H. 
Poulet: Histoire du Christianisme, Q. II, tr 551-558. 


[42] Hoàng tộc Đức, gốc Wurtemberg giữ ngôi Hoàng dé từ 1138 (Conrad III) đến 
1250 


[43] E. Jordan: LAllemaøgne et Italie aux XIIIe siècles (trong Histoire générale de 
Glotz. II, iv) - Poulet: op. cit., Q. IL tr 560-565 và 586 - H. X. Arquilliwère: La 


formation de la théocratie pontificale, Paris 1926 


[44] Cuộc bại trận ở Legnano (1176) và thỏa hiệp Venecia (1177), hòa ước 
Constancia (1185), xem Hauck: op. cit., Q. IV, tr 184-311. 


[45] Hauck op. cit., Q. IV, tr 745-852. 


[46] H. Poulet: op. cit., Q. IL, tr 628 


[47] Xem lời phê phán của thánh Benađô, trong De Consideratione, Q. HI. ch. 2. 
[48] Amann: Innocent II, Innocent IV trong Dict. de Théol. Cath. 

Chương Tám 

HÔI GIÁO, LY GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG 


VÀ BINH THÁNH GIÁ (tk. VII-XIII) 


L Kitô giáo với Hồi giáo 

1. Islam hay Hồi giáo và sách Coran 

2. Những cuộc xâm lăng vũ bão của Hồi giáo (636-737) 

3. Số phận người Công giáo và tinh thần quật khởi của họ 

II. Giáo hội Công giáo Đông phương 

1. Cuộc khủng hoảng Monothelisme (t.k. VID 

2. Sự thờ kính ảnh tượng thánh và bè Iconoclasme Phá ảnh tượng (t.k. VIII) 


3. Vụ giáo chủ Photius và vấn đề Bảo Gia Lợi (t.k. IX) 


4. Michael Cerularius và ly giáo Đông phương (1054) 


II. Giáo hội thời binh Thánh giá 


1. Binh Thánh giá và vương quốc Gierusalem (1096-1291) 


2. Binh Thánh giá cứu viện Gierusalem (Ok XI-XII 


3. Lạc giáo Cathar hay Albigensê và binh Thánh giá thành Albi 


4. Việc dẹp yên lạc giáo Cathar : thánh Daminh và tòa Truy tà (Inquisition) 


Đã đến lúc một đám mây đen tối bao trùm cả bầu trời Kitô giáo Âu châu, là nơi tuy 
đã từng bị xâu xé bởi nhưng cuộc tranh chấp sôi nồi, nhưng còn giữ vững được nèn 
thống nhất và sự trung bành với đức tin. Mây đen đó là Islam, làm đen nghịt cả góc 
trời Đông Nam Kitô giới, ké cả những nơi được tôn sùng nhất, tức Đất Thánh. Nó 
chiếm đoạt của Công giáo cả một vùng rộng lớn; nó làm cho Persia, Ai Cập, Bắc 
Phi mât đạo, trở lại với Thần giáo; nó còn đe dọa xâm nhập Âu châu. Tình trạng 
này sẽ đi tới đâu? Âu châu và Giáo hội phải hành động ra sao trước nguy cơ này? 
Với sự hướng dẫn của cấp lãnh đạo đời cũng như đạo, các nước Đông phương 
cũng như Tây phương đã làm gi để đối phó, đặng bảo toàn đức tin ? Đó là những 


nét chính mà chúng tôi sẽ trình bày trong chương này. [1] 


Nhưng trong công cuộc bảo vệ cũng như quật khởi này, sẽ còn có nhiều vụ rôi ren 
nội bộ xảy đến. Vì thế ngoài các cuộc giao tranh với Hồi giáo cùng những cuộc 
viễn chinh của binh thánh giá, chúng tôi sẽ đề cập đến sự ngộ nhận đáng tiếc đã 
gây nên cuộc bất hòa giữa Giáo hội Latinh và Hy Lạp, tức biến tướng đưa tới ly 
giáo Đông phương. Rồi còn phải biện minh cho những tổ chức thật cheo leo và tế 
nhị, đặc biệt ở miền Nam Âu châu, những tổ chức này không rõ phải trái đến đâu 
đã được coi là cần thiết và được sử dụng trong công việc dẹp loạn ngay ở nội dia, 


đó là binh Thánh giá Albigenses và tòa “Truy tà” (Inquisition). 


KITÔ GIÁO VỚI HỎI GIÁO 


1. Islam hay Hồi giáo và sách Coran 


Sarrasen là dän mà các sử gia Byzantin gọi là Agaren, bấy giờ không còn là một 
dân tộc xa lạ nữa. Họ là dân du mục đã từ lâu nằm sẵn ở biên giới dé quốc chuyên 
nghề cướp bóc các thương gia và dân địa phương. Uy lực nào sẽ đứng ra để thống 
nhất những bộ lạc nhiễu loạn này, chỉ lăm le thanh toán nhau? Điều mà không một 
lực lượng chính trị nào có thê làm nỗi, thì một đạo giáo đã xuất hiện để làm, tức 


Islam hay Hồi giáo.[2] 


Mahomet (Mohammed), người sáng lập Hồi giáo, sinh tại La Mecque (À Rập) vào 
khoảng năm 570, qua đời tại Medina năm 632. Ông tự hào mình là dòng dõi 


Ismael, con Abraham. ông kết duyên với một bà góa giàu có tên là Khadikja, mà 


trước đấy ông là người giúp việc. Năm 40 tuổi, Mahomet tự xưng là tông đồ và là 
tiên tri của Allah (Thiên Chúa), được ơn mặc khải và được sai đến dé cải cách tôn 
giáo, xã hội. Ông thu hút được nhiều môn đệ, nhưng cũng gây nên lắm thù địch. 
Cuộc đụng độ năm 622 buộc Mahomet cùng các môn đệ phải tự ý đi khỏi “Tòa 
thánh” La Mecque, nơi mà họ cho là đã bị ô ué bởi “quân vô đạo” và nhóm thương 
gia trục lợi, đề thiết lập tại Medina một “Thánh địa” mới, dành cho các “tín hữu 
chân thành”. Sự “xuất hành” (hégire) này tuy chỉ là một biến cố xảy ra, do sự bất 
mãn cá nhân không mấy quan trọng, nhưng đã mở đầu cho cuộc cách mạng tôn 


giáo lớn nhất trong lịch sử. 


Giáo lý “mặc khải” của Mahomet gồm có một niềm tin rất mãnh liệt vào Allah duy 
nhất và toàn năng. Chỉ cần một ít lễ nghi và giới luật (cầu nguyện, chay lòng, tắm 
rửa, hành hương), đủ để nắm giữ con người đưới quyền uy của Allah, nhưng cũng 
khá uyên chuyên để những ai có tín ngưỡng khác được tự do thích nghi. Mặc dù là 
một tôn giáo cách mạng, Hồi giáo vẫn để người ta theo giữ tôn giáo của Tổ phụ 
Abraham và tiên tri Giêsu, hoặc tin tưởng vào viên đá thần Kaaba, vào Thiên thần 
và Quý thần (Djinns). Không ai phủ nhận giáo lý của ông cao đẹp hơn Đa thần 
giáo tại La Mecque. Ông rao giảng sự phó thác vào Thiên Chúa tức Allah, sự lo sợ 
ngày thâm phán. Đạo lý của ông còn đề cao nhiều đức tính, như ngay thật hiếu 
khách, can đảm, và tình huynh đệ (ft là giữa các tín hữu với nhau). Nó khuyến 
khích đời sống tu đức, thanh bân và chiêm niệm. Nhưng hầu như không có một 
biện pháp nào để kiềm chế dục vọng con người: dâm ô, báo oán, ham danh, ham 
lợi. Sách Coran chấp nhận tục đa thê, ly dị và chế độ nô lệ. Như vậy, Mahomet đã 
khôn khéo làm vừa lòng mọi tôn giáo và bản tính tự nhiên của con người, bằng 
cách để mặc các tín hữu tự do tin tưởng và tự do tìm kiếm sắc dục, danh VỌNØ, tiền 


bạc. 


Biết có một giáo lý như thế, người ta sẽ không còn ngạc nhiên gì về vụ Badr năm 
624 : Mahomet hướng dẫn dân thành Medina cướp hết hàng hóa của nhóm thương 
gia từ Syria di La Mecque. Vụ cướp táo bạo này không những đã gây quỹ cho tôn 
giáo mới mà còn được coi là một gương mẫu, một hành động đầy ý nghĩa. Với vụ 
cướp đó Mahomet thừa nhận tục cướp bóc cô truyền trên sa mạc. Ông còn trình 
bày cho các tín đồ biết rằng Hồi giáo là một “đạo đền công” (religion payante), là 
đạo đem lại cho các tín hữu chiến thắng và lợi phẩm. Từ đó, khi tiền của kẻ khác 
đặt sẵn trước mắt người tín hữu, tức là họ có quyền lấy. Các nước trần gian được 
coi như Allah (Thiên Chúa) dành sẵn, để thăng thưởng các bậc anh hùng Hồi giáo. 
Khi sử dụng cuông tín và tham vọng vào cuộc “thánh chiến” (djihad) chống “quân 
ngoại đạo”, tức là Mahomet mở rộng cửa cho dục vọng của người Ả Rập, tức là 
ông vạch ra cho đồng bào ông một hướng đi, dẫn dắt những con người ngô ngáo ưa 
thích giang hò ngang đọc trên sa mạc, vào mục tiêu họp sở thích, một lẽ sống đoàn 
kết có ký luật và một cái chết “lý tưởng”. Sách Coran, một tác phẩm gồm 114 
chương (sourate) được xếp đặt một cách không họp lý, chỉ là một danh phẩm giáo 
lý, nghi lễ và giới luật. Nhưng theo ý nghĩa sâu xa của nó, đây còn là một tác phẩm 
trình bày những quan điểm chính trị tôn giáo, mà quan điểm đó chỉ thể hiện được 


băng võ lực. 


2. Những cuộc xâm lăng vũ bão của Hồi giáo (636-737) 


Đầu thế kỷ VII, quân dân Persia kẻ thù cô hữu của dé quốc, nhân lúc Byzantin suy 
yếu, đã vượt sông Tigre và Euphrate. Chỉ sau một vài trận, địch quân đã tràn ngập 
các xứ Assyria, Palestina, Tiêu Á và Ai Cập (611-618). Thành Antiokia bị phá tan 
hoang, nhưng thiệt hại nhất là thánh Gierusalem bị chiếm đóng (614): Mồ Thánh bị 


thiêu hủy, giáo dân bị sát hại hoặc tù đày. Thánh giá Chúa bị vua Chosroès chiếm 


đoạt như chiến lợi phâm.[3] Đứng trước cuộc tàn phá đó người dân thức tỉnh vì 
quyền lợi của dé quốc và đạo Chúa. Một cuộc phản công bắt đầu dưới sự lãnh đạo 
của hoàng dé Heraclius (610-641). Kết quả, Byzantin chiến thắng (627-628) giết 
được Chosroès, quân Persia phải triệt thoái, Thánh giá Chúa được rước trở về 


Thành thánh. 


Nhưng Hồi giáo dưới thời Omar I (634-644) đã vùng lên, khai diễn một thời xâm 
lăng bằng bạo lực ngoài sức tưởng tượng. Trận Yarmouk (636) phá tan quân phòng 
vệ của Byzantin tại Syria. Trận Cadishja (637) mở tung cửa biên giới Irak cho đoàn 
quân xâm lăng tràn sang đất Ba Tư, và đặt ngay đấy một nền đô hộ (643). Năm 
638, Gierusalem thất thủ, hoàng dé Heraclius bỏ chạy, chỉ kịp mang theo Thánh 
giá Chúa về Constantinopoli, Omar cưỡi lạc đà vào thành David, tới nền Đền thánh 
cũ ông làm lễ quy y và ban lệnh xây một ngôi chùa Hồi giáo. Năm 640, tướng 
Amrou (+ 662) đánh Ai Cập cuộc đánh chìm kết thúc vào 3 năm sau, khi thành 


Alexandria đầu hàng.|4] 


Như vậy, không đầy 15 năm, một đề quốc thành hình, thống nhất tất cả mọi dân tộc 
Đông phương dưới chính thể quân phiệt, và cùng xưng tin một tôn giáo. Đề quốc 
này được toàn quyền sử dụng một tài nguyên khống 10, một nguồn nhân lực bất 
tận. Moawia (610- 680), toàn quyền xứ Syria bấy giờ, cũng có một hạm đội, và 
không mấy chốc các chiến thuyền của Hồi giáo đã có mặt khắp hải phận Epheso và 
Constantinopoli, đối diện với hải quân Byzantin. Các đảo trên biển Egea, như 
Rhodes (654), Cypro, Creta, đều trở thành những cứ điểm trọng yếu, để thống trị 
cả Địa Trung Hải. Ở Phi châu, cuộc chiến thắng Ai Cập đã khiến các xứ Fezzan, 
Tripoli, Nam Tunisia lần lượt đầu hàng quân A Rập. Họ tién vào Maghreb (Algeria 


ngày nay), và được tăng cường bởi quân Berber và Mauro xin gia nhập. 


Năm 698, đến lượt thành Carthago bị hạ, cả xứ Ifrikia (Tunisia) lọt vào tay Hồi 
quân. Năm 711, Hồi quân vượt eo biển Gibraltar, tràn lên đất Tây Ban Nha. Năm 
717-718, Constantinopoli bị phong tỏa cả trên bộ lẫn dưới biển hơn một năm trời. 
Người ta ước lượng có 1.800 chiến thuyền tham dự cuộc phong tỏa này.[5] Nhưng 


hoàng dé Leo III (707-741) đã đánh tan đoàn thuyền đó ở eo biển Bosphore. 


Năm 720, cuộc xâm lăng Pháp quốc bắt đầu, dưới sự điều khiến của đô đốc (émir) 
Abd-er-Rahman (731-732). Tất cả miền Nam nước Pháp rơi vào tay địch, lưu vực 
sông Rhône chịu tàn phá và bị kiểm soát. Nhưng đại quân tiễn vào đất Poitou nhằm 
đánh chiếm thành Tours. Lần thứ nhất trên đất Âu châu, một lực lượng dám đứng 
lên đương đầu với Islam, tức đạo quân Franc mặc giáp sắt, dëng cảm, gan dạ, cảm 
tử của Charles Martel. Sau trọn một ngày giao tranh ác liệt, quân À Rập mất hết 
tinh thần vì cái chết của viên đô đốc, phải rút lui (tháng 10.732): cuộc xâm lăng 


của Hồi quân bị chặn đứng từ d6.[6] 


Với những sự kiện và hoàn cảnh nào nhà Hồi giáo đã chiếm cả vùng Tây À đến tận 
Ấn Độ, cả Bắc Phi, xứ Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp ? Trước hết là do 
yếu tô hiểu động của dân À Rập, với một tôn giáo cuông tín và thả lỏng dục vọng, 
sau là vì được kích thích bởi những chiến thắng liên miên, và sự tham gia của 
nhiều dân tộc hiếu chiến khác. Thêm vào đó, sự sa sút của hai dé quốc Byzantin và 
Persia đã từ lâu bị chiến tranh làm tiêu hao nhân lực và tài nguyên. Ngoài ra còn 
yếu tố chính trị và tâm lý cũng được chú ý: tại các nơi họ chiếm đóng và cai trị, 
người Hồi giáo biết khôn khéo lợi dụng sự bất mãn của những phe phái có thế lực 


trong dân. 


Ở Syria và Ai Cập, giáo phái Monophysism đã từng chán nản chế độ hẹp hôi của 


Byzantin, nay hân hoan đón rước những ông chủ mới. Người Do Thái, tức những 


người bị Haraclius trừng trị tàn nhẫn, đã tự ý dẫn đường và cấp lương thực cho 
quân xâm lăng, cũng như sau này họ đã thành lập một “đạo quân thứ năm” ở Tây 
Ban Nha, hợp tác với quân Ả Râp, chi vì họ đã bị các vua Visigot ngược đãi. 
Người ta còn kinh ngạc trước sự bội phản của một số lãnh tụ công giáo. Nếu không 
có quận công Juliano, thì tướng À Rập Tarik chưa chắc đã vượt được eo biên 
Gibraltar để đỗ bộ lên đất Tây Ban Nha. Oppas thành Sevilla, sau cái chết anh 
hùng của vua Roderico, đã nhảy sang hàng ngũ địch và trở thành một cộng sự viên 
đắc lực. Chính sách ngoại giao của quận công Aquitaine âm mưu với quân Berber, 
cũng bị coi là một hành động phản quốc, nhất là vụ Mauronte, quận công xứ 


Provence, kêu mời địch quân vào miên sông Rhôme (737). 


3. Số phận người công giáo và tinh thần quật khởi của họ 


Sự thực, số phận người dân bị Hồi quân cai trị không đến độ bi quan khốn khô như 
nhiều người tưởng tượng. Nếu so với sự đô hộ của Byzantin hay Persia, thì thiết 
tưởng ở đây còn dễ chịu hơn, ít là trong nửa thế kỷ đầu. Các đô thị lớn như Damas, 
Gierusalem, Alexandria, đều được ký kết những hòa ước tương đối thỏa đáng. 
Chính quyền Hồi giáo vẫn kính trọng các thánh đường và hàng Giáo phạm. Bằng 
chứng là vẫn còn tự do đi lại làm ăn, bởi vì người Hồi giáo chỉ cần cai trị và đánh 
thuế, một thứ thuế nhẹ hơn của Byzantin bay giờ,[7] tuy họ có dành nhiều đặc ân 


cho giáo phái Monophysisme. 


Nhưng về sau, tình thé đen tối dần từ cuối thế kỷ VII, khi các vua À Rập bóp nghẹt 
dân chúng băng chính sách sưu cao thuế nặng. Năm 710, vua Walid (669-715) biến 
đại thánh đường Damas thành ngôi chùa Hồi giáo. Đến lượt vua Omar II (717-720) 


đưa ra những biện pháp thật gắt gao bách hại người công giáo, họ bị trục xuất khỏi 


chính quyên và quân đội, trong số đó có thánh Gioan Damascen (+ 754), người đã 
lên tới chức thượng thư. Ở Bắc Phi, Anatolia và Cypro, nhiều thánh đường bị phá. 
Dưới triều Abdauah-al-Mansour (756-775), Kitô giáo chịu bách hại công khai, 
phụng vu bị hạn chế, Thánh giá bị Phá hủy, mọi người buộc phải học tiếng À Rập. 
Năm 780-796, máu lại chảy ở Syria. Trong khi đó, dưới triều các vua À Rập ở 
Bagdad (Irak), giáo phái Nestorius đi vào thời thịnh vượng nhất trong lịch sử. Giáo 
phái truyền giáo, trong các xứ Persia, Armenia, Turkestan, sang tận An Độ và 


Trung Hoa. [8] 


Thảm hại hơn cả là Bắc Phi, người công giáo ở đây bị đàn áp và hoàn toàn cô lập, 
nhiều người thất vọng đến mât đức tin, khiến chỉ sau một thời gian mọi cơ câu tôn 
giáo đều tan rã. Nhưng ở Tây Ban Nha, Islam (Mozaarabe) tỏ ra khá nhân nhượng, 
họ làm thinh cho giáo dân thành lập những nhóm chính trị “tự quyết” tai Merida, 
và ở nhiều nơi trong vùng Alicante và Murcia. Dân Tây Ban Nha nhờ đấy vẫn sinh 


hoạt tôn giáo, giù các lê nghi và phong tục của mình, nên đức tin còn vững mạnh. 


Dầu sao người công giáo vẫn nuôi chí quật khởi, đặng giành lại quyền độc lập 
quốc gia và bảo vệ đức tin của mình. Có ba chiến khu sẵn sàng phản công: 1) Vùng 
núi Liban và Armenia, 2) Vùng núi Atlas trong xứ Algeria, 3) Vùng cao nguyên 


Asturia ở Tây Ban Nha. 


Trong việc canh phòng quân Persia trước đây, hoàng dé Byzantin đã thiết lập một 
chiến khu tại Liban gồm những quân sĩ người Mardait (Maronit ngày nay), rất can 
đảm, gan dạ và hiếu chiến. Khi Hôi quân làm chủ vùng này, quân Mardait vẫn trú 
đóng trên các miền rừng núi, khiến vua À Râp Abd-er-Melek (685-705) phải lên 
tiếng đòi họ rút về Tiểu À và Thracia. Nhưng nhiều người trong bọn họ vẫn lén lút 


ở lại đó và, với sự tham gia của nhiêu phân tử quôc gia Liban, họ đã câm chân 


được Hồi quân cho tới thời binh Thánh giá. Trong khi đó, dân Armeno định cư 
trong xứ Cappadocia và Cilicia cũng cùng một tinh thần và chủ trương. Họ chuyên 
phục kích đánh vào hậu cứ À Rập hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên phá các trục giao 
thông gây rất nhiều tôn thất cho À Rập, và trong nhiều trận đã cứu nguy cho thành 


Constantinopoli (673-678).[9] 


Số phận người công giáo ở Bắc Phi kém may mắn hơn. Nếu Koceila, một lãnh tụ 
Berber, đã thắng được tướng À Rập Okba và tái chiếm Kairouau, thì sau ông, vì 
viện binh của Byzantin mỗi ngày thêm yếu kém, quân kháng chiến tập trung tại 
vùng Aurès đã phải tan vỡ ngay. Một vài giáo đoàn ít tên tuổi chịu sống lạc lõng 
đau thương trong vùng Tlemcen và Bougie. Dưới triều Giáo hoàng Gregori VII, 
khoảng năm 1073 Carthago còn có vị giáo chủ cuối cùng: đức Cyriacus. Vì Hồi 
giáo chủ tâm tiêu diệt Kitô giáo ở Phi châu, nên Giáo hội Phi châu chỉ còn chờ 


ngày khai tử. [10] 


Ở Tây Ban Nha, sau trận Jerez (711), tướng Pelagio chạy lên miền Bắc lập chiến 
khu Asturia. Năm 719, ông đánh tan quân À rập định xâm chiếm vùng này, và 
được dân chúng tôn lên làm vua (719-737). Các tướng lãnh công giáo toàn là 
những bậc anh hùng, chiến dâu không biết mệt, khi ân khi hiện, khi thắng khi lui. 
Những trận ở Codavonga (gần Ovideo) không thể phai mờ khỏi trí óc người Tây 
Ban Nha. Dưới triều Alfonso Catolico (735-757), con rễ của Pelagio, Hồi quân bị 
đây lui khỏi xứ Galicia và León: cả miền Tây Bắc bán đảo được giải phóng. Trong 
khi đó, ở miền Đông những cuộc hành quân của Charlemagne từ năm 806 đến 811, 
đã thiết lập một vùng chiến thuật trên sông Ebro từ Saragoza đến Tortosa, dọn 
đường cho vua Alfonso II (791-842) và các vua kế nghiệp tiến quân đến tận sông 


Tago, tức chiếm lại cả phân nửa bán dâo.[11] 


Người công giáo Tây Ban Nha cho tới khi đó phải chịu một cuộc chiến gian khổ 
suốt hai thế kỷ liền (VIII và IX). Một hệ thống phòng thủ đã đánh bại cuộc xâm 
lăng À Rập và Mauro. Cả một vùng rộng lớn giữa hai vương quốc León và 
Estramadura còn giữ lại nhiều di tích của cuộc phòng thủ này: xứ Castilla (Pháo 
đài). Nhất là trong thời chiến, người Tây Ban Nha đã giữ vững được sự thống nhất 
tinh thần và đức tin công giáo. Về phương diện này, lễ cung hién vương cung 
thánh đường Santiago thành Compostella ngày 6.5.899 là biến có lịch sử của Tây 
phương. Phong trào hành hương viếng ngôi mộ được nhìn nhận là của thánh 
Giacobê tông đồ, trở thành phong trào đạo đức và sầm uất. Hàng đoàn người từ 
nhiều nước lũ lượt kéo đến, đều cảm thấy mình có liên đới trách nhiệm đối với các 


chiến sĩ ở tiền dồn Kitô giáo chống Hồi quân.[ 12] 


Nhưng thế kỷ X, số phận người công giáo Tây Ban Nha trở lại đen tối, khi Hồi 
quân của tướng Abd-er-Rahman III (912-961) mở những loạt tấn công hai tân 
vương quốc León và Navarra. Lần thứ nhất (923) ông tiến quân đến tận Pamplona 
(Navarra); lần thứ nhì (934) tới Burgos (Castilla), từ đây ông xưng vương (Calife), 
đóng đô ở Cordoba, và thiết lập đại học y khoa À Rập. Năm 981-997, những cuộc 
tiễn công của Al-Mansour còn ác liệt hơn nữa: Barcelona, León, Santiago một lần 


nữa rơi vào tay Mauro 13] 


Thế kỷ XII, nhân lúc có sự chia rẽ nội bộ của Hỏi giáo ở Cordoba, dân Tây Ban 
Nha lại vùng lên theo cờ lệnh của Calatrava (Tân Castilla), dưới sự lãnh đạo của 
những ông vua anh hùng xứ Castilla như Alfonso VI (1065-1109), thánh Fernando 
II (1217-52), trước hết chiếm lại được Toledo (1085) và Lisboa (1147). Một thế 
kỷ sau, cuộc chiến thắng oanh liệt của các vua Aragon, Castilla và Navarra tại Las 
Navas Toledo ngày 16.7.1212 (giết 200.000 địch) mở đầu cho một giai đoạn quyết 
liệt. Vua Jaime I (1213-76) xứ Aragon đánh chiếm Valencia (1238), vua thánh 


Fernando III (1217- 52) và vua Alfonso X (1252-84) xứ Castiha lần lượt thu hồi 
Cordoba (1236), Sevilla (1248), rồi Cadiz, Cartagena, Murcia. Từ cuối thế kỷ XIII, 


vương quốc Mauro trên đất Tây Ban Nha bị thu hẹp trong xứ Granada. 


Cuộc thành hôn của Fernando V (1452-1516) thái tử xứ Aragon với Isabella (1451- 
1504) công chúa nước Castilla năm 1469, đã dọn đường cho cuộc thống nhất Tây 
Ban Nha, khi Isabella I nối nghiệp cha là Juan II năm 1474. Năm 1492, vua 
Fernando xuất quân tién đánh người Mauro còn lại trên đất Granada, quét sạch Hồi 


giáo ra khỏi bán đảo. 


Il 


GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG 


1. Cuộc khủng hoảng Monothelisme (thế kỷ VII) 


Trong khi Hồi quân lan tràn khắp nơi, muốn tiêu điệt cả đế quốc Đông phương, thì 
nhiều ông vua nồi tiếng quân sự (Leo III 717-741, Romanus I 919-948, Nicephorus 
Phocas 963-969, Basilius 976-1025) đã đây lui được mọi đe dọa của Hồi giáo ra 
khỏi Constantinopoli rất xa, nên đế quốc vẫn còn giữ được phần đất Tiểu Á, 
Thracia, Akaia, Macedonia và Nam Ý. Chính trên phần đất còn lại này của dé 
quốc, đã xảy ra những cơn giông tố cho Giáo hội Đông phương, bắt đầu từ thế kỷ 


VII với cuộc khủng hoảng Monothelisme. 


Lạc thuyết Monothelisme xuất hiện vào khoảng năm 620 do thượng phụ giáo chủ 
Sergius (610-638) và hoàng dé Heraclius (610- 641), chủ trương Chúa Kitô chỉ có 
một Ngôi vị độc nhất, cũng như chỉ có một nghị lực, một thần ý (monénergisme, 
monothélisme). Vẫn đề đưa đến đức Thánh Cha Honoriô I (625-63 8), thì được trả 
lời rằng: “Hãy đem vấn đề đó cho các nhà văn phạm, hoặc những người chuyên 
môn tạo danh từ mới cho con nít”. [14] Sự thực, giáo chủ Sergius đã từ lâu ước ao 
tái lập sự thống nhất tinh thần trong Giáo hội Đông phương, từng bị xâu xé bởi 
giáo phái Monophysisme (từ giữa thế kỷ V, ngài tưởng rằng nếu chấp nhận “một 
nghị lực” hay “một thần ý”, người ta sẽ tìm được một công thức cho sự “hiệp nhất 
thánh” (union sacrée) nơi Chúa Kitô, và công thức đó có thể làm hài lòng cả người 
công giáo theo Công đồng Calcedonia lẫn đối phương tức Moniphysisme. Nhưng 
sự hòa giải đó lại được đặt trên một giáo lý mập mờ và sai lầm, khiến mỗi bên tùy 
theo lập trường của mình mà lý luận hoặc giải thích. Đó là lý do để giáo thuyết bị 


đức Thánh Cha Gioan IV (640-642) và các giám mục Phi châu lên án. 


Hai chiếu chỉ Ecthèse của Heraclius (638), Type của Constans II (648) đã không 
thuyết phục được phe Monophysisme cũng như không thé làm hài lòng người công 
giáo. Ở Constanstinopoli, hàng giáo sĩ chấp nhận giáo thuyết Monothelisme, nhưng 
tại các nơi khác thuộc dé quốc nhất là Phi châu và Ý Đại Lợi, cương quyết phản 
đối. Và để báo thù đức Thánh Cha Martin I (649-655) đã không chấp nhận, 
Constans II (642-668) quyêt diễn lại cái trò dã man của Justinianus xưa, khi ông lôi 
vị Giáo hoàng tuôi tác này ra khỏi vương cung thánh đường Latran, dẫn tới tòa án 
để cách chức ngài. Sau cùng, vị thánh Giáo hoàng phải chết nơi lưu đày, tại miền 


duyên hải Crimea (655). 


Năm 681, tức sau một nửa thế kỷ tranh luận sôi nổi, khi Giáo hội Hy Lạp, tại Công 


đồng Constantinopoli II (680-681), tố cáo và lên án lạc thuyết Monothelisme, thì 


đông thời cũng muôn lên án đức Honoriô I, khiên tên của ngài bị găn liên với tên 
của giáo chủ Sergius, làm như ngài đông tình với lạc giáo, trong khi thực sự ngài 


chỉ “bỏ quên” bốn phận phải đẹp lạc thuyết đó. 


Dưới triều Justinianus II (685-695), khi công đồng Trullo (Coupole) cũng gọi là 
Penthecte (Quinisexte) nhóm họp năm 691- 692, nhằm bó túc cho hai đại Công 
đồng Constantinopoli II (553) và Constantinopoli III (680-681) băng nhiều khoản 
về kỷ luật, thì người ta có cảm tưởng rõ rệt là Giáo hội Constantinopoli đã tự ý 
quyết định một đường hướng riêng, và tự động mở rộng quyền hành của mình. Tuy 
nhiên. nhiều công việc của đại Công đồng này thật đáng chú ý, nhất là bộ giáo luật 
gồm 102 khoản, đề cập đến ơn kêu gọi, luật hôn nhân và kỷ luật giáo sĩ, cùng 


nhiều lễ nghi phụng vụ.[15] 


Giáo hội Tây phương và Đông phương tuy vẫn còn hiệp nhất với nhau và cùng 
xưng một đức tin, song những mâu thuẫn mỗi ngày thêm trầm trọng, khiến không 
còn sự thống nhất trong một tổ chức và kỷ luật nữa. Dầu vậy, dưới thời khủng 
hoảng bè Phá-ảnh-tượng (Iconoclasme) thế kỷ VIII, Chính thống giáo Hy Lạp, khi 
bất thần gặp mấy ông hoàng ngông cuồng xúc phạm đến việc tôn sùng ảnh tượng 


thánh, để không ngần ngại chạy đến cầu cứu với các giám mục Tây phương.[16] 


2. Sự thờ kính ảnh tượng thánh và bè Iconoclasme (Phá-ảnh-tượng thế kỷ VIN) 


Thời đấy, các thánh đường tu viện được trang trí toàn bằng tặng phâm đủ loại và 
rất quí báu, do các hoàng dé ngoan đạo thích tỏ mình ra là “ân nhân” của Giáo hội. 
Nghệ thuật điêu khắc bấy giờ chưa có gì, nhưng những đồ khảm gián sắc 


(mosaique), những họa phẩm trên vải, trên tường, đã có đầy trong các đại thánh 


đường, diễn tả nhưng tích truyện Phúc âm. Người dân khi nhìn ngắm các bức ảnh 
này (một số ảnh ấy có tiếng làm nhiều dấu lạ) sẽ cảm nghĩ mình như đứng trước 
một Đắng linh thiêng. Trong việc tôn sùng giầu tình cảm như thế, nhiều tâm hồn ít 


học thức dê hướng vê một cái gì “vật chât”, trái ngược với tinh thân tôn giáo. 


Ngay từ thế kỷ IV, thánh Epiphan (310-402) giám nục Salamina (Cypro) khi vào 
một thánh đường ở Palestina, không hiểu tại sao đã tự tay xé một tắm màn có hình 
ảnh Chúa Cứu Thế. Thế kỷ VI một giám mục thánh Marseille đã đập vỡ hết “ảnh 
tượng các thánh” trong thánh đường của mình. Những hành động cá nhân đó đã 
làm xôn xao dư luận, và ít là trường hợp thứ hai đã bị đức Thánh Cha khiến trách. 
Sang thế kỷ VIII, hoàng dé Leô III (717-741) biệt hiệu Isaurianus vốn là một tướng 
lãnh tài ba, một chính tri gia biệt tài đã tự động đứng lên chống lại sự tôn sùng ảnh 
tượng thánh. Theo lệnh ông, ảnh tượng các thánh phải đặt trên cao để tránh những 
cử chỉ tôn sùng “lố lăng” của dân chúng. Năm 727, bất chấp sự phản đối của quốc 
dân, ông truyền cất đi bức ảnh Chúa Cứu Thế đã từ lâu trưng bảy trước cung điện 
nhà vua. Mấy năm sau, thay vì chịu mât thời giờ và kiên nhẫn giáo dục quần 
chúng, Leo II áp dụng chính sách khủng bố, nhất định phá hủy hết ảnh tượng, và 
thắng tay trừng trị những ai chống đối. Song người kế vị ông, Constatinus V hiệu 


Copronymus (741-775), còn độc ác hơn nữa.[ 17] 


Dựa theo quyết định của công đồng Hy Lạp thành Hiera (754), Constantinus 


r 
x33 


“tuyên chiên” với các ảnh tượng, song không phải chỉ phá các ảnh tượng mà thôi, 
nhưng còn bách hại tất cả những ai bênh vực việc tôn sùng này, nhất là các tu sĩ, 
những người được coi là chiến sĩ can đảm nhất, trong khi hàng giám mục tỏ ra đè 
đặt và nhút nhát. Những hành động tàn nhẫn ghê sợ liên tiếp xảy ra ở 


Constantinopoli và Epheso (765-766). 


Các nghi Phụ công đồng Hiera đã không lường trước được những thiệt hại xảy đến 
cho chính dé quốc và Giáo hội. Hành động của Constantinus làm mât lòng nhiều 
tướng tá ưu tú, xúc phạm đến lòng sùng kính của các tu sĩ và những người ngoan 
đạo, khơi sâu sự chia rẽ giữa giáo sĩ với quan lại, đó là những biện pháp thật vụng 
về của những người “vừa muốn làm vua vừa muốn làm giáo chủ”, trong công việc 


gọi là “giáo dục quôc dân”. 


Đối ngoại, sự độc ác của các hoàng đề Byzantin làm mất sự tin tưởng và lòng trung 
thành của giáo dân sống trong các xứ Syria và Palestina, dưới quyền đô hộ của Hồi 
giáo. Ở Ý Đại Lợi, những hành động thiếu khôn ngoan của hoàng dé Leo III gây 
loạn ly khắp nơi, làm tôn hại đến những quyền lợi, mà cho tới khi đó Byzantin vẫn 
được hưởng trên đất người Roma. Trong khi ấy, các vụ lộn son đã làm xứ Illyria, 
địa phận Ravenna và miền Nam Ý, xa Da quyên tối cao thiêng liêng của Giáo 
hoàng, và đặt các xứ ấy ào vùng ảnh hưởng tôn giáo của Constantinopoli, nên 
trong tương lai đó là một nguyên nhân gây nhiều rắc rối cho Giáo hội. Cũng từ 
ngày có vụ tranh chấp về ảnh tượng này, giáo dân Roma ké như mât hắn cảm tình 
với Constantinopoli. Các Đức Giáo hoàng không còn tín nhiệm hoàng đề Byzantin 
như xưa nữa, các ngài thà quay về phía những ông vua Franc. Chính vì vậy mà có 
sự ủng hộ việc thiết lập đế quốc Tây phương, tức dé quốc nhà Carolingien cạnh 


tranh với cô đê quôc. 


Trong thời khủng hoảng bè Phá-ảnh-tượng, người ta thấy női bật lên nhiều vị giáo 
chủ đáng kính, như Germanus, Nicephorus, Methodus, thánh Gioan Damascen, tu 
sĩ Theodorus và các bạn thuộc đan viện Stoudium, tất cả đều là những chiến sĩ bảo 
vệ việc tôn sùng ảnh tượng thánh, đã bẻ gẫy được những lý luận của đối phương vu 
khống người công giáo thờ tượng gỗ đá. Các vị nêu rõ sự xúc phạm đến ảnh tượng 


sẽ đưa đến sự bất kính và khinh thường các thánh và Thiên Chúa. Lòng tôn sùng 


của người Đông phương đối với Chúa Cứu Thế và Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa 
bấy giờ lên cao độ, họ không thể nhẫn nhục được khi thấy ảnh Chúa và Đức Mẹ 
không còn trưng bày trong các thánh đường và công sở nữa.[1§] Trong khi một số 
giám mục Tây phương còn giữ thái độ de dät sợ sêt, thì hai Giáo hoàng Gregori II 
(731-741) và Adrian I (772-795) đã lên tiếng thừa nhận sự thờ kính ảnh tượng 
thánh. Đức Adrian viết cho nữ hoảng Irenea như sau: “Mọi ảnh tượng được tác họa 
nhân danh Chúa hoặc thiên thần hoặc tiên tri hoặc tử đạo hoặc người công chính 
đều là thánh cả, bởi lẽ người ta không kính thờ gỗ đá, nhưng thờ kính Đắng được 
họa lại trên gỗ đá”.[19] 


Cuộc bách hại tạm chấm dứt khi Irenea lên ngôi nữ hoàng (780-790 và 792-802) 
cai trị thay con là Constantinus VI (780-797) còn nhỏ tuổi. Năm 787, đại Công 
đồng được triệu tập ở Nicea, lên án lạc thuyết Iconoclasme (Phá-ảnh-tượng) và 
công bố việc tôn sùng ảnh tượng là chính đáng, cũng Công đồng này lên án lạc 
thuyết Adoptianisme, chủ trương Chúa Kitô chỉ là “Con nuôi” của Thiên Chúa. 
Nhưng năm 802, nữ hoàng Irenea bị lật đồ và chết nơi lưu đày (803): việc bách hại 
các kẻ tôn sùng ảnh tượng trở lại dưới thời Leo V (813-820) và Theophilus (829- 
842), tuy không ác liệt và dã man như thế kỷ trước. Giáo hội Đông phương chỉ 
được bình an hắn khi Theophilus mất và thái hậu Theodora lên cai trị thay con là 
Michael III (842-867) còn ít tuổi, và khi hội đồng các giám mục họp tại 
Constantinopoli ngày 11.3.843, tuyên bố nhìn nhận và thực thi các Sắc lệnh của 
Công đồng Nicea II (787). Ngày đó được coi là một trong những ngày lịch sử trọng 
đại của Giáo hội Chính thống. 


3. Vụ giáo chủ Photius và vẫn đề Bảo Gia Lợi (thé kỷ IX) 


Từ công đồng Trullo (691-692), việc kiểm soát kỷ luật và cắt cử hàng Giáo phẩm 
Đông phương dän dần không muốn thuộc quyền Giáo hoàng Roma nữa. Giáo hội 
Byzantin lại gạt bỏ ảnh hưởng của bậc đan sĩ, và được trao phó trọn vẹn trong tay 
các thượng phụ giáo chủ. Nay các thượng phụ thường là những người ở ngoài hàng 


giáo dân được cử lên, đồng thời là nhân viên cao cấp trong chính quyên.[20] 


Là “người của nhà nước”, nên các ông thường là những bậc lãnh đạo tài ba, nhưng 
lại ít tình yêu đối với Giáo hội: quyên lợi Giáo hội và quyền lợi quốc gia trước mắt 
các ông chỉ là một. Tâm trạng như thế đã đủ nói lên thái độ của những vị giáo chủ 
như Photius, Michael Cerularius, cùng những hậu quả tai hại làm đồ vỡ nền thống 


nhất Kitô giáo. 


Về đời tư của Photius (815-891), có nhiều người ca tụng, nhưng cũng không thiếu 
người chê trách. Sự thực, ông là một nhân trí thức, một đại văn hào. Người ta sánh 
ông với những nhà nhân bản học nỗi tiếng thế kỷ XV và XVI. Ông còn là một quan 


chức có khả năng, nhiệt thành và rất quan tâm đến vận mạng dé quốc. [21] 


Photius được cử lên làm thượng phụ giáo chủ năm 858, do âm mưu của tướng 
Bardas (+ 866), trong khi đức thượng phụ Ignatius còn sống. Đức Thánh Cha 
Nicolas I (858-867) phủ nhận việc cất nhắc này, tức thì Photius hội công đồng đòi 
cách chức đức Thánh Cha và lập Giáo hội Constantinopoli ly khai. Nhưng năm 
869-870 đức Thánh Cha Adrian II (867-872) triệu tập đại Công đồng ngay tại 
Constantinopoli, lên án Giáo hội ly khai và ra va tuyệt thông cho Photius. Bấy giờ 
Bardas không còn, song Photius đã lấy được lòng hoàng dé Basilius I (867-886), 
nên khi đức giáo chủ Ignatius qua đời (878) ông được đặt lên thay thế, và lần này 
được đức Gioan VIII (872-882) nhìn nhận. Nhưng Pholius mang sẵn một mối hận 


đối với Roma. Các sách vở của ông, khi bàn đến một “thắng lợi to lớn trong tương 


lai”, chứa đủ mọi lý lẽ để sau này các kẻ thù của quyên tối cao Roma có thể dùng 
đến được. Về tín lý, ông phủ nhận đức Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Con 
(Filioque) và Đức Chúa Cha mà ra. Ông chỉ trích các lễ nghi Roma và luật độc 


thân giáo sĩ. Ông thật xứng đáng là tổ phụ của ly giáo Đông phương. 


Ở miền Tây, vương quốc Bảo Gia Lợi năm trên bán đảo Balkan giữa hai sông Save 
và Vardar, là nơi hoạt động truyền giáo của thánh Cyrillô (827-869) và nhiều thừa 
sai từ Byzantin đến. Năm 851, vua Bảo Gia Lợi Boris (Bogoris 850-896) liên minh 
với hoàng dé Tây Phương, tuyên chiến với Byzantin (thái hậu Theodora). Nhưng 
đến sau đã làm hòa và bỏ ý định liên minh với Tây phương, cùng xin theo đạo 
(864) lây tên thánh là Michael, nhận hoàng dé Michael II (842-867) làm cha đỡ 


dau. 


Nhưng việc Byzantin sai thêm nhiều nhà truyền giáo sang nước Bảo đã làm Boris 
nghi ngờ. Ông này sợ ảnh hưởng Hy Lạp tràn vào đất nước ông và việc lệ thuộc 
tinh thần vào tòa giáo chủ Constantinopoli sẽ đưa đón sự lệ thuộc về chính trị. Ông 
yêu cầu thượng phụ Photius cho thiết lập tòa giáo chủ Bảo Gia Lợi tự trị, dĩ nhiên 
là bị từ chối. Boris liền quay sang Tây phương, sai sứ đến Đức Thánh Cha Nicolas 
I (866). Đức Thánh Cha bấy giờ đang tìm cách lấy lại ảnh hưởng ở Illyria, thấy có 
cơ hội bất ngờ này, liền gởi ngay cho Boris một Tông thư dài, đồng thời cử hai 
giám mục Paulus thành Populonia (Piombin) và Formosus thành Porto sang Bảo 


Gia Lợi.[22] 


Boris như vậy đã đạt được một phân như ý: ông có hai giám mục. Nhưng ông còn 
muôn có một Giáo hội Bảo độc lập. Ông xin Roma tân phong chức giáo chủ cho 
Formosus, người được ông tín nhiệm và mên phục. Khi Formosus được gọi về, ông 


lại xin phong chức giáo chủ cho vị phó tê Marinus, người được cử sang 


Constantinopoli làm đặc sứ Tòa thánh, song bị mắc kẹt ở Bảo. Đức Nicolas cũng 
như đức Adrian II đều từ chối. Thất vọng, Boris lại quay sang Đông phương. Đại 
sứ Bảo đến Constantinopoli khi đại Công đồng vừa bế mạc (28.2.870), hoàng dé 
Basilius yêu cầu các nghị phụ hội thêm một ngày để nhận xét việc Boris xin. Các 
nghị phụ tán thành việc Bảo Gia Lợi lệ thuộc giáo chủ Constantinopoli mặc cho 
các đại diện Tòa thánh Roma lên tiếng phản đối. Thượng phụ giáo chủ Ignatius, 
người vừa được đại Công đồng đem trở về, tắn phong một Tổng Giám mục và một 
số giám mục người Hy lạp, hình như đã được Boris yêu cầu. Đức Thánh Cha 
Adrian II phản đối vô ích, đức Gioan VIII còn đe phạt vạ tuyệt thông giáo chủ 
Ignatius, nếu không trả lai Roma quyền thiêng liêng đối với giáo đoàn Bảo. Nhưng 
ngài chỉ được như ý, sau khi Ignatius qua đời và Photius lên kế vị (878). Việc 
nhường Gia Bảo Lợi cho Roma là một trong những điều kiện chính, mà đức Thánh 
Cha đã đặt ra cho Photius và hoàng dé Basilius I. Roma dat thắng lợi, nhưng khi 
đức Thánh Cha yêu cầu vua Boris phải nhận các linh mục Latinh, thay thế các linh 


mục Hy Lạp, thì chỉ được ông trả lời một cách cung kính xin đừng thay đôi. 


Triều đại các Giáo hoàng kế tiếp đức Gioan VIII (= 882) quá ngắn, đàng khác quá 
bận rộn, nên không vi nào để tâm theo đuôi công việc của đức Gioan ở Bảo nữa. 
Boris lợi dụng cơ hội, dë xây dựng nèn độc lập cho Giáo hội mình: lễ nghi và ngôn 
ngữ Slavo được đưa vào Giáo hội, vì ngôn ngữ này đã được đức Gioan VII cho 
phép dùng trong phụng vụ tại các xứ truyền giáo của hai anh em thánh Cyrillô và 
Methodô. Sau khi thánh Methođô qua đời (885), các môn đệ của thánh nhân bị trục 
xuất khỏi Moravia, thánh Clementê dẫn họ đến Bảo Gia Lợi và được vua Boris tiếp 
đón nông hậu. Nhờ có các vị thừa sai đầy kinh nghiệm này, mà lễ nghi cùng ngôn 


ngữ Slavo dần dần thay thé lễ nghi và ngôn ngữ Hy Lạp. [23] 


Năm 886, hoàng dé Balilius I băng hà, Leo VI lên kế vị (886- 912) hạ bệ giáo chủ 
Photius, và đưa hoàng thân Stephanus mới 16 tuổi lên thay thế. Cũng năm đó, 
Stephanus chấp nhận sự độc lập tôn giáo của Bảo Gia Lợi. Năm 889, vua Boris 
nhường ngôi cho con là Vladimir. Nhưng Vladimir tỏ ra bất xứng, muốn đem dân 
Bảo trở lại Thần giáo, liền bị cha truất ngôi và trao cho người con thứ là Simeon. 
Năm 907, vua Boris qua đời trong một tu viện như một tăng thánh. Năm 918, vua 


Simeon hoàn tât công việc của cha, khi thiệt lập tòa giáo chủ. 


4. Michael Cerularius và ly giáo Đông phương (1054) 


Hai thế kỷ sau, nhân cuộc tranh luận về “bánh không men”, cái mầm ly giáo của 
Photius phát sinh hoa trái với vị giáo chủ Michael Cerularius (1051-59).[24] Cũng 
nên biết sự đồ vỡ bất ngờ xảy ra vào chính lúc Đông Tây đang tìm hết cách sich lại 
gần nhau, chính lúc đức Thánh Cha Leô IX (1049-54) và hoàng dé Constantinus 
IX (1042-55) đang tiễn tới một cuộc hòa giải, có tướng Argyros (+ 1058) làm trung 
gian. Thượng phụ giáo chủ Cerularius bấy giờ không những có óc kỳ thị Giáo hội 
Latinh, nhưng còn có mối hận thù Argyros nữa. Ông quyết phá công việc hòa giải 


này của Constantinus IX, người đã sai Argyros đi. 


Argyros là người gốc Lombardo, đã cùng với quân Normand chống Byzantin trên 
đất Ý, nhưng đến sau đã bỏ bạn và làm hòa với Constantinus IX. Năm 1046. được 
gọi sang Constantinopoli, và nhân có cuộc dấy loạn của Leô Tomikios, Argyros đã 
công với một nhóm quân sĩ Latinh đứng lên dẹp được Tomikios. Từ đấy, ông trở 


thành nhân vật khá quan trọng trong triều đình. 


Chính thời gian này, Argyros đụng độ với Cerularius, khi vị giáo chủ mở chiến 
dịch đả kích các lễ nghi và phong tục Latinh, nhất là về việc Tây phương dùng 
bánh không men trong Thánh Lễ. Theo ông, bánh không dậy men là “bánh chết”, 
cũng như xác không hồn. Rồi ông kết luận bí tích Thánh Thé bên Latinh là sai lầm 
và giả dối, hàng tỷ Thánh Lễ từ bao nhiêu thế kỷ do các linh mục Tây phương đều 
vô giá trị. Cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi giữa Argyros và Cerularius, khiến 
Argyros trở thành kẻ thù của vị giáo chủ, đến độ Argyros nhiều lần bị từ chối cho 
Rước lễ; và trong một cuộc cãi lộn quá nóng nây, các hình bánh bị giẫm đạp dưới 


chân. 


Trong khi đó, hoàng dé Constantinus vẫn tín nhiệm Argyros. Năm 1051, ông được 
phong làm quận công và cử sang Nam Ý giữ chức toàn quyền, đồng thời tìm cách 
xúc tién việc hòa giải giữa Đông và Tây. Cuối năm 1053, giáo chủ Cerularius trở 
lại chiến dịch đả kích Giáo hội Roma, lên án lễ nghi Latinh và đóng cửa các thánh 
đường Latinh ở Constantinopoli. Constantinus, có lẽ đã nghe theo Argyros, bắt ép 
Cerularius phải viết cho đức Thánh Cha Leô IX một bức thư hòa giải, làm nền tảng 
cho cuộc bang giao giữa Roma và Constantinopoli. Cerularius viết, ông được đức 
Thánh Cha trả lời và rất hoan nghênh thiện chí. Nhưng vì Cerulanus vẫn căm thù 


Argyros, nên không thé bỏ ý định phá cuộc hòa giải này, băng cách ly khai thực sự. 


Thêm vào đó, sự lỗi lầm và thiếu khôn ngoan của Roma. Tháng 3 năm 1054, đức 
hồng y Humbert, một nhà thần học người Đức và là người thân tín của đức Leô IX, 
dẫn đầu sứ đoàn Tòa thánh sang Constantinopoli. Trong bốn tháng lưu lại kinh đô, 
sứ đoàn mất nhiều thời giò vào các cuộc tranh luận, chỉ trích luật hôn nhân và ít 
nhiều điểm khác của Giáo hội Hy Lạp: “Vậy thì chỉ có các ông là thánh thiện hơn 
mọi người sao?”. [25] Sứ đoàn làm bộ chỉ biết có hoàng dé, dùng những danh từ 


chua cay nhất, mỗi khi nói đến thượng phụ giáo chủ, trong khi vị này phủ nhận 


quyền của sứ doàn. Giữa lúc đó, đức Thánh Cha Leô IX băng hà ngày 19 tháng 4. 
Sứ đoàn tiếp tục công việc và kết thúc bằng một hành động bất ngờ. Hôm ấy là thứ 
bảy 16.7.1054, chính lúc một Thánh Lễ bắt đầu cử hành tại thánh đường Đẳng 
Khôn Ngoan, sứ đoàn đặt trên bàn thờ một bản án đã viết sẵn phạt vạ tuyệt thông 
Michael Cerularius, phủi bụi giầy và đi khỏi: “Xin Thiên Chúa phân xử việc nảy”. 


[26] 


Với thái độ quá thắng thắn này, sứ đoàn tưởng sẽ gây cho giáo dân Hy Lạp một 
cảm kích mãnh liệt. Nhưng Humbert đã quên rằng không nên đối xử với vị thượng 
phụ của một Giáo hội lớn như vậy mặc dầu vị này có lầm lỗi đi nữa. Sứ đoàn 
không ngờ sự thiếu khôn ngoan đó đã làm người Byzantin bực tức và nổi giận bỏ 
luôn. Từ đấy, Cerularius tha hồ khai thác sự giận dữ của giáo dân và giáo sĩ, làm 
tiêu tan mọi có gắng của hoàng dé Constantinus IX trong công cuộc hòa giải, sau 
cùng ông lôi cuốn được một số giáo chủ khác. Đó là hậu quả của một hành động 
cộc cằn của một người Đức do thánh Giáo hoàng Leô IX cử đi! Người ta tiếc rằng 
đức Thánh Cha đã không dùng đến một người Ý, tức người Roma “chính quy” 
thường mềm giéo tế nhị hơn, và như vậy chắc chăn đã không phạm một lỗi lầm 
như thế, để tạo cho Michael Cerularius có cơ hội đứng lên làm “kẻ trả thù” cho 


Giáo hội Đông phương. 


Đàng khác, người ta cũng nên biết rằng: cho dù Roma có lầm lỗi vạ tuyệt thông 
của Humbert chỉ dành vào cá nhân Michael Cerularius mà thôi. Đông phương, vì 
bị những chủ chăn xấu làm lạc hướng, nên đã tự ly khai khỏi Roma, chứ không bao 
giờ Roma lên án Giáo hội Đông phương. Năm 1057, Cerularius đứng đầu một cuộc 
đảo chính, lật dé Michael VI (1056-57) và đưa Isaac Comnenus (1057-59) lên ngôi 
hoàng dé. Nhưng tính kiêu căng cùng những tham vọng của ông đã làm mât lòng 


Isaac, và ông bị phát lưu ra đảo Proconesa (1059), chết tại đó. 


Từ năm 1070, nghĩa là 16 năm sau cuộc khủng hoảng Cerularius, dé quốc Byzantin 
gặp phải nhiều thử thách mới. Những chiến công oanh liệt của Nicephorus Phocas 
(802-811) và Basilius II (963-1025) đã giành được một khu vực rộng lón, có thể 
bảo vệ an toàn những yếu điểm của dé quốc cho đến tận Syria, nay lại bị địch quân 
tràn vào và chiếm đóng một lần nữa. Những ngày đen tối trở lại: quân Byzantin bị 
đánh tan ở Martzikiert (1071), Gierusalem rơi vào tay chủ mới, Antiokia và Edessa 
cũng lọt vào tay địch và quân Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Tiểu À, đóng tại Iconium, 
Smyrna, Cyzico... Kinh thành Constantinopoli bị trực tiếp đe dọa. Đã đến lúc giáo 


dân Tây phương phải đứng vào hàng ngũ: đó là thời binh Thánh giá. 


M 


GIÁO HỘI THỜI BINH THÁNH GIÁ 


1. Binh Thánh giá và vương quốc Gierusalem (1096-1291) 


Binh Thánh giá bắt nguồn từ những cuộc hành hương Dât Thánh có võ trang. Việc 
hành hương Gierusalem cho tới thế kỷ XI vẫn dễ dàng, chỉ trở thành khó khăn và 
nguy hiểm từ khi vùng Tiểu À rơi vào tay người Thô Nhĩ Kỳ Seldjoukide (1070). 
Giáo dân hành hương bấy giờ phải tổ chức thành đoàn mang võ khí. Từ hoàn cảnh 


an 


đó, nây ra ý định “một cuộc hành hương quy mô nhằm tái chiếm Gierusalem.[27] 


Ngày 27.11.1095, tại công đồng Clermont (Pháp), khi đức Urban II (1088-99) lên 
tiếng kêu gọi thế giới Công giáo đứng lên cứu Đất Thánh, có lẽ đức Thánh Cha chỉ 


nói lên ý nghĩ có sẵn trong thâm tâm của đức Gregori VII (1073-85). Sự lo âu về 
những cuộc tàn phá nặng nề mà Giáo hội Đông phương phải hứng chịu, đã khiến vị 
thánh Giáo hoàng này nghĩ đến sự viện binh của các vua Tây phương, đặng bảo vệ 
Byzantin (1073). Giả như không vướng mắc vụ Henry IV, thì có lẽ ngài đã thành 
công trong việc thống nhất các vua Âu châu, và liên quân Kitô giáo đã ngăn cản 
được cuộc xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ vào Tiểu Á. Điều mà đức Gregori VII cố 
gắng thực hiện bằng ngoại giao với các vua chúa, thì đức Urban II đã đạt được, 
nhưng bằng phương tiện khác. Ngài không kêu mời các bậc lãnh đạo quốc gia, 
nhưng kêu gọi quần chúng và sự nham gia của các nam tước cùng các tướng lãnh 
công giáo. Đức Thánh Cha đánh thăng vào lòng quảng đại của mọi người thiện chí, 
kéo chú ý mọi giáo dân hướng về Mô thánh. Chính vì MÔ Thánh mà cần phải có 


chiên sĩ. 


Lời kêu gọi của đức Urban đã gây nên một tiếng vang khắp thế giới Công giáo, 
phát động một phong trào “hành hương “ dâng lên như sóng còn. Thêm vào đó, 
một ơn Toàn xá hứa ban cho tất cả những ai tình nguyện gia nhập đàn quân viễn 
chinh, “không những vi phần rỗi mình, mà còn vì sự sống còn của Mẹ Giáo hội”, 
càng thu hút và thúc đây nhiều người. Người ta tin tưởng sự đặt chân lên đường đi 
Gierusalem với Thánh giá bằng vải trên vai hoặc sau lưng và trước ngực, chính là 
bước đường chắc chắn vào Nước Trời. Nhưng đó lại không phải là điều mà đức 
Urban tiên liệu. Đức Thánh Cha chỉ kêu gọi những người đã quen chiến đấu, chỉ 
nghĩ đến việc thiết lập những đạo quân tinh nhuệ cho một cuộc “thánh chiến”. 
Tiếng nói của ngài quá nhiều ảnh hưởng trong một Âu châu sốt sắng và đạo đức 
thế ký XI: người có đôi bạn, người chưa bao giờ chiến đấu, giáo sĩ, ông già, trẻ nít, 
tất cả đều ao ước lên đường. Guibert Nogent viết: “Họ biết mình sẽ không cầm khí 


giới ra chiên trường, nhưng họ mong được phúc tử dạo. Họ nói với các chiên sĩ 


răng: các anh khỏe mạnh và can đảm. các anh ra mặt trận, còn chúng tôi, chúng tôi 


nhận chịu đau khổ với Chúa Kitô dé đoạt Nước Trời”. 


Không muốn chờ đạo quân “chính quy” còn đang được tô chức, một đoàn người 
thiếu chuẩn bị, quá nóng nảy kéo nhau đi trước, dưới sự chỉ huy của một hiệp sĩ 
tầm thường tên là Gautier-sans-Avoir và linh mục Pierre, vi tu hành rất đạo đức 
nhưng thiếu khôn ngoan. Số phận của người vô tô chức này, người ta đã tiên đoán: 
thiếu ăn, thiếu võ khí, nên sau một vài cuộc đụng độ với người Bảo Gia Lợi và 
Slavo, họ bị kẹt trên bờ sông Bosphore. Được chuyển sang thành Nicea, đoàn 


người hỗn hợp bị Thổ quân đánh tan tành. 


Cũng năm 1096, đoàn quân chính quy lên đường, với con số 200.000 đến 300.000, 
được chia làm bốn đạo. Không có tổng tư lệnh, nhưng có chung một vi lãnh đạo 
tinh thần, đó là đức cha Adémar (+ 1098), giám mục thành Puy kiêm khâm sai Tòa 
thánh. Cũng không có một vua nào tham dự, vì đã có Chúa Giêsu là Vua duy nhất 
và chân thật. Nhưng có nhiều hiệp sĩ nỗi tiếng đứng ra chỉ huy các đạo quân. đạo 
quân Đức do Baudouin Hainaut và Godefroy de Bouillon; đạo quân Bắc Pháp do 
Hugue Vermandois và quận công xứ Normandie ; đạo quân Nam Pháp do 
Raymond de Saint-Gilles (Toulouse) và khâm sai Tòa thánh Adémar; đạo quân 
Normand (Ý) do Bohemundo thành Tarente và Tancredo. Tất cả bốn đạo quân đều 


có mặt tại Constantinopoli vào cuôi năm 1096. 


Hoàng dé Alexi I Comnenus tưởng binh Thánh giá đến để ông được toàn quyền sử 
dụng vào việc tái chiếm các tỉnh đã mất, khiến các quân binh này bất mãn và chê 
Byzantin. Đại quân Thánh giá tiến qua vùng cao nguyên núi đồi Cappadocia. Tại 
Dorylea, sau cuộc giao tranh như ác mộng ngày 1.7.1097, binh Thánh giá đã đây 
lui được quân Thổ Nhĩ Kỳ của Sohman (Abou-Ayodb). Nhưng trận chiến lâu dài 


và cam go hơn cả là trận Antiokia (từ tháng 10.1097 đến tháng 6.1098). Sau nhiều 
tháng công hãm địch, chính giờ chiến thắng một thế trận vô cùng khủng khiếp quật 
ngược lại. Binh Thánh giá vừa tràn vào thành, liền bị Thổ quân ập đến. Lương thực 
khô cạn, khí trời nồng nực; giữa lúc cả một đạo quân kiệt lực và hấp hối, thì một 
luồng gió đức tin thối tới. Người ta loan tin tìm thấy ở dưới bàn thờ trong đền 
Thánh-Pherô lưỡi đòng đâm cạnh nương long Chúa. Quân sĩ như sống lại và họ 
nhìn lên không trung: một đạo quân mặc binh giáp trắng đến yếm trợ. Một lần nữa 
binh Thánh giá giốc toàn lực đánh trận cuối cùng, phá tan được quân Thổ Nhĩ Kỳ 
đang vây hãm họ. Tại trận địa Antiokia này, Bohemundo đã tỏ ra là danh tướng 


của binh Thánh giá. 


Nhờ có ý chí can trường và hy sinh tuyệt đối, binh Thánh giá đã thắng vượt mọi 
gian nguy và đói khát; nay họ còn phải thắng mệt nhọc và tính ích kỷ. Các tướng 
lãnh như Bohemundo và Baudouin rất hài lòng vì những thắng lợi đạt được, nay 
làm chủ Antokia và Edessa, không còn muốn tiến xa nữa. Nhiều tướng tá khác còn 
tranh giành nhau: người ta bỏ quên Gierusalem. Nhưng các quân binh trung thành 
không chju để như vậy và cuộc Nam tiễn bắt đầu. Họ tới Gierusalem tháng 6 năm 
1099. Thành thánh bấy giờ được canh phòng, không phải do quân Thổ Nhĩ Kỳ, 
nhưng do Hồi quân từ Ai Cập sang. 


Sau 5 tuần lễ vây hãm, binh Thánh giá gồm toàn những quân nhân Franc can 
trường và kiêu hùng tấn công như vũ bão. Raymond de Saint-Gilles, Godefroy de 
Bouillon và Tancredo đều là những anh hùng của ngày lịch sử 15.7.1099. Một trận 
chiến ác liệt đeo duỗi nhau từ khu phố này sang khu phố khác, nhất là trong khu 
vực gần Dën thờ. Máy chảy tràn trụa, tung tóe bắn đầy người vật cùng nhà cửa. 
Chiến thắng vẻ tay binh Thánh giá. Các chiến sĩ “sung sướng trong Chúa, rửa tay 


chân, bỏ áo vây máu, mặc áo mới, cởi giây bước vào Nơi Thánh”. [28] 


Cuộc viễn chinh lâu dài và cam go của binh Thánh giá đã thiết lập bốn nước: 
vương quốc Gierusalem, hầu quốc Antiokia, hai công quốc Edessa và Tripoli. Các 
nước này tổ chức theo thể chế phong kiến Tây phương với những “quy chế” 
(assises) riêng, và được trao cho các tướng lãnh có công. Giáo dân lại tổ chức 
những cuộc hành hương såm uất như xưa. Nhiều dòng tu hiệp sĩ được thành lập 
hoặc tő chức lại, như dòng Bệnh viện, dòng Đền thờ..., nhiều thánh đường xây cất 


theo mẫu Tây phương. 


Gierusalem là thành thánh trong đó có Mò Chúa được nhìn nhận là báu vật quí 
trọng nhất của người tín hữu, nên vương quốc Gierusalem cũng được ké là quan 
trọng hơn cả. Godefroy de Bouillon được bầu làm vua (1099-1100), nhưng ông chỉ 
nhận danh hiệu “Lính canh MÒ Chúa”, Baudouin I (1110-1118) kế nghiệp anh, 
xưng dé và là người xây dựng vương quốc. Vi Gierusalem nằm ở một địa thế nguy 
hiểm cần phải được bảo vệ, nên Baudoum đã lần lượt chiếm những yếu điểm 
chung quanh như Saint-Jean d’Acre, Sidon, Beyrouth, Arsouf. Baudouin II đến sau 


chiếm thêm Tyro (1124), và Baudouin III đánh Ascalon (1153). 


Nhưng thể chế phong kiến được thi hành một cách quá khắt khe, là nguyên nhân 
làm suy yếu vương quốc, đây dẫy kẻ thù ở chung quanh, trong khi nghĩa binh 
Thánh giá hết hạn khẩn hứa rút dần về quê quán. Thêm vào đó, những lủng củng 
nội bộ giữa quân binh Normand và Byzantin, Pháp và Đức, những đòi hỏi của các 
quân nhân dẫn đường, rồi đến vụ vua Baudouin IV (1174-85) mắc bệnh cùi, vua 
Conrad Montfenat bị ám sát (1192). Với chừng ấy khó khăn và tai biến, vương 
quốc bé nhỏ này vẫn tôn tại gần hai thế kỷ, và tính mạng nó chỉ lâm nguy thật sự từ 


năm 1146, khi binh thánh giá mất Edessa, và Antiokia bị đe dọa. Từ lúc åy các bâc 


lãnh đạo Công giáo Latinh ở Đông phương phải cần đến sự cứu viện của binh 


Thánh giá. 


2. Binh Thánh giá cứu viện Gierusalem (thế kỷ XI-XII) 


Thực ra từ năm 1101 đã có những cuộc cứu viện riêng rẽ, nhưng người ta chỉ ké 
đến tám cuộc viễn chinh qui mô. Cuộc viễn Chinh thứ nhì (1147-48) được thực 
hiện sau khi Edessa bị hạ (1146), và mọi người Công giáo nhận thấy mối nguy cơ 
ở Gierusalem. Thánh Benadô (1091-1153) đi khắp hai nước Pháp (Vézelay, 1146) 
và Đức, kêu gọi từ vua quan đến thứ dân gia nhập nghĩa binh: trái đất rung chuyền 
vì vua Trời mât đất, đất mà xưa kia Người đã trú ngụ; kẻ thù của Thánh giá đã liên 
kết với nhau chống lại Người, chúng mở miệng kiêu căng nói: Chúng ta phải 
chiếm luôn Đền thánh của y... Con mắt Chúa Quan phòng muốn thấy có ai đi tìm 
Thiên Chúa, có ai cảm thông sự đau khổ của Người và đi chiếm lại đất cho 


Người”. [29] 


Theo lời hiệu triệu của thánh Benađô, một dự án thiệt lớn lao được đưa ra: chống 
lại Thần giáo ở Silesia và Lusace, đánh đuôi Mauro ở Tây Ban Nha và Phi châu, 
diệt Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Ai Cập Các dân Trung âu và Scandinavian, các nước 
Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, tất cả đều hưởng ứng và tham gia. Louis VII 
nước Pháp, Conrad III nước Đức và Manuel Comnenus Đông phương đóng vai chỉ 
huy cuộc viễn chinh thứ nhì này. Nhưng tiếc thay, nhiệt tâm không thể bù đắp 
được những khuyết điểm lớn lao: câu thả trong việc lựa chọn binh sĩ, xuất quân với 
thái độ phô trương sức mạnh, nhiều tội nhân đòi gia nhập để có dịp chuộc tội, 
nhiều công chúa hay bà hoàng cũng đòi đi theo các chiến sĩ... Tất cả những yếu tố 


trên đã đưa tới kêt quả khôc hại, sự thảm hại trong việc tân công một cách liêu lĩnh 


vào thành Damas, là điểm mà các sử gia cho là to lớn nhất.[30] Trước thảm trạng 
đó, thánh Benađô than rằng: “Hình như Chúa bị khiêu khích bởi tội lỗi chúng tôi, 
nên Chúa đã quên đi lòng thương xót của Người, để đến phán xét thế gian trước 
ngày đã định... Chúng tôi loan báo hòa bình mà hòa bình không thấy đến, chúng tôi 


hứa chiến thắng mà chỉ nhận toàn thảm bại”. [31] 


Sự thất bại này làm cho người giáo dân sống trên Đất Thánh cần phải đoàn kết với 
Byzantin, thiết lập những đạo quân thường trực, những dòng tu hiệp sĩ có chỉ huy 
riêng, các tu sĩ này thêm lời tuyên thệ không đầu hàng giặc. Các tu sĩ đền thờ bảo 
vệ Gierusalem, Tortosa, St-Jean d'Acre, tu sĩ Bệnh viện nay trở thành những chiến 
sĩ canh giữ các chiến lũy (krac). Buổi đầu hai dòng tu này gây tín nhiệm vì đạt 
được nhiều chiến công rực rỡ. Nhưng sau vì quá nặng lòng với của cải, thiếu tuân 


phục, nên bi người dân oán ghét.[32] 


Năm 1171, Hồi quân từ sông Euphrate đến sông Nil tập trung lực lượng, dưới 
quyền chỉ huy duy nhất của tướng Saladin (Calah-ad-Din + 1193). Đương đầu với 
Saladin, địch thù rất lợi hại này, phe Công giáo thua liên tiếp nhiều trận trong năm 
1187: Syria bị tấn công ào ạt, tại đồn Hattin gần hồ Tiberiad: quân Franc bị tiêu 
diệt (4.7.1187). Chỉ có các chiến lũy ở Tyro, Tripoli, Tortosa và Antiokia thoát tay 
địch quân. Cũng năm 1187, Saladin thừa thắng chiếm Gierusalem, phá Thánh giá 
khống lồ đặt trên mái chùa hồi giáo Omar, nhưng ông tha giết dân Kitô giáo và tôn 


trọng các Nơi Thánh. 


Thành thánh và Mò Chúa lai rơi vào tay Hồi giáo. Theo lời kêu gọi của đức Thánh 
Cha Urban II (1185-87). Friedrich Barbarosa hoàng dé La đức, Philippe-Auguste 
nước Pháp và Richard biệt hiệu “Gan Sư tử” nước Anh xuất quân, và đây là cuộc 


viễn chinh thứ ba (1189-92). Quân Đức theo đường bộ, nhưng cái chết của 


Friedrich trên sông Cydnus (Cilicia) đã làm họ tan vỡ (1190). Hai vua Pháp và Anh 
đi đường thủy, bề ngoài đã làm hòa với nhau, cùng đánh chiếm Saint-Jean đ'Acre 
(tháng 7.1191). Philippe-Auguste lâm bệnh phải trở về, âm mưu với John Lackland 
(em của Richard) định chiếm ngai vàng của anh, khiến Richard cũng vội quay về 


(1192). 


Một thế kỷ sau công đồng Clermont (1095), binh Thánh giá chỉ còn giữ được 
những cứ điểm trên miền duyên hải Palestina từ Tyro đến Jaffa, có Saint-Jean 
đ'Acre làm thủ đô. Ở miền Bắc tuy còn hầu quốc Antiokia, nhưng đã suy yếu lắm. 
Tuy nhiên, lần viễn chinh này, Richard chiếm thêm được đảo Cypro, xây dựng một 
vương quốc thịnh vượng cho vương tộc Lusignan (1192-1489). Trong khi đó 
vương quốc Tiểu Armenia được thiết lập trên đất Cilicia do Livon II (1185-1219), 


làm nơi lập nghiệp của các hiệp sĩ và thương gia Au châu. 


Cuộc viễn chinh thứ bốn (1198-1204) do đức Innocentê III (1198-1216) hô hào. 
Nhưng lần này bị người xứ Venecia và Philippe xứ Suaben lợi dụng để đánh chiếm 
Zara (Dalmatia) cho mình, sau đó chiếm Constantinopoli (1204) và thiết lập một 
đế quốc Latinh Đông phương. Đế quốc này gồm một phần bán đảo Balkan 
(Thracia Macedonia, Morea), tồn tại cho tới khi Michael VIII chiếm lại được 
(1216). 


Cuộc viễn chinh thứ năm (1219-21) do Jean de Brienne vua Gierusalem (1210-25), 
Andrew II vua Hung Gia Lợi và Leopold VI quận công xứ Áo, gồm các quân binh 
Đức và Hung. Cuộc viễn chinh nhằm đánh Hồi quân ở Ai Cập, nhưng nước sông 


Nil lên cao khiến nghĩa binh phải triệt thoát. 


Cuộc viễn chinh thứ sáu (1228-29) được đặt dưới quyền của hoàng dé Friedrich II 
nước Đức, mặc dầu vừa bị đức Thánh Cha phạt vạ tuyệt thông. Friedrich thay vì 
chinh chiến đã đàm phán với Meledin (Malex-El-Kamid). Kết quả là một thỏa hiệp 
được ký tại Jaffa (1229) nhường cho người Công giáo Gierusalem, Bêlem và 
Nazaret. Nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa hiệp ngay sau đó, và 10 năm sau 
Gierusalem lại mât về tay Hồi giáo. Friedrich đã sai lầm, khi chấp nhận giải pháp 


thỏa hiệp đó. 


Thánh Louis IX (1226-70) vua nước Pháp cương quyết lấy lại Gierusalem. Hai 
cuộc viễn chinh cuối cùng này là của thánh nhân. Cuộc viễn chinh thứ bảy (1248- 
50) đánh vua Thổ Ayoub, không phải ở Syria, nhưng trên đất Ai Cập, nơi tập trung 
lực lượng của đế quốc Thổ. Cũng như năm 1221, binh Thánh giá chiếm được 
Damietta, nhưng thất bại ở Mansourah (1250), em vua là Robert quận công Artois 
tử trận. Vua và quân sĩ đều bị bắt và chỉ được chuộc bằng một số tiền không lồ. 
Sau đó, nhà Vua qua Syria viếng thăm và an ủi quân binh đồn trú ở đây, và trở lại 
một lần nữa vào năm 1254. Năm 1270, tuy đã già yêu (65t) và các quan can ngăn, 
thánh Louis quyết ra đi chuyến nữa, đó là cuộc viễn chính thứ tám. Thánh nhân 
xuất quân qua Tunis, nhưng ôn dịch làm tiêu hao quân binh Thánh giá, chính vua 


cũng lâm bệnh từ trần ngày 25.8.1270. 


Từ đó, lực lượng của quân Thổ Nhĩ Kỹ trở thành vô địch, tán công khắp các nơi 
người Công giáo đóng quân ở Đông phương, trong khi hầu quốc Antiokia tan rã từ 
năm 1268. Saint-Jean d'Acre thất thủ năm 1290. Năm liên sau, đến lượt các căn cứ 
khác còn lại, trừ Cypro và Rhodes thuộc nhà Lusignan và dòng Bệnh viện Thánh 
Gioan thành Gierusalem... Thế kỷ XIV và XV, tuy tinh thần nghĩa binh vẫn còn, 
nhưng cục thế đã thay đổi: đó là binh Thánh giá tự vệ ở Âu châu chống lại hiểm 


họa Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi ấy, không có những cuộc viễn chinh như trước. 


Đọc những dòng lịch sử trên, chúng ta thấy binh Thánh giá trải qua những hồi 
thịnh suy, khởi đầu là ý định thánh thiện của đức Urban II, nối tiếp băng chủ đích 
riêng tư của các nhà chính trị hơn là quân binh Thánh giá, để rồi kết thúc bằng 
nhiều thảm bại, đến độ vua thánh Louis, người đầy thiện chí, cũng không làm lại 


được “mùa xuân” của lịch sử nghĩa binh. 


“Thiên Chúa muốn !” (Dieu le veut). Sự thất bại trên chiến trường làm tan vỡ mọi 
hy vọng đã được dặt ra ở Clermont Vézelay, nói lên ý muốn của Thiên Chúa không 
lệ thuộc vào ý định của con người, cũng không lệ thuộc vào những lời tha thiết kêu 
cầu của các thánh. Sự Quan phòng của Thiên Chúa đôi khi cho người ta thấy 
những công việc mình có thể làm được, nhưng còn cần phải có sự khôn ngoan và 
kiên nhẫn để đạt thành công. Khôn ngoan và kiên nhẫn, hai đức tính này không 


phải là những gi nối bật ở quân binh Thánh giá. Mục đích trần thế là chiếm lại Đất 


r 
x33 


Thánh đã không thực hiện được, nhưng nhờ có những cuộc “thánh chiên” này mà 
rất nhiều người đã ăn nän sám hối, chịu gian khô hy sinh, hăng hái dẫn thân vì 
chính nghĩa đức tin. Phải chăng đó lại không phải là ý muốn của Chúa, đắng cần 


tắm lòng hơn lễ vật. 


Nói thế không có nghĩa là về phương diện thế tục, các cuộc viễn chinh Thánh giá 
đã thảm bại, đến độ không đem lại được một hậu quả nào tốt đẹp. Sự thực, các 
cuộc viễn chinh đã mở rộng đường giao thông và thương mại, cải tiến nèn kinh tế 
của Âu châu phong kiến, nhất là sự trao đổi giữa ba nền văn minh Trung cổ : 
Latinh, Hy lạp và Islam. Những văn minh này thám nhuân vào các cơ cấu xã hội, 


đê một thê giới mới xuât hiện. 


3. Lạc giáo Cathar hay Albigensê và binh Thánh giá thành Albi. 


Lạc giáo Cathar được nói trong lịch sử dưới nhiều danh hiệu: Bogomil, Patarin, 
Albigensê. Giáo hội Công giáo suốt bốn thế kỷ phải đối phó với lac giáo này, nhất 


là ở Bảo Gia Lợi (từ thế kỷ X), rồi ở Bắc Ý và Nam Pháp (thế kỷ XII và XIID).[33] 


Giáo thuyết Cathar na ná giống giáo thuyết của Manès (= 273), nhưng không có 
tính thần thoại của Manikès nguyên thủy, dầu vậy người ta cũng gọi nó là lạc giáo 
Tân Manikès. Sự thực đây là một giáo thuyết Slavo cũ kỹ đượm mầu Kitô giáo. 
Cuộc tranh chấp giữa Giêsu Kitô và Satanael, là một tư tưởng bắt nguồn từ Thần 
giáo của người Slavo pha lẫn thần thoại Bielobog (Thần trắng) và Tchernobog 
(Thần đen). Các phù thủy Volkivy (Carphatia) nói: “Có hai phần, một trên cao, 
một dưới thấp”. Thiện ở trên cao, ác dưới thấp gồm vật chất và xác thịt.[34] Do 
đấy, phát sinh một thứ luân lý cực đoan: khinh chê xác thịt, kinh tởm hôn nhân, 


chán ghét sự sông... 


Dé có mẫu sắc tôn giáo, họ cũng lập ra nhiều “Bi tích”. Các tín hữu phải khuôn 
mình trong kỷ luật sắt, và chịu kiểm soát nghiêm ngặt do cấp lãnh đạo bí mật điều 
khiển. Guông máy tô chức của lạc giáo rất có hệ thống từ trung ương tới hạ tầng, 
có cơ quan đầu não, cơ quan hỗ trợ, thông tin tuyên truyền, giáo dục và đặc biệt 
những trung tâm đảo tạo phụ nữ thành chiến sĩ can trường. Nhờ có tổ chức quy củ 
lạc giáo hành động gây ảnh hưởng mạnh mẽ trong quần chúng. Nhưng vì đạo quá 
khắt khe, nhiều người chờ đến khi sắp chết mới xin gia nhập và chịu “bí tích 
Consolamentum”. Đây là “bí tích” chính yếu được thông ban qua lễ nghi đặt tay, 
kẻ thụ lãnh phải thề từ bỏ và thù ghét đạo Công giáo, phải giữ chay tịnh và trinh 
khiết trọn đời. Coi Giáo hội Công giáo như tử thù, đó là đặc tính có hữu của lạc 


giáo Cathar. 


Thế kỷ X ở Đông phương, nhóm Bogomil (bạn của Thiên Chúa) đã bắt đầu gây 
sóng gió cho các vua Bảo Gia Lợi. Sang thế kỷ XII, người ta chứng kiến nhiều 
cuộc phá hoại của nhóm này tại Constantinopoli.[35] Cũng thời gian trên, lạc giáo 
xâm nhập Tây Âu, nhiều tiểu tổ đã thấy có vào đầu thế kỷ XI ở Mainz, Goslar, 
Cologne nước Đức, ở Châlon, Rouen, Orléans, Nevers nước Pháp. Nhưng nguy 
hiểm hơn cả là ở Bắc Ý (Lombardia), nơi họ mang tên là Patarin, và ở cả miền 
Nam nước Pháp (Aquitaine, Provence, Languedoc) nơi họ có tên là Albigensê. Xứ 
Languedoc chịu ảnh hưởng sâu xa của lạc giáo hơn hết, vì nơi đây hàng Giáo phẩm 
kém tài thiếu đức, trong khi người Cathar nêu gương “trọn lành”, thu hút dân 


chúng, lôi cuôn cả hàng giáo sĩ. 


Đứng trước tình trạng nguy ngập này, các thừa sai dòng Xitô, cả thánh Benađô vâ 
khâm sai Tòa thánh đã đích thân rao giảng Phúc âm và thuyết giáo. Song các ngài 
không đạt được những kết quả lâu bên.[36] Sự tự tin đến khinh địch của nhiều vi 
khâm sai, là một trong những nguyên nhân gây nên thất bại đó. Nhưng người ta đã 
nghĩ đến biện pháp mạnh để cứu miền Languedoc này, và cho đó là một trách 


nhiệm. 


Đức Thánh Cha Innocentê III đã không ngần ngại lên tiếng một cách thắng thắn. 
Năm 1199, ngài viết: chúng ta hãy liên kết với mọi dân tộc, để chuẩn bị một lực 
lượng chống lại lạc giáo...” Nhưng đấy chỉ là lời đe dọa, để mãi sau mới thực hiện. 
Nghĩa là cho tới khi xảy ra vụ đức khâm sai Pierre de Castelnau bị ám sát năm 208, 
chiến tranh mới bùng nô, và được tuyên bố bằng những lời lẽ y như khi hô hào 
binh Thánh giá cứu Đất Thánh: “...Ta thuận ban cho tất cả những ai tham gia cuộc 
thánh chiến này dë bảo vệ đức tin, một ân xá mà ta vẫn ban cho các kẻ hành hương 


viếng Đền Thánh Pherô tai Roma hoặc Thánh Giacobê thành Compostella”. [37] 


Binh Thánh giá ban đầu (1209) đặt dưới quyền chỉ huy của khâm sai Amaud- 
Amaury, nhưng từ năm 1211 được trao phó cho tướng Simon de Montfort (1150- 
1218) với 25.000 quân. Các cuộc hành quân không nhằm vào thành Albi, cho bằng 
vùng nhỏ hẹp nằm hướng đông nam thành Toulouse giữa hai sông Aude và Ariège, 
đó là sảo huyệt của phe Cathar, nơi có nhiều thái ấp của các lãnh chúa đỡ đầu 
(Minerve và Mirepoix). Những trận chiến ác liệt diễn ra ở Bézier (1209), Lavaur 
(1211), Muret (1213), Toulouse (1218) đã đánh bại liên quân Albigensê, gồm vua 
Pedro II nước Aragon cùng với hai quận công Toulouse và Poix; trận Muret đã giết 
được vua Pedro. Năm 1213, đại Công đồng Latran IV phong cho tướng Simon de 
Montfort làm quận công thành Toulouse. Tướng De Montfort tuy không phải là 
người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát Bézier, nhưng trong việc dẹp các lãnh chúa 
(feudit) và lạc giáo, ông đã không từ bỏ những biện pháp mạnh mà ông cho là cần 
phải có. Những làn khói thiêu hủy các lâu đài, thái ấp bốc lên làm đen cả bầu trời 
Languedoc. Hàng mây ngàn người Cathar “chính quy” (không kê thường dân) bị 


giết hoặc thiêu sinh. 


Binh Thánh giá đã thắng, nhưng đã không cảm hóa được lòng người, nên lạc giáo 
Albigensê vẫn còn. Khi thành Minerve bị hạ, hàng trăm người Cathar phải lên hỏa 
đài. Vì cảm thương cho ső phận của họ, đức khâm sai Guy Vaux-Cernay đến 
khuyên răn họ suy nghĩ lại, thì được họ trả lời một cách hiên ngang, như sau: Tại 
sao các ông giảng dạy chúng tôi? Chúng tôi không thể tin theo các ông, chúng tôi 
đã thề bỏ Giáo hội Roma. Dù sống, dù chết không thể làm chúng tôi bỏ được đức 


tin của chúng tôi”. Nói xong, tất cả nhảy vào đóng lửa.[3§] 


4. Việc dẹp yên lạc giáo Cathar: thánh Daminh và tòa Truy tà (Inquisition) 


Không phải gươm hay lửa đã dẹp được lạc giáo. Muốn cứu Languedoc khỏi hiểm 
họa Cathar phải dùng biện pháp khác, lúc này Giáo hội đã tìm ra biện pháp đó. 
Hàng Giáo phẩm, khi bỏ lối sống Phúc âm và bỏ quên sứ mạng giảng dạy của 
mình, chính là những người phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nói đây. 
Vấn đề trước hết được đặt ra là lạc giáo Cathar đã thành công nhờ có một “đời 


sông khắc khô”. 


“Qui vị không thê lấy lời nói để chinh phục những người có con mắt chỉ dõi theo 
gương lành. Quí vị hãy xem người lạc giáo, họ lôi cuốn người dân chất phác bằng 
hình ảnh thánh thiện và nghèo khó Phúc âm. Nếu quí vị đưa ra một hình ảnh trái 
ngược, quí vị sẽ xây dựng ít mà phá hoại nhiều, và sẽ không thu được ích lợi gì ?” 
[39] Đó là những lời khôn ngoan của nhà truyền giáo Tây Ban Nha: thánh Daminh 
(1170-1221). 


Trước hết phải có gương lành, nhưng cũng phải dùng lời giảng dạy cho những 
người dân thất học. Đại Công đồng Latran IV (1215) đã có những lời khuyên như 
sau: “Công đồng nhận thấy có nhiều giám mục không thể đích thân thi hành việc 
rao giảng Lời Chúa, nhất là những vị có địa phận rộng lớn. Bởi vậy Công đồng 
truyền cho các vị ấy chọn một số người có khả năng thi hành sứ mạng giảng Lời 
Chúa một cách hữu hiệu, và khi đã có uy tín trong lời nói việc làm quí vị sẽ đến tận 
nơi, tức những nơi mà các giám mục không thê đích thân tới, dễ thăm viếng người 


dân được ủy thác và quí vị sẽ dạy dân bằng lời nói cùng gương sáng”.[40] 


Chính vì muốn thể hiện ý muốn của Công đồng nói trên, mà thánh Đanimh có ý 
định lập một dòng tu chuyên việc giảng dạy mang tính hộ giáo. Dòng tu của thánh 


nhân trước hết được đức Cha Foulques thành Toulouse ủng hộ, và đức Thánh Cha 


Honoriô III chính thức châu phê ngày 22.12.1216. Âu cũng là ý chúa Quan phòng, 
để có những tay thợ truyền giáo đắc lực và thức thời trong đạo binh Thánh giá 


thiêng liêng mà Giáo hội đang cân đên. 


Năm 1233, đức Thánh Cha Gregori IX trao cho dòng Đaminh một sứ mạng rất tế 
nhị : Tòa Truy tả (Inquisition). Tòa này đã có từ năm 1184 dưới triều Giáo hoàng 
Luciô I, do các giám mục và khâm sai Tòa thánh näm giữ, có mục đích điều tra 
và tố cáo những người theo lạc giáo và trừng phạt các kẻ cố chấp gây nhiễu loạn. 
Từ nay Giáo hội trao công việc này cho một cộng đoàn chuyên môn, có người thừa 
hành, có kế hoạch và phương pháp. Đây là một sứ mạng vừa khó khăn vừa nguy 
hiểm.[41] 


Thời nay, người ta được làm quen với những bảo đảm thường xuyên của công lý, 
của tổ chức Nhân quyền Quốc tế, nên dễ có những lời lẽ rất gay gắt mỗi khi nói 
đến tòa án này. Nhất là người ta tố cáo nó độc tài, bởi vì mỗi khi điều tra một vụ, 
quan án chỉ cần hỏi nhân chứng hoặc đọc một số tài liệu, sau đó quan án tùy tài 
thâm phán cùng lương tâm mình mà tuyên án. Bản án công bố không ai được 
chống lại, tên người cung cấp tài liệu cũng như nhân chứng được triệt để giữ kín. 
Cứ khách quan mà nói, bản án do một quan tòa có lương tâm phán quyết và công 
bố phải chăng lại không vô tư hơn những bản án, tuy có tranh nghị sôi nối, nhưng 


lại bị áp lực của dư luận hoặc la lôi của lũ đông vô trách nhiệm ? 


Đứng trước tượng Chúa Chuộc tội, suy nghĩ trong thinh lặng, quan án của tòa Truy 
tà đễ thoát được những thiên kiến và ảnh hưởng của hận thù; ít là thế. Quyền hành 
của quan tòa rất lớn, nhưng đừng tưởng ông có quyền buộc tội và nghiêm phạt một 
cách độc đoán. ông phải trả lẽ trước mặt đức Thánh Cha, và thực sự đã có nhiều vị 


bị khiên trách, trừng phạt và mât chức. Ngoài ra, còn có một cô vân khôn ngoan 


luôn luôn theo sát ông trong khi thi hành nhiệm vụ, có thể can gián và giúp ông 
giải quyết nhiều vụ làm bối rối lương tâm. Từ giữa thế kỷ XIII, còn thêm một 
khoản luật nữa cho quan tòa, là không một bản án nặng nào, như là- tù chung thân 
hay xử tử được công bố, nếu chưa có sự đồng ý của đức giám mục địa phận. 
Nguyên điều đó, cũng đủ đảm bảo cho bị cáo khỏi sự nóng nảy hoặc thiếu vô tư 


của một tòa án lưu động. 


Bản án thường được công bố trong một khung cảnh trang nghiêm. Mở đầu băng 
một bài thuyết trình, mà ở Tây Ban Nha người ta gọi là auto-da-fé (acte de foi), 
nhằm gây cho các người dự cuộc có cảm tưởng về quyên tài phán của Giáo hội, 
đồng thời để mọi người chứng kiến sự hối hận hay cố chấp của phạm nhân. 
Thường là án tù ở, tuy nhiên cũng có nhiều cách đền tội khác, như hành hương, bố 
thí. Án tử hình (hỏa thiêu) chỉ dành cho những đầu đảng có chấp hoặc đã được tha 
nay tái phạm. Nhưng cũng có nhiều đầu đảng như Gottachalk, Bérenger, Abélard, 
Henri Lausanne, Wiclif chỉ phải chịu hình phạt theo giáo luật, nặng lắm là bị quản 


thúc trong một tu viện. 


Nói thé, không có nghĩa là tất cả đều tốt đẹp. Sự thực, tòa án này đôi khi vào tay 
những giám mục hay nhà thần học quá nghiêm khắc nên lịch sử của nó không khỏi 
những vết nho, như nhiều tô chức khác. Lại cũng không nên lẫn lộn với tòa Truy tà 
có tính chính tri, được thành lập năm 1478 tại Tây Ban Nha dưới triều Fernando V 


và Isabella, để thay thế cho tòa Truy tà nói trên hầu như không còn. 


Tòa Truy tà mới này ban đầu được trao cho linh mục Thomas Torquemada (1420- 
98) dòng Daminh, rồi đến đức hồng y Jimenès (1436-1517) dòng Phansinh, có mục 
đích tầm nã các người Do Thái và Mauro đã bị án, là thù địch nguy hiểm của đức 


tin và quốc gia. Tòa Truy tà này thật sự cũng không quá bạo tàn như người ta phê 


phán, nó buộc các tín đồ Do Thái và Mauro theo đạo Công giáo, nếu muốn được ở 
lại trên đất Tây Ban Nha (vì đã có lệnh nhà vua trục xuất họ). Do đó, tòa án này 
không những được toàn dân chấp nhận mà còn được hoan nghênh, vì nhờ có nó mà 
người Tây Ban Nha bảo toàn được đức tin Công giáo, thoát khỏi mọi xu hướng, 
nguy hiểm đến mât đạo trong thế kỷ XV và XVI dưới triều Felipe II (1557-98). 
Tòa án giống như thế còn hoạt động cả ở Hà Lan, để tầm nã những người theo lạc 


giáo.[42| 


[1] Sách tham khảo: Dom H. Poulet: Histoire du christianisme (le moyen âge) - A. 
Fliche: L'Europe occidentale de 888 à 1125, và Diehl - Marcais: Le monde oriental 
de 395 à 1081 trong Histoire générale (Glotz) II, Q. II và IT - G. de Plinval: Le 
drame extérieur de la chrétienté trong Histoire illustrée de l’Église, Paris 1946-48, 


Q. I, tr 363-408. 
[2] Diehl - Macais: op. cit., tr 158-185. 
[3] Diehl - Marcais: op. cit., tr 114-151. 


[4] Diehl - Marcais: op, cit., tr 185-196 - Xem L. Bréhier trong Hist. de l’Église, Q. 
V, tr 127-130 và 134-140, 152-154. 


[5] Xem Aigrain trong Hist. de l’Église Q. V, tr 224-228 và 261-263. Về cuộc bổ 
vây thành Comstantinopoli, xem Deïhl-Marçais: op.cit., tr 251-252 


[6] Xem Aigrain trong Hist. de l’Église Q. V, tr 358-359. 


[7] Diehl - Marcais: op. cit., tr 195 - Xem L. Bréhier và Aigrain trong Hist. de 
l’Église, Q. V, tr 138-140 và 267-268, 276. 


[8] J. Labourt: Le christianisme dans l’empire perse sous la dynastie sassonide 


(224-632)- Xem Amann và Tisserant: Nestorius trong Dict. de Théol. Cath. 


[9] J. Pargoire: op. cit., tr 167-168 - Xem Debt. Marcais: op. cit., tr 208. 


[10] R. Aigrain trong Hist. de L'Église, Q. V, tr 226-230 - Xem G. Bardy: Revue 
apologétique 1930, tr 513 và tiếp - W. Seston: Mélang. École fr. de Rome 1936, tr 
101-124. 


[11] R. Aigrain trong Hist. de l’Église, Q. V, tr 270-275 - E. Amann, Q. VI, tr 194- 
195 


[12] E. Amann trong Hist. de l’Église, Q. VIIL tr 423 - P. Guirard trong Hist 
générale (Glotz) II, Q. IV, 2: “L’essror des États d’ Ocident”, tr 288-313 - Về 
phong trào hành hương Compostella, ibid, tr 301-302. Xem Revue des questions 
histonques 1934 


[13] Amamn trong Hist. de l’Église, Q. VIII, tr 224-427. 
[14] Xem M. Jacquin: Hist. de l’Église Q. II, tr 287-291, chú thích 3. Về bè 
Monothelisme, xem L. Bréhier trong Hist. de LÉglise Q. V, tr 111-124, 160-176 


và 183-190. 


[15] J. Pargoire: op. cit., tr 199-214 


[16] G. de Plinval trong op. cit., Q. L tr 377-379. 


[17] L. Bréhier: La querelle des images, Paris 1904, và trong Hist. de l’Église Q. 
V, tr431-470. 


[18] Có điều đáng chú ý là công đồng Hiera công khai nhìn nhận sự nên cầu 
nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria, và những ông vua chủ trương Phá ảnh tượng 


cudng nhiệt nhất cũng không bao giờ bỏ cờ thánh Giá. 
[19] Mansi: Concil. XII, 1069. 


[20] Các thượng phụ giáo chủ Tarasius. Theodotus, Cassiteras, Photius. Nicolas 


“Mysticus” đều là những quan thượng thư triều đình. 


[21] Về Pholius, xem Amnan trong Hist. de l’Église, tr 465-501 và Dist. de Théol. 
Cath: Photius - M. Jugie: Le schisme byzantin, Paris 1941 - H. Grégoire “Du- 
nouveau sur le patriarche”, Bulletin de la Classe des lettres de l’Académie royale 


de Belgique XX (1934), tr 36-53. 

[22] L. Dujcev: Boris trong Dict. d'Histoire ét de Géographie ecclésiastiques. 

[23] Xe chương 6 mục II, 4 - E. Amann trong Hist. de l’Église Q. VI, tr 452-461 
[24] E. Amann trong Hist de l’Église Q. VII, tr 138-152 - Xem L. Bréhier Le 


schisme oriental du XI e siècle, 1899 - E. Amann: Michel Cérulaire trong: Dict. de 


Théol. Cath 


[25] Fliche: La réforme grégorienne Q. I. Louvain 1924, tr 271-276 


[26] Có thể xem nội dung bản án trong Dict. de Théol. Cath. (Michel Cérulaire). 
Xem Patrologie Latine CXLII, 1002-1003. 


[27] Sách tham khảo: L. Bréhier L'Église et l'Orient au moyen âge: Les Croisades, 
Paris 1907 - R. Grousset: . Histoire des Croisades et du royaume franc de 
Jérusalem, 3 Q, Paris 1934-35; L’épopée des Croisades 1930 - P. Rousset: Les 
origines et les caractères de la première Croisade: Neuchâtel 1945. 


[28] R. Grousset: L’épopée des Croisades. Tr 1-46 


[29] Thánh Benađô: Epist. 467. Xem Vacandard: Vie de saint Bernard. Paris 1895, 
Q IL, tr 229-303. 


[30] R. Grousset: Hist. des Croisades et du royoume franc. Q. IL. tr 225-271. 

[31] Thánh Benađô: De consideratione II, I. Xem Vacandard: op. cit., tr 415-435 
[32] Về các đòng tu Hiệp sĩ, xem L. Bréhier op. cit., tr 96-98. 

[33] Sách tham khảo: A. Luchaire Innocent I 1904-08, Q. II (La Croisade des 
Albigeois) - J. Guiraud: Histoire de l’Inquisilion au moyen âge Q. I và II, Paris 


1935-38 - P. Belperron: Croisade con tre les AlbigeoIs, Paris 1942. 


[34] Mythologie générale của F. Guirand (Larousse), tr 254. 


[35] E. Amann trong Hist. de l’Église Q. VII, tr 434-437. 

[36] Xem Vacandard: op. cit., Q. II, tr 202-234. 

[37] J. Guirand: op. cit., Q. I, tr 376. 

[38] P. Belperron: op. cit., tr 206. 

[39] Trích dẫn của Guiraud: Saint Dominique (“Les Saint”), tr 26. 

[40] Trích dẫn của Guiraud: op. cit., tr 72. 

[41] L. Tanon: Histoire des tribunaux de l’Inquisition en France. Paris 1893 - E. 
Vacandard: L’Inquisition. Paris 1914 - Inquisition trong Dict. de Théol. cath - J. 
Guiraud: L’Inquisition médiévale, Paris 1928 - Về ý nghĩa tinh thần của tòa Truy 
tà, xem D. Jordan: La responsabilité de l’Église dans la répression de l'hérésie au 
moyen âge Paris 1907 - H. Maille: L'Église et la repression sanglante de l'hérésie, 
Liége 1909. 

[42] Xem Inquisition trong Encyclopédie Universelle Dictionnaire cúa P. Guérin. 
Tòa Truy tòa của các vua Tây Ban Nha dần dần hết hành động và bãi bỏ hăn do 
hiến pháp năm 1820. 


Chương Chín 


GIÁO HỘI THỜI HOÀNG KIM 


VĂN MINH TRUNG CÔ (tk. XII-XII) 


L Tổ chức Giáo quyền 

1. Ngôi Giáo hoàng và Giáo triều Roma 

2. Tổ chức Giáo quyên tại các địa phận 

3. Đời sống giáo dân 

II. Các dòng tu 

1. Những dòng tu “nhập thế” 

2. Những dòng tu “hành khất”: thánh Đaminh và thánh Phan sinh 
3. Công cuộc tuyên giáo tại miền Đông Bắc Âu châu, ở Á Châu và Phi châu 
II. Phụng vụ, nghệ thuật, văn hóa 

1. Bí tích phụng vụ và sống đạo 

2. Nghệ thuật thánh 


3. Kinh viện Học phái 


4. Đại học 


Hai thế kỷ XI và XIII lịch sử Giáo hội được nhìn nhận là thời hoàng kim của văn 
minh tôn giáo Trung cô,[1] tuy đó cũng là những thiên kỷ đen tối, nhiễu loạn và 
suy VI tại nhiều Quốc gia Âu châu.[2] Thật vậy, làm gì người ta lại không cảm nghĩ 
về một tình trạng bất ôn khi biết bao chính thê lần lượt Sụp đô, khi để quốc La Đức 
liên miên gây biến trên đất Ý, làm đảo lộn cả miền Trung Âu từ Bắc xuống Nam 
suốt hai thế kỷ, với những cuộc giao tranh đẫm máu giữa phe Giáo hoàng (Guelfe) 
và phe Hoàng dé (Gibelin). Bị các hoảng dé La Đức đe dọa ngay tại Roma, các 
Giáo hoàng thuộc lòng phải lưu vong. Người ta tính trong 110 năm (1088-1198), 
các ngài chỉ được ngồi tại giáo đô có 55 năm.[3] Rồi đến chiến tranh giữa các vua 
chúa, cuộc tái chiếm Palestina của Hồi giáo và Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng thời gian ấy, lạc 
giáo Cathar hay Albigenses nổi lên ở Tây phương.[4] Tình trạng như thé ai bảo 
không phải là đen tối nhất? 


Tuy nhiên, thời bị coi là đen tối và nhiễu loạn đó lại chính là thời uy quyền của 
Thiên Chúa được sáng tỏ hơn hết trong Giáo hội. Hàng Giáo phẩm, giáo sĩ có uy 
tín và can đảm bảo vệ đức tin, giáo dân nhiệt thành sóng đạo, hàng tu sĩ dän thân 
phục vụ dân Chúa. Đó là kết quả tinh thần Kitô giáo đã ảnh hưởng thâm sâu vào 
đời sống xã hội thời Trung cô. Giáo hội hơn khi nào hết, được coi là “Thành trì 
Thiên Chúa” (Civitas Dei) mà thánh Âutinh đã nói đến. Quyền tối cao của ngôi 
Giáo hoàng bao trùm cả Giáo hội, và được các Quốc gia kính trọng nhìn nhận. 
Công cuộc canh tân Giáo hội thành công nhất trong việc cải thiện đời sống hàng 


giáo sĩ. Đời sông tu trì cũng được cải tô, nhât là có những đường lôi hoạt động 


mới: dòng tu “nhập thế”, dòng tu “hành khất”. Sau hết, người ta nói đây là thời 
thịnh vượng nhất về văn hóa và nghệ thuật Kitô giáo Trung cổ, tưởng không phải 


quá đáng. 


TÖ CHỨC GIÁO OUNEN 


1. Ngôi Giáo hoàng và Giáo triêu Roma 


Cuộc “cách mạng” của đức Gregori VII (1073-85) đã trả lại quyền độc lập cho 
ngôi Giáo hoàng. và dần đưa các ngài tiễn tới quyền uy tột đỉnh dưới thời đức 
Innocentê III (1198-1216). Đó là bước tién quan trọng của văn minh Kitô giáo. 
Đức Giáo hoàng là Giám mục thành Roma, đồng thời là thủ lãnh tối cao trong Giáo 
hội, dâng kế vị thánh Pherô, đại diện Chúa Kitô ở trần gian. Đức Thánh Cha có 
quyền tối cao trên toàn thê Giáo hội và trên mỗi người tín hữu. Đây là lời phát biểu 
của đức Innocentê III, vị đại Giáo hoàng thế kỷ XIH: “Ta đã được Thiên Chúa đặt 
trên các Dân tộc và các Quốc gia”. “Giáo hội Roma là Mẹ và là Thày các Giáo hội 
khắp hoàn cầu”. “Ta năm mọi quyền hành của Chúa Kitô trên mặt đất, và bước 


theo Người ta phải mưu hòa bình cho nhân loại”.[Š] 


Đức Innocentê II khi lên ngôi mới 37 tuổi, hình dáng bé nhỏ, trí óc thông minh, 
khôn ngoan phi thường. Người ta gọi Innocentê là Salomon thời Trung cô. Chính 
ngài đã đem quyền uy Giáo hoàng lên tuyệt đỉnh. Hết mọi công việc lớn lao trên 


thế giới đều tới tay ngài, ngài can thiệp vào các việc đạo cũng như đời: trừng phạt 


những ông vua phạm luật hôn nhân (Philippe-Auguste), hoặc cướp di sản Giáo hội 
(John Lackland), hạ bệ ông vua này (Otton IV), phong tước cho ông hoàng kia 
(Friedrich II), hòa giải những vụ tranh chấp giữa các vua Công giáo, bảo vệ quyền 
độc lập Tòa thánh, mộ binh Thánh giá Gierusalem và Albi. Quyền uy và thế lực 
của ngôi Giáo hoàng còn được thể hiện tại Công đồng Latran IV (1215) do đức 
Innocentê triệu tập, quy tụ 400 tông giám mục và giám mục, 800 bề trên các dòng 
tu, và vua chúa đại điện các quốc gia, khiến Công đồng đích thực là Công đồng của 
thế giới Kitô giáo. Công đồng nhằm hai mục đích: canh tân Giáo hội và giải phóng 
Đất Thánh. Đức Thánh Cha băng hà vào mấy tháng sau, để lại nhiều tác phẩm tu 
đức như Về sự khinh chê thế gian, Về Mâu nhiệm Thánh Lễ. Thánh ca Stabat 


Mater và kinh Veni Sancte Spiritus cũng là tác phẩm của ngài. 


Ơn “bất khả ngộ” của vi đại diện Chúa Kitô cũng đã được thánh Tôma Aquino (+ 
1274) nói đến và bênh vực từ thời này.[6] Năm 1234, đức Thánh Cha Gregori IX 
dành cho Tòa thánh quyên tuyên bố Hiển thánh và Chân phước. [7] Vì cho tới khi 
đó, việc nhìn nhận một đắng thánh là do tiếng nói của dân với sự chấp thuận của 
tổng giám mục địa phận. Đại Công đồng Latran IV cũng khăng định, chỉ Tòa thánh 
mới có thầm quyền xác nhận những hài cốt các thánh, để đưa ra cho giáo dân kính 
viếng. Từ thế kỷ XI, các Giáo hoàng giữ lại quyền tha giải một số trọng tội, và do 
đấy tòa Xá giải được thiết lập. Tòa này có quyên tha giải các tội va và chuẩn chước 
những luật lệ. Ngoài ra, còn có nhiều tòa án do Tòa thánh thiết lập, đặc biệt tòa 
Truy tà (Inquisition), nói lên quyên tài phán của Giáo hội thời đó. Đại Công đồng 
trước đây có thể do hoàng dé triệu tập, từ thế kỷ XII (Latran I, 1123) chi đức 
Thánh Cha mới có quyền đó, cũng như quyên châu phê các Sắc lệnh của Công 


dông.[8] 


Vì công việc mỗi ngày thêm nhiều, đức Giáo hoàng cần có thêm phụ tá và có vấn. 
Từ thế kỷ XI đã có tổ chức Giáo triều Roma (Curia Romana), gồm những tòa sau 
đây: Chuông ấn Tông tòa, Nội vụ Tông tòa, tòa Xá giải, tòa Thượng thấm. Đứng 
hàng đầu các phụ tá và có vấn là hồng y. Đây là những vị có tài học rộng, có tâm 
hồn đạo đức trí phán đoán và khôn ngoan trôi vượt, do Giáo hội tuyển chọn. Các 
ngài vừa làm cố vấn vừa đứng phụ trách các Bộ, các tòa và văn phòng tại Giáo 
triều. Tổ chức Hồng y đoàn được ấn định rõ rệt do đức Eugemiô III (1150), và kê từ 
năm 1170 việc bô nhiệm hồng y dành cho đức Thánh Cha. Con số hồng y bấy giờ 
rất thấp: thế kỷ XI khoảng 50 vị, thế kỷ XII và XIII chỉ có từ 20 đến 30. Năm 
1586, đức Sixtô V án định con số Hồng y là 70. 


Ngay từ những thế kỷ đầu, đức Giáo hoàng thường cử đại diện tham dự các công 
đồng hoặc can thiệp vào những công việc hệ trọng, đó là sứ thần (légat). Các vi 
này được chọn trong hàng giáo si Roma hoặc trong hàng giám mục Ÿ trực thuộc 
Tòa thánh. Công việc của các ngài rất quan trọng, nhất là thời đức Gregori VII, nên 
từ trung tuần thế kỷ XI việc đi sứ được trao cho các hồng y, và vì thế mang thêm 
danh hiệu de latere (đặc sứ). Nhiệm vụ làm sứ giả còn được ủy thác một cách lâu 
bèn cho một số tổng giám mục chính tòa, các vị này mang tước hiệu Legati nati. 
Còn chức đại sứ (nonce) được dành cho các giám chức (thường là giám mục), có 
nhiệm vụ đi công cán về một công việc riêng biệt, cả vấn đề chính trị, có liên quan 
với những việc thường vụ. VỊ đại sứ (inter-nonce) có tính cách bèn vững và cấp 
ngạch như vị đại sứ toàn quyền (ministre plénipoten-tiaire). Khâm sứ (délégué) 


cũng là đại diện đức Thánh Cha, nhưng không có tính cách ngoại giao. 


Ít quyền hành trước kia dành cho các tổng giám mục và công đồng giáo tỉnh, nay 
được trao cho đức Giáo hoàng, như quyền kiểm soát và hợp thức hóa việc bầu cử 


giám mục. Từ thế kỷ IX, đã có luật các tổng giám mục sau ba tháng được tấn 


phong, phải xin đức Thánh Cha trao ban Pallium (áo choàng). Thé kỷ XI trở đi các 
ngài phải đích thân tới Roma để lãnh nhận. Sang thế kỷ XII, các giáo chủ tuyên thệ 
tuân phục đức Thánh Cha, và cứ định kỳ phải đến Roma bệ kiến (visitatio 
liminum, ad limina) để báo cáo tình hình. Đến thế kỷ XV, việc tuyên thệ vâng phục 


và bệ kiên đức Thánh Cha còn buộc cả các giám mục. 


Đức Thánh Cha là người đứng đầu Giáo hội Công giáo và là người đứng đầu Quốc 
gia Vatican, đồng thời là giám mục thành Roma. Ngài có sự cộng tác và giúp đỡ 
của Hông-y-doàn và Giáo triều Roma, từ năm 1965 có thêm Thượng Hội đồng 
Giám mục Thé giới. Khi đức Giáo hoàng băng hà, Hông-y-doàn tạm nắm quyền 
cai trị Giáo hội, và bầu Giáo hoàng mới trong một phòng, gọi là “mật tuyển viện” 
(conclave).[9] Công đồng Latran III (1179) quy định thé thức bầu cử Giáo hoàng, 


đòi 2/3 số phiếu cử tri. 


Dé có tiền chi phí tại Giáo triều, nhất là vì các nhân viên làm việc mỗi ngày thêm 
đông, ngoài những lợi tức của nước Tòa thánh, tiền đóng gop của các thánh đường, 
tu viện, tiền vua chúa nhiều Quốc gia nộp hàng năm, còn có loại thuế đặc biệt và 
bất thường, như thuế Pallium do một tổng giám mục phải nộp khi lãnh nhận áo 
choàng, thuế servitia communia do giám mục hay đan viện phụ phải đóng gop khi 
nhận quyên, thuế visitationes do các giám mục mỗi khi đến bệ kiến đức Thánh 
Cha. Hầu hết các loại thuế (taxe) này bắt nguồn từ thói quen tình nguyện dâng biếu 


Tòa thánh, đã có từ lâu đời. 


Việc biên soạn bộ giáo luật bắt đầu từ thế kỷ XII do linh mục Gratianus dòng Biên 
đức, một luật gia trứ danh thời đó. Sau nhiều năm làm việc, một bộ luật thành hình 
vào khoảng năm 1142, nhan đề Concordia discordantium canonum, đến sau quen 


gọi là Decretum Gratiani. Công cuộc được tiếp tục do thánh Raymunđô Penafort 


(1175-1275) dòng Daminh theo lệnh của đức Gregori IX: Decretales Gregorii gồm 
5 quyền (1234), và cứ tiếp tục mãi. Cuối thế kỷ XV, lần thứ nhất bộ luật được ấn 
hành do luật gia Jean Chapuis: Corpus juris canonici (Paris 1499-1502). 


2. Tô chức Giáo quyên tai các dia phận 


Dưới quyền đức Thánh Cha và trực tiếp chịu trách nhiệm với ngài, trong việc cai 
quản các giáo tỉnh và địa phận là giáo chủ, tổng giám mục và giám mục. Trong khi 
hàng giám mục mỗi ngày thêm quan trọng trong lãnh vực chính trị, đặc biệt trong 
đế quốc La đức mà phần lớn các vị là lãnh chúa, thì sự độc lập trong lãnh vực tôn 
giáo và quyền bính giám mục bị suy giảm, không những vì sự tập trung quyền 
hành của ngôi Giáo hoàng, nhưng còn vì lý do khác. Đó là ảnh hưởng của hội đồng 
kinh sĩ, sau khi được cải tổ, trở thành lớn trong địa phận. Uy thế của các kinh sĩ đã 
khiến hoàng dé và các Giáo hoàng, cũng phải có những hội đồng như vậy tại nhiều 


thánh đường ở Đức và Roma.[{ 10] 


Từ thỏa hiệp Worms (1122), việc tuyển cử giám mục trong thế kỷ XII hoàn toàn ở 
trong tay hội đồng kinh sĩ, sau khi gạt các giáo sĩ khác cũng như giáo dân ra ngoài. 
Các kinh sĩ còn là cô vấn của giám mục, cộng tác với giám mục trong việc cai 
quản địa phận, tựa như hồng y tại Giáo triều Roma. Trong nhiều việc quan trọng, 
giám mục phải có sự chấp thuận, hay ít ra phải nghe lời bàn của hội đồng. Khi tòa 
giám mục trống ngôi, hội đồng kinh sĩ cai quản địa phận cho tới khi có chủ chăn 
mới. Từ đầu thế kỷ XIII, người được đề cử làm giám mục thường bị cử tri đoàn đòi 
hỏi một số quyên lợi, gọi là “điều ước tuyên cử” (capitulations éleclorales). Tại 


nhiêu địa phận, người ta còn buộc ai muôn ứng cử giám mục, phải là người thuộc 


hàng quí tộc như một điêu kiện. Lê lôi tuyên cử như thê dĩ nhiên sẽ có những hậu 


quả không tốt. 


Vì các giám mục thời đó phải cai trị những địa phận rộng lớn, lại mắc vướng nhiều 
công việc trần thế, như nhiệm vụ tư pháp, phòng vệ xứ sở, xây đồn đắp lũy, giữ gìn 
an ninh trật tự...,[I1] nên trách nhiệm mục vụ được trao cho những tổng phó tế 
(archidiacre) trong hội đồng kinh sĩ. Những vị này là phụ tá giám mục, ban đầu có 
rất nhiều quyền hành, nhưng rồi giảm bớt dần. Cuối thế kỷ XII, các giám mục tự 
đặt lây cho mình vị tông đại diện (vicaire général), cùng nhiều viên chức khác. Các 
vị này là những người được tín nhiệm và trao phó nhiều quyền hành, khiến thế lực 


của tông phó tế hết dần, nhất là sau Công đồng Trento (1545-63). 


Dé có người trợ giúp mình cả về nghĩa vụ giám mục, nhất là trong những địa phận 
quá đông dân, nhiều tổng giám mục hoặc giám mục có thêm phụ tá, đó là những 
giám mục phụ tá hay hiệu tòa. Khi Hồi quân xâm chiếm Đông phương và nước 
Tây Ban Nha, cũng như sau này quân Mông Cổ đánh phá Đông Âu, nhiều vị giám 
mục bị trục xuất khỏi địa phận. Đến khi những vị này từ trần, Tòa thánh đặt người 
kế vị để duy trì quyền hành xưa, cũng vì hy vọng sẽ lấy lại những tòa đã mất. Các 
giám mục này được tấn phong và mang hiệu tòa, không có thẩm quyền giám mục 
thật sự nhưng chỉ để cộng tác chặt chẽ với các giám mục có địa phận rộng lớn. Từ 
cuối thế kỷ XII, nhiều giám mục hiệu tòa được cử làm đại diện Tông tòa tại nhiều 


địa phận, có thực quyên hâu như một giám mục chính tòa. 


Sự thành công lớn nhât của cuộc “cách mạng Gregorian” là một hàng giáo sĩ đạo 
đức có khả năng. Cũng như hàng giám mục, các linh mục năm giữ vai trò quan 
trọng trong xã hội. Tại các quôc gia, linh mục được coi là người trung gian giữa 


Thiên Chúa và nhân loại được mọi người kính trọng, mặc dâu có những gương xâu 


cá nhân. Các vị không phải chỉ thi hành nhiệm vụ thiêng liêng, như ban phát các bí 
tích, giảng dạy giáo lý, huấn luyện các chủng sinh, sửa phạt kẻ lầm lỗi, nâng đỡ tội 
nhân hối cải, nhưng còn đứng ra làm trọng tài trong các vụ tranh chấp, bênh vực kẻ 
hèn kém, thương giúp người nghèo khổ. Sau hết, vì là những bậc trí thức, các vị 
điều khiển học đường, dạy đại học, viết sách, cổ võ nghệ thuật. Nhiều nhà thần học 
nhiều giáo sư đại học, khi lên chức giám mục hay Giáo hoàng rồi, vẫn không rời 


bỏ bút nghiên và sách vở.[12| 


3. Đời sông giáo dân 


Không thời nào giáo dân nhiệt thành sống đạo bằng thời này. Tinh thần Kitô giáo 
đã thắm nhuân vào đời sống công cũng như tư, chính trị cũng như xã hội, kinh tế 
cũng như trong các chuyến đi thám hiểm (Marco Polo, 1271-92). Giáo quyền và 
chính quyền hợp tác với nhau một cách tốt đẹp. Các Quốc gia Tây phương đều 
nhìn nhận mình cùng chung một “Nhiệm thể”, được đặt dưới một quyền uy tối cao 
thiêng liêng và trần thế. Tất cả mọi người đều sung sướng và hãnh diện tuyên xưng 
đức tin Công giáo, tình nguyện đặt mình đưới quyền Giáo hội trong các vấn đề tín 


lý và luân lý.[13] 


Sự nhiệt thành sống đạo của giáo dân thời này được minh chứng, không những 
bằng sự gia nhập binh Thánh giá,[14] mà còn bằng hoạt động bác ái cụ thé: nhiều 
cơ sở từ thiện như bệnh viện, lữ quán, cô nhi viện, trại phong, được thiết lập khắp 
nơi. Các nhà giảng thuyết đều nhấn mạnh những công tác xã hội bác ái. Nhiều đại 
thánh xuất hiện trong thời này: Phan sinh, Daminh, Anbê Cả, Tôma Aquino, 
Bonaventura, vua Louis IX nước Pháp và mẹ là bà Blanca xứ Castilla, Elisabeth 


nước Hung Gia Lợi, Hedwigia xứ Silesia, Gertrudes Cả, Mechtilda Hackeborn. 


Đây còn là “thời đại thánh đường”, chính những người thời đó cũng công nhận như 
thế. Nhà biên niên sử Raoul Glaber (+ 1050) viết: “Năm thứ ba thế kỷ XI bắt đầu, 
cùng một sự việc xảy ra khắp nơi. Người ta bắt đầu tái thiết những đại thánh 
đường, mặc dầu một phần lớn những ngôi nhà được xây cất thật kiên có này không 
hè cần đến... Giáo dân hình như đua nhau xây cất những thánh đường nguy nga đồ 
sộ, và cho đấy là vinh dự. Người ta muốn nói thế giới đang chuyền mình và cởi bỏ 
hết những cũ nát, để mặc lấy một bộ áo đính đầy thánh đường mâu trắng”.[15] 
Chung quanh thánh đường chính tòa (cathédrale), vì đức tin, vì nhu cầu, vì nghệ 
thuật, vì hội đoàn, người ta xây cất thêm nhiều thánh đường không những trong 
thành phố mà cả ở thôn quê nữa, để thiết lập giáo xứ (paraecia: vùng lân cận) có 


linh mục cai quản. 


Nhưng sự thống nhất Kitô giáo mới là điểm đáng chú ý hơn hết. Các Giáo hoàng 
lần lượt được tuyên chọn trong những nước lớn Tây Phương. Sau nhiều vị người 
Đức, đến những vi quốc tịch Pháp, Anh, cũng như những vi người Ý hoặc Roma, 
lên ngôi Giáo hoàng. Nhiều giáo sư nổi tiếng ở Paris, như Pietro Lombardo, 
BoecIus xứ Dacla, Lawrence người Anh, Henry người Đức, Alexander người 
Hung..., nhiều sinh viên từ các nước xa xôi đến. Trong hàng giáo sư đại học Paris, 
nỗi tiếng nhất là thánh Anbê, thánh Bonaventura, thánh Tôma, John Duns Scot..., 
các ngài đều là người Đức, Ý, Anh. Ngạn ngữ thời đó có câu: Giáo hoàng: Đức, 
hoàng dé, Paris thần học. Câu ngạn ngữ cho ta thấy thời ấy tôn giáo, văn hóa, đến 
cả chính trị nữa, không phải chỉ ở phạm vi thành thị hay quốc gia, mà thực sự có 
tính đại lục Âu châu thống nhất. [16] Có thế binh Thánh giá mới được tuyển mộ tại 
các nước Âu châu, và họ thuộc đủ mọi sắc tộc và ngôn ngữ. Cũng chính vì thế, 


những cuộc hành hương Gierusalem, Roma, Compostella, Cologne, mới quy tụ 


được hàng trăm ngàn người thuộc đủ mọi dân tộc. Đó là kết quả của một đức tin, 
một phép Rửa, một quyền binh. 

“Thiện ích chung”, “Hạnh phúc chung”, “Tự- do chung”, đó là những khẩu hiệu 
được ghi trên những công văn, thư từ, cũng như trên các tác phẩm của những nhà 
thông thái. Chúng tôi muốn nói đến tinh thần cộng đoàn, một đặc điểm nữa của 
thời đại. Theo đó, nhiều đoàn thê chịu chung một trách nhiệm, trong khi công tác 
và lao khô chia đồng đều cân xứng theo khả năng. “Đoàn kết gây sức mạnh”, 
“Chim có tổ, cáo có hang: người ta có nước, có làng, ai ơi.!” Đó là những câu ca 
dao rất quen thuộc của người thời Trung cô, giải thích tại sao những thành thị thời 
ấy nhà cửa sát nhau, đường lối chật hẹp, vây quanh một tháp chuông có Thánh giá 
trên đỉnh. Ngọn tháp cao không những dê có chuông báo hiệu giờ cầu nguyện hoặc 
ngủ nghỉ làm ăn, mà còn để làm điểm canh bảo vệ an ninh trật tự công cộng ngày 
đêm. Mọi người đoàn kết nỗ lực đào hào, đắp lũy, xây cất chợ búa, trại phong, thiết 


lập tu viện cho các dòng tu “hành khất”[17] 


Người ta khó mà tưởng tượng ra đời sống tôn giáo tại các đô thị thời Trung cổ, nếu 
không biết đưa những cảnh tượng mầu sắc của các tổ chức nghề nghiệp. Đây 
không phải là cảnh tượng với những tiếng rao hàng theo lối cô điển, hoặc những 
tiện buôn bán dọc theo đường phố mà thôi, nhưng người ta còn chen chúc nhau 
trong những thánh đường có đắng thánh Bốn mạng riêng, với cờ hiệu và đồng 
phục. Nhất là mỗi khi có những việc như chôn táng, bầu cử, nhận hội viên mới, 
đều có những lễ nghi cô truyền được cử hành, trong đó lời cầu nguyện pha lẫn với 
điệu vũ tiếng nhạc, kết thúc băng những công tác từ thiện.[ 18] Giáo quyên rất quan 
tâm đến những tô chức nghề nghiệp này, nhất là lo cho họ quy chế hợp với tinh 


thần Phúc âm. Nhờ đấy giới học nghề được giảng dạy về giáo lý và nghề nghiệp, 


được ông chủ đỡ đâu và đôi xử như con cái anh em, đông thời được bảo đảm khỏi 


những hà khắc và sự bóc lột nhau. 


Il 


CÁC DÒNG TU 


1. Những dòng tu “nhập thế” 


Đời sống tu trì thế kỷ XI-XIII mang một sắc thái mới. Nhiều dòng t-u chiêm niệm 
vẫn tiếp tục sinh hoạt và trở nên thịnh vượng trong thế kỷ XII: Chartreux, Xitô, 
Clairvaux.[19] Các dòng tu này tuy có rất nhiều ảnh hưởng trong việc thống nhất 
tinh thần Âu châu, nhưng chưa thích nghi đủ. Lý tưởng xa lánh thế gian và sự kín 
công cao tường vẫn còn làm các tu sĩ xa cách một xã hội có chiều hướng sống cộng 
đoàn. Vi thế sẽ xuất hiện những tu sĩ “nhập thế”, nghĩa là những tu sĩ dân thân vào 


đời, đụng chạm với đời đê phục vụ tha nhân, đem họ vê với Chúa. 


Những dòng tu mới này đều có khuôn mặt tương tự giống nhau. Đó là công tác bác 
ái xã hội: săn sóc bệnh nhân, thương giúp người nghèo, cho khách đỗ nhờ, chuộc 
kẻ làm tôi, giảng dạy giáo lý...[20] Nhiều dòng bắt nguồn từ những công tác từ 
thiện và lấy đó làm mục đích chính, người ta gọi là dòng “cứu tế” hay “trợ thế”. 
Trước hết có dòng Bệnh viện Thánh Gioan thành Gierusalem (1113), mặc dầu vì 
hoàn cảnh của thời đại, dòng tu này đã biến thành dòng Hiệp sĩ, nhưng vẫn không 
bỏ nhiệm vụ săn sóc bệnh nhân và thương giúp người nghèo. Hoàn cảnh và nhu 


cầu của thời binh Thánh giá đã buộc các tu sĩ vừa hoạt động bác ái vừa thi hành 


quân sự, đặng bảo vệ, đón tiếp, săn sóc giáo dân hành hương. Từ đó, khai sinh 
thêm nhiều dòng tu Hiệp sĩ khác: dòng đền thờ (1119), đồng Teutonic (1128), dòng 
Mang kiếm (Porte-Glaive 1202)... Dòng Thánh Lazarô thành Gierusalem (1120) 


chuyên săn sóc người cùi, được coi là nôi danh nhât. 


Trên những trục giao thông ở Tây phương, đặc biệt con đường hành hương Thánh 
Giacobê thành Compostella, có nhiều trạm cứu tế, quán trọ, đồn bốt canh gác. 
Dòng Thánh Giacobê Cầm kiếm (1170) được thiết lập, nhằm mục đích bảo vệ đền 
thánh và những nơi hiểm yếu trên đường lộ, chống sự quây phá của Hồi quân. Các 
giáo sĩ dòng này lo nhiệm vụ thiêng liêng tại các trạm cứu tẾ, quán trọ, nơi các tu sĩ 
nam nữ đón tiếp và săn sóc các khách hành hương. Nhiều sách vở nói về các tő 
chức hành hương, kể lại những nguy hiểm trên đường trường, cùng những hoạt 


động tiếp viện lương thực, thuốc men của các tu sĩ dòng này. [21] 


Trạm cứu tế, quán trọ còn được thiết lập cả ở những vùng đối núi. Tại đèo Grand- 
St-Bernard trên rặng Alpes Pennines, một cộng đoàn kinh sĩ sẵn sàng tiếp đón và 
cơm nước cho các lữ khách, đồng thời tìm kiếm những người thất lạc trong bão 
tuyết. Vẫn đề qua sông thì có hội đoàn gồm những chuyên viên tình nguyện bắc 
cầu. Một trong những hội đoàn này đầu thế kỷ XIII đã hoàn thành một cầu treo thứ 
nhất trong lịch sử tại Saint-Gothard (rặng núi Alpes), mở lối cho trục giao thông 
quan trọng. Miền Nam nước Pháp có tu hội Anh Em Bắc cầu (les Frères Pontifes), 
con cái thánh Bénezet (+ 1184), người đã bắc cây cầu qua sông Rhône tại 


Avignon. Tu hội này còn hoạt động cho đến thé kỷ XV. 


Nhưng các tô chức bác ái xã hội nhăm vào việc săn sóc bệnh nhân hơn cả. Nhiêu 
phong tục, đôi khi rât xa xưa, lưu truyên từ tô chức này qua tô chức khác, còn nói 


lên tinh thần Kitô giáo trong những công tác bệnh viện. Anh em nghèo đói và đau 


yếu không phải là “kho báu của Giáo hội” sao ? Đón rước họ là đón rước Chúa 
Kitô. Hết mọi kẻ “mang dấu nghèo khó và đau khổ” phải được tiếp rước như tiếp 
rước chính Chúa. Phần lớn các hội đoàn hoạt động trong bệnh viện đều đứng biệt 
lập, nhưng cũng có một số như hội đoàn Thánh Antôn, Thánh Âutinh hợp tác với 
nhau và biến thành dòng tu. Nổi tiếng nhất là dòng Chúa Thánh Thần do Guy 
thành Montpellier sáng lập (1180). Dòng tu này đồng thời chuyên săn sóc trẻ em bị 


bỏ rơi. 


Thế kỷ XIII còn có những dòng tu rất thực tế, với mục đích tìm kiếm những linh 
hồn sống trụy lạc, và xây lại cuộc đời cho các kỹ nữ hoàn lương, như dòng Thánh 
Maria-Magdalena (1232) ở Đức. Việc chuộc kẻ làm tôi có hai dòng lớn: dòng 
Chúa Ba Ngôi (1198) do Thánh Gioan Matha và thánh Felix Valois, dòng Cứu 
chuộc (1222) do thánh Pherô Nolascô, với sự giúp đỡ của thánh Raymunđô 
Penafort dòng Daminh. Hai dòng này, một đã chuộc được hàng triệu người, và một 
đã hy sinh tới 1.500 đắng tử đạo. Đó là những thành quả quí báu của một sứ mạng 


cấp thiết và cao cả.[22] 


Những nhà giảng thuyết lưu động cũng đã tạo nên một khung cảnh khá đặc biệt 
cho đời sống tu trì thế ký XII. Các ân tu sĩ trước kia không bao giờ ra mặt với đời 
và còn xa lánh, nhưng lúc này “hang động” của các thày bị dân chúng lũ lượt tới 
“hỏi thăm”, khiến các thày không thể không đón tiếp họ, rồi đi đến việc khuyên 
dạy và cải hóa họ. Nhiều vị trở thành những nhà lãnh đạo tinh thần của quần 
chúng, đó là những nhà giảng thuyết lưu động. Bề ngoài, nhà giảng thuyết không 
khác một ân tu sĩ, cũng ăn mặc thô sơ, cũng sống khắc khô, nhưng không còn tĩnh 
tu ở một chỗ nhất định. Ngược lại, các thày đi khắp nơi từ xứ này sang xứ khác 
như những tông đồ rao giảng sự sám hối, từ bỏ của cải, từ bỏ thú vui trần gian, kêu 


mời sống thanh bân và tiết độ. Cuộc sống bỏ mình như thế, các thày làm gương 


trước: chỉ sống bằng của bó thí. Hình ảnh của những nhà giảng thuyết này làm ta 
liên tưởng đến các nhà truyền giáo thời Sứ đồ.[23] Ảnh hưởng của các thày thật 
lớn lao, nhiều người từ bỏ hết mọi sự lũ lượt đi theo. Thế kỷ XII, nước Pháp có 
nhiều nhà giảng thuyết như thế: thánh Robert thành Arbrisselle (+ 1117), thánh 
Norbert (+ 1134) là những nhân vật đại diện cho các nhà giảng thuyết lưu động 


này, đến sau có thánh Daminh và thánh Phansinh. 


2. Những dòng tu “hành khất" : thánh Daminh và thánh Phansinh 


Đại Công đồng Latran IV (1215) đã có chỉ thị không cho lập thêm dòng mới. Tuy 
nhiên, có những trường hợp vì nhu cầu cuộc sống của con người mà luật pháp phải 
nhượng bộ. Dòng Thuyết giáo do thánh Đaminh sáng lập đã được châu phê ngày 
22.12.1216, nghĩa là khi Công đồng vừa bé mạc được một năm. Tuy nhiên đức 
Thánh Cha cũng dạy thánh Daminh phải chọn lấy một lề luật đã có sẵn, và thánh 
nhân đã chọn tu luật thánh Âutinh. Trong khi đó, dòng Hèn mọn của thánh 
Phansinh đã được chấp nhận cho sinh hoạt từ năm 1209. Đây là hai dòng hành khất 


đầu tiên. 


Thánh Phansinh (1182-1226) quê thành Assisi nước Ý là tắm gương phản chiếu 
đức khiêm nhường và nghèo khó của Chúa Kitô.[24] Thánh nhân chỉ là một phó tế, 
nơi hoạt động của ngài là giữa quần chúng chứ không ở chốn Giáo triều cung điện 
vua chúa hay giới đại học. Ngài rao giảng Tin Mừng bằng đời sống hoàn toàn thoát 
tục. Khuôn mặt, cử chỉ và lời nói của thánh nhân làm người ta hồi tưởng đến 
những nhà truyền giáo thời Thượng cổ. “Cây huệ ngoài đồng Chúa nhân lành cho 
mặc lộng lẫy”, “Không một con sẻ nào sa xuống đất ngoài ý muốn của Cha trên 


Trời”, đó là những dụ ngôn mà thánh nhân ưa thích suy gẫm mỗi khi mơn trớn một 


bông hoa hay một con vật. Thánh nhân tin tưởng chúng cũng được gìm trong biển 


ái ân của Chúa như chính mình, nên ngài gọi chúng tât cả là anh chị em. 


Cả cuộc đời thánh Phansinh là một bài ca dài chúc tụng Thiên Chúa. Ngài được 
thừa hưởng một di sản đặc biệt do các ån tu sĩ miền đôi núi nước Y để lại. Đó là 
tình yêu Thiên Chúa trong thiên nhiên, tình yêu Chúa Kitô ảnh hưởng mọi tạo vật. 
Chính Chúa Kitô là đắng thánh nhân đi tìm và yêu mến, khi cất tiếng rao giảng cho 
chim trời cá biển, khi thuần hóa con chó sói thành Gubbio, hoặc sống trầm lặng 
trong bụi rậm trên núi Alvemo. Chúng ta hãy đọc một đoạn Bài chúc tụng Thiên 
Chúa trong các tạo vật do thánh nhân soạn: “Chúc tụng Chúa, Đấng tạo dựng van 
vật, nhất là anh bạn mặt trời chiếu sáng chúng con ban ngày. Chúa đã dùng anh dë 
soi sáng chúng con. Anh đẹp dé, huy hoàng và rực- rỡ! Anh cho chúng con một 
hình ảnh về Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa, Đắng dựng nên cô em mặt trăng và các 
sao trên Trời. Chúa đã tạo dựng nên họ trong sáng, quí yêu và xinh đẹp. Chúc tụng 
Thiên Chúa, Đắng dựng nên anh bạn gió và không khí. mây mưa và vòm trời xanh 
thắm với không trung và thời gian. Chúc tụng Thiên Chúa, Đắng dựng nên cậu em 
lửa dé soi sáng chúng con trong đêm tối. Cậu em đẹp dë hon hở, cứng cát và hùng 


dũng lăm thay!” 


Đó là mấy nét hình ảnh đắng thánh tổ phụ của dòng anh em hèn mon, một dòng 
hành khất đầu tiên được đức Thánh Cha Innocentê III chấp thuận từ năm 1209, tuy 
hiến pháp dòng mãi đến năm 1223 mới được đức Honoriô III ban Sắc châu phê. Số 
tu sĩ ngay từ đầu thêm đông một cách nhanh chóng. Cứ hai người một, các thày 
Hèn mọn đi giảng Tin Mừng và sự ăn năn hối cải khắp nước Ý và nhiều nước 
khác, hun nóng lòng đạo đức của giáo dân thời Trung cổ. Năm 1212, thánh nhân 
hướng dẫn thánh nữ Clara (+ 1253) lập dòng Nhì. Ngoài ra, còn rất nhiều người có 


đôi bạn nghe theo thánh nhân sống tu thân tại gia, đó là gốc tích dòng Ba Phansinh 


(1221). Năm 1124, thánh Phansinh được Chúa cho in năm Dấu, và mang những 
Dấu đó cho tới khi từ trần năm 1226, được đức Gregori IX tuyên thánh vào hai 


năm sau. 


Thánh Daminh (1170-1221) sinh tại Caleruega nước Tây Ban Nha, thuộc dòng quí 
phái Guzman. Những chỉ tiết về cuộc đời niên thiếu cũng như đời sống khắc khổ 
của thánh nhân ít được lịch sử nhắc tới. Những chỉ tiết ấy ngoài ra còn bị người ta 
quên đi ngay từ ban đầu để chỉ quan tâm đến đời sống tông đồ của thánh nhân có 
quá nhiều thành tích vẻ vang. Thánh nhân là ai, ké từ khi được lịch sử nói đến? Là 
một sinh viên thần học ở Palencia, là một kinh sĩ tại thánh đường chính tòa Osma, 
là bề trên cộng đoàn kinh sĩ, khi bậc giáo sĩ này được cải tổ, là thư ký tháp tùng 
đức cha Diego (+ 1215) giám mục địa phận mỗi khi xuất ngoại, và sau cùng ở lại 
miền Nam nước Pháp, thi hành sứ mạng thuyết phục lạc giáo bằng lời giảng dạy. 
Lối hoạt động tông đồ băng giảng thuyết của Đaminh được đức Innocentê III chấp 
nhận ngày 17.11.1206.[25] Năm 1207, thánh nhân thiết lập lại Prouille (Aude) một 
trung tâm truyền giáo, và một nữ tu viện chuyên cầu nguyện yêm trợ cho các nhà 


truyền giáo, đó là dòng Nhì Daminh. 


Tại miền Nam nước Pháp, Đaminh nhận thấy rõ những kế hoạch nham hiểm của 
lạc giáo Albigensê, hiểu rõ tâm lý của quần chúng, tức những người chỉ băng lòng 
chấp nhận những vị tông đồ, không phải chỉ giảng dạy mà còn sống nghèo nữa. 
Thánh nhân không lấy đó làm ngạc nhiên, ngài quyết đem luật kinh sĩ vào đời sống 
tông đồ. Ngài thi hành chính sách đi bộ, không mang tiền bạc, ăn xin từng nhà, 
hãm mình hành xác, áp dụng đường lối ấy vào công cuộc giảng dạy và cảm hóa lạc 
giáo. Cuộc đời 10 năm truyền giáo trong nghèo khó đã đem lại cho thánh nhân 
nhiều kinh nghiệm quý báu: vui vẻ, nhẹ nhàng và thành công. Nhưng kinh nghiệm 


này sẽ được truyền lại cho một dòng tu ngài sắp thành lập. 


Năm 1216, thánh Đaminh thiết lập tu viện thứ nhất tại Toulouse, và sang Roma xin 
đức Thánh Cha châu phê dòng mới. Chỉ một năm sau, với một nhóm tu sĩ trong 
tay, thánh nhân đã chiếm được những yếu điểm trong Giáo hội: ở Roma cạnh Giáo 
hoàng, ở Paris, ghế giáo sư thần học, ở Bolonia, ghế giáo sư luật khoa. Nhờ có ba 
địa điểm đó mà dòng Daminh được xây trên một nèn tảng thật vững chắc. Trước 
khi qua đời (1221), Đaminh đã hoàn tất mọi công việc: một hiến pháp hoàn bi, 8 
tỉnh dòng, 60 tu viện. Đây là dòng tu thứ nhất gồm những giáo sĩ chuyên giảng 
dạy, và cũng là một cuộc cách mạng nhằm đem lại cho hàng linh mục việc giảng 
thuyết, mà xưa kia chỉ dành cho các giám mục. Đó là ý nghĩa danh hiệu Thuyết 
giáo mà đức Honoriô III đã đặt cho dòng tu hành khất này, đồng thời đức Thánh 
Cha đã nói như một lời tiên tri rằng: “Các tu sĩ Đaminh sẽ là những chiến sĩ đức tin 
và là ánh sáng muôn dân”.[26] Dòng Ba Đaminh dành cho giáo dân sống ngoài 


đời, chính thức hoạt động từ năm 1286. 


Nhiều dòng hành khât lần lượt ra đời trong thế kỷ XIII: dòng Cứu chuộc (1222) do 
thánh Pherô Nolascô và thánh Raymundô Penafort; dòng Cátminh (1226) do hiệp 
sĩ Berthold di Calabria và thánh Simon Stock; dòng Tôi tớ Đức Mẹ (Servites, 
1233) do bảy thánh Bonfiliô Monaldi, BonaJuncta Manetto, Manetto Antellens, 
Amideô, Agucci, Sostencô, Alexi Falconeri với sự giúp đỡ của thánh Pherô 
Verona. Đức Thánh Cha Alexanđrô IV quy tụ tất cả các ân tu sĩ thành một dòng tu 
mang tên dòng än sĩ Thánh Âutinh (1256), gọi tắt là dòng Âutinh (không nên lẫn 
với các Kinh sĩ Âutinh). Đây là thế kỷ của dòng tu hành khất, các tu sĩ nhan nhản 
khắp nơi trong những bộ áo tung bay, lưng thắt dây lớn, đầu để vòng tóc 
(couronne), chân đi giầy hoặc dép. Nhất là ở các đô thị, nơi nhiều tu viện được xây 


cât gân công thành hoặc ở ngoại ô, nêu trong thành quá chật chội. 


Đời sống khiêm tốn thanh bàn của các tu sĩ thật là gương sáng và cảm động. Một 
ngôi nhà, một thánh đường, một khu vườn, đó là tất cả cơ sở của tu viện. Của ăn áo 
mặc đều do dân bó thí hằng ngày. Cần phải có tinh thần thoát tục và phó thác cao 
độ, cũng còn cần phải có lòng quảng đại của giáo dân và sự khôn ngoan của hiến 
pháp dòng, đề đời sống nghèo khó và ăn xin này không làm cản trở đời tu trì việc 
học hành và sứ mạng tông đồ. Khi bữa ăn gần đến, hai tu sĩ bước ra khỏi nhà, 
mang bị trên vai, vào từng nhà xin bánh ăn cho cả tu viện. Sau đó, hai bóng tu sĩ 
khác đi vào các vùng thôn quê, đó là nhà giảng thuyết với người bạn đồng hành. 
Khi các thày tới làng, người ta kéo chuông gọi giáo dân tụ họp trong thánh đường 
cầu nguyện, nghe giảng, xưng tội. Sau đó. dân chúng vây quanh các thày nghe tin 
tức và kê chuyện vui. Lối sống bình dân của các thày gây được cảm tình nơi mọi 


người, đôi khi thân mật đên cả dỡn đùa. 


Cả ngôi Giáo hoàng cũng tín nhiệm các tu sĩ này, và coi những dòng tu hành khất 
như “của riêng” mình. Đức Honoriô III (1216-27), đức Gregori (1227-41) đều hết 
sức nâng đỡ để các dòng này được phát triển, và còn lấy đó làm mẫu mực thích 
nghi các nhóm ẩn tu sĩ, các nhà giảng thuyết lưu động, những đoản sám hối. Chế 
độ tập quyền của các dòng hành khất - một bè trên tổng quyền, tổng hội, tỉnh hội, 
học viện, bài sai - đã giúp cho Giáo hội có những chiến sĩ đắc lực: những “khinh 
binh” (expediti). Nhiều trọng trách được trao cho các dòng này, như việc thuyết 
phục lạc giáo, tòa Truy tà, thực thi những Sắc lệnh cắm đoán của Tòa thánh. Công 
việc thật nguy hiểm; nhiều tu viện phải giải thể trước sự trả thù của vua chúa và 


của lũ đông, nhiều tu sĩ bị bắt bớ và bị giết.[27] 


“Chiêm niệm và rao truyền những điều mình chiêm niệm cho tha nhân” đó là châm 
ngôn của dòng Thuyết giáo. Các tu sĩ dòng này đã tỏ ra trung thành với lý tưởng 


đó. Trước thế kỷ XII, những nhà giảng thuyết còn hiếm: thường chỉ có một số 


giám mục, đan viện phụ dòng Biển đức, vải ba giáo sĩ- tại những trung tâm học 
tập. Bài giảng thuyết phần nhiều bằng La ngữ với lối trình bày bóng bảy theo lối 
dụ ngôn Phúc âm; đó không phải là “món ăn hợp vị” của dân chúng. Vì thế dòng 
hành khất đã ra đời đúng lúc, để cung cấp cho Giáo hội những đoàn “thuyết giáo 
đời mới” và làm thay đối bộ mặt của giảng đài. Song song với việc giảng thuyết 
cho giới trí thức, còn có lỗi giảng dạy bằng thường ngữ, những bài giảng nói thắng, 
nói thật, với giọng điệu châm hiếm và hài hước rất thích hợp với quân chúng, đôi 
khi thêm vào một tích truyện ngắn, khiến lời giảng linh động động và thiết 


thuc.[28] 


Sau bài giảng, vi giảng thuyết đi ngồi tòa Hòa giải hoặc lên bàn thờ dâng Thánh 
Lễ. Đây là thế kỷ không những việc rao giảng Lời Chúa được canh tân, mà đời 
sống nhiệm tích của giáo dân cũng được khuyến khích. Công đồng Latran IV buộc 
rước lễ mùa phục sinh, nhưng lại thiếu chủ chăn. “Các con trẻ đòi bánh, nhưng 
than ôi ! Hầu như không có ai bẻ bánh cho”, lời đức Thánh Cha Innocentê II.[29] 
Vì thế các tu viện hành khất mở rộng cửa đón rước các hồi nhân. Nhiều loại sách 
Summa và Spectacula được viết ra giúp các cha giải tội thi hành nhiệm vu, đức 
Thánh Cha cũng ban nhiều quyền hành. Thực tế, các thày dòng hành khất đã trở 
thành những vị linh hướng chuyên nghiệp và mô phạm của thời Trung cổ, khiến 
ảnh hưởng của những dòng tu này vượt xa ảnh hưởng của các nhà tu đức, các nhà 
truyền giáo tác động và các tu sĩ khắc khổ thời trước. Hoạt động của các thày còn 
vượt ra ngoài biên giới Âu châu Kitô giáo nữa, đó là sự hợp tác với nhiều dòng tu 


khác trong công cuộc truyên giáo cho dân ngoại. 


3. Công cuộc truyền giáo tại miên đông Bắc Au châu, ở A châu và Phi Châu. 


Thế ký XIII công cuộc truyền giáo của các tu sĩ tiếp tục mở rộng biên cương, sang 
các nước vùng duyên hải Baltic, và đạt được kết quả. Bên cạnh các thày dòng Xitô, 
còn có những tu sĩ hành khất Phan sinh và Đaminh, những nhà truyền giáo không 
phải chỉ giảng Tin Mừng mà còn hoạt động văn hóa nữa. Cả các Giáo hoàng, nhất 
là đức Innocentê II, cũng rất quan tâm đến các nước Bắc Âu, Á châu và Phi châu, 


các ngài dành lấy việc lãnh đạo công cuộc truyền giáo này.[30] 


Tại xứ Livonia linh mục kinh sĩ Anbê Buxhovden đã thu được những thành quả 
quan trọng. Ngài được tấn phong chức giám mục năm 1199, đức Thánh Cha 
Innocentê III cũng gởi đến một đạo binh Thánh giá. Năm 1201, đức cha Anbê xây 
dựng thành Riga và đặt tòa Giám mục ở đó. Năm sau, ngài thiết lập dòng tu Hiệp sĩ 
Mang kiếm (Porte-glaive) theo hiến pháp dòng Dën thờ, giúp ngài cải hóa dân tộc 
xứ Estonia, Semigalla, Courland và đảo Oesel. Anbê thành Riga (+ 1229) là vị đại 
giám mục thừa sai thời Trung cổ, trong 30 năm hoạt động tông đồ, ngài đã làm đức 
tin cũng như văn minh Kitô giáo bảnh trướng khắp vùng Bắc Âu. Năm 1255, đức 
Thánh Cha Alexandrô IX thiết lập tòa lông giám mục Riga cho các nước ké trên 


cùng với nước Phô (Prussia). 


Tông đồ của dân Phổ là cha dòng Xitô Christian Oliva, được đức Thánh Cha 
Innocentê III sai đến năm 1209, được tấn phong giám mục năm 1215. Nhưng 
những kết quả đầu tiên đã bị người ngoại giáo nổi dậy tàn phá bình địa, binh Thánh 
giá hầu như bất lực. Đức cha Christian và quận công Conrad Masovia người Ba 
Lan năm 1226 phải kêu gọi sự tiếp tay của dòng Hiệp sĩ Teutonic. Vị tổng thủ lãnh 
Herman Salza (1209-39) là một chính trị gia có biệt tài, đã đảm nhiệm công việc 
khó khăn nảy, dưới sự bảo trợ của hoảng dé Friedrich II, với sự khuyến khích của 
đức Gregori IX. Sau 50 năm chiến đấu (1230-83), các Hiệp sĩ Teutonic được các 


Hiệp sĩ Mang kiếm xứ Livonia tiếp sức, rồi cả hai hiệp nhất thành một (1237), đã 


thành công trong việc khuất phục dân Phố. Bên cạnh những hoạt động quân sự và 
khai hoang còn có các cha dòng hành khất, nhất là dòng Đaminh, hoạt động truyền 


giáo. 


Từ đầu năm 1243, sứ thần Tòa thánh Guillerma, giám mục thành Modena, thiết lập 
tòa giám mục tại Culm, Pomerania, Ermland và Samland, tất cả đều đặt dưới quyền 
tổng giám mục thành Riga. Dòng Hiệp sĩ Teutonic giữ cho mình hai phần ba đất 
đai đã chiếm được, còn một phần ba dành cho các giám mục. Đó là nguồn gốc 
Quốc gia Teutonic trên đất Phổ, mà vị tổng thủ lãnh dòng đương nhiên thành một 
ông vua đóng đô tại thành quách Marienburg từ năm 1309. Sau một thời rất thịnh 
vượng và thế lực, Quốc gia Teutonic bắt đầu suy yếu từ cuối thế kỷ XIV do những 
cuộc tranh giành nội bộ, kỷ luật lỏng lẻo, rồi chiến tranh với Ba Lan và Lituania. 
Năm 1525, vị tổng thủ lãnh Anbê Brandenburg theo giáo phái Luther, dòng 


Teutonic tan vỡ từ đấy. 


Lituania là dân tộc cuối cùng ở Đông Âu theo đạo Công giáo. Ông hoàng Mindowe 
theo đạo năm 1250, do hoạt động của các hiệp sĩ Teutonic, và ông được đức Thánh 
Cha Innocentê IV phong vương. Đức Thánh Cha cũng cử đến xứ Lituania một 
giám mục (1253). Nhưng hình như Mindowe về sau đã bỏ đạo, nên Kitô giáo chỉ 
được bành trướng sau đó trên 100 năm, khi ông hoàng Jagellon chịu phép Rửa tại 
Cracovia (1386), để kết hôn với Hedwidgia, nữ hoàng Ba lan. Đạo Công giáo được 
tuyên bố là quốc giáo, dân Lituania theo đạo hầu hết, mặc dàu chỉ bề ngoài. Tòa 
tổng giám mục được thiết lập ở Wilna, Jagellon lấy vương hiệu là Wladislas V 
(1386-1434) cai trị cả Ba Lan lẫn Lituania, đánh bại các hiệp sĩ Teutonic tại trận 


Tannenberg năm 1410. 


Binh Thánh giá và nhất là cuộc xâm lăng ò ạt của quân Mông Cổ vào Đông Âu từ 
năm 1223 (chỉ được cản lại sau trận Liegnitz ở Silesia năm 1241), đã khiến Giáo 
hội phải quan tâm đến công cuộc truyền giáo Á châu. Đức Thánh Cha Innocentê 
IV và vua thánh Louis nước Pháp đã nhiều lần sai các cha dòng Phansinh và 
Đaminh đi điều đình với người Mông Cổ và tìm cách giảng đạo cho họ. Hai cha 
dòng Phan sinh Jean de Plan-Carpin (1245-47) và Guillaume de Rubroek (1253- 


55) đã can đảm đến tận chỗ đóng quân của vua Mông Cổ tại Karakoroum.[31] 


Cuộc thám hiểm của Marco-Polo (1271-92) đã làm cho Tây phương hiểu biết thêm 
về Đông À, nhất là Trung Hoa: nhiều tin tức thật hấp dẫn. Cha dòng Phansinh Jean 
de Montcorvin được lệnh lên đường và tới Bắc Kinh năm 1294, truyền giáo ở đấy 
cho tới khi qua đời, với sự cộng tác của nhiều cha cùng dòng, như Arnold thành 
Cologne, chân phước Odoric Pordenone, và đã thu lượm nhiều kết quả. Nhiều 
thánh đường được xây cất ở Bắc Kinh và nhiều nơi khác. Năm 1307, đức Thánh 
Cha Clementê V đặt cha De Montcorcin làm tổng giám mục và sau thêm nhiều cha 
dòng Phansinh làm giám mục phụ tá, song chỉ có bốn vị tới nơi. Không may, công 
cuộc truyền giáo đang tiến triển, thì vua Mông Cổ bị lật đồ: nhà Minh lên cầm 


quyền (1368), coi đạo Công giáo như kẻ thù. 


Việc cứu đất thánh cũng là cơ hội để thí nghiệm công cuộc truyền giáo cho dân 
Hồi ở Syria và Bắc Phi. Trong cuộc viễn chinh Damietta năm 1219, thánh 
Phansinh Assisi đích thân tới gặp vua Hồi giáo El-Kamil ở Ai Cập để thuyết phục 
ông, nhưng việc không thành. Năm cha dòng Phansinh sang Maroc đã được phúc 


tử đạo ở đây (1220); nhiều thừa sai khác sang sau. 


Dòng Đaminh cũng hoạt động không kém trong thế giới Hồi giáo ở Tiểu À và Bắc 


Phi, các cha đặc biệt chú ý đến giới trí thức; năm 1250 nhiều học viện À Rập 


(Studium Arabicum) được thiết lập ở Barcelona, Valencia, Tunis. Người ta để ý 
đến công việc hộ giáo, qua tờ tạp chí Propugnaculum Eidei của cha Ricoldo Monte 
Croce (+ 1320) chống sách Coran, và tạp chí Pugio Fidei của cha Raymond Martin 
(+ 1279) chống Do Thái giáo, đó là những tài liệu giá trị dành cho môn Đông 
phương học Trung cô. Ngoài ra các cha còn thành lập “Đoàn Viễn chinh vì Chúa 
Kitô” (Societas Peregrinantium pro Christo, 1300); rồi hai tu hội “Anh em Thống 
nhất Thánh-Gregori” (1337) và “Anh em Armeno Thánh-Baliliô” (1356), đó là 
những hội đoàn truyền giáo hoạt động trong nhiều thế kỷ. Năm 1318, đức Gioan 
XXII thiết lập giáo tỉnh Sultanich (Ba Tư) và trao cho các thừa sai Đaminh, nhưng 
chỉ tòn tại cho đến nạn hắc tử dịch (1348). 


Ở Tunis, Raymundo Lullo, triết gia nổi tiếng dòng Ba Phansinh bị ném đá chết 
năm 1316, sau một thời gian hoạt động tông đồ rất hăng say. Lullo không tựa vào 


r 
S33 


các cuộc “thánh chiến” để truyền giáo, cho bằng dùng phương tiện siêu nhiên và 
văn hóa. Một chủng viện Phansinh được thiết lập trên đảo Majorca, và sau đó một 
trường dạy ngôn ngữ Đông phương (Hy Lạp, À Rập, Hy Bá, Syriac). Nhưng vi 
Islam đã có luật cắm các thừa sai Công giáo không được truyền bá đạo trên đất Hồi 
giáo, nên các ngài chịu thu hẹp hoạt động tôn giáo với nhóm giáo dân cũ và những 


tín hữu bị bắt làm tôi. 


M 


PHUNG VỤ, NGHỆ THUẬT, VĂN HÓA 


1. Bí tích phụng vụ và sùng đạo [32] 


Có nhiều thay đổi trong việc ban phát bí tích Thánh Thẻ. Từ thế kỷ XII, giáo dân 
thường chỉ còn được rước Mình Chúa dưới hình bánh mỏng nhỏ; việc rước lễ hai 
hình bỏ dần. Cũng từ đấy Giáo hội chỉ cho trẻ con đến tuổi khôn (10 hoặc 7 tuổi 
trở lên) mới được tới Tiệc Thánh; thói quen cho trẻ sơ sinh rước lễ không còn ở 
Tây phương từ thế kỷ XII này. Sự thay đổi nhäm tránh những lạm dụng và bất 
kính, đồng thời để giáo dân trọng kính Thánh Thể hơn. Một Sắc lệnh của công 
đồng giáo tỉnh Paris (khoảng từ 1196 đến 1208) chống lại quan điểm sai lầm của 
một số nhà thần học về sự “Truyền phép”, đã dạy chủ tế nâng Bánh Thánh lên cao, 
để mọi người nhìn thấy và thờ lạy. Thói quen quỳ gối trước Thánh Thể khi đem 
cho bệnh nhân cũng có từ thế kỷ XI. Đức Thánh Cha Gregori X (1271-76) truyền 
giáo dân phải quỳ trong Thánh Lễ từ khi dâng Bánh Thánh lên cho tới khi rước lễ, 


trừ mùa Giáng sinh và Phục sinh. 


Sự năng rước lễ không tiến theo việc tôn sùng Thánh Thể. Thời này cũng như 
nhiều thế kỷ trước, giáo dân rất ít rước lễ. Thế kỷ XI-XIII, cả những giáo dân đạo 
đức và tu sĩ chỉ tới Tiệc Thánh vào khoảng từ 3 đến 6 lần mỗi năm. Thói quen cất 
giữ Mình Thánh trong nhà tạm để cho giáo dân rước lễ và kính viếng, chỉ bắt đầu 


có từ thế kỷ XI. 


Đại công đồng Latran (1215) có luật truyền cho mọi giáo dân đến tuổi khôn, phải 
xưng tội với cha sở mình mỗi năm ít là một lần và rước lễ trong mùa Phục sinh. Sự 
siêng nâng dâng Thánh Lë của các linh mục cũng giảm sút, khiến công đồng 
Latran IV phải than trách, vì có những linh mục chỉ dâng Thánh Lễ có bốn lần 
trong một năm. Nhiều công đồng miễn thế kỷ XIII phản đối thói quen dâng Thánh 
Lễ hai ba lần trong một ngày, và chỉ cho phép dâng hai Lễ trong ngày Giáng sinh 


và Phục sinh, vì nhu cầu giáo dân mà thôi. Năm 1260, sau phép lạ xảy ra ở Bolsena 


(Ý), đức Urban IV lập ra lễ Thánh Thẻ, và thánh Tôma Aquino soạn các kinh cho 


ngày lễ này. 


Giáo lý thần học về sự biến đổi bản tính bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa 
được xác định, chống lại Bérenger thành Tours (1076). Từ đây xuất hiện danh từ 
transsubstantiatio (bién thé), dâu tiên do giám mục Stéphane thành Autun (+ 1140), 
đến sau được các nhà thần học và giáo luật sử dụng từ hạ bán thế ký XII, và Công 


đồng Latran IV chính thức chấp nhận. 


Kinh nguyện của giáo dân cho tới thế kỷ XII thường là hai kinh Lạy Cha và Tin 
kính, rồi thêm kinh Kính mừng Maria và Lạy Nữ vương. Từ cuối thế kỷ XI, kinh 
Lạy Nữ vương được coi là bản thánh ca của các nhóm hành hương, là hành khúc 


của binh Thánh giá Gierusalem và như quân ca của thủy quân Tây Ban Nha. 


Những hình phạt nặng nề để đền tội đã giảm bớt từ những thế kỷ đầu thời Trung 
cô, và còn được giảm hơn nữa từ khi Giáo hội ban ân xá. Đó là sự tha thứ một phần 
hình phạt, mà lễ ra phải chịu ở đời này hoặc trong lửa luyện ngục. Sự tha thứ này 
có thé ban ngoài tòa Hòa giải và chỉ ban cho những ai đã được sạch tội. Đề lĩnh ân 
xá, người ta phải làm những việc thiện đã chỉ định, như cầu nguyện, ăn chay, bố 
thí, góp công góp của trong việc xây cất hoặc trùng tu thánh đường, hành hương, 
gia nhập binh Thánh giá... Có tiêu ân xá và đại ân xá, là khi tha một phần hay tất cả 
hình phạt. Việc ban ân xá, nhiều khi đi tới chỗ “lạm phát”, nhất là từ cuối thế kỷ 
XINI, khiến nhiều nhân vật như thánh Anbê Cả, Berthold thành Ratisbon, 
Humberto di Romanis, phải có những lời than trách và phản đối; nhiều công đồng 


miên cũng lên tiêng can ngăn. 


Việc sùng kính những vật kỷ niệm thánh và hài cốt các thánh rất thịnh trong những 
thế kỷ XI và XIMI, nhất là từ khi binh Thánh giá đem rất nhiều kỷ vật từ Đất Thánh 
về Tây phương. Từ đó sinh ra sự mua bán vật thánh; khiến Giáo quyền phải can 
thiệp và ngăn ngừa. Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, được các 
nhà thần học và các dòng tu cô võ. Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội đã có ở 
Byzantin từ thế kỷ VIIL rồi ở Pháp và Anh thé kỷ XI và XII, nhưng còn có nhiều 
người chưa chấp nhận. Thế kỷ XII, lễ đó được mừng nhiều nơi: năm 1263, dòng 
Phan sinh chính thức chấp nhận và truyền bá. Sự- sùng kính kinh Mân côi cũng bắt 
đầu từ tiền bán thé kỷ XIII, nhưng mãi hai thế kỷ sau mới thực sự phố biến do chân 
phước Alano Rupe (+ 1475) dòng Daminh, và chính ngài đã minh chứng thánh 
Đaminh là người sáng lập và truyền bá đầu tiên. Ngoài ra còn có phong trào hành 
hương Loretta, viếng ngôi nhà Đức Mẹ, mà người ta tin là năm 1291 đã được 
Thiên thần đưa từ Nazarét đến Tersatto (Croatia), 3 năm sau đến Recanati, và năm 


1295 đến Loretta gần thành Ancona. 


Nhưng đời sóng đạo đức bắt đầu xuống dốc từ giữa thế kỷ XIII. Cuộc tranh chấp 
lâu dài giữa nhà Hohenstauphen và ngôi Giáo hoàng làm lay chuyên mọi cơ cấu và 
trật tự xã hội. Dé quốc La Đức cũng như ngôi Giáo hoàng mât đi nhiều uy tín và 
thế lực. Nước Pháp mỗi ngày thêm mạnh, vượt cả ngôi Giáo hoàng về chính trị. 


Tâm trạng người dân chông ảnh hưởng của Giáo hội trong các vân đê quôc gia. 


Người ta chỉ trích hàng giáo sĩ và các dòng tu. Nhiều tu viện sa sút không còn theo 
đúng đường lối của vị sáng lập. Nhiều giám mục, kinh sĩ, phần lớn thuộc hàng quí 
tộc, sóng cuộc đời xa hoa. Hàng giáo sĩ cấp dưới lâm tình trạng lệ thuộc và nghèo 
khổ, nhiều người không được huấn luyện chắc chắn, thiếu cả một nền đạo đức cần 
thiết. Đức Thánh Cha Innocentê IV, trong đại Công đồng Lyon I (1245), đã gọi đời 


sông hàng giáo sĩ các câp bây giờ là một trong năm vêt thương của Giáo hội, và là 


nguyên nhân chính gây đau khổ cho Thân Mình Chúa Kitô. Tại công đồng Lyon II 
(1274), đức Gregori X tuyên bố đời sống gương xấu của hàng Giáo phẩm phải 


gánh chịu trách nhiệm sự suy vong của thê giới. 


Robert Grossetête, giám mục thành Lincoln, trong bài diễn văn “De Corruptelis 
Ecclesiae” đọc trước mặt đức Thánh Cha Innocentê IV tại Lyon (1250), đã can 
đảm chỉ trích sự quá lạm trong việc chước chuẩn và ban chức tước, nhưng không 
được måy kết quả. Tại công đồng Lyon II, cha Humberto di Romanis, nguyên bè 
trên tổng quyền dòng Đaminh, cũng đệ trình một chương trình cải tô được biên 
soạn theo lệnh của đức Gregori X. Trong đó, cha đặc biệt đả kích sự nghỉ việc lâu 
ngày của Giáo triều, sự bày ra lắm ngày lễ nghỉ việc, đời sống xa hoa và thiếu tư 
cách của hàng Giáo phẩm, sự dốt nát và bất xứng của một số linh mục cai quản 
giáo xứ, v.v... Nhiều kiến nghị khác nói lên tình trạng đen tối của Giáo hội, tó cáo 
những lạm dụng trong việc ban phát bí tích, tôn sùng xương thánh giả, sự phạt vạ 
tuyệt thông một cách quá nóng nảy và quá nhiều, nhất là đời sống lắm gương xấu 


của nhiêu giáo sĩ. 


2. Nghệ thuật thánh 


Lối kiến trúc Roman đã có từ thế kỷ VIII, đặc biệt nhất trong xứ Lombardia. Các 
cha dòng Biển đức là những người truyền bá lối kiến trúc này ở Tây phương. Nó 
còn được các vua chúa, giám mục, đan viện phụ cô võ, vì thế đã trở nên rất thịnh 
vượng trong những năm từ 1080 đến 1200. Các đan viện Cluny, Hirsau và Xitô đã 
góp phần quan trọng trong ngành kiến trúc này. Những tòa nhà kiểu Roman ở 


Pháp, như đại thánh đường Clermont và Saint-Sernin Toulouse; ở Ý có thánh 


đường Modena, Parma, Pisa; ở Đức có thánh đường Mainz, Worms, Trèves, Spira, 


đan viện Marie-Laach. [33] 


Dân dän có một kiến trúc lối mới hình tiêm cung, khung vòm cứng cát, cột cuốn 
theo hình cung, xuất hiện trước hết ở Pháp quốc. Từ thế kỷ XI, nó hình thành một 
lối kiến trúc mang tên Gothic. Kiểu này xuất xứ từ miền Bắc nước Pháp, hay nói 
đúng hơn xứ Ile-de-France và Picardie. Công trình cô kính nhất còn lại tới ngày 
nay là vương cung thánh đường Saint-Denis ở Paris, thực hiện năm 1140, do đan 
viện phụ Suger (1081-1151). Sau đó là vương cung thánh đường Notre-Dame de 
Paris, thánh đường Sen và Laons thuộc thế kỷ XII. Đại thánh đường Canterbury 
bên Anh quốc cũng xây cất theo lối này (1177). 


Sang thế kỷ XIII, lỗi kiến trúc Gothic nói trên được phổ biến khắp nơi cho đến hết 
thé kỷ XV, riêng ở miền Nam nước Đức thêm một thé kỷ nữa. Đó là lối kiến trúc 
hòa điệu, trang nghiêm, hướng thượng, như muốn lôi kéo tâm hồn con người lên 
cao, thanh thoát khỏi trần tục. Nó làm vẻ vang nghệ thuật Kitô giáo và làm phong 


phú nên văn minh Trung cô. 


Ở Pháp quốc, kiêu Gothic được phô diễn trên những ngôi thánh đường lộng lẫy đồ 
sộ thành Amiens, Chartres, Reims, Bourges và nguyện đường cung điện vua thánh 
Louis (Sainte-Chapelle), cũng như thánh đường Salisbury bên Anh quốc, và nhiều 
ngôi đền khác. Ở Đức ngược lại, kiểu Gothic đầu tiên là thánh đường Ste-Elisabeth 
ở Marburg (1235-83) và thánh đường Đức Bà ở Trèves (1242-57): rồi đến những 
đại thánh đường ở Cologne Freiburg, Ratisbon, và ngôi thánh đường bằng gạch 
Ste-Marie ở Lubeck. Bên Tây Ban Nha, kiến trúc Gothic có kiểu riêng được thấy 
rõ nét tại những đại thánh đường ở Burgos, León và Toledo. Ó Ý lối kiến trúc này 


cũng đã có từ thế kỷ SI. như đại thánh đường thành Sienna, Oviedo, Florencia và 


những thánh đường thuộc các dòng hành khất; nhưng nó có nhiều nét riêng biệt 


khá quan trọng, như tòa nhà rộng rãi, tháp chuông rời, v.v... 


Về sự trình bày bên trong thánh đường, người ta thấy có cung nguyện (choeur), 
nhất là trong những thánh đường tu viện, được tách riêng bằng một bức tường, trên 
bức tường đó nôi bật lên một giảng đài hoặc một yên đọc sách, gọi là lectorium 
hay doxal. Thế kỷ XII, khi các tu sĩ dòng hành khất đảm nhiệm việc giảng thuyết, 


người ta mới đặt giảng đài ở khoảng giữa thánh đường. 


Bàn thờ chính có tàn lọng theo lối xưa, còn duy trì cho tới thế kỷ XII, có nơi lâu 
hơn nữa. Nhưng từ thé kỷ IX người ta thêm bàn nhỏ dë đặt hài cốt thánh. Đến sau, 
dưới thời kiến trúc Gothic, người ta thay thế bàn nhỏ và đơn giản ấy bằng những 
công trình điêu khắc và hội họa. Ngoài bàn thờ chính, còn nhiều bàn thờ cạnh lớn 


hay nhỏ. 


Trong 10 thế kỷ đầu, người ta tránh tiếng “thờ tượng ảnh gỗ đá” như người ngoại 
đạo, nên nghệ thuật điêu khắc ít thấy trong các thánh đường Công giáo; Đông 
phương càng không có. Nhưng từ thế kỷ XII, những tác phẩm điêu khắc bắt đầu 
xuất hiện để trang trí những đầu cột, cửa lớn, giảng đài, giếng Rửa tội. Lắm công 
trình tinh vi vĩ đại như bức chạm nổi trong thánh đường Saint-Sernin ở Toulouse, 
cửa lớn thánh đường Vézelay và Autun, cửa thánh đường đan viện Saint-Denis. Ở 
Ý, ngành điêu khắc tién bộ hơn cả, nhờ có sự nghiên cứu cảnh thiên nhiên và sự trở 
lại thời cô. Hai cha con họ Pisano, Niccolo (1206-80) và Giovanni (1250-1328) là 
những nhà điêu khắc đầu tiên của nước Ý. Niccolo là tác giả những giảng đài hai 
thánh đường Pisa và Sienna, còn Giovanni là tác giả mái tròn thánh đường thành 


Sienna và giêng Rửa tội ở Pisa. 


Trên những bức tường rộng lớn của các thánh đường đều có những họa phẩm. Sau 
thời khủng hoảng do bè Phá ảnh tượng, ngành hội họa đã tiến tới khá hoàn bị. Ở Ý, 
hội họa có tính chất không lệ thuộc Byzantin, với nhau họa phẩm thật linh động. 
Cimabue (1240- 1302) người thành Florencia đại diện cho các họa sĩ thời này. 
Nghệ thuật tiểu họa (miniature) cũng để lại nhiều tác phẩm giá trị còn lưu giữ tới 
ngày nay. Nghệ thuật vẽ trên kiếng bắt đầu có từ thế kỷ IX, nay trở nên khá thịnh 


vượng tại Pháp và Đức. 


Thi phẩm của các thi sĩ Công giáo thé kỷ XII-XIII đều thâm nhuân tinh thần Phúc 
âm, và hướng về chân lý bắt diệt. Các thi nhân dù là giáo sĩ hay giáo dân đều trình 
bày đường lối phượng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Nôi tiếng nhất là thi sĩ 
Dante Alighieri (1265-1321) quê thành Florencia, tác giả cuôn Divina Comedia 
(1307-21). Ông diễn tả một cuộc hành trình tưởng tượng qua hỏa ngục, luyện ngục, 
Thiên đàng, theo ảnh hưởng của thi hào Virgilius và Beatrix, người bạn gái của 
ông khi còn thanh niên. Ông trình bày nhiều vấn đề cao siêu thuộc vũ trụ quan thời 
Trung cô, tuy theo quan điểm riêng của ông, nhưng råt giá trị. Đó là một äng thi ca, 
sánh được với những tác phẩm giá tri của các nhà kinh viện học, dựa theo triết học 
của Aristot và thần học của thánh Tôma, nhưng về một vài khía cạnh ông chịu ảnh 


hưởng của thánh Âutinh và Platon.[34] 


3. Kinh viện học phái 


Trong những thế kỷ đầu thời Trung cô, khoa học thánh hầu như chỉ giới hạn trong 


việc chú giải những bộ sách đã có săn, chứ không có khảo cứu và sáng kiên, ngoại 


trừ một ít vân đê thân học được đem ra bàn cãi. Tuy nhiên, nó cũng đê lại nhiêu tài 


liệu làm căn bản, đê các người đi sau có thê dựa vào đó được mở rộng thêm kiên 


thức và sáng kiên. 


Từ cuối thế kỷ XI, nhờ tiếp xúc mật thiết với đời sống tôn giáo và văn minh, một 
nhóm trí thức mới mẻ và độc đáo xuất hiện, tuy thuộc nhiều khuynh hướng khác 
nhau nhưng có tinh thần hiệp nhất. Đó là Kinh viện học phái (Scolastique), cũng 
gọi là phái Khoa học kinh điển. Danh từ này nói lên một khoa học mới được khai 
sinh do nhu cầu trong việc giảng dạy triết học và thần học. Thực ra nó phát sinh từ 
những cố gắng của các nhà biện chứng học thế kỷ XI, cũng như các đối thủ của họ 
(Fulbert thành Chartres, Bérenger, Lanfranc v.v ...), và bắt nguồn từ thánh Âutinh, 


Boecius, thánh Gioan Damascen và John Scotus Erigena.[35] 


Học phái này chủ trương một khoa triết thần, trong đó lý trí và đức tin, lý luận và 
mặc khải đi đôi với nhau. Chứng điền, đức tin, lý luận là những “câu thành yếu tó” 
(éléments constitutifs) của nó, là cứ điểm dë xác nhận một chân lý. Chú giải, tranh 
luận là những hình thức căn bản hoạt động của học phái. Phương pháp đặc biệt của 
nó là tranh luận có biện chứng và tông hợp có hệ thống. Học phái còn chủ trương 
triết học phải giúp lý trí đi sâu vào đức tin. Triết học, tuy người ta gọi là đầy tớ của 
thần học” (ancilla theologiae), nhưng vẫn có mục đích, phương pháp và giá trị 
riêng. Nói cho đúng, triết học là bạn và trợ tá, chứ không phải đầy tớ, càng không 
phải là nô lệ của thần học. Chắc chắn học phái không khỏi có những sai lầm và 
khuyết điểm, nó hay lạm dụng thé giá và có chấp bám vào thuần lý, đến độ coi 
thường sự phê phán của lịch sử và thực nghiệm. Tuy nhiên, lịch sử vẫn phải công 
nhận Kinh viện học phái đã có một thời oanh liệt, và để lại một sự nghiệp không 


thê xóa mờ. 


Kinh viện học phái hoạt động mạnh nhất ở Pháp, một Quốc gia tiễn bộ hơn cả ở 
Âu châu, trong lãnh vực tôn giáo cũng như văn hóa. Nhưng “tô phụ” của học phái 
lại là thánh Anselmô (1033- 1109) quê xứ Lombardia, tổng giám mục thành 
Canterbury, giáo chủ Anh quốc, kế vị Lanfranc. Châm ngôn của ngài trong lãnh 
vực khoa học là: “Tôi không tìm hiểu để tin, nhưng tôi tin để hiểu”. Thánh nhân dé 
lại nhiều sách loại thần học và hộ giáo, đặc biệt cuốn Tại sao Thiên Chứa làm 
Người? (Cur Deus hom), bàn về ơn cứu chuộc. Trong số các môn đệ của thánh 
Anselmô, người ta chú ý đến giáo sư thần học Anselme thành Laon (+ 1117), tác 
giả nhiều sách chú giải Thánh Kinh, thần học, như cuốn Chú giải thông thường và 
xen kẽ (Glose ordinaire et interlinéaire). Guillaume de Champeaux (1068-1121), 
học trò của Anselme thành Laon, cũng là giáo sư thần học tại thánh đường chính 
tòa Paris, và là người sáng lập tu viện các kinh sĩ và trường Saint-Victor Paris. 
Guillaume đến sau làm giám mục Châlon-sur-Marne, và là bạn thân của thánh 
Benađô. Ông là đại diện cho phái duy thực cực đoan trong vấn đề “y niệm tổng 


xưng” (universaux).[36 | 


Triết gia nối tiếng thế kỷ XII, cũng là nhà thần học có thế giá, là đan sĩ Pierre 
Abélard (1079-1142) học trò của Guillaume de Champeaux. Abélard không phải là 
người chủ trương thuyết duy danh (nominalisme) như người ta tưởng. Ông chống 
lại phái duy thực (réalisme) và thay thế bằng một học thuyết khác: khái niệm luận 
(conceptualisme), nghĩa là ông muốn đứng giữa hai chủ thuyết. Theo ông, “ý niệm 
tổng xưng” là những khái niệm của tinh thần. Sau đây là những tác phẩm chính của 
ông: Biện chứng luận, Luân lý học, Thần học nhập môn, Thần học Kitô giáo. 
Hugues de Saint-Victor (+ 1141) cũng là một nhà thần học nổi tiếng thế kỷ XI, 
đồng thời là nhà biện chứng học và thần bí học, giáo sư tại đan viện Saint-Victor 
Paris. Nhưng thời danh hơn cả có lẽ là Pietro Lombardo (1100-1160), sinh quán tại 


Lumello xứ Lombardia, từng giữ chức giáo sư thần học đại học Paris, trước khi lên 


chức giám mục. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bộ Bốn quyên Lý đoán 
(Sententiarum Libri quattuor), được trọng dụng tại các trường, và được thánh 


Toma Aquinô chú giải. 


Thế kỷ XII là thời hoàng kim của Kinh viện học phái, nhờ có nhiều viện đại học 
được thiết lập, với sự tham gia của các dòng tu hành khất. Cho tới khi đó, các triết 
gia Kitô giáo Tây phương chỉ biết những bộ sách luân lý của Aristot, qua bản dịch 
và chú giải của Boecius. Nhưng từ hậu bán thế kỷ XII, các tác phẩm của triết gia 
thành Stagira (tức Aristot) về vật lý, siêu hình, tâm lý, luân lý và chính trị được 
phổ biến, đặc biệt do những triết gia Mauro (Tây Ban Nha). Chính triết học của 
Aristot có sẵn nhiều sai lầm, thêm vào đó những bản dịch từ tiếng À Rập và chú 
giải của những triết gia Hồi giáo và Do Thái nhiễm tư tưởng duy lý và phiếm thân. 
Vì thế các sách vạn vật học và siêu hình học của Aristot bị cắm day tại đại học 


Paris (1210).[37] 


Tuy nhiên, không lâu sau các tác phẩm của Aristot được các giới hoan nghênh, vì 
nó rất thích hợp với việc giảng dạy ở đại học. Theo lệnh của đức Thánh Cha 
Gregori IX, Guillaume thành Auxerre và nhiều tác giả khác lo việc sửa sai các tác 
phẩm đó. Người ta cũng lo cho có những bản dịch từ nguyên bản Hy Lạp để được 
hoàn bị hơn. Theo lời yêu cầu của thánh Tôma Aquino, cha Guillaume Moerbeke 
dòng Đamnnh, đến sau làm giám mục thành Corintô (+ 1286), đã đặc biệt tham gia 
vào công việc phiên dịch này. Nhờ có thánh Anbê Cả và thánh Tôma Aquino mà 
triết học của Aristot, sau khi được “Rửa tội” và được giảng giải theo tinh thần Kitô 
giáo, đã trở thành triết học của Kinh viện học phái và chiếm địa vị ưu đãi trong thế 
kỷ XIII. Điều đó rất quan trọng không những đối với triết học và thần học, mà cả 


vạn vật học và chính tri học nữa. 


Các cuộc tranh luận giữa nhiều trường phái với nhau đã gây nên một bầu khí sôi 
nôi hào hứng, thúc đây sự tiến bộ của mọi ngành khoa học. Riêng về vẫn đề độc 
lập của triết học đối với thần học đã tạo nên hai học phái Tôma và Âutinh mới 
(Néo-Augustin). Tuy nhiên, sự nguy hiểm của chủ nghĩa duy lý và phiếm thần À 
Rập vẫn còn. Chịu ảnh hưởng của triết gia HÔi giáo Averroes thành Cordoba 
(1126-98), giáo sư Siger de Brabant (1235-82) và Boecius xứ Dacia đã chủ trương 
nhiều vấn đề nghịch với giáo lý Công giáo về nguồn gốc thế giới, linh hồn và 
quyền tự do. Học thuyết của hai ông bị giám mục Stéphane Tempier thành Paris 
lên án. Siger hình như đã trở lại theo triết học của Aristot. Dầu vậy, ảnh hưởng của 


Averroes vẫn tiếp tục hoạt động và lan tràn sang Pháp và Ÿ.[38] 


Những bậc thầy đã tạo nên thời hoàng kim này do Kinh viện học phái đều thuộc 
hai dòng tu Phan sinh và Đaminh. Trung tâm hoạt động là viện đại học Paris. 
Những nhà thông thái từ khắp nơi Pháp, Y, Anh, Đức, Tây Ban Nha đến tham gia. 
Có bốn đại tiễn sĩ kinh viện: Alexander Hales, thánh Anbê Cả, thánh Tôma và 
thánh Bonaventura, thì hai Phansinh, hai Đaminh; nếu ké theo quốc tịch, thì hai Ý, 


một Đức, một Anh. 


Alexander Hales (+ 1245) nước Anh là một học giả nôi tiếng của dòng Phansinh, 
giáo sư thần học đại học Paris, chuyên chú giải sách Sententiae của Pietro 
Lombardo. Ông được truy tặng danh hiệu Doctor irrefragabilis (tién sĩ không thé 
bắt bẻ). 


Thánh Anbê Cả (1200-80) sinh tại Lauingen nước Đức theo học ở Padua và 
Cologne, vào dòng Đaminh hồi 23 tuổi. Sau một thời gian day tại Đaminh học viện 
Cologne, Anbê sang Paris, năm giữ một ghế giáo sư đại học. Năm 1260, thánh 


nhân lên chức giám mục thành Ratisbon, rồi làm khâm sai Tòa thánh mộ binh 


Thánh giá ở Đức và Bohemia dưới triều Giáo hoàng Urban IV. Sự nghiệp khoa học 
của thánh nhân thật vĩ đại và thuộc đủ mọi ngành: Thánh Kinh, thần học, triết học, 
vạn vật học, vật lý, hóa học... Trong số các nhà kinh viện, Anbê kế là người có trí 
óc hiểu biết rộng rãi nhất về triết học, thần học và vạn vật học. Thiên hạ tặng ngài 


danh hiệu Doctor Universalis (Tiên sĩ uyên bác). 


Thánh Tôma Aquino (1225-74) sinh quán tại Rocasecca nước Ý, thuộc hoàng tộc 
Hohenstauphen. Hồi còn nhỏ, Tôma được giáo dục tại đan viện Casino, sau đó 
được gởi đi Napoli học văn chương và triết lý. Cũng tại đây Toma vào dòng 
Đaminh và được bề trên sai đi Cologne học thần học với thánh Anbê. Sau đó, 
thánh nhân lần lượt dạy tại các đại học Paris, Roma, Napoli, và viết rất nhiều sách, 
đặc biệt nhất là bộ Tổng yếu Thần học (Summa Theologica, 1266-73). Ngài qua 
đời hồi 49 tuổi tại đan viện Xitô ở Fossanova, trên đường di dự đại Công đồng 
Lyon II năm 1274. Thánh nhân được truy tặng danh hiệu Doctor communis (Tiến 
sĩ của mọi gioi), do đạo lý rất uy tín và nhiều tín nhiệm, được các bậc trí thức nại 
đến. Còn danh hiệu Doctor Angelicus (Tiến sĩ Thiên thần) người ta tặng thêm cho 
thánh nhân từ thế kỷ XV, là để nhìn nhận ngài có trí chứng minh sâu sắc cũng như 


đời sống trinh khiết vẹn toàn giỗng như Thiên thân.[39] 


Thánh Bonaventura (1217-74) sinh tại Bagnorea xứ Toscana, dòng Phansinh, cũng 
là bậc thánh thiện không kém thánh Tôma. Thánh nhân là học trò của Alexander 
Hales, và rồi cũng trở thành bậc thày trong dòng và tại đại học Paris. Chính ở đây, 
ngải đã cùng với thánh Tôma bênh vực tu luật cũng như hoạt động khoa học của 
các dòng tu hành khất, chống lại sự chỉ trích của hàng giáo sĩ triều. Sau một nhiệm 
kỳ bè trên tổng quyền dòng, năm 1273 thánh nhân được đức Gregori X đặt làm 
hồng y giám mục thành Albano. Năm sau, thánh nhân tham dự Công đồng Lyon, 


nhận công tác hòa giải với Giáo hội Chính thống Hy Lạp, nhưng ngài từ trần trong 


khi Công đồng chưa bé mạc.[40] Thánh Bonaventura là nhà thần học thuần lý và 
hướng về thần bí học, do đó người ta tặng ngài danh hiệu Doctor Seraphicus (Tiến 


sĩ sốt säng như Thiên thần Sêraphim). 


Ngoài những bậc đại tiễn sĩ nói trên, Kinh viện học phái còn có nhiều bậc thông 
thái khác, thuộc nhiều dòng tu và cả hàng giáo sĩ triều nữa, như Robert Grossetête 
(+ 1253) người Anh, giáo sư đại hoc Oxford, giám mục thành Lincoln, Vincent de 
Beauvais (+ 1264) dòng Daminh Pháp, tác giả bộ Bách khoa Từ điển, Pedro de 
Espana quê thành Lisboa, giáo sư triết học tại Paris, hành nghề y sĩ tại Sienna, tổng 
giám mục thành Braga (Bồ Đào Nha), năm 1273 lên chức hồng y và là thái y của 
đức Gregori X, sau đó được bầu lên ngôi Giáo hoàng, tức Gioan XXI (1276-77), 
Roger Bacon (1214-1294) dòng Phansinh người Anh, học trò của Grossetête, giáo 
sư triết học ở Paris và Oxford, biệt hiệu Doctor admirabilis (Tiến sĩ đáng phục); 
kinh sĩ Henri Gand (+ 1293), biệt hiệu Doctor solemnis (Tiến sĩ trọng thức), giáo 
sư đại học Paris, là một trong những bậc thông thái thuộc hàng giáo sĩ triều; chân 
phước Raymundo Lullo người Tây Ban Nha, dòng Ba Phansinh, tử đạo tai Tunis 


năm 1315 là một triết gia hàng đầu. 


4. Đại học 


Đầu thời Trung cổ, nền giáo dục cao cấp hầu như hoàn toàn dưới sự điều khiển và 
kiểm soát của Giáo hội. Nhưng môn học vẫn là văn phạm, hùng biện, biện chứng, 
toán pháp, ký hà, thiên văn và âm nhạc. Thần học đặc biệt chỉ để hiểu biết Thánh 
Kinh và học hỏi về nghĩa vụ. Người ta ít quan tâm đến việc rèn luyện đời sống 
thiêng liêng, cũng như đào tạo một hàng giáo sĩ đạo đức thâm sâu. Nhưng rồi trình 


độ giáo dục và nghiên cứu khoa học môi ngày lên cao, khiên có nhiêu thay đôi 


trong nên học vấn. Trong khi nhiều học viện xưa của các tu viện, hoặc của thánh 
đường chính tòa xuống dốc và không còn, thì một số giáo sư thế kỷ XI và XII, như 
Abélard (+ 1142) ở Paris, Irnerio (+ 1140) ở Bolonia, đã tự nhận lẫy trách nhiệm 
giáo dục với tư cách độc lập. Khả năng của các ông cũng như phương pháp biện 
chứng mới được dùng trong việc giảng dạy triết học và thần học ở Paris, hoặc luật 
Roma và luật Giáo hội ở Bolonia, đã thu hút được rất đông thính giả tạo nên một 


thời “chen nhau đi học”. [41] 


Những học đường tự- do này ban đầu chưa có quy chế và thường bấp bênh. Sang 
thế kỷ XII, trước hết ở Paris, nền giáo dục cao đẳng bước một bước tiễn quyết 
định, khi có nhiều tòa nhà bè thế được xây cất ngay trên khu đất của vương cung 
thánh đường Notre Dam. Các giáo sư giảng dạy những môn chính như thần học, 
luật khoa, y khoa, triết học, liên kết với nhau thành đoàn thể nhằm bảo vệ quyền 
lợi cho nhau, rồi tự thảo ra một quy chế có sự chấp thuận của Giáo quyền và Chính 


quyên, với nhiêu đặc ân như an ninh bản thân, quyên tự tri, miễn thuê, v.v... 


Đó là những học viện (studium generale), danh từ này đã có từ đầu thời Trung cô. 
Còn danh từ "đại học" (universitas) theo nghĩa ngày nay là bao gồm mọi môn học 
(universitas litterarum) chỉ thấy có từ cuối thế kỷ XIV, trước hết ở Đức. Vì trước 
đó, người ta dùng tiếng “universitas” để chỉ một hiệp hội giáo sư (phân khoa), hoặc 
một nhóm sinh viên cùng quốc tịch, hay một đoản thể giáo sư và sinh viên 
(universitas magistrorum et scholarium) cùng một học viện. Đó là những đại hoc 
Paris (1200), Bolonia, Oxford. Nhiều đại học khác thay nhau ra đời trong thế kỷ 
XIII này. Đức Thánh Cha Gregori X thiết lập đại học Toulouse (1229), đức 
Innocentê IV sáng lập một học viện tại Giáo triều Roma (1244-45), hoàng dé 
Friedrich II mở đại hoc Napoli (1224), vua Femando xứ Castilla sáng lập đại hoc 
Salamanca (1243). Cho tới năm 1400, đã có 44 viện đại học, phần lớn do Sắc lệnh 


của Tòa thánh. Các đại học thế kỷ XIII, trừ ở Anh quốc, đều thuộc các Quốc gia 
Latinh. Đức quốc cũng như các Quốc gia khác ở Bắc âu sang thế kỷ XIV mới có 
đại học: Praga (1348), Vienna (1365), Heidelberg (1386), Cologne (1388), v.v... 
Các đại học này dĩ nhiên là Công giáo, đức Thánh Cha đứng lãnh đạo tối cao để 
bảo vệ giáo lý được tinh tuyền, và để những người xuất thân từ các trường đó được 
“quyền giảng dạy khắp nơi (facultas ubique docendi). Thần học đứng đầu các phân 
khoa, các giáo sư phần đông thuộc hàng giáo sĩ, nhận thù lao của Giáo hội. LỄ 


thánh bôn mạng của mỗi phân khoa được tổ chức rất long trọng. 


Các đại học thời Trung cô được thiết lập theo tinh thần Kitô giáo, đặt trên nên tảng 
hiệp nhất thế giới và có tính quốc tẾ trong hoạt động, nên đã trở thành nơi đào tạo 
những bậc thông thái, và cũng là nơi quyền uy Giáo hội được đề cao trong lãnh 


vực trí thức. 


Paris và Bolonia lừng danh hơn cả, quy chế của hai viện đại học này được dùng 
làm khuôn mẫu cho nhiều đại học khác. Ở Bolonia, trường Luật đã có từ năm 1084 
và nồi tiếng khắp nơi (“Bolonia docet”). Paris được coi là “thành phố của triết học 
và thần học”, các sinh viên phần đông theo phân khoa nghệ thuật (faculté des arts), 
chia thành bốn theo bốn quốc tịch khác nhau: Pháp, Picard, Normand, và Anh; 
trong sinh viên Anh có cả người Đức và Bắc Âu. Khoảng năm 1300, người ta tính 
số sinh viên ở Paris lên tới 30.000 (hình như hơi quá). Cho tới cuối thế kỷ XIII, 
viện trưởng thường là vị chưởng ấn tòa giám mục Notre-Dame. Hai dòng tu hành 
khất lớn cũng có học viện ở Paris từ năm 1218-20. Ngoài ra, họ còn chiếm những 
ghé giáo sư thần học trong dại học dòng Đaminh năm 1229, Dòng Phansinh năm 
1231. Hai dòng này cử đến những nhân vật xuất sắc nhất, khiến đại học Paris trở 


nên rât nôi tiêng và có tâm quan trọng quôc tê. 


Nhưng từ năm 1252, các dòng hành khất bị tấn công dữ dội bởi một số linh mục 
triều, có sự cầm đầu của giáo sư thần học Guillaume de Saint -Amour. Ông này 
viết cuôn Những nguy hiểm của thời đại mới nhất (De periculi novissimorum 
temporum, 1255). Ít lâu sau (1269-72) hai giáo sư Gérard thành Abbeville và 
Nicolas thành Lisieux cùng với nhiều đồng bạn cũng đứng lên đả kích hai dòng 
Phansinh và Daminh. Nhưng các giáo sư của hai dòng này vẫn nắm vững được địa 
vị mình trên bậc đại học, nhờ có sự biện hộ khéo léo của Tôma, Bonaventura và 


nhiều vị khác. Đức Thánh Cha Alexandrô IV cũng lên tiếng bênh vuc.[42] 


Từ thế kỷ XIII đến XIV, đại học Paris trở thành “đại cường” thứ ba ở Tây phương 
sau Giáo hoảng và Hoàng dé, và đã nhiều phen nắm giữ vai trò chính trị rất quan 
trọng. Để nâng đỡ các sinh viên về tinh thần cũng như vật chất, người ta dành cho 
họ nhiều học bông (bourses), mở lưu xá, thư viện, quán ăn. Lưu xá sinh viên lớn 
nhất ở Paris bấy giờ (1257) là ngôi nhà của Robert de Sorbon (1201-74), tuyên úy 
tại triều đình vua thánh Louis. Để ghi nhớ vị sáng lập, ngôi nhà đó mang tên 
Sorbonne; từ thế kỷ XVI, tên đó còn được đặt cho phân khoa thần học. Phần lớn 


đòng tu ở Paris đêu có học viện riêng. 


[1] Sách tham khảo : Dom Ch. Poulet Histoire du Christianisme II: Le Moyen âge 
VIII-XV, Paris 1934 - H. Pirenne, G. Cohen, H Focillon: La civilisation 
occidentale au moyen âge du XIe au milieu du XVe siècle VIII, trong Histoire du 


moyen âge (Glotz), Paris 1933 - M. H. 


[2] Vicaire: L’apogée de la civilisation médiévale, trong Histoire illustrée de 


l’Église (Plinval - Pittet), Paris 1946-48, Q. 1, tr 409-460 - C. Bihlmeyer - H. 


Tuchle: Histoire de l’Église (bản dịch Pháp văn của M. Grandclaudon), Paris 1962- 
68. 


[3] Xem chương Bảy, MI, 3. 

[4] Xem chương Tám, II, 3. 

[5] A. Luchaire: Innocent III, Rome et Italie, Paris 1904, tr 30. 
[6] Summa Theologica 2, 2 Q. Ia. 10. 


[7] Chúng tôi dùng từ Tuyên bó hay “ghi vào số bộ” (canoniser), và thấy nó chỉnh 


hơn từ phong thánh, làm như trước khi phong, các đắng chưa là thánh. 
[8] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IL tr 131-132, 197-201. 


[9] Bởi từ Latinh cum clave (với chìa khóa), nơi Hồng-y-đoàn hội để bầu Giáo 
hoàng, có từ năm 1271. Đức Clementê IV (Pháp) qua đời ngày 29.11.1268, các 
hồng y cử tri bất đồng trong việc bầu đắng kế vị. Dân thành Roma mệt vì sự bất 
đồng và chậm trễ kéo dài cả mấy năm trời, họ bèn “nhốt” các hồng y trong phòng 
họp, khóa lại, cho tới khi một trong các vị được bầu làm Giáo hoàng với 2/3 số 
phiếu. Ngày 1.9.1271, Tedaldo Visconte đắc cử, tức Gregori X, ngày 27.3.1272 


mới đăng quang nhận quyên. 
[10] C. Bihlmeyer - H. T-uchle: op. cit., Q. I, tr 207-209. 


[11] M. H. Vicaire trong op. cit., Q. I, tr 418. 


[12] Ch. Petit-Dutaillis: La Monarchie féodale en France et en Angleterre Paris 


1933, tr 18 - M. H. Vicaire trong op. cit., Q. I, tr 418. 

[13] C. Bihlmeyer - H Tu-chle: op., cit., Q. II. Tr 321-325. 

[14] Xem chương Tám, I, 1. 

[15] R. Glaber Historiarum sui temporis libri V. éd. Prou Paris 1886 tr 62. 

[16] Vè sự thống nhất Giáo hội thế XIII, xem B. Landry L’Idée de chrétienté chez 
les scholastiques du XIIIe siècle. Paris 1929 - Dom J. Leclercq: Jean de Paris et l”' 
ecclésiologie au XIIIe, Paris 1942. 

[17] Xem H. Pirenne: Les villes du moyen âge. Bruxelles 1927. 

[18] Xem P. Boissonnade: Le travail dans l’Europe chrétienne moyen âge (Ve- 
XVe siècles) Paris 1930 - Fr. Olivier - Martin: L'organisation corporative de 
France d'ancien régime, Paris 1938 - M. H. Vicaire trong op. cit., Q. I, tr 427-430. 


[19] Xem chương Sáu, IV, tr 266 và tiếp. 


[20] L. Lallemand: Histoire de la charité, III: Le moyen âge, Paris 1906, đặc biệt 


phần I và II (bệnh viện và trại phong). 


[21] Xem J. Vielliard: Le guide du pèlerin de St-Jacques de Compostelle, Mâcon 
1938 


[22] M. H. Vicaire trong op. cit., Q. I, tr 432-433. 

[23] J. Von Walter Die ersten Wanderprediger Frankeichs II, Leipzig 1903-06. 

[24] J. Joergensen: Saint Francois d’Assise, sa vie et son oeuvre (bản dịch Pháp 
văn của T.de Wizewa) Paris 1908- Cuthbert Vie de saint Francois d’Assise, Paris 


1927 


[25] P. Mandonnet và M. - H. Vicaire: Saint Dominique, l’idée, l'homme et 


l’oeuvre II, Paris 1938 - P. Mandonnet: Frères Prêcheur trong Dict de Théol. Cath 


[26] “Nos attendentes Fratres Ordinis tui futuros pugiles fidei et vera mundi 


lumina, confirmamus Ordinem tuum” (Potthas, số 5502, 5403). 

[27] Xem chương Tám, I, 4. 

[28] A. Lecoy de la March: La chaire francaise au moyen âge, spécialement au 
XXIe siècle, Paris 1886 - Xem Gilson: La technique du sermon médiéval, trong 
Les idées et les lettres, Paris 1932. 

[29] Tông huân ngày 29.1.1204. Migne: Patrologie latine. CCXV, côt 274A. 

[30] C. Bihlmeyer H. Tuchle: op. cit., Q. II, tr 278-281 - Xem J. Richard, M. H. 


Vicaire, S. Sugraneyes: Les Missions médiévales trong: Hist. Universelle des 


Missions Catholiques (S. Delacroix) Q. I. Paris 1956, tr 173-220. 


[31] Về công cuộc truyền giáo của hai dòng Phansinh và Đaminh cho Đông Bắc và 
Đông Nam Á châu thế kỷ XII-XV, xem Một Giáo sư Sử học: Giáo hội Công giáo 
ở Việt Nam, Q. I, chương Một, II-IV, tr 11 và tiếp. 


[32] C. Bihlmeye - H. Tuchle: op. cit., Q. IL tr 231-236, 303-308 và 321-325 - 
Xem Dom L. Gougaud: Dévotions et pratiques ascétiques du Moyen âge. 


Maredsous 1925, tr 1-73. 


[33] Sách tham khảo: M. Denis: Histoire de l'art religieux, Paris 1939 - F. Benoit: 
L'architecture, l'Occident médiéval, Du Romain au Roman, Paris 1933: 
Romanogothique et Gothique, Paris 1934 - H. Focillon: L’art de sculpteurs 
Romans, Paris 1931: Peintures Romanes des églises de France, Paris 1938 - H. 
Martin: Miniatures francaises du XIIe au XVe siècle. Paris-Bruxelles 1924 - C. 


Bihlmeyer - H. Tu-chle: op., cit., Q. IL tr 236-239, 308-310 và 324. 


[34] Xem Giovanni Papini: Dante vivo, Florence 1933 (bản dịch Pháp văn của J. 
Bertrand, 1934 - H. Hauvette: Etudes sur la Divine Comédie. Paris 1922 - E. 
Gilson: Dante et la philosophie. Paris 1939. 


[35] C. Bihlmeyer - H. Tu-chle: op. cit., Q. H, tr 239-246 và 313-321 - Xem G. 
Robert Les écoles et l’enseignement de la théologie pendant la première moitié du 
XIIe siècle. Paris 1909 - G. Paré, A. Brunet và P. Tremblay: La Renaissance du 
XIIe siècle, Paris 1909 - G. Paré, A. Brunet và P. Tremblay: Lo Renaissance du 


XIIe siècle, les écoles et l’enseignement. Paris 1933. 


[36] “Ý niệm tông xưng” là danh từ triết học, nghĩa là một ý niệm biểu thị cho 


nhiều vật cùng loại. Ví dụ ý niệm “người” biêu thị cho anh A, anh B. Y niệm đó có 


thật hay không, hay chỉ là danh từ hoặc ý niệm suông. Các triết gia bàn cãi rất sôi 
nổi trong thế XI-XII. Phái duy thực (réalisme) nói là thật trong căn bản của mỗi 
vật, còn duy danh (nominalisme) của Roscelisme thành Compiège bảo nó chỉ là 


danh từ suông. 


[37] Xem S.D Wingate: The medieval Latin versions of Aristolelian Scientific 


corpus, London 131. 


[38] Xem P Mandonnet: Siger de Brabant et l’Averroisme latin au XIIIe siècle, 


Louvain 1908-11. 


[29] Về triết học của hai thánh Tôma và Bonaventura. xem E. Gilson: Le 


Thomisme, Paris 1942; La philosophie de saint Bonaventure, Paris 1924 


[40] Đức hồng y Pietro di Tarantasia dòng Daminh (tức chân phước Innocentê V 
sau này cùng với thánh Bonaventura dòng Phansinh đã giúp Công đồng thành công 
trong việc hòa giải và hiệp nhất Giáo hội Đông phương với Tòa thánh Roma, 


nhưng chỉ được một thời gian không lâu. 

[41] C. Bihlmeyer - B. Tucle: op. cit.; Q. II, tr 310-313 - Xem H. Rashdall: The 
Universities of Europe in the Middle Ages, Oxford 1936 - St-d'Irsay: Hist. des 
Universités francaises et étrangères, Paris 1933-35. 


[42] D. L. Douie: The conflict betwen seculars and the Mendicants.. London 1954 


Chương Mười 


GIÁO HỘI THỜI CHUYÉN MÌNH 


CỦA THÉ GIỚI TRUNG CO (t.k. XIV-XV) 


I. Giáo hội Tây phương thời khủng hoảng 

1. Cuộc tranh chấp giữa Philippe le Bel và Bonifaciô VIII (1296-1303) 

2. Tòa thánh ở Avignon (1309-76) 

3. Đại Ly giáo Tây phương (1378-1417) 

4. Cuộc Ly giáo chấm dứt: Công đồng Constancia, và Bâle Ferrara Florencia 
II. Khoa học thánh và Văn nghệ Phục hưng 

1. Thần học, triết học, thần bí học và giảng thuyết 

2. Đời sống đạo đức và tu trì 

3. Nhân bản chủ nghĩa và Văn nghệ Phục hưng 

III. Giáo hội hạ bán thé kỷ XV 


1. Các Giáo hoàng thời Văn nghệ Phục hưng: từ đức Nicolas V đến đức Phaolô II 


2. Các Giáo hoàng thời Văn nghệ Phục hưng: từ đức Sixtô IV đến đức Leô X 


Sự trưởng thành của các dân tộc Tây phương đi dần đến chỗ chấm dứt sự can thiệp 
của ngôi Giáo hoàng trong lãnh vực chính trị. Vấn đề thần quyền chính trị được 
các bậc trí thức và luật gia đem ra tranh luận vô cùng sôi nôi. Chắc chắn Giáo hội 
vẫn nắm giữ vai trò trọng yếu trong lãnh vực văn hóa, nghệ thuật. Nhưng người ta 


không còn châp nhận chính trị và văn minh lệ thuộc vào Giáo hội nữa. 


Ngay từ cuối thế kỷ XIII, các Giáo hội địa phương đã có khuynh hướng biến thành 
Giáo hội quốc gia trong lý thuyết và trong thực hành; di nhiên họ vấp phải phản 
ứng của Roma. Những toan tính nguy hiểm muốn thiết lập cho Giáo hội một chế 
độ đại nghị hoặc dân chủ, đã làm lu mờ quyền uy tối cao của Roma, và gây cho 
toàn thể Kitô giới những thiệt hại không lường được. Cũng từ đấy nhiều phong trào 


dân tộc phát sinh từ giáo thuyết Wiclif và Huss. 


Đời sống Giáo hội và tôn giáo biến đổi và dao động. Trong lãnh vực thiêng liêng, 
một thần bí học cao siêu và thâm sâu thu hút nhiều tâm hồn sống đời sống nội tâm, 
tuy có phần lập dị. Từ thế kỷ XIV, xuất hiện những học phái có khuynh hướng 
bình luận và chủ quan, đặc biệt duy danh chủ nghĩa. Do đấy, nổi dậy một cá thé 
chủ nghĩa ưa thích bình luận các đạo lý, cũng như những truyền thống của giáo 


hội. 


Tuy gặp phải những thử thách rất nặng nè trong thời chuyển mình của thế giới 
đang đi tìm một thế quân bình, tuy Giáo triều và một phần lớn hàng giáo sĩ lâm 
cảnh khủng hoảng và bị bêu xấu, tòa nhà Giáo hội vẫn đứng vững, để tién tới thời 


canh tân và cải cách thế kỷ XVI.[1] 


GIÁO HỘI TÂY PHƯƠNG THỜI KHỦNG HOÂNG 


1. Cuộc tranh chấp giữa Philippe le Bel và Bonifaciô VIII (1296-1303). 


Triều đại của đức Bonifaciô VIII (1294-1303) gặp ngay khó khăn với Philippe IV 
le Bel (1285-1314) vua nước Pháp, về ván đề quyền bính. Đức Thánh Cha nói 
mình có trọn quyên trực tiếp trong phạm vi thiêng liêng và quyền gián tiếp trong 
lãnh vực trần thé đối với các vua chúa. Đó là nguyên nhân sâu xa gây nên một cuộc 


tranh chấp vô cùng sôi nổi từ năm 1296. 


Hạ bán thế kỷ XIII, hai nước Anh Pháp thường xảy ra những cuộc đụng độ về ngôi 
báu, gây thiệt hại cho hoạt động của binh Thánh giá. Các đức Giáo hoàng nhiều lần 
phải can thiệp giảng hòa, nhưng hầu như vô hiệu. Để ngăn ngừa chiến tranh có thê 
xảy ra giữa Philippe le Bel và Edward I (1272-1307), năm 1297 đức Thánh Cha 
Bonifaciô VIII, bằng một va tuyệt thông, cấm hàng giáo sĩ Pháp cũng như Anh 
không được nộp một cắc tiền thuế cho nhà vua. Philippe le Bel phản ứng ngay 
bằng cách cắm đưa vàng ra nước ngoài, trục xuất các nhân viên thâu thuế của Giáo 
hoàng và các chủ ngân hàng Ý hoạt động cho Roma. Tức thì, một Sắc lệnh do đức 
Bonifaciô ban hành với lời lẽ đe dọa. Sắc lệnh được trả lại bằng một văn thư với 
những lý luận nóng nảy quá khích của luật sư Pierre Flote, tư pháp đại thần của 
Philippe. Thế là thư từ qua lại tới tấp gây nên một cuộc bút chiến. Nhưng tồi hai 


bên cùng lắng địu. Paris cũng như Roma bấy giờ thực sự không muốn chiến tranh. 


Vấn đề trở lại vào năm 1301. Năm Toàn xá 1300 có cả 100.000 người hành hương 
tới Roma, làm cho quyên uy Giáo hoàng lại bắt đầu lên. Tin tưởng sẽ đạt thắng lợi 
cho quyền tối cao thiêng liêng và trần thé, đức Bonifaciô VIII quay trở lại chóng 
Philippe le Bel. Trong khi đó, khâm sai Tòa thánh, đức cha Saisset giám mục thành 
Pamiers, bị nhà Vua bắt giữ, sau khi bị tố cáo âm mưu dấy loạn. Giáo hoàng đòi 
phóng thích, tuyên bố rút lại các đặc ân đã ban và công bố Tông chiếu Ausculta 
fili, loan báo triệu tập một công đồng nhằm giải quyết vẫn đề Pháp quốc. Nhưng 
Philippe nhất định không chịu đặt quyền mình dưới công đồng, vì lẽ ông xác tín 
quyền bính của ông là do Thiên Chúa chứ không bởi Giáo hội. Cả nước Pháp xôn 
xao, nhất là từ khi phổ biến một Tông chiếu giả mạo và một văn thư phúc đáp cũng 
giả mạo, trong đó có những lời nhục mạ và nat nộ nhau rất bỉ ôi. Ngày 10-4-1302, 
Quốc dân đại hội được triệu tập tại vương cung thánh đường Notre-Dame, gồm các 
đại diện của ba giai cấp: giáo sĩ, quý tộc và thứ dân (États genéraux). Lần thứ nhất 
nhà Vua được các đại diện thứ dân cùng với hàng quý tộc hoan nghênh và ủng hộ. 
Sau đó, một công đồng cũng được họp tại Roma (1.11.1302). Tông chiếu Unam 
Sanctam nhắc lại ý nghĩa của thanh gươm hai lưỡi sắc bén trong Tân ước (Kh I, 16; 
II, 2). Đức Giáo hoàng còn tuyên bố tháo lời thè tru-ng thành với nhà Vua cho một 
số lãnh chúa chư hầu, và chuẩn bị phạt va tuyệt thông vua nước pháp. Nhưng một 


hành động của võ lực đã làm cho những quyết định trên không thực hiện được. 


Ngày 7.9.1303, Guillaume Nogaret nhận lệnh, đã cùng với mấy anh em nhà 
Colonna, đến bắt đức Bonifaciô bấy giờ đang ở Anagni. Cụ già 86 tuổi tỏ ra can 
đảm và cao thượng, cương quyết không từ chức trước bạo lực. Đức Thánh Cha 
được phóng thích sau đó, nhưng vì quá buồn rầu, ngài từ trần tại Roma vào mây 
tuần lễ sau (11.10.1303). Một tu sĩ hiền lành thánh thiện dòng Đaminh nên ké vi, 


tức chân phước Benedictô XI (1303-04). Đức tân giáo hoàng không muốn trở lại 


vấn đề, nên cuộc tranh chấp được coi là kết thúc.[2] Cũng từ đây chấm dứt quyền 


Giáo hoàng trên vua chúa trong lãnh vực chính tri và quôc gia. 


2. Tòa thánh ở Avignon (1309-76) 


Đức Thánh Cha Benedictô băng hà ngày 7.7.1304 sau 8 tháng cai trị Hội thánh. 
Ngày 18 tháng 7, 16 hồng y họp tại Perusa để bầu Giáo hoàng mới. Hội đồng bầu 
cử chia làm hai phe: một do hòng y Mattei Orsini bênh đức Bonifaciô VII, phe kia 
do hồng y Napoleo Orsini bênh vua nước Pháp, kéo đài 11 tháng. Sau cùng, ngày 
5.6.1305 đức cha Bertrand Got, tổng giám mục Bordeaux, đắc cử Giáo hoàng, hiệu 


Clementê V (1305-14). LÈ đăng quang được cử hành tai Lyon. 


Chiến tranh giữa hai phe Guelfe (Bạch đảng) và phe Gibelin (Hắc đảng) bắt đầu từ 
giữa thé kỷ XII, bấy giờ vẫn còn xâu xé bán đảo Ý Đại Lợi, nhất là từ khi hoàng dé 
Henry VII nhà Luxembourg (1302-13) muốn tái diễn cái tham vọng của nhà 
Hohenstauphen, là đặt nên thống trị trên đất Ý và Roma.[3] Cuộc nội chiến đã làm 
cho nhiều Giáo hoàng phải rời khỏi giáo đô. Với đức Clementê V, một biến cố 
mới: Giáo hoàng không những ở ngoài Roma, mà ngoài cả nước Ý nữa, khi vị 
Giáo hoàng thiếu cương quyết này chịu áp lực của vua nước Pháp, lập Tòa thánh 


tai Avignon năm 1309.[4] 


Các Giáo hoàng ở Avignon đều là người Pháp cả, cũng như phần lớn các hòng y: 
trong số 134 hồng y được đặt lên trong thời gian này thì 13 là Ý, 5 Tây Ban Nha, 2 
Anh, 1 Thụy Sĩ, 113 Pháp. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng các ngài bỏ quên việc 
Giáo hội để chỉ lo phục vụ nước Pháp mà thôi. Riêng đức Thánh Cha Clementê 


vốn bệnh hoạn về thé xác, yếu đuối về tinh thần, nên đã bị Philippe le Bel điều 


khiển. Năm 1311-12, đại Công đồng họp tại Vienne (Pháp), đức Clementê phải 
chiều ý vua Philippe xin giải tán dòng Hiệp sĩ Đền thờ.[5] Cũng trong Công đồng 
này, đức Thánh Cha ban hành Hiến chế tín lý và luân lý kết án Olivi chủ trương sai 
lầm vè linh hồn,[6] đồng thời kết án Béguard và Béguin (Fraticellos). tức nhóm 
chủ trương rằng: trần gian này loài người có thể đạt tới sự trọn lành, đến độ trở 
thành người không thể phạm tội. Đức Clementê còn lo liệu cho các giáo sĩ dòng 
triều hợp tác trong hoạt động tông đò, thiết lập trường dạy ngôn ngữ Đông phương 
để mở rộng việc truyền giáo. Sau hết, Công đồng ban hành nhiều Sắc lệnh canh tân 
Giáo hội nhất là về đời sống hàng giáo sĩ. Đức Clementê V không khỏi mang tiếng 
là đã ban nhiều đặc ân và tiền bạc cho các vua Pháp, Anh, cho bà con thân thuộc và 
các hội từ thiện ở Pháp, làm công quỹ Tòa thánh hao hụt từ 1.040.000 xuống 
70.000 tiền vàng (florin), khi ngài băng hà ngày 20.4.1314. Vua Philippe cũng mât 


năm ây. 


Tòa thánh trống ngôi hơn 2 năm, vì Hồng-y-đoàn chia làm ba phe. Sau cùng, ngày 
7.8.1316 tại thánh đường tu viện dòng Đaminh ở Lyon, đức hồng y Jean d'Euse e 
Cadurco đắc cử và lấy hiệu Gioan XXII. Tuy đã 72 tuổi, đức tân Giáo hoàng vẫn 
sáng suốt và cương nghị, ngày đêm lo vấn đề tô chức Giáo triều, thiết lập nhiều địa 
phận mới, hạn chế tối đa việc vua chúa can thiệp vào việc đạo, lo tăng ngân quỹ 
cho Giáo hội để đủ chi tiêu mở rộng việc truyền giáo ở À châu, cũng như giúp đỡ 
người nghèo. Ngân quỹ đó lên tới 4.500.000 tiền vàng và khi ngài băng hà 
(4.11.1334) cũng còn 800.000.[7] 


Người kế vị Giáo hoàng Gioan XXII là một thày dòng Xitô, đạo đức, nhiệm nhặt, 
đức Benedictô XII (1334-42). Ngài chăm lo việc canh tân nơi hàng giáo sĩ dòng 


triêu, đặc biệt dòng Benedictô. Ngài không cho gia đình mình một ân huệ nào, và 


chỉ đặt những người xứng đáng lên các chức vi trong Giáo hội, do chính ngài đích 


thân sát hạch. Năm 1336, đức Beneđictô khởi công xây cất cung điện Giáo triều. 


Sau đức Benedictô XII là đức Clementê VI (1342-52): một vị Giáo hoàng tuy 
nghiêm khắc nhưng rất quảng đại, ngài là ân nhân của một thời đại tràn đầy đau 
khổ. Nạn hắc tử dịch (peste noire) năm 1348-49 tàn phá khắp Âu châu, giết hại trên 
40 triệu người, đức Thánh Cha đã ra tay cứu trợ các bệnh nhân, nhất là ở Avignon, 
nơi có tới 62.000 người mắc bệnh. Sau ôn dịch là nạn đói, rồi khủng hoảng kinh té 
xã hội, đến cuộc bắt bớ người Do Thái, và đặc biệt cuộc nội chiến xâu xé nước Ý: 
thành Roma vắng Giáo hoảng càng đồi tệ, tan hoang. Đức Clementê còn là một 
nhà ngoại giao nổi tiếng, một nhà giảng thuyết trứ danh, ưa thích văn nghệ. Chính 
ngài đã góp nhiều công vào thời Văn nghệ Phục hưng. Năm 1348, đức Thánh Cha 
bỏ tiền ra mua đứt thành phố Avignon, bấy giờ thuộc nữ hoàng Jeanne I (1343-82) 


xứ Sicilia.[8] 


Đức Innocentê VI (1352-62) lên kế vị Đức Clementê VI. Năm 1353, tân Giáo 
hoàng sai hông y Egidio Albornoz, một nhân vật có biệt tài ngoại giao, cùng binh 
sĩ đi Roma. Đức hồng y Egidio dần dần khôi phục được nước Tòa thánh và tái lập 
hòa bình tại giáo đô, dọn đường cho đức Thánh Cha trở về. Năm 1357, đức 
Innocentê ban hành đạo luật Constitutiones Algidianae, làm căn bản cho việc cai 


trị nước Tòa thánh. 


Sau đức Innocentê VI là chân phước Urban V (1362-70) dòng Biên đức. Công việc 
của ngài là chấn hưng hàng giáo sĩ và các dòng tu cô võ việc triệu tập các công 
đồng miền, khuyến khích việc học, ban cho các viện đại học nhiều đặc ân, thiết lập 
thêm nhiều. Dù vua nước Pháp can ngăn, dù các hồng y Pháp năn nỉ, đức Urban V 


quyết định bỏ Avignon, và ngày 16.10.1367 dân thành Roma hân hoan đón rước 


đức Thánh Cha trở về, lúc ấy Roma chỉ còn vào khoảng 30.000 người. Việc đức 
Thánh Cha đặt 8 hồng y mà chỉ có hòng y Francesco Tibaldeschi là người Roma, 
còn 7 vị kia là Pháp, đã làm cho dân Ý khó chịu và muốn nổi loạn. Thấy thế, mặc 
dầu Thánh nữ Birgitta (1303-73) hết lời khuyên can, đức Urban đã trở lại Avignon 


và băng hà tại đó. 


Đức Gregori XI lên kế vị (1370-78) và là Giáo hoàng cuối cùng của cuộc lưu đày 
Avignon. Ngay từ đầu, đức Thánh Cha đã muốn về Roma đề sự hiện diện của mình 
may ra có thể chấm dứt sự rối loạn trong nước Tòa thánh. Các sứ thần Pháp, các 
hồng y và chính thân phụ ngài can ngăn, nhưng đức Gregori XI được thánh nữ 
Catarina thành Sienna (1347-80), một giáo dân dòng Ba Daminh, lây tình con thảo 
nài khuyên và cô võ tinh thần, nên đã quyết định lên đường về Roma. Đức Thánh 
Cha bỏ Avignon ngày 13.9.1376. sau 4 tháng đường trường khó khăn và gian nan, 
đã về tới Roma ngày 17.1.1377, chấm dứt cuộc lưu đày gần 70 năm. Theo một bức 
thư của thánh nữ Catarina, đức Thánh Cha ban nhiều Sắc lệnh canh tân hàng Giáo 
sĩ và Giáo phâm.[9] Ngài cũng lo dep các lạc giáo, khuếch trương việc truyền giáo 
bên Persia, Hy-lạp, Armenia. Sau hết, ngài kêu gọi sự hiệp nhất Kitô giáo bằng 
việc tô chức một cuộc gäp gỡ các vua châu Âu tại Sarzana trong xứ Liguria (Ý) 
năm 1378. Nhưng cuộc họp vừa bắt đầu thì đức Thánh Cha băng hà ngày 
27.3.1378. 


3. Đại Ly giáo Tây phương (1378-1417) 


Việc Tòa Thánh dời qua Avignon là một nguyên nhân cho cuộc Ly giáo lâu gần 40 


năm ở Tây phuong.[10] 


Đức Thánh Cha Gregori XI băng hà, hội đồng tuyên cử Giáo hoàng gồm 23 hồng y 
được triệu tập tại Roma, nhưng 7 hồng y väng mặt (6 ở lai Avignon, 1 ở Tuscia). 
Số 16 hồng y hiện điện phần lớn vẫn là người Pháp (11 vi), lại chia làm 3 khối. 
Cuộc họp bắt đầu ngay sau bữa cơm trưa ngày 7.4.1378. Bên ngoài, dân thành 
Roma cầm võ khí họp tại công trường Thánh-Pherô với những khẩu hiệu, đòi một 
Giáo hoàng người Roma hay ít ra là người Ý (Romano lo volemo, o almeno 
Italiano). Các hồng y không tỏ dấu sợ hãi các ngài có sẵn 500 lính lê dương người 
Anh đóng không xa Roma và hội đồng cũng đã chuyên vào đồn Thiên thần khá 


kiên cô, có tướng Gandelin bảo vệ. 


Nhưng dân chúng la hét om sòm suốt ngày đêm, thúc các hồng y phải bầu cho 
xong Giáo hoàng. Ngày 8, đức cha Guillaume Voulte giám mục thành Marseille, 
có phận sự canh giữ phòng hội đồng, sợ hãi và muốn trấn an dân chúng, cũng xin 
các hồng y cố gắng kết thúc cuộc bầu cử. Nhưng các hồng y vẫn chưa đi đến chỗ 
đồng ý, mãi cho đến 9 giờ sáng hôm đó các ngài mới thỏa thuận bầu một vị ở ngoài 
Hồng y đoàn, đức cha Bartolomeo Prignano người thành Napoli, tổng giám mục 
Bari, phó chưởng ấn Tông tòa, nhưng chỉ có 15 hồng y bỏ phiếu, đức hồng y 
Giacobini Orsini lánh mặt lẫy lẽ không đủ tự do. Cũng ngày 8, trong khi cho người 
đi mời đức cha Prignano đến Vatican, sau bữa ăn trưa, 13 hồng y họp lại một lần 
nữa và tự do bỏ thăm, vẫn trúng đức tổng thành Bari. Hồng y Giacobini Orsini loan 
tin đã có Giáo hoàng mới, nhưng không nói tên, vì đức cha Prignano chưa tới 


Vatican. 


Dân thành Roma nghe biệt có Giáo hoàng mới, liên đô xô vào Vatican đòi cho biêt 
ai; bây giờ nhiêu tên được tung ra, kê cả tên đức tông giám mục Prignano. Mây vi 
giám mục sợ dân chúng nôi giận đập phá, vì Giáo hoàng đắc cử không phải là 


người Roma mà chỉ là người Y, nên đã nhäc đên tên hông y Francesco Tibaldeschi 


và nói gạt là ngài đắc cử, các hồng y cũng xin ngài cứ để dân chúng tin như vậy 
đặng trấn an họ. Nhưng dân chúng không đợi lời tuyên bố chính thức, liền lây mũ 
áo cho đức hồng y Tibaldeschi và tung hô ngài là Giáo hoàng. Đức hồng y 
Tibaldeschi đỏ mặt lớn tiếng phủ nhận: “Tôi không phải là Giáo hoàng, nhưng là 
đức tông giám mục thành Bari đắc cử Giáo hoàng”. Bấy giờ dân chúng mới chịu 


bỏ ngài một mình trước bàn thờ thánh Pherô. 


Đang khi ấy đức cha Bartolomeo Prignano đến Vatican và nhận tin mình đắc cử 
Giáo hoàng. Nhưng không một vị hồng y nào có mặt, 6 vị sợ dân chúng đã trốn 
vào đồn Thiên thần, 4 vị đi khỏi Roma, các vị khác lån trón trong thành. Chi còn 
một mình đức hồng y Tibaldeschi ở lại chính thức báo vị Giáo hoàng đắc cử. Ngày 
9.4.1378, 12 hồng y hội lại trong điện Vatican đề làm lễ “Tùng phục” (Adoration) 
và đức hồng y Pierre Vergne công bố cho dân Roma theo nghi thức thường lệ, đức 
tân Giáo hoàng lấy hiệu Urban VI (1378-89). L đăng quang được cử hành trong 
đền Thánh-Pherô nhằm lễ Phục sinh (18 tháng 4) và đức hồng y Giacobini Orsini, 
người độc nhất không dự cuộc bầu cử, lại là người đặt triều thiên ba tầng cho đức 
tân Giáo hoàng. Ngày hôm sau, các hồng y báo tin này cho 6 hồng y còn ở lại 


Avignon, và ngày 8 tháng 5 cho các vua chúa. 


Mấy tuần lễ đầu, đức Urban VI thi hành nhiệm vụ mà không cô sự phản đối. Ngài 
rất quen thuộc công việc hành chánh, nhưng tính tình cứng cỏi, lời nói chua cay đã 
làm mất lòng nhiều hồng y, nhất là hồng y Pháp. Chính thánh nữ Catarina thành 
Sienna đã nhiều lần khuyên ngài nên có thái độ nhã nhặn mềm dẻo, nhưng không 
kết quả. Đối với các vua chúa, ngài cũng không tế nhị hơn. Các hồng y muốn đức 
Urban sang Avignon, nhưng ngài bác bỏ và còn dự tính đặt nhiều hòng y người Ý 
để hồng y Pháp không còn chiếm đa số. Tất cả những hành động trên làm cho các 


hồng y không phải là người Ý đều bất mãn. Các vị nhớ lại những biến cố của ngày 


bâu cử, rôi sinh ra nghi ngờ và bôi rôi, sau cùng các ngài cho việc bâu cử bât hợp 
pháp và không thành. Tiêp đên việc hông y Jean Grange, cô vân vua Charles V 
(1364-80) nước Pháp, sang Roma cô võ phe chông đôi và hứa sẽ có sự ủng hộ của 


nhà Vua. 


Cuối tháng 5 năm 1378, 13 hồng y ngoại quốc (viện cớ nóng bức bỏ Roma xuống 
Anagni công khai chống Giáo hoàng. Ngày 9.8.1378, 13 hồng y này gởi văn thư đi 
khắp nơi tuyên bố đức Urban đã được bầu lên bất hợp pháp, vì cuộc bầu cử đã diễn 
ra trong bầu khí của võ lực, các vị còn ra vạ cho đức Thánh Cha nữa. Mấy ngày 
sau, ba hồng y người Ý Giacobini Orsini, Pietro Orsini và Simon Borsano cũng 
đứng sang phe 13 hồng y nói trên, và hội tại Fondi. Chỉ một hồng y Tibaldeschi 
trung thành với đức Urban VI cho tới cùng (+7.9.1378). Như vậy là đức Urban mât 
hết hồng y, nhưng ngày 18.9.1378 ngài đặt 29 hồng y mới. Cũng ngày ấy, các hồng 
y đang họp ở Pondi nhận được thư của vua Charles V viết khuyên nên bầu Giáo 
hoàng mới. Các vị đã làm thật: ngày 20.9.1378 hồng y Robert Gebennis người 
Pháp được bầu làm Giáo hoàng, hiệu Clementê VII (1378-94). Ba hồng y người Ý 
không dự cuộc bầu cử, nhưng sau cũng nhìn nhận tân Giáo hoàng. Đức Clementê 
VII cùng với các hồng y của mình sang Avignon và lập Giáo triều tại đó (tháng 6 


năm 1379): cuộc Ly giáo bắt đầu. 


Ngày 16.11.1379, vua Charles V truyền cho quốc dân phải nhận Clementê là Giáo 
hoàng. Ngày 19 cũng tháng ấy, đức Urban VI ra vạ tuyệt thông cho Clementê VII; 
dé đáp lại, Clementê cũng tuyên va tuyệt thông cho Urban.[1 1] Clementê được các 
nước Pháp, Savole, Tô Cách Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Napoli nhìn nhận. 
Các nước Đức, Anh, Ái Nhĩ Lan, Bi, Bắc và Trung Ý, Bohemia, Hung Gia Lợi, Ba 
Lan theo Urban. Đại học Paris ban đầu tranh luận sôi nổi, nhưng sau cũng nghiêng 


về Giáo hoàng ở Avignon. Các dòng tu hành khất chia làm hai, đến cả các đẳng 


thánh, mỗi vị đứng về một trong hai phe. Bênh vực đức Urban VI có thánh nữ 
Catarina thành Sienna, thánh nữ Catarina nước Thụy Điền, thánh Pherô xứ Aragon. 
Phe Clementê VI lại được sự ủng hộ của nhiều nhà giảng thuyết, cải cách, thần bí 
học nổi tiếng, như thánh Vinh sơn Ferrer, thánh nữ Coletta Corbie, chân phước 
Pherô xứ Luxemburg. Nếu vị ban đầu bênh Clemente, nhưng sau lại bỏ người kế vị 


ngài là Benedictô XIII. 


Cuộc ly khai làm tê liệt việc phục hưng Giáo hội đang cần thiết làm giảm bớt lòng 
trọng kính và vâng phục Tòa thánh, giáo dân hoang mang không biết vị Giáo 
hoảng nào do Thiên Chúa đặt lên. Nhiều lạc giáo như John Wiclif và Jan Huss, 
không bị ai lên án, tự do hoạt động. Vua chúa cũng lợi dụng thời xáo trộn này càng 
nhúng tay vào nội bộ Giáo hội, để dần dần phát sinh ra cái tục lệ Placet regium 


(Thỉnh cầu vua) rất tai hại. 


Đức Urban VI vẫn khó tính, nhưng rất thanh liêm trong việc cai trị: không lo tích 
trữ tiền của hay tìm người cho phe mình một cách đáng trách. Trái lại, đức 
Clementê VII tìm hết cách để có tiền bạc và người ủng hộ. Đức Urban băng hà 
ngày 15.10.1389 tại Roma. Ngày 2 tháng liền sau, 14 hồng y họp bầu đức hồng y 
Pietro Tomacelli quê thành Napoli lên kế vị tức Bonifaciô IX (1389-1404). Đức 
Clementê VII cũng từ trần ngày 16.9.1394, và ngày 29 cùng tháng, các hồng y tại 
Giáo triều Avignon chọn đức hồng y Pedro de Luna, người Tây Ban Nha, làm Giáo 
hoàng tức Benedictô XIII (1394-1423): một nhân vật đạo đức, thông minh, tính 
tình đanh thép. Như vậy, hai cuộc bầu cử vừa qua kéo dài thêm cuộc ly khai và hứa 


hẹn một giai đoạn vô cùng rôi loạn. 


Giữa hoàn cảnh bi dät này, đại học Paris, các nhà thân học và giáo luật như Henri 


Langentein, Conrad Gelnhausen, Pierre d'Ailly, đã có gắng tìm một giải pháp trung 


dung để chấm dứt cuộc ly khai. Họ đưa ra ba giải pháp: 1) Giải pháp “thoái vị” 
(Via cessionis): cả hai cùng từ chức; 2) Giải pháp “hòa đàm” (Via compromissi): 
một trọng tài đứng ra hòa giải; 3) Giải pháp “Thượng hội đồng” (Via Synodi 


Generalis): một đại Công đồng sẽ được triệu tập để giải quyết. 


Có lẽ giải pháp thứ nhất chóng đem lại sự hiệp nhất cho Giáo hội hơn cả. Nghĩa là 
cả hai Giáo hoàng cùng tự ý từ chức, rồi hai Hồng y-đoàn hội lại thành một hội 
đồng bầu cử Giáo hoàng mới. Hai bên đều hứa, nhưng không đi đến thực hiện, vì 
đức Beneđictô XII không bao giờ tỏ ra thành thực từ chức, kế cả khi hai nước 
Pháp và Tây Ban Nha thôi ủng hộ. Còn đức Bonifaciô IX và các người kế vị: đức 
Innocentê VII (1405-06) và đức Gregori XII (1406-17), tuy có thiện chí hơn, 
nhưng không chiu đặt mình ngang hàng với Benedictô XIII. 


Năm 1407, cả hai bên đã đồng ý theo đề nghị của vua Charles VI (1380-1422) 
nước Pháp, là sẽ đến Savona dë cùng nhau tìm biện pháp hòa giải. Ngày 24 tháng 9 
năm ấy, Benedictô XIII đến Savona, nhưng Gregori XII không tới vi sợ đối 
phương có âm mưu, và đề nghị họp ở Port-Vendres. Cuộc ly khai vì thế vẫn tiếp 


tục. 


Các vua chúa và hồng y thấy thé, lên tiếng tô cáo cả hai Giáo hoàng thiếu thiện chí, 
và nhất định tự giải quyết lẫy. Hồng-y-đoàn ở Roma bỏ Gregori, Hồng-y-đoàn ở 
Avignon cũng bỏ Benedictô, rồi cả hai hội lại ở Pisa, tuyên bố: không Giáo hoàng, 
thì Hồng-y-đoàn cai trị Giáo hội, và để chấm dứt cuộc ly khai cần phải có đại Công 
đồng. Đây là lần thứ nhất các hồng y đứng ra triệu tập Công đồng, từ dó phát sinh 
chủ thuyết Đại Công đồng trên Giáo hoàng, nghĩa là mọi quyền bính Giáo hội ở 
trong Giáo hội chứ không ở trong tay vị đứng đầu. Vì đại điện cho toàn thê Giáo 


hội, nên đại Công đông có toàn quyên và trên cả Giáo hoàng, trong khi ngài chỉ là 


“người tôi tớ thứ nhất của Giáo hội” (Primus servus Ecclesiae). Đấy là chủ thuyết 


mà thân học sau này đã lên án là sai lâm. 


Trong khi ấy, từ ngày 2 đến 5 tháng 7 năm 1408, đức Gregori họp công đồng tại 
Aquilea, và để đủ số hồng y ngài đặt thêm nhiều vị mới, trong số này có những vị 
là cháu ngài. Ngày 7.11.1408, đức Beneđictô XIII cũng họp công đồng Perpignan. 
Công đồng do các hông y triệu tập tại Pisa ngày 28.3.1409, có sự tham dự của 24 
hồng y 80 giám mục và 102 đại diện các giám mục vắng mặt, 87 đan viện phụ và 
200 đại diện các đan viện phụ văng mặt, bề trên các dòng Daminh, Phansinh, Cát 
minh, Âutinh, đại diện các đại học và vua chúa, 300 nhà thần học và giáo luật. Đức 
hồng y niên trưởng Giáo Malesset, do đức Gregori XI đặt lên từ năm 1375, chủ tọa 


công đông. 


Ngay những phiên họp đầu, công đồng đã nói đến hai Giáo hoàng và kết án các 
ngài là cố chấp. Trong phiên họp thứ 8 (10 tháng 10), các nghị phụ tuyên bố công 
đồng Pisa là đại Công đồng có quyên tối thượng trong Giáo hội, trên cả Giáo 
hoàng. Trong phiên họp 15 (5 tháng 6), công đồng kết án Benedictô XIII và 
Gregori XII là “bè phái, rỗi đạo công khai và bội ước” (schismatici, haeretici 
notorii, perjuri) và là những “gương xấu” cho cả Giáo hội. Dé phản ứng việc truất 


phế này, đức Benedictô XIII đặt thêm 12 hồng y mới. 


Ngày 26.6.1409, các hồng y bầu đức hồng y Pietro Philarghi dòng Phansinh, quê ở 
Candia đảo Creta, làm Giáo hoàng với tước hiệu Alexanđrô V (1409-10), ngài chủ 
tọa các phiên họp chót của công đồng Pisa. Cuộc ly khai bước sang giai đoạn thê 
thảm khi Giáo hội một lúc có ba Giáo hoàng: Gregori XII ở Roma, Benedictô XIII 
ở Avignon và Alexanđrô V lập Giáo triều Bolonia. Hai vị thứ nhất cùng lên tiếng 


phủ nhận công đồng Pisa. Nhưng hầu hết giáo dân Tây phương, nhất là ở Pháp, 


Anh, Bồ Đào Nha, Bohemia. Đức, Ý, đều nhìn nhận đức Alexandrô V, và cầu 
mong cuộc ly khai sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, họ không khỏi nghi ngờ về thẩm quyền 


của các hông y trong việc triệu tập đại Công đông và bâu Giáo hoàng mới. 


Khi đức Gregori XII vì lý do chiến tranh bó buộc phải rời khỏi giáo đô, thì Roma 
thuộc quyền đức Alexanđrô V. Tháng 5 năm 1410 đức Alexanđrô từ trần tại 
Bolonia. Ngày 17 tháng ấy, 17 hồng y chọn đức hồng y Balthasar Cossa, người 
thành Napoli, lên ngôi Giáo hoàng hiệu Gioan XXIII (1410-15) đóng đô tại Roma. 
Năm 1413, đức Gioan cũng phải bỏ giáo đô cho Ladislas chiếm đóng, đi cầu cứu 
hoàng đề La Đức Sigismund (14111 -37).[12] Chúa Quan phòng đã dùng hai nhân 
vật này để dọn đường chấm dứt cuộc ly khai bằng triệu tập một đại Công đồng ở 


Constancia. 


4. Cuộc Ly giáo chấm dứt : 
Công đồng Constancia (1414-18) và Bâle-Ferrara-Florencia (1431-43) 


Theo lời yêu cầu của hoàng dé Sigismund, ngày 9.10.1413 đức Gioan XXIII triệu 
tập đại Công đồng, ấn định khai mạc vào ngày lễ các thánh năm 1414, ngài cũng 
mời hai Giáo hoàng Gregori XII và Benedictô XIII đến tham dự, nhưng hai vi này 
không tới. Riêng đức Gregori XII có lên tiếng sẽ từ chức, nếu cả hai vị kia cũng 
làm như vậy. Hiện diện trong Công đồng Constancia có 9 hồng y, 200 tổng giám 
mục và giám mục, 100 đan viện phụ, 300 nhà thần học và giáo luật, khoảng 8.000 
giáo sĩ cấp dưới. Hoàng để Sigismund cùng 1.000 lính ky mã, nhiều vua chúa, 
quận công, bá tước cũng có mặt. Thêm vào đó, 70.000 giáo dân các nơi kéo đến 


Constancia.[13] 


Các phiên họp khoáng đại diễn ra trong thánh đường chính tòa Constancia, chương 
trình nghị sự gồm ba điểm chính: 1) Tái lập sự thông nhất Giáo hội; 2) Kết án John 
Wiclif và Jan Huss; 3) Cải cách Giáo hội. Công đồng chia làm ba giai đoạn: Giai 
đoạn I, đức Gioan XXIII ngồi ghế chủ tọa “danh dự”, kéo dài từ 16.11.1414 đến 
phiên họp hạ bệ đức Gioan XXII ngày 29.5.1415; Giai đoạn II, từ khi đức Gregori 
XII tham dự qua hai sứ giả trong phiên họp 14 (4.7.1415) cho đến khi bầu đức 
Martin V (11.11.1417); Giai đoạn III, từ khi bầu đức Martin V, và ngài chủ tọa các 
phiên họp, cho đến phiên họp 45 ngày 22.4.1418. 


Đức Gioan XXIII tới Constancia cùng với nhiều nhân vật người Ý từ cuối tháng 10 
năm 1414, mang tham vọng sẽ được Công đồng nhìn nhận mình là Giáo hoàng duy 
nhất. Ngài được tiếp rước như vị Giáo hoàng chính thức. Nhưng ngay trong phiên 
họp đầu, các nghị phụ đề nghị cả ba Giáo hoàng cùng từ chức, nghĩa là cả Gioan 
XXIII. Việc đầu phiếu sẽ không theo đầu người, mà theo quốc gia: Đức, Pháp, 
Anh, Ý, đến sau thêm Tây Ban Nha (khi Biển đức XIII bị cách chức). Trong phiên 
họp kế tiếp, Giáo hoàng thành Pisa bị tố cáo nhiều tội để không ai bầu lại ngài sau 
khi đã từ chức. Thấy mình bị bỏ rơi, Gioan XXII liền bỏ trốn vào buôi chiều ngày 
20.3.1415; ý của ngài là muốn phá Công đồng. Việc bỏ trón này làm mọi người bð 
ngỡ và xôn xao, nhưng nhờ có thiện chí và tài khéo của hoàng dé Sigismund cùng 
nhiều vị giáo st xuất sắc, nhất là linh mục Jean Gerson, viện trưởng đại học Paris 


và đức hồng y Pierre d’Ailly, nên Công đồng vẫn tiếp tục. 


Sau một bài thuyết trình của Gerson, Công đồng chấp nhận thuyết “Quyên tối 
thượng thuộc Công đồng” là hợp với đạo lý của Giáo hội. Công đồng đã được triệu 
tập một cách hợp pháp trong Chúa Thánh Thần, tạo thành một đại Công đồng làm 
đại diện cho Hội thánh Công giáo. Công đồng có quyền trực tiếp bởi Chúa Kitô, 


nên hêt mọi người, kê cả Giáo hoàng, đêu phải vâng phục trong mọi sự liên can 


đến đức tin, hiệp nhất và cải cách Hội thánh. Công đồng không thể bị giải tán do sự 
bỏ trốn đáng trách của Gioan và nhiều vị khác, nhưng vẫn còn nguyên ven sự hợp 
pháp và quyền bính. Công đồng sẽ không giải tán trước khi chưa thực hiện được sự 
hiệp nhất và cải cách, cũng không di chuyển đi nơi khác nếu công đồng không 


muốn.[14] 


Đức Gioan XXIII sau khi đi khỏi Constancia đã bị chặn bắt tại Brisach, và bị giam 
trong một lâu đải gần Mannheim. Trong khi đó, phiên họp 12 (29.5.1415) cách 
chức Gioan về tội “cô tình kéo dài cuộc ly khai bằng việc bỏ trốn đáng trách, bằng 
tội mại thánh và đời sống gương xấu”. Đến lượt đức Gregori XII cử đức hồng y 
Giovanni Domenici và công tước Caroli Malatesta đến tham dự Công đồng từ 
phiên họp 14 (4.7.1415), tuyên bó thoái vị. Chỉ còn một mình đức Beneđictô XII; 
hoàng dé Sigismund đích thân đến Perpignan xin ngài từ chức, ông “già gân” vẫn 
không chịu bỏ ngai Giáo hoàng. Từ đấy Pedro de Luna không còn được nước Tây 
Ban Nha hậu thuẫn và nhìn nhận nữa, thánh Vinh sơn Ferrer cũng từ bỏ ngài 
(12.1.1416). Sau cùng, Beneđictô bị Công đồng cách chức vè tội “bội phản, phe 
phái và rỗi đạo” trong phiên họp 37 (26.7.1417). Nhưng Pedro de Luna vẫn cho 
mình là Giáo hoàng chính thức không ai có quyền cất chức; ngài rút lui về một tu 


viện ở Peniscola gần thành Valencia.[15] 


Sau khi chấp nhận sự từ chức của một Giáo hoàng và truất phế hai vị khác, Công 
đồng cho họp hội đồng tuyên cử để bầu Giáo hoàng mới.[16] Thấy 23 hồng y hiện 
diện không đủ uy tín, Công đồng đã tăng cường cho hội đồng bầu cử 30 giám mục 


thuộc năm nước Pháp, Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha, mỗi nước 6 vị. 


Sau 4 ngày hội kín, ngày 11.11.1417, cử tri đoàn hợp ý bầu đức hồng y Otto 


Colonna, người thành Roma, thông thạo giáo luật có tinh thần hiếu hòa và khiêm 


tốn, lên ngôi Giáo hoàng, với tước hiệu Martin V (1417-31). Suốt ngày đêm hôm 
đó, chuông các thánh đường, tu viện vang lên khắp trời Âu, báo hiệu cuộc ly khai 


chấm dứt, đức tân Giáo hoàng chủ tọa các phiên họp chót của Công đồng. 


Trước đấy, trong phiên họp thứ 8 (4.5.1415), Công đồng lên án lạc thuyết Wiclif (+ 
1384) chối sự “biện thực” (transsubs-tantiation) trong bí tích Thánh Thé. J. Huss 
người xứ Bohemia, tín đồ của Wiclif, đã bi đức Alexandrô V phạt va tuyệt thông, 
nay cũng bị Công đồng lên án thiêu sinh trong phiên họp 15 (6.7.1415), và trao cho 
nhà cầm quyên thi hành. Huss chịu chết một cách can đảm và cầu nguyện sốt sắng. 
Gần một năm sau, ngày 30.5.1416 giáo sư Jérome thành Praga, bạn của Huss, cùng 
lãnh nhận một bản án. Nhưng hai án đó đã làm cho đảng Huss nổi dậy chống các 


nhà câm quyên đạo đời xứ Bohemia trên nửa thê kỷ. 


Phiên họp 43 ngày 21.3.1418, đức Thánh Cha Martin V ban hành nhiều Sắc lệnh 
cải tổ Giáo hội từ trên xuống dưới, ấn định số hồng y từ nay không quá 24 vị, và 
phải được chọn trong khắp Giáo hội. Đồng thời, ngài ký thỏa hiệp với các nước 
Đức, Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha về sự đóng góp cho Tòa thánh, và quyên nại 
đến Roma; việc này làm giảm quyền các giám mục. Cùng với phiên họp 45, Công 
đồng bế mạc ngày 22.4.1418. Đức Martin bỏ Constancia ngày 15 tháng 5 năm ấy, 
qua Mantua và Florencia, về tới Roma ngày 28.9.1420, được hàng giáo sĩ và giáo 


dân đón rước rât đông, xứng vi Đại diện Chúa Kitô. 


Công đồng Constancia không phải là đại Công đồng trong giai đoạn I, và các Sắc 
lệnh về quyền của Công đồng trên Giáo hoàng đã không có giá trị về tín lý. Đức 
Thánh Cha Martin V không châu phê hết mọi Sắc lệnh của Công đồng, nhưng chỉ 
châu phê những gì ích lợi cho đức tin và phần rỗi các linh hồn. Đức Eugeniô IV 


người kế vị đức Martin V, năm 1446 cũng tuyên bố chỉ nhìn nhận và tôn trọng 


Công đồng Constancia trong giới hạn, các Sắc lệnh của Công đồng ấy không 


nghịch với chức vi và quyên tôi cao của Tòa thánh. 


Công đồng Constancia, trước khi bầu Giáo hoàng mới, đã ấn định cứ 5 năm sẽ 
triệu tập một đại Công đồng. Đức Martin V dù không ưa thích danh từ “Đại Công 
đồng” cũng đã nghe theo các vua chúa và hàng giám mục cho triệu tập Công đồng 
tại Bâle, và ủy quyền cho đức hồng y Giuliano Cesarini. Nhưng đức Thánh Cha 
băng hà ngày 20.2.1431, khi Công đồng chưa kịp khai mạc. Đức Eugeniô IV 
(1431-47), nguyên là một tu sĩ dòng Âutinh rất đạo đức và khắc khổ, lên kế vị. Đức 
tân Giáo hoàng thỏa thuận cho hồng y Cesarini khai mạc Công đồng Bâle (tháng 7 
năm 1431). Nhưng các nghị phụ đến tham dự rất thưa thớt, chính đức Eugenio 
cũng không thê đến để chủ tọa. Vì những lẽ trên, ngày 18.12.1431 đức Thánh Cha 
ban Tông chiếu giải tán Công đồng Bâle, và công bố sẽ họp tai Bolonia để các sứ 


giả của Constantinopoli tới dễ dàng. 


Trong khi đó, số các nghị phụ đến Bâle thêm đông và đã nhóm phiên họp thứ nhất 
ngày 14.12.1431, để nghe Sắc lệnh của đức Martin V và đức Eugentiô IV triệu tập 
Công đồng Bâle, dông thời ấn định chương trình nghị sự gồm ba điểm: 1) Tận diệt 
lạc giáo (Jan Huss); 2) Tái lập hòa bình; 3) Cải cách Giáo hội. Nhưng ngày 
23.12.1431, sứ giả Daniel Rampi trao cho hồng y Cesarini Tông chiếu giải tán 
Công đồng. Nghe đọc Tông chiếu, các nghị phụ hết sức bất bình, và trong phiên 
họp thứ 2 ngày 15.2.1432 các nghị phụ tuyên bố Công đồng Bâle cứ tiếp tục, được 
hoàng dé và nhiều vua chúa ủng hộ. Các nghị phụ còn lập lại quyết định của Công 


đồng Constancia về quyền tối thượng của đại Công đồng. 


Phiên họp thứ 3 ngày 29.4.1432, các nghị phụ sai sứ giả đến xin đức Giáo hoàng 


bỏ ý định giải tán Công đồng, đồng thời xin ngài đích thân hoặc sai đặc sứ đến chủ 


tọa. Vì hiểu hòa, đức Eugeniô IV bằng lòng cho Công đồng tiếp tục tai Bâle. Ngày 
11.9.1433: ngài ra một Văn thư rút lại Tông chiếu giải tán, nhưng phủ nhận quyền 


tối thượng của Công đồng. 


Năm 1437, khi Công đồng bàn vấn đề hiệp nhất với Giáo hội Đông phương, đức 
Eugeniô đề nghị di chuyên Công đồng đến một nơi trong nước Ý, để anh em Đông 
phương dễ lui tới. Nhưng phần lớn các nghị phụ chống đối, và đề nghị cứ họp ở 
Bâle hoặc ở Avignon hay thành nào khác trong xứ Savoie. Công đồng còn đòi đức 
Thánh Cha trong vòng 60 ngày phải đến trình diện. Trước thái độ hông hách đó, 
đức Eugeniô ra Tông chiếu Doctoris Gentium ngày 18.9.1437 đưa Công đồng về 


Ferrara, là nơi ngài đã hội ý với hoàng đê Byzantin. 


Ở lại Bâle, chỉ còn một mình hồng y người Pháp tên là Louis Aleman cùng với 10 
giám mục và gần 300 nhà thần học, luật gia, tu sĩ để họp “công đồng ly khai” 
chống lại đức Eugeniô IV. Ở Pháp, tháng 5-6 năm 1438 một hội đồng giáo sĩ do 
vua Charles VII (1422-61) triệu tập, nhìn nhận với một vài sửa đôi 23 sắc lệnh “cải 
cách” của Bâle. Các sắc lệnh này được công bố thành luật quốc gia trong 
Pragmatique Sanction de Bourges ngày 7.7.1438. Đó là nguồn gốc Pháp giáo chủ 
nghĩa (Gallicanisme) sau này. Ở Đức, nghị hội họp ở Frankfurt tháng 3 năm 1438, 
tuy đã tuyên bố đứng ngoài cuộc tranh chấp giữa Giáo hoàng và Công đồng, nhưng 
khi họp tại Mainz tháng 3 năm 1439 cũng chấp nhận các sắc lệnh “cải cách” của 


Bâle. 


Ngày 16.5.1439 công đồng Bâle dưới sự chủ tọa của đức hòng y Aleman, công bó 
ba điều sau đây làm như “chân lý đức Tin” (veritates Fidei): 1) Đại Công đồng có 
quyên trên Giáo hoàng 2) giáo hoàng không có quyên di chuyền hay giải tán Công 


đồng, néu không có sự đồng ý của chính Công đồng: 3) Ai cố tình chống hai điều 


trên là rối đạo. Và ngày 25 tháng liền sau, công đồng tuyên án hạ bệ đức Eugeniô 
IV. Dé có Giáo hoàng mới, ngày 5.11.1439 hồng y Aleman, 11 giám mục, 7 dan 
viện phụ, 5 nhà thần học, 9 luật gia đã bầu ông hoàng Amédée VIII xứ Savoie làm 


Giáo hoàng, hiệu Felix V. 


Công đồng hiệp nhất Giáo hội Hy Lạp và Latinh khai mạc ở Ferrara ngày 8.1.1438, 
chính thức tiếp tục Công đồng Bâle. Đức Thánh Cha Eugeniô đích thân chủ tọa từ 
cuối tháng 1 năm 1438. Phái đoàn Hy Lạp đến rất đông, khoảng 700 người; dẫn 
đầu có hoảng dé Joannes VIII Paleologus (1425-48), đức giáo chủ Josephus thành 
Constantinopoli và nhà thông thái Bessarion tổng giám mục thành Nicea, một nhân 
vật rất thiết tha với sự hiệp nhất, đến sau đã được đặt làm hồng y (1439) và ở lại 
nước Ý sau Công đồng. Các giáo chủ Đông phương khác đều cử đại diện: Giáo hội 
Nga có đức Isidorus, giáo chủ thành Kiev, ngài cũng có nhiệt huyết với sự hiệp 


nhất. 


Đầu năm 1439, Công đồng di chuyển sang thành Florencia, vì dân thành này hứa 
giúp đức Thánh Cha trong việc đài thọ các phí tôn cho phái đoàn Hy Lạp. Công 
đồng bàn đến danh từ Filioque trong kinh Tin kính. Sau nhiều ngày tranh chấp sôi 
nổi, giáo lý của bên La linh về Chúa Thánh Thần (bởi đức Chúa Cha và đức Chúa 
Con mà ra) được mọi người chấp nhận, trừ đức cha Marcus Eugenius, tổng giám 
mục Epheso, nhà hộ giáo nổi tiếng của bên Hy Lạp. Bên Latinh có cha Juan 
Montenegro dòng Daminh và cha Ambrosio Traversari dòng Camaldoli, được coi 
là xuất sắc hơn hết trong các cuộc tranh luận. Công đồng cũng thông qua một cách 
nhanh chóng nhiều vấn đề khác như luyện ngục, bánh không men, quyên tối 


thượng thuộc Tòa thánh Roma. 


Ngày 6.7.1439, Sắc lệnh hiệp nhất Laetentur coeli được các vị đại diện Giáo hội 
Hy Lạp ký, và đức Thánh Cha công bố. Như vậy là Công đồng đã đạt được mục 
tiêu chính. Công đồng cũng công bố quyền tối thượng ngôi Giáo hoàng qua một 
bản tuyên ngôn quan trọng đã đ-uợc biêu quyết: “Đức Giáo hoàng Roma là người 
kế vị thánh Pherô và là Đại diện Chúa Kitô, ngài là đầu Giáo hội và là Cha cùng là 
Thầy mọi giáo dân, có quyền dạy bảo, cai trị và điều khiến toàn thê Hội thánh”. 
Công đồng còn ký những Sắc lệnh hiệp nhất với Giáo hội Armeno (22.11.1439) và 
với Giáo hội Giacobit (4.2.1442). Ngày 25.4.1442, Công đồng được đưa về Roma, 


và kêt thúc vào năm sau. 


Đức Thánh Cha Nicolas V (1447-55) lên kế vị đức Eugenio IV; ngài ký thỏa hiệp 
Vienna ngày 17.2.1448 với hoàng dé Friedrich II (1439-93). Sau thỏa hiệp này, 
công đồng ly khai bi Friedrich trục xuất khỏi Bâle, di chuyển sang thành Lausanne, 
nơi Felix V lập “Giáo triều“. Nhưng Felix từ chức ngày 7.4.1449. Ít ngày sau, để 
giữ thê diện, công đồng “bầu' đức hồng y Tommaso Parentucelli “hiệu Nicolas V” 
làm Giáo hoàng, và sau đó giải tán. Từ đấy, chấm dứt cuộc khủng hoảng nội bộ 


của Giáo hội kéo dài một thê kỷ rưỡi. 


Il 


KHOA HOC THÂNH VÀ VAN NGHÉ PHUC HUNG 


1. Thần học, triết học, thần bí học và giảng thuyết 


Ngành đại học vẫn tích cực hoạt động trong hai thế kỷ XIV và XV thời ly giáo Tây 
phương, đại học Paris đã đóng vai trò quan trọng và có tiếng nói quyết định trong 
cả Giáo hội. Tuy nhiên, nó bắt đầu mât tính quốc tế, và từ năm 1461 nhà Vua cho 
đặt dưới sự kiểm soát của Quốc hội. Nhiều đại học khác được thiết lập cạnh tranh 
với đại học Paris, như Avignon (1303), Coimbré (1308), Praga (1348), Cracovia 
(1364), Vienna (1365), Cologne (1388), Budapest (1389), Louvain (1425), 
Bordeaux (1441), v.v... Các viện đại học này tuy mang tính quốc gia, nhưng vẫn là 
của Giáo hội. Cho tới cuối thế kỷ XV, có 70 viện đại học thì 63 viện do Sắc lệnh 


thiết lập của Tòa thánh.[ 17] 


Từ cuối thế kỷ XII, Kinh viện học phái chia làm nhiều trường phái mâu thuẫn 
nhau về phương pháp cũng như đường hướng. Cuối thời hoàng kim của học phái 
này, John Duns Scotus (1266-1308) dòng Phan sinh người Tô Cách Lan, giáo sư 
đại học Paris, Oxford, Cambridge và Bolonia, đứng ra sáng lập một trường phái 
mang tên Scotus đối lập với trường phái Tôma, Scotus có trí óc rất sâu sắc, thấu 
triệt và đối đáp được những vấn đề hắc búa nhất; người ta gọi ông là Doctor 
subtilis (Tiến sĩ tinh anh). Sự nghiệp của ông về thần học rất lớn. Ông đi ngược với 
thánh Tôma Aquinô băng đặt ý chí lên trên lý trí và chủ trương hạn chế lý trí trong 
thần học. Thần học đối với ông là một khoa học thực dụng, mà đức ái là mục tiêu. 
Đạo lý của Scotus trở thành đạo lý của dòng Phansinh, cũng như đạo lý thánh 


Toma trong dòng Daminh. 


Cùng xuất hiện với trường phái Scotus, có trường phái Âutinh, nó trở nên thời 
danh trong thế kỷ XVI, đặc biệt trong Công đồng Trento. Vị sáng lập là Doctor 
fundatissimus (Tiến sĩ rất vững) Egidio Colonna thành Roma (+ 1316) dòng 
Âutinh, học trò thành Tôma, sau làm giáo sư đại học Paris, lên chức bè trên tổng 


quyền dòng, rồi tổng giám mục thành Bourges. Học thuyết của Egidio bắt nguồn từ 


thánh Tôma, nhưng trong nhiều điểm có khuynh hướng Âutinh-Platon, đã được 


chính thức chấp nhận làm đạo lý của dòng Âutinh từ năm 1287. 


Một trường phái nữa được khai sinh sau đó ít lâu, nghịch với cả ba trường phái nói 
trên, đó là phái Occam của nhà thần hoc William Occam (1285-1349), dòng 
Phansinh người Anh. Cái tài lý luận của ông đã thu hút được nhiều môn đệ, họ gọi 
ông là Doctor invincibilis (Tiến sĩ vô địch). Năm 1324, Occam bị khiến trách tại 
Tòa thánh Avignon về nhiều điểm sai lạc. Sau 4 năm bị giam giữ, tháng 5 năm 
1328 ông vượt ngục tìm đến Hoàng dé La Đức Ludwig xứ Bavaria (1328-46) tại 
Pisa, nhưng ông nhận được va tuyệt thông và truất chức. Từ năm 1329 được hoàng 
đế che chở, ông hoạt động ở Munich chống Giáo hoàng và chủ trương Giáo hội 


quôc gia tự tri. 


Nói về đạo lý, Occam là người canh tân và truyền bá thuyết duy danh 
(nominalisme). Thuyết này đã có từ cuối thế kỷ XI với triết gia Roscelin thành 
Compiège (+ 1121), đã bị Giáo hội lên án năm 1092 trong công đồng Soissons. Đó 
là thuyết chủ trương “ý niệm tổng xưng” (universaux) chỉ là cái gì trừu tượng, 
danh từ suông. Nó được phổ biến tại Anh quốc trong hàng ngũ giáo sư ở Oxford từ 
thế kỷ XIII, hợp với sự ham thích khoa học thực nghiệm của người Anglo-Saxon. 
Thuyết duy danh vì thế chỉ nhìn nhận là xác thực khi có sự hiển nhiên (évidence), 
và chỉ lý luận đúng khi có sự đồng nhất tính (identité). Theo thuyết này, người ta 
không thé lý luận một cách trừu tượng để tìm ra nguyên nhân, nguyên nhân chỉ có 


thé biết rõ bởi thực nghiệm. Theo họ, đó là “con đường mới” (via moderna).[18] 


Học thuyêt nguy hiêm này, suôt 150 năm luôn bị lên án, tuy nhiên cũng đã lôi cuôn 
được nhiêu nhân vật nôi tiêng như Pierre d'Ailly, Jean Gerson, và sau này có 


Martin Luther. Đại diện cho “con đường mới” ở cuối thế kỷ XV là nhà thần học 


Gabriel Biel. Trong cuốn Sưu tầm về bốn quyền Sententiae (Collectorium super 
quattuor libros Sententiarum), Biel đã trình bày học thuyết của Occam một cách 
khéo léo và sáng sủa, nhưng cũng cô gắng gôt tây hết những 1-ÿ tưởng quá khích 
và nguy hiểm. Dầu sao đi nữa, trường phái Occam không thể đánh đồ női thuyết 


duy thực ôn hòa (réalisme modéré) của các trường phái Tôma, Scotus, Âutinh. 


Học phái Tôma, sau một thời xuống dốc, nay được phục hôi vào cuối thế kỷ XV 
sang đầu XVI, với những nhà thần học như Giovanni Capreolo, thánh Antoninô, 
Giovanni Lapide, Pierre Crockart, nhưng nổi tiếng hơn cả có lẽ là Tommasodi Vio 
thành Gaeta tức hồng y Cajetano (1469-1534), mà người ta gọi là “Tôma thứ hai”. 


Ngài đã dé lại bộ sách vĩ đại Chú giải bộ Tổng yếu thần học của thánh Tôma. 


Người ta cũng không thể quên được hai nhà thông thái thế kỷ XV: một Tây Ban 
Nha và một Đức. Cả hai thuộc Kinh viện học phái, nhưng theo con đường tự do và 
mới mẻ hơn, đó là Raymundo Sabonde (+ 1440) và Nicolas Cusa (+ 1464). 
Sabonde là một triết gia, y sĩ, tác giả cuốn Thé giới Thiên nhiên hay Thần học 
Thiên nhiên, trong đó ông muốn dùng sự hiểu biết về thế giới thiên nhiên để giảng 
dạy giáo lý Công giáo. Còn hồng y Nicolas Cusa là một nhà nhân bản học. Ngài đã 
đi trước cả Copemic và Galilei bênh vực thuyết mặt trời xoay vån tại chỗ, làm 


trung tâm cho thái dương hệ. 


Khoa thần học từ thế ký XIII đã trô sinh thêm khoa thần bi, cũng gọi là tu đức học, 
được coi như một bông hoa xinh đẹp của Kitô giáo thời Trung cô. Thực ra khoa 
thần bí đã có từ đầu thời Trung cổ trong các đan viện, chú giải ý nghĩa huyền bí 
trong Thánh Kinh, hoặc đạo lý thánh Âutinh và thánh Gregori Cả, hay tác phâm 
của Pseudo-Dionisius-Areopagit. Thế kỷ XII, khi các học viện ở Paris bắt đầu hoạt 


động, thì trong các tu viện thánh Benađô (1090- 1153) và đan sĩ Guillaume de St- 


Thierry cũng đã để lại một thuyết tu đức day con người phải kết hiệp với Thiên 
Chúa bằng đức ái, để trở thành những “người bạn của Thiên Chúa” (amici Dei) 


theo danh từ của thánh Gioan (Ga XV, 14).[19] 


Thế kỷ XIV và XV, khoa thần bí được phổ biến trong các nước Ý, Anh, và nhất là 
ở Đức trong những tu viện hai bên bờ sông Rhin, từ Constancia đến Cologne. Đặc 
biệt giới phụ nữ góp phần quan trọng trong ngành này, như ba thánh nữ Catarina 
nước Ý: Catarina thành Sienna (1347-80), Catarina thành Bolonia (+ 1463) và 
Catarina thành Genova (1447-1510). ở Anh có thánh nữ Giuliana thành Norwich 
(+ 1413). Ở Đức, trong các nữ tu viện Daminh tại Toss, Medingen, Colmar, có rất 
nhiều nữ tu đạo đức, thánh thiện, được ơn xuất thần, hơn cả những nữ tu dòng Biển 
đức dưới thời thánh nữ Hildegarda (1098-1179) và Mechtilda thành Magdeburg (+ 
1285). Nhưng đại diện cho các nhà thần bí học của nước này là những nhà thần học 
Thierry thành Freiberg, Johannes Eckhart, Johannes Tauler và chân phước Henry 
Suso, tác giả cuốn Chiếc đồng hồ của đức khôn ngoan (Horologium Sapientiae), tất 
cả đều thuộc dòng Đaminh. Kinh sĩ hội Thánh-Âutinh có nhà trước tác Tôma a 
Kempis (1378-1471), mà người ta tin là tác giả cuốn Gương Chúa Giêsu (De 
imitatione Christi) xuất hiện khoảng năm 1420. Nước Bi có chân phước Jean 
Ruysbroeck (1293-1381), bề trên kinh sĩ hội Thánh-Âutinh, cũng là một nhà thần 
bí học nổi tiếng. Ở Hà Lan, có Gérard Groote (+ 1384), người sáng lập tu hội các 
Anh Em Sống chung (Frères de Vie commune). Tu hội này đã sản xuất nhiều nhà 


tu đức và thần bí, như Tôma a Kempis, John Mombaer. 


Việc giảng thuyết mà Công đồng Latran IV (1215) kêu gọi phải có, để cung cấp 
cho giáo dân những lương thực thiêng liêng cần thiết, mà sau đó Giáo hội đã ủy 
thác cho các dòng tông đô, vẫn tiếp tục hoạt động mạnh trong hai thế kỷ XIV và 
XV. Các tu viện dòng Daminh, Phansinh, Cát minh, Âutinh tung ra từng loạt nhà 


giảng thuyêt và truyền giáo. Hàng giáo sĩ triêu cũng đảm nhận việc giảng Phúc âm 


trong các Thánh Lê chúa nhật và lê trọng tại giáo xứ mình coi sóc. 


Có nhiều nhà giảng thuyết lừng danh thu hút dân chúng đông vô ké, gây rất nhiều 
ảnh hưởng tới đời sống xã hội của cả một thành phố hay một miền, như thánh 
Benađinô thành Sienna (1380-1444) dòng Phansinh, thánh Gioan Capistran (1386- 
1456) cũng dòng Phansinh, Gérard Groote, Jean Gerson, Gabriel Biel, v.v... Nếu 
nói đến một nhà đại hùng biện, đại tông đồ làm sôi động cả Âu châu, thì phải nói 
đến ông trạng phép lạ Vinh sơn Ferrer (1358-1419) dòng Daminh. Khi muốn nói 
đến một nhà giảng thuyết chuyên quật phá những đôi phong bại tục của thời đại, 
không kiêng nể một giới nào, ké cả Giáo triều, thì phải kế tên cha Girolamo 


Savonarola (1452- 1498), cũng dòng Daminh. 


Ngoài ra, sách vở tức lời nói được ghi chép và ấn loát, cũng đóng một vai trò mỗi 
ngày thêm quan trọng trong việc giáo dục dân Chúa, kế từ khi Gutenberg (1399- 
1468) phát minh ra máy in năm 1440. Trước hết là Thánh Kinh, vì ngày xưa hầu 
như không bao giờ tới tay người giáo dân. Từ khi sáng chế ra máy in cho đến năm 
1500, bản Thánh Kinh Vulgata đã được in tới 100 lần, và cho đến năm 1518 bản 
dịch Thánh Kinh tiếng Đức được xuất bản 18 lần. Cũng nhờ có máy in mà các loại 
sách Kinh Bồn được phổ biến khắp nơi, khiến việc giảng dạy giáo lý trở nên dễ 


dàng và kết quả hơn. 


2. Đời sống đạo đức và tu trì [20] 


Cũng như những thé kỷ trước, việc rước lễ vẫn không được siêng năng. Sự khuyến 


khích siêng năng rước lê của các nhà tu đức chỉ ảnh hưởng tới các tu sĩ và một sô 


tâm hồn. Việc dâng Thánh LỄ cũng không hơn gì. Công đồng miền Ravenna 
(1314) phải lên tiếng buộc hàng giáo sĩ dâng Thánh Lễ mỗi năm ít là một lần, công 
đồng Tarragona (1317) buộc ba lần, công đồng Toledo (1324) buộc bốn lần. Từ thế 
kỷ XIII và nhất là trong mấy thế kỷ kế tiếp, người ta được nghe nói đến những 
phép lạ Thánh Thể (Bánh Thánh chảy máu, Bánh Thánh bị ném vào lửa không 
cháy) như ở Bolsena (Ý), Andechs, Deggendorf và Wilsnack (Đức). 


Vấn đề ân xá chiếm phần lớn trong đời sống tôn giáo cuối thời Trung cổ này. Có 
ân xá dành cho những công cuộc xây cất hoặc trùng tu thánh đường. Ân xá hành 
hương, ân xá viếng bàn thờ hoặc xương thánh, gia nhập binh Thánh giá (chống 
Thô Nhĩ Kỳ, Sarrasen, Huss). Năm Toàn xá lần đầu tiên được đức Bonifaciô VIII 
công bố năm 1300, cả trăm ngàn người tuôn đến Roma kính viếng các thánh 
đường. Thời gian ấn định 100 năm một lần được đức Clementê VI (1343) giảm 
xuống 50, đức Urban VI (1389) ấn định lại 33 năm, và đức Phaolô II (1470) giảm 
xuống nữa chỉ còn 25 năm như ngày nay. Thế kỷ XV đã có những điều kiện dành 


cho nhiêu người không thê tới Roma,cũng được hưởng ơn Toàn xá. 


Nhưng ròi việc ban ân xá dần dần đi đến “lạm phát” nhất là dưới thời đức Leô X 
(1513-21) : ân xá 1.000, 10.000, 15.000 và 100 000 năm ! Người ta còn phàn nàn 
về thái độ quá khích của một số nhà giảng thuyết ân xá, cũng như những người đi 
quyên tiền vào việc trùng tu thánh đường. Thế kỷ XIII, nhiều nhà thần học đã dạy 
có thé chỉ ân xá cho những người quá có. Nhưng việc ban ân xá để nhường cho các 


“đăng”, chỉ bắt đầu với đức Calixtô III (1456) và đức Sixtô IV (1476). 


Từ năm 1260-61, xuất hiện ở Ý những nhóm người sám hối đi khắp phố phường, 
tự đánh phạt mình (flagellant) để van nài ơn thương xót của Chúa, nhất là trong 


thời chiến tranh, ôn dịch. Những nhóm người sám hối như thể có mặt hầu khắp 


Trung Âu. Nhưng vì đến sau có pha lẫn nhiều hành động quá khích, cuồng nhiệt, dị 
đoan nữa, nên đức Thánh Cha Clementê VI phải ban lệnh bãi bỏ (tháng 10 năm 
1349). Tuy nhiên, thời Ly giáo Tây phương đầu thế kỷ XV, thánh Vinh sơn Ferrer 
hướng dẫn từng đoàn người sám hối như trên đi khắp các nước Tây Ban Nha, 
Pháp, Bắc Ý. Công đồng Constancia (1414-18) một lần nữa lên tiếng ngăn cấm. 


Thế kỷ XVI-XVII, người ta lại thấy những đoàn sám hồi khác xuất hiện. 


Giáo hội thời này lập thêm nhiều LỄ trọng như lễ Đức Mẹ đi viếng, lễ Chúa Ba 
ngôi. Trong khi đó lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội được phô biến rộng rãi, nhưng 
mãi đến thế kỷ XVI-XVII lễ này mới được mừng khắp Giáo hội. Trong các việc 
đạo đức, người ta thấy có thêm việc đọc kinh Sai Thiên thần (Angelus) khi nghe 
chuông sáng, trưa và chiều. Viéng Đảng Thánh giá bắt nguồn từ việc suy gâm cuộc 
tử nạn Chúa, do quân binh Thánh giá và tu sĩ dòng hành khất giảng dạy và làm 
gương sáng. Đời sống đạo đức của giáo dân đặc biệt được tô chức thành hội đoàn, 
chuyên tôn sùng một Mâu nhiệm hoặc một đắng thánh, cầu cho các linh hồn ở 


luyện ngục, hoặc coi sóc don dep thánh đường. 


Đời sống tu trì thời này cũng như tình hình chung của Giáo hội gặp nhiều khủng 
hoảng. Các dòng tu cũ, trừ dòng Chartreux và một phần dòng Xitô, đã đi xa mục 
đích và sứ mạng của mình kỷ luật lỏng lẻo, tinh thần sa sút. Nhiều tu viện nồi tiếng 
thuộc dòng Biên đức, như Saint-Gall, Fulda, Reichnau, v.v... cũng một tình trạng. 
Cả những dòng tu hành khất mới được thành lập cũng không còn trình độ như ban 


dau. 


Riêng dòng Phansinh, một nhóm tu sĩ quá khích ở Ý tách ra khỏi dòng, lấy tên là 
Fraticellos. Vụ này phát sinh từ việc tổng hội dòng tại Perusa (1322) long trọng 


tuyên bố như đạo lý Công giáo rằng: “Chúa Kitô và các tông đồ xưa không có một 


của gi cho cá nhân cũng như cho đoàn thể, nên dòng Anh Em Hèn mon phải theo 
đó để tiến tới đức trọn lành”. Nhưng đức Thánh Cha Gioan XXII phủ nhận lời 
tuyên bố đó, và coi như “lạc thuyết” trong Tông chiếu Cum inter nonnullos tháng 
11 năm 1323, khiến cả dòng xôn xao. Bẻ trên tổng quyền dòng Michel Cesena, 
cùng nhiều tu sĩ khác như Bonagratia Pergamo, William Occam, đứng ra lập nhóm 
Fraticellos chống Giáo hoàng và lên án ngài là “rối đạo”. Sau đó, một tu sĩ thuộc 
nhóm được bầu lên làm Giáo hoàng, tức Nicolas V, lập Giáo triều tại Roma năm 


1328.[21] 


Cuộc đụng độ này dần dần phát sinh ra hai khuynh hướng “ngặt phép” và “dung 
hòa”. Nhóm Observantes (ngặt phép) ở Pháp và Tây Ban Nha được Công đồng 
Constancia (1415) cho đứng tự lập và quyền chọn một vị tổng đại diện riêng. Sự 
phân tách chính thức bắt đầu từ năm 1515 do Tông chiếu Ite (et) vos in vineam của 
đức Leô X. Từ đó thành hai dòng biệt lập: Observantes chủ trương ngặt phép, và 


Conventuales chủ trương dung hòa. 


Dòng Cát minh cũng có hai khuynh hướng “ngặt phép” và “dung hòa”. Từ năm 
1431, dòng chia ra làm hai ngành: Observantes và Conventuales. Sau khi mất Đất 
Thánh, các dòng tu Hiệp sĩ không còn mục đích nữa, nhưng họ vẫn hoạt động ở 
Tây phương. Năm 1312, do áp lực của vua Philippe le Bel, dòng Hiệp sĩ Đền thờ bị 
giải tán. Trong khi đó, dòng Hiệp sĩ Thänh-Gioan đặt trụ sở trên đảo Rhodes từ 
năm 1310, cải tên là dòng Hiệp sĩ Rhodes. Trong hai thế kỷ, dòng này đã có nhiều 
công trong việc ngăn cản làn sóng Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1522, đảo Rhodes mât về tay 
Soliman II; trụ sở dòng chuyên sang đảo Malte, vì thế có tên là dòng Hiệp sĩ Malte 


(1530- 1798). 


Trong khi nhiều dòng tu sa sút, phân chia, hoặc không còn, thì có một số dòng tu 
khác ra đời. Nồi tiếng hơn cả là tu hội Anh Em Sống chung do thày phó tế Gérard 
Groote sáng lập năm 1383. Đến sau thêm tu hội Chị Em Sống chung. Dòng Biển 
đức sau khi trổ sinh ra ngành Silvestrian (thế kỷ XIII), nay lại thêm ngành 
Ovivetan, cũng gọi là “dòng Đức Bà núi Olively”, được thiết lập năm 1313 do cha 
Bernardo Tolonei thành Sienna (+ 1348) trên núi Olivety, được phố biến trong 
nước Ÿ và đảo Sicila. Thánh Phansinh Phaolô (1416-1507) năm 1460 lập dòng 
Anh Em Rất Hèn mọn (Frères Minimes), một dòng hành khất theo sát tinh thần 
thánh Phansinh Khó khăn, rất thịnh vượng vào đầu thế kỷ XVI. Ngoài ra còn có 
những tu hội Alexian (1348), Giesuate (1360), chuyên việc cứu giúp bệnh nhân và 


chôn táng kẻ chết, rất cần thiết trong thời hắc tử dịch. 


3. Nhân bản chủ nghĩa và Văn nghệ Phục hưng 


Thế kỷ XIV, một trào lưu tư tưởng độc đáo hình thành trong Giáo hội Tây phương. 
Sang thế kỷ XV, nó đi sâu vào một phần lớn giới trí thức và lãnh đạo Âu châu. 
Chịu ảnh hưởng về giá trị con người, nó có tên là “Nhân bản chủ nghĩa” 
(Humanisme), khi người ta bàn về nhân sinh, luân lý, văn chương. Cũng gọi nó là 
“Văn nghệ Phục hưng” (Renaissance), khi bàn đến văn nghệ, bởi vì đây cũng là 
thời phục hồi văn chương, nghệ thuật cô dën, nghĩa là trở lại di sản văn nghệ cổ 
xưa. Thời Văn nghệ Phục hưng được coi như bắt đầu từ thi sĩ Francesco Petrarca 
(1304-74), nhà đại nhân bản học thứ nhất. Nhân bản chủ nghĩa hoạt động mạnh 


trước hết ở Ý, mà trung tâm là Florencia.[22] 


Cuộc tân công của Thô Nhĩ Kỳ vào bán đảo Balkan và sự sụp đô của đê quôc 


Byzantin (1453), bắt buộc nhiều nhà thông thái Hy Lạp phải chạy sang Tây 


phương tị nạn. Nhờ đó, Nhân bản chủ nghĩa dần dần trở thành môi trường hoạt 
động của hâu hết các nhà trí thức ở Ý. Việc phát minh ra máy in (1440) cũng giúp 
một cách rất đắc lực vào công việc này. Ở Florencia, nhiều người thuộc hàng quí 
tộc Medicis, nhất là Cosma Anciano (1389-1464) và cháu ông là Lorenzo 
Magnifico (1449-92) là những đại ân nhân của nghệ thuật và khoa học. Theo lời 
yêu cầu của triết gia Hy Lạp Pléthon (+ 1450), Cosma cho thiết lập ở Florencia 
một Hội hoc Platon (Académie Platonicieune), được đặt dưới sự diều khiển của 
Marsilio Ficino (1433-99). Triết học Platon vì thế trở thành triết học của các nhà 


nhân bản học này, có bá tước trẻ tuôi Pico Mirandola (1463-94) làm đại diện. 


Từ thời đức Nicolas V (1447-55), cuộc phục hưng tinh thần và nghệ thuật được các 
Giáo hoàng Roma cô võ, nhất là Sixtô IV, Giuliô II và Leô X. Nhiều ông hoàng 
nước Ý như Visconti và Milan, Gonzaga ở Mantua, Este ở Ferrara, Montefeltro ở 
Urbino, đến cả các vua nước Aragon và Napoli cũng theo gương đó. Nhân bản chủ 
nghĩa còn len lỏi cả vào hai đại học Padua và Bolonia. Chính tại đây các đồ đệ của 
làng văn nghệ đã được người ta kêu là những nhà nhân bản (humaniste), để phân 


biệt với những nhà nghệ thuật (artiste) thời trước. 


Từ nước Ý, trào lưu nhân bản bành trướng sang nước Pháp, Anh, Hà Lan, Đức, 
v.v... Ở Pháp, đi tiên phong có Jacques Lefèvre d'élaples (1450-1537), ông là giáo 
sư triết tai học viện Lemoine. Trên 20 năm, Lefèvre cặm cui nghiên cứu và truyền 
bá qua máy in những bản dịch và chú giải các tác phẩm của Aristot, theo đường lối 
của các nhà nhân bản ý và triết gia Emlolao Barbaro thành Venecia. Nhưng vì 
Lefèvre quan tâm đến việc đem tỉnh thần Kitô giáo vào triết học Aristot, nên đồng 
thời ông cũng nghiên cứu và cho phát hành những tác phẩm thần bí học của 
Pseudo-Dionisius, Richard de St-Victor, Raymundo Lullo, Ruysbroeck, Nicolas 


Cusa, cùng những tác phâm của hai nhà nhân bản học Ficino và Pico. Sau khi lên 


chức giám mục thành Meaux, Lefềvre còn được nhiều người cộng tác, như Joseph 
Clichtove, Jérome Aléandre, Guillaume Petit dòng Đaminh, Guillaume Budé người 


sáng lập học viện Pháp quốc (1529). 


Bên Anh, đại học Oxford có nhà thần học John Colet (1466-1519) là người thứ 
nhất đem phương pháp ngôn ngữ học và sử học vào khoa chú giải Thánh Kinh 
(1496). Đó là phương pháp người Y đã đi trước trong việc giảng dạy văn chương. 
Colet coi đó là đường lối canh tân khoa học thánh cũng như chính Giáo hội. Trong 


các môn đệ của ông, nôi tiêng hơn cả có John Fisher và Tôma More. 


Hà Lan có nhà đại nhân bản Didier Erasmus (1496-1536) thành Rotterdam. ông 
thông thạo văn chương Hy Lạp và Latinh, được người đương thời gọi là “ông 
hoàng” văn học. Ông chủ trương giải phóng thần học khỏi phương pháp mà ông 
gọi là “man rợ” của Kinh viện học phái, để đem nó trở về nguồn đức tin, tức Thánh 
Kinh và giáo phụ. Ông là người thứ nhất đứng ra in bộ Tân Ước theo bản Hy Lạp 


(Bâle 1516) và rất nhiều tác phẩm giáo phụ. 


Ở dé quốc Đức Nhân bản chủ nghĩa cũng hoạt động một cách đáng chú ý trong thế 
ký XV. Thủ tướng Johannes Neumarkt của hoàng dé Karl IV (1347-78) tại Praga, 
đến sau làm giám mục thành Leilomischl, rồi Olmutz (+ 1380), là bạn thân của 
Petrarca. Ông có nhiều công trong việc phiên dịch một số tác phẩm của các giáo 
phụ ra tiếng Đức, Alexander Hegius (+ 1498), giám đốc trường Deventer, một nhà 
giáo dục gương mẫu, cũng là nhà nhân bản học Kitô giáo nổi tiếng. Nhiều sinh 
viên Đức nhiễm tư tưởng nhân bản khi theo học tại các đại học Ý. Cuối thế kỷ XV, 
Nhân bản chủ nghĩa ảnh hưởng mãnh liệt trong các đại học Vienna, Bâle, 
Freibur-g, Heidelberg, Tubingen, Ingolstadt, Erfurt, Leipzig và trong nhiều thành 


phố thuộc dé quốc, như Nuremberg, Strasburg, Augsburg, Cologne, Vienna, v.v... 


Thời Phục hưng, sau văn học còn phải nói đến nghệ thuật gồm kiến trúc, điêu khắc, 
và hội họa. Kiến trúc lối Gothic thé kỷ XIII mỗi ngày thêm hoàn hảo, tỉnh vi, vẫn 
còn thịnh cho đến giữa thế kỷ XIV. Người ta thấy có thêm lối “Gothic uốn cong 
như ngọn lửa” (flamboyant), nhưng ở Ý chỉ đứng vững cho đến khoảng năm 1420; 
ở miền Bắc rặng Alpes nó tồn tại cho đến thế kỷ XVI, và có nơi đến tận thé kỷ 


XVII, như ở Anh quốc. 


Ở Ý, từ ảnh hưởng của những lâu dài cô kính và lối kiến trúc của Vitruvo (thế kỷ I 
trước công lịch), đã phát sinh một ngành kiến trúc mới. Nó phỏng theo nghệ thuật 
cô Roma, nhưng cũng có đường nét riêng và vẫn giữ được tinh thần của thời Trung 
cô. Mở đầu cho thời hoàng kim Quattrocento (1400) là hai nghệ sĩ thành Florencia: 
Filippi Brunelleschi (1377-1446), tác giả mái bán cầu đại thánh đường Florencia 
(1436) và Leo Battista Alberti (1404-72). Nhưng Donato Bramante (1444-1514) và 
Raphael Sanzio (1483-1520), cả hai cùng quê ở Urbino, mới thực sự là những 
người sáng tác ra ngành kiến trúc của thời Phục hưng nói đây. Đó là tác phẩm kiến 
trúc nguy nga đồ sộ, đặc biệt chú trọng đến thuật trang trí. Tường, cột đều được 
trang điểm bằng những cành lá, tràng hoa, trái cây, triều thiên, hình nhân và những 
bức phù điêu (chạm nổi). Bramante để lại nhiều tác phẩm thuộc ngành này ở Milan 
(thánh đường Đức Bà Ban ơn) và ở Roma (Tempietto, cung đình Belvédère 
Vatican). Còn Raphael được đức Giuliô II và đức Leô X đặt đứng dầu công tác xây 


cất các dinh thự Tòa thánh, và trang trí điện Vatican. 


Ngành kiến trúc thế kỷ XIV có khuynh hướng tả chân (réaliste), chuyên tạc hình 
nhân, tô điểm lăng tâm, trang trí thánh đường. Những nhà điêu khắc női danh, trừ 
một vài nhân vật như Claus Sluter người Hà Lan, Michel Colomb người Pháp, 


Tilman Riemenschneider người Đức, còn hầu hết là Ý như Ghiberti, Donatello, 


Robbia, Verrochio, Leonardo Vinci. Nhưng nổi bật hơn cả là Michel-Ange 
Buonarroti (1475-1564), sinh quán tại Caprese (Toscana), ông đồng thời là họa sĩ 
kiến trúc sư và thi sĩ. Tuy đa cảm, Michel-Ange vẫn sông một đời sống đạo đức và 
trung thành với Giáo hội. Ông có một sự nghiệp nghệ thuật lớn lao từ khi còn trẻ 
tuổi, như tượng Đức Mẹ Sầu bi (Pietà). Năm 1505, ông khởi công xây mộ đức 
Thánh Cha Giulié HH, đắp tượng David, Môisen. Từ năm 1521 đến 1534, ông thực 


hiện tại Florencia những ngôi mộ vĩ đại của nhà Médicis. 


Hội họa ở Ý tiến bộ lạ lùng từ thế kỷ XIV. Lối vẽ lý tưởng hóa (idéalisation) tuy 
còn, nhưng dàn dän đi vào lối tả chân (réaliste), nghĩa là diễn tả làm sao cho đúng 
với thiên nhiên, đúng với cảm nghĩ của con người. Giotto Bon-done (1266-1337) là 
một trong những người mở lối cho ngành hội họa mới mẻ này. Thé kỷ XV trường 
Mỹ thuật Florencia trở nên rất thời danh với Tommaso Masaccio (1401-29), Fra 
-Filippi Lippi (1406- 69) dòng Cát minh, Sandro Botticelli (1444-1510), v.v... 
Dòng Đaminh có Fra Angelico (1387-1455), họa sĩ có biệt tài diễn tả sự thanh 
khiết siêu nhiên và sự hoan lạc của các thánh trên Thiên đàng. Xứ Flandria có Van 
Eyck (1390-1441) tác giả bức họa Con chiên thần bí. Hans Memling (1433-94) tác 
giả họa phẩm Ngày Chung thâm. 


Cuối thế kỷ XV sang thế kỷ XVI, ngành hội họa tiến tới tôt đỉnh nghệ thuật. 
Leonardo Vinci (1452-1519), Raphael (1483-1520) và Michel-Allge là những họa 
sĩ nồi tiếng nhất của thời Phục hưng này, cả ba đều là người Ý. Leonardo V có tài 
quan sát và sáng tác trong nghệ thuật. Ông còn là nhà giải phẫu, điêu khắc, kiến 
trúc, kỹ sư, văn hào, nhạc sĩ. Ông đề lại nhiều bức họa trứ danh như Gioconda, Bữa 
tiệc ly. Raphael là một họa sĩ hoàn hảo, trước tác những họa phẩm linh động, cân 
đối, dúng sự thật, màu sắc tuyệt diệu. Tuy ông mât khi mới 37 tuổi, ông cũng để lại 


nhiều tác phâm quí báu như Thánh gia, Thiên thần Micae, Thánh Georgiô. Raphael 


đồng thời là nhà kiến trúc và khảo cô. Michel-Ange tuy là nhà điêu khắc nhưng 
cũng rất női danh trong ngành hội họa. Tưởng không có họa sĩ nào sánh kịp với 
ông về sáng kiến và táo bạo. Ngày 31.10.1541, Michel-Ange hoàn thành bức họa 
Ngày Chung thâm trong nguyện đường Sixtino, danh phẩm này đã làm cho Roma 


và thế giới thán phục. 


Ngoài nước Ý, Van Eych, Van Weyden (1400-64), Van Goes (1397-1482), Hans 
Memling đều là những họa sĩ tên tuổi của xứ Flandria, họ đã sáng tác và kiện toàn 
lối vẽ sơn dầu. Từ xứ Flandria, ngành hội họa này tràn sang nước Pháp, với Simon 
Marmion (1425- 89), Jean Fouquet (1420-80), Jean Bourdichon (1457-1521). Ô 
Đức có Albert Dur-er và nhà hội họa Mathis Grunewald. Durer (1471-1528) nổi 
tiếng về ngành vẽ sơn dầu và thủy mạc; Grunewald (+1528) diễn tả khoa thần học 
thần bí thời Trung cô qua 9 bức họa ` họa phẩm giá trị női nhất là ảnh Chúa chịu 
đóng đinh. Dung nhan oai nghỉ với vòng gai to quấn quanh đầu, hai tay đầy thương 
tích, thân xác bị gia hình tan nát. Nhìn vào, người ta có cảm tưởng như nghe một 


lời tô cáo khủng khiêp, buộc tội nhân loại thời ây. 


M 


GIÁO HÔI BÁN THÉ KỶ XV 


1. Các Giáo hoàng thời Văn nghệ Phục hưng: 
từ đức Nicolas V đến đức Phaolô H (1447-71) 


Đức Nicolas V (1447-55) là nhà nhân bản học thứ nhất lên ngôi Giáo hoàng. Ngài 
mở đầu một thời đại chính trị văn hóa mới của Giáo triều, trong đó ngôi Giáo 
hoàng đỡ đầu cho phong trào Phục hưng văn nghệ kéo dài đến thời đức Leô X 
(1513-21).[23] 


Sau việc chấm dứt công đồng “ly khai” thành Bâle (1449), đức Nicolas V hầu như 
chỉ quan tâm đến việc sửa sang thành Roma, trùng tu các thánh đường và xây cất 
thêm. Ngài ham say sưu tầm các cảo bản, và trở thành người sáng lập thư viện 
Vatican. Năm 1450 , đức Thánh Cha mở năm Toàn xá thu hút giáo dân đông vô ké 
đến Roma, đem theo rất nhiều của dâng cúng. Ngày 19.3.1452, ngài đặt vương 
miện cho hoàng dé Friedrich HI (1440-93), đó là vị hoàng dé cuối cùng được 


Roma phong vương. 


Sự suy sụp của Giáo hội Đông phương là một đau thương cho đời Giáo hoàng của 
đức Nicolas V. Chỉ một tháng sau khi Sắc lệnh Hiệp nhất hai Giáo hội Hy Lạp và 
La tinh được ký kết (6.7.1439), phần đông tin đồ Hy Lạp cùng với hàng giáo sĩ và 
tu sĩ đứng lên chống đối và đả kích chính trị của hoàng để Joannes VIII 
Paleologus. Phái đoàn từ Công đồng Florencia trở về Constantinopoli bị họ la lối 
chế nhạo: “Quân ăn bánh không men, Quân phản đạo, Quân Roma, bọn tà giáo”. 
Thế là không một ai dám tuyên bố Sắc lệnh. Ở Nga, việc hiệp nhất cũng thất bại 
trước sự ngăn cản của ông hoàng Basilius II. Đức giáo chủ Isidorus thành Kiev, 
sau khi được thăng hồng y, trở về cô võ sự hiệp nhất đã bị bắt tống giam, nhưng 
ngài trốn sang Roma. Các giáo chủ thành Alexandria, Antiokia, Gierusalem gởi đại 
diện sang ký Sắc lệnh Hiệp nhất cũng phải rút lui từ năm 1443. Hoàng dé Joannes 
VIII dần dần tỏ ra lạnh nhạt với Roma, khi thấy sự liên kết Tây phương cũng 
không thé cứu ông khỏi nạn Thổ Nhĩ Kỳ. Đạo quân Ba Lan và Hung Gia Lợi đã bị 
đánh bại ở Varna (1444) trên bờ Hắc Hải và ở Amself-eld (1448) trong xứ Serbia. 


Tân hoàng dé Constantinus XI Paleologus (1448-53), tháng 12 năm 1452, lập lại 
bang giao với Giáo hội Roma qua đức hồng y Sứ thần Tòa thánh Isidorus, và 
truyền công bố Sắc lệnh Hiệp nhất trong đại thánh đường Đắng Khôn ngoan. 
Nhưng ngay hôm sau, hàng giáo sĩ được dân chúng hậu thuẫn, đã tuyên bố: “Thà 
thấy khăn bịt đầu của quân Thô Nhĩ Kỳ thống trị thành Constantinopoli này, chăng 
thà thấy mũ giáo chủ của bọn Roma”. Trong khi đó, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ vây 
kinh thành. Ngày 29.5.1453, một loạt súng đại bác mở đường cho Mahomet II 
(1451-81) tiến vào Constantinopoli, chấm dứt đế quốc Đông phương. Trung cô 
thời đại cũng hết từ đấy.[24] Dé quốc Byzantin sụp đồ, quân Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào 
bán đảo Balkan, đe dọa nhiều nước Kitô giáo khác. Đức Nicolas lên tiếng kêu gọi 
Tây phương tổ chức binh Thánh giá. Nhưng thất bại, vì lúc này Âu châu đâu có 


còn là Âu châu thời binh Thánh giá Gierusalem nữa. 


Vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là mối lo âu của các vị Giáo hoàng kế tiếp. Nó làm cho 
việc canh tân Giáo hội phải đứng xuống hàng nhì đức hồng y Alonso Borgia người 
Tây Ban Nha, 77 tuôi, lên ngôi Giáo hoàng, hiệu Calixtô II (1455-58), nhắc lại 
việc mộ binh Thánh giá. Ngài truyền cho cả Giáo hội ăn chay, cầu nguyện cho hòa 
bình, sai sứ thần đi giảng thuyết tại các nước, xuất tiền võ trang cho một đoàn tàu 
chiến đánh Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Tây phương vẫn tỏ ra lạnh nhạt, ích kỷ. Hai nước 
Đức và Pháp còn đang bất mãn về chế độ thuế khóa của Tòa thánh. Những nước 
chuyên ngành hàng hải, như Venecia, chỉ nghĩ đến vấn đề thương mại với Đông 
phương. . Chỉ có nước Hung Gia Lọi hưởng ứng, vì đang bị đe dọa trực tiếp. 
Tướng Hunyadi được thánh Gioan Capistran (1386-1456) có võ tinh thần, chống 
Thổ quân rất can đảm, đánh tan quân xâm lăng tại trận Belgrade (22.7.1456). 
Nhưng sự thành công này không được khai thác vì Hu-nyadi và Capistran cùng 


mât năm 1456. 


Đức Calixtô không phải là người ưa thích nhân bản chủ nghĩa và văn nghệ. Phục 
hưng. Ngài bị mang tiếng thiên tư bà con, khi đặt ba người cháu còn ít tuổi lên 
chức hồng y, trong đó có Rodrigo Borgia vốn tiếng ngang tàng, sau này được bầu 
làm Giáo hoàng, tức Alexandrô VI. Thái độ của Calixtô III làm cho người Roma 


bực bội không ít. 


Lên kế vị Calixtô là một nhân vật rất xứng đáng, đức Piô II (1458-64). Ngài cũng 
là nhà nhân bản học, giảng thuyết và văn hào. Chương trình của triều đại Piô II là 
thống nhất Âu châu và bảo vệ Kitô giáo chống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Đại Hội nghị 
các cường quốc Âu châu mà đức Thánh Cha đã triệu tập tại Mantua (1459-60), 
không được mấy vua chúa đến tham dự. Vua nước Hung Gia Lợi, Mathias Corvin 
(1458-90), cùng với các con của Hunyadi vẫn còn đây lui được quân xâm lăng. 
Nhưng ở Albania, Georgio Castriota (Iskender Bey), người đã đạt được nhiều 


chiến thắng oanh liệt từ năm 1444, nay phải bó tay chịu để Thổ quân tiến vào. 


Trước sự lãnh đạm, ích ký, chia rẽ của Tây phương, đức Piô II đích thân dẫn đầu 
một cuộc tiễn công bằng đường thủy. Nhưng ngài kiệt sức và chết trước khi tới 
Ancona ngày 14.8.1464. Ngài là vị Giáo hoàng duy nhất tự tay biên chép lịch sử 
triều đại Giáo hoàng của mình: Commentarii rerum memorabilium. Ngài mât đi 
đem theo cả ý định và chương trình cải cách Giáo hội. Tuy nhiên đời ngài cũng có 
một thành công, là năm 1461 đã thuyết phục được vua Louis XI (1461-83) nước 
Pháp bãi bỏ Pragmatique Sanction de Bourges (7.7.1438). Để biết ơn nhà Vua: đức 


Piô II trao tặng cho Louis XI danh hiệu Rex Christianissim (Vua rất Kitô hữu). 


Đức hồng y Barbo thành Venecia, trước khi được bầu lên ngôi Giáo hoàng, tức 


Phaolô II (1464-71), đã phải thề hứa với hội đồng bầu cử nhiều điều, trong đó có 


việc tiếp tục đánh Thổ Nhĩ Kỳ, hạn chế tệ đoan thiên tư con cháu, triệu tập đại 
Công đồng trong vòng 3 năm. Nhưng sau khi đã bầu rồi, đức Phaolô II tuyên bố 
những thè hứa đó không buộc phải giữ, bởi vì trái với luật lệ và ích chung Giáo 
hội, khiến Hồng-y-đoàn bất mãn. Đức Phaolô cũng chủ trương chống ngoại xâm, 
nhưng không làm được gì hơn người tiền nhiệm, trái lại Thổ quân chiếm thêm đất. 
Ngài ưa thích trang trí cung điện và có thiện cảm với Văn nghệ Phục hưng. Nhưng 
việc ngài giải tán hội đồng ký giả gồm 70 người làm việc tại Giáo triều, trong đó 
có nhiều nhà nhân bản học, đã gây phẫn uất cho cả đoàn thê nhân bản. Platina, một 
trong nhóm ký giả bị bãi chức đã trả thù Giáo hoàng bằng việc làm bôi nhọ đời 


sông của ngài, trong cuôn Cuộc đời các Giáo hoàng Roma. 


2. Các Giáo hoàng thời Văn nghệ Phục hưng: 
từ đức Sixtô IV đến đức Leô X (1471-1521) [25] 


Ngôi Giáo hoàng thời này, về phương diện tôn giáo vô đạo đức được coi là xuống 
thấp nhất ké từ thé kỷ X và XI. Triều Giáo hoảng tuy được tiếng là những ân nhân 
của thời Văn nghệ Phục hưng, nhưng các ngài lại bị lịch sử chê trách vì bỏ quên 


nhiệm vụ làm Cha chung Giáo hội. 


Sau Phaolô II là đức Sixtô IV (1471-84), nguyên bề trên tông quyền dòng 
Phansinh. Đức tân Giáo hoàng là một nhà thần học nhưng cũng rất ham nghệ thuật 
và khoa học đời. Ngài làm giầu cho thư viện Vatican và mở cửa cho công chúng 
vào, chỉnh trang thành phố Roma, xây cất nguyện đường mang tên ngài. Ngài cũng 
hô hào binh Thánh giá đánh Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Tây phương làm ngơ. May mắn 
hồi đó Mahomet II mất (1481), một cuộc tranh giành ngôi báu làm suy giảm lực 


lượng Thổ Nhĩ Kỳ, Tây phương được tạm yên. Triều đại của Sixtô IV bị mang 


tiếng bởi tệ đoan thiên tư con cháu. Ngài đặt lên chức hồng y hai người cháu: 
Giuliano Rovere (tức Giuliô II sau này) và Pietro Riario là những người sống xa 
hoa thé tục. Tê lạm đó gây ra nhiều bất mãn, ghen ti, oán thù đi đến đồ máu. Khi 


ngài năm xuông, một tình trạng hôn loạn thật sự đã diễn ra ở Roma. 


Đức Sixtô băng hà, Hồng-y-đoàn bầu đức hồng y Battista Cibo, thuộc hàng quí tộc 
thành Genova, lên ngôi Giáo hoàng, tức Innocentê VIII (1482-92). Ngài không đủ 
uy tín để kiềm chế các lạm dụng tại Giáo triều cũng như trong Giáo hội, vì chính 


ngài đã không tránh được sự thiên tư con cháu. 


Gương xấu nơi giáo triều lên đến tôt độ khi đức hồng y Rodrigo Borgia, 62 tuổi, 
lên ngôi Giáo hoàng, đó là đức Alexanđrô VI (1492-1503). Ngài là người có lắm 
tài, biết cai trị, dáng bộ đạo mạo. Nhưng đời sống tư thật đáng xấu hồ, quá khứ 
vướng nhiều vết nhơ. Ngài được đặt lên chức hồng y năm 1456 khi mới 26 tuổi, và 
đời sống vẫn không thay đổi sau khi thụ phong linh mục năm 1468. Đến khi lên địa 


vi tôi cao trong Giáo hội, vân còn là người lăm dục vọng cho tới giò chết. 


Đức Alexanđrô có bốn người con trước khi lên ngôi Giáo hoàng. Cesarano là con 
cả, đời sống phóng đãng, lắm tham vọng, nhưng có nhiều tài ngoại giao, được đặt 
làm hồng y hồi 17 tuổi và đảm nhận nhiều trọng trách ngoại giao. Cesarano kết 
duyên với một công chúa nước Pháp và cai tri xứ Romania (1501). Con thứ hai 
(sinh năm 1476) là Giovanni được đặt làm quận công xứ Benevento thuộc nước 
Tòa thánh, nhưng được mấy ngày thì bị ám sát chết, hình như bởi Cesarano anh 
ông. Người con thứ ba là Lucrecia (sinh năm 1480), một cô gái rất xinh đẹp. Nàng 
ban đầu kết duyên với Giovanni Sforza, nhưng hôn nhân được tuyên bố không 
thành vì Sforza “bất lực”. Lucrecia lẫy người chồng thứ hai là Alfonso con vua 


nước Napoli, nhưng ông này bị giết, hình như cũng bởi Cesarano anh vợ ông. 


Lucrecia kết duyên với người thứ ba là Alfonso Este, ông hoàng xứ Ferrara, từ đó 
nàng sống xứng đáng người vợ có tinh thần công giáo dòng Phansinh tại thế. 
Người con thứ tư tên là Geoffroy (sinh năm 1481) lấy công chúa nước Napoli vâ 


được cai tri công quốc Squillacia.[26] 


Nguyên việc lo lắng lập gia đình, và thăng quan tiến chức cho bốn người con này 
cũng đủ làm hao tốn biết bao thời giờ, sức khỏe và tiền bạc cho một vị Giáo hoàng. 
Đó là tất cả những gì đáng chê trách nhất của triều đại Alexanđrô VI. Nhiều nhà 
giảng thuyết có tâm huyết với Giáo hoàng lên tiếng than trách rồi đi đến chỉ trích. 
Trong số này nỗi tiếng hơn hết có cha Girolamo Savonarola, bè trên tu viện 


Daminh ở Florencia. 


Cha Savonarola được gọi đến Roma và bị cắm giảng. Sau một hồi suy nghĩ. 
Savonarola nghe theo tiếng lương tâm bảo cứ phải giảng, do sứ mạng đặc biệt đã 
được Chúa trao phó. Cha bị va tuyệt thông do Đoản thư ngày 13.5.1497. Nhưng 
Savonarola tuyên bố bản án bất công và vô hiệu lực. Từ tháng 2 năm 1498, cha 
công khai tổ cáo Alexanđrô về hai tội “mại thánh và rối đạo”, đồng thời kêu gọi 
truất phế bằng một đại Công đồng, đồng thời muốn có một thể chế thần quyền dân 
chủ. Cha Savonarola bị đưa ra tòa Truy tà, gồm toàn thành phân đối lập. Ngày 
23.5. 1498, cha bị cách chức và lên hỏa đài về tội “rối đạo, bè đảng và phi báng 
Tòa thánh”. Cha Savonarola đạo đức, trong sạch, và là người trung thành với Hội 
thánh Công giáo. Người ta không thể kết tội ngài là tiền hô của Luther được. Nhân 
đức của cha được nhiều người ca tụng quí mến, trong số có Michel-Ange và thánh 
Philippê Neri. Lẽ ra việc chống đối đời sống của Alexandrô VI phải được xử một 
cách đại lượng hơn. Tuy nhiên, sự sốt sắng và lòng đạo đức của Savonarola đã 


không tránh được những thái độ và lời lẽ quá khích.[27] 


Dâu sao đi nữa, đừng tưởng rằng triều đại Alexanđrô không có những thành tích vẻ 
vang. Khi còn là hồng y, ngài đã đạt được nhiều kết quả trong sứ mạng ngoại giao. 
Suốt thời làm Giáo hoàng, ngài khổ nhọc tranh đấu bảo vệ nước Tòa thánh khỏi 
chế độ phong kiến hỗn loạn. Sau khi tìm ra Tân Thế giới (1492), tức Mỹ châu, 
công cuộc truyền giáo đã được mở rộng sang đó. Năm 1500, ngài tuyên bố năm 
Toàn xá, và đích thân cử hành các lễ nghi long trọng giữa Hông-y-doàn, hàng Giáo 
phẩm và cả trăm ngàn giáo dân từ các nơi kéo đến. Đức Alexandrô VI lâm bệnh và 


từ trân, sau khi chịu đủ các bí tích một cách rât sôt săng. 


Lên kế vị Alexandrô VI là đức hồng y Francesco Piccolomini, cháu đức Piô II, 


hiệu là Piô II (1503). Triều đại này không có gì đáng ghi vì chỉ được 26 ngày. 


Một cuộc bầu cử chớp nhoáng, hầu như mọi người đồng ý nhưng không khỏi có sự 
mua chuộc, đã đưa hồng y Giuliano Rovere, 60 tuổi, lên ngôi Giáo hoàng, tức 
Giuliô II (1503-13). Ngài có đức tính cương trực, nóng nảy, thé tục, xứng một ông 
vua, ông tướng hơn là Cha chung Giáo hội. Sự khát vọng quyền bính, không phải 
cho mình hay cho gia đình, nhưng cho ngôi Giáo hoàng, và sự ham thích nghệ 
thuật, là hai yếu tố thúc đấy ngài làm việc không biết mệt. Nhiệm vu chủ chăn 


được đặt xuống hàng thứ yếu.[28] 


Là con người có hồn nghệ sĩ, đức Giuliô đã thực hiện những công trình thật vĩ đại. 
Dưới sự hướng dẫn và khuyến khích của ngài, những nhà nghệ thuật nỗi danh của 
nước Ý đã tạo nên nhiều kỳ công kiệt tác: Bramante với đồ án vĩ đại xây vương 
cung thánh đường mới (đặt viên đá đầu tiên năm 1506), Michel Ange với bức họa 
trữ danh trên trần nguyện đường Sixtino và tượng Môisen trên mộ Giáo hoàng, 
Raphael với những bích họa lộng lẫy rải rắc khắp cung điện Vatican. Đó là thời 


hoàng kim của Văn nghệ Phục hưng. 


Đức Giuliô II đã cải cách và gây sức mạnh cùng sự ôn định cho nước Tòa thánh, 
nhằm đem lại cho ngôi Giáo hoàng quyền độc lập và hoạt động chính trị. Trước 
hết, ngài trục xuất Ces-arano Borgia ra khỏi Hồng-y-đoản, rồi trong một chiến dịch 
mùa đông do ngài đích thân cầm quân, đã tái chiếm được Perusa và Bolonia 
(1506). Việc gia nhập “Liên minh Cambrai”, gồm có hoàng dé Maximilian I 
(1493-1519), Pháp quốc, Tây Ban Nha và một vài nước khác, đã giúp đức Giuliô 
thu hồi tỉnh Romania (1509). Theo một nghĩa nào đó, ngài được coi là “vị cứu tinh 


của ngôi Giáo hoàng”, và là người tái thiệt nước Tòa thánh. 


Sau đó, đức Giuliô dẫn thân vào một công việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm, là 
đánh đuổi người Pháp đang chiếm đóng thành Milan ra khỏi nước Ý. Trước hết 
ngài thanh toán Alfonso Este, chồng của Lucrecia Borgia, quận công xứ Ferrara và 
là đồng minh của nước Pháp. Vua Louis XI (1495-1515) nước Pháp ra tay đôi phó 
bằng lệnh truyền cho quốc dân mình cắt liên lạc với Roma và họp công đồng thành 
Tours (1510) chống Giuliô II. Mùa thu năm 1511, năm hồng y bất mãn cũng họp 
công đồng Pisa và đứng về phe vua nước Pháp. Kế đó, thêm hoàng đế Maximilian 
L là người bấy giờ có tham vọng được hội đồng hồng y bầu làm Giáo hoàng, khi 


đức Giuliô II lâm bệnh nặng vào tháng 8 năm 1511. 


Đứng trước tình thế nguy hiểm ấy, đức Thánh Cha vẫn không nao núng tinh thần. 
Nhớ lại lời hứa tại hội đồng tuyên cử năm 1503 là trong vòng 2 năm sẽ triệu tập 
đại Công đồng, đức Giuliô liền quyết định làm công việc đó. Đại Công đồng 
Latran V khai mạc ngày 23.5.1512, quy tụ 15 hồng y và 79 giám mục phàn nhiều 
người Ý, ngoài ra còn có hai vua nước Anh và Aragon, đến sau thêm hoàng dé 
Maximilian. Công đồng lên án nhóm hồng y “ly khai” họp ở Pisa, bấy giờ đã di 


chuyên sang Milan. 


Kế tiếp Giuliô II là đức Leô X (1513-21), thuộc hàng quí tộc Médicis, được đặt 
làm hồng y từ hồi 13 tuổi, và khi lên ngôi Giáo hoàng mới 37 tuổi. Đây là nhà nhân 
bản học say sưa văn chương và nghệ thuật. Giáo triều lúc này trở thành nơi viết 
sách, vịnh thơ và triển lãm nghệ thuật. Đức Leô X trong phẩm phục Giáo hoàng 
tham dự những buổi trình diễn văn nghệ, săn bắn, hội hè. Cả khi giáo phái Tin lành 
đang làm sôi động khắp Tây phương, ngài cứ điềm nhiên như không có việc gì lo 
ngại. Việc canh tân Giáo hội không bao giờ được nói đến. Ngài cũng bị mang tiếng 
là quá lo cho gia tộc mình, khi tự ý giành lấy công quốc Urbino cho con cháu 


(1516).[29] 


Đối với nước Pháp, đức Leô X đã đạt được một thành công lớn về ngoại giao. Năm 
1513, ngài thuyết phục được vua Louis XII bỏ nhóm hồng y ly khai bấy giờ đã đưa 
nhau sang Lyon, và nhìn nhận Công đồng Latran V. Ngày 18.8.1516, đức Thánh 
Cha ký thỏa hiệp Bolonia với vua Francois (1515-47), người đã tái chiếm thành 
Milan sau trận Marignan (1515). Thỏa hiệp này nhìn nhận sự hủy bỏ văn kiện 
Pragmatique Sanction de Bourges (1438). Tuy nhiên Tòa thánh cũng phải hy sinh 
và nhượng bộ nhiều, đó cũng là để tránh một cuộc ly giáo có thể xảy ra. Thỏa hiệp 
được Công đồng Latran V chấp nhận trong phiên họp II ngày 19.12.1512. Cũng 
trong phiên họp này, đức Thánh Cha công bố Tông chiếu Pastor aelernus lên án 
văn kiện Pragmatique Sanction de Bourge, và luận phi chủ trương quyền tối 
thượng thuộc đại Công đồng. Đồng thời, ngài tuyên bố Giáo hoàng Roma có quyền 
trên các Công đồng và chỉ mình ngài được triệu tập, di chuyên và giải tán. Về tín 
lý, trong phiên họp thứ 8 (19.12.1513), Công đồng, tuyên bố sự bất diệt của linh 
hồn chống lại triết gia Pletro Pamponazzi (+ 1523). Sau hết, công đồng công bố 
mấy Sắc lệnh về việc tổ chức Giáo triều, bầu giám mục, dạy giáo lý, quản trị tài 


sản Giáo hội, v.v... Công đồng bế mạc ngày 16.3.1517. 


Việc Alfongso Petrucci và một nhóm hồng y mưu sát đức Thánh Cha năm 1517 
nói lên tình hình Roma và Hồng-y-đoàn. Petrucci bị án tử hình, nhưng chỉ làm cho 
tình trạng càng thêm đen tối. Cũng năm ấy, sự thống nhất Giáo hội Tây phương đồ 
vỡ, điều mà nhiều người đã đoán trước. Bốn năm cuối cùng của đức Leô X (+ 


1.12.1521) là những năm nhiều biến cố thê thảm nhất cho Giáo hội. 


[1] Sách tham khảo: Dom Ch. Poulet: Histoire du Christianisme Paris 1934-40, Q. 
II, 757-81 và Q. IIL tr 1-379 - Ch. Bémont: Histoire de l’Europe au Moyen Âge 
(1270-1493), Paris 1931 - J. Huizinga: Le décclin du Moyen Âge (bản dịch của J. 
Bastin) Paris 1932 - M. H. Vicaire: Les craquements du monde Médiéval, trong 
Histoire illustrée de l’Église (G. de Plinval - R. Pittet), Paris 1946-48, Q. I, tr 461- 
503- C. Bihlmeyer- H. Tuchle: Histoire de l’Église (bản dịch của D. 
Grandclaudon), Paris 1962-68, Q. II. tr 15-168. 


[2] Người thời bấy giờ có cảm tình với Philippe le Bel, con người it nói, đạo đức, 
trong sạch, khắc khổ, hơn là với Bonifaciô VIII tuy học thức cao, nhưng tính tình 
nóng nảy, dễ đi từ thái độ “đối thoại” sang thái độ “trịch thượng”. Các sử gia 
thường đồng ý với nhau khi nói Bonifaciô VIII, nhưng båt đồng về Philippe le Bel. 
Michelet và Renan coi Philippe là một chính tri gia “thực tế” chống Giáo hội, 
nhiều sử gia khác lại cho ông là người tầm thường bị một số luật gia giật giây. 
Những ý kiến trên không hợp với nhiều sử gia thời nay. R. Fawtier trong: 
L’Europe occidentale. (Paris 1940, tr 300) và Les Capétiens et la France (Paris 
1942, tr 38-42), cho rằng Philippe muốn trung thành với đường lối chính trị của 


Louis IX (được đức Bonifaciô tuyên thành năm 1297) trong việc bảo vệ chủ chính 


quyên của mình, cũng như trong việc truy nã những người mà ông cho là lạc giáo 


hoặc có tội, đàng khác ông là người kiêu căng mặc dâu có đời sông khäc khô. 


[3] Dé quốc La Đức thé kỷ XI có cuộc nội chiến tranh giành ngôi báu giữa Welf- II 
xứ Bavaria, cháu Henry quận công xứ Saxonia, và Conrad I quận công xứ 
Suaben nhà Hohenstauphen. Conrad sinh tại lâu đài Weiblingen, do đó đảng ông 
có tên là Gibelin, còn đảng của Welf man tên Guelfe. Conrad III đã chiến thắng tại 
trận Weinsberg (1140), từ đó nhà Hohenstauphen cai tri dé quốc cho đến năm 
1250. Chính trong trận chiến nói trên, hai danh từ Guelfe và Gibelin lần thứ nhất 
được sử dụng. Cuộc tranh giành giữa hai đảng được đem sang đất Ý vào thời tranh 
chấp giữa ngôi Giáo hoàng và Hoàng đề từ cuối thế kỷ XII. Đảng Guelfe mang tên 
là “Bạch đảng” đặt trụ sở ở Milan, ủng hộ Giáo hoàng đòi quyền độc lập cho nước 
Ý và có khuynh hướng dân chủ, đảng Gibelin xưng mình là “Hắc đảng” có trụ sở ở 
Pavia, trung thành với Hoàng dé và chủ trương phong kiến. Chiến tranh giữa hai 
đảng đã gây tang thương và đồ nát cho nước Ý và thành Roma suốt thế kỷ XIV và 
XV, chỉ chấm dứt khi vua Charles VIII (1483-98) nước Pháp đem quân vào Ý năm 
1494 (dưới triều Alexandrô VI). 


[4] Sách tham khảo: C. Mollat: Les papes d°Avignon (1305-1378), Paris 1930 - F. 
Déprez: Les préliminaires de la guerre de cent ans, la papauté, la France et 
l’Angleterre (1328-1342), Paris 1902 - R. Brun: Avignon au temps des papes Paris 
1928. 


[5] Dòng Hiệp sĩ này (thiết lập 1119) đã chấm dứt sứ mạng của mình sau khi Đất 
Thánh mât hăn về tay Thổ Nhĩ Kỳ (cuối thế kỷ XIII), nhưng vẫn còn hoạt động 
trong nhiều nước Tây phương, trở nên giàu có, giữ việc quản trị tài sản cho Tòa 


thánh và nhiều vua chúa. Hình như để tịch thâu tài sản không lồ của dòng này cũng 


như để diệt đi một lực lượng “nguy hiểm”, Philippe le Bel đã dùng áp lực đòi đức 
Clementê V phải giải tán. Ngày 13.10.1311, đức Thánh Cha ký Sắc lệnh giải tán 
dòng Hiệp sĩ Đền thờ. Sắc lệnh công bố năm 1312. Của cải thuộc dòng này được 
trao cho dòng Bệnh viện Thánh Gioan thành Gierusalem bấy giờ có trụ sở trên đảo 
Rhodes; còn 6 Aragon và Bồ Đào Nha các của đó phải trao cho dòng Calatrava và 
dòng Chúa Kitô. Nhưng ở nước Pháp, Philippe le Bel không đợi Sắc lệnh của Giáo 
hoàng, ngay từ năm 1307, ông đã cho lùng bắt nhiều tu sĩ, đưa ra Tòa án rồi kết án 
thiêu sinh, trong số đó có bè trên tổng quyền Jacques de Molay (1243-1314). Xem 
Lizerand: Le dossier de l'affaire des Templiers, Paris 1923; Clément V et Philippe 
le Bel, Paris 1910. 


[6] Olivi day räng: “Anima rationalis seu intellectiva non est forma corporis 


humani per se et essentialiter” 


[7] Chiến tranh ở Ý đã làm tiêu hao quỹ Tòa thánh trên hai triệu tiền vàng. Dưới 
triều Innocentê VI, chiến tranh đòi quá số tiền thu được, khiến Giáo hoàng phải 


vay mượn khắp nơi. Xem Mollat Les papes d'Avignon, Paris 1920, tr 379. 


[8] Avignon bấy giờ thuộc nhà Anjou cai trị xứ Sicilia (kinh đô Napoli), nhưng 
cạnh đấy Tòa thánh có khu đất Comtat Venassin từ năm 1274. Năm 1348, nữ 
hoàng Jeanne I xứ Sicilia bán thành Avignon cho Tòa thánh với giá 80.000 tiền 
vàng Avignon và Comtat Venaissin thuộc quyền Tòa thánh cho đến năm 1791, là 


năm đại Cách mạng chiêm lây, đem sáp nhập vào nước Pháp. 


[9] Xem N. Denis-Boulet: La Carrière politique de sainte Catherine de Sienne, 
Paris 1933. Đức Piô XII đã đặt thánh nữ làm bôn mạng thành Roma, đức Piô XII 


tôn thánh nữ làm bôn mạng cả nước Y. 


[10] Sách tham khảo: Salembier: Le Grand Schisme d’Occident, Paris 1921 - Noel 
Valois: La France et le Grand Schisme d'Occident. Paris 1896-1902 - Perroy: 
L’Angleterre et le Grand Shisme, Q. I, Richard II, Paris 1933 - M. de Bouard: La 


France et l'Italie au temps du Grand Schisme d'Occident, Paris 1936. 


[11] Đức Clementê VII và người kế vi ngài là đức Benedictô XIII không được ghi 
tên trong số các Giáo hoàng nhưng Giáo hội không bao giờ chính thức phán quyết 


về hai vị, cũng như các Giáo hoàng khác đã được bâu lên trong thời Ly giáo. 


[12] Thời này, Giáo hoàng phải rời bỏ Roma vì lý do chiến tranh giành ngôi báu ở 
Napoli. Năm 1397, Ladislas (Lancelot) người thành Angers (Anjou) lật đồ Louis II 
nhà Anjou chiếm ngai vua Napoli và Sicilia. Ladislas có tham vọng chiếm cả Ý 
Đại Lợi, nhưng ông bị Louis II đánh bại ở Roca-Secca (1411). Tuy nhiên, Ladislas 


ông đã chiếm được thành Roma và vùng phụ cận (1413), ông mất năm 1414. 


[13] H. Jedin: Breve Historia de los Concilios, Barcelona 1960. tr 79-89, 89-96 


[14] Ngay từ khi cuộc ly khai bắt đầu, một số tiến sĩ cho mình là “bộ óc” phán 
quyết các giám mục chi là “cánh tay” đề thi hành. Đối với các vị tiến sĩ này, chức 
của họ cũng là một bí tích, như chức linh mục. Xem Salembier: Le Grand Schisme. 


Paris 1921, tr 212-300. 


[15] Gregori XII từ trần sau khi thoái vị được mấy tháng, thọ 90 tuổi. Gioan XXII 
đến sau được trả tự do, ngài đến Roma nhận quyền đức Martin V, được đặt làm 
giám mục Tusculum và là niên trưởng Hồng-y-đoản, ngài qua đời năm 1419. 


Beneđictô XIII cũng từ trần năm 1423, thọ 90 tuổi, các hòng y theo ngài bầu một 


kinh sĩ thành Valencia lên kế vị, tức Clementê VIII. Nhưng không được mấy người 
theo, Clementê VIII đã từ chức năm 1429. Khi bàn về ông “già gân” Pedro de 
Luna (Benedictô XIT), linh mục Gerson có dựa theo một câu trong Thánh Kinh 
(Tv LXXI, 7) để châm biếm: “Hòa bình chỉ đến với Giáo hội, khi nào mặt trăng 
không còn chiếu sáng” (“Orietur in diebus ejus justitia, et abundantia pacis, donec 
auferatur luna”, “Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, tới khi 


nao tué nguyệt (mặt trăng) chăng còn”). 


[16] Nói về ba Giáo hoàng rời khỏi ngai để nhường chỗ cho một vị mới, Von der 
Hardt, trong cuốn Magnum Oecumenicum Constansiense Concilium, Francfort và 
Leipzig 1697-1700, có viết: “Observas in Joanne XIII miserabile spectaculum. in 
Gregorio XII mirabile factum, in Benedicto XIII lacrymabile exemplum” (Hãy coi 
Gioan XXII một trò cười, Gregori II một hành động đáng phục. Benedictô XIII 


một tắm gương làm chảy nước mắt). 
[17] C. Bihlmeyer- H. Tuchle: op. cit., Q. IMI, tr 70-91, 116-120. 


[18] P. Vignaux. La pensée au Moyen-âge. Paris 1938 - Vacant-Mangenot Amann: 
Nominalisme trong Dict. de Théol. Cath 


[19] Xem Delacroix: Essai sur le mysticisme spéculatif en Allemagne au XIVe 
siècle. Paris 1890 - F. X. de Homstein: Les grands mystiques allemands du XIVe 
siècle, Luceme 1922 - A. Hyma. The Christian Renaissance, History of the 
Devotio moderna, Grand Rapids (USA) 1924 - E. Bruggeman: Les mystiques 
flamands et le renouveau catholique francais, Lille 1928 - P. Groult Les mystiques 


des Pays-Bas et la literature espagnole du XVIe si, Louvain 1926. 


[20] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. HT, tr 105-116. 


[21] Xem F. Tocco: La questione della povertà nel secolo XVI, Napoli 1910 - L. 


Oliger Documenta inedita ad historiam Fralicellorum spectantia, Quaracchi 1913. 


[22] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. HH, tr 120-139 - Xem Ph. Monnier Le 
Quattrocento, Paris 1901 - H. Nordstrom: Moyen-Âge et Renaissance, Paris 1933. 


[23] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IM, tr 139-144 - Xem P. Imbard de la 
Tour: L'Église Catholique, la crise et la Renaissance. Paris 1909- E. Gilson: 
Humanisme médiéval et Renaissance, trong Les idées et lettres. Paris 1932, tr 171- 


196. 


[24] Xem C. Schlumberger Le siège, la prise et le sac de Constantinople par les 
Turcs en 1453. Paris 1915 - L. Bréhier L'Église et l'Orient au Moyen-Âge, les 
croisades, Paris 1928, tr 215-348. 


[25] C. Bihlmeyer H. Tuchle: op. cit., Q. II. tr 145-154 - Xem Rodocanachi: 
Histoire de Rome, u-ne cour princière au Vatican pendant la Renaissance, Sixt-e 


IV, Innocent VIII, Alexandre VI (1471-1502), Paris 1925. 


[26] Đức Alexandrô VI thật sự là một nhân vật có đời sống không tôt đẹp, lịch sử 
Giáo hội cũng phải than trách điều đó. Nhưng người ta nhất là kẻ thù của ngài 
(Giovanni Burchard chắng hạn), đã thêu dệt quá nhiều đến độ tiểu thuyết hóa cuộc 
đời ngài, nhằm bôi nhọ gia đình Borgia (Tây Ban Nha) đang nắm quyền ở Roma. 
Chưa nói đến những người khác muốn lợi dụng đời sống cá nhân của Alexandrô để 


chế gièu đạo Công giáo. Xem Larousse du XXe siècle (Alexandre VỊ, Q. I, tr 134): 


“Alexandre VI (Rodrigo Borgia), c’est -un personnage presque légendaire, dont il 
est difficile de déméler les traits historiques, que le romantisme a déformée” 
(Alexanđrô là một nhân vật hầu như của truyện hoang đường khó phân biệt sự thật 


lịch sử, đã bị bóp méo để viết thành thiên tiêu thuyết) 


[27] Xem Roeder: Savonarole (bản dịch Pháp văn của BI. Prenez), Paris 1933. Cha 


Savonarola hiện đang được Tòa thánh xúc tiễn việc tuyên bố chân phước. 
[28] Xem J.A. Duménil: Hist De Jules II, Paris 1873. 


[29] Xem G. Truc: Léon X et son temps. Paris 1941. 


PHẢN II 


CẬN KIM VÀ ĐƯƠNG KIM THỜI ĐẠI 
Chương Một 


MỘT CUỘC CẢI CÁCH TÔN GIÁO (t.k. XVI) 


I. Luther đương đầu với Tòa thánh Roma 

1. Tình trạng tôn giáo, xã hội và chính trị ở Đức thời Luther 
2. Thảm cảnh của một tâm hồn 

3. Luther bị Tòa thánh Roma kết án 

II. Giáo hội Cải cách ở Đức 

1. Luther bớt tay với hàng quý tộc 

2. “Giáo hội Cải cách”: một lực lượng chính tri 

3. Giáo hội Tin lành và cái chết của người sáng lập 

II. Calvin với Giáo hội Tin lành ở Pháp và Thụy Sĩ 

1. Giáo thuyết Luther tràn vào đất Pháp 


2. Zwingli và đạo Tin lành ở Thụy Sĩ 


3. Calvin sang Thụy Sĩ lập Giáo hội Tin lành 


4. Giáo thuyêt Calvin bành trướng đi các nơi và cái chêt của “nhà cải cách” 


IV. Henry VIII và Anh giáo 


1. Henry VII và cuộc ly giáo năm 1533 


2. Những phản ứng: nhiều đắng Tử đạo 


3. Từ ly giáo đến Anh giáo dưới thời Elisabeth 


Cận kim thời đại bắt đầu bằng một cuộc “cải cách tôn giáo” do Luther khởi xướng: 
đồng thời khởi phát phong trào canh tân của các thánh nhân nhằm chấn hưng đời 
sống Giáo hội. Cuối thời Tru-ng cổ, đời sống Giáo hội sa sút rất nhiều, mọi người 
mong ước một cuộc Phục hưng toàn diện. Nhưng đang khi cuộc Phục hưng đó bị 
cản trở bởi tình trạng chính trị bên ngoài, và cơ cầu tô chức bên trong của Giáo hội, 
thì Luther đứng lên mở đầu một cuộc “cách mạng”, tạo nên một thời khủng hoảng 


tôn giáo. 


Phong trào “cải cách” do Luther khởi xướng ở Đức, lan tràn mau chóng sang nhiều 
nước khác. Ở Thụy Sĩ, Zwingh lập “Giáo hội Cải cách” tai Zurich. Ở Pháp, vua 
François I đàn áp nhóm Cải cách thành Meaux; một số trốn sang nước ngoài, trong 
đó có Calvin lập Giáo hội theo chủ trương của ông ở Genève. Từ lục địa, phong 


trào Cải cách tràn sang Anh quốc và mặc một hình thức hơi khác. Vì lý do hôn 


nhân, vua Henry VIII đứng lên chống Giáo hội Roma, đi tới ly giáo; rồi từ ly giáo 


tién tới Anh giáo dưới thời nữ hoàng Elisabeth. [1] 


LUTHER DUONG ĐẦU VỚI TÒA THÁNH ROMA 


1. Tình trạng tôn giáo, xã hội và chính trị ở Đức thời Luther 


Từ thế kỷ XIV, thần học kinh viện bước vào thời kỳ suy thoái. Các nhà thần học 
chỉ biết nhai lại những giáo thuyết của những người thuộc thế kỷ trước, quá mäi 
miét và uống phí thời giờ vào những cuộc tranh luận về hình thức, danh từ. Trường 
phái Tôma thiên về lý trí, còn trường phái Scot thiên về ý chí, cả hai kình địch 
nhau. Khoa thần học trở nên khô khan, không giúp nâng cao đời sống đạo đức. 
Trong khi ấy, trường phái Occam được coi là tân tiến: đối với triết học, trường phái 
này hoài nghỉ tất cả những suy luận siêu hình, chỉ tin vào thực nghiệm; đối với tôn 
giáo, họ bỏ rơi lý luận chỉ tìm đến tin tưởng. Chính vì thế, trường phái Occam đã 


dọn đường cho Luther trong chủ trương “công-chính-hóa bằng đức tin”. 


Cuối thế kỷ XV sang XVI, ở Đức còn xuất hiện chủ nghĩa Nhân bản (Humanisme) 
do Erasmus (1466-1536) người thành Rotterdam đứng đầu. Về văn chương, 
Erasmus chủ trương lối phát biểu của các văn hào La Hy, khinh chê lỗi hành văn 
“man rọ của thần học kinh viện. Về thần học, ông chủ trương trở về nguồn: Thánh 
Kinh và giáo phụ. Trong cuôn Ca tụng nàng Điên (Éloge de la Folie, 1511), ông di 


dom chỉ trích các nhà thần học kinh viện, đả kích lỗi sống đạo đức của thời Trung 


cô và những cách tôn sùng trong Giáo hội mà ông cho là “mê tín, cần phải được cải 
cách”.[2] Vì thế, người ta không lấy làm lạ khi thấy ban đầu Erasmus cũng ủng hộ 
Luther. 


Chính tình trạng sa sút của thần học kinh viện và sự xuất hiện của chủ nghĩa Nhân 
bản đã mở đường cho “Giáo hội Cải cách”. Nhưng xét về học thuyết, “Giáo hội” 
này lại bắt nguồn từ giáo lý của Wiclif (1328-84) và Huss (1369-1415). Cũng nh- 
Wiclif, Luther chủ trương thuyết tiền định theo số mệnh, chỉ nhận Thánh Kinh, 
chối bỏ Thánh truyền, phủ nhận quyên tối thượng Giáo hoàng, từ chối mầu nhiệm 
“biến thể” trong Thánh Thé, kết án vấn đề ân xá, không công nhận giá trị lời tu 


thệ... 


Sự thành công của “Giáo hội Cải cách” còn nhờ ở tình trạng Giáo hội thời đó. 
Nhiều Giáo hoàng cuối thế kỷ XVI, vì quá quan tâm đến quyên lợi trần tục của 
nước Tòa thánh, đã xao nhãng việc cải tổ Giáo hội. Đức Alexanđrô VI (1492- 
1503) có nhiều gương xấu, đức Giuliô II (1503-13) quá chú tâm vào việc bảo vệ 
đất Tòa thánh. Đức Leô X (1513-21) ham thích nghệ thuật và khoa học hơn đạo 
đức. Hàng Giám mục, tuy có nhiều vị tốt lành thánh thiện, nhưng phần lớn sống xa 
hoa và làm chính trị. Các linh mục hầu hết nghèo túng, phải làm việc thêm để kiếm 
ăn. Không được huấn luyện đầy đủ về đạo đức cũng như văn hóa, nhiều vị có cuộc 
sống bất xứng. Vì thế, người ủng hộ cuộc “cải cách” của Luther lúc ban đầu đều 
thuộc thành phần những linh mục “båt xúng” này, nhw Karlstadt, Munzer, 
Oecolampade, Bucer. Còn giáo dân, ngoại trừ đa số quí tộc ăn chơi đàng điém và 
lắm tham vọng, phần đông có đời sống đạo đức khá cao, nhưng thứ đạo đức sợ sệt, 
với lỗi sùng kính tình cảm thời Trung cô. Ở tỉnh thành, giáo dân bị nhiễm tư tưởng 
chống hàng Giáo phẩm, do tuyên truyền cũng có, mà còn do gương xấu của các 


chủ chăn nữa. 


Tuy nhiên nếu không có tình trạng xã hội và chính tri thời đó tạo cơ hội thuận tiện, 
thì giáo thuyết của Luther có thé đã bị dập tắt ngay từ đầu và không đi đến ly giáo. 
Trước hết, tình trạng xã hội ở Đức cũng như chế độ phong kiến Âu châu bấy giờ, 
đã đây dân chúng vào cuộc sống đói khổ và làm nô lệ cho các ông hoàng. Những 
cuộc vùng dậy của nông dân năm 1461, 1470, 1476 và 1492 dọn đường cho cuộc 
“cải cách” đẫm máu năm 1524 do Munzer, đồ đệ của Luther. Nhưng Luther bỏ rơi 
họ, bắt tay với quí tộc, vì giai cấp này có thé lực, lại chủ trương chống hoàng dé và 


Roma. 


Thời ấy người Đức thù ghét người Ý, không những vì lý do chủng tộc mà còn vì 
chính sách thuế khóa của các Bộ trong nước Tòa thánh. Tài sản của Tòa thánh ở 
Đức rất nhiều, các ông hoàng cũng như dân chúng đều không muốn những tài sản 
áy rơi vào tay ngoại bang. Ủng hộ Luther để ly khai với Tòa thánh, các ông hoàng 


sẽ tước đoạt được các tài sản đó! 


Đứng về phương diện chính trị, giáo thuyết của Luther còn được coi là một lực 
lượng dé thống nhất nước Đức chống hoàng dé, một yếu tố liên kết các miền theo 
cùng một giáo phái, để đi đến một liên minh, mà vẫn bảo vệ được quyên lực vô tư 
lợi cho mỗi ông hoàng. Tất cả các lý do trên đã giúp “Giáo hội Cải cách” bảnh 


trướng và tiên tới một tôn giáo quôc gia. 


Nhưng năm 1517, khi Luther khởi xướng một chủ thuyết, có lẽ đã không dë ý đến 
những hoàn cảnh tôn giáo, xã hội, chính trị nói trên. Vì cuộc cải cách của ông thật 
ra không phải xã hội, chính trị mà là cuộc cách mạng thần học, kết quả bi thảm của 


một tâm hôn. 


2. Thảm cảnh của một tâm hồn [3] 


Ngày 30.10.1517 tại Wittenberg, một thị trán nhỏ thuộc quyền ông hoàng Friedrich 
xứ Saxonia, dân chúng đi lại tấp nập khác thường, họ kéo nhau đến thánh đường 
kính viếng hài cốt các thánh để lĩnh hội ân xá. Sáng hôm ấy, Martin Luther, linh 
mục dòng Âutinh, đã dán trên cửa thánh đường một bích chương bằng Lavăn gồm 
95 đề tài về ân xá và việc quyên tiền xây thánh đường. Ông tuyên bố sẵn sàng 
tranh luận công khai về các đề tài đó. Lý do nào đã thúc đây Luther đứng lên phản 


đôi vân đê ân xá ? 


Theo Giáo hội, ân xá là việc tha thứ tất cả hay một phận hình phạt bởi tội, mà mỗi 
người phải chịu ở đời này hay ở đời sau trong luyện ngục. Nhưng muốn được sự 
tha thứ này, trước hết phải có ơn nghĩa với Chúa, nếu có tội trọng phải ăn năn hối 
cải và xưng tội. Còn các việc lành để lĩnh ân xá, như cầu nguyện, chay lòng, bố 
thí..., là những việc đền tạ theo sau. Theo Sắc lệnh năm 1476 của đức Sixtô IV có 
thé chỉ ân xá cho các linh hồn nơi luyện ngục, rút ngắn những ngày dën tội ở đó. 
Ban ân xá, Giáo hội muốn thúc đây giáo hữu làm việc thiện đền tội cho mình và 
cho các linh hồn. Mỗi kỳ ban ơn Toàn xá là một dịp để các nhà giảng thuyết mở 
tuần đại phúc đưa các tội nhân ăn năn trở lại. Nhưng trong việc ban phát cũng như 
lĩnh nhận các ân xá này đã có nhiều ngộ nhận và lạm dụng. Một số nhà giảng 


thuyết muốn lôi kéo giáo dân cúng thật nhiều tiền, nên có lỗi trình bày phóng đại. 


Tháng 10 năm 1517, theo lời của đức cha Albert Brandenburg, cha J. Tetzel (1465- 
1519) dòng Daminh mở tuần giảng ân xá tại Juterbog gần Wittenberg, nơi Luther 
dạy học. Đức cha Albert là tổng giám mục thành Magdeburg, trước đã kiêm nhiệm 


địa phận Halberstadt, nay lại nhận thêm giáo tỉnh Mainz. Dé tô chức tòa giám mục 


mới, đức cha Albert đã xin Tòa thánh cho giảng ân xá trong ba địa phận của ngài 
dé quyên tiên. Số tiền thu được, một nửa dành cho tòa tổng giám mục, còn một nửa 
sẽ dâng cúng vào việc kiến thiết đền thánh Pherô ở Roma. Công việc được trao cho 
các cha dòng Đaminh, đứng đầu là cha Tetzel. Lối trình bày của nhà giảng thuyết 


này đã làm nhiêu người tưởng ân xá có thê mua băng tiên bạc. 


Khi đưa ra 95 đề tài, sự thực lúc ấy là Luther không có ý làm cách mạng chống 
Tòa thánh. Mục đích của ông chỉ muốn ngăn chặn những lợi dụng ân xá với lối 
trình bày sai lầm và đáng trách. Nhưng đi sâu vào tâm hồn ông, người ta thấy vấn 
dë ân xá thực sự chỉ là cơ hội để tung ra những chủ trương, mà ông cho rằng đã 


khám phá được. Chúng ta cần tìm hiểu đời sống của vị linh mục dòng Âu tinh. 


Martin Luther sinh năm 1483 tại Eisleben xứ Saxonia, là người anh thứ hai trong 
tám anh em. Ngay từ bé, Martin đã gặp phải cảnh cực khổ của một gia đình thợ 
mỏ, khiến cậu có quan niệm đen tối về cuộc đời. Ông và thân sinh của Martin tính 
tình lại cứng cỏi, thường la mắng đánh đập con cái. Đã thế, ở học đường Martin 
còn phải chịu một nên giáo dục trừng trị khắt khe của thời đó, mà sau này khi nhớ 
lại Luther đã gọi là địa ngục. Đạo giáo được trình bày cho Martin là một thứ đạo 
nghiêm khắc, sợ sêt vì phán xét và hỏa ngục. Năm 18 tuổi, gia đình Martin trở nên 
khá giả, Martin vào đại học Erfurt theo ban văn chương triết lý. Một tai nạn xảy ra 
vào ngày 2.7.1505 đã ảnh hưởng rất nhiều trên cuộc đời Luther sau này. Hôm ấy từ 
nhà ở Mansfeld đến Erfurt, giữa đường anh gặp mưa lớn, sét đánh ngang tai; vì sợ 


quá, Martin xin vào dòng Âu tinh ngay tại Erfurt. 


Bước vào dòng, Luther theo ban thần học cho tới khi thụ phong linh mục năm 
1507, rồi được sai đi học Thánh Kinh ở Wittenberg. Mùa đông 1510, ông được 


sang Roma trình bày với bề trên tổng quyền vẻ việc dung hòa hai khuynh hướng 


rộng phép trong dòng Âu tỉnh. Người ta ké lại, hình ảnh đời sống xa hoa ở giáo đô 
mà Luther được chứng kiến, đã nảy sinh nơi ông ý tưởng cần phải có một cuộc cải 
cách. Trở về nước, ông được tiếp tục học ở Wittenberg và đậu tiễn sĩ thần học năm 
1512; liền sau đó, ông được cử giữ chức giáo sư Thánh Kinh thay thế cha bè trên 
Staupitz. Nhờ tài day học và giảng thuyết, Luther được giới sinh viên và giáo dân 
quí mến. Trong những năm dạy Thánh Kinh, giảng nghĩa Thư thánh Phaolô, ông 
đã đưa ra nhiều quan điểm “mới lạ” mà ông cho là “đã khám phá được, nhờ ơn 


Chúa soi sáng sau bao năm khắc khoải lo âu”. 


Tại sao Luther “khắc khoải lo âu” ? Ông vốn là người đạo đức kính sợ Chúa; 
nhưng là thứ đạo đức khắc nghiệt, sợ sêt: sợ chết, sợ phán xét và hình phạt đời sau. 
Tưởng vào dòng sẽ được an tâm, nhưng trái lại. Mỗi khi cơn cám dỗ nỗi lên là một 
lần ông cảm thấy mình là kẻ đã bị kết án. Ông cầu nguyện, hãm mình, ăn chay, 
hành xác nhưng vẫn không thoát khỏi ám ảnh hỏa ngục. Nhưng khi đọc các sách 
đạo đức và thần bí thời ấy, là những sách thường đề cao lòng tin tưởng vào Chúa 
nhân lành, và khuyến khích sự phó thác hoàn toàn nơi tình yêu nơi Thiên Chúa, 
Luther bắt đầu cảm thấy niềm an ủi làm dịu đi những nỗi lo âu. Với tâm trạng đó, 
một hôm Luther “đã khám phá ra con đường giải thoát”, mà ông cho là nhờ “ơn soi 
sáng bất ngờ của Chúa Thánh Linh”. Con đường giải thoát ấy được ông tìm thấy 
trong câu Thánh Kinh: “Người công chính sống bởi đức tin” (Kb II, 4; Rm I, 17). 
Bám chặt vào “sự khám phá lạ lùng” này, nhà cải cách xây dựng dän một giáo 


thuyết. 


Về mâu nhiệm Chúa Ba Ngôi và Ngôi Hai Nhập thé, Luther không chủ trương điều 
oi mới lạ. Nhưng khi bàn đến số phận con người và tương quan con người với 
Thiên Chúa, ông từ từ bước vào con đường xa cách Giáo hội Tông truyền. Ông chủ 


trương tội nguyên tô đã làm con người bại hoại hoàn toàn, đên độ mọi hành động 


A Cu 


Của con người dầu là tội lỗi, kế cả những việc được coi là “thiện”. Nhân đức của 
các thánh chỉ là “hình thức nhân đức”, thực sự nó là nết xấu. Muốn được đảm bảo 
ơn cứu độ, chỉ cần tin vào cái chết của Con Thiên Chúa. Đức tin đã đủ đền bù tất 
cả tội lỗi nhân loại nên không cần phải làm gì khác hơn là tin mình được cứu thoát; 


chỉ có trường hợp hèn tin mới làm người ta xa Thiên Chúa. 


3. Luther bị Tòa thánh Roma kết án. 


Luther cho in 95 đề tài mà ông đã dán ở cửa thánh đường Wittenberg, và phố biến 
khắp nơi. Nhiều nhà giảng thuyết lên tiếng đả kích những đề tài của Luther trên 
giảng đài; riêng cha Tetzel phát hành cuốn Những Phản đề (Les Antithèses). 
Nhưng Luther được nhiều giáo dân, sinh viên và các bạn cùng dòng ủng hộ. Khi 
ông hoàng Friedrich cai quản miền đó mở cuộc điều tra, thì cha bề trên Staupitz trả 
lời che đậy rằng: đây chỉ là chuyện mấy nhà giảng thuyết bình phẩm nhau về lối 
“tuyên truyền” ân xá. Tháng 11 năm 1517, sinh viên Wittenberg biểu tình, đốt 
cuốn Những Phản đề của cha Tetzel và hoan hô Luther, khiến ông thêm vững tâm 


và mạnh dạn. 


Đức tổng giám mục Albert Brandenburg đệ trình 95 đề tài của Luther sang Tòa 
thánh. Đức Thánh Cha Leô X lúc đầu cho là việc tranh luận giữa các dòng tu, nên 
không để ý. Nhưng tháng 12 cũng năm 1517, đức hồng y Tommaso Vio thành 
Gaeta dòng Daminh, người ta quen gọi là Cajetano, đệ lên đức Thánh Cha một bản 
tường trình, vạch rõ những sai lầm của Luther về sự công chính hóa và quyền giáo 
huấn của Hội thánh; lúc ấy đức Thánh Cha mới lưu tâm đến sự việc, song còn tin 


rằng có thé dập tắt bằng cách trao nhiệm vu đó cho các bè trên dòng. 


Tháng 4 năm 1518, trong một phiên họp tổng hội dòng Âu tinh tại Heidelberg, 
Luther được nhiều người làm hậu thuẫn, đã đến trình bày quan điểm của mình và 
tự biện hộ. Một tháng sau, ông đệ lên đức Thánh Cha một cuốn sách nhỏ, nhan đề 
Giải quyết các vấn đề đang được tranh cãi về hiệu năng ân xá (Resolutiones 
disputationum de Indulgentiarum virtute), trong đó ông tố cáo những sai lầm và 
lạm dụng của nhiều nhà giảng thuyết, cuối cùng ông kết luận rất khiêm tốn, và sẵn 
sàng vâng phục: “Chấp thuận hay không, tiếng nói của đức Thánh Cha sẽ là tiếng 
nói của Chúa Kitô đối với con, và nếu con đáng chết, con sẽ không ngại chết”.[4] 
Vì không chịu rút lại giáo thuyết của mình, Luther được gọi sang Roma, nhưng 
ông xin khât vì lẽ chưa đủ tiền chi phí hành trình. Ông hoàng Friedrich xứ Saxonia 
ra mặt bênh vực nhà cải cách, ông xin đức Thánh Cha cho Luther được gặp đức 
hồng y Cajetano lúc đó đang ở Augsburg, thay vì phải sang Roma. Từ ngày 
12.10.1518, bằng tình cha con, đức hồng y cố thuyết phục Luther, nhưng không kết 
quả, và đêm 20 Luther đi khỏi Augsburg. Biết mình thế nào cũng bị kết án, ngày 
28 tháng 11 năm ây Luther đệ đơn khiếu nại lên đại Công đồng. 


Thực ra cho đến lúc này, Luther vẫn chưa có ý ly khai với Giáo hội. Tháng 3 năm 
1519, ông còn viết cho đức Giáo hoàng: “trước mặt Thiên Chúa và loải người, con 
đã không hề muốn và lúc này con càng không muốn chống lại Giáo hội Roma và 
đức Thánh Cha”. [5] Nhưng các cuộc đụng độ với nhiều nhà thần học làm ông mỗi 
ngày thêm xa Giáo hội. Được các sinh viên Wittenberg và các bạn cùng dòng ủng 
hộ, thêm vào đó sự che chở của ông hoàng Friedrich và hiệp sĩ Ulrich Von Hutten, 


Luther quyết không lùi bước. 


Về phía Roma, Tòa thánh không muốn vội vàng, có thể vì những lời lẽ của Luther 
viết cho đức Thánh Cha tỏ ra sẵn sàng tuân phục, nhưng cũng có thể vì những lý 


do chính trị đòi phải kiên nhãn. Muốn bắt Luther, phải có chính quyên thỏa thuận 


và giúp tay. Nhưng hoàng dé Maximilian I (1493-1519) lúc ấy đang đau nặng chờ 


chết, còn ông hoàng Friedrich xứ Saxoma lại là người bênh vực Luther. 


Trong số các nhà thân học hăng hái bênh vực chân lý có Maier Von Eck, phó viện 
trưởng đại học Ingolstadt. Từ tháng 12 năm 1518, Von Eck đã xuất bản cuốn 
Obelisci (signes typographiques, notes critiques), vạch rõ những sai lầm của Luther 
và thách thức một cuộc tranh luận công khai. Luther nhận lời và cuộc tranh luận 
được ấn định vào cuối tháng 6 năm 1519, tại lâu đời Pleissenburg gần Leipzig. 
Von Eck là một nhà hộ giáo thời danh, trí khôn sắc sảo lý luận đanh thép, trí nhớ 
phi thường, đã dòn Luther đến đường cùng bắt ông phải nhìn nhận những hệ kết tai 
hại, mà có lẽ ông còn muốn che đậy hay chưa ý thức rõ ràng. Von Eck thăng cuộc, 
nhưng trước cử tọa gồm đông đủ giáo sư nhiều đại học, Luther tuyên bố phủ nhận 
quyền Tòa thánh Roma và cả đại Công đồng, mà trước đây ông đã đòi nại đến. 
Ông chỉ nhận quyền Chúa Kitô và Thánh Kinh mà mỗi người có quyền giải thích 


theo Thánh Linh, nghĩa là ông chủ trương tự do phê phán (libre examen). 


Sau cuộc tranh luận ở Leipzig, Luther có lập trường rõ rệt, nước Đức chia làm hai 
phe: bên bênh và bên chống. Trong giới trí thức những nhà nhân bản học vốn 
khinh chê các nhà thần học, bắt tay với Luther. Một số người như Melanchthon 
theo ông tới cùng, một số khác như Erasmus khi thấy Luther miệt thị con người, đã 
coi ông là thù địch. Trong giới chính khách, những người chủ trương chóng Roma, 
thay Luther tỏ rõ thái độ, cũng bắt tay với ông. Ulrich Von Hutten đứng đầu các 
hiệp sĩ theo chủ nghĩa tự do vô chính phủ, từ trước vẫn lợi dụng Luther, nay dành 
cho ông cả 100 ky sĩ hộ vệ. Nhận thấy lực lượng số người ủng hộ, Luther tuyên bố: 


“Việc đã quyết định xong, đời đời tôi sẽ không bao giờ làm hòa với Roma”. [6] 


Năm 1520 lâu năm quyết định. Von Eck sang Roma vận động để Tòa thánh kết án 
Luther. Một ủy ban được thành lập dưới quyền của đức hồng y Cajetano, xét xử 41 
dè tài của nhà cải cách. Ngày 15.6.1520, đức Thánh Cha Leô X ban Tông chiếu 
Exsurge Domine: “Lạy Chúa, xin đứng lên, bênh vực lấy chân lý của Người (Tv 
LXXIV, 22), lên án 41 đề tài nói trên, cắm Luther giảng dạy thần học, buộc ông 
phải rút lai lạc thuyết, nếu không, sẽ mắc va tuyệt thông. Được tin này, Luther xúc 
động mãnh liệt, ông nói: “Tôi cảm thấy đau khổ như đứa con bị mẹ bỏ rơi”. Nhưng 
cũng lúc đó ông giận dữ tuyên bố. “Bây giờ tôi mới biết rõ Giáo hoàng chính là 


quỷ vuong“.[7] 


Tháng 8 năm 1520, Luther tung đi khắp nơi bản Tuyên ngôn gởi hàng quý tộc Kitô 
giáo Đức; tháng 10, cuốn Cuộc lưu đày Babylôn; tháng 11 cuốn Quyền tự do của 
người Kitô hữu. Tác phẩm sau cùng bàn về sự công-chính-hóa bởi nguyên đức tin; 
hai cuốn trên chứa đầy những luận điệu đả kích Giáo hội, ông nhạo báng luật độc 
thân giáo sĩ, đòi chấm dứt nhiều việc tôn süng mà ông cho là mê tín, như hành 
hương, viếng hài cốt các thánh... Cuối cùng, ông khéo léo đòi cho chính quyền can 
thiệp vào các thứ tiền dâng cúng và kiểm soát hàng Giáo phẩm. Về các bí tí-ch, 


ông chỉ nhận Rửa tội, Hòa giải và Thánh Thể, mà ông thấy có trong Phúc âm. 


Ngày 10.12.1520, sau khi nghe biết các sách của mình bị đốt tại Cologne do khâm 
sai Tòa thánh Aleandro và Von Eck, Luther cũng họp các bạn hữu tại công thành 
Wittenberg, đốt bản Tông chiếu, cuốn Giáo luật và bộ Tổng yếu Thần học của 
thánh Tôma, ông nói: Vì bay mà Lời của Chúa bị xuyên tạc, ta hỏa thiêu bay! 
Ngày hôm sau, Luther bước lên giảng đải lớn tiếng nói: “Hôm qua, tại công 
trường, tôi đã đốt hết loại sách “ác ôn” của Giáo hoàng. Lẽ ra chính nó, tôi muốn 
nói chính bọn Giáo triều, phải nướng sống như vậy. Nếu anh em không đoạn tuyệt 


ngay với Roma, anh em không thê rỗi linh hồn được... Khốn kiếp cho Babylôn! 


Bao lâu tôi còn hơi thở, tôi còn nói: Khốn kiếp!” [8] Ngày 3.1.1521, một Tông 


chiếu khác Decet Romanum Pontificem, công bố án va tuyệt thông cho Luther.[9] 


Il 


GIÁO HỘI CẢI CÁCH Ở ĐỨC 


1. Luther bắt tay với hàng quí tộc 


Hoàng dé Maximilian I băng hà ngày 12.1.1519, Carlos Quinto (vua Tây Ban Nha) 
được bầu lên kế vị (1519-56). Thời đó, hoàng dé La Đức có bổn phận bảo vệ đức 
tin Công giáo. Luther đã bị Tòa thánh kết án, đến lượt hoàng dé có nhiệm vụ phải 
can thiệp. Các Sứ thần Tòa thánh thúc ông thi hành án lệnh. Carlos không từ chối, 
nhưng vì đang sửa soạn chiến tranh với Francois I nước Pháp, lại thấy dân chúng 
và một số ông hoàng ủng hộ nhằm cải cách, nên chưa muốn thi hành ngay. Ông 
còn nghe Friedrich, người bênh vực Luther, xin hoãn việc đó để đem xét xử lại 


trong dé quốc Nghị hội (diète) sắp họp tại Worns. 


Tại Nghị hội Worms ngày 17-18 tháng 4 năm 1521, Friederich yêu cầu cho Luther 
được tự biện hộ trước khi bị kết án. Đứng trước Nghị hội, Luther can đảm và hiên 
ngang trình bày giáo thuyết của mình và thắng thăn phủ nhận quyền tối thượng 
thiêng liêng của đức Giáo hoàng. Chỉ vào đống sách (23 quyên) của Luther, quan 
tòa hỏi tác giả hai câu: “Thứ nhất, ông có nhận các tác phẩm này là của ông 
không? Thứ hai, ông có muốn rút lại điều nào không ?” Sau khi nghe đọc nhan đề 


các cuôn sách nói trên, Luther trả lời câu thứ nhât: “Tôi xin xác nhận đây là những 


sách tôi viết”. Tiếp đến câu hỏi thứ hai, ông đáp: “Bao lâu tôi chưa được quí vị 
dùng lời Thánh Kinh hoặc một lẽ hiển nhiên (vì tôi không chỉ tin ở Giáo hoàng, 
cũng không chỉ tin vào Công đồng, là những người thường hay sai lầm và mâu 
thuẫn), để minh chứng rằng tôi sai lầm, thì tôi còn phải nghe theo những lời Thánh 
Kinh mà tôi đã trưng dẫn, lương tâm tôi trói buộc với Lời Chúa phán. Tôi không 
thể và cũng không muốn rút lại điều gì vì lẽ làm trái lương tâm mình là thiếu chắc 


chắn và không lương thiện. Lạy Chúa, xin thương giúp con. Amen”.[10] 


Kết quả, nhà cải cách lãnh án trục xuất khỏi để quốc, việc thi hành trao cho 
Friedrich nhà cầm quyên trực tiếp của Luther. Nhưng ông hoàng này lập mưu kế, 
dé Luther còn ở lại trong nước Đức, tuyên truyền và thành lập “Giáo hội Tin lành” 
với sự ủng hộ của các ông hoảng. Ngày 4.5.1521, trên đường từ Worms trở về 
Wittenberg, Luther bị một toán 5 ky binh “bắt cóc” đem đi. Dân chúng cho là 
Luther đã bị bắt và có thê bị giết. Nhưng ông vẫn sống, người ta bảo vệ ông, đưa 
ông đến Eisenach tại lâu đài Wartburg. Luther cải trang, lấy tên là hiệp sĩ Georg, 


đê râu, xuông tóc chờ đợi thời cơ thuận lợi lại xuât hiện. 


Mười tháng ấn trón trong lâu đài Wartburg, đối với Luther là những tháng đau khô, 
đau khô vì bệnh hoạn, nhưng nhất là đau khổ về tinh thần: bị trục xuất khỏi Giáo 
hội, ông cảm thấy lương tâm cắn rứt. Tuy nhiên, ông vẫn đủ nghị lực để viết thêm 
nhiều tác phẩm, như Bãi bỏ Thánh lễ tư, việc xưng tội; nhưng đáng kế hơn cả là 
phiên dịch Bộ Thánh Kinh ra Đức ngữ. Phần Tân ước ông đã hoàn thành trong 3 
tháng với sự cộng tác của Melanchthon và Spalatin. Còn phần Cựu ước mãi năm 
1534 mới hoàn thành và phải nhờ đến sự cộng tác của nhiều người biết cô ngữ Hy 


Bá, như Aurogallus. Bản dịch của ông được phổ biến rất mau chóng. 


Trong khi đó, giáo thuyết Luther tiếp tục lan tràn đi các nơi, đồng thời những hành 
động phạm thánh xảy ra làm ông lo ngại. Nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ theo con 
đường hồi tục phá giới của Luther, để kết hôn, trở thành những cán bộ tuyên truyền 
cho giáo thuyết mới. Karlstadt hô hào bãi bỏ Thánh Lë triệt hạ ảnh tượng thánh và 
cho rước lễ dưới hai hình bánh và rượu. Munzer đứng ra lập “nước Chúa Kitô”, 
chọn 12 tông đồ và 72 môn đệ, sai đi giảng ở các công trường, chế giễu Tòa thánh 
Roma, chủ trương mọi sự làm của chung vì tình huynh đệ, xây dựng một xã hội 
không tưởng (utopie). Munzer còn cho rằng việc rửa tội cho trẻ em không thành, 


nên khi khôn lớn phải được rửa tội lại; đó là giáo phái Rửa-tội-lại (Anabaptisme). 


Đầu năm 1522, Munzer đến Wittenberg lôi cuốn được nhiều người theo, trong đó 
có cả những đồ đệ thân tín của Luther, như Amsdorf, Melanchthon và đặc biệt 
Karlstadt. Nghe biết chủ trương của M-unzer và những hành động quá khích của 
Karlstadt, Luther cho rằng không thể tha thứ được, cần phải dẹp ngay. Ngày 
1.3.1522, Luther bỏ Wittenberg lớn tiếng khiến trách hai đỗ đệ : “Chúa Kitô không 
day tôi giữ đạo, dë làm thiệt hại cho kẻ khác”. Nguyên nhân làm cho Luther lo sợ 


chính là sự thành công của ông. 


Tình trạng rối ren lúc ấy đã cho phép Luther xuất hiện và tự do hành động. Ở Đức, 
Carlos Quinto vẫn còn chiến tranh với François I. Nghị hội đặt trụ sở 6 Nuremberg 
thay hoàng dé cầm quyên, tuy chống lại Luther, nhưng vì không được các thành 
phố ủng hộ bởi chính sách thuế khóa quá nặng, lại thấy nhiều người trong chính 
quyền địa phương ở Nuremberg ủng hộ Luther, nên Nghị hội định chịu hòa hoãn 
và chờ đợi một công đồng được triệu tập ở Đức. Còn bên Roma, đức Thánh Cha 
Adrian VI (1522-23) tuy cương quyết phục hưng Giáo hội, và đã cử hồng y 
Chieregati sang Nuremberg, nhưng không may đức Thánh Cha băng hà vào tháng 
9 năm 1523, sau 20 tháng ở ngôi Giáo hoàng. 


Munzer và Karlstadt phải bỏ xứ Saxonia, nhưng lại hoạt động cách mạng trong các 
xứ Suaben, Thuringia và Alsace; đi đến đâu hai ông cũng tuyên truyền chống hàng 
giáo sĩ và quí tộc. Nông dân đang bị dän áp dưới chế độ phong kiến, đã hùa nhau 
theo. Đây không phải là lần đầu tiên nông dân đứng lên chống hàng quí tộc, nhưng 
cuộc cách mạng 1524 này quan trọng hơn nhiều, vì có thêm yếu tố tôn giáo. Những 
vụ đốt phá bắt đầu từ Suaben, lan tràn nhanh chóng qua vùng Tyrol. Franconia, 
Hesse, rồi cả Thuringia và Saxonia nữa. Các ông hoàng bị đe dọa đã liên kết với 
nhau để đối phó. Sự đàn áp trở thành một cuộc trừng phạt đẫm máu rùng rợn. 


Munzer bị bắt và bị trảm quyết (1525). 


Trước cảnh dé máu ấy, Luther không những đã ủng hộ những nguyện vọng của 
nông dân, trái lại còn gắt gao kết án họ: “Hõi các lãnh tụ, hãy đứng lên tiêu diệt, 
cắt cổ bọn phiến loạn. Ai làm gì được xin hãy ra tay. Chúng ta đang sống trong 
thời đại quá xáo trộn, đến độ một hoàng tử lên Thiên đàng bằng đồ máu kẻ khác, 
dễ hơn một người siêng năng cầu nguyện”. [11] Thái độ của Luther đã làm nông 
dân oán ghét và không còn tín nhiệm ở ông nữa. Dù muốn dù không, từ nay bó 
buộc Luther phải bắt tay với quí tộc, đồng thời biến dần phong trào cải cách tôn 


giáo của ông thành công cụ chính trị cho các ông hoàng. 


2. “Giáo hội Cải cách” : một lực lượng chính tri 


Luther bắt tay với quí tộc, nhưng không phải tất cả đều ủng hộ ông. Năm 1524, khi 
thấy Nuremberg vẫn giữ lập trường hòa hoãn, một số ông hoàng như Fernando 
nước Áo, em hoàng dé Carlos Quinto, Withelm II xứ Bavaria, đức tổng giám mục 


thành Salzburg và đức giám mục thành Trento, đã ký kết một liên minh tại 


Ratisbon nhất quyết trung thành với Tòa thánh. Còn các ông hoàng ủng hộ Luther, 
sự thực không vì lý do tôn giáo cho bằng tư lợi và chính trị. Năm 1525, Albert 
Brandenburg,[12] bề trên tổng quyền dòng hiệp sĩ Teutonic, theo lời khuyên của 
Luther, đã hồi tục, kết hôn với công chúa nước Dan Mạch, cướp lấy tài sản của 
dòng và làm quận công thứ nhất nước Phố (1525-68). Cũng năm ấy, ông hoàng 
Philipp xứ Hesse bắt tay với Luther, đoạt tài sản của Giáo hội và đem cái chính trị 
xảo quyệt dé giúp Luther. Phong trào bắt đầu lan rộng: nhiều ông hoàng các nơi 


lần lượt theo nhau để thỏa mãn lòng tham. 


Năm 1526 Nghị hội họp tại Spira (Speyer), Carlos Quinto lúc này rảnh tay và vừa 
chiến thắng François nước Pháp xong, ông có thê trở lại vụ án Luther. Nhưng may 
mắn cho nhà cải cách thành Wittenberg, vì chính ngày khai hội, người ta được tin 
vua nước Pháp tìm cách phục thù và lập liên minh với các nước bị thế lực của 
Carlos đe dọa, trong đó có nước Tòa thánh. Ông hoàng Fernando nước Áo, chủ 
tịch nghị hội, nghe tin ấy hết hăng hái thi hành quyết định Worms kết án Luther. 
Carlos lại bận tâm với François I, và tháng 5 năm 1527 ông đem quân đánh chiếm 
nước Tòa thánh, bắt giam đức Thánh Cha Clementê VII (1523-34). Còn Fernando 
từ năm 1526 lên kế nghiệp Ludovilkus II lầm vua xứ Bavaria và Hung Gia Lợi, 
phải lo chống Hồi quân, nên không còn thời giờ nghĩ đến vấn đề tôn giáo ở Đức 
nữa. Để đối phó với những đe dọa trở lại, các ông hoàng theo Luther ký kết liên 
minh với nhau ở Torgau, và lo tô chức chế độ mục sư trong khu vực mình cùng bắt 


dân phải theo. 


Năm 1529, sau khi ký hòa ước với vua nước Pháp và đức Giáo hoàng, Carlos 
Quinto cho tái nhóm Nghị hội Spira. Trong khi chờ đợi đại Công đồng, Nghị hội 
quyết định: tại các miền còn Công giáo, án lệnh của Nghị hội Worms phải triệt để 


thi hành và cắm không được tuyên truyền lạc thuyết, còn ở các vùng đã theo 


Luther, được tạm duy trì hiện trạng, chỉ cắm không được chế nhao mầu nhiệm 
Thánh Thẻ, và không được quấy rầy người Công giáo khi tham dự Thánh lễ. Tuy 
quyết định này rất nhân nhượng đối với giáo phái Luther, nhưng họ vẫn không hài 
lòng. Ngày 19.4.1529, Johann xứ Saxonia, người kế vị Friedrich, và Philipp xứ 
Hesse cùng một số ông hoàng khác, với sự ủng hộ của xứ, đã đệ lên hoàng dé 
Carlos một bản Thệ ước Phản đối (protestation) chống lại quyết định của Nghị hội 
Spira. Do đấy, người ta gọi các tín đồ giáo phái Luther là “Thệ phản" 
(Protestant).[ I3] 


Năm 1530, hoàng dé Carlos trở về nước sau 9 năm vắng mặt. Cho rằng có thể dep 
tan những xáo trộn tôn giáo từng gây chia rẽ trong dé quốc, bằng những cuộc gặp 
gỡ đôi bên, hoàng dé triệu tập Nghị hội tại Augsburg và cho bên Tin lành (Thệ 
phản) được tự do trình bày quan điểm cũng như giáo thuyết của mình. Luther vì 
mang án trục xuất nên không thể có mặt tại Nghị hội, ông trao việc đó cho 
Melanchthon. Ông này chủ trương hòa giải và bắt tay với Công giáo, vì hoàn cảnh 
không cho phép ông có thái độ cứng rắn. Melanchthon đưa ra một bản Tuyên xưng 
lấy tên là Confessio augustana (Confession d'Augsburg) gồm 28 điều, trong đó 
nhiều đề tài căn bản của Luther được che đậy hoặc bỏ qua. Ông còn cho rằng đạo 
Tin lành chỉ bất đồng với Công giáo về mây điểm “thuộc lễ nghi và kỷ luật”, như 


rước lễ dưới hai hình bánh và rượu, Thánh Lễ, xưng tội, luật độc thân, lời tu thé … 


Bản tuyên xưng của Melanchthon được đọc tại Nghị hội Augsburg ngày 25.6. 
1530. Hai bản Confessio Zwingliana của Zwingli và Confessio Tetrapolitana do 
Bucer và Capiton soạn thảo cũng được đem ra cứu xét. Sau 5 tháng Nghị hội 
không đi đến kết quả ngày 19.11.1530, hoàng đế phủ nhận tất cả ba bản Tuyên 


xưng của Tin lành và công bố sắc lệnh đòi triệt để thi hành các quyết định của 


Nghị hội Worms (1521): Quyền giám mục phải được tái lập, sách báo nhiễm lạc 


thuyết phải thiêu hủy, tài sản Giáo hội bị tịch thâu phải được trả lại. 


Bị đe dọa mắt những tài sản đã chiếm đoạt, năm 1531 các ông hoàng theo Tin lành 
ký kết với nhau lập liên minh tại Smalkalde, do Philipp xứ Hesse đứng đầu. Dầu 
vậy liên minh vẫn chưa dám gây chiến với hoàng dé. Trong khi đó, Carlos Quinto 
vì đang bận tâm giúp Fernando bảo vệ Hung Gia Lợi trước sự đe dọa của Hồi giáo, 
nên cũng bằng lòng kéo dài thời gian thi hành quyết định Augsburg. Từ năm 1536, 
cuộc giao tranh giữa hoàng dé và vua nước Pháp tái diễn. Nhóm Smalkalde thấy 
thế tìm cách buộc Carlos phải nhượng bộ nhiều hơn. Chính sách hòa giải đưa ra 
những cuộc gặp gỡ giữa hai bên được tô chức từ năm 1539 đến 1541. Nhưng vẫn 
không đi đến kết quả và Carlos chịu ký một tạm ước với liên minh tại Ratisbon, 
cho phép giáo phái Tin lành tịch thâu những tài sản Giáo hội Công giáo còn lại 
trong miền của họ. Roma phản đối chính sách hòa giải giáo thuyết và nhân nhượng 


chính tri của Carios. 


Ngày 15.3.1545, đức Thánh Cha Phaolô IH (1534-49) khai mạc đại Công đồng 
Trento, phe Tin lành từ chối tham dự. Lúc ấy, Car-los mới biết không thể thành 
công bằng đường lối hòa giải giáo thuyết. Sẵn có quân sĩ trong tay sau những cuộc 
chiến thắng và hòa ước Crépy (1544), Carlos quyết dùng võ lực để dẹp liên minh 
Smalkalde. Lực lượng nầy từ năm 1541, nghĩa là sau vụ kết hôn “trộm vụng” của 
Philipp xứ Hesse bị đưa ra ánh sáng, đã bắt đầu chia rẽ nhau. Maurice xứ Saxonia 
nhảy sang phía hoàng dé. Để tránh tiếng một chiến tranh tôn giáo, Carlos tuyên bố 
đây là biện pháp trừng phạt những ông hoàng “vô kỷ luật và båt tuân thượng lệnh”. 
Cuộc trừng phạt bắt đầu từ năm 1546; cũng năm ấy, Luther nhằm mắt qua đời ngày 


18 tháng 2. Cuộc chiến thắng Munlberg ngày 24.4.1547 đặt các miền Tin lành ở 


Đức dưới quyền Carlos Quinto, hai ông hoàng Johann sứ Saxonia và Philipp xứ 


Hesse bị bắt giam và liên minh Smalkalde tan rã. 


Tưởng sau khi dẹp xong khối Smalkalde, Carlos sẽ cộng tác với Giáo quyền để 
ngăn cản “làn sóng lạc thuyết” và đập tắt dần đi. Nhưng dựa vào thế chiến thắng, 
ông đòi can thiệp vào đại Công đồng Trento, muốn tự giải quyết lấy vấn đề tôn 
giáo ở Đức, khiến Công đồng phải đình hoãn (tháng 3.1547). Vì quá nghiêm khắc 
đối với các ông hoàng trong khối Smalkalde và sự nhượng bộ giáo thuyết trong 
tạm ước Augsburg (1548), Carlos đã làm mất lòng cả hai bên Tin lành và Công 
giáo, chưa nói đến khuynh hướng độc tài muốn đem chính sách cai trị ở Tây Ban 


Nha áp dụng vào nước Đức, làm tinh thân quôc gia của họ nôi dậy. 


Chính trị tôn giáo vụng về của Carlos Quinto còn đưa ông đến sự thất bại trong hòa 
ước Augsburg 1555. Khi ấy các ông hoàng lại âm mưu với nhau; Maurice xứ 
Saxonia bên ngoài tỏ vẻ trung thành với hoàng đế, nhưng bên trong ngắm ngầm 
tìm cách bội phản. Năm 1555, Nghị hội họp tai Augsburg, một hòa ước được ký 
kết: nguyên tắc Cujus regio, ejus religio (miền nào đạo ấy) được đem vào dân luật 
Đức các ông hoàng có quyền chọn hoặc Công giáo hoặc Tin lành và bắt dân trong 
miền đó phải theo, ai không muốn có quyền đi nơi khác. Các tài sản Giáo hội bị 
tịch thâu trước năm 1552 được giữ lại sau này những ai đứng quản lý tài sản nếu 
bỏ Công giáo theo Tin lành, thì phải để lại cho Công giáo; đó là luật Bản quyền 
Giáo hội (Reservatum Ecclesiasticum). Chỉ trừ gia tộc Bugundô vẫn phải tuân 
hành luật chống giáo thuyết Luther. Dầu vậy, luật Bản quyền Giáo hội vẫn không 


được các ông hoàng Tin lành tôn trọng. 


Năm 1556, hoàng dé Carlos sau khi biết mình thất bại, đã nhường ngôi Vua Tây 
Ban Nha cho con là Felipe II và ngôi Hoàng dé cho em là Fernando I (1556-64), 


rôi tuyên bô thoái vi. Ông rút lui vào tu viện San Jerónimo de Yusto trong miên 


Extremadura (Tây Ban Nha) và từ trần tại đó năm 1558. 


Năm 1608, “Hiệp hội Tin lành” gồm hai phái Luther và Calvin được thành lập, bên 
Công giáo có Maximilian xứ Bavaria cũng tô chức một liên minh gồm các ông 
hoàng Công giáo. Sự xung khắc giữa đôi bên đưa nhau đến cuộc chiến tranh Ba 
mươi năm, bắt đầu từ 1618 và kết thúc băng hòa ước Westfalen 1648: nhìn nhận 


quyền tự do tôn giáo. 


3. Giáo hội Tin lành và cái chêt của người sáng lập. 


Đến đây, chúng tôi trở lại với Luther và Giáo hội của ông, bàn về giáo thuyết cũng 
như tổ chức nội bộ. Sau khi bỏ Wartburg (1522) để ngăn cản những hành động quá 
khích của Munzer và Karlstadt, Luther đã làm một việc cuối cùng để dứt khoát ly 
khai với Giáo hội: ngày 2.10.1524, ông cởi bỏ áo dòng, tuyên bố bãi bỏ bậc tu trì 
và luật độc thân giáo sĩ. Tháng 6 năm 1525, ông kết hôn với Catharina Von Bora, 
một nữ tu dòng Xitô hồi tục theo thuyết của ông.[14] Nhà nhân bản hoc Erasmus, 
khi nhìn vào cuộc hôn nhân này, đã châm biếm một câu: “Thật là một bi kịch kết 
thúc băng trò hề”. Nhiều đồ đệ của Luther, trong số có Melanchthon, tỏ ra phàn 
nàn về cuộc hôn nhân nói đây. Vâ một ngày kia chính vị linh mục “phá giới” này 
cũng thú nhận “lây vợ. tôi đã tự hạ và trở nên đốn mạt, đến độ các Thiên thần phải 


cười, it là tôi tưởng như thé, và các ma quỷ phải khóc “.[ 15] 


Tuy nhiên, Luther vẫn giữ được uy tín đôi với các đô đệ vì ông đã trở thành “người 
của thời đại”, lãnh đạo một giáo phái cách mạng. Hơn nữa. ông là một nhà hùng 


biện, một triệt gia, một học giả, thi sĩ, nhạc sĩ; ông việt rât nhiêu (trên 100 tác 


phẩm). Nhưng tất cả tài năng đó, ông đã sử dụng vào phục vụ một cuộc “cách 
mạng” chống Giáo hội Roma, và xây dựng một giáo thuyết mới. Giáo thuyết Tin 
lành đặt trên ba quan điểm nền tảng: 1) Tội nguyên tô đã hoàn toàn làm hư hoại 
con người; 2) Thiên Chúa tiền định theo số mệnh cho một số người được rỗi; 3) 
Con đường cứu rỗi là tin vào lời hứa Phúc âm. Từ ba quan điểm đó, những hệ kết 
được rút ra dần dần và nhiều khi không theo đường lối lý luận. Họ chỉ nhận Thánh 
Kinh là nguồn đức tin, và mỗi người có quyền tự do phê phán (libre examen), tự 


rút lẫy cho mình một tôn chỉ cuộc sống “theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh”. 


Cho rằng con người được công-chính-hóa bằng nguyên đức tin, nên người Tin lành 
không cầu khẩn các thánh và coi các bí tích là không cần. Nhưng Luther vẫn giữ 
lại ba bí tích: Rửa tội, Hòa giải và Thánh Thé. Về phép Rửa, chủ trương của Luther 
ít hợp lý, vì nếu người ta được công chính hóa bởi đức tin, thì cần chi phải chịu 
phép Rửa. Về Hòa giải, Luther bỏ việc xưng tội, cũng không nói đến sự ăn năn hối 
cải và dën tội; ông chỉ dạy làm một tác động “vươn mình lên” với Chúa và khiêm 
nhường nhận lỗi. Về phép Thánh Thể, Tin lành không công nhận Thánh Lễ là một 
Hiến tế và phủ nhận sự “biến thể” (transsubstantiation), nhưng chủ trương “lưỡng 
thê đồng tại” (impanation, consubstantiation), nghĩa là trong Thánh Thể cùng một 
lúc có bánh rượu và Chúa Kitô, bánh rượu là dấu chỉ (signes visibles) sự hiện diện 


Chúa Kitô. 


Trong 15 năm cuối đời, Luther sung sướng thấy giáo thuyết của mình phổ biến 
rộng rãi. Nhưng ông cũng biết Giáo hội của ông muốn đứng vững cần phải có tổ 
chức, quy chế và cán bộ. Công việc này ông trao cho Melanchthon, đồ đệ thân tín 
nhất. Phiilppe Schwarzerd Melanchthon (1497-1560) là một nhà thần học Đức, 
giáo sư đại học Tubingen và Wittenberg, được Luther cảm hóa và theo ông từ ban 


đầu. Năm 1521, Melanchthon xuất bản cuốn Luận chứng Uyên nguyên (Loci 


Communes Rerum Theologicarum) Luther nhận làm kinh điển cho học thuyết của 
mình. Trong tác phẩm này, khi tái bản năm 1535, Melanchthon dành một chương 


riêng về các tô chức nội bộ Giáo hội Tin lành. 


Đứng đầu Giáo hội Tin lành ở mỗi xứ là các ông hoàng. Các ông có nhiệm vụ bắt 
dân chúng thuộc quyền phải theo giáo thuyết mới. Làm đại diện ông hoàng đi kiểm 
soát các nơi là những ủy viên kinh lược, họ được trao cho những chỉ thị phải thi 
hành. Tại mỗi giáo xứ ở thôn quê, có một hay nhiều mục sư hoạt động dưới quyền 
của mục sư chánh xứ. Các mục sư này được huấn luyện cần thận và có nhiệm vụ 
giảng dạy. Các giáo xứ ở thành thị tổ chức dân chủ hơn, vì đạo hữu trí thức được 
cộng tác với mục sư chánh xứ trong việc cai quản và tổ chức họ đạo. Năm 1542, 
“Tôn giáo Nghị hội” '(Consistoire) thành lập gòm một số mục sư và đạo hữu do 
ông hoàng chỉ định, có nhiệm vụ kiểm soát các cộng đồng giáo xứ đã được “cải 
cách”. Nghị hội có quyên cắt cử các mục sư, giải quyết các vụ tranh chấp giữa mục 
sư và đạo hữu. Sau khi Luther mât, Nghị hội năm thêm quyên giải thích các vấn đề 
thuộc giáo lý. Melanchthon còn soạn ra một cuốn Giáo lý, buộc các mục sư phải 


theo để giảng dạy dân chúng. 


Dé cho Melanchthon mô phỏng theo tổ chức của Giáo hội Roma trong việc thiết 
lập một Giáo hội quốc gia, với cuốn Giáo lý buộc tín hữu phải học theo, Luther đã 
tự mâu thuẫn, vì ông luôn đả kích cơ cầu của Giáo hội Roma, cho đó là chướng 
ngại làm con người không thể vươn lên với Thiên Chúa, và vì ông vẫn chủ trương 
phải để Lời Chúa tự do hoạt động cũng như hướng dẫn các tâm hồn. Nếu Luther 
nhận ra điều đó, chắc ông không khỏi đau lòng khi thấy đạo giáo của ông, muốn 
lớn lên và vững mạnh, bó buộc phải rời xa ông. Rời xa chủ trương của ông và đi 


dën chỗ mâu thuân với chính ông. I 


Luther muốn cải cách Giáo hội; nhưng cải cách Giáo hội mà đứng ngoài Giáo hội 
hoặc không cùng với Giáo hội, há không phải là phá hoại? Lúc này sắp sửa từ giã 
cõi đời, nhìn lại sự nghiệp, ông thấy gì? Về kinh tế xã hội, biết bao thánh đường, tu 
viện bị triệt hạ. Vè chính trị, một nước Đức chia rẽ với cuộc nội chiến sắp bùng 
n6.[16] Đó là chưa nói đến những cuộc phản loạn đẫm máu đã xảy ra. Về tôn giáo, 
một Giáo hội bị những ông hoàng đầy tham vọng biến thành công cụ chính trị, và 


một giáo thuyết đưa đầy đến một nèn luân lý thấp kém. 


Tình trạng luân lý thấp kém đó, từ năm 1525 Luther đã nhận thấy một cách chua 
cay, ông nói: “Không một ai trong đạo hữu chúng ta lại không có đời sống xấu xa 
hơn trước” Melanchthon cũng rầu rĩ than rằng: “Hãy nhìn cái xã hội Tin lành: biết 
bao người ngoại tình, say sưa, du đãng, biết bao cảnh xấu xa, kinh tởm. Hãy xem 
các gia đình, họ có sống khiết tịnh hơn những người bi coi là dân ngoại không?” 
Sau đó, ông kết luận: “Tất cả giòng sông Elbe không đủ nước để than khóc những 


tai ương do cuộc cải cách gây ra”.[17] 


Trong máy năm cuối cùng, Luther buồn rầu khi nhìn vào tình trạng Giáo hội “Cải 
cách” của ông, lại thêm nhiều bệnh tật, ông trở nên khó tính. Mùa đông năm 1545, 
tuy đã kiệt sức, ông vẫn có găng đến Mansfeld dé dàn hòa cuộc tranh chấp giữa hai 
bá tước về một mỏ đồng. Khi tới Eisleben cố hương ông, Luther lâm trọng binh và 
từ trần ngày 18.2.1546, ông được chôn táng trong Thánh đường Tin lành 
Wittenberg. Trước khi chết, mặc dầu không nói được. Luther vẫn có viết trên 
tường những lời nguyên rủa Giáo hoàng: “Hỡi Giáo hoàng, khi sống ta đã là ôn 


dịch của ngươi, khi chết ta sẽ là tử hình cho ngươi".[1§] 


Trong cuộc ly giáo rất đáng tiếc này, dĩ nhiên không phải một mình Luther chịu tất 


cả trách nhiệm, nhưng ông và các kẻ lợi dụng ông phải chịu phần lớn nhất. Phần 


trách nhiệm còn lại phải quy cho các vị lãnh đạo Giáo hội cũng như nhiều nhà thần 
học thời đó, bị tiếng là độc đoán, thủ cựu, thiếu tế nhị, nhất là ít tìm hiểu tâm lý của 
một thầy dòng người Đức và không thấu rõ tâm trạng của nhà “cải cách” thành 
Wittenberg. Dầu sao, hành động của Luther phần nào có lợi cho Giáo hội của 
Chúa, vì nhờ phong trào “Cải cách” này mà cuộc phục hưng được xúc tiễn và thực 
hiện sớm hơn. “Oportet haereses esse... “, “Cần phải có phe phái giữa anh em, để 


những người đức độ điêu luyện tỏ hiện trong anh em” (I Cr XI, 19). 


M 


CALVIN VỚI GIÁO HÔI TIN LÀNH Ở PHÁP VÀ THỤY SĨ 


1. Giáo thuyết Luther tràn vào đất Pháp [19] 


Cũng như ở nhiều nước khác, thân-hoc kinh-viện ở Pháp bước vào thời suy thoái. 
Vì quá bảo thủ, các nhà thần học không có sáng kiến, nhưng lại hăng say bảo vệ 
giáo lý của Giáo-hội hơn cả. Đứng đầu là đại học Sorboune với linh mục viện 
trưởng Noel Béda. Về tình trạng Giáo hội, hàng giáo sĩ Pháp thời đó không hơn gì 
các nơi khác tuy không tôi tệ như ở Đức. Về chính trị, chế độ phong kiến không 
còn, quyền hành tập trung trong tay nhà Vua, hồi đó là François I (1515-47). Cuộc 
“cải cách” không thể trông nhờ vào các ông hoàng, cũng không thể lợi dụng tình 
trạng một Quốc ø1a chia từng khu tự trị như ở Đức. Vì thế họ sẽ bị chính quyền đàn 


áp, dân chúng không ủng hộ và các tín đô Tin lành phải lân tránh ra ngoài nước. 


Từ năm 1515, đã có một nhóm người theo nhà thần học Lefèvre d'Étaples, họ chủ 
trương một cuộc cải cách sâu rộng, với sự triệt để tôn trọng quyền bính và tính 
cách duy nhất của Giáo hội. Họ là những nhân vật thời danh, như Guilliam Budé, 
Gérard Roussel, Guilliam Farel, Guilliam Briconnet. Chủ trương của nhóm này đã 
có cơ hội để đem ra áp dụng từ năm 1516, khi Briconnet được bô nhiệm làm giám 
mục thành Meaux. Đức cha Briconnet chia 200 giáo xứ trong địa phận thành 26 
giáo hạt, đặt mỗi nơi một nhà giảng thuyết. Linh mục nào thiếu nhiệt thành và kém 
đạo đức sẽ bị cảnh cáo trừng phạt. Những cuộc hội hè ăn chơi đàng điểm bị cắm 
ngặt. Phong trào “Cải cách” của nhóm Meaux gây tiếng vang khắp nơi và được 


nhiêu người hưởng ứng. 


Nhưng về giáo thuyết, Lefèvre cũng có một vài chủ trương hơi nguy hiểm, nhất là 
vấn đề công-chính-hóa bởi nguyên đức tin và việc tôn sùng các thánh. Đại học 
Sorboune cùng với Béda công kích Lefèvre đữ dội. Năm 1520, thuyết của Luther 
bắt đầu xâm nhập nước Pháp, liên lạc với nhóm Meaux. Gặp ảnh hưởng của giáo 
thuyết mới, một vài người trong nhóm có những hành động quá khích, khiến giám 


mục Briconnet lo ngại. 


Những tác phẩm của Luther lần lượt vượt qua biên giới; người ta thường háo hức 
những cái mới lạ, nhất là những gi bị cấm đoán. Rồi đến các tác phẩm của Zwingli 
cũng từ Thụy Sĩ lọt vào. Trong giới trí thức, người ta đưa những chủ trương của 
Luther ra để nghiên cứu và bàn cãi. Và không thiếu những người có tâm hồn giống 
Luther, như L. Berquin bạn thân của Lefèvre. Một số khác, vì muốn trục lợi cũng 
ủng hộ giáo thuyết mới, hy vọng sê khỏi nộp thuế hoa lợi cho Tòa thánh, lại còn 
được chia tài sản của các thánh đường, tu viện. Một ít linh mục đời sống kém đạo 


hạnh cũng nhiệt liệt ủng hộ việc bãi bỏ luật độc thân. Nhiều nhóm theo Tin lành 


xuất hiện, nhưng họ chưa có một tô chức duy nhất hay một giáo thuyết rõ rệt, nên 


sau này khi François I ra tay đàn áp. sẽ tan rã mau chóng. 
3 


Vua François trong 15 năm đã có một đường lối chính-trị-tôn-giáo do dự đối với 
Tin lành, nên giáo phái này được phần nào tự do hoạt động. Không phải vì nhà 
Vua không có ý thức đủ trách nhiệm của mình, nhưng vì ông thiếu cương quyết, 
đàng khác ông là người của thời Phục hưng, nghiêng về chủ nghĩa Nhân bản và 
khinh chê thần học kinh viện. Hơn nữa, về chính trị ông luôn bận tay với Carlos 
Quinto, và từ năm 1531 ông còn bắt tay với các ông hoàng Tin lành trong liên 


minh Smalkalde. 


Đứng trước sự bảnh trướng của Tin lành, giới trí thức và nhà cầm quyền ở Pháp 
chia làm hai phe: phe ủng hộ và phe bài trừ. Đứng đầu phe bài trừ là các nhà thần 
học Sorbonne, với hậu thuẫn của quốc hội và đại pháp quan Duprat; phe này về sau 
còn được thái hậu Louise xứ Savoie đỡ đầu. Bên phe ủng hộ có công chúa 
Marguerite xứ Navarre cầm đầu, gồm những người cấp tiễn theo chủ nghĩa Nhân 
bản của Erasmus hay Lefèvre. Còn vua François không có lập trường rõ rệt, dễ 
nghe công chúa Marguerite mà cũng vị né thái hậu Louise, nên lúc ông nghiêng 


bên này khi ngả bên kia. 


Năm 1523, Berquin bị bắt giam vì phiên dịch sách của Luther và viết cuốn Trò hè 
của bọn thần học (Farce des théologastres), ché gièu câc nhà thân hoc. Nhung 
Marguerite ra lệnh phải tha. Năm 1524, François liên minh với nước Tòa thánh, và 
để chiều ý đức Thánh Cha Clementê VII, ông ra lệnh cắm đạo Tin lành. Nhưng 
năm liền sau, nhà Vua bại trận và bị bắt, thái hậu Louise thay con cầm quyền và để 
mặc Quốc hội tự do hành động; nhóm Meaux bị tố cáo và phải giải tán, Lefèvre và 


Roussel trôn sang thành Strasburg. Năm 1526, Berquin bị bắt một lần nữa; nhưng 


tháng 3 năm đó, Francois được trả tự do về nước, nghe Marguerite ông lại thả 
Berquin và bảo vệ cho Lefèvre và Roussel trở về. Nhóm quá khích của Farel thấy 


thế thêm phần khởi và làm nhiều điều phạm thánh. 


Hàng Giáo phẩm Pháp lên tiếng phản đối. Bốn công đồng miền được triệu tập ở 
Bourges, Paris, Reims, Lyon trong năm 1528, kết án lạc thuyết, đồng thời đưa ra 
những cải cách chống lại nhiều tệ lạm trong việc tôn sùng các thánh và giảng ân 
xá, khuyến khích việc truyền bá Phúc âm và dạy giáo lý cho dân chúng. Nhờ đó 
phong trào chóng lạc thuyết lại nổi dậy. Năm 1529, lợi dụng lúc nhà Vua vắng mặt 
vì chiến tranh, Quốc hội bắt giam Berquin, kết án thiêu sinh và thi hành ngay 


không để Francois kịp can thiệp. 


Sau hòa ước Cambrai (1529) ký với Carlos Quinto, François liên minh với các ông 
hoàng đạo Tin lành thuộc khối Smalkalde và thôi thắng tay với giáo phái Luther ở 
Pháp. Do ảnh hưởng của công chúa Marguerite, năm 1530 nhà Vua cho mở học 
viện quốc gia Pháp ở Paris, trao cho Budé điều khiến; Tin lành lại có môi trường 
hoạt động. Dân chúng và Quốc hội tỏ ra bất bình, nhưng Francois vẫn do dự mãi 
cho tới vụ “dán bích chương” xảy ra. Đêm 17.10.1534, giáo phái Tin lành dán bích 
chương khắp các thành phố lớn và kinh đô. Họ dùng những lời lẽ thô bỉ bài bác 
Thánh Lễ và việc tôn sùng các thánh, bêu xâu đức Thánh Cha và hàng Giáo phẩm, 


chế gièu lễ nghi phụng vụ. 


Vua François lo sợ, lập tòa án đặc biệt để xét xử vụ nói trên. Gần 40 người bị kết 
án thiêu sinh. Ngày 29.1.1535, nhà Vua ban chiếu chỉ cắm lạc thuyết; và trước đó 8 
ngày, người ta chứng kiến nhà Vua đi đầu trần, cầm đuốc dẫn đầu cuộc hành 
hương dën tội lên vương cung thánh đường Notre-Dame, theo sau có hoàng hậu, 


các hông y, giám mục và dân biêu quôc hội. Nhiêu nhân vật thuộc nhóm Meaux trở 


lại với Giáo hội, như Lefèvre làm thủ thư viện trong triêu đình, Roussel được tân 
phong Giám mục; nhưng cũng có nhiêu người trôn ra nước ngoài theo Tin lành, 


như Farel sang Thụy Sĩ dọn đường cho Calvin. 


2. Zwingli và đạo Tin lành ở Thụy Sĩ 


Đồng thời với Luther ở Đức, Ulrich Zwingli cũng phát động phong trào “cải cách” 
tôn giáo ở Thụy Sĩ. Tình trạng tôn giáo, chính trị xã hội Thụy Sĩ bấy giờ đã giúp 
nhiều cho sự thành công của Zwingli. Cuối thế kỷ XV, liên bang Thụy Sĩ được 
thành lập gồm 13 tổng, mỗi tông có tổ chức hành chánh biệt lập với những tập tục 
riêng, còn có những thành phó tự trị không chịu quyền cai trị của tổ chức tổng. 
Phần lớn các thành này, như Bâle, Saint-Gall, Zurich, đều có tòa Giám mục hoặc tu 
viện lớn. Chính các giám mục hay tu viện trưởng là những người đứng ra mở 
trường dạy nghề, khuếch trương thương mại. Chủ nghĩa Nhân bản của Erasmus đã 
lọt vào các thành phố đó; riêng ở Bâle nó được hàng Giám mục, giáo sư đại học và 
các nhà xuất bản hoan nghênh. Erasmus cũng có mặt ở Bâle từ năm 1521 đến 1529 
dé trông coi việc ấn loát các tác phẩm của ông. Vì là những trung tâm thương mại 
thịnh vượng, nên tại các thành phố nói trên, xuất hiện một giai cấp trưởng giả ưa 
độc lập tự do. Họ muốn đoạt quyền các giám mục hoặc tu viện trưởng, sẵn sàng 


ủng hộ chủ trương chống Giáo hội của Zwingli. 


Ulrich Zwingli sinh năm 1484 tại Wildhaus, tổng Saint-Gall trong một gia đình 
trưởng giả, chú ông là cha xứ Wesen có nhiều bông lộc. Được chú cho ăn hoc, 
Zwingli theo học ở Berne, Bâle và Vienna. Năm 1504, Zwingli thụ phong linh mục 
và được cử đi coi giáo xứ Glaris. Ít lâu sau, ông tình nguyện làm tuyên úy quân đội 


ở Y; trở về nước, ông nhận giáo xứ Einsiedeln có trung tâm Thánh Mẫu, nơi hành 


hương nổi tiếng khắp vùng Quatre-Cantons. Vì có tài giảng thuyết, năm 1518 
Zwingli được gọi về Zurich, và được trao cho giảng dài thánh đường 


Grossmunster. 


Moi người đều ca tụng tài hùng biện của Zwingli, nhưng người ta lại trách ông có 
đời sống gương xấu: ông đi lại với một bà góa tên là Anna Reinhard, và sau này 
ông đã cưới làm vợ. Các nhà cầm quyền tín nhiệm ông, vì ông đã giúp họ được 
nhiều công việc và lắm sáng kiến hay. Với tinh thần ái quốc, ông lợi dụng giảng 
đài để đả phá tục lệ “đánh giặc thuê” của người Thụy Sĩ, cùng những cảnh nhục 
nhã mà ông đã chứng kiến trong thời gian làm tuyên úy quân đội. Được dân chúng 
hậu thuẫn, ông bắt đầu đả kích lối tôn sùng Thánh Mẫu ở Einsiedeln, chỉ trích cha 
Samson dòng Phansinh từ Milan đến vùng đó giảng tuần ân xá, ông còn chế giễu 


những tô chức cơ câu trong Giáo hội. 


Năm 1522, đức hồng y Faber giám mục thành Constancia, yêu cầu nghị hội Thụy 
Sĩ cấm lạc thuyết, nhưng không kết quả vì hội đồng thành phố Zurich ủng hộ 
Zwingli, và nhìn nhận giáo thuyết của ông. Dựa vào thé lực này, năm 1524 Zwingli 
trục xuất các tu sĩ, triệt hạ các ảnh tượng thánh, và năm 1525 thay thế Thánh Lễ 
bằng việc giảng Thánh Kinh. Cuốn Chính giáo và Tà giáo của ông được dùng làm 


Kinh Bồn cho đạo mới.[20] 


Luther xây dựng giáo thuyết trên chủ trương công-chính-hóa bằng nguyên đức tin, 
nhưng Zwingli dựa trên Thánh ý của Thiên Chúa. Theo ông, ý muốn của Chúa 
được biêu hiện trong Thánh Kinh, và đạo chân chính là đạo trong đó không thêm 
không bớt Lời Chúa, vì thế ông cũng từ chối Thánh truyền và các luật lệ của Giáo 
hội. Về các bí tích, ông chỉ nhận có hai: Rửa tội và Tiệc ly. Tiệc ly chỉ là lễ Kỷ 


niệm, Bánh thánh chỉ là tượng trưng. Đối với ông, không cần hàng Giáo phẩm dë 


xác định tín điều hay soạn thảo luật pháp, vì phải để các tín hữu tự do giải thích 
Thánh Kinh theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Nhưng đề tránh vô trật tự và 
vô tô chức, ông trao việc kiểm soát Giáo hội cho hội đồng thành phó. Zwingli là 


người đâu tiên khởi xướng chủ nghĩa Giáo hội Quôc gia Dân chủ. 


Từ Zurich, phong trào cải cách của Zwingli lan tràn mau chóng sang các thành phố 
và các tổng ở Thụy Sĩ. Tai Bâle, năm 1522, Oecolampade cũng đã dë xướng một 
phong trào “Cải cách”. Chủ trương của ông là dung hòa hai giáo thuyết Luther và 
Zwingli, thêm vào đó nhiều quan điểm mới mẻ của chủ nghĩa Nhân bản. Đó là giáo 
thuyết Tin lành của giới trí thức không bạo động; nhưng khi phong trào của 
Zwingli tràn đến, thì những hành động phạm thánh cũng xảy ra. Ở Strasbur-g 
Bucer, nguyên là một linh mục dòng Đaminh, cũng đưa ra một chương trình cải 
cách. Ông đứng làm trung gian đưa Tin lành về với Công giáo và tìm cách thống 
nhất các giáo phái; nhưng sau cùng, năm 1529 ông nghiêng theo Tin lành và lìa bỏ 
Giáo hội. Từ đó, ở Strasburg cũng xảy ra những hành động quá khích như nhiều 


nơi khác. 


Đứng trước cảnh bách hại và xáo trộn do cuộc “Cải cách” gây ra, 7 tổng còn trung 
thành với Công giáo: Schwytz, Uri, Unterwanden, Lucerne, Zug, Fribourg, 
Soleure, trong một ngày tháng 4 năm 1529, đã ký kết một liên minh để đương đầu 
với giáo phái Zwingli, tức liên minh Zurich. Vì Zwingli không từ bỏ ý định dùng 
bạo lực dé tuyên truyền giáo thuyết của mình, nên năm 1531 một cuộc nội chiến 
bùng nô và Zwingli chết tại trận Cappel. Hòa ước Cappel (1531) phân chia liên 
bang Thụy Sĩ làm hai: Công giáo và Tin lành. Zwingli chết, Giáo hội Tin lành ở 
Thụy Sĩ tuy đã thành hình, nhưng về tổ chức chưa được hoàn bị, phải chờ Calvin 


đên. 


3. Calvin sang Thụy Sĩ lập Giáo hội Tin lành 


Mùa đông năm 1534, trong số những cán bộ Tin lành từ Pháp trón sang Đức hay 
Thụy Sĩ có Jean Calvin (1509-64). Calvin sinh tại Noyon tỉnh Picardie, thuộc gia 
đình tiểu tư sản mới bước sang giai cấp trưởng giả. Cha ông là Gérard Calvin, 
trong thời gian làm quản lý cho Kinh sĩ hội địa phận Noyon, đã làm hao hụt công 
quỹ mà không dën bồi. Bị khiën trách, rồi bị thanh trừ, cuối cùng bị rút phép thông 
công: năm 1531, ông Gérard chết ngoài Giáo hội. Từ đó, gia đình Calvin căm thù 
Giáo hội. Charles, người con cả trong gia đình, vì lỗi luật cắm thách thức đấu 
gươm, cũng bị phạt va: năm 1537, khi chết Charles đã từ chối chịu các bí tích. Rồi 


dën người con thứ, Jean Calvin, đứng lên chông Giáo hội. 


Năm 1523, Calvin được học bông của tòa giám mục Noyon để theo học tại 
“collège de la Marche” và “collège de Montaig-u” ở Paris, là những trường kỷ luật 
rất nghiêm khắc. Năm 1528, Calvin lên bậc đại học chuyên luật khoa ở Orléans và 
Bourges, đậu cử nhân vào 2 năm sau. Năm 1532, ông xuất bản tác phẩm đầu tiên 
bằng La văn: Chú giải tác phẩm của Annaeus Seneca về đức Nhân từ (Annaeus 
Seneca libri de Clementia cum Commentario), trong đó có nhiều lời đả kích Giáo 


hội và thân học kinh viện. 


Calvin trở thành tín hữu Tin lành khi nào? Trong thời gian học ở Paris, ông thường 
đi lại với nhiều gia đình trưởng giả có óc cấp tién và theo chủ nghĩa Nhân bản, ông 
đọc các sách của Lefềvre, Erasmus, Luther và Melanchthon. Theo đường lối giáo 
dục của “collège de Montaig-u”, người ta nói nhiều đến tội lỗi và hình phạt, Calvin 
không khỏi có những thắc mắc về tiền định và đời sống bên kia. Ông gắng kiếm 


lây một giải đáp. Giải đáp đó, ông đã tìm thấy trong giáo thuyết của Luther bấy giờ 


đang xâm nhập nước Pháp. Sau đám tang thê thảm của thân phụ, tháng 9 năm 1532 
ông đến trọ trong gia đình De la Forge, một tín đồ nhiệt thành của đạo Tin lành. 
Ông này đã xuất tiền giúp đỡ các bạn đồng đạo từ nhiều nơi lén lút về Paris hội 
họp; Calvin tuy mới 23 tuổi, cũng được tham dự các buổi họp kín này. Tháng 5 
năm 1534, Calvin trở về Noyon, từ bỏ các bông lộc và địa sở mà Kinh sĩ hội muốn 
dành cho ông. Ông quyết định rời bỏ Giáo hội Công giáo và công khai đứng về 


phía các tín đồ Tin lành. 


Bắt buộc phải trốn sang Thụy Sĩ, Calvin tới Strasburg, ở lại ít ngày rồi đến Bâle, 
địa điểm quan trọng của Tin lành, cũng là trung tâm văn hóa của Thụy Sĩ. Ông 
nghiên cứu thần học, liên lạc thư từ với các mục sư danh tiếng, như Bucer, 
Capiton... Tháng 3 năm 1536, Calvin xuất bản cuốn Chế độ Kitô giáo, tác phẩm 
thứ hai bằng La văn (Religionis Christianae Institutio), trình bày giáo thuyết của 
ông; cuốn sách ra đời chỉ trong ít tháng đã tiêu thụ hết. Từ đó, ông nghiễm nhiên 
trở thành “Tổ phụ thứ hai” của đạo Tin lành. Lúc ấy chiến tranh giữa Carlos 
Quinto và François I lại bùng nő, Calvin phải bỏ thành Bâle, theo con đường phía 


nam qua xứ Savoie, đên ở Genève. 


Genève bấy giờ là một thành phố tự trị. Mùa thu năm 1532, Farel đã đến đây tuyên 
truyền giáo thuyết Tin lành, dần dần ông được dân chúng ủng hộ và nghe theo. 
Người Công giáo đứng lên chống đối liền bị dẹp tan bởi phe “Cải cách” có thành 
phố Berne trợ giúp; từ tháng 5 năm 1536 Genève rơi vào tay Tin lành. Nhờ có 


Calvin, Genève sẽ trở thành đô thị thứ hai của Tin lành sau Wittenberg. 


Sự thực, dân chúng Genève theo Tin lành chỉ vì vấn đề chính trị và để được sống 
tự do, họ không dë ý đến giáo thuyết. Vì thế, những bài giảng của Calvin không có 


kêt quả, và khi nói đên việc cải cách đời sông luân lý, ông bị đả đảo và thât bại: 


năm 1538, ông và Farel bi trục xuất. Calvin ngược lên thành Strasburg, hoạt động 
chung với Bucer. Ở đây, ông học được với Bucer đường lối hoạt động mềm dẻo 
hơn, nghĩa là “đôi khi cần phải để cho dân chúng sống bừa bãi”. Hai năm sau, ông 
cưới Idelette de Buré để “giữ trọn lề luật”. Với kinh nghiệm gặp thấy ở Đức, ông 
xa tránh những sai lầm của Luther trong việc trao quyên chỉ huy Giáo hội cho các 
ông hoàng. Dần dần người ta biết tiếng và tín nhiệm ông. Thời gian ở Strasburg, 
ông viết thêm nhiều sách như cuốn Chú giải Thư gởi giáo đoàn Roma, Bàn về Tiệc 


thánh. Năm 1539, ông tái bản cuốn Chế độ Kitô giáo. 


Tất cả giáo thuyết của Calvin chứa đựng trong cuốn Chế độ Kitô giáo: tín lý, 
phụng vụ, Thánh Kinh. Cũng như Luther, Calvin chủ trương con người vì tội 
nguyên tô đã bị hư hoại hoàn toàn, do đó không còn ý chí tự do làm lành lánh dữ, 
nhưng Thiên Chúa đã tiền định cho một số người vào con đường cứu rỗi là đức tin. 
Tuy nhiên, về phương diện luân lý Calvin dạy rằng: những ai được tiền định cứu 
rỗi phải ăn ở tử tế, không phải “để” được cứu rỗi nhưng “vì “ đã được cứu rỗi, cả 
việc lành phúc đức cũng chỉ là dấu được tiền định. Đối với các bí tích, ông quan 
niệm đó chỉ là trợ lực của đức tin, Calvin nhận hai bí tích: Rửa tội và Tiệc thánh. 
Trong Tiệc thánh, theo ông, có sự hiện diện “tiềm thé” (virtuelle) hay “bản thé 
thiêng liêng” (substance spirituelle) của Chúa Kitô, Chúa kết hiệp thực sự với linh 


hồn người rước lễ, để ban cho người đó thêm vững tin vào ơn cứu d6.[21] 


Genève, sau khi trục xuất Calvin, đã rơi vào tình trạng phóng túng vô trật tự, và 
chia làm hai phe: phe theo giáo thuyết Calvin, phe ủng hộ Tin lành thành Beme. 
Cuối cùng, hội đồng nhân dân bỏ phiếu yêu cầu Calvin trở lại. Ông nhận lời, và 
ngày 13.9.1541 đã có mặt tại Genève trước sự hoan hỉ của dân thành phó. Lúc åy 
Calvin 32 tuði, mang bộ mặt khắc khổ, với đôi mắt tinh anh, thái độ trang nghiêm. 


giọng nói đanh thép. Tuy thể xác ông luôn bị bệnh hoạn dày vò, nhất là chứng 


nhức đâu, nhưng tinh thần ông vẫn minh mẫn sắc sảo nghi lực rât dẻo dai. Người ta 


xếp ông vào hạng người siêu phâm, nhưng đáng sợ. 


Sau hơn 2 năm phải đương đầu với các mục sư đối thủ, Calvin đã thắng thé, nhất là 
từ khi Servet bị kết án thiêu sinh ngày 27.10.1553. Từ nay đến hết đời, nghĩa là 
trong 11 năm, ông nắm gọn quyền ở Genève, tự do hành động và tô chức Giáo hội 


theo ý muôn. 


Giáo hội Tin lành của Calvin chia làm bốn cấp: mục sư, tiến sĩ, nghị sĩ và phó tế. 
Đứng đầu trên hết là “Tôn giáo Nghị hội” gồm 12 nghị sĩ do hội đồng hành chánh 
chỉ định, và 6 mục sư do các doàn thể tuyên chọn. Mỗi tuần Nghị hội họp một lần 
vào thứ năm, có nhiệm vụ bảo vệ đức tin, kiểm điểm lòng đạo đức giáo dân và đời 
sống luân lý của họ. Với quyền hành của Nghị hội và tô chức “lính kiểm tục”, một 
chế độ tôn giáo độc tài được thi hành ở Genève. Luật lệ rất khắt khe: khiêu vũ, 
rượu chè, cờ bạc, sách khiêu dâm đều bị nghiêm cắm và phạt tù. Calvin còn 
khuyến khích những công tác xã hội, như lập bệnh viện, quán trọ. Chính ông đã có 


công khuếch trương kỹ nghệ dệt ở đây. 


4. Giáo thuyêt Calvin bành trướng đi các nơi và cái chêt của “nhà cải cách” 


Với chủ trương một Giáo hội đứng ngoài sự kiểm soát của chính quyền, Calvin đã 
mặc cho Giáo hội ông đặc tính phổ thé, điều kiện để có thể bảnh trướng khắp nơi. 
Năm 1559, ông thiết lập học viện Genève, có mục đích đào tạo các mục sư và tiễn 
sĩ để giáo huấn quân chúng; đồng thời là nơi tu nghiệp của nhiều cán bộ Tin lành 


từ Pháp, Anh, Hà Lan đến. De Bèze, người bạn học của ông từ khi còn là sinh viên 


ở Orléans, được đặt làm viện trưởng. Ngoài việc huân luyện các cán bộ đê tung đi 


các nơi, Calvin còn viêt rât nhiêu sách và thư từ. 


Ngồi ở Genève, Calvin chăm chú theo dõi công cuộc truyền bá giáo thuyết của 
ông. Nhiều khi ông cũng không khỏi buồn nản thất vọng vì những thất bại của giáo 
thuyết, như ở Đức và Thụy Điển, đạo của ông bị cản lại trước sức mạnh của nhiều 
ông hoàng: ở Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha. dân chúng tỏ ra trung thành với Giáo hội 
Công giáo. Nhưng ông lại được an ủi khi thấy ở chính Thụy Sĩ, chủ thuyết của ông 
dần dän thay thế ảnh hưởng Zwingli; đến cả Luther và phe Rửa tội lại cũng phải 
nhường chỗ cho ông ở Hung Gia Lợi và Hà Lan; ở Tô Cách Lan, J. Knox môn đệ 
ông thành lập giáo phái Presbyterian (chỉ nhận quyền mục sư); còn ở Anh, sau 
nhiều lần liên lạc thư từ với Cranmer và Somerset, kết quả ông vẫn không được 


như ÿ muôn. 


Nhưng Quốc gia mà Calvin quan tâm hơn cả là nước Pháp, quê hương ông. Năm 
1541, ông phiên dịch cuốn Chế độ Kitô giáo từ La văn sang Pháp ngữ, ông huấn 
luyện nhóm người Pháp tị nạn ở Genève và khuyên họ trở về hoạt động. Ông liên 
lạc thư từ với nhiều người trong nước và gởi sách cho họ. Ông tổ chức những 
nhóm “cảm tử” đem sách báo Tin lành vào đất Pháp, có khi ông dùng thủ đoạn 
đánh lừa nhà cầm quyền, khiến công cuộc truyền bá của ông đạt nhiều kết quả. 
Nhưng Giáo hội Calvin ở Pháp gặp nhiều thử thách vào cuối triều Henri II (1547- 
59) và triều François II (1559-60). 


Năm 1560, Charles IX lên kế nghiệp cha, vì còn nhỏ tuổi nên mọi quyền hành 
được trao cho thái hậu Catherine de Médicis (1519- 89). Bà chủ trương biện pháp 
hòa giải. Năm 1561, hai bên Công giáo và Tin lành gặp nhau 6 Poissy. Calvin sai 


De Bèze đến tham dự, song hai bên không thể nói chuyện với nhau trên phương 


diện giáo thuyết, nhất là về bí tích Thánh Thể. Catherine vẫn giữ thái độ hòa giải 
và săn sàng nhân nhượng. Phe Tin lành thừa thế tạo nên một bầu khí căng thắng. 
Tháng 3 năm 1562, vụ Wassy mở màn cho một cuộc nội chiến tôn giáo kéo dài 36 
năm. Hôm ấy công tước Francois de Guise đem quân về qua Wassy, gặp đám đông 
trên 1000 đạo hữu Tin lành vừa ở hội trường ra về. Thấy công tước, người Tin lành 
gây sự bằng cách ném đá: một cuộc ấu đả đẫm máu xảy ra, 60 người Tin lành bị 
giết. Mấy tuần lễ sau, cuộc nội chiến khai diễn. Trong khi đó, Calvin nằm trên 


giường bệnh lo lắng mình chết đi, không người lãnh đạo. 


Từ năm 1559, Calvin vì quá lao lực đã thổ huyết nhiều lần, các bệnh cũ nhân đó tái 
phát, ông chịu đựng một cách can đảm nhẫn nhục. Ngày 19.5.1564 là ngày kiếm 
thảo tam cá nguyệt, ông có găng đến tham dự. Ông sốt sắng giảng một bài hai tiếng 
đồng hồ liền, sau đó ông thổ huyết nặng, liệt giường, và qua đời ngày 27. Theo 


chúc thư, người ta an táng ông theo lối người nghèo, trên mộ không đặt Thánh giá. 


Đối với đạo Tin lành, có người cho răng: Calvin là người đầu tiên đứng lên đả phá 
Tin lành “chính thống”, nhưng có người lại nói rằng: giáo thuyết Calvin đã cứu 
nguy cho giáo thuyết Luther. Cả hai cùng đúng, vì sự thực Calvin đã đưa đạo Tin 
lành đến những mục tiêu mà Luther không muốn, nhưng cũng vì thế mà Calvin đã 
đem cuộc “Cải cách” ra khỏi tình trạng vô luận lý, vô trật tự, và khỏi lệ thuộc vào 
chính quyền. Nhờ Calvin mà Giáo hội Tin lành trở thành một lực lượng có tính 
chất tôn giáo, với bộ mặt trang nghiêm hơn, đáng kính hơn. Còn đối với Giáo hội 
Công giáo, Calvin là người đã xé tan tành chiếc áo liền một tắm của Giáo hội, và 
người ta hết hy vọng khâu lại được. Dầu sao, hành động của ông cũng là tiếng sét 
kinh hoàng làm thức tỉnh mọi tầng lớp Công giáo, kêu gọi họ góp phần vào việc 


phục hưng Giáo hội của Chúa. 


IV 


HENRY VIII VÀ ANH GIÁO 


1. Henry VIII và cuộc ly giáo năm 1533 [22] 


Nếu có một Quốc gia nào, chính trị nắm vai trò quyết định đưa cả một dân tộc ly 
khai với Giáo hội Công giáo, thì đó là trường hợp nước Anh. Henry VIII (1509-47) 
khi mới lên ngôi, về phương diện tôn giáo ông tỏ ra rất trung thành với giáo lý 
Công giáo. Ông có công ngăn cản làn sóng giáo thuyết Luther muốn tràn vào đất 
nước ông. Đức Thánh Cha Leô X đã ban tặng cho ông tước hiệu “Người bảo vệ 


đức tin” (Defensor fidei). 


Tình trạng hàng giáo sĩ Anh thời đó tuy không hơn các nơi khác nhưng chưa tôi tệ 
lắm. Nhân viên các tòa giám mục hầu hết là người của triều đình và không thiếu 
những giám mục nắm trong tay bồng lộc nhiều nơi mà không hoạt động. Còn hàng 
giáo sĩ ở thôn quê tuy đông nhưng vì không được huấn luyện đầy đủ, nên cũng 
chẳng làm được gi nên chuyện. Đứng trước tình trạng ấy, phong trào cải cách Giáo 
hội bắt đầu nổi dậy ở một vài nơi. Ở Cambridge, nhiều học viện được thiết lập 
nhằm đảo tạo các linh mục tương lai. Đi đôi với phong trào này là chủ trương “cải 
cách” của nhóm nhân bản Oxford, đứng đầu là J. Colet và Thomas More. Họ muốn 
một tôn giáo đơn giản và tinh tuyền. Bang những luận điệu chỉ trích gắt gao, vô 


tình họ đã dọn đường cho cuộc “Cải cách” chông Giáo hội. 


Với con số bốn triệu dân, nước Anh thời đó chỉ là một quốc gia nông nghiệp nhỏ 
yếu, sánh với Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức. Vua Henry VII thấy mình có nhiệm vụ 
phải kiến thiết quốc gia và tô chức một triều đại quyền bính vững mạnh lâu dài. 
Ông kết hôn với Catalina xứ Aragon (+1536), nguyên là vợ của Arthur, anh ruột 
ông đã chết, sau khi được sự chuẩn chước của đức Thánh Cha Giuliô IL[23] 
Catalina sinh được năm con mà chỉ một con gái còn sống, và không hy vọng sinh 
thêm, Henry rất lo ngại. Trong khi đó, ông gặp Anne Boleyn. nàng nhan sắc mặn 
mà có tội quyến rũ, khiến Henry say däm. Chính vì nàng mà thảm cảnh chính tri 


tôn giáo khai diện. 


Các nịnh thần tìm cách cho Henry ly dị Catalina để cưới Anne. Họ dựa theo lời 
trong sách Lê vi: “Chớ giao cầu với chị em dâu ngươi, vì đó là làm sỉ nhục anh em 
mình” (XVII, 16), để kết luận việc chuẩn chước trước đây của đức Giuliô II là trái 
luật và vô giá trị. Để năm chắc thành công, người ta khuyên nhà Vua đừng xin trực 
tiếp Tòa thánh, mà chỉ xin Tòa thánh trao việc xét xử này cho đức hồng y đặc sứ. 
Ngày 13.4.1528, đức Thánh Cha Clementê VII (1523-34) thuận cho như ý xin, 
đồng thời trao việc đó cho hai hồng y Campeggio và Wolsey, nhưng không có 
quyền quyết định. Tòa án được thiết lập tại London vào cuối tháng 5 năm 1529: 
giám mục Gardiner biện hộ cho nhà Vua, còn bênh vực hoàng hậu có giám mục 
Eisher. Cuối tháng 7, theo chỉ thị của đức Thánh Cha là có kéo dài việc xử án, hy 
vọng với thời gian, dục vọng của Henry đối với Anne sẽ dịu đi, đức hồng y 
Campeggio tuyên bố hoãn việc phân xử đến đầu tháng 10. Nhưng Catalina nại 
sang Tòa thánh, đức Thánh Cha bèn rút quyền tòa án London, trả việc phân xử cho 


Roma. 


Nghiên cứu vân đê, đức Clementê VII nhận thây cuộc hôn nhân của Henry với 


Catalina là hợp pháp và không thể tháo cởi được nhưng chưa muốn tuyên bố. 


Henry viết thư hối thúc đức Thánh Cha với những lời lẽ hăm dọa. Nhận thấy tình 
trạng đáng lo ngại, vua François I nước Pháp sai sứ giả sang Roma xin Tòa thánh 
tìm cách ngăn ngừa một cuộc ly giáo có thể xảy ra. Nhưng tháng 1 năm 1531, đức 
Thánh Cha trả lời sẽ phạt vạ tuyệt thông những ai dám đem vụ hôn nhân của nhà 
Vua ra phân xử ở Anh quốc, cắm Henry VIII tục huyền trước khi có quyết định của 
Tòa thánh. Lúc ấy Henry đã nhất định ly dị Catalina để cưới Anne, đồng thời ly 


khai với Giáo hội. 


Dé giúp thực hiện công việc này, Henry có hai có vẫn mới là Thomas Cranmer vâ 
Thomas Cromwell. Cranmer là một linh mục đã cưới cháu gái của Osiander môn 
đệ Luther, còn Cromwell là một tay xảo quyệt gian hùng. Để bắt hàng giáo sĩ phục 
quyền triều đình, họ bày mưu cho Henr-y ra lệnh hội họp các giáo sĩ từng vùng, bắt 
phải nhận “quyên tối thượng của nhà vua trong Giáo hội Anh”. Nhưng giám mục 
Fisher yêu cầu thêm câu: “trong giới hạn luật Chúa Kitô cho phép”. Hội nghị hai 
miền Nam Bắc đều ký nhận (1531). Henry lợi dụng sự thắng thế, châu phê việc 
Quốc hội bãi bỏ thuế lợi tức hằng năm gởi sang Tòa thánh, cấm hàng giáo sĩ không 


được quyêt định điêu gì vê tôn giáo mà không có sự ưng thuận của triêu đình. 


Năm 1532, đức giáo chủ Warham, tổng giám mục Canterbury từ trần, Henry đặt 
Cranmer lên thay. Anne Boleyn đã có thai và các nhà chiêm tinh quả quyết bà sẽ 
sinh con trai, nhà Vua cần hợp thức hóa để đặt làm hoàng từ nối ngôi. Ngày 
25.1.1533, Henry bí mật cưới Anne. Ngày 23 tháng 5, Cranmer tuyên bố bí tích 
Hôn phối giữa Henry và Catalina bất thành, để 5 ngày sau ông hợp thức hóa cuộc 
hôn nhân của Henry với Anne. Ngày 1 tháng 6, Alme sinh con gái đặt tên là 
Elisabeth. Hơn một tháng sau, ngày 11 tháng 7 Roma trả lời thắng thắn bằng một 


va tuyệt thông gởi Henry. Không muốn quyên thế mình sụp đồ, Henry chi còn cách 


là tô chức một Giáo hội quôc gia. Điêu đó ông đã chuân bị, lúc này chỉ cân thực 


hiện. 


2. Những phản ứng : nhiều đẳng Tử đạo 


Biết rằng giảng thuyết và sách vở là những phương tiện tuyên truyền đắc lực, 
Henry VIII ra lệnh cho các giáo sĩ phải giảng liên tiếp về quyền tối thượng thuộc 
nhà Vua trong Giáo hội Anh, và cho xuất bản nhiều sách bênh vực chủ thuyết này. 
Giám mục Gardiner và nhiều tinh thần khác cũng tung ra những cuốn sách chủ 
trương phải tuân phục nhà Vua trong mọi vấn đề. Tuy phần đông quần chúng 
khoanh tay thụ động trước hành động của Henry, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra bất 
mãn và phản ứng. Catalina được dân chúng hoan hô mỗi khi bà ra khỏi cung điện. 
Hơn khi nào, người ta nói đến đức Thánh Cha. Hàng giáo sĩ có lẽ đã không lường 
được trước những hậu quả tai hại do thái độ thụ động của mình. Henry thì khôn 
khéo đi từng bước, nhưng rồi đến lúc ông phải dùng chính sách khủng bố, để ngăn 


cản những chông đôi. 


Trong 10 năm, đoạn-đầu-đài và giảo-hình-đài được đặt sẵn tại các công trường để 
trừng phạt những ai chóng nhà Vua. Mở đầu số nạn nhân là nữ tu Elisabeth Barton, 
đã dám kết án đời sống tội lỗi của Henry. Tiếp theo là các cha dòng Phan sinh do 
cha W. Peto dẫn đầu các cha dòng này đả kích kịch liệt cuộc hôn nhân bất hợp 
pháp của Henry với Anne: 50 cha chết rũ tù. Khiếp sợ hơn cả là số phận các cha 
dòng Chartreux; các ngài đã cương quyết không nhận quyền tối thượng thiêng 
liêng của nhà Vua: ba cha bề trên bị dẫn về kinh đô cho ngựa kéo qua các đường 


phố rồi bị phanh thây moi tim ruột ra ngoài, các cha khác bị giết hoặc chết rũ tù. 


Nhưng cái chết anh hùng của John Eisher và Thomas More làm thế giới Âu châu 
xúc động hơn cả.[24] Đức cha Fisher (1469-1535) là một trong những vi giám mục 
đứng đầu phong trào cải cách Công giáo ở Anh. Là người tài đức, học thức uyên 
thâm, đức cha đã chỉnh đốn việc học hành ở Cambridge. Là cha linh hướng của 
hoàng hậu Catalina, ngài đã đứng lên biện hộ cho bà, khiến Anne Boleyn rất căm 
thù. Năm 1530, Fisher bị bắt giam vì chống việc bãi bỏ nộp thuế lợi tức cho Tòa 
thánh. Năm 1533, ngài bị tống giam lần nữa về “tội công khai phản đối cuộc ly dị 
của nhà Vua, nhưng vì là người có nhiều uy thế nên triều đình không dám giết. 
Đến khi đức cha không chịu nhận quyền tối thượng của nhà Vua, Henry mới nhận 
thấy không thể tha được nữa. Nghe tin đức Thánh Cha Phaolô III phong chức 
Hồng y cho ngài, Henry nỗi giận nói: “Lão ta sẽ không còn đầu dé đội mũ hồng y”. 


Đức cha chịu trảm quyết ngày 22.6. 1535. 


Hai tuần sau đến lượt Thomas More (1478-1535). Từ trạng sư lên nghị sĩ, rồi phó 
thị trưởng London. năm 1529 ông được Henry đặt làm đại thần tư pháp. Ông là 
đẳng thánh có đời sống rất hồn nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, ông là một trong ba nhân 
vật đứng đầu phong trào nhân bản ở Anh. Cũng như Erasmus, More chủ trương cải 
cách tôn giáo và viết cuốn Lý-tưởng Quốc (Utopia, 1516), trình bày một chính thé 
xã hội dân chủ. Có lẽ ban đầu ông cũng đã ủng hộ Luther về một vài phương diện 
như Erasmus, nhưng khi thấy nhà cải cách thành Wittenberg có những chủ trương 
trái ngược giáo lý Công giáo, ông đã thắng thắn tó cáo và lên án. Vì không muốn 
đồng lõa với cuộc ly giáo của Henry VIII, ông xin từ chức, nhưng phe Anne 
Boleyn tìm cách hãm hại. Họ bắt ông phải tuyên thệ quyên tối thượng thiêng liêng 
của nhà Vua, nhưng ông không nghe. Ngày 6.7.1535, ông bị xử trảm. Nghe biết 
More bị xử, Henry tái mặt măng Anne Boleyn: “Bà phải chịu trách nhiệm về cái 
chết của ông ta”. Một năm sau, Anne cũng phải bước lên máy chém, sau khi bị tố 


cáo về hai tội bội phản và gian dâm. 


Đến đây, Henry nhận thấy đã đến lúc phải thực hiện mục tiêu của việc ly khai với 
Giáo hội, là tịch thu tài sản các tu viện. Ông trao việc này cho Cromwell: 327 tu 
viện bị giải tán và triều đình mỗi năm sẽ thu được 32.000 bảng Anh. Thấy các tu sĩ 
phải bỏ xứ sở đi nơi khác, dân quê từ trước vẫn thụ động nay nổi dậy chống nhà 
Vua. Trước đây, sóng trong khu đồng ruộng của các thày, họ được ăn no mặc ấm, 
lúc này rơi vào tay nhân viên của triều đình, họ bị ngược đãi khổ sở. Robert Aske 
dẫn 35.000 nông dân chiếm thành Hull và tién về London. Henry phải dùng võ lực 
mới đẹp yên. Số phận gần 500 tu viện còn lại cũng dần dần bị chiếm đoạt, để đem 


bán cho các sủng thân với một giá rẻ mạt. 


ĐI đôi với việc tịch thâu tài sản tu viện. Henry tìm cách đặt những người thân tín 
vào các tòa Giám mục. Lúc đầu vì cần phải củng có nội bộ, nên ông bắt tay với Tin 
lành ở Đức. Nhưng khi họ đòi Giáo hội Anh công nhận giáo thuyết của họ, thì ông 
từ chối. Tuy trong bản Tuyên xưng đức tin 1536 của Giáo hội Anh chỉ nói đến ba 
bí tích, nhưng cũng nhìn nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thé, việc 
tôn sùng các thánh và sách Kinh nguyện vẫn còn. Vấn đề công-chính-hóa bởi 
nguyên đức tin không được nhắc đến. Phái đoàn Tin lành ở Đức đã nhiều lần yêu 
cầu Henry bước vào con đường “cải cách” của Luther, nhưng ông cương quyết từ 


chôi. 


Sau khi Anne Boleyn bước lên đoạn đầu đài năm 1536, Henry lần lượt cưới thêm 
bốn bà vợ (J. Seymour, A. Kleve, C. Howard. C. Parr) trước khi băng hà ngày 
27.1.1547. Người ta tính số nạn nhân trong cuộc ly giáo của Henry gồm 2 hồng y 
(Wolsey và Fisher), 18 giám mục, 13 bề trên dòng, 575 linh mục, 50 tién SC 12 
nghi sĩ, 20 hiệp sĩ, 335 người quí tộc, 124 trưởng giả và 110 bà quí phái. [25] 


3. Từ ly giáo đến Anh giáo dưới thời Elisabeth [26] 


Năm 1547, Henry VIII mất để lại ba người con: May Tudor con của Catalina xứ 
Aragon, Elisabeth con của Anne Boleyn và Edward VI con của Jane Seymour. 
Edward VI mới 10 tuổi được chi định nối ngôi cha, nhưng mọi quyền hành năm 
trong tay ông cậu là Edward Seymour, tức quận công Somerset. Ông này cho răng 
cần phải đi xa hơn cuộc ly giáo của Henry VIII, ông được Calvin viết thư khuyên 
nên tìm cho Anh quốc một giáo thuyết và một luân lý, ông đã nghe theo. Somerset 
có nhiều tay chân, đứng đầu là Cranmer, rồi Bucer. Cuốn Kinh nguyện (Prayer 
Book) do ông đưa ra có khuynh hướng Tin Lành rõ rệt: Thánh Lễ chỉ còn là LỄ Tạ 
ơn, Rửa tội cử hành theo lối Tin lành, xưng tội không buộc, Anh ngữ là ngôn ngữ 


chính thức trong phụng vụ. 


Nhưng tháng 7 năm 1549, dân quê nổi loạn chống luật điền địa bóc lột, đồng thời 
đòi tái lập phụng vụ Công giáo. Somerset phải nhờ bá tước Warwick mới dẹp yên; 
nhưng đẹp xong, Warwick phản lại Somerset và bắt giam ông. Warwich lên cầm 
quyền đưa Giáo hội Anh đi hắn vào con đường “cải cách” của Calvin. Một đạo luật 
gồm 42 giáo điều được Quốc hội chấp nhận. Đạo luật này có tính chất ôn hòa, 
nhiều chủ trương nghiêng về Công giáo, dọn đường cho giáo thuyết Anh giáo sau 
này. Ngày 12.6.1553, Edward VI châu phê và công bố đạo luật nói trên; một tháng 


sau ông mất (16 tuôi). 


Dân chúng đưa Mary Tudor lên kế vị (1553-58). Warwick chống lại bị kết án tử 
hình. Được huấn luyện trong tinh thần Công giáo của bà mẹ, Mary tỏ ra can đảm 
trung thành với Tòa thánh suốt thời Henry VIII và Edward VI. Vừa lên ngôi, bà đã 


cương quyết đưa Anh quốc trở về với Giáo hội Công giáo. Việc thứ nhất bà làm, là 


tống giam tổng giám mục Cranmer và hủy bỏ tất cả những luật lệ tôn giáo dưới 
thời Edward VI. Hoàng dé Carlos Quinto, người anh họ của bà, khuyên bà đừng 
quá sốt sắng vội vàng, ông cũng xin Tòa thánh đừng bắt chính quyền Anh phải trả 
lại những tài sản đã bị tịch thu. Đức Thánh Cha Giuliô III (1550-55) đồng ý, ngài 
cử đức hồng y Reginald Pole là một hoàng thân, làm Sứ thần Tòa thánh giúp đỡ nữ 
hoàng trong việc phục hưng đạo Công giáo. Với sự khôn ngoan thông thái sẵn có, 
đức hòng y có thé cứu được Giáo hội Anh, nếu không bị những lầm lỗi của Mary 


Tudor làm đô vỡ. 


Lỗi lầm đầu tiên của nữ hoàng là kết hôn với hoàng tử Carlos Quinto, tức Felipe II 
vua Tây Ban Nha sau này. Dân chúng Anh không ủng hộ cuộc hôn nhân đó; một 
số người thuộc phe quí tộc nổi dậy chống lại “Sự xâm lăng Quốc gia của ngoại 
kiều” và muốn đưa Elisabeth lên ngôi. Nhưng Mary đã thăng: phiến loạn bị đánh 
tan, Elisabeth bị tống ngục một thời gian. Ngày 25.7.1554, lễ thành hôn được cử 
hành long trọng tại thánh đường Winchester. 


Ngày 24.11.1554, đức hòng y Pole tới London và được đặt làm tổng giám mục 
Canterbury thay thế Cranmer. Ngày 30, tại thánh đường Westminster, ngài long 
trọng nhận Giáo hội Anh trở về với Hội thánh Roma. Nữ hoàng, các quan và dân 
biểu quốc hội quỳ gối xin ơn tha thứ, đức hồng y đại diện Tòa thánh đọc lời giải vạ 
và tha tội. Ngày 3.1.1555 tất cả các đạo luật chống Tòa thánh đã ban hành đều 
được bãi bỏ. Tháng 12 cũng năm ấy, đức hồng y Pole tổ chức công đồng toàn quốc 
và đưa ra những phương sách phục hưng Giáo hội ở Anh quốc theo văn kiện 


Refomlatio Angliae. 


Đứng trước cuộc Phục hưng này, những người theo đạo Tin lành tìm cách phá: 


nhiều hành động chế giễu và phạm thánh xảy ra. Tình trạng hỗn loạn đó bó buộc 


nữ hoàng phải dùng đến sức mạnh. Quần thần của bà thăng tay đàn áp những 
người trước đã tham gia cuộc ly khai và đưa giáo thuyết Calvin vào nước Anh. 
Nhiều án thiêu sinh được thi hành. Lỗi lầm thứ hai của Mary là để mặc cho xảy ra 
những hành động quá lạm này. Đến khi đức hồng y Pole lên tiếng can ngăn, thì 


277 người đã bị giết. 


Tuy nhiên, điều làm cho Mary Tudor mât hắn uy tín với quốc dân, đồng thời làm 
Giáo hội Công giáo bị oán ghét theo là việc người Pháp chiếm mât Calais (thuộc 
Anh từ 1347). Năm 1555, đức Phaolô IV lên ngôi Giáo hoàng là người thân 
Napoli. Mùa hè 1556, nước Tòa thánh ký kết đồng minh với Pháp và tuyên chuyến 
với Tây Ban Nha để giải phóng xứ Napoli, nhằm đầy lui ảnh hưởng của họ xa nước 
Tòa thánh. Mặc dầu các quan triều đình và đức hồng y Pole hết sức khuyên can, 
Mary Tudor cứ bắt tay với Tây Ban Nha, tuyên chiến với Pháp. Pháp quân lợi dụng 
cơ hội chiếm luôn Calais (1558). Dân Anh phẫn uất, thù ghét người Pháp. Giáo 
phái Tin lành thừa thế, tuyên truyền chống Roma. Mary Tudor buồn rầu, từ trần 


ngày 17.11.1558, đức hồng y Pole cũng qua đời hôm liền sau. 


Mary Tudor mất, Elisabeth lên ngôi nữ hoàng (1558-1603). Được giáo dục dưới 
ảnh hưởng của thời Phục hưng, bà không ưa vấn đề thần học, và trong thâm tâm bà 
là người vô thần. Bà hướng về đạo Tin lành không phải vì tín ngưỡng nhưng vì 
chính trị. Nhóm người Tin lành đã trón sang thành Bâle, Strasburg, Genève, nay 
lục tục trở về nước. Elisabeth ngắm ngầm hoạt động với Quốc hội để tái lập quyền 
tối thượng thuộc nhà Vua trong Giáo hội Anh. Để làm vừa lòng nữ hoàng, ngày 
27.4.1559 Quốc hội tuyên bố nước Anh ly khai với Giáo hội Công giáo Roma. 
Tiếp đến là bãi bỏ Thánh Lễ, rồi sắc luật Uniformity Act (tháng 6 năm 1559) được 
công bố, buộc dân Anh phải trở lại cuốn Kinh Nguyện (Prayer Book), nghĩa là trở 
lại các lễ nghi phụng vụ Tin lành thời Edward VI. 


Đối với cuộc cải cách của Elisabeth, phe quí tộc từ trước vẫn nắm giữ tài sản của 
Giáo hội, đón nhận một cách hân hoan, trong khi đám dân thường muốn phản ứng 
mà không dám làm. Chỉ hàng giáo sĩ là có thái độ cương quyết anh hùng, không 
nhận quyền tối thượng thiêng liêng của nhà Vua. Để thay thế hàng giáo sĩ cũ 
Elisabeth đã thiết lập một hàng Giáo phẩm mới, gồm những tay chân thân tín. M. 
Parker, tuyên úy của Anne Boleyn, phá giới hoàn tục, nay được nữ hoàng đặt làm 
tổng giám mục Canterbur-y và giáo chủ. Parker được tån phong theo lễ nghi truyền 
chức của Edward VI. Đối với Giáo hội Công giáo, lễ tắn phong này không thành, 
nên tất cả hàng Giáo phẩm Anh do Parker tấn phong đều bị coi là vô hiệu.[27] Một 
số sinh viên được chỉ định đảm nhận các tòa Giám mục bỏ trống. Còn hàng linh 
mục tại các giáo xứ được thay thế bằng những giáo dân hầu hết đã lập gia đình. Tất 
cả đều do Parker tấn phong chức giám mục hoặc linh mục theo lễ nghi Anh giáo. 
Năm 1563, nữ hoàng triệu tập hàng Giáo phẩm mới, đạo luật 42 giáo điều của 
Edward VI được đem sửa lại thành đạo luật 39 giáo điều, dùng làm tôn chỉ cho 
Anh giáo. Dân Anh vì đã qua nhiều chế độ tôn giáo nên tỏ ra lãnh đạm, dë dàng 


đón nhận tât cả. Ho chỉ còn biệt: vua theo đạo nào, dân theo đạo ây. 


Elisabeth không lo sợ những phản ứng bên trong cho bằng những đe dọa bên 
ngoài. De dọa thứ nhất là Ái Nhĩ Lan, một thuộc địa phong kiến của Anh quốc. 
Dân Ái vẫn trung thành với Giáo hội Công giáo, trọng kính hàng Giáo phẩm, bảo 
vệ các tu viện. Phong trào chống nữ hoàng được đặt dưới sự lãnh đạo của Shane 
O’Neill. Elisabeth nghe biết liền sai quân đi sát phạt và đặt ách thống trị nặng nè 
hơn trước. Nhưng dân tộc Ái quyết lây máu viết thành những trang sử bi hùng: họ 


kiên trì bảo vệ đức tin Công giáo, dù phải trải qua những cuộc bách hại khiếp sợ. 


De dọa thứ hai là năm 1560, Mary Stuart từ Pháp trở lại ngai vàng Tô Cách Lan và 
kết hôn với Henry Darnley, người đứng đầu phe quí tộc chống Tin lành đang được 
John Knox, đồ đệ của Calvin, tuyên truyền mạnh mẽ. Phe Tin lành bị đẹp yên một 
thời gian. Nhưng năm 1567, Bothwell giết Damley rồi tìm cách bắt bà Mary kết 
duyên với mình. Giáo phái Tin lành bèn tó cáo Mary âm mưu giết chồng, dé truất 
phế bà và đặt người con của Damley mới một tuổi lên ngôi Vua, tức James VI, 
đồng thời chỉ định bá tước Murray, người đứng đầu phe Tin lành, làm nhiếp chính. 
Năm 1568, Mary trốn sang Anh quốc nại sự che chở của Elisabeth, không ngờ lại 
rơi vào tay kẻ thù: Mary bị tống giam. 


Đương đầu xong với các đe dọa bên ngoài, Elisabeth bắt đầu dùng áp lực để khai 
trừ ảnh hưởng Công giáo trong nước. Năm 1570, đức Thánh Cha Piô V tuyên án 
vạ tuyệt thông phạt Elisabeth. Đề tỏ thái độ Quốc hội Anh đưa ra những khoản luật 
về tội bội phản: theo đạo Công giáo Roma là phản bội tổ quốc và triều đình. 
Elisabeth dựa theo khoản luật đó để đàn áp người Công giáo: số nạn nhân lên tới 
800. Một số giáo sĩ Công giáo trốn ra nước ngoài, đảo tạo những cán bộ trở về 
nước hoạt động truyền giáo. Linh mục W. Allen thiết lập chủng viện Doual (1568); 
đức Thánh Cha Gregori XIII cũng thiết lập một học viện ở Roma (1579) mang tên 
Collegium Anglorum de Urbe. Elisabeth lo ngại, tố cáo Tòa thánh Roma huấn 
luyện những “tên phản bội” đưa vào nước Anh, nhằm lật đồ và ám sát bà. Cuộc 
bách hại trở nên ác liệt, trong số 300 linh mục từ ngoài vào, 124 vị bị giết cùng với 


61 giáo dân; đứng đầu là cha Edmund Campion dòng Tên (1581).[28] 


Trong khi cuộc bách hại Công giáo còn tiếp diễn, Elisabeth còn phải đương đầu 
với những khó khăn ngay trong Giáo hội Anh giáo. Nhiều lãnh tụ Tin lành được 
huấn luyện ở Genève trở về nước, chỉ trích Anh giáo thiếu dân chủ, vì còn giữ lại 


chức Giám mục cùng các phẩm phục cũng như những lễ nghi quá lộng lẫy quan 


cách. Nhưng Elisabeth lại kiêu hãnh với lễ nghi trang nghiêm lộng lẫy đó. Bà 
cương quyết duy trì, lại được Whitgift tổng giám mục Canterbury làm hậu thuẫn, 
năm 1583 bà công bố chiếu chỉ “Một tôn giáo duy nhất”: từ nay trong nước Anh 


chỉ có Anh giáo, ngoài ra không một tôn giáo nào khác được phép có mặt. 


Năm 1587, Elisabeth nghe biết có âm m-u cứu Mary Stuart đang bị giam giữ, để 
đưa lên thay thế mình và James VI xứ Tô Cách Lan, bà liền đưa Mary lên máy 
chém. Để trả thù cho cái chết của Mary, ngay năm sau Felipe II nước Tây Ban Nha 
dẫn đoàn tàu bách chiến bách thắng Invencible Armada định sát phạt nước Anh, 


nhưng ông thất bại và phải rút quân. 


Elisabeth mât năm 1603. Về phương diện tôn giáo, bà đã đưa nước Anh vào con 
đường ly khai hắn với Roma, thiết lập Anh giáo. Rất nhiều dân tộc chịu ảnh hưởng 
văn hóa Anh cũng bị chinh phục trong tinh thần chống Giáo hội Công giáo. Về 
phương diện chính trị, bà là người có công xây dựng một Anh quốc hùng cường, 
có thể đương đầu với nước Pháp và cả với Tây Ban Nha thời ấy, mở đầu những 


trang sử vẻ vang còn kéo dài đên ngày nay. 


[1] Sách tham khảo: Rohrbacher: Hist. Univ. de l’Église Catholique, Q. XI. Paris 
1873, tr 1-321 - D. Rops: L'Église de la Renaissance et de la Réforme, Q. I: Une 
Révolution religieuse, La Réforme Protestante, Paris 1955, tr 307-578 - C. 
Bihlmeyr - H. Tuchle: Hist. de l’Église (bản dịch Pháp văn của M. Grandclaudon), 
Paris 1962-67, Q. IMI, tr 172-239, 313-316 - M.H. Vicaire: La grande crise 
d'Occident, trong Hist. Illustrée de l’Église (G. de Plival), Paris 1946-48, Q. II, tr 
5-52 - Paquier: Luther, trong Dict. de Théol. Cath. 


[2] Erasmus là một trong những người có thiện chí thời “cải cách” này, nhưng ông 
bị bỏ quên khi muốn đứng ra hòa giải hai bên: Tòa thánh Roma và Luther; sự thực 


ông không đủ tư cách dé làm việc đó. Xem Rohrbacher op. cit. tr 243-245. 


[3] D. Rops : op. cit., tr 307 và tiếp. 


[4] “Approuvez ou désapprouvez: votre voix sera sera pour moi celle du Christ et, 
si J ai mérité la mort, je n’hésiterais pas à mourir”. Xem trong D. Rops : op. cit., tr 


333: 


[5] “devant Dieu et devant les hommes: je n’ai jamais voulu et je le veux moins 
encore aujourd’hui, attaquer l’Église romaine ni Votre Sainteté”. Xem trong D. 


Rops: op. cit., tr 333. 


[6] Les dés en sont jetés, Je ne veur plus de réconciliation avec Rome pour 
éternité”, Xem trong D. Rops: op. cit., tr 336. Từ đây, Luther có những lời lẽ hoặc 
tranh ảnh chế giễu và nguyền rủa đức Giáo hoàng cách thậm tệ. Xem trong 


Rohrbacher op. cit., tr 42-46. 


[7] “Je suis en peine comme l’enfant abandonné par sa mère” - “Maintenant, je sais 


que le Pape est l’Antéchrist”, Xem trong D. Rops: op, cit., tr 336. 


[8] “J’ai fait bruler hier, en place publique, les oeuvres sataniques des Papes. Il 
voudrait mieux que ce fut lui même qui eut rôti ainsi, je veux dire le Siège 
pontifical. si vous ne rompez avec Rome, point de salut pour vos âmes … 
Abomination sur Babylone! Tant que j'aurai un souffle dans la poitrine, je dirai: 


1? 


Abomination!” Xem trong Rohrbacher op., cit., tr 43. 


[9] Đức Leô hành động như thế, phải chăng về phía Tòa thánh Roma đã không có 
những sai lầm? Dé trả lời, M. H. Vicaire trong: op. cit., tr 26 có viết “Légèreté d’un 
Léon X, lors des premiers éclats de Luther - “querelle de moines” - et puis sévérite 
subite, où l’on voudrait que la hâte à condamner neut été le fruit que de l’amour 
ardent de la vétiré catholique” - D. Rops trong: op. cit., tr 337, còn viết thêm: 
“Choix discutables d’un Cajetan, plein de bonne volonté mais si peu fait pour 
comprendre la psychologie complexe du moine germanique. Et surtout, 
méconnaissance grave, dans tant de milieux ecclésiastiques, des exigences 


chrétiennes les plus élémentaires”. 


[10] “A moins d’être convaincu par le texle des Ecritures ou par une raison 
évidente (car]e ne crois ni aux papes, ni aux conciles seuls; il est certain qu’ils se 
sont souvent trompés et contredits), je suis lié par les textes que j’ai apportés et ma 
conscience est captive dans les paroles de Dieu. Je ne puis, je ne veux rien 
rétracter. Car il n’est ni sur, ni honnéte d’agir contre sa conscience. Gott helf mir. 
Amen”. Xem trong M. H. Vicaire: op. cit., tr 18 - Doc thêm W. M. Landeen: 
Greatest Discovery of all time, trong Nguyệt san Signs of the times (Tin lành), 


Mountain View, Cal, April 1971, tr 14-17. 


Luther một hôm than thân trách phận: “Mon coeur frémissait. Je disais: es-tu donc 
seul à avoir raison? Tous les autres se trompent-ils? Et si c’était toi qui errais? Si tu 
entrainais dans l’erreur et la damnation tant d°âmes”. (Tim tôi run lên. Tôi tự hỏi: 
phải chăng chỉ một mày có lý? Mọi người khác sai lầm cả sao? Và nếu mày sai 
lầm? Nếu mày lôi kéo biết bao linh hồn vào lầm lạc và đọa đày, thì sao?) Xem 


trong D. Rops: op. cit., tr 340. 


[11] Xem trong M. H. Vicaire : op. cit., tr 22 


[12] Không nên lẫn với đức cha Albert Brandenburg, tổng giám mục thành 


Magdeburg và Mainz. 


[13] Danh từ “Thé phản” (Protestant) này không được Giáo hội Cải cách chấp 
nhận; nhưng ngay từ đầu các sách vở Công giáo đã quen dùng danh từ đó. Giáo hội 
Cải cách lấy tên là “Giáo hội Tin lành (L'Église Evangélique) hoặc Dao Cơ đốc” 
(Christian Church), và họ muốn mọi người dùng những danh từ ấy. Ngày nay. vì 
chia ra làm nhiều giáo phái “Tin lành” khác nhau, nên mỗi giáo phái mang một tên 
riêng Episcopalian, Presbyterian, Methodist, Lutherian, Calvinist, Baptist, 


Pentecotist, Adventis... 


[14] Đạo Tin lành quan niệm một mục sư độc thân là một mục sư không đúng 
nghĩa, thiếu quân bình; do đấy việc Luther lấy vợ đối với họ không có gì trái 
nghịch, ngược lại đó chỉ là việc kiện toàn một cuộc sống bởi vì lẫy vợ là “một nhu 
cầu tự nhiên của con người, như ăn uống, khạc nhô vân vân.” (C’est un besoin 
naturel de l’homme. comme boire, manger, cracher, et le resle), Xem trong D. 


Rops: op. cit. tr 354-355. 


[15] Erasmus: “Cést u-ne tragédie, terminée en farce - Luther “Par ce mariage je 
me suis rabaIssé et avili à tel point que les anges doivent rire, du moins je l’espère. 
et tous les démons pleurer.” D. Rops trich trong H. Grisar: Luther, Freiburg im Br. 


1911-12, Q.L tr 471. 


[16] A. Von Hamack trong cuôn Dogmengeschichte 1897 Q. II, tr 788, có viết 
“Cuộc Cải cách được kết thúc trong mâu thuẫn”. Xem trong D. Rops: op. cit. tr 


351. 


[17] Luther “Pas -un de nos évangélistes qui ne soil aujoiurd’hui pire qu’avant” - 
Melanchthon: “Regardez donc cette société évangélique: combien d’adultères, 
d’ivrognes, de joueurs, combien de vicieux et d’ignobles. Examinez les ménages; 
sont-ils plus chastes que chez les autres que vous traitez de palens?”- “Toutes les 
eaux de l’Elbe ne suffiraient pas pour pleurer le malheur de la Réforme”. Xem 


trong D. Rops: op. cit., tr 391. 

[18] Xem trong D. Rops: op. cit., tr 395 

[19] xem trong D. Rops : op. cit., tr 397 và tiép. 

[20] Trong cuôn Chính giáo và Tà giáo, người ta nhận thấy tác giả có đức tin chân 
thành, một tâm hồn nhân đạo và tình yêu Thiên Chúa. Câu Thánh Kinh : “Hỡi các 
kẻ lao nhọc và gánh nặng, tất cả hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức” Mt 
XI, 28) được Zwingli rất ưa chuộng 

[21] Xem trong D. Rops : op. cit., tr 455. 


[22] Xem D. Rops: op. cit., tr 504 và tiếp. 


[23] Catalina xứ Aragon là cô ruột hoàng dé Carlos Quinto, đã kết hôn với Arthur. 


Arthur là anh ruột của Henry VIII, chết trước khi được kế nghiệp cha là Henry VII 


(1485-1509). Vì Henry VIII muốn cưới chị dâu, nên cần phải có sự chuẩn chước 


của đức Giáo hoàng. 


[24] Xem D. Sargent: Thomas More, New York 1934 (bản dịch Pháp văn của M. 
Rouneau, Paris) - Bridget Vie du bienheurex John Fisher, Martyr sous Henri VII 
(bản dịch Pháp văn của A. Cardon, Lille 1890). Năm 1935, đức Thánh Cha Piô XI 
đã tuyên hiển thánh cho John Fisher, Thomas More cùng với 50 vị Tử đạo dưới 


thời Henry VIII. 


[25] D. Rops. op. cit., tr 529-530. Chính năm Henry VIII băng hà, một biến cố xảy 
ra ở nước Nga, mang theo nhiều hậu quả: hoàng dé trẻ tuổi Ivan IV le Terrible 
(1533-84) nhận vương hiệu Tsar. Với vương hiệu này, Ivan nghiễm nhiên trở thành 
người kế vị các hoàng dé Constantinopoli, ông tuyên bố: “Hai Roma đã sụp đồ 
Mascova là Roma thứ ba; và sẽ không bao giờ có Roma thứ tư . Rồi ông đem quân 
đi đánh chiếm nhiều nơi, mở rộng bờ cõi nước Nga, nêu khẩu hiệu “Fiat Russia 
Orbis” (Đề quốc Nga phải là thế giới). Đó là khẩu hiệu đã được truyền lại cho tới 
ngày nay, và chính Nga Xô hay Liên Xô đã một thời thừa hưởng tâm trạng bá chủ 


đó: “Toàn thê nhân loại sẽ thuộc vê Hiệp hội Quốc tê Lao động”. 


[26] D. Rops: op. cit., tr 573-577. D. Duval: Réforme et affirmation du 
Catholicisme, trong Hist. Illustrée de l’Église (G. de Plinval - R. Pittet), Paris 
1946-48, Q II, tr 90, 93-95. 


[27] Trong tông thư Apostolicae Curae (1896) đức Leô XIII tuyên bố 
“Pronuntiamus et declaramus ordinationes ritu anglicano actas irritas prorsus fuisse 


et esse omninoque nullas”. Xem trong C. Bihlmeyer-H. Tuchle: op. cit., tr 315. 


[28] Cha Edmund Campion cùng với 39 bạn Tử đạo đã được đức Thánh Cha 
Phaolô VI tuyên thánh ngày 25.10.1970. 


Chương Hai 


CUỘC PHỤC HƯNG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 


(t.k. XVI) 


L Phong trào Cải cách trước Công đồng Trento 


1 Cải cách trong các giáo phận 


2. Cải cách trong các dòng tu 


3. Những dòng tu mới: tu hội Giáo sĩ 


4. Thánh Inhaxu tô phụ dòng Tên Chúa Giêsu 


II. Đại Công đồng Trento 1545-1563 


1. Tòa thánh Roma đứng tnrớc những đòi hỏi cấp bách một Công đồng cải cách 


2. Đức Phaolô III triệu tập đại Công đồng 


3. Công đồng Trento: khóa I và II 


4. Đức Piô IV kết thúc Công đồng Trento: khóa III 


II. Hoạt động của các thánh nhân thời hậu Công đồng Trento 


1 Tại Tòa thánh Roma: đức Piô V và các Giáo hoàng thời hậu Công đồng 


2. Công cuộc cải cách ở Ý: thánh Carolô Borromeo và thánh Philippê Neri 


3. Công cuộc cải cách ở Tây Ban Nha: thánh Teresa Avila và Gioan Thánh giá 


IV. Công cuộc truyền giáo cho Dân ngoại 


1. Truyền giáo tại Mỹ châu: cha Bartolomé de Las Casas 


2. Truyền giáo tại ân Độ và Á Đông: thánh Phanxicô Xaviê 


Đứng trước tình trạng suy thoái của Giáo hội Công giáo thé kỷ XV, phong trào cải 
cách nổi dậy trong nhiều giáo phận và dòng tu do các thánh nhân khởi xướng, 
nhằm phục hưng giáo hội. Xét về phương diện thời gian cũng như nguồn gốc phát 
sinh, cuộc phục hưng này không có tính cách trực tiếp chống lại cuộc “cải cách” 
của Luther. Về phương diện thời gian, cuộc phục hưng Giáo hội Công giáo đã đi 
trước cuộc “cải cách” của Tin lành. Từ hậu bán thế kỷ XV tất cả những ai ý thức 
về tình trạng sa sút của Giáo hội đều mong ước và kêu gọi một cuộc phục hưng 
toàn diện. ảnh hưởng cuộc “cách mạng” của nhà cải cách thành Wittenberg có 


chăng chỉ thúc đây cuộc phục hưng ấy đến sớm hơn. Về phương diện nguồn gốc 


phát sinh cũng thê, những nhân vật khởi xướng phong trào cải cách Công giáo ở 
các địa phận, dòng tu, cũng như những vi sáng lập các tu hội mới, đêu không có 
mục đích “chông cải cách” (conntre-réforme) nhưng là đê thực hiện một cuộc 


“Phục hưng” (Renaissance). [1] 


Xét về đường lối và diễn tiễn cuộc Phục hưng Công giáo thời đại này cũng như 
những thời đại trước, vẫn là con đường truyền thống, nghĩa là trở về nguồn sống 
đích thực, đi sâu vào đời sông đức tin. Những người được ghi tên trong lịch sử thời 
Phục hưng nói đây đều là những thánh nhân, những tâm hồn đạo đức, mà bước đầu 
của các vị là đi tìm Chúa, yêu mến Chúa và sống tốt đẹp. Đấy là điểm khác biệt 
giữa cuộc cải cách Công giáo và Tin lành (Thệ phản), vì thực ra ở đây “chính là 
việc con người cần được sửa đổi nhờ tôn giáo, chứ không phải việc con người sửa 


đổi tôn giáo”. [2] 


PHONG TRÀO CẢI CÁCH TRƯỚC CÔNG ĐÔNG TRENTO 


1. Cải cách trong các giáo phận 


Người ta nói nhiều về những giám mục bắt xứng, quá lo vật chất, thu tích bông lộc 
hoặc sống bừa bãi. Nhưng người ta không thể quên rằng cũng có rất nhiều vị thánh 
thiện, biết ý thức trách nhiệm mình đối với Giáo hội và dân Chúa. Chính các vị đã 
góp phần quan trọng trong phong trào cải cách, mở lối cho Công đồng Trento. 


Hành động của các giám mục thánh thiện này tuy giới hạn trong một địa phận, 


nhưng ảnh hưởng của nó nhiêu khi vượt cả ranh giới Quôc gia. Tên các vi rât 
nhiêu, không thê kê hêt. O đây, chúng ta dé ý đên hai nhân vật, được coi là có ảnh 
hưởng lớn hơn cả: đức hông y Jiménez Cisneros ở Tây Ban Nha và đức giám mục 


Giovanni Giberti ở Ý Đại Lợi. 


Đức hồng y Jiménez Cisneros (1435-1517) là người tiên phong của phong trào cải 
cách các địa phận. Đang là một linh mục triều giữ chức tổng đại diện địa phận 
Siguenza, Jiménez từ bỏ tất cả để vào dòng Phansinh (1484). Suốt 10 năm sống 
trong tu viện, ngài ăn chay hãm mình, gương nhân đức mọi người đều biết, được 
mời làm tuyên úy trong triều đình (1492), cho đến khi được cử lên chức tông giám 


mục Toledo (1495). 


Sau khi nhận chức, đức cha Jiménez bắt tay ngay vào việc cải cách mọi tổ chức 
trong địa phận: các tu viện sống nhiệm nhặt hơn, hàng giáo sĩ trở nên gương mẫu 
và giáo dân sốt sẵng sống đạo. Đức cha thiết lập đại học Alcala, nhằm đào tạo 
những phần tử ưu tú trong Giáo hội, số sinh viên lên đến 12.000. Bản Đa ngữ đối 
chiếu Thánh Kinh (Bible polyglotte, 1502-17) gồm 6 quyền, với sự cộng tác của 
nhiều nhà chuyên môn, được ngài cho xuất bản trước cả bản dịch Thánh Kinh của 
Erasmus và Luther. Năm 1507, đức cha Jiménez được thăng chức hồng y giáo chủ; 
với chức vụ mới, ngài đem hết tâm lực vào việc phục hưng Giáo hội ở Tây Ban 
Nha, biến nó thành “pháo đài” kiên cố chống lại mọi xâm nhập của lạc thuyết. 
Ngài qua đời vào đúng năm Luther bước vào lịch sử, và trước Công đồng Trento 
28 năm. Tuy nhiên, sau ngài đã có nhiều giám mục đứng lên tiếp tục công cuộc, 
như đức tổng giám mục P. Guerrero ở Granada, một nhân vật tên tuổi trong Công 
đồng Trento sau này, hoặc như thánh Toma Villanova (1488-1555) tông giám mục 


thành Valencia, biệt hiệu “Tông đồ mới Tây Ban Nha”. 


Ở Ý số giám mục hoạt động cho công cuộc phục hưng cũng rất đông. Người ta chú 
ý đến các giám mục như Cornaro ở Brescia, Ridolfi ở Vicencia, Hercul Gonzagua 
ở Mantua, Contarini ở Belluno, Abandro ở Brindisi, Doria ở Genova, Cles ở 
Trento, nhưng nổi nhất là đức cha Giovanni Giberti (1495-1543). Giberti từ lúc 
thiếu thời đã muốn sống đời tu trì trong tu viện, nhưng hoàn cảnh không cho phép. 
Thời gian làm thư ký cho đức hồng y De Médicis ở Roma, ngài thường tiếp xúc 
với những nhà cải cách như Caraffa, Gaetan. Khi đức hồng y De Médicis lên ngôi 
Giáo hoàng, tức Clementê VII (1523-34), ngài được đặt làm giám mục thành 
Verona (1524), nhưng vẫn ở lại Roma giúp đức Thánh Cha. 


Sau vụ hoàng dé Carlos Quinto đánh phá giáo đô (5.5.1527), đức cha Giberti xin 
về làm việc ở địa phận. Chỉ trong ít năm địa phận Verona được canh tân, hàng giáo 
sĩ trở nên thánh thiện và hăng hái hoạt động, các tu viện được cải tô, và để nâng 
cao lòng đạo đức của giáo dân, ngài lập hội Thánh Thể. Công cuộc từ thiện xã hội 
cũng được đức cha để ý: cô nhi viện, trung tâm cải huấn và hướng nghiệp, lữ quán, 
được xây cất nhiều nơi. Hàn lâm viện Giberti thu hút được nhiều danh nhân, cộng 
tác với đức cha trong phong trào cải cách, xuất bản nhiều tác phẩm của các thánh 
giáo phụ. Nhiều khoản luật địa phận Verona sau này được đưa vào bộ giáo luật của 
Công đồng Trento. [3] Đức cha Giberti qua đời trước khi Công đồng Trento khai 


mạc, nhưng đã có Luigi Lippomano tiêp nôi công việc của ngài. 


2. Cải cách trong các dòng tu 


Song song với công cuộc cải cách ở nhiêu địa phận do các giám mục thánh thiện 


chủ trương, tại nhiêu tu viện cũng nôi lên phong trào cải cách. Phong trào hâu hêt 


được khởi xướng tại mỗi dòng tu do một thánh nhân, sau khi nhận thấy tình trạng 


suy sụp của dòng mình, đã muôn đứng lên phục hưng tinh thân của vi sáng lập. 
Qua nhiêu khó khăn và chông đôi, các vị dân dân được nhiêu bạn cùng dòng 
hưởng ứng, lôi cuôn nhiêu người theo, khiên phong trào mở rộng từ tu viện này 


sang tu viện khác. 


Ở Tây Ban Nha, có Garcia Cisneros (1455-1515) khôi phục đời sống ký luật và 
phụng vụ trong đan viện Biển đức Montsenat. Ở Ý-Đại-Lợi, Gregorio Cortese 
(1483-1548) chắn hưng tinh thần đạo đức và học hành trong các đan viện Biển đức 
ở Mantua, Lérin, Venecia, gây ảnh hưởng sâu rộng đến cả đan viện Monte Casino. 
Cũng ở Ý, chân phước Giustinian (1476-1528) cải cách nhiều tu viện dòng 
Camaldoli. Các cha dòng bấy giờ sống đời khắc khổ trong những túp lều nhỏ, cách 


biệt nhau, hãm mình chay tịnh rất nhiệm nhặt. 


Trong dòng Đaminh, ở Ý có hai cha Battista Crema (1460-1534) và Micae Ghisleri 
(đức Piô V sau này), là những nhân vật rất thời danh trong việc ngăn cản phong 
trào “cải cách” của Luther, đả phá các đổi phong bại tục trong hàng giáo sĩ và giáo 
dân. Ở Tây Ban Nha, cha Franciso Vittoria (1492-1546) với nhiều cha khác, như 
Dumingo Soto (+1560), Melchor Cano (+1560), Pedro Soto (+1563), phục hưng 
trường phái Tôma và thần học kinh viện. Còn dòng Âutinh tuy bị Luther làm mang 
tiếng và có nhiều người theo gương xấu, nhưng không thiếu những nhân vật đã can 
đảm đứng lên chống lại nhà cải cách thành Witlenberg, như Egidio Viterbo (+ 
1532), Girolamo Seripando (1494-1563) ở Ý: thánh Tôma Villanova (1488- 1555), 
Lui de Léon (1527-91) ở Tây Ban Nha. 


Nhưng hình như không dòng nào có phong trào cải cách sôi nổi hơn dòng 
Phansinh. Thời đó là dòng đông người và có nhiều ảnh hưởng nhất, nhưng cũng là 


dòng bị chỉ trích nhiều hơn cả. Từ khi thánh Phansinh qua đời, vẫn có hai khuynh 


hướng: ngặt phép và giảm khinh. Khuynh hướng thứ hai này chủ trương thích nghi 
hién pháp dòng theo thời đại, để có thé phát triển dë dàng và mau chóng. Nhưng 
khuynh hướng ngặt phép nắm ưu thế và có nhiều đắng thánh ủng hộ, nhiều tu viện 
sống xa tinh thần thánh tổ phụ được cải tổ. Năm 1516, đức Thánh Cha Leô X 
tưởng đã đến lúc có thể thống nhất các tu viện theo cùng một khuynh hướng, và 
gọi tất cả các con cái thánh Phansinh băng danh từ “Anh Em Hèn-mọn” (Fratres 
Minores). Nhưng việc không thành, ngài đành phải để cho một số tu viện theo 
khuynh hướng giảm khinh luật nghèo khó đứng thành một chi nhánh riêng, gọi là 


“Anh Em Hèn mon Conventuales “, mặc áo mâu den. 


Sự tách biệt này càng thúc đầy việc cải tổ các tu viện theo khuynh hướng ngặt phép 
có gắng giữ đúng tinh thần của đắng sáng lập. Đó là ngành “Anh Em Hèn mon 
Observantes”; riêng ở Pháp có tên là Recolleti. Trong những nhà cải cách dòng 
Phansinh, nỗi tiếng nhất là thánh Pherô Alcantara (1499-1562) ở Tây Ban Nha. 
Nhờ ngài mà các tu viện phát triển mạnh mẽ về đạo đức lẫn con s6.[4] Chính thánh 
nhân sẽ là cố vấn cho thánh nữ Terêsa Avila trong việc cải tô dòng Kín Cát minh. 
Ó Y, cũng do phong trào cải cách theo tinh thần ngặt phép đã phát sinh ra dòng 
Capuxino. Sáng lập chi nhánh này là cha Mateo Bascio (1495-1552), một cha dòng 
gương mẫu và rất hy sinh trong nạn dịch 1523 ở Ý. Cho rằng mặc bộ áo vải thô với 
chiếc mũ trùm đầu hình vuông là theo đúng y phục của thánh Phansinh, năm 1525 
cha Mateo đến Roma xin đức Thánh Cha Clementê VII cho tu viện của cha được 
mặc y phục theo lối khắc khổ đó. Năm 1528, vì các anh em thuộc nhiều tu viện 
khác đả kích, nên tu viện của cha đã xin đức Thánh Cha cho đứng biệt lập. Năm 
sau, cha Luigi Possombrone đứng ra tổ chức ngành mới, và hiễn pháp dòng được 
châu phê. Danh từ Capuxino do tiếng đùa nghịch của trẻ con khi thấy các cha dòng 


đê râu, mặc áo thô, dội “mũ chào mào” (cappuccino).[5] 


Dòng Capuxino tién triển mau chóng và hoạt động đắc lực. Các cha đi giảng khắp 
thành thị và thôn quê. Lòng bác ái hy sinh của các cha trong thời chiến tranh, ôn 
dịch, rất được dân chúng mến phục. Nhưng một thử thách đe dọa dòng mới, khi 
Benadino Ochino là bề trên dòng theo giáo phái Tin lành (1541). Nhờ có đức cha 
Giberti và hồng y San-Severino bênh vực, dòng Capuxino mới không bị kết án, lại 
được cha Francesco Jesi lãnh đạo và đưa đến hưng thịnh để trở thành một lực 
lượng quan trọng bậc nhất trong công cuộc phục hưng Giáo hội. Một thế kỷ sau, 
dòng đã có trên 1.400 tu viện và hơn 30.000 tu sĩ.[6] Đến sau bà Maria Laurentia 


Longa thành lập dòng Chị Em Passionist, cũng gọi là dòng nữ Capuxino. 


3. Những dòng tu mới: tu hội Giáo sĩ 


Việc cải tô các tu viện cũ là cần thiết, nhưng chưa đủ. Thời đại mới, nhu cầu mới, 
đòi hỏi những giải pháp thích hợp. Hàng giáo sĩ lúc ấy gồm những linh mục triều 
sông tại các giáo xứ bên cạnh giáo dân, và các linh mục dòng sống trong tu viện. 
Các cha dòng đôi khi hoạt động truyền giáo, nhưng theo đường lối riêng với công 
việc được ấn định. Linh mục triều bấy giờ phần lớn sa sút, trễ näi bổn phận giáo 
mục, cần phải có một phong trào phục hưng mãnh liệt hơn. Lý do chính yếu là vì 
đã không được huấn luyện đầy đủ về đạo đức cũng như vè văn hóa. Nhiều người vì 
thé cho rằng muốn tu thân và sống thánh thiện phải vào dòng tu. Thế nhưng, vẫn 
còn cần phải có linh mục sống giữa giáo dân, và phải là những linh mục thánh 
thiện học thức. Từ đấy, phát sinh ra những tu hội Giáo sĩ. Đó là những linh mục 
triều hoạt động giữa đời, nhưng cũng có ba lời tu thệ như các cha dòng trong tu 


viện. 


Người khai sáng tổ chức các Giáo sĩ dòng là thánh Gaetan Theatin (1480-1547) 
quê thành Vicencia nước Ý, một linh mục rất nhiệt thành với sứ mạng tông đồ. Hồi 
đó, ở Ý có hội Diễn giảng tình yêu Thiên Chúa, tô chức những cuộc hội thảo, 
nhằm nâng đỡ đời sống đạo đức hàng linh mục. Thánh Gaetan thường đến tham dự 
và muốn áp dụng phương pháp học hỏi đó vào việc đào tạo các linh mục hoạt động 
tại giáo xứ, đang cần thiết cho phong trào cải cách các địa phận. Với sự giúp đỡ 
của đức cha Pietro Caraffa giám mục thành Theatin, năm 1524 thánh Geatan lập tu 
hội Giáo sĩ đầu tiên, láy tên là dòng Theatin. Dòng mới phát triển mau chóng, 20 
năm sau đã có mặt khắp các nước Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Áo, Đức, nhất là từ khi 
đức cha Caraffa lên chức hồng y, rồi lên ngôi Giáo hoàng, tức Phaolô IV (1555- 
59). Dòng Theatin sẽ năm giữ vai trò quan trọng trong công cuộc phục hưng Giáo 
hội, với những nhà hùng biện và thân bí học nỗi tiếng, như thánh Anrê Avellino (+ 


608), Laurenso Scupoli (+ 1610).[7] 


Con đường đã mở, nhiều tu hội mới được thành lập theo. Thánh Antôn Marla 
Zaccaria (1500-39), khi còn là một y sĩ trẻ tuôi, đã hăng say hoạt động bác ái và 
rao giảng Phúc âm khắp thành Cremona nước Ý. Năm 1528, Zaccaria thụ phong 
linh mục, để hai năm sau sáng lập tu hội Giáo sĩ Thánh-Phaolô, theo gương truyền 
giáo của vị tông đồ Dân ngoại. Vì tu viện mẹ ở Roma xây cất gần thánh đường 
kính thánh Barnabê, nên người ta gọi là các cha dòng Barnabit. Hoạt động của 
dòng này tương tự như dòng Theatin; nhưng trong đời sống đạo đức, các cha chú 
tâm nhiều đến lễ nghi phụng vụ, tôn sùng Thánh Thé, châu Thánh Thé liên tiếp, về 


mặt xã hội, các cha chuyên ngành giáo dục trẻ em.[8] 


Tiếp đến là dòng Somasco do thánh Gieronimo Emilian (1481-1537) thành lập. 
Thánh nhân thuộc gia đình quí tộc thành Venecia, thời thanh niên đã theo nghiệp 


binh đao và sông đời ăn chơi phóng túng. Năm 35 tuôi, Emilian ăn năn hôi cải, 


sống đời hãm mình chay tịnh, hoạt động bác ái đề dën tội. Được đức cha Caraffa 
hướng dẫn, thánh nhân thường đến tham dự các cuộc hội thảo của hội Diễn giảng 
Tình yêu Thiên Chúa. Năm 1527-28, Roma bị phong tỏa và ôn dịch, thánh nhân 
quên hết mọi nguy hiểm, ngày đêm thăm viếng săn sóc bệnh nhân: ngài bị lây bệnh 
nhưng được Chúa chữa khỏi. Năm 1534, thánh nhân lập tu hội chuyên việc bác ái 
xã hội. Các tu sĩ điều khiển nhiều cô nhi viện, bệnh xá, nhà cải huấn thiểu nữ hoàn 
lương. Năm 1540, tu hội này được đức Thánh Cha Phaolô MI châu phê, và mang 
tên dòng Thánh-Mayol, nhưng vì nhà mẹ đặt ở làng Somasco, nên cũng có tên là 


dòng Somasco. 


Tổ chức tu hội Giáo sĩ có kết quả và thích hợp với thời đại. Thánh Gioan Thiên 
Chúa (1495-1550), một tu sĩ Bồ Đào Nha, mô phỏng tô chức nói trên để lập một 
dòng tu “không giáo sĩ” chuyên việc bác ái. Năm 1537, dòng Bệnh viện hay Trợ 
thế được thánh nhân thành lập ở Granada (Tây Ban Nha), nhưng mãi đến năm 
1571 mới được đức Piô V châu phê. Ngoài ba lời tu thé, các thày còn khấn buộc 
mình săn sóc bệnh nhân. Các tu sĩ Trợ thế nhận những công tác nặng nhọc nhất 
trong các bệnh viện và quán trọ. Theo đường hướng này, nhiều dòng nữ được 
thành lập. Thay vì sống đóng kín trong tu viện, các nữ tu những dòng mới sẽ cộng 


tác với hàng linh mục, trong ngành từ thiện bác ái xã hội. 


Năm 1535, được sự hướng dẫn của thánh Antôn-Maria Zaccaria, tô phụ dòng 
Barnabit, và Luisa Torelli thành lập tại Milan một dòng nữ mang tên Thánh Phaolô 
(Angeliques de Saint-Paul), chuyên điều khiển các cô nhi viện và các nhà cải huấn 
thiếu nữ hoàn lương. Sau đó, bà Torelli lập dòng Nữ tử Đức Maria (Filles de 
Marie) chuyên việc dạy học. Ở Napoli, bà Ursula Benincasa cũng lập dòng nữ 
Theatin. Nhưng đáng chú ý hơn cả là dòng nữ Ursulina do thánh nữ Angela Merici 


(1474-1540) sáng lập năm 1535 ở Brescia. Dòng này được đặt dưới sự bảo trợ của 


thánh nữ Ursula và được châu phê năm 1544. Dòng bành trướng rất mau chóng, 
thành một dòng tu lớn chuyên việc giáo dục thiếu nữ, và đã đóng góp vai trò khá 


quan trọng trong công cuộc phục hưng Giáo hội thế kỷ XVI. 


Trên đây là những hành động nổi bật và được ghi chép trong lịch sử, còn biết bao 
hoạt động âm thầm khác. Tất cả don đường cho công cuộc cải cách của Công đồng 
Trento sau này. Và để tham gia một cách rất đắc lực vác công cuộc cải cách nói 
đây, Chúa Quan phòng còn cho khai sinh một dòng tu có lẽ là thời danh hơn hết, 
đó là dòng Tên Chúa Giêsu do thánh Inhaxu Loyola sáng lập. 


4. Thánh Inhaxu, tổ phụ dòng Tên Chúa Giêsu [9] 


Mùa xuân 1521, chiến tranh lại bùng nỗ giữa vua François nước Pháp và hoàng dé 
Carlos Quinto. Tháng 5 năm ấy, Pháp quân bao vây thành Pamplona (Tây Ban 
Nha). Thành này phòng thủ hơi yếu quân số lại ít, không thể đương đầu với quân 
Pháp đông hơn. Nhưng viên đại úy chỉ huy trưởng nhất định chống cự. Sau 6 ngày 
anh đũng chiến đấu, ông bị thương ở chân, và Pamplona thất thủ. Viên chỉ huy đó 
tên là Inhaxu Lopez Recaldo. Inhaxu sinh năm 1491 tại lâu đài Loyola trong một 
gia đình quí tộc tỉnh Guipuzcoa. xứ Basque (Tây Ban Nha). Cũng như nhiều người 
thuộc hàng quí tộc thời ấy, Inhaxu rất sùng đạo, nhưng cũng ăn chơi phóng túng, 
ham mê danh vọng, thích thú phiêu lưu. Đề đạt được mục đích đó, Inhaxu sung vào 


ngành hiệp sĩ phục vụ công tước Najera, phó vương xứ Navarre. 


Sau khi bị thương, Inhaxu được băng bó đưa về lâu đài Loyola. Vì băng bó vội 
vàng, chiếc xương gẫy không ăn khớp với nhau. Sợ cặp giò khập khénh làm cản 


trở nghề binh đao, ông định để y sĩ đập ra bó lại. Nhưng Thiên Chúa đã muốn đưa 


Inhaxu vào con đường chiến đấu khác. Trên giường bệnh, ông muốn đọc sách giải 
khuây, nhưng chỉ tìm được hai cuốn Hạnh các Thánh và Cuộc đời Chúa Kitô. 
Trong tâm hồn ông, bắt đầu nổi dậy một cuộc chiến đấu cam go: một bên là tiếng 
Chúa gọi, một bên là những lôi cuốn của danh vọng và thú vui trần tục. Cuối cùng, 


tiếng Chúa đã thắng. 


Bình phục rồi, Inhaxu từ giã gia đình đi viếng đền Đức Mẹ ở Montsenat 
(Cataluna), và tĩnh tâm ở đấy 3 ngày, quyết định một cuộc sống mới. Sau đó. thánh 
nhân đến ở trong hang Manresa sống đời khổ hạnh, hằng ngày đóng vai hành khất 
ăn xin từng nhà, làm bạn với người nghèo túng, dau ốm. Trong những tháng ở đây, 
theo lưu truyền, Inhaxu đã viết cuốn “Tập luyện đời sống thiêng liêng” (Ejercicios 
espirituales) làm căn bản đời sống cho một dòng tu tương lai.[10] Theo gương 
thánh Phansinh Assisi, Inhaxu ước ao được sang Đất Thánh để truyền giáo ở đó. 
Năm 1523, thánh nhân qua Roma nhận phép lành đức Thánh Cha Adrian VI, và 
tháng 9 năm đó Inhaxu tới Palestina. Nhưng không ở lại truyền giáo được, thánh 
nhân trở về Barcelona định gia nhập một dòng tu, nhưng lại nhận thấy ý Chúa 
muốn cho mình ở ngoài xã hội hoạt động truyền giáo bằng công tác bác ái và xã 
hội. Tuy nhiên, muốn hoạt động phải có một trình độ học thức cao. Inhaxu biết thế, 
nên mặc dầu đã trên 30 tuổi vẫn không ngại cắp sách đến trường học La văn, rồi 
theo ban triết học và thần học tại Alcala và Salamanca. Năm 1528, thánh nhân sang 


Paris học thêm 7 năm nữa. 


Ở Paris cũng như ở Alcala và Salamanca, Inhaxu đã chinh phục được nhiều người 
sống theo cuốn Tập luyện đời sống thiêng liêng. Trong số đó, trước hết có Pierre 
Lefèvre người xứ Savoie, rồi đến Francisco Jassu Xavier, Diego Laynez, Nicolas 
Bobadilla, Alonso Salmerón, cả bốn quốc tịch Tây Ban Nha; đến sau thêm Simon 


Rodriguez Azevedo người Bồ Đào Nha. Ngày 15.8.1534, bảy anh em lên đền Đức 


Mẹ trên dôi Montmartre, tuyên khẩn đức nghèo khó và trinh khiết, đồng thời hứa 
sẽ sang Đất Thánh truyền giáo, và nếu không đi được sẽ để mặc quyền sử dụng của 
đức Thánh Cha: “Nhóm đồng hình với Chúa Giêsu” (Compagnie de Jésus) thành 
hình, có đức Thánh Cha làm Bè trên. 


Năm 1537, trong thời gian ở Venecia dé chờ tàu qua Đất Thánh, Inhaxu và một số 
đồng bạn chưa có chức linh mục đã được đức cha giáo phận phong cho. Chiến 
tranh bùng nỗ, không còn hy vọng sang Đất Thánh, bảy anh em yết kiến đức Thánh 
Cha Phaolô III và xin trao công tác. Đức Thánh Cha lúc ấy đang lo tìm người cộng 
tác trong việc chuẩn bị đại Công đồng và cải cách Giáo hội, thấy các cha, ngài rất 
vui mừng. Tuy dòng chưa được châu phê, nhưng đức Thánh Cha cũng đã trao cho 
nhiều sứ vụ quan trọng. Năm 1539, cha Broet được sai đến thành Sienna nhận việc 
cải tổ một tu viện; hai cha Laynez và Lefèvre đi kinh lý thành Parma, rồi nhận 
chức giáo sư học viện Sapientia vừa được thiết lập. Năm liền sau, cha Le J ay lãnh 
nhận sứ mạng truyền giáo ở Brescia. Năm 1540-41, cha Lefèvre cùng đi với nhà 
ngoại giao Ortiz sang Đức quốc tham dự các cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Tin 
lành tai Worms. Cũng thời gian này, theo lời mời của vua Juan III nước Bồ Đào 
Nha, thánh Phanxicô Xavie và cha Simon Azevedo sang An Độ và vùng Đông À 
giảng đạo. Trong khi đó, thánh Inhaxu tô chức những tuần linh thao (tĩnh tâm) cho 
đủ moi giai câp ở Venecia, Vicencia, Roma..., và phải đương đầu với những gièm 
pha nhằm phá việc châu phê dòng mới. Thánh Inhaxu muốn “nhóm đồng hành với 
Chúa Giêsu”” này thành một dòng tu (ordre), nhưng không như các dòng tu có luật 
lệ tổ chức xưa nay: không cung nguyện, không áo dòng riêng. Tuy nhiên cũng có 
bè trên, ba lời khấn và lời khẩn thứ bốn vâng phục đức Thánh Cha, vị bề trên tối 
cao của dòng. Dòng giữ lại danh xưng “Compagnie de Jésus” hay “Société des 


Jésuites” (Đoàn Giêsu-hữu), có từ ban đầu. Ngày 27.9.1540, đức Phaolô II ban 


Tông chiếu Regimini Militantis Ecclesiae chính thức châu phê dòng Chúa Giêsu, ta 


quen gọi là dòng Tên. [11] 


Năm 1541, thánh Inhaxu được bầu làm bè trên tông quyền (préposé général). 
Trong khi dòng đang bành trướng sang các nước Bi, Ái Nhĩ Lan, An Độ, hién pháp 
dòng hãy còn trong vòng soạn thảo mãi đến năm 1550 mới xong. Là một cựu sĩ 
quan đặt quy chế cho một dòng tu, hién pháp dòng Tên vi thế phải nêu cao tinh 
thần kỷ luật, đức tuân phục mau lẹ và tuyệt đối. Châm ngôn của dòng là Ad 
majorem Dei gloriam (Để Chúa được vinh quang hơn mãi). Và mục đích của dòng 
như vị sáng lập đã viết là: “đi khắp thế giới rao giảng Lời Chúa, giải tội và dùng 
mọi phương tiện có thể, với sự trợ lực của Chúa, nhằm cứu rỗi các linh hòn. Dòng 
Tên nhận hết mọi thứ hoạt động tông đồ và đi khắp mọi nơi, vì theo lời tu thệ thứ 
bốn là các tu sĩ đến bất cứ nơi nào được đức Thánh Cha sai đi, nghĩa là phải trở 


thành những “khinh binh” (expéditif) sẵn sàng chiến đấu khắp mặt trận. 


Thánh Inhaxu qua đời ngày 31.7.1556. Lúc ấy dòng Tên đã có cơ sở vững chắc, 
bành trướng nhiều nơi với con số 1.000 tu sĩ, 101 tu viện, chia thành 12 tỉnh 
dòng.[12] Như vậy, Giáo hội được thêm một đoàn người đầy thiện chí và khả năng 
trong việc thực hiện cuộc cải cách. Người ta sẽ thấy thánh Ed. Campion (+ 1581) 
và cha R. Persons (+ 1610) can đảm lén lút vào Anh quốc dưới thời bách hại của 
nữ hoàng Elisabeth, để làm sống lại nơi người Công giáo niềm tin tưởng và trung 
thành với Giáo hội. Và không ai quên được hai nhân vật nỗi tiếng cũng trong thời 
Phục hưng này: thánh P. Canisio (1521-97), tác giả bộ Tổng yếu Giáo lý Kitô giáo 
(Sommaire de la doctrine chrétienne) và thánh R. Bellamino (1542-1621) hồng y, 


một nhà thần học và hộ giáo nổi danh.[13] 


Il 


DAI CÔNG DÔNG TRENTO 1545-1563 


1. Tòa thánh Roma đứng trước những đòi hỏi cấp bách 


một Công đông cải cách Giáo hội 


Từ đầu thế kỷ XVI, tất cả những ai có tâm huyết với tiền đồ Giáo hội đều hướng về 
Tòa thánh Roma, trông đợi một cuộc cải cách toàn diện, nhất là từ khi thấy Luther 
tự động đứng ra chủ trương một cuộc “cách mạng” (1517), gây khủng hoảng khắp 
nơi. Nhưng người ta thấy gì trên ngai Giáo hoàng ? Đức Giuliô II (1503- 13) quá lo 
nghĩ về chính trị; đức Leô X (1514-21) ham mê nghệ thuật. Chính dưới thời Leô X 
này, Luther lợi dụng việc sao lãng bôn phận của vi Đại diện Chúa Kitô, đã thu hút 
được một số đông sinh viên và giáo dân, để cuối cùng dám đương đầu với Tòa 
thánh. Kế đến đức Adrian VI (1522-23), người ta hy vọng sẽ có thay đổi, vì nhận 
thấy nơi ngài có đời sống khắc khổ và đạo đức. Vừa lên ngôi, ngài đã chủ trương 
tận diệt các tệ lạm trong Giáo hội, tố cáo đời sống gương xấu của hàng giáo sĩ, kêu 
gọi các hồng y, giám mục tránh xa hoa, thôi kiêm nhiệm nhiều địa phận để hưởng 
bồng lộc. Nhưng không thành công phần vì thiếu khôn khéo tế nhị, phần vì thiếu 


người cộng tác đắc lực. Hơn nữa, ngài ở ngôi Giáo hoàng chỉ được 20 tháng. 


Đức Clemente VII (1523-34) lên kế vị cũng chủ trương canh tân Giáo hội. Ngài 
mời đức hồng y Sadolet và đức giám mục Giberti, hai lãnh tụ phong trào cải cách 
các giáo phận, đến cộng tác. Một ủy ban gồm nhiều hồng y được thành lập, có 
nhiệm vụ nghiên cứu đường lối cải cách. Đức Thánh Cha cũng cho điều tra kỹ 


càng vê vân đê Đức quôc, và sai Sứ thân đên thu xêp công việc. Nhưng vì thiêu 


cương quyết, nên các đề nghị của ủy ban điều tra không được ngài cho thi hành. 
Đàng khác, đức Clementê quá bận tâm tới chính tri, và ở đây thái độ do dự của 
ngài cũng chỉ đem lại toàn thất bại. Là người thuộc hàng quí tộc Médicis, ngài 
không khỏi mât thời giờ vào việc củng cô địa vị cũng như thé lực cho gia tộc mình, 
khi ấy đang có tranh chấp với nhiều gia tộc khác. Cũng thời này, Catalina xứ 
Aragon, cô của Carlos Quinto bi Henry VIII tìm cách ly di; Carlos muốn nhờ đức 
Thánh Cha bênh vực. Nhân cơ hội này, đức Clementê yêu cầu Carlos giúp cho một 


người thuộc gia tộc Médicis được cai trị thành Florencia. 


Nhưng đến khi thấy ảnh hưởng Tây Ban Nha ở Ý quá mạnh, đức Clementê VII lại 
bắt tay với vua François I nước Pháp, kẻ thù của hoàng dé Carlos Quinto. Carlos 
liền trả lời bằng một cuộc hành quân vào Roma. Ngày 5.5.1527, quân của tướng 
De Bombon tiến vảo giáo đô, một cuộc tàn sát đã man diễn ra trong 7 ngày: nhiều 
thánh đường, nhiều đền đài bị cướp phá, nhiều hồng y, giám mục bị đánh đập, đức 
Thánh Cha phải trốn vào thành quách Thiên thần. Để chấm dứt cuộc đồ máu khủng 
khiếp ấy, đức Clementê đã phải ~ nhận tất cả mọi điều kiện của Carlos. Ngài viết: 
“Hỡi con yêu dấu, trước mắt ta, chỉ còn một thây ma bị cắt từng mảnh” (un 
cadavre en lambeaux). Đó là hình ảnh lem luốc thê thảm của kinh thành muôn 
thuở, và có lẽ cũng là của Tòa thánh. Thế giới Công giáo kinh hoàng trước hình 
ảnh này và khi Carlos Quinto phúc đáp: “Tất cả những cảnh tượng đó xảy ra là do 
bản án của Thiên Chúa, hơn là do mệnh lệnh của tôi”, nhiều người đã cho đó là lời 


cảnh cáo của Chúa.[ 14] 


Giáo hội tiếp tục gặp nhiều đau thương nhục nhã. Ở Đức, giáo thuyết Luther mỗi 
ngày thêm vững mạnh, rồi đến cuộc ly giáo của Henry VIII thành hình ở Anh, một 
phần cũng vì thái độ không dứt khóat của đức Clemenlê VII. Tuy nhiên, sau này 


khi việc đã rồi ngài còn biết giữ vững lập trường, bảo vệ giáo lý Công giáo.[15] 


Dưới thời ngài, phong trào cải cách các địa phận và dòng tu phát động mạnh mẽ; 
nhiều dòng tu mới được thành lập, cung cấp những đoàn người đây thiện chí sẵn 
sảng hành động. Bầu khí thuận lợi đã dọn sẵn, người ta chỉ còn chờ đợi Tòa thánh 
lên tiếng. Nếu tiếng nói đó, đức Clementê đã không nói ra, thì ít là ngài cũng có 


công trong việc khuyên khích và yêm trợ các phong trào này. 


Giáo hội bên ngoài có bộ mặt như một thây ma bị cắt từng mảnh”, nhưng bên trong 
đã dậy lên những mầm sống mới sắp sửa phục hồi với bộ mặt xinh tươi và huy 
hoàng hơn. Người mở đầu cho giai đoạn phục sinh này là đức Giáo hoàng Phaolô 
DT. 


2. Đức Phaol III triệu tập đại Công đồng [16] 


Đức Phaolô III (1534-49) khi lên núi Giáo hoàng đã 67 tuổi, lưng còng sức yếu, 
nhưng là con người cương nghị, thông minh, tài giỏi. Tình hình Giáo hội khi ấy 
thật thê thảm. Bên ngoài, Hồi giáo đã tiến sâu vào lục địa Âu châu. Bên trong, các 
vua Công giáo hận thù nhau, giáo thuyết Luther lan tràn khắp nơi, vua Henry VII 
bách hại đạo. Đối với giáo phái Tin lành, đức Tân Giáo hoàng Quinto tìm cách gây 
áp lực, nhưng việc không thành. Ở Pháp, sau vụ “dán bích chương” (1534) đức 
Thánh Cha thúc vua François I cương quyết chống giáo phái Tin lành. Ở Đức, ngài 
kêu gọi các ông hoàng Công giáo đoàn kết thành một khối để đương đầu với liên 
minh Smalkalde. Đức Thánh Cha còn lo hòa giải giữa Carlos Quinto và François I, 
và năm 1538 hai bên đã đi đến một hiệp định đình chiến ký tai Nice, để cùng nhau 


chung sức đôi phó với Hôi giáo. 


Đức Phaolô cũng nhận thấy cần phải có một cuộc cải cách toàn điện do Tòa thánh 
cầm đầu, mà phương tiện hữu hiệu là đại Công đồng. Nhưng ngài cho rằng, nếu 
cuộc cải cách do Tòa thánh dần đầu, thì Tòa thánh là nơi phải được cải tô trước 
hết. Vì thế trong giai đoạn thứ nhất, chuẩn bị để đi đến Công đồng, phải canh tân 
các thánh Bộ và hữu hiệu hóa guồng máy cũng như những nhân viên thừa hành. 
Bước sang giai đoạn thứ hai là triệu tập Công đồng, lúc ấy Tòa thánh không sợ bị 
chỉ trích, sẽ điều hành Công đồng dễ dàng với nhiều uy tín. Giai đoạn chót là lo áp 
dụng các quyết nghị được đưa ra. Công cuộc thật lớn lao, đức Phaolô III tuy không 


hoàn tất, nhưng ngài chuẩn bị và triệu tập Công đồng. 


Đề thực hiện việc cải cách Tòa thánh, đức Thánh Cha thiết lập 2 thánh Bộ: Bộ 
Giáo sĩ, đặc trách hàng giáo sĩ ở Roma và Bộ Thanh tra hành chánh trong nước 
Tòa thánh, đặt dưới quyền vị hồng y xứng đáng. Từ năm 1535, ngài mời về Roma 
nhiều hồng y thời danh như Sadolet, Caraffa, Pole, Contarini..., hoặc những nhà 
ngoại giao có biệt tải như Schomberg, Caracciolo ... Nhiều “Ủy ban Cải cách” 
được thành lập, để nghiên cứu các giải pháp. Trong khi đó, đức Thánh Cha không 
quên cô võ việc cải tổ các dòng tu. Sau hết, năm 1542 ngài thiết lập Bộ Thánh vụ 
và công bố bản Mục lục Sách cắm (Index librorum prohibitorum), để khai trừ 


những người theo lạc thuyết và những sách báo nguy hại. 


Sau giai đoạn thứ nhất, đức Phaolô có thể bước sang giai đoạn triệu tập Công đồng. 
Nhưng còn phải khắc phục nhiều khó khăn bên ngoài lẫn bên trong. Trước hết là 
những khó khăn nội bộ, một SỐ người bị đe dọa mất nhiều bồng lộc, hoặc không 
muốn bỏ nếp sống cũ tìm cách phá. Các có vấn tại Giáo triều cũng trình bày những 
khó khăn về tài chánh, nếu Tòa thánh phải hy sinh những đặc quyền và bông lộc ở 
nhiều nơi. Chưa nói đến một số người đạo đức cho rằng phương pháp hữu hiệu 


nhất là cải thiện đời sống nội tâm, chứ không phải Công đồng. 


Bên ngoài, đức Thánh Cha phải đương đầu với những khó khăn do các giáo phái 
và chính quyền gây ra. Về phía Tin lành, khi họ được mời đến tham dự Công đồng, 
họ đòi các mục sư của họ ngang hàng với các giám mục trong việc phát biểu và 
biểu quyết. Họ còn đặt điều kiện: trong khi tranh luận không được nại đến Thánh 
truyền, mà chỉ biết có Thánh Kinh. Còn chính quyền phần đời: ở Anh, Henry VIII 
dĩ nhiên là không thèm nói đến; ở Pháp, François I bên ngoài tuyên bố ủng hộ, 
nhưng vì lo ngại Công đồng sẽ bãi bỏ nhiều đặc quyền của Giáo hội Pháp, nên ông 
ngắm ngầm gây khó dễ; ở Đức, Carlos Quinto lại chủ trương chính sách hòa giải 
dé được lòng Tin lành, một lực lượng mà ông phải kiêng nề trong thời chiến tranh 
với François I; Carlos cũng muốn có Công đồng, nhưng một Công đồng như ý ông 


và có lợi cho ông. 


Đức Phaolô cũng không quên rằng: trong những người ủng hộ việc triệu tập Công 
đồng có hai khuynh hướng, tạm gọi là “ôn hòa” và “quyết liệt”. Theo khuynh 
hướng thứ nhất có các hồng y như Sadolet, Pole, Contarini, chỉ lưu tâm đến việc 
cải cách đời sống đạo đức còn về giáo thuyết có thể hòa hoãn một thời gian. Ngược 
lại, khuynh hướng “quyết liệt” đòi theo đường lối của tòa Truy tà, mà đứng đầu là 
đức hồng y Caraffa, tức Phaolô IV sau này. Đứng trước những khó khăn trên, với 
sự cương quyết và khôn ngoan mềm dẻo, đức Phaolô III đã đi dần đến mục tiêu 
Công đồng. Nhưng từ khi quyết định cho tới khi thực hiện được, phải mât thêm 9 


năm nữa. 


Năm 1536, sau khi cử đức hồng y Verger sang Đức làm Sứ thần, thăm dò hoàng dé 
Carlos và hàng Giáo phẩm, đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập Công đồng tại 
Mantua vào tháng 5 năm 1537. Vua François I vừa mới bắt tay với các ông hoàng 


Tin lành nên tỏ ra lãnh đạm. Carlos thì bât mãn vì Mantua là địa diêm ngoài nước 


Đức ông không thể dùng áp lực gây ảnh hưởng. Ông đe dọa công tước ở Mantua 
khiến ông này tuyên bố không bảo đảm an ninh cho các nghị phụ. Vẫn không nản 
chí, đức Phaolô hoãn lại một năm và tuyên bố sẽ họp tại Vicencia ngày 1.5.1538. 
Ngài hy vọng thành công, vì công tước Vicencia là người của ngài, dàng khác 
Carlos và François đã ký hiệp định Nice (1538). Nhưng Carlos Quinto vẫn không 
bằng lòng về địa điểm, hơn nữa từ khi rảnh tay với vua nước Pháp, ông có hoài 


vọng với chính sách hòa giải. 


Vua Fernando nước Áo đề nghị với đức Thánh Cha địa điểm Trento, một thị trấn 
nhỏ ở vùng Tyrol, dân chúng người Ý, nhưng thuộc quyền hoàng dé La Đức. 
Carlos cũng đồng ý và Công đồng được ấn định ngày 22.5.1542. Nhưng chiến 
tranh giữa Carlos và François lại bùng nő, và chỉ kết thúc khi hai bên ký hòa ước 
Crépy 17.9.1544. Đức Thánh Cha cử Sứ thần đến gặp hai bên, rồi ấn định lại ngày 
khai mạc Công đồng: 15.3.1545. Nhưng khi Đặc sứ Tòa thánh đến chủ tọa Công 
đồng thấy số nghị phụ đến tham dự quá ít, nên đã xin hoãn đến cuối năm. Suốt mùa 
hè năm ấy, đức Phaolô cử nhiều khâm sai đi các nơi thuyết phục các giám mục, 
đồng thời yêu cầu các nhà cầm quyền đừng làm khó dễ. Carlos Quinto sau nhiều 
lần thí nghiệm chính sách hòa giải gặp toàn thất bại, lúc này cũng bằng lòng giải 


pháp Công đồng. Đức Thánh Cha quyết thực hiện lần này cho băng được. 


Công đồng khai mạc ngày 13.12.1545 dưới quyền chủ tọa của ba hồng y Đặc sứ: 
Pole, Del Monte và Cervini. Hiện diện phiên họp khai mạc này chỉ có 4 hồng y, 4 
tổng giám mục, 21 giám mục, 5 bề trên tổng quyền các dòng tu và khoảng 50 
chuyên viên thần học và giáo luật.[17] Mặc dầu con số nghị phụ quá ít, nếu sánh 
tổng số giám mục trong Giáo hội, nhưng Công đồng vẫn cứ khai diễn và kéo dài 18 


năm, nghĩa là cho đến ngày 4.12.1563, chia làm 3 khóa với 2 lần tạm đình hoãn. 


3. Công đồng Trento: khóa I và II [18] 


“Chỉ trong một hai tuân lễ Công đông sẽ tan vỡ”, đó là cảm tưởng của một giám 
mục người Ÿ, cũng như của nhiêu người bi quan. Nhưng không, Công đông tiên 
hành được 2 năm, và chỉ bị gián đoạn do sự can thiệp của Carlos Quinto và khi 


vùng Tyrol bị ôn dịch hoành hành. 


Dầu vậy, trong công việc còn nhiều trở ngại phải vượt qua. Các giám mục đến hội 
Công đồng, tuy tất cả đều mang theo nguyện vọng cải cách Giáo hội, nhưng không 
bỏ hết được hiềm khích quốc gia do chiến tranh gây nên. Người ta không quên 
rằng thời đó các giám mục lệ thuộc rất nhiều vào vua chúa. Người ta còn nói đến 
sự kỳ thị giữa các nghị phụ với nhau: hàng giám mục Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi 
tự hào là đã đi trước phong trào cải cách và có công trong việc ngăn cản lạc thuyết; 
các giám mục Pháp bị nghi là có nhiều chủ trương không chính thống: các giám 


mục Đức bị chê là bât lực... 


Tuy nhiên những trở ngại này có thể khắc phục dễ dàng, vì các giám mục đều ý 
thức mình đang làm một công việc hệ trọng cho Giáo hội. Hơn nữa, phần lớn các 
vị là những người tài giỏi thánh thiện, cộng tác với nhiều nhà thần học thông thái 
và vững chắc, thuộc đủ mọi dòng tu chuyên môn. Do đó, trở ngại chính của Công 


đông là các vua chúa, nhât là Carlos Quinto. 


Khóa I có 10 phiên họp khóang đại (kế cả hai phiên họp ở Bolonia). Trong ba 
phiên họp đầu, mọi người đồng ý là các dự án sẽ do đặc sứ Tòa thánh dë nghị, rồi 
trao cho ủy ban thần học hay giáo luật nghiên cứu, sau đó sẽ đưa ra tranh luận 


trong hội đồng giám mục, cuối cùng được biểu quyết và tuyên bó trong phiên họp 


khóang đại. Các giám mục và bề trên tổng quyền dòng có quyền đầu phiếu nghị 
quyết; các nhà thần học và giáo luật chỉ được quyền phát ngôn. Carlos muốn Công 
đồng chỉ bàn cãi về kỷ luật, vì nếu vấn đề tín lý được nêu ra ông sợ giáo thuyết Tin 
lành sẽ bị kết án: nhưng Công đồng quyết định bàn cãi cả hai: kỷ luật và tín lý song 


song với nhau. 


Trong phiên họp thứ 4 (8.4.1546), Công đồng bàn về Thánh truyền và Thánh Kinh, 
án định Kinh Bộ gồm 72 quyên Cựu Tân ước (Canonicité des Livres inspirés), 
công nhận Bản Vulgata là bản dịch chính thức, dành quyên giải thích Thánh Kinh 
cho Giáo hội. Phiên họp thứ 5 (17.6.1546) biểu quyết Sắc lệnh tín lý về tội nguyên 
tổ, những luật lệ về nhiệm vụ giáo thuyết và giáo huấn. Phiên họp thứ 6 
(13.1.1547), một Sắc lệnh tín lý khác về sự công-chính-hóa, nhiều luật lệ dành cho 
hàng Giáo phẩm và Giáo sĩ dòng triều. Phiên họp thứ 7 (3.3.1547) biéu quyết Sắc 


lệnh vê các bí tích, đặc biệt Rửa tội và Thêm sức. 


Đến đây, tháng 3 năm 1547, Carlos ra lệnh cho Công đồng không được bàn về tín 
lý nữa. Công việc đang tiến hành phải ngừng lại nhiều giám mục lo ngại và nản 
chí. Khi ấy ôn dịch đang hoảnh hành khắp vùng Tyrol. Nhân cơ hội này, trong 
phiên họp thứ 8 (11.3.1547) các Đặc sứ Tòa thánh tuyên bố rời Công đồng xuống 
thành Bolonia, để tránh áp lực của hoàng đề. Việc di chuyển này được đức Thánh 
Cha chấp thuận. Nhưng Carlos bắt các giám mục Đức và Tây Ban Nha phải ở lại 


Trento tiếp tục Công đồng. 


Tháng 2 năm 1548, Công đồng họp ở Bolonia, chỉ có giám mục Ý. Trong hai phiên 
họp 9 và 10, các nghị phụ không nghị quyết được một vấn đẻ gì, số các giám mục 
đến tham dự cũng giảm dần. Thêm vào đó, tinh thần chính trị cũng như tôn giáo rất 


căng thăng (vụ ám sát Pierluigi Farnese 10.9.1547, tạm ước Augsburg 1548). Đứng 


trước những khó khăn này, đức Thánh Cha Phaolô III buộc lòng phải tuyên bố 
Công đồng tạm ngưng kê từ ngày 13.9.1549, tức hai tháng trước ngày ngài từ trần 
(10.11.1549). 


Đức hòng y Del Monte, người đã từng chủ tọa Công đồng khóa I đắc cử ngôi Giáo 
hoàng, tức Giuliô III (1550-55). Ngài cũng là nhân vật có nhiệt huyết với công 
cuộc Phục hưng. Vừa lên ngôi, ngài đã điều đình với hoàng dé Carlos để tái lập 
Công đồng. Từ khi có tạm ước Augsburg 1548, Carlos thấy mọi nỗ lực của mình 
trong chính sách hòa giải với Tin lành đều vô ích, nên ông bằng lòng tái họp Công 
đồng nhưng không tích cực ủng hộ. Còn Henri II (1547-59) vua Pháp ngỏ ý không 
tán thành, nói rằng nước ông không có lạc thuyết, nên không cần Công đồng. Dầu 


vậy, đức Thánh Cha quyết định tái nhóm vào ngày 1.5.1551 ở Trento. 


Khóa II này, Công đồng họp thêm 6 phiên họp khóang đại: số giám mục tham dự 
chỉ vào khoảng 60, đức hồng y Crescenzi chủ tọa.[19] Phiên họp 13 (11.10.1551) 
biểu quyết Sắc lệnh tín lý về Thánh Thẻ. Phiên họp 14 (25.11.1551), thêm Sắc lệnh 
tín lý về kỷ luật, phần nhiều nói đến nhiệm vụ của hàng Giáo sĩ, Giáo phẩm. Đặc 
biệt trong thời kỳ này, Carlos đã näm được lực lượng của Tin lành và bắt họ phải 
đến tham dự Công đồng. Ông yêu cầu các nghị phụ nhận phái đoàn của họ, trong 
đó có các ông hoàng Joachim II xứ Brandenburg, Christophor xứ Wurtemberg, 
Maurice xứ Saxonia, hai nhà thần học Benz và Melanchthon. Phái đoàn Tin lành 
tham dự từ cuối tháng 10 năm 1551 đến tháng 3 năm sau. Việc tranh luận với họ 


không đạt được một kết quả nào hết. 


Chính trị một lần nữa lại đến làm cản trở Công đồng. Vụ ám sát công tước 
Pierluigi Farnese (1547) đã tạo nên cuộc chiến tranh giữa gia tộc Gonzagua có 


Carlos đỡ đâu và Ottavio Farnese được Henri II ủng hộ: cả miên Trung nước Y 


chìm trong khói lửa. Kế đến việc Maurice xứ Saxonia phản Carlos, đánh chiếm 
Innsbruck và suýt bắt được hoàng dé. Trento bị đe dọa, nên trong phiên họp 16 
(28.4.1552), đức Giuliô III ra lệnh đình hoãn Công đồng: ngài từ trần vào ba năm 


sau. 


Đức hông y Cervini lên kế vị đức Giuliô, hiệu Marcellô II (1555), nhưng chỉ được 
22 ngày thì từ trần. Đức hồng y Caraffa, người đã cộng tác với thánh Gaetan lập 
dòng Theatin và là bộ trưởng Bộ Thánh vụ, lên ngôi Giáo hoàng lấy hiệu Phaolô 
IV (1555- 59). Đức tân Giáo hoàng tuy đã gần 80 tuổi, nhưng còn sắc sảo minh 
mån, đời sống lại đạo đức nhiệm nhặt như một vi tu hành. Vì nhiệt thành hăng hái 
muốn cải cách tức thời, nên ngài cho rằng giải pháp Công đồng để canh tân Hội 
thánh quá chậm chap, lại gặp nhiều khó khăn, rắc rối. Theo ý ngài, chính ngôi Giáo 


hoàng phải đích thân đảm trách công cuộc cải cách này. 


Nhiều Sắc lệnh được ban hành; buộc các Giám mục trở lại với sứ mạng chủ chăn, 
chấm dứt việc ban phát, nhượng đữ tài sản Giáo hội. Đức Thánh Cha cũng tô chức 
lại các cơ quan Tòa thánh, đặc biệt lưu tâm đến Bộ Thánh vụ để việc bài trừ các lạc 
thuyết và tệ lạm được hữu hiệu. Nhiều hồng y có đời sống theo gương mẫu bị 
khiển trách. Các bề trên dòng được lệnh buộc các tu sĩ phải tuân theo luật lệ 
nghiêm ngặt của dòng. Những linh mục bỏ nhiệm sở đến sống ở Roma, phải trở về 
trong vòng một tháng, không tuân lệnh sẽ bị tống giam. Đề thực hiện công cuộc cải 
cách ở các nước Công giáo, đức Thánh Cha đặt mỗi nơi một hồng y sứ thần để 
chuyên đạt mệnh lệnh của ngài tới các giám mục và buộc thi hành. Người ta chưa 


thấy vị Giáo hoàng nào nghiêm khắc như đức Phaolô IV. 


Nếu trong công cuộc cải cách, đức Phaolô đã đạt được một vài kết quả, thì trong 


lãnh vực chính trị ngài thất bại chua cay, khi muốn giải phóng Napoli, quê hương 


ngài, thoát khỏi ách Tây Ban Nha và đây lui ảnh hưởng của họ xa khỏi nước Tòa 
thánh.[20] Vẫn theo đường lối “gia đình tri” của nhiều Giáo hoảng trước, ngài trao 
chức Quốc vụ khanh cho người cháu lên là Carlo Caraffa. Vị hồng y này bí mật 
làm nhiều việc mại thánh cùng với hai người cháu khác là Palliano và Montebello. 
Sự việc đến tai đức Thánh Cha; sau khi cho điều tra, ngài cất chức luôn cả ba 


người cháu đó. Đức Phaolô buồn rầu lâm bệnh, từ trần ngày 18.8.1559. 


4. Đức Piô IV kết thúc Công đồng Trento: khóa III 


Một vị hồng y không tên tuổi, nguyên tổng giám mục thành Ragusa, lên ngôi giáo 
hoàng, hiệu Piô IV (1559-65). Đức tân giáo hoàng cũng không tránh khỏi được tệ 
lạm đặt các cháu và họ hàng thân thuộc vào nhiều cơ quan Tòa thánh. Nhưng 
không có người cháu nào được ở Roma cả, chỉ trừ một người cháu mới 21 tuổi, 
được cử vào chức hồng y Quốc-vụ-khanh. Vị hồng y quá trẻ lại giữ địa vi quan 
trọng đó chính là thánh Carolô Bonomeo (1538-84), một dụng cụ đắc lực của 
Thiên Chúa trong công cuộc Phục hưng Giáo hội. Carolô là người khôn ngoan 
thông thái và thánh thiện, ý chí cương nghị nhưng không nghiêm khắc. Với sự giúp 
đỡ của thánh nhân, đức Thánh Cha Piô IV tiếp tục công cuộc cải cách của đức 


Phaolô IV, nhưng ôn hòa và mềm dẻo hơn. 


Hoàn cảnh lúc này xem ra thuận lợi dé tái lập Công đồng, Carlos Quinto từ trước 
vẫn cản trở Công đồng đã rút lui vào một tu viện, Henri II phản đối Công đồng đã 
mất. Nhờ tài ngoại giao của đức hồng y Morone, hoàng dé La Đức Fernando I 
(1558-1564) và vua Tây Ban Nha Felipe II (1556-98) bằng lòng ủng hộ Công 
đồng. Ở Pháp, Catherine Medicis, nhiếp chính thay con còn nhỏ là Charles IX 


(1560-74), sau khi nhận rõ hiểm họa của ly giáo bà cũng bằng lòng để các giám 


mục đên hội. 


Công đồng Trento tái nhóm ngày 18.1.1562, và có thêm 9 phiên họp khóang đại. 
Tham dự phiên hop 17, tức phiên họp khai mạc khóa II, có 5 hồng y, 3 thượng 
phụ giáo chủ, 11 tổng giám mục, 90 giám mục, 4 đan viện phụ, 4 bè trên tổng 
quyền bốn dòng tu và 54 nhà thần học. Bốn hồng y Đặc sứ Gonzagua, Seripando, 
Hosius, Simonetta đồng chủ tọa; từ phiên họp 23, đức hồng y Morone lên thay thế 


hai hồng y Gonzagua và Seripando qua đời (tháng 3 năm 1563).[21] 


Phiên họp 21 (16.7.1562) biểu quyết Sắc lệnh về việc rước lễ, ván đề quyên tiền và 
giảng ân xá. Phiên họp 22 (17.9.1562) tuyên bố Sắc lệnh về Thánh LỄ. Phiên họp 
23 (15.7.1563) biểu quyết Sắc lệnh về bí tích Truyền chức, và việc tô chức các 
chủng viện. Phiên họp 24 (11.11.1563) công bó sắc lệnh về bí tích Hôn nhân, bác 
bỏ các vụ hôn nhân không công khai; đồng thời có những quyết định về việc tổ 
chức công đồng miền, công đồng địa phận, kinh lý địa phận... Phiên họp 25 
(34.12.1563) biểu quyết những Sắc lệnh về luyện ngục, tôn sùng các thánh, về ân 
xá, việc cải tổ các dòng tu. Nghe tin đức Thánh Cha Piô IV lâm bịnh, và Công 
đồng lúc này cũng đã hoàn tất các vấn đề cần giải quyết, nên vội kết thúc trong 
phiên họp 25 này: các nghị phụ ký tên vào các Sắc lệnh tín lý cũng như ký luật 


trong niềm hân hoan thành công. 


Ngày 26.1.1564, đức Thánh Cha Piô IV ban Tông chiếu Benedictus Deus, châu 
phê các Sắc lệnh Công đồng và chính thức công bố. Cũng năm ấy, ngày 2 tháng 8, 
Tông hiến Alias nos thiết lập thánh Bộ Công đồng, có 8 hòng y họp thành “ủy ban 
giải thích các Sắc lệnh Công đồng Trento”, thánh Bộ có nhiệm vụ khuyên khích 


mọi người thực thi các Sắc lệnh. Mục lục Sách cấm (Index Librorum 


prohibitorum) được công bố trong dịp này, và sau đó là bản Tuyên bố tuân phục 
Tòa thánh (Professio Fidei Tridentina). Trong lịch sử Giáo hội, không có Công 
đồng nào giải đáp nhiều vấn đề, xác định nhiều điểm trong tín lý, đưa ra nhiều luật 


lệ, cũng như phải lướt thắng nhiều khó khăn, như Công đồng Trento. 


Học hỏi giáo thuyết của Công đồng Trento, chúng ta phải công nhận một bước tién 
quan trọng trong thần học. Nó phát sinh không phải do khối óc của một người như 
thuyết Calvin hay Luther, nó là kết quả nhiều người cùng nhau nghiên cứu sâu sắc 
và cần thận giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh, được lưu lại qua Thánh truyền 
dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thân, và bảo đảm bằng ơn vô ngộ của ngôi 
Giáo hoàng. Thần học kinh viện được phục hồi và canh tân. Tại Công đồng, người 
ta nhận thấy sự hiện diện của nhiều nhà thần học nỗi tiếng dòng Đaminh, như D. 
De Soto. M. Cano, A. Catharin, bộ sách Tổng yếu Thần học của thánh Tôma được 
đề cao và đặt trên bàn thờ cạnh Thánh Kinh; dòng Phansinh có A. de Castro và A. 
de Vega; dòng Tên có Diego Laynez, A. Salmerón, thánh Canisio; dòng Âutinh có 


đức hông y Seripando. Tât cả các lạc thuyêt được đưa ra “mô xẻ” và bị kết án. 


Chúng ta có thể chia các Sắc lệnh Công đồng làm hai loại: tín lý và kỷ luật. Về tín 
lý có ba vấn đề chính là Mặc khải, Công chính hóa và Bí tích. Vấn đề Mặc khải, 
Công đồng dạy đức tin của người Công giáo dựa trên Thánh Kinh và cả Thánh 
truyền. Giáo hội có sứ mạng bảo vệ sự tinh tuyền của hai nguồn mạch đức tin đó, 
giáo dân không được tự ý giải thích Thánh Kinh, hoặc đặt cho Thánh Kinh một ý 
nghĩa khác với những điều Giáo hội đã xác định về đức tin và luân lý. Vẫn đề 
Công chính hóa, Công đồng dạy tội nguyên tô không hoàn toàn làm băng hoại con 
người. người ta còn tự do làm lành lánh dữ; công việc cứu rỗi đòi sự cộng tác của 
con người với ơn Chúa. Về các Bí tích, người Công giáo phải tin nhận có bảy. 


Công đồng dạy Chúa Giêsu hiện diện thực tại (réelle) trong phép Thánh Thẻ, hiện 


diện thực thê (substantielle). chứ không phải tiềm thế (virtuelle) hay bản thé thiêng 
liêng (substance spirituelle) như Calvin chủ trương, và hiện diện toàn thể (entière) 
cả sau khi phân chia. Cách thé hiện diện là biến thể (transsubstantiation), chống lại 
chủ trương lưỡng thể đồng tại (impanaton, consubstantiation) của Luther. Công 
đồng cũng dạy mầu nhiệm Thánh Thé không phải chỉ là một bí tích nhưng còn là 
Lễ Hiën tế dâng lên Chúa Cha, điều mà các Giáo phái Tin lành đều phủ nhận. 
Công đồng cũng định rõ giáo thuyết về sự tôn sùng các thánh, ảnh tượng và hài cốt 
thánh. Về ân xá Công đồng chấp nhận nó phù hợp với quyền “tháo cởi” của Giáo 


hội, và có thê chỉ ân xá cho người quá cô.[22] 


Về kỷ luật Công đồng quyết định một chương trình cải cách “từ đầu đến các chỉ 
thể”. Quyền hành và trách nhiệm của ngôi Giáo hoàng được đề cao, nhưng Công 
đồng tha thiết xin các ngài để ý chọn những hồng y xứng đáng: đồng thời yêu cầu 
các vị ở chức cao trọng phải có đời sông gương mẫu và thanh liêm. Với hàng Giám 
mục, Công đồng đưa ra nhiều khoản luật, như luật nhiệm sở, thăm viếng giáo dân, 
tuyển chọn những người xứng đáng lên chức thánh. Công đồng còn dạy các ngài ý 
thức mình là Chúa chiên, không nên pha mình vào chính tri; và tránh những cuộc 
tranh giành giữa các gia tộc. Các linh mục cũng được Công đồng lưu tâm đến, và 
kêu gọi họ sống khiết tịnh, tập luyện nhân đức cho xứng với thiên chức cao cả, giữ 
luật nhiệm sở, và lo giảng dạy giáo dân. Công đồng khuyến khích các giám mục 
thiết lập chủng viện trong địa phận mình, nhằm đào tạo hàng giáo sĩ tương lai. Còn 
các dòng tu, Công đồng không quên họ, khi ấn định luật lệ bầu cử bề trên và đặt 
nhiều điều kiện cho các người xin vào dòng, nhằm ngăn ngừa những phàn tử bất 


xứng. 


Nhưng cuộc Phục hưng toàn diện còn phải lưu ý đến toàn thể giáo dân, vì sự thật 


việc cải tô hàng Giáo phâm một phân cũng vì giáo dân. Đôi với họ, Công đông 


nhắc đến luật hôn nhân. Còn về những nhu cầu đời sống Công giáo, Công đồng 
muốn dành việc đó cho cuốn Kinh bôn Công đồng. Cuối cùng, vấn đề tế nhị và khó 
khăn hơn cả là ngăn cấm các ông hoàng không được can thiệp vào Giáo hội, vì đó 
là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng suy thoái của thời đại. Khi 
Công đồng bàn vấn đề này, các đại sứ bỏ ra về đề phản đối. Nhưng sau nhiều lần tỏ 
ra cương quyết, Công đồng đã đạt được kết quả, còn buộc các ông hoàng phải tôn 


trọng tài sản cũng như quyên lợi của Giáo hội tại các Quôc gia. 


Công việc của Công đồng đến đây đã chấm dut, bây giờ đến giai đoạn thực thi 


chương trình cải cách, được vạch ra qua các Sắc lệnh. 


M 


HOAT ĐỘNG CỦA CÁC THÁNH NHÂN 


THỜI HẬU CÔNG ĐÔNG TRENTO 


1. Tại Tòa thánh Roma: đức Piô V và các Giáo hoàng thời hậu Công đồng 


Dé thực hiện công cuộc cải cách của Công đồng Trento, Thiên Chúa đã chọn một 
vị thánh dòng Daminh, đó là đức Piô V (1566-72), nguyên tổng trưởng Bộ Thánh 
vụ. Công việc thứ nhất của tân Giáo hoàng là bài trừ các tệ lạm ở ngay Tòa thánh 
Roma. Với sự cộng tác đắc lực của vị linh mục thời danh N. Ormaneto, đức Thánh 
Cha tổ chức lại các Bộ, tận diệt nạn mại thánh, chỉ dùng những vị hồng y đạo đức 


và xứng đáng. Các đồi phong bại tục trong thành Roma đều bị nghiêm cắm và đả 


phá. Dé chống lại các giáo phái và để giáo huấn giáo dân, ngài thúc đây việc hoàn 
tất cuốn Kinh bốn Công đồng (1566). Đức Thánh Cha cũng cho xuất bản bộ Tổng 
yếu Thần học của thánh Tôma và truyền phải dùng trong các đại học, đồng thời tôn 
phong tiến sĩ Hội thánh cho tác giả (1567). Sau cùng, ngai sửa lại Sách Kinh 
nguyện (1568) và Sách Lễ (1570). 


Đối với các vua chúa, đức Piô ra Đoản sắc In Coena Domini, nhắc đến nhiệm vụ 
của các kẻ làm cha mẹ dân. Ó Đức, hoàng đế Maximilian II (1564-76) muốn 
nghiêng theo chính sách hòa giải và nhượng bộ của Carlos Quinto, đức Thánh Cha 
đe phạt vạ, ông mới thôi. Ở Anh, nữ hoàng Elisabeth thiết lập Anh giáo và tự đặt 
mình làm “Giáo hoàng”, bị kết án vạ tuyệt thông (1570). Ở Hà Lan, ngài khuyến 
khích công tước Albo đứng lên chống giáo phái Tin lành. Ở Ý và Tây Ban Nha, 
phong trào bài trừ lạc thuyết cũng được cổ võ. Ở Pháp, Catherine Médicis vẫn còn 
che chở và nhượng bộ Tin lành, ngài tìm các gây ảnh hưởng nơi Quốc hội dé họ 


cương quyết bảo vệ đức tin Công giáo. 


Nhưng sự nghiệp lớn lao hơn cả của thánh Piô là tổ chức liên minh Công giáo 
chống Thổ Nhĩ Kỳ (Hồi giáo) và chiến thắng vẻ vang tại vịnh Lepanto (Naupactos) 
ngày 7.10.1571. [23] Sau chiến thắng này, thánh nhân đã lập lễ Đức Mẹ Chiến 
thắng để ghi ơn “Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu”. Lễ này đến sau được đức Gregori 
XIII đổi tên, gọi là lễ Đức Mẹ Mân côi, mừng long trọng vào ngày chúa nhật đầu 


tháng 10. 


Đức Thánh Cha Piô V băng hà năm 1572. Nhờ ngài mà các Sắc lệnh Công đồng 
Trento đã được thực thi, không nằm liệt trên bản văn như nhiều Sắc lệnh khác. 


Ngài còn là vị thánh mở đầu cho thời đại hoàng kim cuối thế kỷ XVI. [24] 


Lên kế vị và tiếp nối công việc của thánh Piô V là đức Gregori XIII (1572-85), nhà 
cải cách nổi tiếng. Trước hết, danh tánh của ngài gắn liền với công việc “Sửa lại 
Lịch cũ” (Réforme du Calendrier), bäng cách điều chỉnh “Lịch Giulian” cho hợp 
với thiên văn học, mang tên “Lịch Gregorian”.[25] Đấy cũng là công việc năm 
trong chủ trương cải cách năm phụng vụ cho phù hợp với năm dân sự. Việc bô túc 


cuốn Tử đạo Danh lục (Martyrologe) được trao cho đức hồng y Sirleti thực hiện. 


Đức Gregori đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập chủng viện và đại học Công giáo. 
“Collegium Romanum” và “Collegium Germanicum” do thánh Inhaxu Loyola và 
thánh Phanxicô Borgia sáng lập, nay được đức Thánh Cha bảo trợ và ban nhiều đặc 
ân. Riêng “Collegium Romanum” được biến thành “Học viện quốc tế”, mang tên 
đại học Gregorian (1582), nơi có nhiều giáo sư danh tiếng được cử đến day, và 
cũng là nơi đảo tạo những sinh viên ưu tú từ các nước gởi đến. Để tiếp tục thực 
hiện công cuộc cải cách, đức Thánh Cha bắt buộc các giám mục phải giữ luật 
nhiệm sở, thiết lập tòa Sứ thần lại nhiều Quốc gia, nhằm kiểm soát việc thực thi 
các Sắc lệnh Công đồng. Đối với anh em Ly-giáo Đông-phương, ngài cho thiết lập 
ủy ban đặc trách việc tiếp xúc và kêu mời họ trở về “đoàn chiên duy nhất”. Trong 
công cuộc Phục hưng, đức Gregori XIII quả đã đạt được nhiều thành công, nhưng 


VỆ ngoại giao, ngài gặp quá nhiêu thât bại trong việc chông Hồi giáo và Anh giáo. 


Đức hông y Peretti dòng Phansinh lên ngôi Giáo hoàng, danh hiệu Sixtô V (1585- 
90). Đức tân Giáo hoàng là người có nhiều nghị lực và ưa dùng sức mạnh. Vừa lên 
ngôi, ngài đã lo diệt trừ giặc cướp quấy phá nước Tòa thánh. Ở Roma, ngài thắng 
tay đập tan các đồi phong bại tục. Trong việc tô chức Giáo triều, đáng kê hơn cả là 
đặt bệ thống các thánh Bộ, ấn định con số Hồng y đoàn là 70. Về Thánh Kinh, đức 
Sixtô cho ra đời bản dịch theo bản Bảy Mươi (Septante), lấy tên là bản Vulgata 


Sixtina, bản dịch này hơi vội vàng, nên có nhiêu chỗ cân phải sửa chữa. Nóc tròn 


đền Thánh Pherô (đường kính 42m, cao 138m) hoàn tất dưới thời này. Về chính trị, 
biện pháp dùng sức mạnh của đức Sixtô đã gặp nhiều thất bại. Ngài can thiệp vào 
chiến tranh tôn giáo ở Pháp, phạt va tuyệt thông Henry II xứ Navane (tức Henri 
IV sau này), nhưng không kết quả. Việc thúc đây vua Felipe II dẫn đoàn tàu 
Invencible Armada, làm áp lực Elisabeth nước Anh cũng thất bại (1588).[26] 


Kế tiếp đức Sixtô V là ba vị Giáo hoàng, mỗi vị chỉ sống một thời gian ngắn nên 
không làm được việc gì đáng kể. Đó là đức Urban VII (1590) chi có 13 ngày, đức 
Gregori XIV (1590-91) được 10 tháng, rồi đến đức Innocentê IX (1591) 2 tháng. 


Đức Clementê VII (1592-1605) là vị Giáo hoàng cuối cùng của thế kỷ XVI. Ngài 
có một đời sông khắc khổ, và không như đức Sixtô V ngài rất mềm dẻo trong hành 
động. Tiếp tục công việc của các vi tiền nhiệm, ngài cho tái bản và bô túc Sách 
Kinh Nguyện, Sách Lễ, Nghi thức Phụng vụ, Mục lục Sách cắm. Bản dịch 
Vulgata- Sixtina cũng được duyệt lại và xuất bản năm 1592 lấy tên là bản Vulgata- 
Sixtina-Clementina. Trong việc tô chức Tòa thánh, đức Clementê sử dụng nhiều 
hồng y danh tiếng và tài đức như Baronio, Bellarmino... Ngài phân xử và ngăn cản 
sự chia rẽ giữa dòng Tên và dòng Đaminh do cuộc tranh luận về thuyết tiền định 
của Molina (1536-1600), truyền cho các cha dòng Tên phải theo đạo lý thánh 
Tôma. [27] Về chính trị, chính sách mềm dẻo của ngài đã đưa Henri IV nước Pháp 
(1589-1610) trở về với Giáo hội. Ở Roma, ngài đã dàn hòa được hai phe Pháp và 
Tây Ban Nha. Đức Clementê còn tìm cách đưa vua James I (1603-25) và Giáo hội 


Anh trở về, nhưng không thành. 


Tiếp đến là đức Thánh Cha Phaolô V (1605-21), một người có nghị lực và tài giỏi 
nhưng quá nghiêm khắc. Về ngoại giao ngài gặp nhiều thảm bại. Trước hết là vụ ly 


giáo thành Venecia (1605), một phần do sự quá cứng rắn của ngài. May nhờ đức 


hồng y De Joyeuse khéo léo dàn xếp, cuộc ly giáo mới chấm dứt (1607). Thái độ 
của đức Thánh Cha đối với vua James I đã không giải quyết được cuộc ly giáo ở 
Anh, mà còn gây nên cuộc bách hại người Công giáo. Nhưng trong cuộc cải cách, 
đức Phaolô đã thu lượm được một số kết quả. Ngài chú trọng đến luật nhiệm sở 
của các giám mục, nhắc nhở các cha xứ nhiệm vụ giảng dạy đoàn chiên, và sứ 
mạng truyền giáo. Dé huấn luyện các thừa sai vùng Tiểu À, ngài mở lớp dạy ngôn 


ngữ Ả Rập trong các đại học. 


Vị Giáo hoàng cuối cùng của thời cải cách hậu Công đồng là đức Gregori XV 
(1621-23). Ngài tuy già cả, ốm yếu, nhưng nghị lực còn đồi dào để tiếp tục công 
việc cải cách. Ngài ấn định thể thức bầu cử Giáo hoàng, thể thức đó còn giữ cho tới 
ngày nay. [28] Năm 1622, đức Gregori thành lập thánh Bộ Truyền giáo nhằm thúc 
đây công cuộc này, thu hồi quyền chỉ huy các thừa sai về cho Tòa thánh, chống sự 
lạm quyền của hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong việc bảo trợ các xứ 
Truyền giáo. Ngài cô võ lòng tôn sùng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, tuy chưa 
tuyên bố là tín điều, nhưng ngài cắm không được phủ nhận đặc ân ấy của Đức Mẹ. 
Ngài kết thúc công việc thời cải cách của Tòa thánh Roma một nửa thế kỷ sau 


Công đồng Trento. 


2. Công cuộc cải cách ở Ý: thánh Carolô Borromeo và thánh Philippê Neri 


Nước Ý nhờ ở cạnh Tòa thánh, nên công cuộc cải cách được thực hiện sớm hơn cả. 
Đàng khác, cuộc cải cách ở đây đã được chuẩn bị đầy đủ: nhiều địa phận, nhiều 
dòng tu được cải tổ, nhiều dòng tu mới được thành lập, đặc biệt dòng Tên. Hai 
nhân vật nổi tiếng hơn cả là thánh Carolô Borromeo (1538-84) trong việc cải cách 


các địa phận và thánh Philippê Neri (1515-91) trong việc thành lập dòng mới. 


Thánh Carolô thuộc gia đình quí tộc Borromeo ở Arona, từ nhỏ đã có chí hướng 
dâng mình cho Chúa. Năm 12 tuổi, sau khi được nhập hàng giáo sĩ, và theo tệ lạm 
thời đó thánh nhân được đặt làm bề trên tu viện St-Gratiano ở Arona. Năm 21 méi. 
được cậu ruột là đức Thánh Cha Piô IV đặt làm hồng y Quốc-vụ-khanh. Dän dần 
ngài kiêm các chức tổng giám mục Milan, hồng y bảo trợ nước Bồ đào Nha và 
miền Nam nước Đức, bảo trợ các dòng Cát minh và Phansinh. Bông lộc hàng năm 
rất nhiều, nhưng thánh nhân vẫn sống rất nghèo khó và nhiệm nhặt. Tuy còn ít tuổi, 
ngài đã tỏ ra có khả năng chu toàn các trọng trách. Thánh nhân giúp đức Thánh 
Cha Piô IV tái lập Công đồng Trento khóa III (1562-63). Khi Công đồng kết thúc, 
ngài đứng đầu Ủy ban soạn cuốn Kinh Bốn Công đồng. Đức Piô IV qua đời, dân 


chúng và các hông y muôn cử thánh nhân lên kê vị, nhưng ngài từ chôi. 


Với chức vụ tổng giám mục thành Milan, thánh Carolô bắt tay vào công việc cải 
cách giáo tỉnh của ngài, thực hiện chương trình của Công đồng Trento. Milan bấy 
giờ là một giáo tỉnh rộng lớn, gồm 15 địa phận, bao trùm một phần Venecia và 
vùng núi Alpes thuộc Thụy Sĩ. Tình trạng Milan lúc ấy rất thê thảm: hàng giáo sĩ 
không được huấn luyện đầy đủ, nhiều tu viện sống đời trần tục, giáo dân nguội 
lạnh, nhiều thánh đường bỏ trống hoặc dùng làm kho lẫm. Năm 1565, thánh nhân 
hội công đồng giáo tỉnh, tuyên bố các Sắc lệnh Công đồng Trento và buộc phải thi 
hành, lập ủy ban trung ương nhằm chỉnh đón lại 800 giáo xứ, chia thành giáo hạt, 
có cha quản hạt đứng đầu, hàng năm có các vị kinh lý đi kiểm soát, nhiều khi thánh 
nhân đích thân làm việc đó. Những linh mục thiếu kỷ luật và gương sáng bị ngài 
cảnh cáo và cho đi tĩnh tâm một thời gian. Thánh nhân còn thiết lập nhiều chủng 
viện: ở Pavia, Milan, Ancona. Các tu viện cũng được cải tô, luật dòng được tôn 
trọng. Giáo dân nhờ đây trở nên sốt sắng, trật tự và kỷ luật được vän hồi. Với các 


bồng lộc dư dật, ngài cho thiết lập nhiều bệnh viện, cứu tế viện, lớp dạy giáo lý. 


Cũng như mọi cuộc cải cách khác, thánh nhân đã gặp nhiều phản ứng. Ở Milan 
thời ấy, có dòng Ba Biển đức sống giàu sang trưởng giả, ăn chơi sinh nhiều gương 
xấu. Thánh nhân kêu gọi họ trở về với tinh thần của dòng. Bị chạm tự ái, họ mưu 
sát ngài trong khi dâng Thánh Lễ, nhưng chỉ bị thương nhẹ. Thấy các cha dòng 
Tên lôi kéo mât nhiều phần tử lỗi lạc trong các chủng viện, thánh nhân lập ra dòng 
Tận hién Thánh Ambroxiô, về sau đổi tên là dòng Tận hién Thánh-Carolô. Dòng 
nhận công tác giáo dục trong các chủng viện. Năm 1576, Milan mắc ôn dịch, người 
chết đầy đường, thánh nhân hy sinh săn sóc, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. 
Thánh Carolô qua đời năm 1584, khi mới 46 tuổi, nhưng đã dé lại cho Giáo hội 
một gương mẫu giám mục trong thời cải cách. Người ta gọi ngài là “Tiến sĩ hàng 
Giám mục”, vì đã đề lại låt nhiều thư chung đáng làm tài liệu quí giá cho các chủ 


chăn. [29] 


Đồng thời với cuộc cải cách ở các giáo phận và tu viện, nhiều dòng tu mới được 
thành lập để đáp ứng với những nhu cầu cấp thiết. Thánh Gioan Léonard lập dòng 
Đức Mẹ Thiên Chúa ở Lucques, gồm những giáo sĩ chuyên giảng thuyết chống lạc 
giáo. Thánh Giuse Calasanz người Tây Ban Nha, cư ngụ tai Roma, lập tu hội giáo 
sĩ đảm trách việc dạy trẻ em nghèo bị bỏ rơi. Nhưng nổi danh hơn cả là thánh 


Philippê Néri, ông tô hội Diễn giảng (Oratoire). [30] 


Thánh Philippê Néri (1515-95) quê thành Florencia, thuộc gia đình trung lưu. Lớn 
lên, cha mẹ cho học ngành thương mại, nhưng nghe tiếng Chúa gọi, Philippê đến 
Roma theo ban thần học. Thánh nhân vừa học vừa hoạt động truyền giáo trong các 
khu phố thường dân. Năm 1548, ngài lập hội Chúa Ba Ngôi, chuyên lo cứu giúp 
người nghèo khổ. Năm 1551, sau khi thụ phong linh mục, thánh nhân được cử coi 


sóc thánh đường St-Girolamo Canta. Tại đây, ngài tổ chức những buổi học tập ban 


chiều cho giáo dân. Lớp học bắt đầu bằng một đoạn sách giáo lý, tiếp theo là mấy 
phút giảng dạy, rồi để các học viên nêu thắc mắc và nghe giải đáp. Sau đó, họ được 
nghe một bài giáo sử, một đoạn sách về cuộc đời Chúa Cứu Thé, và kết thúc băng 
một bài ca phố thông. Kết quả rất khả quan, nhiều người cải thiện đời sống và giáo 


dân hiệu biệt sâu xa vê giáo lý. 


Một số người đến xin cộng tác, nhưng thánh nhân không có ý lập dòng. Mãi đến 
năm 1575, do lệnh truyền của đức Thánh Cha Gregori XIII, ngài mới tổ chức thành 
một tu hội giáo sĩ, mang tên là hội Diễn giảng. Đó là một tổ chức huynh đệ, các 
giáo sĩ cộng tác với nhau trong tinh thần bác ái với một kỷ luật rất đơn giản. Tu hội 
mới bành trướng mau chóng trên đất Ý, giữ vai trò quan trọng trong công cuộc cải 
cách thời hậu Công đồng. Sau này, đức hồng y De Bérulle ở Pháp lập một hội Diễn 
giảng tương tự; thánh Vĩnh sơn Phaolô cũng mô phỏng một phần, khi tổ chức dòng 


Lazarist. 


3. Công cuộc cải cách ở Tây Ban Nha: 


thánh nữ Terêsa Avila và thánh Gioan Thánh giá 


Ở Tây Ban Nha thời này có hai vị thánh nổi danh: thánh nữ Terêsa Avila (1515-82) 
và thánh Gioan Thánh giá (1542-91). Cả hai đều có công rất lớn trong việc cải tổ 


dòng Cát minh.[31] 


Thánh Terêsa sinh tại Avila, thuộc hàng quí tộc Cepeda. Ngay từ khi còn thơ ấu, 
Terêsa đã ham thích đọc sách và cầu nguyện. Năm 20 tuổi, bà vào dòng Kín Cát 
minh ngay tại quê nhà. Dòng Cát minh bấy giờ cũng như nhiều dòng tu khác đang 


ở thời kỳ suy biến, mà chưa có ai đứng lên cải cách. Thiếu tinh thần hy sinh, cầu 


nguyện, suy gẫm, các nữ tu ưa sống đời thế tục, bỏ qua những luật lệ nghiêm ngặt 
của dòng. Khi mới vào dòng, Terêsa cũng sống như các chị em khác trong đan viện 
Encamación. Trong 2 năm 1537-38, bà khủng hoảng thần kinh, rồi tiếp đến cơn 
khủng hoảng tinh thần, điều mà sau này bà gọi là “thời kỳ bất trung”: chán cầu 
nguyện, ưa sống trần tục. Năm 1543, Don Alonso thân sinh của Terêsa qua đời; đó 
là “nhát búa đập cửa đầu tiên” làm bà suy nghĩ và hối hận, nhưng vẫn chưa dứt 
khoát trở lại với Chúa, cho đến một ngày kia năm 1553, bà xúc động mãnh liệt 


trước tượng “Này là Người”. 


Từ ngày y, Terêsa sóng thánh thiện, nhiều lần được những ơn đặc biệt, như xuất 
thần, lên cao khỏi đất. Nhìn thấy đời sống sa sút của dòng, bà quyết ra tay cải cách. 
Từ năm 1559, thánh Pherô Alcantara (+ 1562) người cải tổ dòng Phansinh và là 
cha linh hướng của bà, đã khuyến khích bà làm công việc đó. Ba năm sau, ngày 
24.8.1562 cha D. Banez dòng Daminh đặt mình Thánh Chúa trong Nhà tạm, mẹ 
Terêsa trao áo dòng cho bốn chị em, thiết lập một đan viện mới lẫy tên Thánh 
Giuse, không xa đan viện Encarnación. Đan viện Thánh Giuse quy tụ khoảng sáu 
chị em cũng muốn sống nhiệm nhặt như Terêsa “ân dật, thinh lặng, khinh chê các 
tiện nghi, nhưng vui vẻ như trẻ thơ; khiêm nhượng, nhưng nhận chân giá trị linh 
hồn mình; tùng phục, nhưng là tùng phục Chúa Thánh Thân; say mê, nhưng là say 
mê Chúa Kitô; từ bỏ mọi sự, nhưng làm nữ vương thế giới”.[32] Bấy giờ tựa như 
“hỏa ngục nổi cơn cuồng loạn”, khắp thành Avila dấy lên đòi phá đan viện của 
Terêsa. Cha Banez đã giúp đỡ mẹ thánh trong việc dẹp yên cơn bão tô đó, nhưng 


thử thách khác còn nhiêu và kéo dài suôt đời thánh nữ. 


Trong 5 năm đầu (1562-67), thánh Terêsa sống thầm lặng trong đan viện, tiếp theo 
là 15 năm cuối dời, mẹ đi nhiều nơi thực hiện công cuộc cải cách, và viết nhiều 


sách đạo đức rất giá trị: Lâu đài bên trong (Le Château intérieur, 1577), Những suy 


niệm về bản Nhã ca (Pensées sur le Cantique), Bản Quy Chế (Constitutions, 1567), 
Sách nói về việc thăm viếng các Tu viện (L' Écrit sur les visites des Monastères, 
1580). Năm 1567, thánh nữ lên đường, và trong vòng 4 năm của chuyến di lần thứ 
nhất này, mẹ đã lập được bảy tu viện mới. Cũng năm 1567, Chúa Quan phòng cho 
mẹ gặp thánh Gioan Thánh giá, người sẽ được mẹ khuyến khích thực hiện cải tổ 


dòng nam Cát minh. 


Thánh Gioan Thánh giá sinh tại Vieja-Castilla, trong một gia đình nghèo túng, cha 
chết sớm. Để có tiền ăn học, Gioan xin làm y tá trong một bệnh viện ở Medina. 
Năm 21 tuổi, Gioan vào dòng Cát minh, và được sai đi học thần học ở Salamanca. 
Thấy luật dòng Cát minh không đủ nhiệm nhặt, đời sống tu trì lại sa sút, Gioan 
muốn bỏ sang dòng Chartreux. Chính lúc đó, thánh nhân gặp mẹ Terêsa, hai tâm 
hồn hiểu nhau. Thánh Terêsa khuyên Gioan đứng ra cải tô dòng nam Cát minh, 
mặc áo thô, đi dép, giữ luật nghiêm ngặt như ban đầu. Năm 1568, tu viện cải cách 
đầu tiên được thành lập ở Duruelo. Từ đấy cả hai cộng tác chặt chẽ với nhau, 
Gioan làm linh hướng cho Terêsa, và Terêsa là có vẫn của Gioan. Công cuộc cải tô 


thu hút được nhiều tu viện khác theo. 


Năm 1571, sau chuyến đi lần thứ nhất, thánh Terêsa trở về Avila và được bầu làm 
bè trên đan viện Encamación. Cải tổ xong đan viện cũ này, me lại ra đi chuyến 
nữa, lập thêm bốn tu viện mới. Lần này Gioan và Terêsa gặp nhiều thử thách. Ở 
Sevilla, thánh nữ bị vu cáo nhiều tội. Các tu sĩ bất mãn tìm cách phá công cuộc của 


` 
AI) re 
0, 


hai thánh nhân, mà họ cho là “điên r quá khích”. Khi danh tiếng của Terêsa 
truyền đi mọi nơi, người ta không dám mưu hại mẹ nữa, nhưng quay sang tån công 
thánh Gioan, bắt giam trong tu viện ở Toledo, hàng ngày đánh đập tàn nhẫn. Trong 
những năm bị giam giữ, thánh nhân viết cuốn Ca vịnh thiêng liêng (Cantique 


spirituel) và lẫy biệt hiệu Thánh giá. Trong khi đó, thánh nữ Terêsa xin Tòa thánh 


can thiệp và đức Gregori XIII cho phép các đan viện cải cách của thánh Gioan 
được đứng biệt lập thành một tỉnh dòng riêng (1580). Đó là gốc tích dòng Cát minh 
“đi dép” (déchaussé). 


Thánh Gioan được trả tự do, sống trong đan viện Granada, viết nhiều sách: Đường 
lên Núi Cát minh (Montée du Carmel), Tia lửa Tình yêu (Vive flamme d'Amour). 
Còn thánh nữ Terêsa tuy đã già yếu, cũng cố đi chuyến thứ ba và lập thêm năm tu 
viện trước khi qua đời năm 1582. Một mình thánh Gioan tiếp tục công việc, đối 
phó những thử thách mới. Lúc åy N. Doria, biệt hiệu “Sư tử Cát-minh”, chủ trương 
rất khắt khe trong việc hành xác với trăm thứ luật lệ đến độ phản đối cả việc ra 
ngoài tu viện hoạt động truyền giáo và bác ái. Bị thánh Gioan cảnh cáo, Doria bèn 
cách chức ngài, đày đi một vùng sa mạc, đến khi gần chết mới cho đưa về tu viện 
Chúa Cứu Thế ở Ubeda. Thánh nhân qua đời ở đây năm 1591. Kết quả, tinh thần 
của hai thánh nhân đã thăng. Dòng Cát minh cải cách bành trướng khắp nơi, đời 
sống đạo đức và anh hùng của hai đắng thánh đã tạo nên một cuộc sống mới trong 


Giáo hội. 


IV 


CÔNG CUỘC TRUYEN GIÁO CHO DÂN NGOẠI 


1. Truyền giáo tại Mỹ châu: cha Bartolomé de Las Casas [33] 


Chân trời thế giới mở rộng k từ năm 1492, khi ông Cristobal Columbo (1451- 
1506) và cha Diego Deza dòng Đaminh đặt chân lên đất Guanahani (San Salvador) 


ngày 12 tháng 10, và tìm ra Tân Thé giới, tức Mỹ châu. Biên cương Giáo hội cũng 
theo đấy mà mở rộng, trong khi nhiều nước Tây phương bắt đầu lìa bỏ Giáo hội. 
Các nhà truyền giáo sát cánh với những nhà thám hiểm đi chinh phục đất mới. Các 
cha dòng Biển đức, Đaminh, Phansinh là những thừa sai đầu tiên tại miền đất mới 
và hoàn toàn xa lạ này. Công cuộc truyền giáo được đức Thánh Cha Alexanđrô VI 
(1492-1503) đặt dưới quyền bảo trợ vua nước Tây Ban Nha bấy giờ là nữ hoàng 
Isabella (1451- 1504), vua Fernando V (1504-16), rồi hoảng dé Carlos Quinto 
(1516-56). 


Năm 1493, đức giám mục B. Buil dòng Biển đức được đức Thánh Cha cử sang 
Tân Thế 2101, cùng với 12 thừa sai, trong số có cha J. Pérez, dòng Phansinh, vi linh 
hướng của nữ hoàng Isabella. Các thừa sai này tới Hispaniola (tức đảo Haiti và 
Saint Domingue ngày nay), xây một nguyện đường và đặt Mình Thánh Chúa. Mấy 
năm sau, nguyện đường này được ông Columbo cho thay thế bằng một đại thánh 
đường, với một tu viện Phansinh xây băng đá. Nhiều thừa sai Đaminh và Phansinh 
nối tiếp nhau sang truyền giáo, trong số này có cha Bartolomé de Las Casas (1474- 
1566) dòng Đaminh. Năm 1511, tòa giám mục đầu tiên được thiết lập cũng trên 


đảo Saint-Domingue. 


Năm 1519, Fernando Cortez (1485-1547), một võ quan Tây Ban Nha, đem quân 
hoàng gia sang chinh phục Mehico, đánh phá vương quốc Aztec (1521). Sau đó, 
ông kêu mời các linh mục có nhiệt huyết tông đồ sang giảng đạo. Các cha Đaminh 
và Phansinh nhiệt liệt hưởng ứng. Không bao lâu, Mehico trở thành một nước 
Công giáo phục quyền Tây Ban Nha, và được gọi là “Tân Tây Ban Nha”. Bên cạnh 
các cha dòng này, có những nhà chính tri thực dân tàn bạo, những tay lãng mạn, họ 


chiêm được dân tộc nào là đàn áp, bóc lột và coi dân địa phương như đoàn vật. Dé 


che đậy thủ đoạn dã man y, họ dám tâu về triều đình Tây Ban Nha răng: thô dân 


này không phải là người thật, không nên làm phép Rửa cho họ. 


Đề chống lại những luận điệu thực dân tàn nhẫn ấy, các thừa sai đã can đảm đứng 
lên bênh vực quyên sống của những người xấu số đó. Các cha Đaminh đã dâng lên 
đức Thánh Cha Phaolô III (1534-49) một cuốn sách chứng minh họ là người, có 
quyền hưởng tự do, và được chịu các bí tích như mọi người Âu châu. Cha 
Bartolomé de Las Casas là vị thừa sai xuất sắc và can đảm nhất trong việc này. 
Tám lần cha vượt đại dương về triều đình Madrid, để bênh vực số phận của lớp 


người bị áp bức. 


Năm 1544, cha Bartolomé được cử làm giám mục tiên khởi thành Chiapa nước 
Mehico, khi đã 70 tuôi. Từ Tây Ban Nha trở lại Mỹ châu nhận chức, đức cha đưa 
theo gần 50 thừa sai thuộc nhiều dòng. Đức cha đi kinh lược địa phận, cương quyết 
bài trừ tục buôn bán nô lệ, và làm thư chung gởi đi khắp nơi để các cha đừng giải 
tội cho những kẻ bắt thổ dân làm tôi mọi như súc vật. Nhiều kẻ bất mãn vu cáo đức 
cha nhiều điều, khiến ngài đã định từ chức để địa phận khỏi bị thiệt hại. Nhưng 
năm 1547, một lần nữa đức cha trở về Tây Ban Nha. Lần này ngài đệ lên triều đình 
một kháng thư như sau: “Sắc lệnh đức Giáo hoàng Alexanđrô VI không hề trao 
Tân Thé giới cho vua Tây Ban Nha, nhưng chỉ ban quyên sai đi những nhà truyền 
giáo và bảo trợ công cuộc đó và, như để thưởng công, nhà vua sẽ được phong làm 
Hoàng dé các dân theo đạo Công giáo, chi có thế. Nhà Vua trước sau không được 
sai quân sĩ đến cướp đất nước của họ, bắt họ phục quyền mình. Nhưng nếu nước 
nảo theo đạo và tự ý xin phục quyền vua Tây Ban Nha, thì nhà Vua được đón 
nhận, nhưng không bao giờ được cưỡng ép họ. Lý luận đanh thép của đức cha 


Bartolomé khiên triêu đình phải nhìn nhận ngài hữu lý và vô tội. 


Ba năm sau tức năm 1550, đức cha Bartolomé lại vượt đại dương về Tây Ban Nha, 
và đây là lần thứ tám. Đức cha trở về để biện hộ cho số phận của thổ dân Mỹ châu 
trước mặt hoàng dé Carlos Quinto. Đức cha thắng lần nữa, mặc dầu kẻ thù của ngài 
vừa nhiều thần thế. Nói tóm, từ năm 1500 đến 1566, nhà truyền giáo anh hùng và 
lão thành này không bỏ việc bênh vực quyên tự do bình đăng cho thổ dân Mỹ châu. 


Đức cha từ trần năm 1566, thọ 92 tuôi. 


Cuối thế kỷ XVI, đã có tới 10 triệu thổ dân Mỹ châu cùng với khoảng 150.000 
người Tây Ban Nha, hợp thành một giáo đoàn såm uất. Tòa giám mục thứ nhất 
được thiết lập tại Saint-Domingue (1511), nay biến thành 5 giáo tỉnh và 27 địa 
phận, với 400 tu viện, vô số thánh đường, chủng viện, trung học, đại học, minh 
chứng sự đâm rễ sâu xa một cách lạ lùng của Giáo hội mới. Nói cho đúng, đây 
chính là Giáo hội Tây Ban Nha đã được chuyên từ bên kia đại dương tới, với mọi 
tổ chức, hàng Giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ, đến cả thánh nhân nữa, như thánh Lui 
Beltrán (1526-81) và thánh Gioan Macias (+ 1645) dòng Daminh, thánh Phansinh 
Solano (1549-1610) dòng Phansinh, thánh Pherô Claver (1580-1654) dòng Tên, là 
những nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha sang; và những đẳng thánh người bản xứ 
như thánh nữ Rosa Lima (1586-1617) dòng Ba Daminh, hoa trái đầu mùa của Giáo 
hội Tân Thé giới, được đặt làm bôn mạng cả châu Mỹ châu, rồi đến thánh Martinô 


Porres (1578-1639) da đen, cũng dòng Daminh. 
2. Truyền giáo tại ân Độ và Á Đông: thánh Phanxicô Xaviê 
Công cuộc thám hiểm chinh phục thế giới mới của Chính phủ hoàng gia Bồ Đào 


Nha đã bắt đầu từ trung tuần thé kỷ XV và mạnh mẽ hoạt động trong thé kỷ XVI. 


Trong các cuộc thám hiểm này đều có những cha dòng Đaminh hoặc Phansinh 


đóng vai tuyên úy, và thi hành sứ mạng truyện giáo tại nhiêu xứ xa xăm, được các 


nhà thám hiêm mở lôi. 


Năm 1497, Vasco Gama (1469-1524) vượt qua mũi Hảo Vọng (Bonne Espérance), 
rồi tién lên miền duyên hải Đông Phi, chiếm Mozambic làm thuộc địa. Tại đây các 
nhà truyền giáo ở lại giảng đạo cho thổ dân Cafres và Mozimbe. Vasco Gama tiếp 
tục vượt biên sang Ấn Độ và cập bến Calicut (Malabar), sau đó ông trở về nhận 
chức phó vương xứ Mozambic. Năm 1502, A. Albuquerque (1453-1515) theo con 
đường của Vasco Gama, tới Cochin miền duyên hải Malabar vào đầu năm 1503. 
Trong chuyến đi này có năm thừa sai dòng Đaminh, mà cha Domingo de Souza, vị 
linh hướng của Albuquerque, được coi là linh hồn của cuộc thám hiểm. Tại 
Cochin, cha De Souza xây một tu viện mang danh hiệu Thánh Bartolomeô. Đức tin 
từ đó phát triển mạnh trên miền đất Malabar. Năm 1503, đức Thánh Cha 
Alexanđrô VI (1492-1503), thể theo lời xin của vua Manuel I (1495-1521), đã thiết 


lập một giáo phận và cử cha E. Nunez dòng Đaminh làm giám mục tiên khởi. 


Năm 1505, nhà thám hiểm Albuquerque lại đi một chuyến nữa sang Ấn Độ, với 11 
nhà truyền giáo Đaminh, tất cả được đặt dưới sự hướng dẫn tinh thần của cha De 
Souza. Tới An Độ, Albuquerque đặt hai cứ điểm trong hai thành phố quan trọng: 
Ormuz và Goa. Năm 1508 tại Ormuz, một cứ điểm nằm ngay lối vào vịnh Persia, 
cha J. de Rosario xây một tu viện làm trụ sở cho công cuộc truyền giáo ở Persia và 
À Rập. Trong khi đó, thành Goa có tầm quan trọng lớn hơn, vì nó được ông 
Albuquerque chọn làm trung tâm điểm cho mọi công cuộc của người Bồ Đảo Nha 
tại Ấn. Ngày 25.11.1510, nhằm lễ kính thánh nữ Catarina tử đạo, cha De Souza tay 
cầm Thánh giá bước vào thành Goa một cách long trọng. Đề ghi nhớ ngày lịch sử 
này, tu viện cha xây cất ở đây nhận tước hiệu Thánh Catarina.[34] Người Bồ Đào 


Nha còn bành trướng thế lực sang đảo Tích Lan, miền duyên hải Coromendel 


(Đông Ấn), quần đảo Inđonexia, bán đảo Mã Lai và thuê Macao (1535) làm căn 
cứ. Họ đi đến đâu, các nhà truyền giáo cũng theo tới đó đề truyền bá Phúc âm, lập 


giáo điêm, xây cât tu viện, học đường, bệnh viện. 


Năm 1519, thủy thủ Fernando Magellan, người Bồ Đào Nha phục vụ hoàng gia 
Tây Ban Nha, chỉ huy đoàn tàu năm chiếc đi tìm đất mới. Ông tới miền duyên hải 
Nam Mỹ châu, băng qua eo biển (sau nảy mang tên Magellan), vượt Thái Bình 
Dương, và ngài 16.3.1520 ông tới đảo Samar (quần đảo Philippin). Nhiều cuộc 
viễn du thám hiểm khác tiếp tục hoạt động cho chính quyền Tây Ban Nha, và năm 
1565 dưới triều vua Felipe II (1556-98) cả quần đảo này trở thành thuộc địa, mang 
tên Philippin (tên vua Felipe). Trong các cuộc thám hiểm và chinh phục nói trên, 
đều có nhiều cha dòng Âutinh, Đaminh và Phansinh đi theo dé thi hành sứ vụ tông 
đồ. Công cuộc truyền giáo ở đây thành công mau chóng hơn bất cứ nơi nào ở Á 


châu. [35] 


Năm 1540, dòng Tên chính thức thành lập: một đạo quân mới xuất hiện sẵn sàng 
tiễn vào các “mặt trận”. Cũng năm ấy, vua Juan III (1521-57) nước Bồ Đào Nha 
xin đức Thánh Cha Phaolô III, cho sáu cha dòng mới này đi truyền giáo tại các 
thuộc địa hoàng gia. Nhưng thánh Inhaxu chỉ có thê cử đi thánh Phanxicô Xaviê và 
một cha khác. Thánh Phanxicô bấy giờ đang ở Roma, liền vội vã trở về Bồ Đào 
Nha. Tháng 4 năm 1541, thánh nhân đáp tàu vòng quanh Phi châu hết 13 tháng 
mới tới Goa ngày 6.5.1542. Ý định của vua Juan III là sai thánh nhân đi thanh tra 
các giáo xứ đã được thiết lập, nhưng Phanxicô lại đóng vài tông đồ rao giảng Tin 
Mừng. Việc thứ nhất của thánh nhân là biến khu phố ngài ở thành một bệnh viện, 
đích thân săn sóc bệnh nhân, thăm viếng tù nhân, dạy Kinh Bôn và giảng giải. Ngài 


giảng đạo băng cuộc sông nghèo khó. khắc khô câu nguyện và làm nhiêu dâu lạ. 


Dân Ấn theo đạo rất đông, trong vòng một tháng thánh nhân nhận vào đạo gần 


10.000, có ngày rửa tội hết cả một làng. 


Sau 6 tháng ở Goa, thánh Phanxicô vượt biển đi Mã Lai. Trong những cuộc hành 
trình này, ngài phải chịu thiếu thốn, gian nan, nhọc mệt vì cái nóng như thiêu đốt 
của miền nhiệt đới. Tại Malacca thủ phủ Mã Lai, năm 1547 một người quí phái 
Nhật Bản tên Hashiro sớm đến thánh nhân xin theo đạo. Thánh nhân hằng mong 
ước được giảng đạo cho Nhật Bản, một nước “trong đó không có một người Hồi 
giáo hay Do Thái giáo, chỉ có lương dân, những người dân hiếu học và ham điều 
mới lạ về Thiên Chúa và thiên nhiên”. Năm 1549, thánh Phanxicô cùng với hai cha 
đồng bạn và ông Phaolô Hashiro lên tàu. Ngày 15 tháng 8 năm đó, đoàn truyền 


giáo đã có mặt tại Kagoshima, thủ phủ xứ Satzuma, quê hương của Hashiro. 


Thánh Phanxicô học tiếng Nhật 40 ngày, dịch kinh Tin Kính và giảng nghĩa kinh 
đó. Ông Phaolô tìm cách cho ngài được gặp tướng quân, tướng quân Satzuma tiếp 
chuyện ngài rất lịch sự và cho phép giảng đạo trong khắp xứ. Thánh nhân giảng 
giải, dạy giáo lý, tranh luận với các nhà sư, làm nhiều dấu lạ; dân chúng theo đạo 
rất đông. Các nhà sư tức giận xúi tướng quân cắm đạo, khiến ngài phải trao giáo 
đoàn cho ông Phaolô, rồi sang xứ khác đến thành Firando. Tại đây, trong 20 ngày 
thánh nhân rửa tội được nhiều người, hơn cả một năm trong xứ Satzuma. Phanxicô 
cử một cha dòng ở lại thành này, còn ngài và một cha nữa lên kinh thành Meaco 
(Kyoto). Thánh nhân xin yết kiến hoàng dé, song không được vì thiếu tiền để vào 
cửa, nửa tháng sau ngài xuống thành Yamaouchi. Khi vào thành này, thánh nhân 
theo phong tục xứ ấy bận y phục sang trọng có đầy tớ theo hầu và mang theo lễ 


vật. VỊ lãnh chúa xứ này cho phép giảng đạo, 3.000 người xin chịu phép Rửa. 


Năm 1551, thánh Phanxicô ủy thác giáo đoàn Yamaouchi cho cha đồng bạn thứ 
hai, để sang xứ Băng (đảo Kiushiu). Tướng quân xứ này nghe biết tiếng thánh 
nhân, đã viết thư mời. Thánh Phanxicô lần này mặc áo dài mới thêu kim tuyến lộng 
lẫy, có phường kèn đi trước và 30 người quí phái theo sau. Khi đến phủ tướng 
quân, thánh nhân được trao gậy vàng, có tàn long che, hai người cầm ảnh Đức mẹ 
và sách Phúc âm đi trước, còn ngài với một dáng điệu uy nghi nhưng hiền hậu đi 
giữa, khiến mọi người chú ý. Vừa thấy thánh nhân, tướng quân cúi mình vái ba lạy. 
Thánh Phanxicô định đáp lễ theo phong tục xứ ấy, nhưng tướng quân can và mời 
ngồi. Lợi dụng cơ hội, nhà truyền giáo thuyết một bài về đạo Thiên Chúa, được 
tướng quân và mọi người chăm chú nghe. Từ ngày ấy, thánh nhân được tự do 


giảng đạo, người vào đạo cũng đông như các nơi khác. 


Tháng 11 năm 1551, thánh Phanxicô được gọi về Ấn Độ giữ chức bè trên tỉnh 
dòng. Ngài phải bỏ Nhật Bản sau 2 năm 4 tháng truyền giáo. Tuy giữ trọng trách 
bè trên, thánh Phanxicô vẫn đóng vai thừa sai, mong ước được đem ánh sáng Phúc 
âm vào đất Trung Hoa. Giữa năm 1552, thánh nhân lên tàu từ Malacca đi Trung 
Hoa, tới đảo Tam Châu (San Choan) thuộc hải phận tỉnh Quảng Châu. Trong khi 
chờ đợi ngày có thể đặt chân lên lục địa, thì thánh nhân lâm bệnh qua đời ngày 
3.12.1552, khi mới 46 tuổi. [36] 


Thánh Phanxicô đã không vào được nước Trung Hoa, dành việc đó cho cha Gaspar 
da Cruz dòng Daminh người Bồ Đào Nha. Cha Gaspar sau một thời gian giảng đạo 
cho Thủy Chân Lạp (Nam Việt Nam ngày nay), [37] đã từ Malacca tới Macao năm 
1555. Công cuộc của nhà truyền giáo này tại miền Nam Trung Hoa có kết quả một 
số đông xin theo đạo. Nhưng các quan địa phương nhìn cha bằng con mắt nghỉ ky, 


cha Gaspar bi bắt giam và sau cùng bị trục xuất. Cha trở lại hoạt động ở Malacca, 


nơi Tòa thánh vừa thiết lập một giáo phận và cử cha G. de Santa Lucia cũng dòng 


Daminh, làm giám mục tiên khởi (1558). [38] 


Các cha dòng Tên, như M. Ruggieri, M. Ricci, R. de Nobili, A. de Rhodes, v.v... 
nối tiếp công cuộc truyền giáo tại Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam...[39] 
các Cha sống hòa mình trong mọi trường hợp có thé: y phục, thực phẩm, ngôn ngữ, 
lễ nghi, văn hóa, phong tục. Cha Ricci học triết lý Không Tử và khoa học Trung 
Hoa, bàn chuyện chế tạo đồng hồ, nhạc cu, thiên văn, triết học với các quan và giói 
trí thức. Tinh thần Kitô giáo lọt vào quần chúng qua các bài thuyết trình, diễn văn 
và sách vở của cha. Cha chủ trương kính trọng và bảo vệ giá trị văn minh Trung 
Quốc: lòng hiếu thảo cha mẹ, lễ bái, suy tôn đức Không Tử. Nhiều người trong 
giới trí thức, quan lại, bác học, hoàng tộc, cũng như thường dân từ thôn quê đến 
thành thị, cả ở Bắc Kinh, xin theo đạo. Khi cha Ricci qua đời năm 1610, nhiều giáo 
điểm đã được thành lâp.[40] Trong khi ấy, tại Ân Độ, cha De Nobili (1577-1657) 


cũng áp dụng phương pháp nói trên, đã tự ý làm người Bà La Môn với người Bà 


an À 


La Môn.[41] Trước những phương pháp “độc đáo” ây, người ta càng ngày càng ý 
thức rằng hoạt động truyền giáo không phải chỉ là những hành động do lòng sốt 
säng hăng say, muốn có nhiều người theo đạo, còn cần phải có phương pháp và 
đường hướng cũng như phải quan tâm đến lòng tin chân thành của người theo đạo. 
Do đấy các nhà truyền giáo cần được đào tạo riêng, [42] việc thiết lập những chủng 
viện Truyền giáo được thực hiện, do sự thúc đây và trợ giúp của đức cha J. 


Vendeville, giám mục thành Tournoi (+ 1592), và cha Thomas de Jésus. 


Ở Philippin, đức Tin bành trướng mỗi ngày thêm rộng khắp quân đảo. Năm 1579, 
cha D. de Salazar dòng Daminh được đức Thánh Cha Gregori XIII cử làm giám 
mục tiên khởi. Viện đại học Santo Tomás, các cha Daminh thiết lập tại thủ đô 


Manila từ năm 1611. Các dòng tu đều gởi nhiều thừa sai người Tây Ban Nha đến 


quần đảo, thiết lập tỉnh dòng : tỉnh thánh Gregori (1578) dòng Phan sinh, tỉnh Nữ 
vương Rất thánh Mân Côi (1588) dòng Daminh. Không bao lâu cả nước theo đạo. 


[1] Sách tham khảo: Rohrbacher: Hist. Univ. de LÉglise Catholique, Q. XI, Paris 
1873, tr 322-681 - D. Rops: L'Église de la Renaissance et de la Réforme, Q. II: 
Une Ère de renouveau, La Réforme Catholique, Paris 1955 - A. Duval: Réforme et 
Affirmation du Catholicisme, trong: Histoire illustrée de l’Église (G. de Plinval - 
R. Pittet), Paris 1946-48, Q. II, tr 53-104 - Marx: Réforme de l’Église, trong: Dict. 
de Théol. Cath 


[2] Lời của nhà hùng biện và nhân bản học Egidio Viterbo nhân dịp đại Công đồng 
Latran V (1512): “Ce sont les hommes q-u’il faut changer par la religion, et non la 


religion par les hommes”. 

[3] Việc giữ Mình Thánh Chúa trong nhà tạm đặt ở bàn thờ chính, việc rung 
chuông nhỏ khi dâng Mình Thánh Chúa lên cao, cũng như việc dùng tòa Hòa giải, 
còn lưu lại tới ngày nay, đều do đức cha Giberti khởi xướng. 

[4] Thời hậu Công đồng Trento, dòng Phansinh ngành Obsenvantes lên tới con số 
165.000 tu sĩ; trái lại, ngành Conventuales tiến triển chậm chạp. Xem D. Rops: op. 
cit., tr 30. 


[5] Xem Cuthbert The Capuchins, London 1928. 


[6] D. Rops: op. cit., tr 30. 


[7] Xem R. de Maulde de la Clavière: Saint Gaétan de Thiène, Paris 1905. 


[8] Xem O. Premoli: Les Barnabites. clercs réguliers de Saint-Paul (Collection 


“Les Ordres Religieux”), Paris 1924. 


[9] Xem J. Brucher La Compagnie de Jésus, esquisse de son Institut et de son 
histoire, 1521-1773, Paris 1919 - A. Brou: La Compagnie de Jésus, trong Dom 
Poulet Hist du Christianisme, Beauchesne 1960, Q. II, tr 731-743. 


[10] Xem trong Monumenta historica S. J, Monument-a Ignatiana ser. 2a, Roma 
1919. Tập sách này khoảng 200 trang đã được phiên dịch sang nhiều ngôn ngữ. 
Tiếng Việt manh tựa dè: “Tập dụng Thần công”, “Đánh giặc thiêng liêng”, “Bài 


tập Linh thao”, được dùng trong những tuần tĩnh tâm (linh thao). 


[11] Tại sao ta quen gọi là dòng Tên ? Theo lưu truyền, năm 1773 dòng Chúa 
Giêsu bị giải thê (xem chương Bốn, II, 3), nhiều cha đang truyền giáo ở Việt Nam 
được gọi vè, khiến giáo dân thắc mắc: tại sao dòng Chúa Giêsu là dòng do Chúa 
Giêsu sáng lập lại có thể bị giải tán được ? Ngoài ra, một số giáo dân của các cha 
dòng này không muốn tham dự Thánh Lễ, xưng tội với các cha dòng khác. Trước 
sự ngộ nhận đó, các cha thừa sai bấy giờ đã giải thích cho giáo dân hiểu đây là 
đòng tu do thánh Inhaxu sáng lập và mang Tên Chúa Giêsu. Từ đó, người ta quen 


gọi dòng Chúa Giêsu là Dòng Tên. 


[12] Dòng Tên năm 1540 (năm được châu phê) chỉ có 10 cha; năm 1556 (năm 
thánh Inhaxu qua dot: 1.000 tu sĩ, 12 tỉnh dòng; năm 1580 (sau 40 năm thành lập): 
5.000 tu sĩ, 21 tỉnh dòng; năm 1616: 13.112 tu sĩ, 435 tu viện, 37 tỉnh dòng; sau 
200 năm ké từ khi thành lập, con số tu sĩ lên đến 22.000. 


[13] Hai thánh Canisio và Bellarmino đã được tôn phong tiến sĩ Hội thánh. 


[14] Xem Pastor: Hist. des Papes (bản dịch Pháp văn của A. Poizat), Q. IX, Paris 
1913, tr 295-320 - Rohrbacher. op. cit., tr 98-100. 


[15] Mùa thu năm 1528, trong một bài diễn văn đọc tại Madrid, Carlos Quinto ngỏ 
ý muốn qua Ý Dai Lợi để được Đức Thánh Cha tấn phong hoàng dé. Một lần nữa, 
ông thúc đức Clementê VII triệu tập đại Công đồng để ngăn cản sự bảnh trướng 
của phe ly giáo, hầu tái lập hòa bình Âu châu, đối phó với quân Thô Nhĩ Kỳ đang 
lăm le xâm chiếm thành Vienna. Mặc dầu có nhiều phản đối, nhưng vì Carlos đã 
quyết giữ vai trò hoàng đế Âu châu, nên ông đã sang Ý và được đức Thánh Cha 
Clementê đặt vương miện tai Bolonia tháng 2 năm 1530. Ngay sau đó, Carlos trở 
về Đức quốc, với mục đích tái lập sự thống nhất Giáo hội tại Nghị hội Augsburg sẽ 
họp vào thánh 6 năm ấy. Calos Quinto là người có thái độ hiền hòa, đến Luther 
cũng xác nhận : “Hoàng dé là người đạo đức và bình tĩnh; trong một năm ông nói ít 


hơn tôi nói trong một ngày”. 


[16] Xem Pastor: op. cit., Q. XI và XII, Paris 1925 và 1929 - Dorez: La Cour du 
Pape Paul II, Paris 1932. 


[17] Con số giám mục đến sau gia tăng nhưng không bao giờ quá 73 vi, mà phần 
lớn là người Ý (70%), rồi đến Tây Ban Nha (11%), Đức và Pháp (cả hai 10%). Con 
số nhà thần học và giáo luật lên tới 90, phần lớn là Ý (60) và Tây Ban Nha (20) 


[18] Xem Richard: Le Concile de Trente, Paris 1930 - Michel: Les décrets du 


concile de Trente, Paris 1938. 


[19] Các giám mục tham dự Công đồng khóa II, đa số là Tây Ban Nha (27), Ý 
(20), Đức (10), Pháp chỉ có 1 từ ngày 1.9.1551. 


[20] Xem chương trên: IV. 3, tr 55. 


[21] Công đồng khóa III, số giám mục Ý chiếm phần đông (85), rồi đến Tây Ban 
Nha (16), Bồ Đào Nha (3), Anh (1), Pháp có 1 hồng y và 13 giám mục tham dự, 
nhưng mãi đến ngày 13.11.1563 mới tới; các giám mục Đức lánh mặt, viện lẽ để 


tránh sự chia rẽ với Tin lành. 


[22] Xem D. Rops: op. cit., tr 126-227. 


[23] Ngày 29.5.1453, quân Thổ Nhĩ Kỳ (Hồi giáo) chiếm kinh thành 
Constantinopoli, chấm dut dé quốc Đông phương (Xem phần I, chương Mười: II, 
1) Từ đó, thé lực Hồi giáo bành trướng sang Âu châu và Bắc Phi: nhiều Quốc gia 
Kitô giáo rơi vào tay Thổ Nhĩ Kỳ: Bosnia (1464), Ai Cập (1515), đảo Rhodes 
(1528). Thành Vienna bị tấn công, Hung Gia Lợi lâm cảnh chiến tranh (1535), đảo 
Corse đầu hàng (1553), đảo Malte bị bao vây (1565), đảo Cypriô bị phong tỏa 
(1570-71), trong khi hai thành Nicosia và Famagouste bị hạ (6.8.1571) tổng trần 
Badagino bị cắt tai mũi và lột da sông. Hồi quân chỉ còn một việc đồ bộ lên Ý Đại 


Lợi, chiêm kinh thành muôn thuở đê hoàn thành cuộc “thánh chiên” của họ. 


Các nước Công giáo Tây phương lâm nguy. Đức Thánh Cha Piô V lên tiếng mời 
mọi các vua chúa gia nhập binh Thánh giá chông kẻ thù đức tin và văn minh Âu 
châu. Nhưng đáp lại lời mời mọi đó, chỉ có vua Felipe II nước Tây Ban Nha, và 


các ông hoàng Y Đại Lợi, đặc biệt xứ Venecia. Tướng Don Juan, em vua Tây Ban 


Nha, được cử làm tổng tư lệnh liên quân Thánh giá. Từ khi hai thành Nicosia và 
Famagouste thất thủ, đức Thánh Cha xúc tiến việc tién quân. Ngày 8.9.1571, đoàn 
quân Thánh giá lên đường mọi người xưng tội rước lễ, những quân binh thiếu đạo 
đức đều bị loại. Khởi hành từ Messina ngày 16.9.1571, binh Thánh giá với 209 
chiến thuyền kéo thắng tới vịnh Lepanto, nơi trấn đóng của 300 chiến thuyền Hồi 
giáo. Hai bên gặp nhau hồi 1g30 chiều ngày 7.10.1571. Trên một chiếc xuông nhỏ, 
tướng Don Juan chạy suốt mặt trận, Thánh giá trên tay, động viên tinh thần quyết 
chiến diệt địch. Và theo lệnh của đức Thánh Cha là, khi kèn đồng vang lên, mọi 


quân binh phải kêu cầu Thiên Chúa Ba Ngôi và đọc kinh Kính mừng Maria. 


Trong khi hai bên còn đối diện nhìn nhau, bỗng một tiếng đại bác từ phía Hồi giáo 
nổ vang báo hiệu trận chiến bắt đầu, lúc ấy là 4 giờ chiều cùng ngày. Phía quân 
Công giáo tự thấy có nhiều bất lợi: số chiến thuyền thua kém, ánh mặt trời buổi 
chiều chiếu vào mặt, thuyền ngược gió, lại bị màn khói đen che phủ. Nhưng dần 
dần lợi thế đồi ngược: gió đôi chiều, màn khói tan đi và mặt trời chiếu sang phía 
Hồi giáo. Trận chiến quyết liệt, quân sĩ hai bên “xáp lá cả”, vật lộn nhau, đâm 
chém nhau suốt một tiếng đồng hồ. Thủy sư đô đốc Hồi quân bị trúng đạn, một 
binh sĩ Tây Ban Nha nhảy sang thuyền địch cắt cầu đầu, xô vào ngọn giáo giơ cao: 
Hồi quân đại bại, 284 chiến thuyền bị đánh đắm, 30.000 quân bị giết, 3.500 bị bắt 
làm tù binh. Trong số các chiến sĩ Công giáo có M. Cevantes, một đại văn hào Tây 
Ban Nha, tác giả danh phẩm Don Quijote ingenioso hidalgo (1605-1615); 


Cervantes bị thương cụt tay trái trong trận chiến này. 


Sau trận Lepanto, lực lượng hải quân của Hồi giáo không còn gây khiếp đảm nữa, 
nhưng lục quân của họ vẫn đáng sợ. Tuy nhiên 100 năm sau, lực lượng này cũng bị 
đánh bại luôn. Năm 1683, Hỏi quân lại đe dọa Âu châu, tướng Kara-Mustapha xua 


quân đến tận Vienna, vua Leopold bỏ chạy, dân chúng tuyệt vọng. Chỉ có vua Ba- 


lan J. Sobièski với 20.000 quân quyết chiến với 200.000 Hồi quân. Một lần nữa 
dưới sự bảo trợ của Đức Trinh nữ Maria, binh Công giáo vừa xuất hiện trên đỉnh 
đổi gần thành Vienna, địch quân bỗng hoảng sợ, tan vỡ rút lui. Để muôn đời ghi 
nhớ ơn này, đức Thánh Cha Innocentê XI (1676-89) lập lễ kính Thánh Danh 


Maria. 


[24] Xem Pastor: op. cit., Q XVI-XVII; Paris 1935-36 - P. Deslandres: Saint Pie 


V et l’Islamisme. Paris 1911. 


[25] Lịch cũ gọi là “Lich Giulian”, đó là Lich Roman đã được Vua Julius Cesar sửa 
lại năm 708 từ khi thành lập La Mã (tức năm 46 trước công lịch). Theo Lịch 
Giulian, một năm có 365 ngày lẻ 6 giờ, vì có số lẻ này nên cứ 4 năm lại có một 
năm nhuận. Năm 325, đại Công đồng Nicêa dựa theo Lịch Giulian, xác định ngày 
21 thánh 3 là ngày Xuân phân để ân định ngày mừng lễ Phục sinh. Nhưng sự thực, 
một năm có 365 ngày lẻ 5 giờ 48 phút (chứ không phải là đúng 6 giò). Vì thế, theo 
Lịch Giulian mỗi năm chậm lại 12 phút, và từ năm 325 đến 1582 đã chậm trên 10 
ngày, khiến ngày Xuân phân cũng bị sai lệch. Đại Công đồng Trento trong một 
phiên họp đã ngỏ ý muốn sửa lại. Công việc này được dành cho đức Gregori thực 


hiện, với sự cộng tác của nhà thiên văn Luis Lulio người xứ Calabra (Y). 


Dé cho phù hợp với thiên văn học, đức Gregori quyết định bỏ đi 10 ngày. Năm 
1582, bằng một Tông hién, ngài công bố “Lịch Gregorian” ân định hôm sau ngày 
4.10.1582 sẽ là ngày 15.10.1582. Tuy thế vẫn còn sai chút đỉnh, nên đức Gregori 
quyết định từ nay cứ 4 năm “hàng trăm” (1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 
2200, 2300) nhuận mà thôi (thay vì cứ 4 năm cùng nhuận như trước). Dầu vậy, cứ 


4000 năm còn sai lệch một ngày. 


Việc sửa đổi ngày đã bị các giáo phái Tin lành đả kích dù dội, mãi đến thế kỷ 
XVIII họ mới chịu theo. Nhiều Giáo hội Chính thống cho tới ngày nay vẫn còn 
theo Lịch Giulian (hiện nay cách lịch Gregorlan tới 13 ngày). Nước Nga đã theo 


Lịch Gregorian từ năm 1918. 


[26] Pastor op. cit., Q. XIX, Paris 1938, tr 233-243 


[27] Văn thư ngày 3.3.1593, xem Astrain: Historia de la Compania de Jesus en la 
Asistencia de Espana, Q. II, Madrid 1909, tr 58 - và cuộc tranh luận, xern D. 
Rops: op. cit., tr 422-425. 


[28] Các hồng y cử tri phải họp trong “phòng khóa” (conclave bởi từ La tinh cum 
và clavis có nghĩa khóa), chỉ được ra khỏi khi có Giáo hoảng đắc cử, với 2/3 số 


phiêu. 


[29] Pastor op. cit.. Q. XIV, Paris 1932; Q. XV, Paris 1933, tr 116-144. 


[30] Xem L. Poncelle et L. Bordet: Saint Philippe Néri et la Societé romaine de son 
temps (1515-95), Paris 1928. 


[31] Xem Sa Vie par elle même (1569); Oeuvres (bản dịch Pháp văn do dòng Cát 
minh) , Paris 1907 Đặc đan Thánh Terêsa Avila, Nữ Tiến sĩ Hội Thánh, Sài Gòn 
1970 - J. Baruzi: Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique, 
Paris 1931. Cả hai đã được tôn phong Tiến sĩ Hội thánh: thánh Gioan năm 1926, 


thánh Terêsa năm 1970. 


[32] “... solilaires, muettes, dédaigneuses de leur corps et de ses exigences, mais 
gaies comme des enfants, humbles, mais conscientes de la dignité de leur âme, 
soumise, mais à l’Esprit;, éprises, mais du Christ, dénuées de tout. mais reines du 


monde” (Marcelle Auclair). 


[33] Juan B. Teran: La naissance de l Amérique Espagnole, Paris 1930 - D. Rops: 
op. cit., tr 323-331. 


[34] André Marie: Missions Dommicaines dans l’Extrême-Orient, Paris 1865, Q. I, 


tr 72 - A. Mortier Hist. des Maitres Généraux, Q.V, Paris 1912, tr 155-156. 
[35] P. Femández: Dominicos donde nace el Sol, Manila 1958, tr 18. 


[36] Monumenta historica S.J., Monumenta Missionum; I và II - Brou: Saint 
François Xavier, conditions et méthodes de son apostolat. Bruges 1925 - D. Rops: 
op. cit., tr 339-350. Tai Nhât Bån năm 1590 có 300.000 giáo dân, năm 1588 môt 
tòa Giám mục được thiết lập. Đầu thế ký XVII, đã hy vọng có một hàng giáo sĩ 


Nhật Bản, nhưng rồi cuộc bách hại năm 1515 đã làm tiêu tan hết. 

[37] Xem dưới đây, chương Tám, I, 2. 

[38] L. E. Louvet: La Cocinchine Religieuse,Paris 1885, tr 223-224. Theo cuôn hôi 
ký của dòng Đaminh năm 1549, thì tỉnh dòng Santa Cruz bấy giờ có 18 giáo xứ với 


15.000 giáo dân tại Mã Lai và trên các đảo phụ cận. 


[39] Xem chương Tám I, 3-4. 


[40] H. Bernard: Matthieu Ricci et la Societe chinoise de son temps, Tientsin 1937 


[41] P. Dahmen: Un Jésuite Brahme: Robert de Nobili, Bruges 1925. 


[42] F. Rousseau: L'Idée missionnaire aux XVIe et XII/e siècles, Paris 1930. 


Chuong Ba 


GIÁO HỘI THỜI KHOA HỌC 


VÀ VĂN NGHỆ CO DIÉN (tk. XVII) 


I. Giáo hội Phục hưng ở Pháp 


1. Thánh Phanxicô Salêdi và hồng y De Bérulle trong cuộc cải cách Giáo hội 


2. Thánh Vinhsơn-Phaolô lập dòng Lazarist, với sứ mạng truyền giáo ở thôn quê 


3. Tô Chức các chủng viện 


4. Hoạt động bác ái và giáo dục. 


II. Giáo hội trong lãnh vực khoa học và văn nghệ 


1. Giáo hội với khoa học 


2. Giáo hội và mỹ thuật 


3. Văn Chương Công giáo 


IMI. Giáo hội với sứ mạng truyền giáo 


1 . Tuyên giáo tại Mỹ châu: Paraguay và Canada 


2; Truyèn giáo tai Á châu: Nhật Bản, An Độ, Trung Hoa 


3. Cuộc tranh luận vè lễ nghi Trung Hoa 


Mệnh danh là thời khoa học và văn nghệ, vì thế kỷ XVII là thế kỷ của các nhà 
trước tác nổi tiếng về khoa học, triết lý, văn chương, nghệ thuật. Đặc biệt nhất là 
ba nước Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Bước sang thế kỷ này, Giáo hội có bộ mặt 
mới. Công cuộc cải cách vẫn tiếp tục, tuy ở Ý và Tây Ban Nha không còn có gì đặc 
sắc. Tại Ba Lan sau một thời gian bị giáo phái Tin lành lân át, Giáo hội đã được 
vua Sigismund III (1587-1632) bênh vực, và ảnh hưởng Tin lành bị đầy lui. Ở Đức, 
phong trào cải cách gặp cản trở do cuộc chiến tranh Ba mươi năm (1618-48), mà 
nguyên nhân chính là sự mâu thuẫn giữa Tin lành và Công giáo, với tham vọng 
chính trị của để quốc Áo. Hòa ước Westfalen (1648) chấm dứt chiến tranh, nhìn 
nhận quyên tự do tín ngưỡng. Ở Anh quốc, vua Charles I đàn áp Thanh giáo 
(Puritanisme); năm 1649 ông bị Cromwell, một chính trị gia theo Thanh giáo, lật 


đô và đưa lên đoạn đâu đài. 


Riêng nước Pháp, sự cải cách trở thành một cao trào vào cuối thế kỷ XVI, với 
thánh Phanxicô Salêdi và đức hồng y De Bérulle. Giáo hội Pháp nỗi bật trong thế 
kỷ này. Người ta còn gọi nó là thời kỳ “đại tâm hồn”, mà thánh Vinhsơn-Phaolô 
làm đại diện. Trong khi đó, chiếu chỉ Nantes (1598) của vua Henri IV không còn 
được tôn trọng dưới triều Louis XIV (1643-1715), đến năm 1685 bị bãi bỏ, khiến 
giáo phái Tin lành hết hoạt động trên đất Pháp. 


Năm 1622, đức Thánh Cha Gregori XV ban Tông hiến Inscrutabili ngày 22 tháng 
6, thiết lập thánh Bộ Truyền giáo.[1] Khởi thủy là Ủy ban các hồng y do đức Piô V 
và đức Gregori XIII thành lập vào thời hậu Công đồng Trento, nhằm truyền giáo 
cho các Dân ngoại và kêu mời anh em ly giáo Đông phương trở về. Năm 1599, Ủy 
ban được đức Clementê VIII nói rộng thêm quyền hành, và mang tên là “Ủy ban 
Truyền giáo có mục đích truyền bá đức tin khắp hoàn câu, thúc đây công cuộc 
truyền giáo tại Mỹ châu, Á châu, Phi châu... Kết quả là nhiều dân tộc theo đạo 


Công giáo thay thế cho các Quốc gia “ly giáo” ở Âu châu.[2] 


GIÁO HỘI PHỤC HƯNG Ở PHÁP 


1. Thánh Phanxicô Salêdi và đức hồng y De Bérulle 


trong công cuộc cải cách Giáo hội. 


Phong trào cải cách ở Pháp bị chậm lại do cuộc chiến tranh tôn giáo khai diễn từ 


năm 1562, và chấm dứt bằng chiếu chỉ Nantes (1598) của vua Henri IV, khoan 


hồng cho giáo phái Calvin được tự do hoạt động. Người ta nhận thấy thời kỳ này, 
hai nước Pháp và Ý diễn tiến rất giống nhau. Nếu tại Ý có thánh Carolô Bonomeo 
cải cách địa phận cùng thánh Philipppê Neri lập hội Diễn giảng, thì ở Pháp cũng có 
thánh Phanxicô Salêdi (1567-1622) lo việc cải cách Giáo hội và đức hồng yP.de 
Bérulle (1575-1629) với hội Diễn giảng Chúa Kitô. 


Thánh Phanxicô sinh tại lâu đài Salêdi, gần thành Annecy (Savoie). Sau nhiều năm 
theo học ở Paris và Padua, Phanxicô từ bỏ địa vị cùng danh vọng của cải, dâng 
mình cho Chúa. Làm linh mục, thánh nhân nêu gương chăm chỉ ngồi tòa Hòa giải, 
thăm viếng người nghèo khổ, ốm đau. Khi công tước xứ Savoie chiếm lại được 
vùng Chablais, thánh nhân tình nguyện nhận một công tác nguy hiểm và khó khăn 
là thuyết phục người anh em Tin lành. Trong 4 năm với những có gắng, hy sinh 
vượt mức, ngài đã đưa cả vùng đó trở về với Giáo hội Công giáo: 70.000 người xin 
trở lại. Năm 1599, đức Thánh Cha Clementê VIII (1592-1605) gọi thánh nhân đến 


Roma trình bày công việc, và đặt làm giám mục thành Genève.[3] 


Thánh Phanxicô trở về nhận quyền địa phận, tiếp tục công việc truyền giáo bằng 
giảng thuyết. Danh tiếng ngài đồn đi khắp nơi, được nhiều địa phận mời đến giảng. 
Ở Paris, vua Henri IV (1589-1610) ngỏ ý muốn đặt thánh nhân làm giám mục phụ 
tá ngay tại kinh đô, song ngài từ chối. Trong thời gian lưu lại đây, trước một xã hội 
xa hoa trụy lạc, thánh nhân đã viết cuôn Dẫn đàng nhân đức (Introduction à la vie 
dévote, 1608), một danh phẩm đã gây nguồn sống đạo đức sâu xa trong Giáo hội ở 


Pháp. 


Trong 20 năm giám mục, thánh nhân lo cải cách địa phận theo tinh thần Công đồng 
Trento. Đối với giáo dân, ngài tổ chức những lớp giáo lý và giảng dạy Kinh Bốn 


các ngày chúa nhật. Đôi với hàng giáo sĩ, ngài mở chủng viện đào tạo những tông 


đồ có khả năng và nhiệt thành. Ngài đích thân đi thăm các giáo xứ, tái lập trật tự và 
luật pháp khắp nơi. Ảnh hưởng của thánh nhân vượt ra ngoài ranh giới địa phận: 
nhiều giám mục theo gương ngài. Những người ở xa cũng được học hỏi thánh nhân 
qua thư từ. Người ta còn giữ lại gần 20.000 bức thư, nhiều sách đạo đức, trong đó 
có cuốn Tình yêu Thiên Chúa (Traité de l'amour de Dieu, 1616). Sau cùng, được 
sự hợp tác của thánh Gioanna de Chantal (1572-1641), ngài lập dòng Thăm viếng 
(Les Visitandines). Năm 1622, có việc sang Lyon, thánh Phanxicô lâm trọng binh 


và từ trân ở đó. 


Bên cạnh thánh Phanxicô Salêdi, còn có đức hồng y De Bérule. Ngài sinh tại lâu 
đài Sérilly xứ Champagne, thuộc gia đình quí tộc De Bérulle có lòng đạo đức và tài 
lợi khẩu từ khi còn ít tuổi. Theo tiếng Chúa gọi, De Bérulle dâng mình cho Chúa, 
thụ phong linh mục, và trở thành một tông đồ rất nhiệt thành với phong trào cải 
cách. Trước hết, cộng tác với chân phước Marie d'Incarnation trong việc thành lập 
ở Pháp nhiều nữ đan viện Cát minh “cải cách” theo thánh nữ Terêsa Avila. Ngài 
liên lạc với các cha hội Diễn giảng của thánh Philippê Neri, để lập một hội Diễn 
giảng khác (1611), thích ứng với nhu cầu của Giáo hội ở Pháp. Năm 1613, đức 
Thánh Cha Phaolô V (1605-21) châu phê tu hội mới, mang tên hội Diễn giảng 
Chúa Kitô. [4] 


Hội diễn giảng Chúa Kitô là tu hội Giáo sĩ, tuy không có lời tu thệ nhưng cũng giữ 
trọn ba nhân đức: vâng phục, khiết tinh và nghèo khó, là những đòi hỏi của chức 
linh mục. Mục đích của hội là cải hóa và chấn hưng hàng giáo sĩ, giúp đỡ các cha 
sở trong việc coi sóc giáo dân, tổ chức các tuần tĩnh tâm cho hàng linh mục và thiết 
lập những chủng viện đào tạo giáo sư tương lai. Năm 1620, theo lệnh của đức 
Thánh Cha, hội nhận thêm việc giáo dục thanh niên ngoài đời. Hội bành trướng rất 


mau chóng, năm 1631, nghĩa là sau 2 năm vi sáng lập qua đời, hội đã có 71 nhà, 


trong đó có 6 chủng viện và 21 học đường. Nhiều giám mục gương mẫu, nhiều linh 
mục thánh thiện xuất thân từ những chủng viện hay học đường của các cha Diễn 
giảng này, như A. Bourdoise, người sáng lập hội Giáo sĩ Thánh Nicolas, J.-J. Olier 
người sáng lập hội Saint-Sulpice, đặc biệt thánh Vinhsơn Phaolô tô phụ dòng 


Lazarist. 


Tiếp tục tinh thần cải cách của thánh Phanxicô Salêdi và đức hồng y De Bérulle, 
người ta chú ý đến chân phước Alain Solminihac, giám mục Cahors. Suốt 18 năm 
giám mục (1636-54), ngài chuyên tổ chức những buổi thuyết trình nhằm cải tổ 
hàng giáo sĩ, mở chung viện đảo tạo các màm non Giáo hội, can đảm tận diệt đôi 
phong bại tục trong địa phận. Nhưng thời danh hơn hết vẫn là thánh Vinhsơn- 


Phaolô, rồi đến thánh Gioan Eudes và cha J. Olier. 


2. Thánh Vinhson Phaolô lập dòng Lazarist, 


với sứ mạng truyền giáo ở thôn quê [5] 


Vinhsơn Phaolô (1581-1660) sinh quán tại Pouy, gần thành Dax (Landes), trong 
một gia đình thường dân. Vì cảnh gia đình nghèo túng, Vinhsơn hồi nhỏ phải đi 
chăn bò cừu, lớn lên nhờ có người giúp đỡ và sự hy sinh của cha mẹ, cậu mới có 
tiền ăn học. Nghe tiếng Chúa gọi, Vinhsơn theo ban thần học ở Toulouse và thụ 


phong linh mục năm 1600. 


Ban đầu cha Vinhsơn không hơn gì các linh mục khác. Năm 1605, trong một 
chuyến đi Marseille về, tàu bị cướp và cha bị bán làm nô lệ bên Tunisia (Phi châu). 
Sau bốn lần đổi chủ, Vinhsơn đã cảm hóa được ông chủ cuối cùng và được trả tự 


do (1607). Trở về Pháp, cha Vinhsơn lần lượt coi giáo xứ Clichy và Châtillon, rồi 


làm tuyên úy cho bà công tước Gondi. Do sự tiếp xúc với giáo dân thôn quê, thấy 
sự nghèo khổ của họ về thể chất cũng như tinh thần, cha tìm cách nâng đỡ ho. 
Chính thời kỳ này, thánh nhân nầy ra ý tưởng tô chức một tu hội Giáo sĩ “đi từ làng 
này sang làng khác, để khuyên bảo giảng dạy Kinh bôn cho dân quê”. Một dòng tu 
Truyền giáo thành hình (1625), đức Thánh Cha Urban VIII (1623-44) châu phê 
ngày 12.1.1632. Vì các cha đặt trung tâm ở Saint-Lazare, nên có tên là dòng 
Lazarist. Nhờ hoạt động của dòng mới này, nhiều vùng Công giáo được phục 


hưng, song song với công cuộc cải tô hàng giáo sĩ. 


Đồng thời với dòng Lazarist, nhiều vị tông đồ khác cũng hoạt động ở nhiều nơi. Ở 
Bretagne, từ năm 1616 đến 1652, cha M. Le Nobletz dòng Tên thành công trong 
việc cải thiện đời sống Công giáo khắp vùng. Cha dùng hình ảnh tô mầu đề giảng 
dạy giáo lý, và đạt nhiều kết quả. Tiếp theo công việc của Le Nobletz là cha J. 
Maunoir. tổ chức những giờ suy niệm cuộc tử nạn của Chúa, diễn lại các chặng 
đường Thánh giá như màn kịch. Còn cha Huby, bạn của cha Maunoir, chuyên tổ 
chức các tuần tĩnh tâm. Ở Normandie, có thánh Gioan Eudes; vùng Languedoc, 
thánh Phan sinh Regis dòng Tên; vùng Lorraine, thánh Pherô Fourier sáng lập 
dòng nữ Kinh sĩ Thánh-Âutinh Trong các cha dòng Capuxinô, có cha Joseph rất 
thời danh ở La Rochelle, ngài vừa chống các lạc thuyết, vừa truyền giáo cho dân 
quê. Hội Diễn giảng của đức hồng y De Bérulle tuy nhằm mục đích cải cách hàng 
giáo sĩ, nhưng cũng không quên giảng dạy giáo dân; người ta đặc biệt để ý đến 


hoạt động của cha Lejeune ở miên Jura. 


3. Tô chức các chủng viện 


Dé chuẩn bị cho Giáo hội tương lai, các chủ chăn đương nhiệm nhận thấy việc cải 
cách hàng giáo sĩ và chán hưng đời sống giáo dân chưa đủ, còn phải nghĩ đến 
những con người của ngày mai. Đó là việc tổ chức các chủng viện, mà Công đồng 
Trento đã nhắn mạnh và tha thiết kêu gọi các giám mục thực hiện. Có công nhất 
trong việc này, phải ké đến thánh Vinhsơn-Phaolô, thánh Gioan Eudes và cha J.-J. 
Olier. 


Cũng như công cuộc truyền giáo cho quần chúng bắt nguồn từ việc tiếp xúc với 
giáo dân vùng quê, thì ở đây do sự gặp gỡ các linh mục, thánh Vinhsơn-Phaolô nảy 
ra cái nguyện vọng chấn hưng hàng giáo sĩ. Đức cha Potier thành Beauvais, trong 
một câu chuyện, đã đề nghị với thánh nhân tổ chức những buôi tĩnh tâm và hội 
thảo dành cho các “chuẩn tế”. Đó là gốc tích những “buôi học tập của người dự 
chức”, bắt đầu ngay tại Beauvais, rồi ở Paris, từ từ phô biến khắp nơi. Ở Paris, 
nhiều linh mục sau khi thụ phong cũng yêu cầu thánh Vinhsơn tô chức những buổi 
hội thảo, để giúp họ thực hiện đời sống linh mục và duy trì lòng nhiệt thành ban 
đầu. Những “buôi nói chuyện ngày thứ ba” bắt nguồn từ đấy và lan tràn đi khắp 


nơi, nhiêu linh mục thê hệ cũ cũng nhờ đó mà lây lại đời sông lý tưởng của mình. 


Nhưng thánh Vinhsơn còn muốn đi xa hơn, ngài tổ chức những chủng viện thực 
sự. Kinh nghiệm cho thấy các tổ chức nửa chủng viện, nửa trường đời của đức 
hồng y G. de Lorraine (+ 1574) và của các cha Diễn giảng Chúa Kitô đã không 
đem lại kết quả như ý muốn. Được đức hồng y Richelieu khuyến khích và ủng hộ, 
năm 1642 thánh Vinhsơn lập một đại chủng viện và một tiểu chủng viện ở Paris. 
Dòng Lazarist gánh thêm một trách nhiệm mới. Các chủng viện này có kết quả 
ngay từ đầu, khiến hàng Giám mục các nơi đều yêu cầu thánh nhân sai con cái ngài 


đến thành lập trong địa phận mình. Năm 1780, dòng Lazarist điều khiển 53 chủng 


viện; và đã góp một phần lớn trong công cuộc đảo tạo hàng giáo sĩ Pháp thế kỷ 


XVI XVII. 


Theo gương thánh Vinhsơn-Phaolô và nhờ có sự ủng hộ của đức hồng y Richelieu, 
năm 1643 thánh Gioan Eudes (1601-80), bề trên hội Diễn giảng, thành lập tại Caen 
xứ Normandie một chủng viện theo lỗi các cha Lazarist. Cũng năm ấy, thánh nhân 
lập tu viện hội Chúa Giêsu và Đức Maria, quen gọi là dòng Eudist, chuyên đào tạo 
các chủng sinh và truyền giáo cho quần chúng. Theo lời yêu cầu của các giám mục, 
thánh nhân đến lập nhiều chủng viện trong xứ Normandie, như ở Constances 


(1650), Lisieux (1653), Rouen (1656), Évreux (1667). 


Cùng thời với thánh Gioan Eudes, cha J.-J. Olier (1608-57) sáng lập hội Saint- 
Sulpice. Cha là thính giả rất siêng năng của những “buôi nói chuyện ngày thứ ba” 
của thánh Vinhsơn-Phaolô. Theo tinh thần đức hồng y De Bérulle, cùng chung chí 
hướng với hai thánh Vinhsơn và Gioan trong việc tổ chức các chủng viện, năm 
1641 cha Olier bắt đầu hội được ba linh mục tại giáo xứ Vaugirard, lúc đó còn là 
vùng phụ cận Paris. Con số thêm đông, năm 1642 một hội Giáo sĩ (Compagnie des 
Prêtres) thành hình. Cuối năm đó, cha Olier được cử làm cha sở Saint-Sulpice 
(Paris), cha đem tô chức của cha về đây và mang tên hội Saint-Sulpice (Xuân 
Bích). Hội mới này chuyên ngành giáo dục trong các chủng viện, đặc biệt quan 
tâm đến việc đào luyện đời sống thiêng liêng của chủng sinh. Phân lớn hàng giáo sĩ 
Pháp từ đấy được đào tạo trong những chủng viện do các cha Saint-Sulpice đảm 


nhiệm. [6] 


Cùng thời gian này, một hội Giáo sĩ khác được thành lập năm 1660, có mục đích 
hoạt động tại các xứ Truyên giáo: huân luyện các linh mục bản quôc, coi sóc giáo 


dân và giảng đạo cho lương dân; đó là hội Thừa sai Hải ngoại Paris (Société des 


Missions Étrangères de Paris). Người có công khởi xướng là cha A. de Rhodes (+ 
1606) dòng Tên. Nhưng người sáng lập hội, chính là hai giám mục tiên khởi ở Việt 
Nam: đức cha François Pallu (1625-84) và đức cha Pierre Lambert de la Motte 
(1624-79). [7] 


4. Hoạt động bác ái và giáo dục 


Nhờ có phong trào cải cách hàng giáo sĩ và chấn hưng đời sống tôn giáo trong 
quần chúng, mà Giáo hội Pháp cũng như Ý, Tây Ban Nha, đã có bộ mặt mới. 
Nhưng đời sống đức tin bao giờ cũng phải đi đôi với hoạt động bác ái, là kết quả 
của nó. Người ta thấy ở Ý và Tây Ban Nha, nhiều dòng tu sau khi được cải tổ và 
lây lại tinh thần, đã hăng hái đảm nhận công tác xã hội bác ái. Nhiều tu hội mới 
cũng nhằm mục đích ấy. Riêng ở Pháp, sau cuộc chiến tranh tôn giáo (1562-98), 
những cảnh thê lương chết chóc, nghèo đói bệnh hoạn, cần được bàn tay bác ái 


Công giáo xoa dịu hàn găn. 


Khi nói đến bệnh viện và cứu tế viện, Công đồng Trento đã kêu gọi các giám mục 
hãy lưu tâm đến những người nghèo khổ bệnh tật, ban giám đốc các tổ chức từ 
thiện bác ái hãy lo tròn nhiệm vụ của mình, các vua chúa cũng có bồn phận tiếp tay 
vào những công cuộc ấy. Đáp lại lời kêu gọi trên, năm 1606 vua Henri IV đã cho 
lập văn phòng Bác ái Công giáo, để kiểm soát các tổ chức xã hội và xây cất nhiều 
bệnh viện mới. Dưới thời Louis XI. nhiều cứu tế viện được tiếp tục xây thêm. 
Đồng thời, các giám mục kêu gọi sự cộng tác của các dòng tu để tổ chức những cơ 


sở bác ái trong địa phận. 


Năm 1601, dòng Trợ thế (Bệnh viện) Thánh Gioan Thiên Chúa từ Bò Đào Nha 
sang Pháp hoạt động. Các tu sĩ dòng Bệnh viện Camilian (do thánh Camillo Lellis, 
1582) từ Ý Đại Lợi tới. Các dòng nữ cũng hoạt động mạnh. Trước hết phải kê đến 
dòng nữ Bệnh viện Thánh Âutinh vừa được cải tô, rồi đến dòng nữ Bệnh viện Đức 
Bà được thành lập năm 1624 do bà đáng kính Françoise de la Croix. Nhưng nỗi 
danh hơn hết vẫn là thánh Vinhsơn-Phaolô. Thánh nhân lập hội Bác ái, gồm những 
giáo dân có từ tâm thay nhau đi thăm viếng các gia đình nghèo túng, quyên tiền 
giúp đỡ họ. Sau này với sự hợp tác của thánh nữ Louise Marillac (1591-1660), năm 
1633 thánh nhân lập tu hội Nữ tử Bác ái (Les Filles de la Charité), chuyên săn sóc 
bệnh nhân, già nua tàn tật và trẻ em mò côi.[8] Ngoài hai tổ chức nói trên, thánh 
Vinhsơn có mặt trong mọi nỗi niềm đau khổ của con người, như cung cấp hạt 
giống cho nông dân nghèo, xây cất nhà cửa, lập xưởng công nghệ cho những người 
vô gia cư nghề nghiệp. Với sự giúp đỡ của gia đình Gondi, thánh nhân tổ chức hội 


Thăm viêng tù nhân. 


Ngoài việc tông đồ bác ái, Giáo hội còn quan tâm đến vấn đề giáo dục. Trong việc 
giáo dục thanh thiếu niên, các cha dòng Tên và hội Diễn giảng Chúa Kitô đã đạt 
được những kết quả lớn lao, là đào tạo một lớp giáo dân xứng đáng. Nhưng công 
việc giáo dục các thiếu nữ từ trước vẫn bị coi thường, chỉ con nhà quí phái mới 
được đi học, còn con nhà thường dân chju cảnh thất học. Do đấy, từ tiền bán thế kỷ 
XVI đã xuất hiện nhiều dòng nữ chuyên ngành giáo dục, như dòng Nữ tử Đức 
Maria, dòng nữ Theatin, dòng Ursulina. Năm 1592, dòng Ursulina được chân 
phước César de Bus đem vào nước Pháp và bành trướng rất mau chóng. [9] Thế kỷ 
XVII, dòng này có 320 tu viện với khoảng 9.000 nữ tu, hoạt động giáo dục không 


thua kém các cha dòng Tên. 


Nhận thấy tổ chức giáo dục rất cần thiết trong công cuộc Phục hưng Giáo hội, 
thánh Vinhsơn-Phaolô khuyến khích các nữ tu của ngài kiêm việc mở trường học. 
Thánh nhân còn bảo trợ cho dòng Nữ tử Thánh giá nhận thêm công tác giáo dục. 
Năm 1597, thánh Pherô Fourier (1565- 1640), cha sở Mattaincourt (Lorraine), với 
sự hợp tác của chân phước Alix Le Clere (1576-1622), lập dòng nữ Kinh sĩ Thánh 
Âutinh (Les Chanoinesses de St-Augustin), cũng gọi là dòng Đức Bà, đảm nhận 
việc giáo dục thiếu nữ đi đôi với việc hát kinh Thần vụ trọng thể. Ngoài ra, còn 
nhiều dòng mới khác, như dòng Nữ tử Đức Bà (Les Filles de Notre-dame, 1617), 
dòng Nữ tu Thánh Giuse (Les Soeurs de St-Joseph, 1650), v.v... 


Cuối thế kỷ XVII, thêm một dòng tu chuyên ngành giáo dục được coi là lớn bậc 
nhất. Đó là dòng Sư huynh trường Công giáo do thánh Gioan B. de La Salle (1651- 
1719) thành lập tại Reims năm 1684, ta quen gọi là dòng Lasan. Các Sư huynh 
Lasan không những hy sinh của cải trần tục, chức quyền phần đời, mà ngay cả 
những chức tước trong Giáo hội, để chỉ chuyên chăm việc giáo dục thanh thiếu 
niên, như những người anh dắt dìu các em. Dòng này bành trướng rất mau lẹ tại 
hầu hết các nước trên thế giới và hoạt động trong các ngành từ tiểu học lên tới đại 
học, sư phạm và chuyên nghiệp.[I0] Ngoài ra, dòng Nữ tu Thánh Phaolô de 
Chatres khai sinh trong thời kỳ này. Năm 1604, cha L. Chauvet, chính xứ 
Levesville-La-Chenard, cùng với 4 thiếu nữ đặt nền móng đầu tiên cho hội dòng 
mới này, có mục đích hoạt động bác ái dưới mọi hình thức. Năm 1708, đức cha 
Godet des Marets đặt trụ sở dòng tại Chartres, và xây nhà mẹ ở đây. Gần 30 năm 


sau, các nữ tu Thánh Phaolô đã có mặt tại nhiêu xứ Truyền giáo. 


Il 


GIÁO HỘI TRONG LÃNH VỰC KHOA HỌC VÀ VĂN NGHỆ 


1. Giáo hội với khoa học 


Bước sang thế kỷ XVII, con người không phải chỉ làm chủ mặt đất, trên đại dương 
hay ở những miền xa lạ. Ít là bằng trí óc, bằng khoa học, con người còn làm chủ 
một bờ cõi rộng lớn hơn nữa, mà ranh giới của nó là ranh giới vũ trụ. Kinh-tế- học, 
vật-lý-học, số học, luật đo lường, cùng những huyền bí trong vạn vật, những đề tài 
chủ yếu của siêu hình học, và biết bao vấn đề khác được nhiều người có trí óc thiên 
phú muốn đem đến cho nhân loại những giải đáp chính xác, những sáng tác mới 
mẻ. Thật là một có gắng vô vi lợi của con người có thiện chí, một bước tiễn táo bạo 
của khoa học trong việc phục vụ nhân loại. Đó là những nhà bác học nỗi tiếng thế 
kỷ XVII này: Bacon (1560-1626) người Anh, Galilei (1564-1642) Ý, Képler 
(1571-1630) Đức, Descartes (1596-1650) Pháp. Torricelli (1608-47) Ý, Pascal 
(1623-62) Pháp, Huygens (1629-95) Hà Lan, Newton (1642-1727) Anh, Leibniz 
(1646-1716) Đức... Đứng trước sự tiễn bộ của khoa học, Giáo hội đã có thái độ 


nào? 


Học phái Kinh viện, tức trường phái xây dựng trên giáo lý thánh Âutinh và học 
thuyết Aristot, từ xưa vẫn tưởng mình có thê giải quyết được hết các vần đề: thiên- 
văn-học, vạn-vật-học, vật-lý học, chỉ trừ toán học. Do đây, người ta không ngạc 
nhiên khi thấy có sự sai lầm đáng tiếc xảy ra. Đó là vụ Galilei khởi sự năm 1616 và 
kết thúc năm 1633. Galilei, một nhà vật-lý-học, thiên-văn-học, toán học, tuyên bố 
“những điều trái ngược với giáo lý cô truyền”, khi ông chứng minh trái đất xoay 
vần chung quanh mặt trời. Một thuyết như thế nguyên nó đã khó giải thích nỗi, nay 


lại “mâu thuẫn” với nhiêu điểm trong Thánh Kinh, nhất là tích truyện ông Giosuê 
a y 


“khiến mặt trời đứng lại” (Js X, 12-13). Cách đấy không lâu, triết gia G. Bruno 
người Ý đã lên tiếng đả kích một “giả thuyết” tương tự của Copernic (+ 1543). Lần 
nảy cũng vậy, nhiều nhân vật cao cấp tại Giáo triều (hồng y Bellarmino) không 
thông thạo các vấn đề toán học, đã lên án chủ thuyết của Galilei, cắm ông không 
được bênh vực và truyền bá chủ thuyết đó bất cứ dưới hình thức nào 


(25.2.1616).[11] 


Galilei cúi đầu vâng nghe. Nhưng đến sau, ông trở lai vẫn đề một cách âm thầm 
trong cuốn Đối thoại (Dialogues). Trong đó, có những đoạn văn tác giả ám chỉ Tòa 
thánh sai lầm, Thánh Kinh nói sai, các nhà thần học đốt khoa học, v.v... Tòa Truy 
tà liền gọi ông đến Roma chất vẫn ông nhiều điều lôi thôi rắc rối về thần học. Ông 
bị giam giữ và sau cùng phải nhận lỗi một cách công khai tại thánh đường Minerva 
(23.6.1633). Galilei không hề bị tra tắn không phải thiêu sinh, nhưng thật là thương 
tâm tủi nhục cho một cụ già đáng kính 70 tuổi, với sự nghiệp khoa học thé giới đều 


biết, phải chịu thử thách đến như vậy. 


Ngày nay, người ta biết Galilei có lý. Khi lên án ông như một người bị nghi là lạc 
giáo, khi nghe theo những lời cô vấn của nhà thần học N. Riccardi, các hồng y Bộ 
Thánh vụ tưởng mình bênh vực Thánh Kinh, nhưng sự thực các ngài biện hộ cho 
học thuyết Aristot. Cũng như triết gia thành Stagira, các ngài tin rằng mỗi tinh tú 
xoay vẫn được là do một Thiên thần đứng ra điều khiến. Từ quan điểm ấy các ngài 
đặt ra câu hỏi: Thiên thần nào có nhiệm vụ xoay vån trái đất? Thật là một hành 
động đáng tiếc, một sự sai lầm to lớn, đến độ không một ai bấy giờ giải thích rằng: 
kiểu nói của Thánh Kinh là kiểu nói thường dân: mặt trời mọc, mặt trời lên, mặt 
trời đứng lại, khiến Giáo hội trong nhiều năm bị mang tiếng là phản khoa học. Tuy 


nhiên, người ta phải công nhận đây là vụ độc nhất xảy ra trong lịch sử. 


Khoảng năm 1628 tại Paris, đức khâm sai Tòa thánh ân cần tiếp chuyện Descartes, 
khi người ta bắt đầu nói đến học thuyết của nhà bác học trẻ tuổi này. Đức hồng y 
De Bérulle còn “buộc lương tâm” Descartes phải viết ra tất cả những gì ông suy 
tưởng. Ngài nói: ông ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về tài năng phi thường 


Chúa ban đề đem đến cho nhân loại những điều mới lạ. [12] 


Thế nhưng triết học của Descartes quá táo bạo. Ông gạt ra một bên mọi công sưu 
tầm của tiền nhân, chỉ tin ở lý trí con người trong việc sưu tầm vạn vật và thế ĐIỚI. 
Dĩ nhiên, sẽ có nhiều phản ứng: những phản ứng nóng nảy và gay gắt về phía các 
tiễn sĩ đạo Tin lành (Voetius ở Utrecht, 1642) hơn là các nhà thần học đạo Công 
giáo. Điều táo bạo hơn hết nơi Descartes không phải là điều mà sau này Bossuet 
lên tiếng đả kích, tức thuyết hoài nghi nguy hiểm và tinh thần độc lập quá khích; 
nhưng chính là sự thay thế khoa học khẩu ước (science verbale) bằng một khoa học 
thực nghiệm (science positive). Theo ông, phương pháp của toán học là nhất và bất 
khả ngộ, nó đạp đồ và tiêu diệt hết mọi chứng cứ dựa theo sự hợp lý cũng như mọi 
chứng điển dựa vào thế giá. Do đấy, một nền học thuyết xây trên suy luận và uy 


thế đã có từ nhiều thế kỷ, nay bị Descartes cho khai tử. 


Việc liệt kê cuốn Phương pháp luận (Discours de la Méthode, 1637) của Descartes 
vào Mục lục Sách cắm hơi muộn (1663), đã không làm thiệt hại đến uy danh của 
tác giả. Mặc dầu có những phản ứng mạnh mẽ đối với quan điểm của ông về bản 
tính con người, nhiều nhà trí thức Công giáo vẫn không hề lên án nhà triết học này, 
nhưng còn hy vọng học được ở ông một phương pháp trong việc chứng minh tính 
thiêng liêng của linh hồn và sự hiện hữu của Thiên Chúa, dựa trên những quan 
điểm mà họ cho là sáng sủa, đơn giản và tất yếu. Cũng vì thế, họ nhìn nhận luân lý 
học của ông, một luân lý xây dựng trên ý chí và danh dự, điều có thể giúp ích cho 


nên luân lý Kitô giáo. Cả Bossuet trong cuôn Bàn vê sự biêt Chúa và biệt mình 


(Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même), cũng tán thành thuyết của 
Descartes liên can đến sinh lý học và tâm lý học. Malébranche trong cuốn Đi tìm 
Chân lý (Recherche de la Vérité, 1674), cũng tỏ ra là môn đệ của Descartes, khi 
ông muốn xây dựng một siêu hình học duy tâm (métaphysique idéaliste). Tuy 
nhiên, tất cả những người “chạy theo” Descartes nói đây đều không để lại được cái 
gì đáng kể. “Phương pháp của Descartes nguyên nó chỉ làm một việc trình diễn thế 
giới, sự trình diễn đó sẽ cũ dần đi, cũng như một bản đồ thế giới sẽ cũ dần đi vậy “. 


[13] 


Ngoài phạm vi khoa học, trong lãnh vực sử học, tác phâm Sáu thế kỷ đầu Lịch sử 
Giáo hội của S. de Tillemont (1637-98) được coi là một kỳ công. Tưởng cũng nên 
nhắc đến tên các cha dòng, nhất là dòng Biển đức (Mabillon, Martène), đã dë lại 
một kho tài liệu thật quí báu. Những cha dòng thông thái thuộc đan viện St-Maur 
(Montfaucon, Martianay), đầy công xuất bản những tác phẩm của các giáo phụ, mà 
ngày nay chúng ta phải dùng đến. Nhiều thừa sai, đặc biệt dòng Tên, đã lưu lại 
những tài liệu khó tìm thấy được về lịch sử thời “tiền-columbian”, về ngôn ngữ của 
thô dân Mỹ châu, và một nguồn khoa học thực vật cũng như nhân chủng thuộc mọi 


khí hậu đới trên trái đất. Tất cả được ghi chép trong tạp chí Relations (Liên lạc). 


Về Thánh Kinh và môn học về các giáo phụ, R. Simon đã vượt mọi khó khăn để 
đạt thành công trong việc xuất bản hầu hết các sách ông cho là cần thiết. Công việc 
của ông đã mở đầu cho một khoa chú giải Thánh Kinh đặt trên nền tảng ngôn ngữ 
học, và để lại khuôn mẫu cho khoa bình luận đức tin một cách thận trọng, sáng 


suốt, hợp lý và kính cần. 


2. Giáo hội và mỹ thuật 


Có những thời mỹ thuật tôn giáo được trình bày thật giản dị và trang nghiêm, 
nhưng lại có thời nó rất lộng lẫy và hùng vĩ, tuy không trang trọng lắm. Đó là 
khuynh hướng của nghệ thuật tôn giáo thế kỷ XVII, với ba đặc điểm sau đây: hùng 


vi, tráng lệ với mâu sắc, ý nghĩa và tình cảm. [14] 


Trước hết là hùng vĩ. Không một kỳ công nghệ thuật nào nói lên sự hùng vĩ hơn 
đền Thánh Pherô Roma. Đáng chú ý hơn hết là mái nhà hình bán cầu (dôme) 
đường kính 42m cao 138m do Michel-Ange thực hiện. Nó cao hơn bất cứ một 
thánh đường nào đã được xây cất trong các thế kỷ trước. Nhưng một thánh đường 
hùng vĩ không phải chỉ ở ngọn tháp cao lớn, hoặc những hàng cột không lô với lối 
kiến trúc tỉnh vi. Còn cần phải có chỗ làm nơi cử hành các lễ nghi phụng vụ, và 
chung quanh nơi ấy có chỗ dành cho giáo dân đông đảo đến tham dự. Đức Thánh 
Cha Phao lô V (1605-21) đã dạy kéo ngôi đền Thánh Pherô dài thêm, đo được 
187m, rộng 135m50, cao 45m. Sau đó, đức Urban VIII (1623-44) cho xây một 
công trường rộng 240m (đường kính), tựa như một hí trường vĩ đại lộ thiên, ngay 
trước tiền đường của dën thánh, với những bậc lên dài rộng thênh thang. Hai kiến 
trúc sư được trao phó việc thực hiện những công trình này, là Maderno (+ 1629), 
thực hiện phần kéo dài và kiến thiết mặt tiền (1606-12) và, 40 năm sau, khi trình 
bày xong “Tòa Thánh-Pherô” (Confession de St. Pierre) ở chính giữa đền thánh, 
Bernini (+ 1680) đã thực hiện một “hành lang cột trụ” (propylées) gồm 372 cột to 
lớn (với 192 pho tượng) bao vây công trường (1656). Tất cả là một công trình vĩ 
đại khởi sự từ năm 1506 với Bramante (1444-1514) vẽ đồ án và khởi công, sau 
được Michel-Ange (1475-1564) tiếp nối công trình. Vinh dự của Mademo và 
Bemini là tu bô và kiến thiết thêm, mà vẫn không làm hư sự nghiệp kiến trúc của 


những người đã khởi công. 


Nhiều thánh đường tuy nhỏ hơn, nhưng cũng có mái nhà hình bán câu nỗi bật, bên 
trong được dât những mảnh kim khí mạ vàng hoặc những Gm đồng mỏng sáng rực 
rỡ sang trọng. Mái nhà hình bán cầu, đó là lối kiến trúc thánh đường thế kỷ XVII, 
không những ở Roma, mà cả trong nhiều thành phố lớn ở Pháp, Áo, Tây Ban Nha 
và Mỹ châu. Công trình xây cất vừa tốn kém vừa khó khăn, nhưng khuyến khích 
lòng quảng đại của các vua chúa, và là cơ hội cho các nhà kiến trúc thi thố tài 
nghệ. Những ngọn tháp đỉnh nhọn kiểu Gothic, những lầu chuông mẫu Italian, 
không còn thấy trong nhiều thành phố đang ở thời chỉnh trang. Từ nay, người ta 
như chỉ muốn được cầu nguyện trước một cung thánh, đặt dưới mái nhà cao tựa 


vòm trời. 


Đây là bộ mặt của những ngôi thánh đường mới thế kỷ XVII. Mặt tiền hầu như 
phẳng lì, xếp thành nhiều tầng, được trang trí hơn kém bằng những cột trụ hoặc 
tượng ảnh. Một dãy nhà chạy dài, sáng sủa, có nhiều bàn thờ cạnh được xây cất và 
trang trí giống nhau. Không còn hình cung nhọn, cũng chắng còn cửa kính mầu 
diễn tả một tích truyện, nhưng trên tường có những bức họa to lớn và nhan nhản 
tượng các thánh. Một giảng dät thật cao và chạm trô rất nghệ thuật. Trên trần, 
những bức họa đầy Thiên thần, diễn tả tích Chúa Hiën linh, Thăng thiên hoặc cảnh 
Thiên đàng. Giüa cung nguyện và nơi dành cho giáo dân, không còn có giảng đải 
dài (jubé) như xưa, cũng không có rào song sắt, nhưng trước cung thánh, một hàng 
rào bằng đá cẩm thạch thấp kéo dài làm bàn Tiệc thánh. Trên cung thánh một bàn 
thờ chính trình bày lộng lẫy, sáng sủa, trang nghiêm, Nhà tạm đặt Mình Thánh 


Chúa, là nơi kéo sự chú ý nhât của mọi người. 


Trong phạm vi mâu sắc, hội họa của thế kỷ này không de dät như nghệ thuật kiến 
trúc. Chúng lôi lẫy Rubens (1577-1640) họa sĩ trú danh người Flamand (Bi) làm 


đại diện. Ông ưa vẽ những cảnh huy hoàng lộng lẫy, mâu sắc rực rỡ, vàng đỏ óng 


ánh trên những tâm vải rộng lớn. Đên cả hình ảnh Chúa vác Thánh giá lên núi Sọ 


cũng được trình bày như một cuộc khải hoàn, cuộc tử nạn biên thành chiên thăng. 


Cảnh huy hoàng lộng lẫy còn được trình bày trên bàn thờ chính và giảng däi. qua 
nghệ thuật điêu khắc hết sức phong phú và tinh vi. Đây không phải là nghệ thuật 
riêng của người Flamand, vì nó còn được người Tây Ban Nha ưa thích, khiến ngôi 


thánh đường trở thành như một khu triển lãm về kiến trúc, điêu khắc và hội họa. 


Sự quá chú tâm vào nghệ thuật, cũng như chủ trương thuần nghệ thuật (l'art pour 
l'art) đã làm cho nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo mât hết ý nghĩa trang nghiêm 
và cao thượng. Người ta chỉ nghĩ đến cách khêu gợi tình cảm và làm thỏa mãn hồn 
nghệ thuật băng những nét tài nghệ có màu sắc trần tục. Đó là những nhà kiến trúc 
như Baromini, những nhà điêu khắc và hội họa như Bernini, Zampieri, Pozzo. Đấy 


chính là dấu hiệu của sự sa sút về nghệ thuật thánh. 


Tuy nhiên, không phải khắp nơi đều có sự sa sút đó; “Nghệ thuật cô điển “ được 
xây dựng trên sự cân đối và đứng dän, trên sự kính trọng thiên nhiên và tôn sùng 
sắc đẹp, vẫn còn thịnh vượng. Những tác phẩm của hai nhà hội họa Pháp P. de 
Champagne và Le Sueur, còn tỏ ra quá dè dặt trên nét vẽ quá sợ sệt trong khi dùng 
mâu sắc. Nhưng ở Tây Ban Nha, cùng thời với Velázquez (1599-1660), xuất hiện 
một lớp họa sĩ tả chân nôi tiếng, gồm có Zurbaran, Ribera, Alonso Cano, Murillo. 
Các họa sĩ này có khuynh hướng diễn tả ý nghĩa lành thánh và cảm động, phù hợp 
với những đề tài trang nghiêm của nghệ thuật thánh. Họ không chủ trương “lý 
tưởng hóa” các nhân vật, bằng cách tạo cho chúng một sắc đẹp hay những dáng 
điệu quá tưởng tuong.[15] Sau những bức họa về Đức Trinh Nữ của Raphael 
(1483-1520) và danh phẩm “Này là Người” (Ecce Homo) của Ren (1575-1642), 


tưởng không còn tác phâm nào có thể sánh được với ảnh Vô nhiễm Nguyên tội 


(Immaculata Conceptio) của Murillo (1618-82): Đúng là một nghệ thuật phẩm 
thánh, khiến kẻ càng nhìn ngắm càng thêm sốt sắng, khi suy đến đức khiết trinh, vẻ 


địu hiên của Mẹ Maria “đây ơn phúc”. 


Thánh nhạc cũng có những cung điệu, “đường cong” giống như hội họa. Sau 
những nhạc phẩm đa âm trang nghiêm và cảm động của Vittoria (+ 1616) người 
thừa kế Palestrina (1525-94), xuất hiện những nhạc phẩm độc đáo của Allegri 
(1582-1652), rồi nhạc điệu “khoa đại” trong bản thánh ca Te Deum (Lạy Thiên 
Chúa) của Lulli (1632-87), đến những nhạc kịch và thi nhạc của Carissimi (1605- 
74), cũng như nhiều bài thánh ca (motets) sau này của Delalande (1657-1726). Tất 


cả đều có nhạc điệu hơi trần tục. [16] 


3. Văn chương công giáo 


Tắm đá, màu sắc, âm thanh chi là những cái gì vô hồn, vật chất thụ động, được con 
người dùng tài trí biến thành những kiệt tác nghệ thuật, có khi còn “thánh hóa” 
chúng và đem vào việc thờ phượng. Nhưng chính nơi con người còn một tải năng, 
có thé dùng làm phương tiện cao đẹp nhất trong phụng vụ. Đó là tiếng nói, sự phát 
biểu ý nghĩ bên trong. Do những cơ hội thuận lợi, Pháp ngữ trở thành uyên chuyền, 
sáng sủa và trang trọng, tạo điều kiện cho thế kỷ XVII. Xây dựng một nèn văn 
chương bắt hủ. Văn chương này đã được một số tư tưởng gia Kitô giáo đem sử 


dụng đúng mức và thành công tốt đẹp. 


Tên của Bossuet (1627-1704), giám mục thành Meaux (1681), được ghi hàng đầu 
trong lịch sử khoa hùng biện thánh.[17] Bossuet đã sáng tác một ngôn ngữ riêng, 


với những danh từ thật đơn giản, nhưng tư tưởng thâm sâu; một ngôn ngữ với lối 


phát biêu thông thường, nhưng ý nghĩa có tầm rộng lớn bao la, tựa như trong 
Thánh Kinh. Cả khi viết lịch sử hay triết học, nhà đại văn hào này lúc nào cũng có 


23 


“giọng điệu” của một nhà hùng biện. Tư tưởng của Bossuet được diễn tả trên sách 
vở bằng một lối văn nói, câu cú có điệu trầm bổng. Văn chương của nhà hùng biện 
tựa như một nghệ thuật kiến trúc, lý luận mạch lạc, trịnh trọng, lối hành văn theo 
luật biền ngữ (parallélisme littéraire): khi êm khi mạnh, khi cao khi thấp, khi dẫn 
từng chü.[18] Những bài điều văn: Henriette-Marie hoàng-hậu nước Anh, Bà 
quân-công Orléans, Ông hoàng Condé, v.v. của Bossuet được coi là những áng văn 
chương thế kỷ XVII. Đây không chỉ là loại diễn văn tán tụng, nhưng còn là những 


“bài giảng vê giáo lý”, những bài học về cuộc đời. 


Tuy nhiên, muốn hiểu rõ văn chương cũng như thiên tài hùng biện của vị giám 
mục này, còn phải biết đến bộ Sách Giảng (Sermons) của ngài. Đó là bộ sách day 
giáo lý bằng những áng văn chương tuyệt vời, làm cho kẻ nghe không chán. Những 
bài giảng luân lý bàn về các giới răn, bốn phận người Công giáo, trách nhiệm 
lương tâm đứng trước một trường hợp cấp bách... Tác giả ít nói đến thần học thuần 
túy, tránh những cuộc tranh luận về ân sủng, nhưng toàn là những lời khuyên răn 
và giải thích các lề luật trọng đại của đời sống con người, dựa theo ánh sáng Thánh 
Kinh. Tất cả khoa hộ giáo chứa đựng trong các bài giảng của Bossuet: người ta có 
thé coi đó là một bộ Triết học Toàn thư.- Không ai nói về số phận con người một 
cách khéo léo và thỏa đáng bằng Bossuet trong những bài giảng Về sự chết. Khi 
bàn đến sự chết, nhiều nhà giảng thuyết thường có giọng nói bi quan thê thảm, 
nhưng nhà hùng biện này lại quan niệm đến sự hùng tráng và bất diệt của con 


nguòi. 


Sau Bossuet có cha Bourdaloue (1632-1704) dòng Tên, tác giả bộ Sách Giảng với 


những lời lẽ khúc chiết hùng hôn, và một giáo lý nghiêm khắc. Rôi dën nhiêu nhà 


giảng thuyết khác cũng trứ danh đã từng đóng góp trong nền văn chương Công 
giáo, như giám mục Fléchier (1632-1710), giám mục Fénélon (1651-1715), linh 
mục Massillon (1663-1742); nhưng các vị này lại quá lưu tâm đến việc làm thính 
giả vui thích bằng những nhịp điệu vui tai thích mắt. Tuy nhiên, văn chương Công 
giáo không phải chỉ ở trong lãnh vực giáo thuyết, còn loại hộ giáo trong văn 


chương cô điển Pháp, mà Blaise Pascal (1623-62) làm đại diện. [19] 


Pascal là một nhà toán học, vật lý học, triết học và đại văn hào Pháp, nhưng ở đây 
chúng tôi chỉ nói đến ông là tác giả cuốn Tư tưởng (Pensées). Trong tác phẩm này, 
ông muốn chứng minh chân lý Công giáo, dựa theo sự cảm thấy qua kinh nghiệm 
về nhiều khuyết điểm và những tương phản nơi bản tính con người (“Con người 
chỉ là cây sën, là vật yếu đuối nhất trong thiên nhiên! ..”). Ông không dùng 
phương pháp suy luận trừu tượng, nhưng bằng sự biện minh một cách cảm động về 


cái dôt nát và thân phận thê thảm nơi con người. 


Cuốn Tư tưởng của Pascal chịu ảnh hưởng của sợ hãi, nhưng là sự sợ hãi hữu ích. 
Có thê nói triết học của ông đặt trên sự khao khát muốn sống và sống sung sướng, 
nhưng sự khao khát ấy lại vấp phải một bức tường không thể vượt qua được. Cứ 
cho đó là một thuyết hiện sinh đi, nhưng thuyết hiện sinh ngày nay bắt nguồn từ sự 
thất vọng trước cái hư vô và phi lý, còn “thuyết hiện sinh” của Pascal thê thảm 


hơn, nó chìm ngập trong biển khổ như địa ngục. 


Sự căng thắng do tình trạng khổ não của Pascal, không ai phủ nhận nó phát xuất từ 
giáo thuyết Jansenius. Nhưng nó lại có công ở chỗ dám nói lên sự thật không chối 
cãi được về cuộc sống bên kia thế giới, và về những mâu thuẫn thâm sâu trong bản 
tính con người. Sự căng thăng này, sau khi được giải thoát hết lo âu và sợ hãi, nó 


sẽ đem tới niêm an ủi cho lý trí cũng như cho tâm hôn, băng những câu giải đáp và 


an úi của tôn giáo: “Chứng minh tôn giáo là đáng kính, vì nó hiệu rõ con người; là 


đáng yêu, vì nó hứa hẹn điêu Thiện đích thực...” 


Tuy lộn xộn và dở dang, cuốn Tư tưởng của Pascal cũng cho ta nhiều ý nghĩ và 
cảm xúc khó quên, qua những câu văn gọn gàng và mạnh mẽ. Một tác phẩm còn 
được các độc giả thời nay ưa thích, kê cả những người vô tín ngưỡng. Ngày nay 
biết bao tác phẩm thời x-a đối với chúng ta chỉ là những đồ cô trình bày trong thư 
viện, trong khi cuốn Tư-tưởng vẫn giữ được sự hấp dẫn của nó. Cầm lên đọc người 


ta cảm thây cũng sôt săng, khiêm tôn như Pascal. 


“Con hãy an tâm, nếu con không gặp Cha, là vì con đã không tìm Cha. Trong lúc 
Cha hấp hồi, Cha đã nghĩ đến con: Cha đã đồ ra biết bao giọt Máu vì con ... Các y 
sĩ sẽ không chữa được con, bởi vì sau cùng con sẽ chết. Nhưng chính Cha sẽ chữa 
và làm cho xác con bắt diệt... Cha là bạn thân của con hơn bắt cứ ai, bởi vì Cha đã 
hy sinh cho con hơn họ và họ không hề chịu khô cho con như Cha đã chịu, ho cũng 
không chết cho con giữa lúc con sống bắt trung và tội lỗi, như Cha đã làm và như 
Cha còn sẵn sàng làm, và hiện Cha đang làm, nơi các kẻ được kén chọn và trong bí 


tích Thánh Thẻ...” - “Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả”.[20] 


M 


GIÁO HỘI VỚI SỨ MANG TRUYÊN GIÁO 


1. Tôn giáo Tại Mỹ châu: Paraguay và Canada 


Chương trên, chúng tôi đã nói đến công cuộc truyền giáo với những thành quả lạ 
lùng tại Mỹ châu La-tinh.[21] Từ cuối thế kỷ XVI, Giáo hội Mehicô và Péru rất 
thịnh vượng: dĩ nhiên không phải chỉ ở phương diện vật chất, nhưng cả về văn hóa 
nữa, hai Giáo hội này có thể sánh với Giáo hội ở mẫu quốc Tây Ban Nha. Nhất là 
đừng nghĩ rằng đó là những Giáo hội “thuộc địa” dành cho các kẻ chiến thắng. Trái 
lại, đặc điểm của đạo Công giáo Tây Ban Nha ở Mỹ châu là thực hiện chính sách 
đồng hóa và, nói theo ngày nay, “gây tình huynh đệ” với thô dân và nâng cao đời 


sống tinh thần các dân bị trị. 


Do đấy, những đại học thời danh Mehicô (Santiago de Tlatelcolo) và Rio de la 
Plata (Cordoba del Tucuman) là những cơ sở dành cho việc đảo tạo giới trí thức 
thổ dân Aztec và Indian. Từ đó, những viện đại học Santa-Fé, Bogotá, San-Marco, 
La Paz, rồi đại học Charcas (Sucre), đều là những nơi có đủ các phân khoa như ở 
Tây Ban Nha, đồng thời là nơi gặp gỡ các khuynh hướng, cùng là nơi dành cho 
người Tây Ban Nha đến tìm hiểu về phong tục, ngôn ngữ, truyền thống lịch sử của 
thổ dân. Còn người Indian, sau khi nhận chân giá trị của Kitô giáo, họ sẽ nghiên 


cứu và thưởng thức những tinh hoa trong văn hóa La-tinh và Tây Ban Nha. 


Một chính sách độc đáo và rất đáng khâm phục dành cho các thổ dân Mỹ châu - 
không phải cho những dân tương đối văn minh như Incas hay Aztec, nhưng là 
những thô dân Indian xấu số ở Paraguay, vừa man ro vừa hèn kém -, đó là sáng 
kiến có tính nhân đạo của các cha dòng Tên từ thời cha CI. Aquaviva (1541-1615), 
gọi là chính sách “Chiêu dân” (Réductions).[22] Chính sách này nhằm tập trung 
dân cư, tô chức xã ấp, dưới quyền lãnh đạo và bảo trợ của các cha dòng. Làm như 
thé sẽ cứu được những đám dân hiền lành vô tội, khỏi nhiều gương xấu cũng như 


những hành động dã man của bọn thực dân vô nhân đạo. Chính sách “Chiêu dân” 


nhận được từ triều đình Madrid một hiễn chương, dành cho việc thiết lập những 


vùng tự trị, ngoài quyên các ông phó vương độc đoán và chế độ nô lệ tàn nhẫn. 


Trong những vùng tự trị này, công cuộc khai hóa thật lớn lao. Chương trình giáo 
dục nhằm bảo vệ sinh mạng lẫn tỉnh thần được đặt lên hàng đầu; rồi mới đến vấn 
dë sản xuất, nhưng không vi thế mà vấn đề này bị đặt vào hàng thứ yếu. KÉ cả 
những sử gia không cảm tình với dòng Tên, cũng phải ca ngợi sự khéo léo và tài ba 
của các cha dòng này trong việc kiếm công ăn việc làm, phân chia điền địa và nghề 
nghiệp cho mọi người. Họ còn phải khâm phục đến bỡ ngỡ trước những thành quả 
tốt đẹp: đất đai phì nhiêu, tăng năng suất, nâng cao dân số, đem lại đời sóng văn 


minh cho đám dân lạc hậu. 


Người ta thường chỉ biết đến công cuộc “Chiêu dân” ở Paraguay (1611); sự thực, 
chính sách này thành công nhất ở đây. Tuy nhiên, ngay từ đầu thế kỷ XVII chính 
sách åy đã được áp dụng ở Parana (Braxin), Chaco (Uruguay), rồi ở Bolivia 
(1692), trong những vùng hoang dã (pampa) Bắc Patagonia (Nam Achentina), và 
cả ở Philippin nữa. Dân Guaramis, Chicito, Tupis và hàng mấy chục dân tộc khác 
với những tên rất lạ tai, gồm trên 250.000 sinh mạng, đã được thoát khỏi cái nạn 


chiu bắt làm tôi hoặc bị phân tán. 


Công cuộc truyền giáo của người Tây Ban Nha ở Nam-Mỹ ít ra đã thành công 
trong những xứ giàu có, ngay trung tâm một vương quốc khá văn minh, giữa một 
khối dân tương đối đông đúc. Trong khi đó, các nhà thám hiểm trên những cửa 
sông lớn ở Bắc-Mỹ hầu như chỉ gặp rừng núi, sương mù và băng tuyết: những bộ 
lạc nay đây mai đó, tính tình đa nghi và có khi độc ác nữa. Tuy nhiên, các nhà khai 
hoang đầu tiên của Bắc-Mỹ đều là những người quả cảm, có lương tâm và ý thức 


trách nhiệm truyên bá văn minh của mình. Thay vì áp bức hoặc tiêu diệt đám dân 


man rợ, họ đã tỏ ra cao thượng và bác ái để đưa các sắc tộc tới ánh sáng Phúc âm. 
Đó là những nhân vật như Samuel de Champlain, người sáng lập thành Québec 


(1606). 


Công cuộc khai hoang bắt đầu, dĩ nhiên không khỏi gặp những gian nan thử thách. 
Tiền bán thế kỷ XVII, trong khoảng 30 năm, quân sĩ phối hiệp với nông dân và các 
thừa sai dòng Tên từ Pháp quốc sang đã đặt trên đất mang tên “Tân Pháp quốc” 
này, nền móng vững chắc cho một tương lai đầy hứa hẹn. Chiếm Trois' Revières 
trên sông Saint-Laurent, tức là dọn đường cho việc di sâu vào nội địa Canada. 
Nhưng việc thiết lập Montréal được coi như một phép lạ, đánh dấu sự thành công 


vẻ vang của những nhà mạo hiêm đây quả cảm và đức tin mạnh mẽ. 


Ngày lễ Đức Mẹ đem Con vào Đền thờ, Royer de la Duavesière, hiệp sĩ thành 
Angers (Pháp), “nhận được lệnh của Đức Mẹ” cử sang Tân Thế giới một dòng nữ 
chuyên bệnh viện. Ông không hề biết Canada, nhưng ông biết và muốn nơi dòng tu 
nảy đến sẽ gọi là Mariapoli (thành của Đức Maria). Đó là một hòn-đảo nhỏ cách xa 
Québec 300 cây số, bấy giờ còn là khu rừng già, nơi cư trú cửa người Iroquois, và 
không có một đồn bốt đóng quân. Hình như người ta muốn làm một việc ngoài sự 
khôn ngoan của loài người; nhưng phải nói đây là việc làm của Chúa Quan-phòng. 
Ngày 6.1.1643, toàn quyền Maisonneuve vác Thánh giá to lớn lên ngọn däi cao, 
dựng trên đó dưới bầu trời trong sáng, trước cái nhìn bỡ ngỡ của thổ dân. Thành 
Mariapoli tức Montréal ngày nay, được đặt viên đá đầu tiên giữa tiếng hát kinh 
Veri Creator. Một hạt giống nhỏ bé từ Pháp đưa sang Tân Thế giới, để ngày nay 
trở thành đô thị lớn nhất của Canada, cũng là một trong những thành phố đông dân 
và phôn thịnh bậc nhất ở Mỹ châu. Hành động của Maisonneuve chỉ là việc khởi 
sự còn phải nói đến những cử chỉ kiêu hùng của nhiều nhà khai hoang này, khi 


phải đương đầu với thời tiết, đói khát và với sự thù địch của thổ dân. 


Nếu người Huron và Alonquin tỏ ra hiểu hòa và dễ dàng nghe Tin Mừng, thì nhóm 
Iroquois lại mang một mối hận thù cuồng loạn. Chúng không chịu thuyết phục, 
nhưng còn truy kích, băn lén, bắt cóc trẻ con người lớn, và hành hạ dã man các 
thừa sai. Chúng đã chặt hai bàn tay cha Jogues và giữ lấy như một “chiến tích”. 
Năm 1646-50, người Iroquois đánh phá dân Huron theo đạo Công giáo. Cuộc bách 
hại gây đồ máu hai thánh Isaac Jogues (+ 1646) và Gioan Brébeuf (+ 1649), các 
ngài chịu chung số phận với những giáo dân Huron tân tòng. Họ nói: “Thưa cha. 
hồn chúng con sẽ về Trời, khi xác chúng con chịu khổ dưới đất. Xin cha cầu 
nguyện cho chúng con để chúng con được Chúa thương, phần chúng con sẽ kêu 
xin Người mãi cho đến hơi thở cuối cùng”. Montréal và Québec phải qua những 
ngày tháng gian nan đau khổ (1653 và 1658); công cuộc truyền giáo trong 20 năm 


của các cha dòng Tên sụp đô.[23] 


Đó là những thử thách không thê không có, những điều được coi là đặc điểm của 
thời khai nguyên Giáo hội ở Canada, là cầu nguyện sốt säng hợp với hy sinh hãm 
mình. Hình như không một nơi nào đã đón nhận những ân sủng đầu mùa với niềm 
tin mạnh mẽ và đạo đức như thế. Phải coi đây là cuộc viễn chinh Thánh giá hơn là 
việc mở rộng dé quốc, và như người ta nói, là một “sự nghiệp nhiệm mẫu”, trong 
đó hoạt động của nữ giới (Marie de l'Incarnation, Mance, Bourgeois) đã không 
chịu thua kém lòng quảng đại anh hùng của những bậc lãnh đạo (Sillery, 
Maisonneuve) và các thừa sai. Pháp quốc hiệp ý với Québec và Montréal mở 
những tuân lễ cầu nguyện, hy sinh và hãm mình: giáo dân Pháp dưới thời Louis 
XIII (1610-43) đã cầu nguyện cho sự theo đạo của thổ dân, và cho tương lai Giáo 
hội ở Canada. Những di dân đầu tiên từ Pháp sang phần lớn là những người Công 
giáo tốt thuộc các xứ Normandie, Picardie và Poitou. Họ là những dân lao động 


can đảm, không sợ bão tuyết, hàng ngày hội họp nhau dưới mái nguyện đường 


bằng cây, hát kinh Salve Regina. Tòa Giám mục đầu tiên được thiết lập tại Quebec 


năm 1659, với vi giám mục tiên khởi De Montmorency-Laval (1623-1708). 


2; Truyèn giáo tai Á châu: Nhât Bån, Ân-Ðô, Trung Hoa 


Trong khi các thừa sai, nhất là dòng Tên, đem ánh sáng Phúc âm đến Mỹ châu, thì 
một cánh đồng truyền giáo khác rộng lớn hơn được trao cho các thừa sai thuộc 
nhiều dòng tu: Đaminh, Phan sinh, Âutinh, Tên Chúa Giêsu, hội thừa sai Paris, 


V.V... tại các nước săn có một nên văn minh tôi cô ở A châu. 


Trước hết, chúng tôi nói đến Giáo hội Nhật Bản, một Giáo hội có những trang sử 
tuy ngắn nhưng đẫm máu anh hùng Tử đạo.[24] Đó là Giáo hội do thánh Phanxicô 
Xaviê (+ 1552) đã đặt nền móng. Năm 1576, đức Thánh Cha Gregori XIII (Bồ Đào 
Nha) thiết lập giáo phận trung Hoa, gồm cả Nhật Bản và Đàng Ngoài Việt Nam, 
tòa Giám mục đặt ở Macao. Cũng tai Macao, năm 1594 cha Valignani giám sát 
dòng Tên ở Nhật Bản và Trung Hoa cho mở trường Madre de Deus có tập viện và 
học viện, đón ơn gọi vào dòng và đào tạo cán bộ truyền giáo. Năm 1612, tỉnh dòng 
Tên Nhật Bản được thành lập trụ sở Macao. Số giáo dân khi åy ở Nhật Bản khoảng 
800.000, [25] những giáo dân sau này đã tỏ ra thật can trường trong những cơn 
bách hại, nhưng lại thiếu một “hạ tầng cơ sở” (infrastructure) chu đáo và vững 
chắc. Việc đào tạo hàng giáo sĩ Nhật cho một dân tộc kiêu hùng và tự tôn này, dân 
tộc đó chỉ muốn được dạy bảo bởi chính người của họ, là rất cần thiết. Năm 1580, 
hai chủng viện được mở tại Arima và Meaco, với con số 44 chủng sinh Nhật 


(1588) ở hai chủng viện bị coi là hơi ít và quá muộn. 


Năm 1613, phong trào bài ngoại nổi dậy ở Nhật Bản. Ngày 14.2.1614, Nhật hoàng 
Daifusana, tức tướng quân Tokugawa Ieyasu (Đức Xuyên Gia Khang), hạ chỉ dụ 
cắm đạo, trục xuất các nhà truyền giáo ra khỏi nước. Việc xử công khai 50 đắng 
Tử đạo ở Nagasaki (22.9.1622) mới chỉ là mở màn. Cuộc bách hại trở nên dã man 
và ác liệt trên đất Kiu-Shu vào những năm 1637- 1638, do đại tướng quân Yémetsu 
thực hiện, sau khi quân sĩ của Shimbara, một viên tướng Công giáo, đứng lên bảo 
vệ đức tin và sinh mạng, bị đánh tan: gần 35.000 người Công giáo bị giết trong 


cuộc vùng dậy này. 


Điều đáng khâm phục và cảm động nhất trong những cuộc bách hại ở Nhật Bản, 
không phải đức tính can trường của hàng ngàn đàn ông, đàn bà, trẻ con phải chịu 
các thứ khổ hình; nhưng chính là sự trung thành với đức tin một cách kiên trì - có 
lẽ đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử - của những tín hữu không linh mục, 
không Thánh Lễ, không thánh đường, mà vẫn giữ được đức tin và tình yêu Thiên 
Chúa. Sau 220 năm bị cô lập, trung tuần thế kỷ XIX, người ta còn tìm thấy trên đất 
Nhật con số 20.000 giáo dân. 


Cuộc bách hại đạo ở Nhật Bản không phải chỉ bởi sự nghi ky và bài ngoại của các 
đại tướng quân mà thôi, nhưng còn do sự thúc đầy xúi giục của người Hà Lan, vốn 
là kẻ thù của tình thân hữu Âu châu và Công giáo. Sự cạnh tranh ảnh hưởng 
thường xảy ra trong các xứ truyền giáo, gây thiệt hại nặng nề cho sự bành trướng 
đức tin. Khoảng năm 1650, hải quân Hà Lan chiếm đoạt của Bồ Đào Nha phần đất 
rộng lớn trên Thái Bình Dương và An Độ Dương. Họ xúi dân da mầu chống các 
cha dòng Tên, cắt đứt mọi liên lạc với Tây Ban Nha, Ý hoặc Pháp. Một Giáo hội 
dày triển vọng được xây dựng trên quần đảo Moluques, đến lúc phải sụp đồ trước 


những hành động phá hoại của người Hà Lan. Đảo Tích Lan, một giáo đoàn được 


thánh Phanxicô Xavier thiết lập cũng phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Tuy 


nhiên lục địa Á châu đã không rơi vào tay họ. 


Ở An Độ, việc thiết lập tòa Tổng giám mục Goa năm 1558, và sau này (1836) 
mang tước hiệu thượng phụ Giáo chủ, là băng chứng của một giáo đoàn Kitô hữu 
cô kính. Giáo đoàn này khởi thủy là những tín hữu của thánh "Toma tông đò, rồi 
đến những tín hữu theo giáo phái Nestorius (từ tk. VI). Nhưng họ ở rải rác khắp 
các miền duyên hải Malabar, yếu ớt, rời rạc, cho tới khi được quy tụ dưới sự bảo 
trợ của vua Bồ Đào Nha, và tiếp đón công cuộc truyền giáo của thánh Phanxicô 
Xavier (tk XVI). Sự thực, làm cho người tín hữu Ấn Độ đi sâu vào đạo Phúc âm 
thật khó khăn; có lẽ họ sốt sắng, nhưng mê tín và rất kém văn hóa. Đàng sau bức 
màn sơn mầu Kitô giáo đó là cả một khối An Độ huyền bí: dân An đã nhiễm những 
tư tưởng của bậc thánh hiền và Thánh Kinh của họ, dân An thờ ngẫu tượng muôn 
hình vạn trạng, với những chùa chiền rùng rợn, nhưng lễ nghỉ rườm rà, những lối 


sùng bái khó hiệu... 


Làm sao có thể lọt vào được thế giới huyền bí đó? Một bức tường thiêng liêng 
ngăn cách giữa An Độ và Âu châu. Tổ chức xã hội Ấn với những giai cấp cách biệt 
nhau, đủ để không ai bên ngoài có thể tiếp xúc với họ được. Muốn cho hạt giống 
đức tin nây nở trên đại bán đảo này, cần phải mở một con đường vào. Xâm chiếm 
bằng võ lực -? Đó không phải là vấn đề được nói đến. Cảm hóa giai cấp dưới 
chăng? Không thành công lắm và rồi kết quả không bao nhiêu trong một xứ mà 
giai cấp quí tộc và trí thức nắm hết ảnh hưởng; vậy cần phải tiếp xúc với giai cấp 


quí tộc và trí thức này. 


Ấn Độ Bà La Môn chỉ có thể trở thành một nước theo đạo Công giáo, khi các triết 


gia, các vua chúa, các tư tế của họ theo đạo. Đó là ý nghĩ của cha R. de Nobili 


(1577-1656) dòng Tên.[26] Đề thực hiện điều đó, cha tình nguyện làm người Bà 
La Môn, cũng tuyên hứa giữ các luật nghiêm ngặt, cũng mang phù hiệu và giây 
Saniassis (thống hối) như các nhà tu hành An. Đó chi là một sự thích nghi hoàn 
toàn hình thức, nhằm đánh tan sự hoài nghi và khêu gợi tính hiếu kỳ. Cha De 
Nobili từ từ lựa dịp để nói về Chúa Cứu Thế và rao giảng Phúc âm. Phương pháp 
có kết quả: dân Ân vốn ghê tởm moi tiếp xúc “do bân”, chỉ muốn nghe lời giảng 
dạy và chịu phép Rửa qua đường lối đó. Nhiều ông hoàng, nhiều tín đồ Bà La Môn 
theo đạo nhiều người thuộc giai cấp khác làm theo. Một địa phận được mở rộng lấy 
Maduré làm trung tâm, không bao lâu có trên 4.000 giáo dân, năm 1677 con số lên 
40.000. Nhưng các phong tục hãy còn, kê cả sự phân cách giai cấp. Cũng một linh 
mục không thể vừa tiếp xúc với hàng quí tộc, vừa đi lại với đám “mạt dân “ 
(Paria): phải có chén thánh riêng, nguyện đường riêng dành cho mỗi giai cấp. Do 
đây, xuất hiện tại miền duyên hải Malabar một đạo Kitô- giáo Bà La Môn, tuy 
không còn sùng bái ngẫu tượng, nhưng quá xa lạ với lề luật trọng đại vè tình huynh 
đệ và bác ái. Đức Thánh Cha Gregori XV phải lên tiếng cảnh cáo và, năm 1734, 


đức Clementê XII lên án một cách gắt gao. 


Ở Trung Hoa đầu thế kỷ XIV, cha J. de Montcorvin dòng Phan sinh đã xây cất ở 
Bắc Kinh hai thánh đường, và nhận chức tông giám mục. Thế kỷ XVI, các thừa sai 
dòng Tên, Đaminh, Phansinh sang đông, phát xuất từ Macao hoặc Manila, phân tán 
trong các miền đông dân, đến tận Nam Kinh và Bắc Kinh. Các thừa sai tiếp xúc với 
mọi giai cấp: thợ thuyền, thương gia, nông dân, trí thức quan lại. Cha M. Ricci 
(1552-1610) dòng Tên phục sức theo lối Trung Hoa, mang tên người Hoa (Lý-Mã- 
Thi), chuyên đi lại với bậc quan lại, công chức, bác học. Cha nổi tiếng là một nhà 
địa-lý-học, thiên-văn-học, toán học, triết học Đông phương. Với cái vốn khoa học 
åy - nhất là toán học - cha tìm cách thân thiện với các giới nói trên, để từ từ đưa họ 


tin theo Phúc âm. Cha Ricci chấp nhận mọi giá trị văn minh Trung Hoa: văn 


chương, triết học, phong tục, tổ chức quốc gia xã hội. Giữa luân lý Nho giáo và 
đạo Phúc âm, cha không thấy có điều gì mâu thuẫn. Hoạt động của cha có nhiều 
kết quả: vua Hy-tông, hiệu Sùng Trinh (= 1644). có thiện cảm với đạo Công giáo, 
đã ngỏ ý muốn tin theo. Số giáo dân khi ấy là 40.000, trong số đó có 14 quan nhất 
phẩm, 10 tiến sĩ, 11 cử nhân và 3.000 tú tài.[27] Năm 1576, giáo phận Trung Hoa 


được thành lập, tòa giám mục đặt tại Macao. 


Năm 1644. vua Hy-tông nhà Minh bị lật đồ, dé quốc Trung Hoa sang tay nhà Mãn 
Thanh, mà ông vua đầu tiên là Thanh Thế Tổ hiệu Thuận Trị (1644-61), rồi đến 
vua Khang Hy (1661-1722). Công cuộc truyền giáo vẫn tiếp tục, tuy có gặp ít 
nhiều trở ngại trong năm 1668 và 1715. Sự thông thạo khoa học của các cha dòng 
Tên đã gây được nhiều cảm tình với hai vua và các quan trong triều đình, khiến 
nhà vua có thái độ thân thiện với đạo. Cha Adam Schall (Đức) truyền giáo Ở Bắc 
Kinh (1644-54), năm 1645 cha được đặt làm giám đốc các vấn đề thuộc văn hóa 
Trung quốc, 8 năm sau 1653 nhà Vua tặng cha danh hiệu “Tiến sĩ uyên bác” 
(Docteur très profond). Ảnh hưởng của các cha làm khoa học thiên văn Tây 
phương được biết đến, năm 1654 vua Thuận Trị quyết định sử dụng khoa thiên văn 


của Tây phương. Lịch Trung quốc cũng được sửa lại từ năm 1679. 


Năm 1687, nhiều cha dòng Tên, như Intorcetta, Rugemont, Couplet, đã phổ biến 
bản dịch La văn ba cuốn sách đầu của Không Tử. Các cha Bouvet, Jarboux, Maille, 
Cardoso là những nhà địa lý học ở Trung Hoa trong những năm 1708-17. Các cha 
được nhà Vua kính né, khi các ngài xác định kinh luyến cho 641 thành phố Trung 
Hoa, Mãn Châu và Mông Côổ.[28] 


Các nhà truyền giáo sang thêm, đào tạo hàng giáo sĩ Trung Hoa, nhiều thanh niên 


xin gia nhập các dòng Tên Chúa Giêsu, Phansinh, Âutinh... Năm 1683, cha Gregori 


Lô (1620-91) dòng Đaminh, người Trung Hoa đầu tiên, được tắn phong giám mục 
Đại diện Tông tòa Nam Kinh.[29] Năm 1692, vua Khang Hy công bố một chiếu 
chỉ dành cho các thừa sai mọi sự dễ däi để giảng đạo Thiên Chúa, chính thức nhìn 


nhận hàng giáo phầm Trung Hoa và các tô chức truyền giáo trong cả nước. 


3. Cuộc tranh luận vè lễ nghi Trung Hoa 


Vấn đẻ lễ nghi Trung Hoa đã làm sôi động lịch sử truyền giáo ở À Đông suốt thé 
kỷ XVII sang tiền bán thế kỷ XVIII. Một vấn đề đã được đem ra tranh luận giữa 


những nhà thân học nổi tiếng nhất và làm bận tâm đến 10 vị Giáo hoàng.[30] 


Trong thời gian các cha dòng Tên hoạt động một mình ở Trung-hoa, đã cho phép 
dân tân tòng được giữ những lễ nghi, mà sau này trở thành đề tài tranh luận sôi nổi 
giữa các nhà truyền giáo. Các ngài đã làm một việc, mà khi ấy không ai phản đối. 
Các cha Đaminh và Phansinh đến sau, nhận thấy những lễ nghi ấy “không phù hợp 
với giáo lý Công giáo”, nên cần phải ngăn cắm. Để tình đoàn kết khỏi bi thiệt, các 
thừa sai Đaminh và Phansinh đề nghị đưa vấn dè cho các nhà thần học tại viện đại 
học Santo Tomás ở Manila, giải quyết, rồi tất cả vâng theo. Các thừa sai dòng Tên 
không chịu, nên hai bên cứ ngắm ngầm tranh luận với nhau từ năm 1631 đến 1640, 
là năm hai thừa sai J. B. Morales dòng Daminh và A. de Santa-Maria dòng 


Phansinh được cử đi Roma xin ý kiến Tòa thánh. 


Đây là vấn đề: được phép hay không được phép cho giáo dân làng Trung Hoa tân 
tòng giữ những lễ nghi sẵn có trong gia đình đối với người quá cố, quen gọi là “thờ 
cúng Tổ tiên”? Các cha dòng Tên viện lẽ đó chỉ là những cử chỉ tỏ tình hiếu thảo 


đối với người quá cô, chứ không phải lễ nghi tôn giáo, nên trả lời rằng: Được. Các 


cha Daminh và Phansinh bởi đi sát với quần chúng, nhận thấy sự “thờ cúng Tổ 
tiên” có mâu sắc tôn giáo và pha lẫn mê tín dị đoan (cúng cơm, đốt vàng mã, tin 
hồn nhập trong “bải vị”...) nên quả quyết: Không được. Thiện ý của bên này hay 
bên kia không thể làm cho vấn đề đang đúng ra sai, hoặc đang sai trở thành đúng: 


cần được những vị có thẩm quyền khôn ngoan phán quyết. 


Các cha dòng Tên bấy giờ được triều đình Bắc Kinh rất kính né. Sự kính nê đó 
không phải vì các ngài là những nhà truyền giáo, nhưng vì thông thạo các khoa học 
đời. Dầu sao điều đó cũng là cơ hội tốt để đưa nhiều người Trung Hoa gia nhập 
Giáo hội. Nhưng để người Trung Hoa dễ qua cửa Giáo hội, các thừa sai dòng Tên 
đã cho phép họ giữ những lễ nghi cố hữu, nền tảng của sự “thờ cúng Tổ tiên”. Nói 
cho đúng, thì đây chỉ là một sự dễ dãi theo thời, để làm vui lòng nhà Vua và các 


quan, mở con đường rộng rãi cho dân theo đạo thật đông. 


Nhưng có cần phải có những người Công giáo Trung Hoa chân thành không? Đó là 
vẫn đề phải đặt ra. Phết một lớp sơn “Công giáo” bên ngoài bằng phép Rửa, để che 
giấu cái hồn “thờ cúng Tổ tiên”, chỉ là việc làm “lây lệ” của một công cuộc truyền 
giáo. Đó là lý luận của các thừa sai Đaminh và Phansinh. Vấn đề thiệt quan trọng, 
vì nó ảnh hưởng lớn lao đến tương lai Giáo hội Công giáo không những ở Trung 


Quôc mà cả A châu nữa. 


Cha J. - B Morales (+ 1664) được cử đi Roma về vụ này, tất nhiên phải trình bày 
và giải đáp tất cả. Nhưng, cha là một nhà thần học lỗi lạc, lại thông thạo phong tục 
Trung Hoa, nên có đủ khả năng để làm việc đó. Đức Thánh Cha Urban VIII (1623- 
44) trao việc này cho tòa Truy tà thuộc Bộ Thánh vụ, cứu xét từng điều do cha 
Morales đệ trình. Đức Urban băng hà, đức Innocentê X (1644-55) lên kế vị, cho 


xúc tiễn công việc. Ngày 12.9.1645, đức Innocentê ký một Sắc lệnh câm các thừa 


sai cho phép, cũng như cắm giáo dân thi hành những lễ nghi “thờ cúng Tô tiên” ở 


Trung quốc, đức Thánh Cha còn phạt vạ tuyệt thông các kẻ không tuân hành. 


Năm 1649, cha Morales trở lại Trung quốc, đem Sắc lệnh 1645, trao cho bề trên 
dòng Tên một bản sao có đóng ấn của thánh Bộ Truyền giáo. Dòng Tên thấy vậy 
cũng sai cha M. Martinez di Roma. Cha Martinez đem vấn đề lễ nghi, trình bày 
một cách khéo léo dë vấn đề không có gì quan trọng, càng không có tính tôn giáo 
hay dị đoan, và xin Tòa thánh cứu xét lại. Đức Alexanđrô VII (1655-67) kế vị đức 
Innocentê X, sau khi nghe tòa Truy tà phúc trình, ngày 23.3.1656 đã ký một Sắc 
lệnh khác, ngược với Sắc lệnh của vị tiền nhiệm. Tuy nhiên, khi thánh Bộ Truyền 
giáo có nhiệm vụ công bố đã đặt một điều kiện: Sắc lệnh cho thi hành những lễ 
nghi mà cha Martinez đã trình bày, nếu trình bày đúng sự thật. Hai Sắc lệnh của 
hai Giáo hoàng có vẻ xung khắc nhau, Sắc lệnh thứ hai lại được công bố với điều 
kiện: nếu trình bày đúng sự thật, khiến vấn đề càng thêm rắc rối không tài nào gỡ 


nôi. Người ta đoán một cuộc tranh luận vô cùng sôi nôi thê nào cũng xảy ra. 


Năm 1673, linh mục Ch. Maigrot, tién sĩ Sorbonne, cũng là nhà truyền giáo thông 
nho học và phong tục Trung Hoa, được cử làm giám mục Đại diện Tông tòa cai 
quản địa phận Phúc Kiến, tức khu vực truyền giáo của dòng Đaminh tại Trung 
quốc. Sau 20 năm nghiên cứu, ngày 26.3.1693 đức cha Maigrot ra một thông cáo 
cắm giáo dân trong địa phận thi hành những lễ nghi “thờ cúng Tổ tiên”. Việc làm 
của vị giám mục Phúc Kiến không đủ khôn ngoan, khiến vấn đề âm i cháy bỗng nő 
tung, còn thêm rắc rối và nguy hiểm. Thông cáo của đức cha Maigrot đến tai vua 
Khang Hy, tức khắc bị phản ứng bằng một án lệnh trục xuất các thừa sai theo lập 


trường của giám mục Phúc Kiên. 


Trong khi đó ở Roma, hai phe dôi lập hoạt động ráo riết; cả Tòa thánh cũng tận lực 
làm việc để đi tới một quyết định xác đáng, đặng bảo vệ toàn vẹn đức tin mà không 
phương hại đến công cuộc truyền giáo. Các nhà thần học trứ danh đều được mời 
tham dự những phiên họp đặc biệt, do đức Thánh Cha Innocentê XII (1691-1700) 
triệu tập. Đức Clementê XI (1700-21) nối tiếp công việc, dùng đến mọi phương 
tiện hữu hiệu nhất. Hai vị giám mục truyền giáo ở Trung Hoa, các đại diện hai 
dòng Tên và Đaminh, cùng nhiều nhà truyền giáo khác được mời về Roma dự một 
nghị hội do đức Thánh Cha đích thân chủ tọa. Trong nghị hội hết mọi người được 
tự do trình bày, bênh vực hoặc chống đối, quyền quyết định thuộc Tòa thánh. 


Kết quả, tòa Truy tà đưa ra một bản nghị quyết có thể gòm tóm trong 4 điều cắm 
sau đây: 1) Cám dùng chữ “Thiên” hoặc “Thượng Đế”, đề chỉ Thiên Chúa; 2) Câm 
treo trong thánh đường những tắm bảng có ghi hai chữ “Kính Thiên”; 3) Cắm cúng 
tế ông Không Tử, ông bà cha mẹ; 4) Cắm đặt “bài vị” (tablette des ancêtres) trong 
nhà riêng. Những nghị quyết của tòa Truy tà được đức Thánh Cha Clementê chấp 
nhận trong Tông hiến ngày 20.11.1704, ngài còn buộc các giám mục cũng như linh 
mục, bất cứ thuộc dòng tu nào, phải vâng theo Tông hiến được trao cho đức cha 
Ch. M. Maillard de Toumon, thượng phụ giáo chủ hiệu tòa Antiokia, đang làm Đặc 
sứ Tòa thánh tại các xứ Truyền giáo Đông phương. Ngài có nhiệm vụ công bố và 
thi hành tại chỗ. Đức thượng phụ bấy giờ đang ở Pondichéry (Ân Ðộ), là nơi ngài 
vừa bác bỏ lễ nghi Malabar đã được các thừa sai dòng Tên cho phép giáo dân An 
Độ giữ; và mặc dầu có sự khiếu nại, đức Clementê vẫn Cương quyết bắt phải vâng 


nghe. 


Trong khi chờ đợi vị Đặc sứ Tòa thánh tới Trung Quốc thi hành nhiệm vụ, đức 
Thánh Cha kêu gọi các nhà truyền giáo sẵn sàng chấp nhận những quyết định của 


Tòa thánh, tránh mọi cuộc tranh luận gây chia rẽ, nhất là đừng tố cáo hay kết tội 


nhau, tỉ như các cha Đaminh đừng lên án “dị đoan” hay “cấp tiến" cho các cha 
dòng Tên, cũng như các cha dòng Tên đừng ché giễu các cha Daminh là “thủ cựu”, 
“lạc hậu”, v.v... Cha A. Cloche. bề trên tổng quyền dòng Đaminh (1686-1720), 
ngay từ đầu đã theo dõi cuộc tranh luận và cũng đứng về phe các tu sĩ mình. 
Nhưng khi nghe biết vị Đặc sứ mang theo quyết nghị của Tòa thánh, ngài liền viết 
thư cho bè trên tỉnh hạt Rất Thánh Mân côi, truyền cho các tu sĩ phải sẵn sảng đón 


nhận. 


Ngày 8.4.1705, đức thượng phụ tới Macao, tỏ ra can đảm và cương quyết, nhưng 
lại thiếu tế nhị, không am tường ngôn ngữ phong tục Trung Hoa. Ngài truyền tháo 
gỡ hai chữ “Kính Thiên” do chính vua Khang Hy thủ bút, đã được gắn trên mặt 
tiền thánh đường Bắc Kinh. Đức cha De Tournon không còn nói chuyện được với 
vua Khang Hy nữa, tình hình trở nên căng thäng.[31] Ngày 25.1.1707, tại Nam 
Kinh đức thượng phụ dựa theo Tông hiến 1704, công bố một Sắc lệnh chính thức 
bác bỏ lễ nghi Trung Hoa, vì “không phù họp với giáo lý Công giáo”.[32] Các thừa 
sai dòng Tên một lần nữa khiếu nại sang Tòa thánh, nhưng đức Thánh Cha 
Clementê XI phúc đáp bằng việc trao mũ áo hồng y cho đức thượng phụ De 


Tournon. 


Hồng y Đặc sứ và 10 cha dòng Đaminh bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Người ta 
trao đức hồng y cho nhà cầm quyền Bồ Đào Nha ở Macao. Người Bồ Đào Nha 
trách ngài đã “làm cho họ mât nhiều quyên lợi trên đất Trung Hoa”, họ bắt giam, 
khiến ngài buồn bã quá mà từ trần ngày 8.6.1710. Hành động của đức hồng y Đặc 
sứ tuy có khuyết điểm, nhưng đã don đường cho một sự giải quyết dứt khoát. Ngày 
25.9.1710, đức Thánh Cha Clementê XI lại ban một Tông hiến khác, châu phê Sắc 


lệnh Nam Kinh 1707, cắm khiếu nại, cắm trở lại vấn đề lễ nghi. 


Cuộc tranh luận như thế vẫn chưa xong và còn kéo dải thêm mấy chục năm nữa. 
Phe “bênh lễ nghi” vẫn tìm ra lẽ để khỏi phải vâng phục, khiến đức Clementê XI 
ban hành Tông chiếu Ex illa die ngày 19.3.1715. Tông chiếu này nhắc lại hai Tông 
hién 1704 và 1710, và Sắc lệnh Nam Kinh 1707, đòi buộc mọi người muốn thông 
hảo với Tòa thánh phải vâng theo, phạt vạ tuyệt thông những ai bất tuân phục Tòa 
thánh về những lễ nghi đã bi bác bỏ, đồng thời buộc các thừa sai ở Đông phương 
phải tuyên thệ trung thành với Tòa thánh trong việc này. Nhiều cha dòng Tên cúi 
đầu vâng phục. Nhưng vua Khang Hy đã coi việc bác bỏ lễ nghi này như một hành 
động nhục mạ quốc thé Trung Hoa. Cũng năm 1715, thượng thư bộ tư pháp hạ lệnh 
trục xuất các thừa sai, triệt hạ các thánh đường và cám người Trung Hoa theo đạo 
Thiên Chúa. Tuy nhiên, lệnh nói trên chưa triệt đề thi hành cho tới năm 1732 dưới 
thời Ung Chính (1723-36). 


Năm 1720, đức cha A. Mezzabarba, thượng phụ giáo chủ hiệu tòa Antiokia, được 
cử làm khâm sai, sang Trung Hoa thực thi các Sắc lệnh Tòa thánh đã ban hành về 
lễ nghi. Đức thượng phụ tới Macao, nhận lời tuyên thệ của các thừa sai theo tinh 
thần Tông chiều Ex illa die, giải vạ cho một giám mục và một số linh mục. Sau đó 
đức khâm sai Tòa thánh lên Bắc Kinh, ở đây ngài tỏ ra thiếu can đảm khi bị Phe 
“bênh lễ nghỉ” gây rối và nhất là bị vua Khang Hy nạt nộ, khiến ngài tưởng chưa 
thuận tiện để công bố Tông chiếu mới. Trở lại Macao, ngày 4.1 1.1721, đức thượng 
phụ gởi cho các thừa sai một Văn thư mục vụ, trong đó đề ra 8 điểm “nới 
rộng”,[33] có thé áp dụng khi thi hành Tông chiếu 1715. Nhưng ngay sau đó, chính 
ngài lên tiếng cấm phiên dịch Văn thư ấy sang tiếng Trung Hoa cũng như cắm phố 


biên. 


Thái độ và việc làm của đức khâm sai bị các cha Đaminh phản đôi. Ngược lại, đức 


äm mục Băc Kinh cho phô biên 8 dëm “nói rộng”, truyền cho hàng giáo sĩ và 
rs v 3 


giáo dân phải thi hành Tông chiếu Ex illa die theo tỉnh thần mới này. Vấn đề lại 
đưa về Roma kéo dài thêm 10 năm nữa. Trong khi đó, cuộc bách hại đạo bắt đầu từ 
1732 dưới triều vua Ung Chính: các thừa sai bị trục xuất, các thánh đường bị triệt 
hạ. Tại Roma, Tòa thánh cứ xúc tiến công việc, và ngày 26.9.1735 đức Thánh Cha 
Clementê XII (1730-40) công bố một Đoản thư lên án hành động của đức giám 
mục Bắc Kinh và trao § điểm “nới rộng” của đức thượng phụ Mezzabarba cho tòa 


Truy tà. 


Cuộc tranh luận đã kéo dài trên một thế kỷ, một cuộc tranh luận gây thiệt hại quá 
nhiều cho việc truyền giáo tại Trung Hoa, đã trở thành mối lo âu của vị đại Giáo 
hoàng Benedictô XIV (1740-58). Vừa lên ngôi, ngài đã tỏ ra cương quyết phải 
chấm dứt tận sốc. Sau một thời gian tra xét lại tất cả mọi tài liệu, mọi tường trình 
bênh cũng như chống, ngày 11.7.1742 đức Thánh Cha ban hành Tông chiếu Ex 
quo, truyền dạy phải tuân theo Tông chiếu Ex illa die (1715) của đức Clementê XI, 
tuyên bố 8 điểm “nói rộng” của đức thượng phụ Mezzabarba như không bao giờ 
có, lên án và bác bỏ lễ nghi Trung Hoa vì “không phù hợp với giáo lý Công giáo”, 
phạt vạ tuyệt thông tất cả những ai bất tuân; vạ này chỉ có đức Thánh Cha mới tha 
được, trừ trường hợp nguy tử. [34] Từ đấy, hết mọi người cúi đầu vâng theo, không 
ai dám khiếu nại, kế cả các thừa sai dòng Tên. Cuộc tranh luận chấm dứt, không kẻ 
thắng người bại, bởi vì các thừa sai hai bên chỉ làm một nhiệm vụ, là đem hết khả 
năng hiểu biết của mình, để trình bày bối cảnh và các sự việc, sẵn sàng đón nhận 


sự phán quyết cuôi cùng của Tòa thánh. 


Sở dĩ Tòa thánh thời ấy có thái độ khắt khe và sau cùng bác bỏ lễ nghi Trung Hoa 
như thế, là vì sau những cuộc điều tra cặn kẽ và nhất là nhìn sâu vào tâm lý của 
người thời đó, Tòa thánh nhận thấy những lễ nghi “thờ cúng Tổ tiên”, ít là khi ấy, 


có tính tôn giáo, nó biêu lộ lòng tùng phục và sự lệ thuộc của mình đôi với thụ tạo, 


nên những lễ nghi ấy không thể phù hợp với đức tin Công giáo, mà Tòa thánh có 
nhiệm vụ phải bảo toàn.[35] Tòa thánh phải thi hành sứ mạng của mình, mặc dầu 
bị chống đối hay bị bách hại. Trên 300.000 giáo dân, chỉ còn vào khoảng 10% giữ 
đạo trong thời bách hại của hai vua Ung Chính (1723-36) và Càn Long (1736-95), 
quả là một việc đáng tiếc và đau lòng cho Mẹ Giáo hội, nhưng cũng là để chứng 
minh rằng: khi người ta dễ dãi theo đạo hoặc theo đạo không thành thật, thì người 


ta cũng dễ dàng bỏ đạo. 


[1] Thánh Bộ Truyền giáo ngày nay cải tên là thánh Bộ Tr-yên bá Phúc Âm (Tông 


hién Regimini Ecclesiae Universae ngày 15.8.1967). 


[2] Sách tham khảo: Rohrbacher: Histoire universelle de l’Église Catholique, Q. 
XII, Paris 1873, tr 1-257 - D. Rops: L'Église des temps classiques. Le Grand 
Siècle des Ames, Paris 1958 - G. de Plinval: L'Église à l’Époque Classique, trong 
Histoire illustrée de l’Église (G. de Plinval-R. Pittet), Paris 1946-48, Q.II, tr 105- 
170 - Sés, Papie. Préclin: Les XVIIe et XVIIe siècles (Collection “Clio”, VID. 


[3] F. Vincent: Saint François de Sales. dicrecteur d'âme. Paris 1922 - Mgr Julien: 
Saint François de Sales (“Les Grands Coeurs”) - E. Le Couturier: La Visitation 


(Coll. “Les Grands Ordres monastiques”), 1935. 


[4] H. Brémond: Histoire litt. du sentiment religieux en France Q. II, Paris 1921: 
LÉcole francaise-Houssaye: Le P. de Bérulle et l'Oratoire, 1872. Tu hội này về 


sau mang tên là hội Diễn giảng Chúa Giêsu và Đức Maria Pháp quốc. 


[5] Xem. De Broglie: Saint- Vincent de Paul (“Les Saint”), 1900. 


[6] D. Rops: op. cit., tr 81-95. 


[7] Xem chương Tám: I, 4 và II, 1. 


[8] P. Coste: Saint Vincent de Paul et les Dames de la Charité, Paris 1917. 


[9] Về việc dòng Ursulina vào nước Pháp, xem P. Renaudin: Printemps mystique, 


1941. 


[10] Xem G. Rigault: Hist. Générale de 1”Institut des Frères des écoles chrétiennes, 
Paris 1937-53. Dòng Sư huynh Lasan là một trong những dòng tu lớn nhất chuyên 
ngành giáo dục, với con số 15.394 sư huynh, 1.491 nhà (Ann. Pontif. 1971). Năm 
1950, đức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong thánh Gioan B. Lasan làm bổn mạng 


các nhà giáo dục thê giới. 


[11] Vacandard: Études de critique et d’histoire religieuse, Paris 1906 - Galilée 
trong Dict. de Thél. Cath. 


[12] J. Chevalier: Descartes (“Les maitres de la pensée francaise”), 1922. 


[13] “En soi. le système de Descartes est une représentation du monde qui ne 


pouvait que vieillir comme vieillit une carte géographique” (P. Valéry). 


[14] Emile Mâle: L’Art religieux-après le Concile de Trente, Paris 1932 - Louis 
Gillet: L’Art chrétien (excellente esquisse dans Ecclesia, tr 656-674). 


[15] Max Rooses: Les chefs d'oeuvres de la peinture, de 1400 à 1800, Flammarion, 


Paris, tr 287-317. 


[16] Aigrain: Musique religieuse, trong: “Bibl. cath. des Sciences religieuses”. 


[17] Petit de Julleville: Hist de la littérature francaise, 1898. Q. V. (Bossuet) do 
Rebelliau, tr 260-341. 


[18] “O homme, tu n'as fait que de vains efforts pour s’élever et le faire grand; tu 
peux bien l’emporter, mais non l”élever; tu peux bien l’enfler, mias non l’agrandir: 
viens chercher dans ce Dieu-homme, dans ce Dieu-enfant, dans ce Sauveur qui naït 
aujourd’hui, la solide élévation et la grandeur véritable” (Trích bài giảng về “Mâu 


nhiệm Giáng sinh”). 


“Une infinité de familles meurent de faim et de désespoir ... Ou on ne demande 
plus maintenant jusqu’où va l’obligation d’assister les pauvres. La faim a tranché 
le doute, le désespoir a teminé la question. et nous sommes réduits à ces cas 
ext-rêmes où tous les Pères... nous enseignent... que si l’on n’aide le prochain selon 
son pouvoir on est coupable de sa mort; on rendra compte à Dieu de son sang, de 


son âme. de tous les excès où la fureur de la faim et du désespoir le précipite” 


` 
^ 


(Trích bài giảng vê “Dia vi cao cả của kẻ nghèo khó trong Giáo hội”). 


[19] F. Strowsky: Pascal et son temps. Paris 1913, Q. II. 


[20] “Console toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Je pensais à toi 


dans mon agonie, j'ai versé telles goultes de sang pour toi... Les médecins ne te 


guériront pas. car tu mounàs à la fin. Mais c’est moi qui guéris et rends le corps 
immortel... Je te suis plus ami que tel ou tel, car j'ai fait pour toi plus qu’eux et ils 
ne souffriraient pas ce que j'ai souffert et ne mourraient pas pour toi dans le temps 
de tes infidélités et cruautés, comme j'ai fait et comme je suis prêt à faire et fais 
dans mes élus et au Saint Sacrement...” 


- “Seigneur, je vous donne tout” (Pensées, No 533, pag 574-577). 
[21] Peregre: La obra de Espana en Amenca, Marid 1920 (bản dịch Pháp văn 
1925), tr 125-132. Năm 1649, số người Tây Ban Nha ở Mỹ châu không quá 


50.000, mà cũng có 1 giáo chủ, 6 tổng giám mục, 32 giám mục và trên 800 tu viện. 


[22] L. Capitan et H. Lorin: Le travail en Amérique et après Colomb (Collection G. 
Renard), Paris 1914, tr 411-431 


[23] G. Goyou: Les origines religieuses du Canada. Paris 1924, tr 124-205 - Dom 
Jamet: Marguerite Bourgeois, Montréal, 1942, ch 2. 


[24] Delplace: Le Catholicisme au Japon. II, Bruxelles 1910. 


[25] Xem Giáo hội Công giáo ở Viêt Nam, Q. Một. tr 88-89. 


[26] Dahmen: Un Jésuite Brahme: Robert de Nobili, Bruges 1925 - Amann: 
Malabares (rites) trong: Dict. de Thél. Cath. 


[27] H. Bernard: Matthieu Ricci et la société chinoise de son temps, Tientsin 1937 


- H. Ravier: Sử ký Hội thánh, Ninh Phú 1895, Q. III. tr 131-135. 


[28] Xem Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, Q. Một. tr 87-88. 
[29] H. M. Ocio: Compendio de Resena Biografica. Manila 1895, tr (29)-(32). 


[30] H.M. Ocio: Breve relación de las cosas sucedidas en esta nueva persecución 
de la China, sacada de la compuesta en Macao por los PP. Misionarios de la Orden 
de Predicadores desterrados de aquella Misión (viết tay) trong Công hàm tỉnh dòng 
Manila, Q. 74, tò 207v. - P. Femández: Dominicos donde nace elsol, Manila 1958. 
tr 114-116, 156, 220-235 - J. Bruker: chinois (rites) trong: Dict. de Théol. Cath. 


[31] G. de Plinval: op. cit. Q. II, tr 154-155. 


[32] Những lễ nghi, như tin “bài vị” là nơi hồn ông bà nhập vào, cúng xôi thịt là 
mời ông bà về xoi, đốt vàng mã là để gởi tiền bạc và dụng cụ cho ông bà dùng ở 


bên kia thế giới... 


[33] Sau đây là tóm lược 8 điểm “nới rộng”: Tha phép với điều kiện tránh mọi di 


đoan và có sự phân trân mình không mê tín: 


1. Đặt “bài vị” được sửa lại, nghĩa là chỉ ghi tên người quá cố một mặt, mặt bên kia 
ghi lời phân trần mình không tin dị đoan; 2. Thi hành các lễ nghi vốn dành cho 
người quá cố theo phong tục; 3. Cúng tế ông Không Tử ; 4. Phong điếu băng 
hương nến cho nhà hiếu; 5. Quy lạy trước “bài vi” đã được sửa chữa lại, hoặc trước 
xác người chết; 6. Đặt cỗ bàn, hoa trái trước “bài vị” đã được sửa chữa lại, hoặc 
trước xác người chết; 7. Khấu đấu lạy “bài vi” đã được sửa lại trong ngày đầu năm; 


8. Đôt hương nên trước “bài vị” đã được sửa lại (Xin coi Tông chiêu Ex quo). 


[34] xem Tông chiếu Ex quo (bản dịch Việt văn) trong V. Coloma (cha chính 
Hạnh) Công giáo Luân lý khoa Tổng lược, Phú Nhai 1933. Q.I, tr 601-641. Trong 
Tông chiếu này có cả Tông chiếu Ex illa die (1715) của đức Clementê XI. 

[35] Xem Thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam vè việc tôn kính Tổ tiên là 
các bậc Anh hùng Liệt sĩ (Đà Lạt 14.5.1965), trong: Linh mục Nguyệt san, Sài 
Gòn 1965, số 43, tr 491-492. 

Chương Bốn 

GIÁO HỘI ĐỨNG TRƯỚC 

MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG TINH THÂN 

(t.k. XVI-XVIII) 

I. Những lạc thuyết mới 

1. Giáo thuyết Jansenius 

2. Giáo thuyết Quietisme 

3. Chủ truơng pháp giáo: Louis XIV 


II. Những giáo thuyết nguy hiểm 


1. Thuyết Tự nhiên Thần giáo ở Anh 


2. Chủ nghĩa Tự do ở Pháp 


3. Triết học ánh sáng ở Đức 


4. Hội Tam điểm hay bè Nhiệm 


III. Giáo hội từ đức Beneđictô XIV đến đức Clementê XIV (1740-1774) 


1. Đức Benedictô XIV (1740-58), vị đại Giáo hoàng thế kỷ XVIII 


2. Nhiều dòng tu mới: Thánh Anphong Liguori lập dòng Chúa Cứu Thế 


3. Đức Thánh Cha Clementê XIV và việc giải thể dòng Tên (1773) 


IV. Giáo hội thời Cách mạng Pháp (1789-1799) 


1. Cách mạng 1789 bùng nô và bản “Dân hiến Giáo sĩ” 


2. Phản ứng và bách hại 


` 


Thời các “đại tâm hôn” của Giáo hội Pháp kết thúc năm 1660, là năm thánh 
Vinhsơn-Phaolô và thánh nữ Louise Marillac từ trần. Cha J. Olier cũng qua đời 
trước đấy 3 năm, cha Le Nobletz trước 7 năm; chỉ còn một vài vị sống lâu hơn như 
cha A. Bourdoise 5 năm sau, cha Lejeune (+ 1672) và cuối cùng là thánh Gioan 


Eudes (+ 1680). Sau cái chết của thánh Vinhsơn-Phaolô, lịch sử Giáo hội bước 


sang một khúc quanh, với những triệu chứng một thời suy thoái tiếp theo thời hưng 


thịnh sau Công đồng Trento. 


Những giáo thuyết Jansenius và Quietisme gây nên những cuộc tranh luận thần học 
thật sôi nổi. Chính quyền chống Giáo quyền, chủ trương Pháp giáo, nhất là từ khi 
Louis XIV đích thân cầm quyền (1661). Nhà Vua sống xa hoa phóng túng, cảnh 
đạo đức trang nghiêm thời Louis XIII không còn. Giáo hội ở Pháp cũng bị lôi cuốn 
theo, người ta lại nói đến gương xấu của nhiều linh mục và giám mục, nhiều dòng 
tu sa sút. Đồng thời những “triết gia” với chủ nghĩa duy lý xuất hiện, tạo nên một 
cuộc khủng hoảng tính thần, đi dần đến cuộc Cách mạng 1789, cuộc Cách mạng 
này không phải chỉ nhằm mục đích cải cách chính trị xã hội, mà còn chủ trương vô 


thần và bách hại Giáo hội. [1] 


NHỮNG LẠC THUYÉT MỚI 


1. Giáo thuyết Jansenius 


Ân sủng là một trong những dë tài thần học được tranh luận cam go và sôi nỗi suốt 
thế kỷ XVII. Đại Công đồng Trento (1545-63) đã phán quyết, dạy rằng: trong ơn 
cứu độ, ý chí con người phải cộng tác với ân sủng. Nhưng Công đồng không xác 
định rõ hai yếu tố ân sủng và ý chí cộng tác với nhau thé nào. Lý luận theo thực 
hành và muốn phụng sự công cuộc cải cách, các cha dòng Tên nhắn mạnh vào ý 


chí con người. Nhưng trong các nó giải lương tâm, các cha dòng này cho rằng: gặp 


trường hợp không thể nhận định đâu là phải đâu là trái, người ta có thể coi như một 
hành vi được phép khi có lý do phải lẽ, đó là cái nhiên thuyết (probabilisme). Chủ 
trương của các cha dòng Tên đã bị Jansenius và Du Vergier cho là phóng túng làm 
đôi bại luân lý; hai ông muốn một cuộc cải cách mới và chủ trương nghiêm khắc. 
Nhưng Jansenius không phải là người khởi xướng giáo thuyết mang tên ông, M. 


Baius đã chủ trương thuyết đó từ cuối thế kỷ XVI. [2] 


Theo Baus, loài người sa ngã bị rơi vào tình trạng bại hoại hoàn toàn, ý chí không 
thé làm được một việc gi thiện. Nhưng một số người được ân sủng dưới hình thức 
tình yêu. Ai được tình yêu thúc đây giữ luật Chúa thì được cứu rỗi, còn ai không 
được thế nào cũng bị tình dục lôi cuốn và bị luận phạt. Chủ trương này trái với 
Công đồng Trento; một số giáo sư đại hoc Louvain và Sorbonne lên tiếng tố cáo và 
kết án. Nhưng BaIus bênh vực bằng nhiều cuốn sách nhỏ bàn về ý chí tự do, luật 
công bình, vấn đề công-chính-hóa, lễ Hiến tế... Năm 1567, đức Thánh Cha Piô V 
lên án, nhưng ông cô bào chữa. Năm 1579, đức Thánh Cha Gregori XIII lên án lần 


nữa, Baus mới thôi và qua đời năm 1589. 


Chủ trương của Baius dầu vậy vẫn được một số giáo sư và sinh viên Louvain ủng 
hộ, trong đó có Jansenius và Du Vergier. C. Jansenius (1585-1638) người Hà Lan 
sinh tại Acquoy, là một nhà thần học và là giám mục thành Ypres. Ông nghiên cứu 
đạo lý thánh Âutinh và viết cuôn Augustinus (1640). Theo ông, tiền định là một án 
quyết đời đời của Thiên Chúa, trong đó Chúa cho một số người được cứu rỗi, còn 
một số bị bỏ rơi; Chúa Kitô không chết cho mọi người. Cũng như Bas, ông cho 
rằng ý chí con người sau khi sa ngã, bại hoại hoàn toàn, một số các giới răn của 
Chúa con người không thể nào giữ được. Tuy nhiên, những kẻ được chọn khi có ân 


sủng thúc bách, họ không thể cưỡng lại. 


Cuốn Augustinus bị tó cáo là “lạc thuyết”, và năm 1641 bị liệt vào loại sách cắm. 
Một số giáo sư và sinh viên vẫn theo chủ trương Baius đứng lên bênh vực, kế cả từ 
khi đức Thánh Cha Urban VIII công khai kết án năm 1642. Cuộc tranh luận từ 
Louvain đã truyền qua Paris. Ở đây, năm 1621 Du Vergier bạn thân của Jansenius 
giữ chức bè trên tu viện Saint-Cyran, đã biến tu viện này thành nơi tuyên truyền 
giáo thuyết mới. Năm 1635, được đặt làm tuyên úy nữ đan viện Xitô Port-Royal, 
ông dùng đan viện này đề thí nghiệm những chủ trương về vấn đề kỷ luật của ông. 
Ông quen biết gia đình quí tộc Arnauld có ảnh hưởng lớn ở Paris và thù địch với 
các cha dòng Tên. Gia đình có hai con ở đan viện Port-Royal là Anglique làm bề 


trên, và Agnès vê sau cũng làm bê trên. 


Du Vergier đưa ra một thần bí học chống lại các cha dòng Tên, mà ông cho là chủ 
trương phóng túng. Các cha dòng này lấy việc xưng tội, rước lễ làm hai phương 
tiện hữu hiệu để chấn hưng đời sống đạo đức của giáo dân. Du Vergier phản đối, 
và cho rằng: thế giới ngày nay hư hỏng, vì lòng đạo của họ chỉ vụ vào những việc 
bè ngoài như xưng tội, rước lễ. Theo ông, ăn năn tội cách trọn chưa hắn đã đủ điều 
kiện để đáng tha tội trong tòa Hòa giải, và muốn rước lễ phải có linh hồn sạch tội 
hoàn toàn. Hơn nữa, đối với những tâm hồn đạo đức còn cần phải tién tới một hy 
sinh đặc biệt, mà ông gọi là “tự xa cách Chúa nguồn an ủi”. Thứ đạo đức hoàn toàn 
bề trong và khắc nghiệt, thứ đạo đức xa cách và sợ hãi Chúa như thế, bà bè trên 
Angelique đã thực hành triệt để: năm 1635, bà bỏ rước lễ 6 tháng liền và năm sau 
cả trong mùa Phục sinh. Năm 1638, đức hồng y thủ tướng Richelieu ra lệnh tống 
giam Du Vergier. Ông qua đời năm 1643. 


Amauld thay thế Du Vergier khi xuất bản cuốn VỀ việc siêng năng rước lễ (1643). 
Năm 1649, cha giám đốc ban thần học Sorbonne lược tóm giáo thuyết Jansenius 


trong 5 luận đề rút bởi cuốn Augustinus, đệ trình lên Tòa thánh xin phán quyết. 


Đức Innocentê X liền lập ủy ban gồm 5 hồng y và 13 nhà thần học để nghiên cứu 
vẫn dé. Sau hai năm, ngày 3.5.1653, đức Thánh Cha ra một Tông chiếu kết án 5 
luận đề đó. Nhưng Amauld vẫn cô chấp bênh vực, và rất phấn khởi từ khi có cuốn 
Bức thư ngỏ gởi một Giám tỉnh (Lettres Provinciales 1656-57) của Pascal, chỉ trích 
các cha dòng Tên, đối thủ của Jansenius. Vua Louis XIV phải dùng biện pháp cứng 
rắn, họ vẫn không nghe. Năm 1669, đức Thánh Cha Clementê IX tuyên bố dùng 
biện pháp ôn hòa, hy vọng họ trở lại. Nhưng phe Jansenius cảng ráo riết tuyên 
truyền, rồi đả kích cả việc sùng kính Đức Maria cũng như phong trào tôn sùng 
Thánh Tâm, được truyền bá bởi thánh nữ Magarita Maria Alacoque, sau khi được 


Chúa hiện ra ở Paray-le-monial (1673). Amauld chết năm 1694. 


Dé tận diệt nhóm chống đối trong nữ đan viện Port-Royal, năm 1709 đức Thánh 
Cha Clementê XI ra lệnh giải tán, và vua Louis cũng cho triệt hạ tòa nhà đan viện. 
Dầu vậy, vẫn chưa hết. Thuyết Jansenius lại xuất hiện một cách khéo léo với một 
linh mục hội Diễn giảng tên là Pasquier Quesnel (1634-1719), cũng đã theo học tại 
Sorbonne. Năm 1671, P. Quesnel xuất bản cuốn Luân lý Phúc âm yếu lược 
(Abrégé de la Morale de l’Évangile), trong đó có nhiều điểm nhiễm giáo thuyết 
Jansenius. Năm 1678, cha bề trên bắt Quesnel phải rút lại, ông không nghe và xuất 
dòng. Sau nhiều lần bő túc, cuốn sách được tái bản năm 1694 với nhan đề Những 
cảm niệm đạo đức về Tân ước (Réflexions morales sur le Nouveau Testament). 
Nấp dưới nhan đề mới và được đức cha Noailles, giám mục Châlons, cho phép ấn 
hành, cuốn sách được phổ biến rất nhanh chóng. Nhưng người ta cũng nhận ra 
ngay mặt thật của nó. Năm 1708, Tòa thánh cắm đọc, và ngày 8.9.1713 đức 
Clementê XI ra Tông chiếu Unigenitus, kết án 101 luận dé rút trong sách của 


Quesnel. 


Vấn đề không yên lại còn thêm sôi nồi, nhất là từ năm 1715 Louis XIV, người chủ 
trương thăng tay với Jansenius, băng hà. Louis XV (1715-74) lên thay, nhưng còn 
ít tuổi nên Philippe d'Orléans nhiếp chính. Quesnel lợi dụng chủ trương Pháp giáo 
chống lại Tòa thánh, và chống án lên đại Công đồng. Năm 1718, đức Thánh Cha 
Clementê XI rút phép thông công, nhưng họ vẫn không tuân còn gây nhiều rối 
loạn, khiến Philippe phải dùng biện pháp mạnh. Năm 1728, giám mục Noailles cúi 


đầu vâng phục và năm 1730 phe ở Sorbonne cũng rút lui. 


Nhưng phái Jansenius trong Quốc hội vẫn còn, gây nhiều vụ tranh chấp kéo dài 
thêm 40 năm. Cuối cùng, năm 1771 Louis XV phải ra lệnh phát lưu những dân 
biểu Quốc hội theo giáo phái Jansenius, từ đó mới yên. Những cuộc tranh luận và 
rỗi loạn chấm dứt, nhưng giáo phái đã để lại một ảnh hưởng tai hại: lối dạo đức 
quá nghiêm khắc, tinh thần chống đối Tòa thánh, thù ghét dòng Tên. Ở Hà Lan, bè 
Jansenius đã đi đến ly giáo và tòn tại tới ngày nay, nhưng không có mấy ảnh 


hưởng. 


2. Giáo thuyết Quietisme 


Cuối thế kỷ XVII, còn xuất hiện một giáo thuyết gây nên những cuộc tranh luận 
thần học không kém sôi nổi và cam go, đó là thuyết Quietisme (Tĩnh tịch). Thuyết 
này không hoàn toàn đối lập với thuyết Jansenius như nhiều người tưởng. Cả hai 
khởi điểm từ tình trạng hèn kém của con người. Chỉ khác là thuyết Jansenius bắt 
con người cúi đầu trước một Thiên Chúa ghê sợ, cứu hay phạt tùy sở thích, luân lý 
của họ quá nghiêm khắc. Còn thuyết Quietisme lạc quan hơn, bảo con người cứ 


nhìn lên Thiên Chúa, hoàn toàn phó thác vào Người nhưng một cách y lại quá 


đáng, khiến ta có cảm tưởng họ là những người ươn lười. Người ta gọi thuyết trên 


là của “phe cứng”, thuyết sau là của “phe mềm”.[3] 


Thuyết Quietisme bắt nguồn từ những sách vở của M. Molinos (1628-96), quê ở 
Muniesa (Saragoza) Tây Ban Nha. Từ năm 1664, ông sống ở Roma, nổi tiếng là 
một linh mục thông thái, có tài hướng dẫn các linh hồn. Năm 1675, Molinos xuất 
bản cuốn Chỉ đạo thiêng liêng (Guide spirituelle), được nhiều người hoan nghênh 
và dịch sang nhiều ngôn ngữ. Nhưng trong đó, cha P. Segneri (+ 1694) dòng Tên 
đã nhận thấy có những điểm sai lầm. Sự thực, Molinos chịu ảnh hưởng của thuyết 
Messalian (cũng gọi là Euchyte) có từ hạ bán thế ký IV, chủ trương bỏ hết mọi 
vương vấn trần tục ké cả việc phượng tự và các bí tích Rửa tội, Thánh Thể, Hôn 
phối mà họ cho là thừa. Nhất là ông chủ trương theo giáo phái của người tự xưng 
là “Thần khải” (Illuminé, Alombrado). Đó là chủ thuyết của J. Dillapando dạy 
rằng: muốn nên trọn lành chỉ cần chiêm niệm, khỏi cần lãnh các bí tích cũng chăng 
cần làm việc thiện, đã được truyền bá trong khắp xứ Andalusia nước Tây Ban Nha 
vào hạ bán thế kỷ XVI. Năm 1678, đức Thánh Cha Innocentê XI lên án 68 luận đề 


rút trong cuôn Chỉ đạo thiêng liêng. Molinos cúi đầu vâng theo. 


Thuyết của Molinos được linh mục Beccarelli người thành Milan sửa lại và phổ 
biến trong nước Ý đầu thế kỷ XVIII. Nhưng năm 1708, Beccarelli bị tòa Truy tà ở 
Brescia bắt giam và phát lưu. Ở Pháp, từ năm 1688 tòa Truy tà đã kết án cuốn Dẫn 
dắt các linh hồn vào con đường chiêm niệm (Facile introduction pour élever les 
âmes à la contemplation) của Fr. Malaval người thành Marseille, mù từ khi mới 


sinh. Nhưng Malaval đã nhận lỗi trước khi chết (1719). 


Thuyết Quietisme trở nên sôi nối nhất là từ khi có bà J. M. Guyon de La Motte 


(1648-1717), một nữ thần bí học, hăng hái truyền bá ở Pháp. Bà viết nhiều sách, 


như những cuốn Thác nước thiêng (Les torrents spirituels), Con đường ngắn và rất 
dễ dàng để cầu nguyện (Moyen court et très facile de faire oraison), Bài Nhã ca 
(Les Cantiques des Cantiques). Các sách bà viết đều chủ trương như Molinos. Sau 
khi Molinos bị kết án, năm 1695 Guyon de la Molte cũng bị giam giữ trong một nữ 
tu viện. Sau 3 năm, nhờ có giám mục Fénélon và bà hầu tước Maintenon bênh vực, 
Guyon được tự do, nhưng phải rời bỏ quê hương Montargis, để sống tại Blois cho 
tới chết. Trong những năm cuối đời, bà đã xin rút lại tất cả những sai lầm, và sống 


một cuộc đời đạo đức với đức tin chân thành. 


Việc giám mục Fénélon bênh vực bà Guyon de La Motte, nhất là xuất bản cuốn 
Châm ngôn của các thánh (Maximes des saints, 1697) đã bị đức cha Bossuet đả 
kích rất dë dội. Cuộc bút chiến giữa hai vị giám mục thời danh hết sức sôi nổi. Với 
tài hùng biện sẵn có, Bossuet đưa ra những lời lẽ mạnh như “búa bő” nhằm triệt hạ 
đối thủ, đến độ nhiều người cho là quá nóng nảy và làm phương hại tình huynh đệ. 
Kết quả, ngày 12.3.1699 đức Thánh Cha Innocentê XII kết án thuyết Quietisme và 
cuốn Châm ngôn. Giám mục Fénélon nhận được bản án đó vào ngày lễ Truyền tin, 
đang lúc soạn bài giảng. Khi lên giảng đài, Pénélon đã thay đổi đề tài để nói đến 
bản án và sự tuân lệnh của mình đối với Tòa thánh. Bài giảng về đức vâng lời hôm 
ấy, làm cho mọi người cảm động và kính phục vị giám mục khiêm nhường và 


thánh thiện. Từ đó, thuyết Quietisme tan dàn.[4] 


3. Chủ trương Pháp giáo: Louis XIV 


Pháp giáo (Gallicanisme) là chủ trương quốc gia quá khích, đòi giành quyền tự trị 


cho Giáo hội Pháp (Gallicane), không muốn có sự can thiệp của Tòa thánh 


Roma.[Š] 


Chủ trương này bắt đầu từ cuối thế kỷ XIII, với cuộc đụng độ giữa vua Philippe le 
Bel và đức Bonifaciô VIII về quyền bính. Nó lớn lên trong cuộc lưu đày của các 
Giáo hoàng Avignon, và nhất là trong cuộc Ly giáo Tây phương.[6] Năm 1438 vua 
Charles VII, tại Nghị hội toàn quốc họp ở Bourges, đã công bố quy chế 
Pragmatique de Bourges gồm 23 khoản về quyền tự do của Giáo hội ở Pháp. Quy 
chế này đã bãi bỏ từ năm 1461, và năm 1515 giữa đức Leô X và vua François I đã 
ký một thỏa hiệp tai Bolonia, dầu vậy chủ trương Pháp giáo không hết. Đảng khác, 


nhà vua vân còn toàn quyên trong việc bô nhiệm các Giám mục. 


Năm 1564, khi Công đồng Trento công bố các Sắc lệnh, triều đình Pháp không đón 
nhận, cho răng có nhiều khoản nghịch với quyền tự do của Giáo hội ở Pháp. Năm 
1615, hội đồng giáo sĩ Pháp phải can đảm đứng ra đón nhận và thi hành, nhờ đó 
Giáo hội ở Pháp mới đạt được một thời hưng thịnh trong thượng bán thé kỷ XVII. 


Chủ trương Pháp giáo có hai phương diện: “chính trị” và “tín lý”. Đại diện cho 
Pháp giáo “chính trị” có P. Pithon (1539-96). Năm 1594, ông xuất bản cuôn Những 
quyền tự do của Giáo hội Pháp (Les libertés de l'Église Gallicane) chủ trương vua 
nước Pháp, ngoài những đặc quyên có sẵn, còn có quyền ngăn cắm các giám mục 
không được tự do tiếp xúc với Tòa thánh cũng như không được chống án sang 
Roma, Giáo hội Pháp có quyên triệu tập Công đồng, và không bó buộc công bố các 
Sắc lệnh của Tòa thánh hay đại Công đồng. Như thế trên nguyên tắc, Pithon vẫn 
nhận quyền thiêng liêng của Giáo hội. Pháp giáo “tín lý” đi xa hơn. Năm 1611, E 
Richer (1560-1631) xuất bản cuốn Về Giáo quyền và Chính quyên. Theo ông, 
quyền lập pháp thuộc Công đồng, Giáo hoàng chỉ có quyền hành pháp. Như vậy, 


Richer muốn trở lại chủ trương của nhiều Công đồng thế kỷ XV, đồng thời giành 


nhiêu quyên lợi cho Giáo hội tại mỗi nước, nhất là đòi cho Giáo hội Pháp được tự 


do theo đường lôi cai tri riêng với những đặc ân có săn. 


Nhận thấy chủ trương Pháp giáo “tín lý” có thể gây bất hòa với Tòa thánh, hồng y 
thủ tướng Richelieu (1624-1642) bắt Richer phải rút lại. Nhưng Richelieu ủng hộ 
chủ trương Pháp giáo “chính trị”, còn che chở cho P. Dupuy và P. Marca viết nhiều 
sách bênh vực và tuyên truyền chủ trương đó. Tuy nhiên, Richelieu cũng như 


Mazarin sau này vẫn không đi quá xa, như xảy ra dưới thời vua Louis XIV. 


Louis XIV (1643-1715) là một ông vua độc tài, không muốn quyền hành mình bị 
hạn chế bất cứ về phương diện nào. Cho rằng Giáo hội Pháp là của người Pháp, 
ông đòi can thiệp vào các vẫn đề thuộc hàng Giáo phẩm, và không muốn có sự can 
thiệp của Tòa thánh Roma. Chủ trương như thế, ông được các cận thần và hầu hết 
giám mục ủng hộ, điều này không lạ, vì việc bô nhiệm giám mục ở cả trong tay 
nhà Vua. Với hậu thuẫn này, Louis XIV sẵn sàng đương đầu với Tòa thánh, nếu bị 


cản trở. 


Những cuộc đụng độ ban đầu còn trong phạm vi thần học. Ở Sorbonne, các giáo sư 
hầu hết theo chủ trương Pháp giáo, nhưng cũng có một số - như các cha dòng Tên - 
lại có khuynh hướng trái ngược. Năm 1661, cha Coret dòng Tên đưa ra một luận 
án về ơn “bất khả ngộ” của Giáo hoàng. Năm 1663, Drouet Villeneuve cũng chủ 
trương đề cao quyên Tòa thánh. Cả hai bị Phản đối kịch liệt, đến độ Quốc hội Pháp 
phải can thiệp. Từ đó, tiến tới những tranh chấp chính trị. Để làm đại diện cho 
mình tai Roma, năm 1662 vua Louis chọn quận công De Créqui, một người kiêu 
căng khó tính. Nhân câu chuyện lính phòng vệ Tòa thánh làm nhục De Créqui, 
Louis đòi đức Thánh Cha Alexandrô VII (1655-67)[7] phải cho người sang Pháp 


xin lôi, nêu không sẽ chiêm hai vùng Avignon và Venaissin của Tòa thánh, và còn 


có thể đem quân sang Ý nữa. Dưới thời Đức Clementê IX (1667-69) và Clementê 
X (1670-76), Louis còn tỏ ra độc tài hơn nữa, ông tự ý giải quyết các công việc 
thuộc Giáo hội Pháp, không dám ké gi đến giáo luật. 

Nhưng gay go hơn cả là vấn đề “vương quyền” (droit de régale) và Bản Tuyên 
ngôn của hàng giáo sĩ Pháp (1682), xảy ra dưới đời đức Innocentê XI (1676-89). 
Từ lâu, nhà Vua có một thứ quyền đối với những bồng lộc tại một số tòa Giám 
mục, người ta gọi là “Vương quyền”. Quyền này được công nhận nhằm đền đáp 
triều đình, xưa kia đã dành cho nhiều doanh trại dé thiết lập những tòa Giám mục 
nói trên. Ngoài ra, nhà Vua còn được thu bồng lợi tại những giáo phận trong thời 
gian Tòa Giám mục còn trông ngôi. Với các quyền lợi ấy, nhiều lần xảy ra những 
lạm dụng kéo dài thời gian bô nhiệm giám mục mới, và đặt thêm “vương quyền” 
tại nhiều nơi. Đại Công đồng Lyon II năm 1274 đã có Sắc lệnh cắm đặt “vương 
quyền” ở những nơi chưa có. Nhưng Louis XIV không muốn quyên hành mình bị 
hạn chế ở bất cứ nơi nào: năm 1673, ông tuyên bố đặt “vương quyền” trong các 
giáo phận trên toàn lãnh thổ Pháp quốc. Một vài giám mục can đảm đứng lên phản 
đối và khiếu nại sang Tòa thánh. Đức Innocentê XI can thiệp, nhưng nhà Vua 


không nghe. 


Ngày 19.3.1682, các giám mục theo Louis XIV tung ra Bản Tuyên ngôn gồm 4 
điều, làm Hiến chương cho Pháp giáo: 1) Giáo hoàng chỉ nhận bởi Thiên Chúa 
quyền thiêng liêng; ngài không có quyền hành gì đối với các vua chúa trong phạm 
vi trần tục. 2) Vè phương diện thiêng liêng, theo tỉnh thần của Công đồng 
Constancia, đại Công đồng có quyên trên Giáo hoàng. 3) Trong khi thi hành nhiệm 
vụ, Giáo hoàng phải tôn trọng giáo luật, nhưng cũng phải kính né các luật lệ và 


phong tục của Giáo hội Pháp. 4) Giáo hoàng đóng vai chính trong việc phán quyết 


các vân đê thuộc đức tin, nhưng việc phán quyêt đó chỉ có giá trị “vô ngộ”, khi có 


sự châp thuận của toàn thê Giáo hội. 


Đức Thánh Cha Innocentê XI, thay vì lên án Bản Tuyên ngôn đó đã trực tiếp phạt 
các giám mục tham gia việc soạn thảo. Các giám mục mới do nhà Vua bô nhiệm 
đều không được chấp thuận theo giáo luật. Số tòa giám mục trống ngôi mỗi ngày 
thêm nhiều. Cuối cùng, vua Louis XIV phải đấu dịu trước sự kháng cự trầm lặng 
nhưng quyết liệt của Đức Innocentê. Đức Alexanđrô VIII (1689-91) lên ngôi, cùng 
đi một đường lối. Năm 1690, ngài ra Đoản sắc Inter multiplices tuyên bố Bản 
Tuyên ngôn của hàng giáo sĩ Pháp và việc đặt “vương quyền” tại những nơi chưa 
có là “vô hiệu”. Đến đỗi đức Innocentê XII (1691-1700), năm 1693 Louis XIV 


nhượng bộ, và các giám mục làm tờ rút lại Bản Tuyên ngôn. 


Sau nhiều năm tranh đấu, quyền tối cao thiêng liêng của Tòa thánh được nhìn 
nhận, nhưng chủ trương Pháp giáo vẫn chưa hết. Nó còn gây nhiều ảnh hưởng sang 
vương quốc Áo dưới triều Joseph II (1765-90). Hoàng dé Joseph là một nhà “độc 
tài sáng suốt” (despote éclairé), ông muốn dé quốc Áo phải có một bước tiến “nhảy 
vọt”. Ông thiết lập các quân khu, bãi bỏ tục tra tắn, án tử hình, khô dịch, thuế thập 
phân, thuế thương chính quốc nội, ban bố tự do ngôn luận và tôn giáo (1781), 
nhưng cũng giành lấy quyền bố nhiệm các giám mục và câm công bố Sắc lệnh của 
Giáo hoàng khi chưa có sự chấp thuận của chính quyền; sau cùng ông chủ trương 
thống nhất lãnh thổ và hành chánh. Từ năm 1782 đến 1789, ông giải tán gần 700 tu 
viện. Đức Thánh Cha Piô VI phải đích thân sang Áo quốc (1782) để thuyết phục 
Joseph, nhưng vô hiệu. Vì chịu ảnh hưởng của các “triết gia” thế kỷ XVIII, nên 
Joseph mới có những hành động ấy. Chủ trương của ông về quyên bính Giáo hội từ 
đây mang tên Josephisme, và đã gây ảnh hưởng trong giới trưởng giả và hàng giáo 


sĩ Áo quốc một thời gian lâu dài.[§] 


Trong khi đó, chủ trương Pháp giáo phát triên mạnh mẽ dưới thời Cách mạng 1789 
và trong thỏa hiệp 1801 với Napoléon Bonaparte. Phải chờ đến Đại Công đồng 
Vatican I (1869-70), nó mới bị tiêu diệt hän. 


H 


NHỮNG GIÁO THUYÉT NGUY HIÉM 


1. Thuyết Tự nhiên Thần giáo ở Anh 


Đầu thế kỷ XVII, triết gia Fr. Bacon (1560-1626) người Anh sáng lập chủ thuyết 
duy nghiệm (empirisme), khi viết cuôn Kiến lập lớn cho khoa học bằng La văn 
(Instauratio magna scientiarum). Một số người theo chủ thuyết ấy, đã chủ trương 
giải thích mọi vấn đề bằng khoa học thực nghiệm và chi tin những gì có thé 
nghiệm thấy được. Thuyết Tự nhiên Thần giáo (Déisme) bắt nguồn từ đấy, mà ông 
tổ của nó ở Anh quốc là nam tước H. Cherbury (1582-1648), tác giả nhiều sách 
triết lý và sử học. Năm 1626, ông xuất bản cuốn Bàn về Chân lý băng La văn (De 
Veritate), xây dựng Tự nhiên Thần giáo trên lý trí, phủ nhận tất cả những gì có tính 
siêu nhiên, như mặc khải, tiên tri, phép lạ... Th. Hobbes (1588-1679) trong cuốn 
Leviathan (1654) còn đi xa hơn, cho rằng tôn giáo mặc khải chỉ là trò phinh gạt, và 
Thánh Kinh là một mớ lộn xộn, những truyện biến ngôn, hoang đường. J. Locke 
(1632-1704) không đả phá, nhưng tìm cách xây dựng một hệ thống cho thuyết Tự 
nhiên Thần giáo trong cuốn Một Kitô giáo hợp lý (The Reasonable Christianity, 


1695). Ông chủ trương duy cảm trong tâm lý học, duy ý trong tôn giáo và dân chủ 


trong chính trị. 


Thuyết Tự nhiên Thần giáo phát triển mạnh ở Anh là nhờ tình trạng chính trị, tôn 
giáo và khoa học lúc y. Năm 1649, Cromwell làm cách mang, lât đồ nhà Stuart 
đưa vua Charles I lên đoạn đầu đài lâp chính thé Cộng hòa. Nhưng sau một thời 
gian thí nghiệm, năm 1658 Cromwell chết, dân Anh lại đưa Charles II nhà Stuart 
lên ngôi (1660). Cuộc Cách mạng chính trị đã mở đầu cuộc Cách mạng tư tưởng. 
Thé kỷ trước, dân Anh bị chủ trương Thanh giáo (Puritanisme) kiềm chế khắc khô, 
nay họ muốn tự do tư tưởng: nhất là họ hoang mang vì những cuộc tranh luận sôi 
nổi về Thánh Kinh. Sau một thời kỳ bó buộc sống theo những luật khắt khe, tiếp 
đến cuộc nội chiến, tình trạng luân lý dân Anh sa sút và họ muốn sống phóng túng. 
Thêm vào đó, những phát minh khoa học của Newton (1642- 1727) và của nhiều 
nhà bác học khác làm họ háo hức, cho rằng đã đến lúc con người giải thích được 
tất cả những bí nhiệm trong trời đất, và những truyện siêu nhiên huyền bí sẽ không 
còn. Do đấy, thuyết Tự nhiên Thần giáo lớn lên và được nghe theo không lạ, nhưng 
rồi thuyết này cũng trè sang nhiều con đường khác nhau. Cuối cùng nam tước 
Bolingbroke (1678-1751) coi tôn giáo Tự nhiên này cũng chỉ là một phương tiện 


chính trị, một truyện bia đặt để giữ cho dân chúng sống kỷ luật. 


Đứng trước sự lan tràn của thuyết mới, nhiều giáo sĩ và văn sĩ Anh giáo đã đứng 
lên ngăn cản. J. Addison (1672-1719) tác giả cuôn Hộ giáo (Apology), J. Swift 
(1667-1745) tác giả cuôn Cuộc viễn du của Gulhver (Gullivers Travels) đều là 
những chiến sĩ Anh giáo chống Tự nhiên Thần giáo. Giáo phái Methodisme (Giám 
lý hội) của hai anh em giáo sư Wesley cũng xuất hiện từ năm 1729,[9] dé tiếp tay 


VỚI giáo sĩ và văn sĩ Anh giáo trong việc này. 


2. Chủ nghĩa Tự do ở Pháp 


R. Descartes (1596-1650) được coi là người khai sáng ra môn “triết học tự do”, với 
cuốn Phương pháp luận (Discours de la Méthode, 1637). Đồ đệ của ông đã đem áp 
dụng vào cả phạm vi tôn giáo và tín ngưỡng. Thế kỷ XVIII, các triết gia ở Pháp 
không khác xa lắm những người, mà ta gọi là phe “tự do tư tưởng”, “chủ trương 
phóng túng” hay “duy lý “. Cũng như ở Anh, chủ trương của các triết gia này nhờ 
tình trạng tôn giáo, chính tri và xã hội, đã lan tràn mau chóng. Những cuộc tranh 
luận do phái Jansenius và chủ trương Pháp giáo gây ra, đã làm giảm uy quyền của 
Giáo hội. Sau chế độ độc tài của Louis XIV, người ta thấy cần được sống tự do. 
Thêm vảo đó, tiến bộ khoa học ở Pháp cũng như ở Anh, đã làm con người quá tự 
tôn và hoài nghi tất cả những chân lý ngàn đời. Do đấy, phát sinh chứng bệnh 
“thích cái mới”, đạp đồ tất cả những gì của truyền thống, đón nhận không phân biệt 


mọi cái gi là mới mẻ hay cách mạng.[ 10] 


Các triết gia trong tiền bán thế kỷ XVII, hết theo thuyết Tự nhiên Thần giáo ở 
Anh, chỉ một số rất ít là vô thần. Nhưng cả hai đều giống nhau ở phương diện thù 
ghét Công giáo trong phạm vi tín lý, phụng vụ và cơ cấu. Đường lối của họ là giễu 
cợt và châm biếm để đả phá. Mở đầu là luật gia Montesquieu (1689-1755). Cuốn 
Những bức thư người Persia (Lettres persannes, 1721) của ông có một lối châm 
biếm rất ác nghiệt về tôn giáo và chế độ chính trị trong nước. Cuốn Vạn pháp tinh 
lý (Esprit des lois, 1748) trang nghiêm hơn: ông coi tôn giáo chỉ là cái bánh xe 


trong guồng máy hành chánh hay một công cụ chính trị. 


Đứng đầu và tai hại hơn cả là Voltaire (1694-1778). Ông không phải là người khởi 


xướng chủ thuyêt mới, ông chỉ là người có tài phô biên những quan niệm của các 


triết gia cho quần chúng, bằng một lối văn vô cùng hấp dẫn, biết thích ứng và khéo 
léo khai thác những sự kiện và cơ hội xảy ra trong xã hội lúc đó, để chế giễu đả 
phá lôn giáo. Cũng như Hobbes, ông cho Kitô giáo là trò bip bom láo khoét, là một 
mé truyện hoang đường. Nhưng ông lại theo Bolingbroke chủ trương bảo tòn tôn 
giáo, vì tôn giáo cần thiết cho trật tự và là công cụ của chính quyền. Ông cũng chủ 
trương Pháp giáo, cho răng tôn giáo phải đặt dưới quyền kiểm soát của Quốc gia, 
các linh mục là những công chức ăn lương của Chính phủ. Cuộc Cách mạng 1789 
sau này sẽ lấy ông làm bậc thày trong việc đối xử với Giáo hội, ông là người mở 


đường cho phong trào bäi giáo sĩ thế kỷ XIX. 


Nhưng Voltaire không phải là người chiến đấu một mình, thời đó ở Pháp còn có 
nhóm “Bách khoa” (Encyclopédistes), họ cũng là những thù địch đáng sợ của Giáo 
hội. Nhóm “Bách khoa” do D. Diderot (1713-84) chủ trương, với sự cộng tác của 
nhiều nhân vật chuyên môn như Montesquieu, Voltaire, Buffon, Condillac, 
Holbach, Helvetius. Diderot là những người vô thần, theo ông, tôn giáo chỉ là một 
thứ cuồng tín, là căn nguyên mọi tội ác, tai họa, chiến tranh. Lấy danh nghĩa làm 
một bản thống kê tất cả mọi kiến thức của con người, nhóm “Bách khoa” đã có 
găng chứng minh sự phi lý của các thứ tôn giáo, thay thế bằng những kiến thức 
khoa học mà con người đã khám phá ra. Bộ Bách khoa (Encyclopédie, 1751-72) 
gòm 28 quyền khổ lớn của họ đã gây ảnh hưởng tai hại trong mọi tầng lớp dân 
chúng, nó sẽ là nguồn phát sinh tất cả những rối loạn và bất công thời Cách mạng 


1789.[11] 


Đứng tách biệt khỏi phe triết gia là J.- J. Rousseau (1712-78). Trong cuốn Xã ước 
(Le contrat social, 1762), ông chủ trương một lối thần bí về bản tính con người, 
nguồn gốc chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ XIX. Theo ông, con người bản tính tốt lành, 


trở thành xấu chỉ vì bị ảnh hưởng của xã hội, những tiễn bộ về nghệ thuật hay khoa 


học chỉ làm cho tâm tính con người thêm đôi bại, do đó sinh ra biết bao tai ương. 
Ông lẫy kinh nghiệm bản thân của ông để chứng minh, và sự sai lầm của ông cũng 
ở chỗ lẫy trường hợp cá nhân áp dụng cho toàn thé. Về phương diện tôn giáo, ông 
chủ trương một tôn giáo dựa trên tình cảm và vụ lợi: tôn giáo là nguồn lợi ích 
nguồn hạnh phúc và nguồn thi hứng. Đối với ông tín lý, mặc khải, tu đức, v.v... là 


những điều không đáng quan tâm. 


Đứng trước làn sóng chủ nghĩa tự do của phe “triết gia”, Giáo hội ở Pháp đã chống 
trả một cách yếu ớt. Có lẽ một phần vì những kẻ thù đó không bao giờ công khai ra 
mặt chống Giáo hội, nhưng họ ngắm ngầm đả phá bằng cách làm giáo dân nghi 
ngờ và mất sự kính trọng đối với các tín điều trong đạo, rồi tự nhiên đức tin của họ 
bị sa sút có khi mất hắn. Tuy nhiên, người ta cũng ghi được một vài lực lượng 
chống trả đáng kê. Linh mục Desfontaines (1685-1745), chủ bút tờ Journal des 
Savants (Bác học Tân văn),[12] đã can đảm phê bình những tác phẩm và chủ 
trương của Voltaire. Tiếp đến là Fréron (1718-76), người sáng lập tờ Année 
Littéraire (Văn học Niên báo)[13] cũng dã từng đương đầu với Voltaire, nhất là đả 
kích nhóm “Bách khoa”. Nhà thần học A. Guénée (1717-1803) trong Những bức 
thư của vài người Do Thái (Lettres de quelques Juifs), cũng rất hăng hái bảo vệ 


Thánh Kinh và Hội thánh trước những phê bình bôi nhọ của Voltaire. 


3. Triết học ánh sáng ở Đức 


Ó Đức cuộc khủng hoảng tinh thần, tuy một phần bị ảnh hưởng thuyết Tự nhiên 
Thần giáo ở Anh và chủ trương Tự do ở Pháp, nhưng có những đặc điểm khác biệt. 
Hầu hết các cuộc tranh luận ở Đức đều vây quanh vấn đề Thánh Kinh. Những 


người chủ trương không phải giới văn sĩ như ở Pháp, hoặc các ông hoàng hay quí 


tộc như ở Anh, nhưng là bậc giáo sư đại học. Lối tranh luận của họ trang nghiêm 


và đứng dän. không hê có giễu cợt hoặc châm biêm đối phương. 


Ở trong một Quốc gia theo Tin lành đề cao tự do phê phán, tức nhiên phương pháp 
luận của Descartes được hoan nghênh. Leibniz (1646-1716) đồ đệ của Descartes là 
một triết gia có tín ngưỡng, đã muốn đặt tôn giáo lên hàng dầu trong tô chức của 
vũ trụ. Với cuốn Suy niệm về tri thức (Meditations sur la connaissance, 1684) và 
Chủ thuyết mới về Thiên nhiên (Système nouveau de la Nature, 1694), Leibniz 
muốn xây dựng một triết lý, trong đó “từ những định nghĩa rõ ràng, người ta có thể 
diễn dịch ra những kết luận chắc chăn”. Nhưng khi thấy một số tín điều có vẻ 
nghịch lý trí, ông đã vội vã cho rằng những điều đó sai lầm, không do mặc khải. 
Từ đấy, ông nghiêng theo thuyết Tự nhiên Thần giáo, phủ nhận tôn giáo mặc khải, 
siêu nhiên cũng như các mâu nhiệm trong đạo.[14] Ông mở đường cho thuyết duy 
lý, và từ đấy phát sinh phong trào “Chiếu sáng” (Aufklarung), cũng gọi là “Triết 
học Ánh sáng”. 


Phong trào Chiếu sáng chủ trương giải phóng lý trí và lương tâm con người. Nó tự 
hào là một cô gắng của con người từ nay dám sử dụng lý trí của mình. Họ cho răng 
xưa nay lý trí con người bị khai trừ ra khỏi mọi lãnh vực, nhất là trong vẫn đề tôn 
giáo. Vì thế từ nay phong trào lãnh trách nhiệm chiếu giọi ánh sáng lý trí vào vấn 


đề tôn giáo, đuôi xa mọi bóng tối.[15] 


Vì Tin lành giáo được xây dựng trên nên tảng Thánh Kinh, mà mỗi người có quyền 
giải thích “theo sự soi dẫn của Thánh Kinh”, nên các cuộc tranh luận hầu hết 
hướng về Thánh Kinh. Đi tiền phong là Hermann Von der Hardt (1660-1746), giáo 
sư chú giải Thánh Kinh và ngôn ngữ Đông phương ở Helmstadt. Trong hai cuốn 


Những bí nhiệm của người Hy Lạp và Roma bởi mù tối (Aenigmata Graecorum et 


Latinorum ex caligine), Khải huyền bởi tối tăm (Apocalypsis ex tenebris, 1723), 
Hermann cho rằng người Đông phương có khuynh hướng bày đặt những truyện 
thần thoại, tỷ như Cain và Abel chỉ là hai nhân vật tượng trưng hai đối thủ, vụ đại 


hông thủy chỉ là lối mô tả cuộc xâm lăng của dân Scythe. 


Triết học Ánh sáng trở nên vững mạnh với Christian Von Wolf (1679-1754), một 
triết gia kiêm toán học. Năm 1728, ông xuất bản cuốn Quan niệm triết học về 
Thiên Chúa (Pensées philoso phiques sur Dieu), Thế giới và linh hồn con người 
(Le monde et l'âme humaine); theo ông, con người chỉ tin cái gi hợp với lý trí và 
lương tâm. Chỉ có Tự nhiên Thần giáo là đạo hợp lý và có thể chứng minh được 
đạo mặc khải phải tùy thuộc vào đạo này. Với các đồ đệ của ông, đạo Công giáo 
dần dần bị cắt xén để trở thành một đạo giáo hoàn toàn nhân loại, một thứ duy lý 


chưa dám tự xưng là vô thần. 


Từ khi vua Friedrich II (1740-86) lên cầm quyền, phong trào này được nâng đỡ 
công khai. C. Nikolaus (1733-1811), một hội viên trong Hàn lâm viện Berlin và 
Munich, chủ trương một Tổng Thư viện Đức (Deutsche Allemeine Bibhotek) gồm 
106 cuốn, giống như bộ Bách khoa của Diderot. Các nhà chú giải Thánh Kinh giai 
đoạn này nói nhiều đến Môisen và Chúa Kitô. Theo nhà Đông phương học 
Michaelis (1688-1738) thì Môisen không phải là người Chúa chọn, nhưng chỉ là 
một nhà chính tri xảo quyệt. Di xa hơn, nhà ngôn ngữ học Reimar (1694-1723) cho 
rằng Môisen và cả Chúa Kitô chỉ là những tên bip bom quân chúng, để thiết lập cái 
gọi là “Nước Thiên Chúa”; và theo ông , “Nước Thiên Chúa” đó chắc đã thành 
hình trong ngày lễ Vượt qua theo sau một cuộc Cách mạng, nếu không bị Giuđa 


bội phản và công nghị Do Thái can thiệp. 


Cũng như Rousseau ở Pháp đứng tách biệt ra ngoài phe triết gia, thì ở Đức có E. 
Kant (1724-1804) đứng ngoài phong trào chiếu sáng và đả kích thuyết duy lý quá 
giản dị của họ. Ông xuất bản cuôn Phê bình lý trí thuần túy (La Critique de la 
raison pure, 1781) rồi cuốn Phê bình lý trí thực tiễn (La Critique de la raison 
pratique, 1787), cho rằng tất cả mọi kiến thức của con người đều chủ quan, nó chỉ 
có thực trong “cái quan niệm” mà chúng ta có về nó. Thuyết duy tâm của ông đưa 
ông đến chỗ xây dựng luân lý trên nền tảng duy nhất là tiếng nói lương tâm. Giá trị 
của nó căn cứ vào hai chân lý tự nhiên là sự hiện hữu của Thiên Chúa và linh hồn 
bất tử mà tiếng nói lương tâm là phát ngôn viên của ý muốn Thiên Chúa, và là sự 
thúc đây của lời hứa “đời sống bất diệt”. Ông đã thu hẹp Kitô giáo vào một tôn 


giáo luân lý không có Giáo hội, cũng không cần tín điều.[16] 


Triết học Ánh sáng cũng như thuyết của Kant gây nên nhiều khó khăn cho đạo Tin 
lành ở Đức, không kém ei phe triết gia chủ trương tự do đối với Công giáo ở Pháp, 


và Tự nhiên Thân giáo đôi với Anh giáo. 


4. Hội Tam điểm hay bè Nhiệm 


Đứng trước cuộc khủng hoảng tinh thần thế kỷ XVIII, nhiều người đương thời như 
cha A. Barruel (1741-1820) dòng Tên, một nhà văn nồi tiếng, đã nhận ra những 
người chủ mưu và lãnh đạo lực lượng chống Chủ thuyết, chính là hội Tam 


điểm.[17] 


Nguôn gôc của hội Tam dëm không ai biệt chäc chăn. Hình như nó bắt nguôn từ 
một nghiệp đoàn thợ nê chuyên xây cât các thánh đường, xuât xứ từ Lombardia 


vào thế kỷ VII, rối bành trướng khắp Âu châu thế kỷ XI-XII. Vì các đoàn viên 


phải giữ bí mật nghê nghiệp nên dân dân nghiệp đoàn có tính cách một “hội kín”, 
hội “Thợ nê Tự do” (Franc-Maconnerie), và ngày nay người ta quen gọi là bè 
Nhiệm hay hội Tam điểm. Đặt tên như vậy, vì căn cứ vào chữ ký của mỗi hội viên 


đêu có 3 cái châm dùng làm mật hiệu nhận nhau. 


Các hội viên đều được tuyển chọn trong những phần tử trí thức và quí phái. Mỗi 
hội viên khi gia nhập phải qua một lễ nghi “Rửa tội”, nhận một con vật (hồ, nai, 
báo, ngựa...) làm thần hộ mệnh, và phải tuyên thệ giữ kín các bí mật. Hội viên còn 
mang trên tay một chiếc nhẫn bạc, trên mặt nhẫn chạm hình tam giác, hoặc tam 
giác có mũi tên..., dấu hiệu của cấp chỉ huy. Hội chia ra làm chi hội (loge), dưới sự 
lãnh đạo của một huynh trưởng (vévérable), thường hội nhau ở một nơi gọi là đền 
thờ (temple), nhắc lại Đền thờ của vua Salomon xưa. Có 33 cấp bậc, nhưng thông 
thường hơn cả là thợ nhỏ (apprenti), thợ bạn (compagnon) và thợ cả (maitre). Các 
bậc lãnh đạo cao cấp được chọn trong các thợ cả, hợp thành ban Trung ương 
(Centre). Đàn bà cũng được gia nhập với tính cách “hội viên tán trợ” (maconnerie 


đadoption). 


Mục tiêu của hội Tam điểm là triệt hạ các tôn giáo, nhất là đạo Thiên Chúa mà đặc 
biệt là Công giáo, để xây dựng một tòa nhà lý tưởng cho nhân loại. Họ muốn giải 
phóng con người khỏi dốt nát, mê tín, nô lệ và đàn áp. “Tam điểm” của họ là tự do 
bình đẳng, và huynh đệ. Dần dần các chi hội được thành lập ở nhiều nơi trên lục 
địa Âu châu: Tây Ban Nha: Ý, Đức, Pháp, Thụy Điền, Đan Mạch, Phần Lan, Bảo 
Gia Lọi..., và lan tràn sang Mỹ châu, À châu.[18] Họ xâm nhập vào chính quyên, 
chi phối chính trị, kinh tế và giáo dục của những Quốc gia này, theo chủ thuyết 
được phác họa mỗi năm trong cuộc Đại hội quốc tế tại một nơi hẻo lánh, thường 
trên một hòn đảo giữa biển khơi. Hoạt động của họ không bao giờ công khai và 


được che giấu dưới những danh từ rất lạ tai, tuy nhiên cũng rất trống. Mưu tính phá 


tôn giáo của họ được giữ hêt sức bí mật, đê có thê lôi cuôn và lợi dụng nhiêu phân 
tử xã hội. Vì thê, chúng ta không lây làm lạ, ban đâu có rât nhiêu giáo sĩ tham gia 


và làm tay sai cho họ. 


Giáo hội đã nhận ra tai hại của hội này. Các cha dòng Tên vẫn là người đầu tiên tố 
cáo họ. Năm 1738, đức Thánh Cha Clementê XII đã lên án bẻ Nhiệm là phản tôn 
giáo, vô luân và phản xã hội qua Tông chiếu In Eminenti. Và 13 năm sau, đức 
Thánh Cha Beneđictô XIV lại kết án một lần nữa trong Tông chiếu Providas 


Romanorum. 


M 


GIÁO HỘI TỪ ĐỨC BENEĐICTÔ XIV 


ĐÉN ĐỨC CLEMENTÊ XIV (1740 - 1774) 


1. Đức Beneđictô XIV (1740-58), vị đại Giáo hoàng thế kỷ XVIII 


Phần lớn các cuộc tranh luận tôn giáo thế kÿ XVIII (phái Jansenius, Gallicanisme, 
Josephisme) đều có mầu sắc chính trị, trong đó các chính quyền tìm hết cách làm 
giảm bớt quyền uy của ngôi Giáo hoàng. Nhưng Giáo hội Roma thời đại này không 
phải như nhiều thời đại khác. Các vị Giáo hoàng thế kỷ XVIII đều là những vi 
nhân, tuy có những điểm cá biệt. Đức Clementê XI (1700- 21), đức Innocentê XII 
(1721-24) và đức Clementê XII (1730-40) là những bậc đạo đức thánh thiện; đức 


Beneđictô XIII (1724-30) có biệt tài chính trị hòa giải và rất quan tâm đến sứ vụ 


thiêng liêng và tông đồ, nhưng trứ danh hơn cả là đức Beneđictô XIV.[19] 


Năm 1740, cuộc bầu cử người kế vị đức Giáo hoàng Clementê XII kéo dài quá lâu 
(hơn 6 tháng), giữa lúc Hồng-y-đoàn tỏ ra do dự không biết bầu ai, đức hông y 
Lambertini đứng lên nói: “Nếu quí vị muốn chọn một đẳng thánh, xin bầu Gotti; 
nếu qui vi muốn một nhà chính trị, xin bầu Aldovrandi; nhưng néu quí vi muốn 
một người trung hậu, xin bầu tôi”. Và Lambertini đã đắc cử, tức Beneđictô XIV. 
Con người trung hậu này thực sự đã dùng tài ba và trí thông minh làm vẻ vang 
Giáo hội và bảo vệ uy quyền Tòa thánh. Ngài là một luật gia lỗi lạc, một nhà thần 
học theo sát thánh Tôma và rất am hiểu thời thế. Ngài viết nhiều sách, trong số có 
cuốn Luật lệ tuyên bó Chân phước và Hiển thánh (De servorum Dei beatificatione 
et canonisatione), kết quả của một thời kinh nghiệm trong chức vụ điều tra các án' 
Tuyên thánh, mà ngài đã đảm nhận trước khi lên ngôi Giáo hoàng. Ngài thấu hiểu 
những nhu cầu tri thức của thời đại vă những cải cách cần phải có trong chương 
trình học vẫn của Giáo hội. Do đấy, những học viện nghiên cứu văn minh Roma và 


Kitô giáo lịch sử Giáo hội và phụng vụ, được thiết lập. 


Bằng một đường lối ôn hòa, đức Beneđictô đã khéo léo dẹp được giáo phái 
Jansenius, tuyên bố việc tuân theo Tông chiều Unigenitus (1713) của đức 
Clementê XI là cần thiết, nhưng chỉ chấp nhận việc từ chối ban các bí tích cho kẻ 
chống đối công khai tức những người bị coi là tội nhân cô chấp và mọi người đều 
biết. Ngài hết sức tế nhị với các vua Bồ Đào Nha, Sarđenia, Tây Ban Nha về quyền 
bảo trợ và việc bô nhiệm tại các xứ Truyền giáo, ngài cũng chính thức nhìn nhận 
Friedrich II (1740-86) làm vua nước Phố. Đối với cuộc tranh luận về lễ nghi Trung 
Hoa đã kéo dài trên một thế kỷ, ngài công bố Tông chiếu Ex quo (1742) để chấm 


dứt hắn.[20] Bán đảo Ý bấy giờ phải một phen điêu linh vì cuộc chiến tranh kế vị 


nước Áo (1740-48).[21] nhưng đức Thánh Cha luôn được các vua chúa Âu châu 
kính trọng và nghe theo, kê cả Friedrich II nước Phổ, Elisabeth nước Nga. Khi ngài 


mât, hêt mọi người thuộc mọi giới đêu thương tiệc. 


Tuy nhiên, phải công nhận điều này là trong khi các Giáo hoàng thé kỷ XVIII giữ 
vững được uy thế của mình, thì quyền Tòa thánh thực sự đã giảm sút khá nhiều. 
Vấn đề đối ngoại từ nay chỉ được coi là của chính quyên và chỉ phục vụ cho chính 
trị, tuy có chấp nhận quyền tự do tín ngưỡng. Tiếng nói của Giáo hoàng đã không 
được ai nghe trong các Nghị hội Munster và Osnabruck (hòa ước Westfalen 1648). 
Tiếng nói đó cũng chẳng được đáp lại trong việc kêu gọi sự thống nhất các Quốc 
gia Âu châu, để đối phó với hiểm họa Hồi giáo (1683). Sau cuộc chiến tranh kế vị 
Tây Ban Nha hòa ước Utrecht và Rastatt (1713-1714),[22] người ta tự ý quyết định 
về các thái ấp thuộc Tòa thánh mà không ké đến Giáo hoàng. Cuối thế kỷ XVII, 


quyền lãnh chúa của Giáo hoàng trên vương quốc Napoli cũng bãi bỏ. 


2. Nhiều dòng tu mới: Thánh Anphong Liguori lập dòng Chúa Cứu thế 


Giữa lúc phái triết gia làm mưa gió, tuyên truyền những học thuyết mới, và hiệp 
lực với nhiều vua chúa để phá dòng Tên, thì ở Pháp và Ý Chúa Quan phòng sai đến 


nhiều đắng thánh lập dòng mới, phần đông có mục đích truyền giáo. 


Trước hết, có dòng Mechitarist do thày tu hành P. Mechitar người thành Sebasta (+ 
1748), nguyên là một tu sĩ Chính thống Đông phương chuyền sang Giáo hội Công 
giáo Roma (1695). Dòng này được thiết lập tại Constantinopoli năm 1701, nhưng 
ngay năm sau phải đi sang thành Modon trên bán đảo Morêa, bấy giờ thuộc quyền 


người xứ Venecia. Khi quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm Morêa, các tu sĩ phải bỏ chạy sang 


đảo St-Lazare gần Venecia (1717) và còn ở đó cho tới ngày nay. Dòng Mechitarist 
tổ chức theo tu luật thánh Biển đức, nhận sứ mạng truyền giáo trong xứ Armenia: 
đào tạo hàng giáo sĩ, chắn hưng bậc tu trì và bảo vệ văn chương nghệ thuật Công 


giáo. 


Ở Pháp năm 1705 thánh Luis-Maria Montfort (1673-1716) lập hội Linh mục Đức 
Maria (Les Prêtres de Marie), quen gọi là hội các cha Montfortains, có mục đích 
truyền bá Phúc âm và tôn sùng Đức Mẹ: “mở nước Chúa Kitô qua Đức Maria”. 
Trước đó 2 năm thánh nhân cũng đã lập tu hội Nữ tử Đẳng Khôn ngoan (Les Filles 
de la Sagesse). Trong khi ấy, ở Ý năm 1720, thánh Phaolô Danei (1694-1775) quen 
gọi là thánh Phaolô Thánh giá, lập dòng Passionist trên núi Argentaro (Toscana), 


cũng hoạt động truyền giáo và truyên bá sự tưởng niệm cuộc Tử nạn của Chúa. 


Hoạt động bác ái xã hội có dòng Nữ tu Chúa Quan phòng (Les Soeurs de la 
Providence) do chân phước Jean-Martin Moye (1730-93), với sự cộng tác của chị 
Marguerite Lecomte, sáng lập tại Pháp năm 1762. Dòng đến sau chia ra làm 5 
ngành: Portieux, St Jean- de-Bassel, Gap, Lectoure, Champion-les-Namur. Tĩnh 
thần của dòng Chúa Quan phòng là chính tinh thần của Phúc âm thé hiện qua bốn 


nhân đức căn bản: đơn sơ, thanh bân, bác ái và phó thác trong Chúa. 


Trong các hội dòng được thiết lập thế kỷ XVII, nổi tiếng hơn cả là dòng Chúa 
Cứu thế do thánh giám mục Anphong Liguori. Thánh nhân sinh năm 1696 tại 
Napoli thuộc dòng quí tộc, theo nghiệp văn lẫn võ. Năm 17 tuổi, Anphong đậu tién 
sĩ luật và hành nghề luật sư. Nhận thấy trong nghề này có nhiều gian trá và khó rỗi 
linh hồn, lại được Chúa Thánh Thần soi dẫn Anphong quyết rũ áo quan đi tu, mặc 
cho gia đình phản đối. Ngài có ý định vào dòng Diễn giảng, nhưng vì thân phụ hết 


sức can ngăn nên đã phải bỏ ý định tu dòng, chỉ xin ở bậc giáo sĩ triều.[23] 


Năm 1726, Anphong được đức tổng giám mục Napoli phong linh mục và trao cho 
việc giảng thuyết. Từ đấy thánh nhân nổi tiếng là một nhà hùng biện, được nuôi 
dưỡng bằng sự học hỏi Thánh Kinh, thêm vào đó nhiều kinh nghiệm bản thân. Văn 
giảng thuyết của ngài bình dị, sáng sủa ai ai cũng hiểu được, và rất sốt sắng, thắm 
thía. Ngài còn là một cha giải tội gương mẫu, thánh nhân thường nói : “Nhà giảng 


thuyết gieo vãi, nhưng cha giải tội gặt hái”. 


Dân dần Anphong nảy ra ý tưởng truyền giáo cho dân ngoại, ưa thích nói đến việc 
truyền giáo ở Trung Hoa và mong muốn lời giảng Phúc âm của mình vang dội đến 
tận các miền xa xăm. Thánh nhân toại nguyện phần nào, khi được vi tổng đại diện 
địa phận Scala trao cho sứ vụ tông dë tại các vùng thôn quê hẻo lánh, tức là cho 
những người dân thiếu thốn mọi trợ giúp tinh thần. Với một số đồng bạn, thánh 
nhân lập trụ sở Santa-Maria di Morti (1732). Nhưng ròi ngài quan niệm rằng việc 
tông đồ muốn được kết quả, nhiệt thành hay thiện chí mà thôi không đủ, còn cần 
phải có một quy chế nữa. Từ đấy thánh nhân nghĩ đến việc thiết lập một dòng tu, 


mà trụ sở Santa-Maria di Monti sẽ được coi là nguyên dëm của dòng mới. 


Ý thánh nhân là muốn có một dòng chuyên tổ chức các tuân tĩnh tâm và rao giảng 
Phúc âm ở thôn quê; trong khi một số cộng sự viên của ngài chỉ muốn đảm nhiệm 
viêc huân luyện giới thanh niên, một số khác lại chủ trương đọc kinh Thần vụ 
chung. Sự bất đồng ý kiến này đã gây cho thánh nhân nhiều thử thách trong việc 
lập dòng, nhưng không làm thất vọng. Với bốn bạn đồng nghiệp khác, thánh nhân 
bắt đầu lại công cuộc truyền giáo trong giáo phận Scala. Năm 1742, tức sau 10 
năm tranh đấu, thánh Anphong thoát được những cơn giông tô. Ngày 25.2.1749, 
dòng của thánh Anphong được đức Thánh Cha Benedictô XIV chính thức châu phê 
với danh hiệu dòng Chúa Cứu thế.[24] Trong những năm kế tiếp, thánh nhân 


không những phải lo kiện toàn dòng mới, nhưng còn phải bận tâm chống lại những 
giáo thuyết sai lạc và nguy hiểm, đang lan tràn khắp nước Ý cũng như nước Pháp, 
nhất là giáo thuyết Jansenius. Đề bác bỏ những chủ trương quá khắt khe và tai hại 
của giáo thuyết này, thánh nhân xuất bản bộ Thần học Luân lý (Theologia Moralis, 


1753). 


Dé đối phó với phái triết gia, thánh nhân viết cuốn Nghệ thuật chống phái Duy vật 
và Tự nhiên Thần giáo (Dissertation contre les matérialistes et les déistes, 1756) và 
nhiều tác phâm hộ giáo khác, như cuốn Sự hiển nhiên của đức tin (L'évidence de la 
foi), Sự thật của đức tin (La vérité de la foi), Bảo Vệ quyền tối thượng của Giáo 
hoàng Roma (Vindiciae pro suprema Romani Pontificis potestate), v.v... Người ta 
cũng không thể quên được cuốn Selva, tức cuốn sách dạy “các dâng làm thày”, và 


cuốn Nữ tu thánh thiện, là những tác phẩm đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ. 


Năm 1762, thánh Anphong được đặt làm giám mục giáo phận Santa-Agatha- 
Gothô. Ngoài việc cai quản dòng, ngài phải lo việc phục hưng giáo phận, cải cách 
hàng giáo sĩ, canh tân đời sống dân Chúa. Cuối đời ngài là một thảm cảnh núi Sọ: 
bệnh tật thân xác, đau khổ tinh thần. Đức Piô VI không cho ngài cai quản các tu 
viện thuộc dòng ở ngoài vương quốc Napoli nữa. Đau khổ, nhưng tâm hồn vẫn 
tuân phục, ngài nói: “Y đức Thánh Cha là ý Thiên Chúa”. Năm 1787, trước khi 
nhắm mắt lìa đời, thánh nhân được sự an ủi cuối cùng khi thấy các con cái bao vây 


chung quanh và hứa sẽ thông nhất. 


3. Đức Thánh Cha Clementê XIV và việc giải thể dòng Tên (1773) [25] 


Kế từ khi thành lập (1540), dòng Tên luôn luôn hăng hái phục vụ Giáo hội như 
một đạo quân cảm tử. Tại các xứ Truyền giáo, trong lãnh vực giáo dục, trong 
những cuộc tranh luận tôn giáo, tại các nhiệm sở đóng vai trò linh hướng hay có 
vẫn vua chúa, các cha dòng này đều tỏ ra trung thành với đức Giáo hoàng, chống 
lại mọi trào lưu vô tín ngưỡng và phản tôn giáo. Các cha can đảm tổ cáo mọi lạc 


thuyết núp ân dưới nhiều hình thức, và hăng say bảo vệ uy quyền Tòa thánh. 


Thái độ cũng như hành động của dòng Tên đã gây nên những mối hận thù nặng nề 
nơi các kẻ chống đối Roma, như chủ trương Pháp giáo, bè Jansenius, các chính trị 
gia. Họ cô kết thành những lực lượng đáng sợ tại nhiều nước để phá dòng này. Có 
những triết gia đã lầm tưởng Kitô giáo và dòng Tên là một. Năm 1761, Voltaire 
nói: “Phá được dòng Tên, tức là phá được tôn giáo ác ôn này.” Nhiều chính trị gia 
viện vào cớ vô bằng chứng hoặc những khuyết điểm cá nhân dë gây sự. Vua José I 
nước Bò Đào Nha bấy giờ chỉ thích ngao du, để mặc việc nước cho thủ tướng 
Pombal. Năm 1757, Pombal làm tay sai cho nhóm triết gia vô thần tô cáo dòng Tên 
đủ tội họ yêu cầu đức Thánh Cha Benedictô XIV bãi dòng này. Năm 1759, nhân vụ 
vua José bị mưu sát, Pombal đồ tội cho các cha dòng Tên chủ mưu, rồi cho quân đi 
chiếm các tu viện, 3 cha bị giết, gần 600 cha khác bị trục xuất, chở trên tàu thủy 
đem trao trả đức Thánh Cha, với giọng điệu chế gièu: “Xin kính hoàn đức Thánh 
Cha bọn người vô tích sự này”. Ở Pháp, vua Louis XV muốn bênh vực dòng Tên, 
song tỏ ra bất lực trước sự lấn át của Choiseul và các quan triều đình hợp với hội 
Tam điểm, giáo phái Jansenius và phe triết gia. Đức tổng giám mục Christophe ở 
Paris cũng ra thư chung thanh minh cho các cha, nhưng vô hiệu. Chính ngài cùng 
với 4.000 tu sĩ dòng Tên bị trục xuất khỏi nước. Các chính trị gia nước Tây Ban 
Nha, vương quốc Napoli, công quốc Parma cũng một chính sách. Họ lập mưu để 
các vua chúa phá dòng Tên trên lãnh thổ mình. Hơn nữa, họ đòi Roma phải giải tán 


cả dòng, bằng cách gây áp lực chiếm đất Tòa thánh như Avignon, Benevento... 


Đức Thánh Cha Clementê XIII rất khổ tâm, ngài ban Tông thư Apostolicum, tỏ ra 
cương quyết chóng lại những vu cáo nhằm bôi nhọ một dòng, mà ngài nhìn nhận là 
rất có công đối với Hội thánh và đã được Công đồng Trento ca ngợi. Đức Thánh 
Cha còn thêm lời an ủi các cha trong Tông thư đó. Nhưng Tông thư không được 
các kẻ thù chấp nhận và họ còn hoạt động ráo riết hơn. Năm 1767, gần 6.000 tu sĩ 
dòng Tên bị vua Carlos III trục xuất khỏi Tây Ban Nha. Qua năm sau, các thày còn 
bị đuổi ra khỏi vương quốc Napoli, Parma và đảo Malte, khiến đức Thánh Cha sầu 


khổ quá mà từ trần (1769). 


Đức Clementê XIV (1769-74) lên ngôi Giáo hoàng giữa lúc Tòa thánh ở thế kẹt: 
giải thể dòng Tên, Giáo hội sẽ mất đi nhiều tay thợ rất đắc lực; mà không làm thì 
có thể nhiều vua Công giáo lập bè đảng và đi đến ly giáo. Tuy nhiên, vừa lên nhận 
quyền, đức Thánh Cha đã công bố Tông thư Coelestium khen các cha dòng Tên là: 
“những tay thợ siêng năng cần mẫn của Thiên Chúa”. Các vua ba nước Pháp, Tây 
Ban Nha và Napoli tỏ ra bực tức vì đức Thánh Cha khen các kẻ bi mình trục xuất, 
các ông quyết định làm áp lực buộc ngài phải bãi bỏ dòng này, đứng đầu là vua 
Carlos III nước Tây Ban Nha, ông cử Monino sang Roma lo việc này. Monino vào 
đức Thánh Cha mỗi ngày, một hôm ông hứa: “Nếu đức Thánh Cha bãi bỏ dòng 
Tên, vua Tây Ban Nha sẽ lo lấy lại đất Avignon và Benevento cho Tòa thánh”. 
Nhưng đức Thánh Cha trả lời: “Ông nên biết rằng ta làm chúa chiên chứ không 
phải là lái buôn”. Nói xong, ngài dừng dậy để Monino ngòi một mình. Khi trở về 
phòng, ngài buồn bã quá, khóc lớn tiếng: “Xin Chúa tha tội cho vua Tây Ban 
Nha!” 


Nữ hoàng Marie-Thérèse nước Áo ban đầu bênh vực dòng Tên, và tố cáo những 
hành động bất công của vua Carlos HI. Nhờ đó đức Thánh Cha đã kéo dài công 


việc được mấy năm. Nhưng rồi Marie-Thérèse bị con là Joseph II hối thúc làm 


xiêu lòng, nên cũng xin đức Thánh Cha giải thể dòng này. Từ đấy, Tòa thánh hết 
hậu thuẫn, còn lo sợ các vua Công giáo gây chia rẽ làm thiệt hại giáo hội, nên đức 
Clementê XIV buộc lòng phải nhượng bộ. Ngày 21.7.1773, ngài công bố Đoản sắc 
giải thể dòng Tên: “Ta muốn có sự hòa thuận lâu dài trong Hội thánh và ta cũng 
nghĩ răng: dòng Tên không còn giúp Hội thánh được như xưa, và còn nhiều lý do 
khác không cần kê ra đây, ta tuyên bồ giải thể dòng Tên, các hoạt động, các tu viện 
và hién pháp dòng này”. Trong Đoản sắc, đức Thánh Cha không có một lời khiển 
trách các cha dòng, nhưng chỉ kế những lý do buộc ngài phải giải thể dòng mà thôi. 
Từ ngày đó, đức Clementê tỏ ra hết sức buồn râu, ngài thường kêu than rằng: “Ta 
đã bị ép tình!”. Có lần đang dâng Thánh Lễ, ngài ngậm ngùi than rằng: “Vua Tây 
Ban Nha còn muốn xin ta điều gì nữa ? Vua ấy không biết rằng ta đã quá vị né u ?” 
Đức Thánh Cha lâm bịnh và từ trần ngày 22.9.1774. Chúa làm một dấu lạ an ủi 


ngài, thánh An phong đang ở miền Nam nước Ý bỗng hiện ra giúp ngài chết lành. 


Giáo hội như vậy đã phải hy sinh một dòng tu được coi là tận lâm và có tô chức 
nhất. Sự nhượng bộ này châm dứt một chiến dịch lâu dài và tàn nhẫn bằng những 
vu cáo và de dọa; và nó không giải quyết gì, nó đã không dẹp được những lực 
lượng chống Kitô giáo, mà còn làm cho họ thêm bạo dạn. Cho dầu các cha dòng 
Tên có lầm lỗi hoặc đi sai đường lối không còn mục đích thiêng liêng cao quí của 
thời thánh Inhaxu hay thời Aquaviva di nữa, cũng chỉ nên cải cách và hun đúc lai, 
chứ bãi bỏ do áp lực của kẻ thù, thì quả là một sai lầm. Sự kiện chính trị này khiến 
người ta nhớ lại việc đức Clementê V bãi bỏ dòng Hiệp sĩ Đền thờ (1312), bởi áp 
lực của Philippe le Bel.[26] 


Sau khi dòng Tên giải tán, một số tu sĩ trốn sang nước Phố và Nga. Ở lại Pháp, các 


thày đảm nhận công việc giáo dục dưới danh hiệu mới “Chiên sĩ Đức tin” (Pères de 


la Foi). Người ta sẽ thấy các con cái thánh Inhaxu lại xuất hiện dưới triều Giáo 


hoảng Piô VII năm 1809, và dòng Tên được tái lập năm 1814. 


IV 


GIÁO HỘI THỜI CÁCH MẠNG PHÁP(1789-1799) 


1. Cách mạng 1789 bùng nô và bản “Dân hiến Giáo sĩ” 


Xã hội Pháp thế kỷ XVII-XVIII sống dưới chế độ quân chủ chuyên chế. Người ta 
chia các tầng lớp xã hội thành ba giai cấp: quí tộc giáo sĩ và thứ dân. Phe quí tộc 
lúc này đã xuống dốc, hết quyền hành và sống bất mãn. Häng giáo sĩ và tu sĩ sau 
thời Phục hưng Công đồng Trento, cũng bắt đầu sa sút và mât uy tín. Tiếp đến sự 
chênh lệch giầu nghèo giữa giáo sĩ cấp trên và cấp dưới, gây nhiều mâu thuẫn. 
Đám thường dân, đứng đầu là nhóm trưởng giả giầu có, kế đến giới thợ thuyền và 
nông dân nghèo khô. Giai cấp thứ ba này đã ý thức lực lượng của mình, đồng thời 
nhận ra sự bất lực và đời sống xa hoa của hai giai cấp trên; họ muốn đứng lên năm 
quyên lãnh đạo trong xã hội. Đàng khác, nước Pháp đang lâm vào tình trạng khủng 
hoảng kinh tế, một phần do vấn đề cơ giới hóa gây ra, nhưng nhất là vì sự tiêu pha 
quá lạm của triều đình, trong đó có hoàng hậu Marie-Antoinette. Vẫn đề ngân quỹ 
hao hụt đã từ lâu vẫn chưa giải quyết xong. Thêm vào đó, ảnh hưởng chủ nghĩa tự 
do bình đắng của phe triết gia tiền bán thế kỷ XVIII (Montesquieu, Voltaire, 
Diderot), và sự thành công của chính thể Dân chủ Cộng hòa ở Hoa Kỳ (1776).[27] 


Đầu năm 1789, để giải quyết vẫn đề ngân quỹ, vua Louis XVI (1774-93), theo lời 
bàn của thủ tướng Necker (1732-1804) kiêm bộ tài chánh, đã cho triệu tập Nghị 
hội toàn quốc. Kết quả ra sao, cái đó còn tùy ở sự thăng thé của phe quí tộc hiệp 
với hàng giáo sĩ hay của giai cấp đệ tam. Trong trường hợp thứ nhất, Nghị hội sẽ 
chỉ lo giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, bằng việc tăng thuế chăng hạn. Nhưng 
nếu giai cấp đệ tam thắng, họ sẽ tìm cách thực hiện chương trình chính trị xã hội 
mà các triết gia đã nêu lên, dë thiết lập một chính thể mới. Necker đã chuẩn bị 
trước bằng cách tranh đấu cho số đại biểu thứ dân (610) vượt các đại biểu của hai 
giai cấp quí tộc và giáo sĩ hợp lại (300+280). Ông cũng xếp đặt cho giáo sĩ cấp 


dưới có đại biêu gâp bôn lân giáo sĩ câp trên. 


Ngày 5.5.1789, Nghị hội toàn quốc cũng gọi là Tam dân Nghị hội (Etats géneraux) 
được khai mạc bằng một cuộc rước Thánh Thể long trọng. Sau hơn 4 tuần lễ tranh 
đấu cho việc bỏ phiếu theo đầu người thay vì theo giai cấp, thứ dân đã thắng và 
còn lôi kéo được nhiều giáo sĩ cấp dưới. Ngày 17 tháng 6, họ tuyên bố thành lập 
Nghị hội quốc gia. Vua Louis XVI phủ nhận, nhưng rồi cũng phải nhượng bộ và 
ngày 9 tháng 7 thành lập Quốc hội Lập hiến. Ngày 14 tháng 7, dân chúng Paris 
đánh chiếm ngục Bastille. Tiếp theo là những cuộc nổi dậy ở các vùng thôn quê: 
doanh trại, dinh thự của phe quí tộc bị cướp phá. Đề chấm dứt cuộc hỗn loạn, ngày 
4 tháng 8, Quốc hội thảo luận việc thành lập một chế độ mới: bãi bỏ những đặc ân 
của hai giai cấp trên. Tài sản Giáo hội cũng như các tu viện bị quốc hữu hóa theo 
chủ trương của phe triết gia, để giải quyết nạn khủng hoảng kinh tế. Nhưng tai hại 


hơn cả là bản Dân hiến giáo sĩ (Constitution civile du clergé). 


Từ lâu, nhiều người bị ảnh hưởng của Pháp giáo và phe triết gia, chủ trương Giáo 
hội phải đặt dưới quyền Quốc gia. Trong thời đế quốc, nhà Vua cho rằng mình có 


quyền can thiệp vào vấn dë Giáo hội, thì nay trong chính thé Cách mạng, dân làm 


chủ mà Quốc hội là đại điện của dân, Quốc hội cũng tin rằng mình có quyền ra luật 
lệ cho hàng giáo sĩ. Theo chủ trương của Voltaire, họ muốn Giáo hội chỉ là công cụ 
cho chính quyên và giáo sĩ là nhân viên ăn lương của Chính phủ. Ngày 12.7.1790, 
bản Dân hiến giáo sĩ được Quốc hội chấp thuận. Bản Dân hiến giáo SĨ gồm 89 
khoản, chia làm bốn cương mục như sau: Phụng vụ, Tuyên cử, Bông cấp, Trú sở. 
Theo đấy, thì các giám mục và cha sở do hội đồng tuyên cử bầu lên, không cần có 
sự can thiệp của Giáo hoàng Roma. Hội đồng tuyển cử gồm các ủy viên không 
phân biệt tôn giáo. Các giáo phận, các giáo xứ được phân chia theo ranh giới tỉnh 
và quận của Quốc gia. Con số 134 giáo phận phải rút xuống 83. Giám mục và linh 
mục là công chức của Chính phủ và do chính quyền cấp lương bồng. Kinh sĩ hội bị 
bãi bỏ, cho rằng không cần thiết. Như thế, một Giáo hội hoàn toàn quốc gia được 


thành lập và tách rời Hội thánh Roma. 


Trước khi bản Dân hiến Giáo sĩ được đem ra thi hành, cần phải có sự phê chuẩn 
của nhà Vua. Ở vào một tình thé bối rối khó xử vua Louis XVI trao bản Dân hiến 
cho Tòa thánh Roma xét xử và quyết định. Đang khi chờ đợi, Louis bị Quốc hội 


thúc bách, đã phê chuẩn bản Dân hiến giáo sĩ đó ngày 24.8.1790. 


2. Phản ứng và bách hại 


Hàng giáo sĩ Pháp tuy đã bị nhiễm chủ trương Pháp giáo, nhưng không bao giờ 
muốn đi đến ly khai. Các giám mục phản đối bản Dân hiến bằng cách kéo dài thời 
gian thi hành hoặc có thái độ như không biết đến nó. Ngày 28.11.1790, Quốc hội ra 
lệnh cho tất cả các giám mục, linh mục trong vòng 8 ngày phải tuyên thệ luôn giữ 
bản Dân hiến, nếu không sẽ bị cách chức. Hàng giáo sĩ can đảm chống lại, chỉ có 


bốn giám mục tuyên thé và số linh mục tuân theo cũng không nhiều lắm. Dé thay 


thế cho số giám mục không tuyên thệ, Quốc hội thi hành chính sách bầu cử giám 
mục mới. Talleyrand (1754-1838), vị giám mục bội giáo, đã tấn phong cho một SỐ 
giám mục đầu tiên của chế độ cách mạng, rồi những vị này truyền chức cho nhiều 
vị khác. Ngày 10.3.1791, đức Thánh Cha Piô VI công bố Đoản sắc Aliquantulum 
kết án bản Dân hiến Giáo sĩ. Kế đó là Đoản sắc Caritas đề ngày 13 tháng 4, tuyên 
bố bản Dân hiến Giáo sĩ đã xây dựng trên những nguyên tắc lạc thuyết. Đó là tiếng 
chuông báo tử cho bản Dân hiến, đồng thời cũng báo hiệu một cuộc bách hại Giáo 


hội.[2S] 


Các giám mục của chế độ mới, khi về nhận chức bị giáo dân đả đảo coi khinh, đã 
yêu cầu chính quyên cách mạng bảo vệ. Do sự thúc đây của các ủy ban cách mạng 
quận, xã, Quốc hội Lập pháp (1791-92) ra lệnh tống giam hoặc trục xuất các giáo 
sĩ “phản động”. Nhiều giám mục và linh mục bắt đầu di tản sang những nước lân 
cận. Các nước Tây phương lúc đầu không để ý đến cuộc Cách mạng Pháp, nhưng 
đón sau thấy có thể gây ảnh hưởng tai hại cho chế độ mình họ mới liên kết với 
nhau, để can thiệp vào vấn đề nước Pháp. Tháng 4 năm 1792, quân Áo-Phô vượt 
biên giới, Pháp quân thua nhiều trận. Ngày 20 tháng 6, Quốc hội tuyên bố “Tổ 


quôc lâm nguy”, các giáo sĩ “bât phục tùng” bị coi là kẻ thù của Quôc gia. 


Từ tháng 7 năm 1792, tại nhiều nơi các linh mục trung thành với Giáo hội bị giết. 
Ngày 26 tháng 8, Quốc hội ra lệnh phát lưu tất cả các linh mục “phản động”, và 
làm ngơ cho cuộc bách hại tại các nơi. Ở Paris, các linh mục bị giam trong tu viện 
Saint-Germain des Prés và đan viện Des Carmes. Do hành động khát máu của viên 
chánh án Maillard, 217 vi bị thảm sát dưới mũi gươm và lưỡi rìu của bọn quá khích 
trong mấy ngày từ 2 đến 6 tháng 9 năm 1792. Dé tránh những cuộc tàn sát, bách 
hại dă man, các giám mục và linh mục bỏ trôn ra nước ngoài càng nhiều. Trong khi 


đó, Quôc hội tìm cách đặt các giám mục và linh mục của Cách mạng vào các nơi. 


Hâu hêt họ sông bừa bãi, có người lập gia đình, giáo dân xa lánh họ và tìm cách 
bảo vệ các linh mục, tu sĩ trung thành còn hy sinh ở lại trong nước, con sô này trên 


10.000 vị với 26 giám mục. Cảnh Giáo hội “hầm trú” tái diễn ở Pháp. 


Ngày 10.8.1792, vua Louis XVI bị truất phế; trận Valmy (20.9.1792) cản lại được 
cuộc xâm lăng Âo-phô. Từ tháng 9 năm đó, Quốc ước Nghị hội (Convention) thay 
thế Quốc hội Lập pháp, thiết lập chế độ Dân chủ Cộng hòa (22.9), đồng thời mở 
màn cho một giai đoạn đẫm máu kéo dài 3 năm. Sơn đảng (Montagnards) với 
những lãnh tụ cuồng nhiệt Robespierre, Danton, Hébert, đứng dâu näm uu thé 
trong Nghị hội và giữ vai trò chủ động. Ngày 21.1.1793, vua Louis bị trảm quyết. 
Dân chúng sống trong tình trạng khủng bố. Cách mạng kết án tử hình các “kẻ thù 
của tự do”. Máy chém hoạt động suốt ngày. Những nạn nhân ở Paris lên tới 3.000, 
trong số này có hoàng hậu Marie-Antoinette, nhà bác học Lavoisier, ông Bailly... 
Ở các tỉnh, sự tàn sát còn khủng khiếp hơn nữa. Hàng giáo sĩ vẫn bị lùng bắt và bị 
giết. Có nơi thay vì giết bằng gươm, họ đã chất từng 100 linh mục vào một chiếc 
tàu rồi đánh chìm dưới sông. Miền Vendée nổi dậy chống Cách mạng, khiến chính 


quyền phải dè dặt. 


Do sáng kiến của Hébert, Cách mạng tuyên bố hủy bỏ tôn giáo cũ, triệt hạ các 
thánh đường, lấy chén thánh đúc thành kim khí hoặc đem dùng vào việc ăn uống. 
Một tôn giáo mới được thiết lập: thờ thần Lý trí, thánh đường Notre-Dame được 
đổi làm “Đền thờ Lý trí”. Nhiều nơi khác làm theo. Ngày 5.10.1793, Hébert còn 
đem niên lịch Cộng hòa thay thế cho lịch Gregorian đã được đem vào nước Pháp 
từ cuối thế kỷ XVI. Ngày Dân quốc lên cầm quyền bắt đầu một kỷ nguyên mới 
(22.9.1792), tên tháng và ngày đều thay đổi hết, tuần lễ 7 ngày được thay thế bằng 
những tuần 10 ngày, tất cả ngày lễ tôn giáo bị bãi bỏ. Nhưng tôn giáo mới chỉ được 


một thời gian; ba lãnh tụ Sơn đảng thanh trừng nhau, năm 1794 Danton, rồi Hébert 


lên đoạn đầu đài, Robespierre lên án đạo thờ Lý tri để trở lại đạo tin Đẳng Tối Cao 
(LÉtre Suprême). Ngày 8.5.1794, Nghị hội tuyên bố: “Dân Pháp nhìn nhận có 
Thiên Chúa và linh hồn båt tử”. Nhưng Robespierre tiếp tục khủng bố và gia tăng 
tàn bạo, cho tới khi bị đưa lên máy chém ngày 27.7.1794 giữa tiếng hoan hô của 
toàn dân, đó là cuộc đảo chính 9 Thermidor. Ngày 18.9.1795. Quốc ước Nghị hội 
tuyên bố “Chính Giáo phân ly”. 


Ngày 27.10.1795. Chấp Chính viện (Directoire) lên cầm quyền với một hiến pháp 
mới: hiễn pháp năm III Dân quốc. Một giai đoạn chính trị ngột ngạt, xã hội thối 
nát, kinh tế kiệt quệ báo hiệu sự sụp đô của Cách mạng. Cuộc bách hại Giáo hội 
còn diễn ra ở nhiều nơi, kéo dài thêm 4 năm nữa. Sau cuộc hành quân của 
Bonaparte ở Ý, đức Thánh Cha Piô VI phải ký hòa ước Tolentino (1797): chính 
thức nhường cho nước Pháp Avignon và Venaissin (sự thực đã bị chiếm ngay từ 
khi Cách mạng bùng nổ), đồng thời cắt ba địa hạt Bolonia, Ferrara và Ravenna, 
cho tân cộng hòa Cisalpina (Bắc Ý) của Bonaparte. Tướng Berthier còn tiến quân 
vào giáo đô. tuyên bố thiết lập nền cộng hòa Roma (15.2.1798), khiến đức Thánh 
Cha Piô, bấy giờ đã 82 tuôi, phải rời bỏ Roma (20.2.1798), và chết nơi lưu đày tại 
Valence (Dauphiné) ngày 29.8.1799.[29] Trong khi đó, cuộc đảo chính 18 
Fructidor (4.9.1797) của Barras mở đầu cho cuộc khủng bó thứ hai: nhiều nhân vật 
bị phát lưu, nhiều biện pháp hà khắc được đem áp dụng, dân chúng lại sống hoang 


mang sợ hãi. 


Giữa lúc nội tình Pháp rối ren, Chính phủ tỏ ra bất lực, một vị trong Chấp chính 
viện, linh mục Sieyès, nhận thấy cần phải có một bộ óc quả quyết và một cánh tay 
cầm kiếm, mới tạo được cho Quốc gia một chính thé vững mạnh. Ông tự cho mình 
là người bộ óc đó và tin vào Bonaparte là cánh tay cầm kiếm; ông dọn đường cho 


viên tướng này về nước. Bonaparte bấy giờ đang hành quân Ai Cập, biết tin ở quốc 


nội, liền cấp tốc trở về, được dân chúng đón rước như một vi cứu tinh. Ngày 9.11. 
1799, năm chấp-chính-quan từ chức. Ngày 10, Bonaparte tới viện Kỳ lão, trong đó 


có Joseph Bonaparte, được hoan hô nhiệt liệt. Đó là cuộc đảo chính 18 Brumaire. 


Sang ngày 11, Bonaparte đến viện Ngũ bách, các dân biểu xôn xao, đả đảo nhà 
“độc tài quân phiệt”. Thấy thé, Lucien Bonaparte với tư cách là viện trưởng bỏ ra 
ngoài, hô hào quân sĩ giải tán những dân biểu phản quốc muốn giết “chí sĩ” 
Bonaparte. Buổi chiều hôm đó, hơn 100 dân biểu hop lại tuyên bố trao quyền cho 
ba vi tổng tài (consul) lâm thời: Bonaparte, Sieyès và Ducos, đề soạn thảo một hién 
pháp khác, tức hiến pháp năm VIII Dân quốc. Đó là cuộc đảo chính quân sự 19 
Brumaire. Chế độ Tổng tài ra đời (19.11.1800) chấm dứt đại Cách mạng. Nước 


Pháp trở lại bình an và Bonaparte tìm cách ký hiệp ước với Tòa thánh. 


[1] Sách tham khảo: G. de Plinval: L'Église à l’Époque classique và H. X. 
Arquillière: Germles et progrès d’esprit hostile, trong Histoire illustrée de l’Église 
(G. de Plinval - R. Pittet), Paris 1946-48, Q. II, tr 105-212 - D. Mornet: Les 
origines intellectuelles de la Révolution francaise, Paris 1933 - P. Hazard: La crise 
de la conscience européènne, Paris 1937- C. Bihlmeyer-H. Tuchle: Histoire de 


l’Église (bản dịch Pháp văn của M. Grandclaudon), Paris 1962-67. Q VI, tr 15-89. 


[2] Le Bachelet: Baus và J. Carreyer: ]ansénisme, trong Dict. de Théol. Cath. - 
Dom. H. Poulet: Histoire du Christianisme, Q. II, Temps moderne, Paris 1937, tr 
1189-1274. 


[3] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 46-48 - P. Guérin: Quiétisme, 


Bossuet, Fénélon, trong Dictionnaire des Dictionnaires. 


[4] Thế kỷ XVII-XVII, nếu Giáo hội Công giáo phải đối phó với những giáo 
thuyết mới, do chính những người thuộc cấp lãnh đạo chủ trương, thì bên Giáo hội 
Tin Lành cũng gặp nhiều anh em trong nhà lập ra những giáo thuyết trái ngược như 


Pietisme, Quaker, Methodisme... (P. Guérin: Dictionnaire des Dictionnaires). 


Giáo thuyết Pietisme (Kièn thành) do Von Schwenfeld (+1561) khởi xướng và 
được nhà thần bí học V. Weigel (+1588) tham gia. Nhưng giáo thuyết sau đó bị bỏ 
rơi trong quên lãng, mãi đến giữa thế kỷ XVII mới lại được nhắc đến và phổ biến ở 
Đức, Hà Lan, Anh. Đó là giáo thuyết chủ trương mọi người phái sống khổ hạnh, 
tuyệt dục, người Kitô hữu có thể tránh phạm được hết mọi tội, hiệu quả của các bí 


tích hệ tại đời sông đạo đức của thừa tác viên, v.v... 


Giáo phái Quaker bắt đầu xuất hiện ở Hà Lan vào khoảng năm 1645, mà người 
sáng lập là anh thợ đóng giây theo giáo thuyết Rửa tội lại (Anabaptisme), tên là G. 
Fox (+ 1691), tự nhận là được Thiên Chúa mặc khải và tuyển chọn làm ngôn sứ và 


tông đồ, rao giảng một giáo lý mới. Từ năm 1648, G. Fox đi khắp nước Anh giảng 


` 
A 


đạo, làm nhiều “phép lạ” và “xuất thần”. Vì mỗi khi “xuất thần”, cả thân thé anh bị 
co giật, do đấy dân chúng dùng danh từ Quaker (tiếng Anh có nghĩa là “người bị 


NT à À 


co giật tay chân”), để đặt tên cho “Đạo mới”. Theo giáo thuyết Quaker, không có 
bí tích, không cần hàng Giáo phẩm, không mang võ khí, không tuyên thé, chống 
chiến tranh. Giáo phái bảnh trướng sang Anh và Hoa Kỳ, nhất là ở tiểu bang 


Pennsylvania. 


Trước tình trạng sa sút của Anh giáo và sự xuất hiện của Tự nhiên Thần giáo, một 
giáo phái nữa được thành lập tại Oxford mang tên là Methodisme (Giám lý hội). 


Giáo phái này khởi thủy là một đoàn thể sinh viên (“saint club”) chủ trương “sống 


khổ hạnh thánh thiện”, do Charles Wesley (+ 1788) sáng lập năm 1729. Vi sáng 
lập đến sau được sự cộng tác của người em là nhà thần học Anh giáo John Wesley 
(+ 1791) và nhà hùng biện George Whitefeld (+ 1770). Hai anh em Wesley hoạch 
định một phương pháp (methodus vitae) sống thiêng liêng, tu đức, khổ hạnh, nhăm 
mục đích “thức tỉnh” mọi người. Giáo phái bành trướng sang Hoa Kỳ, Đức, Thụy 
Sĩ, và đạt được một phần mục tiêu là chấn hưng đời sống đức tin và luân lý của 
Anh giáo đang lụn bại. Nhưng vì họ cũng có óc bẻ phái, kỳ thị người Công giáo, 
chế giễu Giáo hoàng Roma, khiến việc phục hưng đạo Công giáo ở Anh chậm lại 


cho đến thé kỷ XIX. 


[5] H. X. Arquillière và M. Dubruel: Gallicanisme trong Dict. Apologétique - H. 
X. Aquillière. Ouest ce que le Gallicanisme? Paris 1921, tr 4-9 - Xem V. Martin. 


Les origines du Gallicanisme, Paris 1939. 


[6] Xem phần Nhất, chương Mười: I, 1-4. 


[7] Đức Alexanđrô VII cũng là nhân vật ham thích nghệ thuật, văn chương. Dưới 
thời ngài Bernini thực hiện hàng cột lớn vây quanh công trường Thánh Pherô 


(1655-56). 


[8] H. X. Arquillière: op. cit., Q. IL, tr 206-207 - P. Guérin: Joseph II trong 
Dictionnaire des Dictionnaires - Ở Đức có Von Hontheim (1701-90), bút hiệu 
Febronius, giám mục phụ tá thành Trèves, viết cuôn L État présent de l’Église et la 
puissance légitime des Pontifes romains (1743), chủ trương Giáo hội liên hiệp, phủ 
nhận ơn “vô ngộ” và quyền về kỷ luật của Giáo hoàng. Tác phẩm bị cắm, tuy nhiên 


cũng đã gây nhiều ảnh hưởng. 


[9] Xem tr 167, chú thích 1. 


[10] Constantin: Ralionalisme trong Dict. de Théol. Cath - Xem P. Hazard: La 
pensée européenne au XVIIIe siècle, Paris 1946, Q. I, ch. IT: La raison, les 


lumières, tr 54-98. 


[11] Bộ Encyclopédie ngày nay đã thêm 4 quyền Phụ lục và 2 quyền Mục lục, tất 
cả là 34 quyên lớn. Xem J. Morley Diderot and the encyclopedists. London 1878. 


[12] Tờ Joumal des Savants do Denys Sallo chủ trương và xuất bản ở Paris từ năm 


1665. Những công trình của các nhà thông thái đều được đăng trong tờ báo này. 


[13] Tờ Année Littéraire nhằm mục đích chống lại phe triết gia thế kỷ XVIII, được 
Fréron con và Geoffroy tiếp tục (1754-90). 


[14] J. Bama: Leibniz et l'organisation religieuse de la terre. Paris 1907. tr 253- 


257 


[15] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 60-62 - P. Hazard: op. cit., Q, II, 
tr 71; về Aufklarung xem Q. I, tr 42-54. 


[16] P. Charles: Kant, trong Dict. de Théol. Cath.- J. E. Spenlé: La pensée 
allemande. de Luther à Nietzsche, Paris (“Armand Colin”) 1934. 


[17] B. Fay La Franc-maconnerie et la Révolution intellectuelle au XVIIIe siècle. 


Paris 1935-Xem D. Mornet: op. cit., ch. VII: La Franc-maconnerie, tr 357-389 


[18] Ở Việt Nam, hội Tam điểm du nhập từ thời toàn quyền P. Pasquier (khoảng 
1937) và bành trướng mạnh tại miền Bắc. Thời thống chế Ph. Pétain cai trị nước 
Pháp (1940-45), họ bị phân tán và rút vào bóng tối. Đến thời Bảo Đại (1945-55), 
dưới Chính phủ Trần Văn Hữu và Nguyễn Văn Tâm, họ lại hoạt động và xâm nhập 
guồng máy chính quyền dưới nhãn hiệu Đại Việt. Thời Ngô Đình Diệm (1955-63) 
họ vẫn hoạt động và trở nên mạnh sau khi ông Diệm bị lật dé nhờ có Cabot Lodge 
tích cực nâng đỡ. Vương Quang Nhường, Nguyễn Hữu Trí là những bậc huynh 
trưởng. Xem Vũ Vũ: Một kẻ thù ít ai lưu ý, đó là phái Tam điểm vô thần. trong 


Tuần báo Thắng Tiến, số 3.661 (24.5.1970), tr 1. 


[19] H. X. Arquillière: Germes et progrès d’esprit hostile. trong op. cit. Q. II, tr 
194-196 - Xem L. Von Pastor Geschichte der Papste seit dem Ausgang des 
Mittelalters, Q. VII-XII, Fribourg-en-Brisgau- 1920-27. 


[20] Xem chương Ba trên đây: II, 3. 


[21] Nguyên nhân của cuộc chiến này như sau. Hoàng dé Charles VI băng hà năm 
1740, chỉ có một con gái là Marie-Thérèse (1717-80) đã được đặt lên kế nghiệp. 


Nhưng nhiều nước không nhìn nhận, nhất là Friedrich II nước Ph6. 


[22] Nguyên nhân như sau: Năm 1700, Felipe V cháu Louis XIV lên ngôi vua Tây 
Ban Nha, theo di chúc của Carlos II vua Tây Ban Nha (1565-1700), ông vua cuối 
cùng của nhà Carlos Quinto. Việc này đã bị các nước Áo, Anh và Hà Lan chống 


lại. 


[23] Xem A. Berthe: Vie de saint Alphonse de Liguori, Paris 1939 - F. Cayré: 
Patrologie et Histoire de la théologie, Q. II, Paris 1944, tr 276-300. 


[24] Dòng Chúa Cứu thế có ngành nữ sống chiêm niệm, do nữ tu Maria-Celesta 


Crostarosa sáng lập tai Napoli năm 1731, được Tòa thánh châu phê ngày 8.6.1750 
[25] J. Brucker: La Compagnie de Jésus. Esquisse de son Institut et de son histoire 
(1521-1773), Paris 1919 - H. Ravier: Sử ký Hội thánh, Ninh Phú 1895, Q. II trang 


212-223. 


[26] Les Jésuites onl été victimes des lumières et de la volunté de sécularisation 


des Elats , P. Hazard: La Pensée européenne au XVIIIe siècle, tr 149. 
[27] Xem H Séc: La France économique et sociale au XVIIIe siècle (“Armand 
Colin”) Paris 1925, tr 553-70 - L. Villat: La Révolution et l’Émpire (“Clio”), Paris 


1940. 


[28] A. Latreille: L'Église catholique et la Révolution francaise, Paris 1946 - D. 
Rops: L'Église des Révolutions, Paris 1960, tr 20 và tiếp. 


[29] H. X. Aquillière: op. cit., tr 212 - P. Guérin: Cisalpine (République). Berthier, 


Pie VI trong Dictionnaire des Dictionnaires. 


Chuong Näm 


GIÁO HỘI VÀ CHỦ NGHĨA TỰ DO CHÍNH TRI (t.k. XIX) 


I. Giáo hội tại các nước Công giáo 


1. Đức Piô VII và Napoléon Bonaparte 


2. Giáo hội Công giáo ở Pháp và Bỉ sau thời Napoléon I 


3. Giáo hội chịu nhiều sự thử thách ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 


4. Nước Tòa thánh từ thời đức Leô XII đến đức Piô IX 


II. Giáo hội Công giáo tại các nước Tin lành và Chính thống 


1. Tình hình sáng sủa hơn ở Đức và Ao 


2. Giáo hội Công giáo tại Anh quôc và nhiêu nước khác 


3. Giáo hội Công giáo và Chính thống tại Nga, Ba Lan, và Hy Lạp 


II. Đời sông nội bộ của Giáo Hội 


1. Kỷ luật, phụng vụ, nghệ thuật thánh 


2. Sự phục hưng các dòng tu và đời sống đạo của giáo dân 


3. Khoa học thánh và lạc thuyết 


Chủ nghĩa Tự do chính trị, trong quan niệm của nó đối với cuộc sống con người, 
không thể không đụng chạm đến vấn đề tôn giáo. Nó tuyên bó tự do tư tưởng và 
chủ trương không can thiệp vào việc của lương tâm. Nó đề cao tự do tín ngưỡng, 
thông hảo với Giáo quyền. Nó đả phá cái gọi là “Đế quyền tôn giáo” (Césaro- 
papisme) của thời đại cũ, và chủ trương bình đăng tôn giáo. Tuy nó chủ trương 
tách biệt đạo đời, nhưng coi mình ở trên Giáo hội, dành lấy quyền quyết định 
những gi thuộc thâm quyền Giáo hội và, mỗi khi xét thấy Giáo hội vượt quá quyền 
hạn, lập tức nó cảnh cáo và bắt quay trở về trật tự. Do đấy nó giúp chủ nghĩa duy 
lý dễ bành trướng: còn chủ nghĩa duy vật được nó ngầm bênh vực, nên vẫn phát 


triên cùng với đà tiên bộ của kỹ thuật. Tât cả đêu bât lợi cho Giáo hội. 


Đứng trước chủ nghĩa Tự do chính tri, Giáo hội có thái độ rõ rệt. Những gi không 
thể dung hòa với đức tin Công giáo, Giáo hội phủ nhận và chống trả, đồng thời 
cương quyết bảo vệ quyền uy thuộc lãnh vực mình. Vẻ phía chính quyên, vì nhận 
thấy tôn giáo, nhất là đạo Công giáo, còn cần thiết và có nhiều ảnh hưởng, nên 
cũng khéo léo hòa hoãn bằng những hiệp ước. Dầu sao, đạo Công giáo không còn 


được nhìn nhận là quôc giáo tại nhiêu nước Au châu như xưa nüa.[1] 


GIÁO HỘI TẠI CÁC NƯỚC CÔNG GIÁO 


1. Đức Piô VII và Napoléon Bonaparte 


Sau chiến thắng Marengo (5.6.1800), Bonaparte ngỏ ý muốn điều đình với Tòa 
thánh, vì ông nhận thấy cần phải thông hảo với Roma để tái lập trật tự trong tư 
tưởng cũng như trong đời sống. Hoàn cảnh lúc đó cũng thuận tiện. Đức Piô VII 
(1800-23) lên thay thế đức Piô VI, là một vị Giáo hoàng hiền lành và ưa hòa giải. 
Công cuộc được tiến hành cùng một lúc ở Paris và Roma: ngày 15.7.1801 Hiệp 


ước được ký kết.[2] 


Tuy không trả lại các đặc ân cũ cho Giáo hội Pháp, nhưng Hiệp ước công nhận 
người Công giáo có quyên tự do giữ đạo. Đạo Công giáo tuy không còn được nhìn 
nhận là quốc giáo, nhưng cũng xác định là “Đạo của đa số người Pháp”. Các giáo 
phận phân chia lại ranh giới: 10 tòa Tổng Giám mục và 50 tòa Giám mục. Chính 
phủ bố nhiệm các giám mục, nhưng quyền thừa nhận chiếu theo giáo luật thuộc 
Tòa thánh. Các giám mục và linh mục hứa trung thành với Chính phủ, và Chính 
phủ phải lo cho có lương bổng xứng đáng. Tất cả mọi tài sản thuộc Giáo hội đã bị 
tịch thâu và bán đi Giáo hội không đòi lại, và người mua có quyền giữ mà không 
mắc va nữa. VỀ hàng Giám mục cũ, trước cũng như trong thời cách mạng, Tòa 
thánh buộc từ chức hết, để thiết lập một hàng Giáo phẩm mới. Kết quả của bản 
Hiệp ước này một phần nhờ thiện chí của Bonaparte, nhưng nhất là có sự nhân 
nhượng sáng suốt và can đảm của đức Thánh Cha Piô VII. Hiệp ước ban đầu bị 
một số giám mục di cư phản đối và không tuân phục nhưng rồi cũng dàn xếp xong. 
Các linh mục đã kết hôn được giải vạ, những linh mục khác trở lại làm việc như 


xưa. 


Hiệp ước 1801 thực sự đã đưa Giáo hội Pháp qua cơn sóng gió bách hại, và cảm 
thấy được bảo đảm tự do. Nhưng mãi đến ngày 18.4.1802, Hiệp ước ấy mới được 
chính thức công bố, kèm theo 77 điều khoản (articles organiques) làm quy chế cho 


việc áp dụng, do luật sư Portalis soạn thảo. Trong quy chế này, nhiều điều khoản 


Bonaparte đã vượt ra ngoài Hiệp ước. Ông đòi các Sắc lệnh của Tòa thánh muốn 
công bó phải có sự ưng thuận của chính quyên, Sứ thần Tòa thánh không được can 
thiệp vào Giáo hội Pháp nếu không qua Chính phủ... Tất cả những điều khoản đó 
đều biểu lộ tinh thần Pháp giáo, và bị đức Thánh Cha phản đối, nhưng Bonaparte 
không thay đổi Đức Piô VII phải nhẫn nhục làm thinh, ngài cử đức hồng y Caprara 


đến chủ tọa lễ nghi công bô Hiệp ước. 


Năm 1804, Bonaparte được dân chúng tôn lên ngôi Hoàng dé. Ngày 2 tháng 12 
năm ấy, đức Thánh Cha đích thân sang Paris đặt vương miện cho ông tại thánh 
đường Notre-Dame; cũng dịp này thánh đường được cung hiến và nâng lên hàng 
Vương cung Thánh đường. Từ đấy Napoléon có tham vọng nắm giữ cả quyền đời 
lẫn quyền đạo. Bấy giờ ông đã làm chủ một phần lớn các nước Tây phương, ông 
muốn chiếm cả nước Tòa thánh nữa. Từ năm 1805 đến 1809, ông lần lượt chiếm 
Ancona, Civita Vecchia, Benevento, Pontecorvo, Spoleta, Macerata, Camerino, 
Urbino... và Roma. Đức Thánh Cha phản ứng bằng một án vạ tuyệt thông, qua Sắc 
lệnh Quam memoranda (1809), phạt “thủ phạm và tòng phạm trong việc bạo 
hành”. Nhưng tướng Miollis theo lệnh của Napoléon bắt đức Thánh Cha đem nhốt 
tại Savona (1809) 


Bắt giam đức Thánh Cha rồi, Napoléon tưởng có thé dùng áp lực để bắt ngài phải 
làm theo ý mình; nhưng ông đã lầm.[3] Việc thứ nhất của ông là ly di Josephine để 
cưới Marie-Louise, đã bị đức Thánh Cha phản đối và tuyên bố hôn nhân båt thành 
(1810). Kế đó là vẫn đề thừa nhận các giám mục được bô nhiệm. Từ khi bị giam ở 
Savona, đức Thánh Cha quyết định không chấp nhận các giám mục do Napoléon 
bổ nhiệm. Napoléon bèn dùng quyền bắt các giáo sĩ phải chấp nhận và vâng phục, 
nhưng ông gặp sự kháng cự. Năm 1811, ông triệu tập Công đồng Tây phương để 


giải quyết ván đề, song Công đồng cũng không chiều theo ý ông. Sau cùng, đức 


Piô nhân nhượng cho phép các giám mục nói trên được thi hành chức vụ “nhân 
danh đức Giáo hoàng “, nhưng chỉ cho những giám mục đã được bổ nhiệm từ 6 


tháng trở vê trước, ch-a nhận được sự châp thuận của Tòa thánh. 


Napoléon vẫn chưa bằng lòng với sự nhân nhượng ấy. Năm 1813, ông giải đức 
Thánh Cha lên Fontainebleau, buộc ép ngài ký một Hiệp ước mới, theo như ý 
muốn của ông. Đức Piô bấy giờ đã mỏi mệt, già yếu (trên 70 tuổi) lại thiếu có vấn, 
nên đã cầm bút ký ngày 25 tháng 1. Nhưng ngay sau đó, được nghe những lời lẽ 
của hai hồng y Consalvi và Pacca, ngài đã công bố một Tông thư (23.3.1813) hủy 
bỏ hiệp ước nói trên, tiếp tục chịu làm “tù nhân”. Sau đấy, Napoléon đang ở thời 
xuống dốc, thua nhiều trận, thất bại nhiều nơi, nên ông đã phải trả tự do cho đức 


Thánh Cha (tháng năm 1814)[4] 


2. Giáo hội Công giáo ở Pháp và Bỉ sau thời Napoléon I 


Tháng 4 năm 1814 Napoléon thoái vi, Louis XVII (1814-24) nhà Bourbon lên 
cầm quyên, có gắng hòa giải với Tòa thánh, dé tái thiết cơ cầu tổ chức của thời tiền 
Cách mạng. Kết quả, một Hiệp ước được ký kết ngày 11.6.1817, hủy bỏ Hiệp ước 
1801. Nhưng Hiệp ước mới này không được Quốc hội biểu quyết chấp thuận, nên 
tình trạng tôn giáo thời Napoléon vẫn duy trì, chỉ có con số giáo phận thay đổi như 
sau: 14 tòa Tổng Giám mục và 80 tòa Giám mục (năm 1822). Thời Trung hưng bắt 
đầu: nhiều chủng viện được tái thiết, hàng giáo sĩ được tăng lương, một số hội 
dòng chính thức trở lại hoạt động, những tu hội thiết lập ngay trong nước được 


dung thú.[5] 


Tuy nhiên, thời Trung hưng đã không đem lại cho nước Pháp một hòa bình lâu dài, 
vì có nhiều hành động tàn nhẫn đối với những phần tử cách mạng còn ham say tư 
tưởng của Voltaire và Rousseau. Chống lại hàng quí tộc, không những có giới 
trưởng giả, nhưng còn “đệ tứ giai cấp”, tức giai cấp bất mãn gồm giới thợ thuyền 
vô sản mỗi ngày thêm đông. Chủ trương Pháp giáo vẫn còn. Khi vua Charles X 
(1824-30) đưa ra chương trình phục hưng Giáo hội, bãi bỏ tự do báo chí, giải tán 
Dân viện, liền bị cuộc Cách mạng tháng Bảy năm 1830 lật đồ và đưa Louis 
Philippe (1830-48) lên ngôi. Cuộc Cách mạng này, ít là ở Paris, có tính chất phản 
tôn giáo: nhiều thánh đường, tu viện bị phá, các sách báo chóng Giáo hội được dịp 


tung ra, dư đảng Jacobin quá khích gây phong trào mạt sát hàng giáo sĩ. 


Cuộc Cách mạng biểu lộ tâm trạng của người dân Pháp. Về phương diện tôn giáo, 
sự tách biệt đạo đời mỗi ngày thêm rõ rệt và khơi sâu; đó là thành công của phe 
triết gia và cách mạng. Cuộc sống lãnh đạm, vô tín ngưỡng, chống Giáo hội lan 
tràn khắp nơi, không những lọt vào giới trưởng giả, mà cả quần chúng thành thị, 
đến cả nhiều nơi ở thôn quê. Tình trạng Giáo hội ở Pháp bấy giờ thật thê thảm, 
nhất là vẫn đề thiếu linh mục: có trên 10.000 giáo xứ không linh mục. Đàng khác, 
vì truyền chức vội vàng, nhiều linh mục học hành thiếu sót và kém tinh thần. May 
mắn trong số cũng có những nhân vật thời danh, như thánh Gioan Vianney (1786- 


1859), cha sở Ars. 


Linh mục H. Lacordaire (1802-61) và cha G. Ravignan (1795- 1858) dòng Tên 
dùng tài hùng biện Phục hưng Giáo hội Pháp, cô động ơn thiên triệu giáo sĩ và tông 
đồ giáo dân. Phong trào Phục hưng lại nổi dậy: số chủng sinh thêm đông; giáo dân 
cũng tích cực tham gia. Nhiều hội đoàn được thiết lập: Fr. Ozanam (1813-53) lập 
hội thánh Vinhsơn-Phaolô; P. Jaricot (1799-1862) lập hội Mân côi liên tiếp và hội 
Truyền bá Đức tin; cha Chevrier (+ 1879) lập hội Thợ thuyền Prado (Lyon); Don 


Guéraner (1805-75), đan viện phụ Solesmes, cô võ việc thông nhất lễ nghi phụng 


vụ; ký giả Veuillot chủ trương tờ L’ Univers phục vụ Giáo hội. 


Đồng thời trong lãnh vực văn chương, nhiều văn hảo Công giáo xuất hiện, như 
Chateaubriand (1768-1848) tác giả cuốn Tinh hoa Kitô giáo (Génie du 
Christianisme 1802), De Maistre (1735-1821) viết nhiều tác phẩm bênh quyên tối 
cao và ơn vô ngộ của ngôi Giáo hoàng. Năm 1830, linh mục F. de Lamennais 
(1782- 1854), cùng với Lacordaire, Gerbet, chủ trương tờ nhật báo L’Avenir 
(1830-1831), can đảm tô cáo chủ nghĩa vô thần, bênh vực quyền phô thế và tôi cao 
của Giáo hoàng, nhưng lại có những tư tưởng “táo bạo” khác. Cho rằng Kitô giáo 
là nguồn mạch tự do chân chính, nhóm L’Avenir đã nêu lên quyền tự do tín 
ngưỡng và tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do giáo dục, tự do hiệp hội, sau cùng chủ 
trương quyền hoàn toàn độc lập của các dân tộc và sự tách biệt đạo đời. Các giám 
mục lo ngại tờ báo và xin Tòa thánh để ý kiểm duyệt. De Lamenais đóng cửa tòa 
báo, cùng với Lacordaire và Montalembert sang Roma. Khi đến nơi, cả ba nhận 
được Thông điệp Mirari vos đề ngày 15.8.1832 của đức Gregori XVI, trong đó chủ 


trương “tự do tín ngưỡng” và nhiều tư tưởng khác của nhóm L'Avenir bị lên án.[6] 


De Lamennais ban đầu vâng phục, nhưng sau đó ông hồi tục và bỏ đạo,[7] trong 
khi Lacordaire, Montalambert, Gerbert vẫn trung thành với Giáo hội. Riêng linh 
mục Lacordaire, năm 1839 vào dòng Daminh, trở thành người Phục hưng dòng này 
tại Pháp, đồng thời đem tải giảng thuyết và văn chương phục vụ Giáo hội, bênh 


quyên tôi cao cũng như ơn vô ngộ của Giáo hoàng. 


Cuộc cách mạng tháng 2 năm 1848 lật đỗ Louis Philippe, thiết lập nền Cộng hòa 
đệ nhị. Giáo hội Pháp từ đây được tự do hơn. Louis Bonaparte cháu Napoléon I 
làm tổng thống (1848-52), sau đó lên ngôi Hoàng dé tức Napoléon III (1852- 


70),sáng lập đệ nhị Đề chính. Louis Bonaparte tìm cách giao hảo với Tòa thánh và 
hàng giáo sĩ Pháp, ông khôn khéo lợi dụng đạo dë củng có chế độ của ông, nhưng 
đồng thời cũng biết mềm dẻo với chủ nghĩa tự do. Giáo hội nhờ đó được đảm bảo. 
Nhiều dòng tu cũ và mới có cơ hội phục hồi và phát triển. Nhiều hội đoàn Công 
giáo hoạt động rất mạnh mẽ và kết quả, chủ trương Pháp giáo giảm đi dần. Năm 
1858, Napoléon II liên minh với Victor Emmanuel II và Cavour, kẻ thù của nước 


Tòa thánh, khiến ông thay đôi chính trị đối với Roma. 


Hội nghị Vienna 1814-15 đã thống nhất hai dân tộc Bi và Hà Lan thành một nước 
dưới quyền của Wilhelm I (1815-40) dòng họ Orange Nassau. Việc thống nhất này 
gặp liều khó khăn: tính tình, phong tục, tôn giáo của hai dân tộc khác nhau. Người 
Công giáo tuy chiếm hai phần ba dân số và được tuyên bố là bình đăng với người 
Tin lành, nhưng vẫn bị kỳ thị và thua kém, nhất là họ phải tranh đấu quyền tự do 
giáo dục. Cuộc cách mạng 1830 ở Pháp là cơ hội cho dân Bi nỗi dậy (tháng 8 đến 
10) đề tách rời người Hà Lan, lập vương quốc riêng với Léopold I (1831-65) thuộc 


dòng dõi Saxonia- Cobourg. 


Hiën pháp Bi 1831 nhìn nhận quyền hoàn toàn tự do về tôn giáo, giáo dục và ngôn 
luận; tuy chủ trương tách biệt đạo đời, nhưng cũng trợ cấp cho việc phượng tự. Sự 
khéo léo của đức cha Sterckx, tổng giám mục Malines (hồng y năm 1838) đã đạt 
được thành công trong việc xin đức Thánh Cha Gregori XVI làm ngơ cho hiến 
pháp “tự do” nói trên. Giáo hội Công giáo ở Bỉ hưởng quyên tự do từ đấy: nhiều 
học đường, tu viện, cơ quan từ thiện được thiết lập. Tại Malines, viện đại học Công 
giáo thành lập năm 1834, năm sau chuyển sang Louvain, trở thành một trong 
những trung tâm chính yếu của triết học Tân kinh viện và giáo sử. Tuy nhiên, Giáo 
hội Bỉ không thé tránh được nhiều phần tử vô tín ngưỡng, cấp tién và bè Nhiệm; 


những cuộc đụng độ thường hay xảy ra.[8] 


3. Giáo hội chịu nhiều thử thách ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha [9] 


Tây Ban Nha từ năm 1808 đến 1813 bị đặt dưới quyền đô hộ của Joseph 
Bonaparte, anh Napoléon I. Bấy giờ ảnh hưởng cách mạng đã từ Pháp tràn sang 
bán đảo. Một hiến pháp “tự do” ban hành tại Cadiz năm 1812: phần lớn các tu viện 
cũng như tòa Truy tả bị bãi bỏ. Chiến tranh giành độc lập đã đưa Fernando VII trở 
lại ngai vàng (1814-33). Tân vương cố găng Phục hưng Giáo hội. Nhưng vì chủ 
trương quân chủ chuyên chế và giai cấp nên đã không làm được gì khả quan hơn ở 
Pháp. Năm 1820, một cuộc cách mạng căm thù Giáo hội bùng nô. Nhiều tu viện bị 
giải tán, các cha dòng Tên bi trục xuất, tài sản Giáo hội bị sung công; những giáo sĩ 
chống đối và không tuyên thệ trung thành với hiến pháp mới bị giam giữ, lưu đày 


hoặc bị giết. 


Louis XVIII nước Pháp phải đem quân sang tái lập trật tự bằng một chế độ quân 
chủ độc đoán (1823): các đạo luật của Chính phủ cách mạng đều phải hủy bỏ. 
Nhưng Fernando, sau khi cưới Marie Christine dòng dõi Bourbon (1829) đã bãi bỏ 
luật salique, để trở lại luật “cho con gái có quyền nối ngôi”, khiến sau này nhiều 
biến loạn diễn ra lâu năm, mà Giáo hội phải gánh chịu hậu quả. Fernando băng hà 
năm 1833, con gái ông là Isabella II mới 3 buổi được đưa lên ngôi nữ hoàng (1833 
và 1843-68), dưới quyền nhiếp chính của Marie Christine (1833-43). Nhưng xứ 
Basque và Aragon tuyên bố ủng hộ em của Fernando là Don Carlos. Cuộc nội 
chiến bắt đầu và kéo dài 7 năm (1834-40). Chủ nghĩa tự do phản tôn giáo mở một 
cuộc bách hại Giáo hội ngay trên đất của Isabella. Các nam tu viện bị giải tán hết, 
chỉ cho giữ lại một vài nữ tu viện, tài sản Giáo hội đều bị tịch thâu (1837-38). 


Hàng giáo sĩ chịu bắt bớ, hành hạ, số tòa Giám mục rút xuống chỉ còn 6 (1841). 


Năm 1843, tướng Narvaez, quận công Valencia, lật đồ Espartero, một viên tướng 
nắm quyền nhiếp chính một cách độc đoán; tình thế bắt đầu được cải thiện. Năm 
1851, một thỏa hiệp được ký kết giữa Tòa thánh và Chính phủ Tây Ban Nha, nhằm 
giải quyết vấn đề tôn giáo: đạo Công giáo được tuyên bó là “Đạo chính thức và 
duy nhất của Quốc gia Tây Ban Nha”. Tinh thần Công giáo Tây Ban Nha từ đấy 
được chân chỉnh nhờ ở hoạt động của triết gia hộ giáo Balmez và chính trị gia 


Donoso Cortés, đại diện cho các nhà chính trị xã hội Công giáo bảo thủ. 


Lịch sử Bồ Đào Nha tiền bán thế kỷ XIX, cũng như ở Tây Ban Nha, gặp phải 
nhiều biến cố đau thương: vua Juan VI phải lưu vong bên Braxin khi quân đội 
Pháp đánh chiếm Bồ Đào Nha năm 1807. Braxin nổi dậy đòi độc lập và tôn thái tử 
Don Pedro lên ngôi Hoàng dé (1822). Việc tranh ngôi xảy ra ở Bồ Đảo Nha sau khi 
Juan VI mât năm 1826, đa số dân chúng ủng hộ con thứ của Juan là Don Miguel 
(1826-34), trong khi Don Pedro muốn giành quyền cho con gái mình là Maria da 
Gloria mới 7 tuổi. Nhờ có sự giúp đỡ của các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Don 


Pedro đã thăng và Don Miguel phải đi khỏi nước. 


Vì người Công giáo ủng hộ Don Miguel, nên sau khi ông này bị lật đổ, một cuộc 
bách hại đạo đã diễn ra trong 7 năm, gây nhiều thiệt hại nặng nè: triệt hạ các tu 
viện, tịch thâu tài sản Giáo hội, cách chức các giám mục, giam giữ nhiều giáo sĩ. 
Từ năm 1840, tình thế lắng diu một chút; nhưng thể chế Giáo hội quốc gia vẫn còn, 
dân chúng phân lớn xa lìa Giáo hội, hội Tam điểm làm chủ tình thế, nhiều giám 
mục, linh mục thiếu học, kém tỉnh thần bị lôi cuốn. Vè chính trị, Bồ Đào Nha lệ 


thuộc vào Anh quôc. 


4. Nước Tòa thánh từ thời đức Leô XII đến đức Piô IX [10] 


Các Giáo hoàng kế vị đức Piô VII đều gặp phải những khó khăn về vấn đề đất 
nước Tòa thánh, những mâu thuẫn giữa chủ trương chế độ cũ và khuynh hướng cấp 
tién chuộng mới. Vi Sứ thần Tòa thánh tại Đức, hồng y Annibal della Genga, được 
bầu lên ngôi Giáo hoàng, tức Leô XII (1823-29); ngài rất quan tâm đến công việc 
Phục hưng Giáo hội tại nhiều nước và đã thu được một số kết quả. Trong việc cai 
trị nước Tòa thánh, với sự hợp tác của đảng Zelanti, ngài tìm hết cách dé tình thé 
trở lại như xưa, đồng thời dùng biện pháp cứng rän đối với những phần tử bè 


Nhiệm và đảng Carbonari. 


Đức Piô VIII (1829-30), thuộc hàng quí tộc Castiglioni, là một vị Giáo hoàng đầy 
thiện chí, thông minh và rất ý thức trách nhiệm; nhưng vì triều đại quá ngắn (20 
tháng), nên ngài chưa làm được gì đáng ké. Việc cai quản nước Tòa thánh, ngài 


trao hết cho hồng y Quốc vụ khanh. 


Đức hồng y Cappellari dòng Camaldoli đắc cử ngôi Giáo hoàng, tức Gregori XVI 
(1831-46), là một nhà thần học và giáo luật nổi tiếng, nhưng lại ít kinh nghiệm về 
chính trị. Đời ngài gặp nhiều sóng gió. Những cuộc nổi dậy đánh chiếm nước Tòa 
thánh (1831- 32); phải nhờ quân đội Áo mới dep yên, nhưng lại mât Bolonia về tay 
Áo quốc trong 7 năm và quân đội Pháp chiếm đóng Ancona. Bấy giờ một cao trào 
dâng lên chống dé quốc Áo thực dân, quân của Giáo hoàng phải tốn nhiều công 


mới dẹp được những vụ bạo động. 


Từ năm 1821, nhiều cường quốc đã gởi đến Giáo triều những khuyến cáo đòi cải tổ 
nước Tòa thánh, và năm 1831 họ nhắc lại một lần nữa. Nhưng đức Thánh Cha 


cũng như các hồng y Quốc vụ khanh Bernitti và Lambruschini đã không làm được 


ei cho công cuộc cải cách, như cho thường dân tham gia chính quyên, nhìn nhận 
quyền hành chánh tại các thị xã. Đã từ lâu ngành hành chánh lẫn tư pháp gặp nhiều 
thiếu sót và đến lúc có thể nói là trầm trọng. Đường hỏa xa, dây điện không được 
phép đặt trên đất Tòa thánh. Công nợ gia tăng mỗi năm một cách đáng lo ngại. 
Giáo triều còn có thái độ tiêu cực trước phong trào thống nhất Quốc gia Ý mỗi 
ngày dâng cao, mà các thủ lãnh đang tìm hết cách dë tạo dựng một thời đại Phục 
hưng. Đảng “Y Đại Lợi Trẻ” được thành lập (1831) do luật sư G. Mazzini (1805- 
72) điều khiĉn, là một đảng Cách mạng bài tôn giáo. Nó tung ra khắp đất Ý những 
hoạt động kín đáo nhằm lật đỗ các “bạo chúa”, nhất là quyền tối cao của Giáo 
hoàng. Cả hàng giáo sĩ cũng nhiễm phần nảo tư tưởng cách mạng này. Nhiều nhà 
ái quốc ôn hòa, như thi sĩ A. Mazoni, hai linh mục triết gia V. Gioberti và M. 
Azeglio đều đóng vai hòa giải giữa ngôi Giáo hoàng và chủ nghĩa Tự do chính trị, 
các ông mơ ước một liên bang Ý quốc dưới vương quyền của đức Giáo hoàng và 
binh quyền của xứ Piamonte và Sarđenia. Người ta mỗi ngày thêm xác tín một 


cuộc Cách mạng thê nào cũng xảy ra. 


Cuộc Cách mạng đó càng đến gần hơn, khi đức Piô IX (1846-78), thuộc dòng quí 
tộc Mastai Ferretti, giám mục Imola, hòng y từ năm 1840, lên ngôi Giáo hoàng. 
Vốn là con người thức thời mềm dẻo, nhã nhặn, ngài bắt tay vào việc với đường 
hướng mới, có gắng thực hiện cuộc cải cách hết sức rộng rãi trong việc cai trị nước 


Tòa thánh. 


Nhiều tù nhân chính trị được phóng thích, việc kiểm duyệt giảm nhẹ. Roma tô 
chức thành một thị xã dân sự, nhiều thường dân gia nhập chính quyền và cuối 
cùng, ngày 14.3.1848, một hién pháp được ban hành, dự liệu hai nghị viện: một do 
đức Thánh Cha đề cử, một do dân đầu phiếu: Hồng-y-đoàn đứng trên cả hai viện 


và được coi là thượng viện. Những cải cách này đã gây được một bầu khí hòa dịu: 


nhưng nó đến quá muộn và không có thể ngăn cản được giông tô cách mạng nỗi 
dậy khắp Âu châu năm 1848. Dân chúng bị tuyên truyền nhồi sọ bởi những nhóm 
cách mạng quá khích, bỗng vùng lên, đòi hỏi những điều không ai có thể thỏa mãn 


nôi. 


Tháng 4 năm 1848, Carlo Alberto, vua xứ Piamonte, tuyên chiến với Áo quốc. Và 
đức Thánh Cha, tuy đã tán thành việc thống nhất ngành quan thuế, nhưng từ chối 


r 
ae KI 


tham gia cuộc “thánh chiến” giải phóng dân tộc Ý, ngài đã mât hết cảm tình đối 
với các nhà ái quốc. Vi chủ tịch hội đồng nội các, bá tước Pellegrino Rossi bị ám 
sát chính ngày khai mạc viện dân biểu (15.11.1848); cả đức Thánh Cha cũng bị 
dân chúng bủa vây và đe dọa tại điện Quirinal. Đề khỏi mât tự do, ngài trá hình 
chạy trôn xuống thành Gaeta thuộc xứ Napoli ngày 24.11.1848. Ở Roma, một Nghị 
hội lập hiến thành lập và tuyên bố nền Cộng hòa (9.2.1840) dưới sự điều khiển của 
“tam đầu chế”: Mazzin Saffi và Armellini. Quân cách mạng đã không tha xúc 


phạm đên các thánh đường và tu viện ở giáo đô. 


Từ Gaeta, đức Thánh Cha Piô lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của các cường quốc 
Âu châu. Quân đội Pháp dưới quyền chỉ huy của tướng Oudinot chiếm Roma tháng 
7 năm 1849, tái lập quyền Giáo hoàng. Đức Thánh Cha trở vè kinh thành muôn 
thuở tháng 4 năm 1850, cô gắng hàn gän lại các vết thương do cuộc cách mạng gây 
nên. Nhưng chính ngài và vị hồng y Quốc vụ khanh bảo thủ Antonelli, đã không 
chấp nhận chính thể Lập hiến. Chế độ độc đoán cũ vẫn duy trì, chỉ mở rộng thêm 
cho thường dân gia nhập guồng máy cai tri tại các tỉnh và làng xã. Quân đội Pháp 
trú đóng tại Roma (1849-70) bảo vệ đức Thánh Cha. Các tỉnh miền Bắc cũng có 
quân đội Áo trấn đóng cho tới năm 1859 sau khi đánh bại Carlo Alberto (1849); 


ông này từ chức và nhường ngôi cho con là Victor-Emmanuel II (1849-78). 


Il 


GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 


TẠI CÁC NƯỚC TIN LÀNH VÀ CHÍNH THÔNG 


1. Tình hình sáng sủa hơn ở Đức và Áo [11] 


Từ cuối thế kỷ XVII, “Thánh Đế quốc La Đức” (Saint Empire Romain 
Germanique), do Otton I thiết lập (962), bắt đầu sa sút và chia thành 300 Quốc gia 
và thành phố tự trị, mà vị hoàng dé cuối cùng là Franziskus II (1792-1806). Vì ở 
cạnh nước Pháp, lại có sẵn chủ trương tự do tư tưởng của phong trào “Chiếu sáng” 
(Aufklarung), dë quốc không khỏi chịu ảnh hưởng của Cách mạng. Dân chúng 
vùng lên lật đỗ chế độ dé quốc. Hoàng dé Franziskus II kêu gọi các ông hoàng 
Công giáo miền Nam đoàn kết giúp ông “dep loạn” nhưng họ đã trốn chạy hết. 
Cũng như ở Pháp, Giáo hội bị bóc lột hết tài sản, bị đàn áp, bách hại, tuy không dã 
man bằng. Cách mạng muốn thế tục hóa Giáo hội, biến hàng Giáo phẩm thành 
công cụ của chính quyền. Thấy “Thánh Đề quốc” mất hết ý nghĩa, không còn đủ 
khả năng để bảo vệ ngôi Giáo hoàng và Hội thánh nữa, hoàng dé Franziskus tuyên 


bố thoái vị (6.8.1806) và từ đấy ông mang tên Franziskus I vua nước áo (1806-35). 


Cũng năm 1806, Napoléon I thiết lập liên bang Rhenani, quy tụ các ông hoàng 
người Đức hai miền Nam và Tây phục quyền ông, trong đó không có Phổ và Áo. 
Napoléon muốn liên bang này ký Hiệp ước với Tòa thánh như ông đã làm năm 


1801; nhưng quận công giáo chủ Dalberg có những đòi hỏi quá đáng và thiên về 


một Giáo hội quốc gia: muốn đứng ngoài ảnh hưởng Roma, có công đồng riêng, 
giáo chủ riêng. Hồng y Quốc vụ khanh Consalvil (1757-1824) dã cố gắng rất 
nhiều, nhưng vẫn không thành. Cuối cùng Tòa thánh điều đình với từng Quốc gia 
một. Sau khi Napoléon đi đày, liên bang Rhenani bị Nghị hội Vienna (1815) giải 
tán và thay thế bằng một liên bang Đức quốc, gồm 39 nước lớn nhỏ nói tiếng Đức, 


trong đó có cả Phô và Áo, láy Vienna làm kinh đô. 


Năm 1817, một hiệp ước được ký giữa Tòa thánh và Bavaria chia Quốc gia này ra 
làm 2 tổng giáo phận và 6 giáo phận, nhà Vua bô nhiệm giám mục, đức Thánh Cha 
thừa nhận theo giáo luật. Nhưng sau đó, các ông hoàng cũng đưa ra những điều 
khoản kèm theo Hiệp ước 1801 của Napoleon. Tòa thánh phản đối nhưng vô hiệu. 
Tuy nhiên, dưới thời vua Ludwig I (1825-48) học trò cũ của nhà thần học Sailer, 
Giáo hội Bavaria được thở một bầu khí rất dễ chịu. Năm 1826, viện đại học ở 
Landshut chuyền sang Munich, quy tụ những nhà thông thái Công giáo nổi tiếng 
như Gorres Dollinger, Phillips..., và trở thành trung tâm đầu não Công giáo Đức 
thời đó. Nhà Vua còn cho thiết lập nhiều đại chủng viện, trùng tu và kiến thiết 
thêm nhiều ngôi thánh đường như vương cung thánh đường Thánh Bonifaciô ở 
Munich. Được sự lãnh đạo tỉnh thần của nhiều vị giám mục tài đức, như Sailer 
thành Ratisbon (+ 1832), Reisach tông giám mục Munich-Freising (Hồng y, 1855), 


đời sống Công giáo ở Bavaria phục hồi trông thấy. 


Nhiều Quốc gia như Wurtemberg Hesse, Nassau, thuộc các ông hoàng Tin lành 
cũng muốn điều đình với Tòa thánh, nhưng họ đặt quá nhiều điều kiện nên Tòa 
thánh bác bỏ (1818). Kết quả, nhiều ông hoàng công bố bản Dân hiến giáo sĩ giống 
như ở Pháp thời Cách mạng. 


Sau 5 năm điều đình với đại sứ Phố tai Roma, ngày 16.7.1821 đức Thánh Cha Piô 
VII ban hành Tông chiếu De saltute animarum giải quyết các vấn đề bang giao 
giữa Tòa thánh và Quốc gia Phổ. Tông chiếu được vua Friedrich Wilhelm III 
(1797-1840) nhìn nhận như luật pháp quốc gia, miễn “không đụng chạm tới quyền 
tối cao của ông”. Nhưng 4 năm sau, xảy ra vụ “hôn nhân khác tôn giáo”, nhà Vua 
theo gương các Quốc gia Tin lành khác, tìm cách đàn áp hàng giáo sĩ Công giáo. 
Từ năm 1803, nước Phố đã có đạo luật än định con cái của hôn nhân khác tôn giáo 
phải theo đạo của người cha, nhưng mãi đến năm 1825 mới đem thi hành. Tòa 
thánh phản đối và đức tổng giám mục thành Cologne can đảm theo đúng Sắc lệnh 
Tòa thánh, nghĩa là không chứng hôn cho những đôi tân hôn khác tôn giáo, không 
chịu cam kết rửa tội và giáo huấn các con theo đạo Công giáo. Đức tổng giám mục 
bị tống giam, đức Thánh Cha lên tiếng và toàn thể giáo dân ủng hộ. Kế đó, đức 
tổng giám mục thành Posen cũng bị giam giữ. Cả Âu châu Công giáo lên án hành 


động của Friedrich Wilhelm III, nhưng ông quyết không nhượng bộ. 


Năm 1840, Friedrich Wilhelm IV (1840-61) lên kế nghiệp cha. Tân vương thành 
thật muốn điều đình với Tòa thánh, tha cho hai tổng giám mục được trở về địa 
phận và trả lại danh dự. Từ đấy Giáo hội được tự do hoạt động, nhất là từ khi nước 
Phổ có hiến pháp 1848. Tòa tổng giám mục Cologne với đức cha Geissel trở thành 
trung tâm Phục hưng Công giáo. Cuối năm 1848, đức cha tổ chức và chủ tọa hội 
nghị các giám mục Đức tại Wurzburg (Bavaria) soạn thảo quy chế hàng giáo sĩ, 
đồng thời yêu cầu cho người Công giáo quyên tự do giáo dục, các dòng tu được tái 
thiết hoặc thành lập thêm, các giám mục được tự do giao dịch với Tòa thánh và 
giáo dân; tất cả đều được Eriedrich Wilhelm IV chấp thuận. Từ đấy các dòng tu lại 
xuất hiện, công việc truyền giáo và tuần đại phúc được tô chức ở tỉnh thành cũng 


như ở thôn quê, đem lại nhiều kết quả. Từ năm 1852, người Công giáo đã có một 


lực lượng chính trị khá mạnh, họ còn cố tranh đấu đòi quyền bình đăng với đạo Tin 


lành nữa. 


Tại các Quốc gia khác thuộc những ông hoàng Tin lành, Giáo hội vẫn gặp nhiều 
khó khăn và bị chèn ép. Nhưng từ năm 1848 đức tổng giám mục thành Freiburg 
(Bade) đã lên tiếng đòi quyền công dân Công giáo, và ngài thành công. Đến năm 
1850, khi đức cha Ketteler (+ 1877) lên làm giám mục thành Mainz (Palatinat), thì 
tình thế thay đổi hän: ngài là người thứ nhất đề ra chủ nghĩa Xã hội Công giáo ở 
Đức. Ngài chủ trương sự bắt tay cộng tác trong công bình và huynh đệ Công giáo, 
chống lại chủ nghĩa xã hội đấu tranh muốn giải quyết tình trạng xã hội bằng cách 
thanh toán nhau. Ngài cũng rất quan tâm đến việc cải thiện hàng giáo sĩ trong giáo 
phận. Năm 1851 hội nghị các giám mục hop tại Freiburg, đòi quyền tự do cho Giáo 
hội, không được đáp lời, năm 1853 các giám mục lại hội nhau lần nữa, với sự cộng 


tác của các cha sở. Cuôi cùng, chính quyên phải nhượng bộ. 


Ở Bavaria năm 1848 vua Ludwig I, sau vụ sủng phi Lola Montez đã phải thoái vị; 
một Chính phủ “tự do” lên cầm quyền. Các giám mục hội nhau tại Freising năm 
1850 và một lần nữa năm 1853, yêu cầu Chính phủ cho thi hành Hiệp ước 1817 và 
bãi bỏ những điều khoản chủ trương Đức giáo: các ngài đã đạt được một số kết quả 
(1852-54). Nói tóm, từ năm 1850 tình hình Công giáo ở liên bang Đức quốc sáng 


sủa hơn nhiêu, và có ảnh hưởng lớn trong đời sông xã hội. 


Nước Áo bấy giờ là một dé quốc rộng lớn có thé lực, gồm nhiều chủng tộc khác 
nhau. Giáo hội Công giáo ở đây ít bị thế tục hóa, nên không có chương trình Phục 
hưng như ở nhiều nước khác. Tuy nhiên, phe triết gia và chủ trương Josephisme 
còn ảnh hưởng trong nước và mạnh hơn bất cứ nơi nào khác. Metternich là một 


chính trị gia độc tài khét tiếng nắm quyền thủ tướng suốt 39 năm (1809-48) dưới 


hai triều hoàng dé Franziskus I (1792-1835) và Ferdinandus I (1835-48); ông là kẻ 
thù của mọi khuynh hướng tự do và nhất là kẻ thù tinh thần quốc gia chủng tộc. 
Với chính sách bảo thủ ấy, ông tin sẽ cứu được Âu châu khỏi thảm họa, hay ít ra 
làm nó đến chậm hơn. Đối với tôn giáo, ông coi đó là đầu não và là con mắt của 
chính quyên. Vì thế Giáo hội được bảo vệ một cách ân cần, nhưng bằng đường lôi 


quan lại. 


Trong tình trạng đó cho tới cuộc Cách mạng tháng 3 năm 1848, nhiều nhà truyền 
giáo xuất hiện, nồi tiếng hơn cả có thánh Clemenlê-Maria Hofbauer (1751-1820) 
dòng Chúa Cứu thế, tông đồ thành Vienna và Varsovia. Thánh nhân hoạt động 
chấn hưng tinh thần Công giáo khắp miền Trung Âu bằng giảng thuyết, giải tội, tổ 
chức hội đoàn, đồng thời bành trướng dòng lên phía Bắc núi Alpes. Trong số 
những bạn thân tín, có nhiều nhân vật lỗi lạc, như sử gia kiêm triết học Schlegel, 
thi sĩ Werner, chính trị gia kiêm kinh tế học Muller, cả ba đều là người Đức miền 


Bắc theo đạo Công giáo. 


Cuộc Cách mạng 1848 lật đồ Metternich. Hiến pháp 1849 nhìn nhận quyền tự do 
tôn giáo. Hàng giám mục Áo họp tại Vienna năm 1848 đưa các nguyện vọng lên 
chính quyền; đứng đầu là đức hồng y Fr. J. Schwarzenberg (+ 1885), tổng giám 
mục Salzburg, đức cha J. Othamar Rauscher (+ 1875), Giám mục Seckau (Vienna 
n. 1853, Hồng y n. 1855). Năm 1850, hoàng dé Franz-Josef I (1848- 1916) từ bỏ 
việc can thiệp vào các Sắc lệnh Tòa thánh, cho hàng giáo sĩ tự do liên lạc với 
Roma, đồng thời nhìn nhận các giám mục có toàn quyên trong vấn đề kỷ luật Giáo 


hội và tô chức phụng vụ. 


Ngày 18.8.1855, nhờ ở những cố găng của đức tổng giám mục Rauscher, một Hiệp 


ước được ký với Tòa thánh, chấm dứt chủ trương Josephisme: Giáo hội đạt nhiều 


thăng lợi. Nhưng nội tình đê quôc bât an, vân đê quôc gia chủng tộc, phản ứng của 
các phân tử câp tiên và giáo phái Tin lành, tât cả những yêu tô ây cản trở việc thực 


thi Hiệp ước. Và sự thực Hiệp ước 1855 không tồn tại lâu dài. 


2. Giáo hội Công giáo tại Anh quôc và nhiêu nước khác 


Người Anglo-Saxon thời bấy giờ làm chủ cả quần đảo Britannia, tại đây chiến 
tranh giành độc lập Hoa Kỳ (1775-83) và Cách mạng pháp (1789) đã làm giảm di 
phần nào những áp bức mà Giáo hội phải chịu từ lâu. Ở Anh cũng như Ái Nhĩ Lan 
dân Công giáo được tự do sống đạo, xây cất học đường, hành nghề luật sư và làm 
công chức hạng trung (1791-92). Người Công giáo Ái Nhĩ Lan còn được quyền 
đầu phiếu vảo trong quân đội có thê lên đến cấp đại tá (1793).[12] 


Trong khi đó, giáo dân Tô Cách Lan cũng được hưởng đạo luật “Giảm khinh” 
(Reliefbill): những lệnh luật bất bình đăng dành cho họ được bãi bỏ. Nhưng năm 
1800, vua George III (1760-1820) ban hành đạo luật “Thống nhất” (Union Act) sáp 
nhập Ái Nhĩ Lan vào Anh quốc, lập tức một phong trào quốc gia Ái vùng lên. 
Phong trào do luật sư D. O’connell (1775-1847) phát động bằng những cuộc biểu 
tình, quyết đòi xóa bỏ đạo luật “Thống nhất” và tranh đấu cho quyền bình đăng 
giữa người Công giáo và Anh giáo. Cuộc đấu tranh có kết quả, năm 1829 Quốc hội 
chấp thuận đạo luật cho dân Ái bình đắng với dân Anh và giải phóng dân Công 
giáo, sau khi buộc hàng giám mục Công giáo tuyên bố rằng ơn vô ngộ của Giáo 
hoàng cũng như quyên tối thượng của ngài trong các vấn đề thế tục không phải là 
tín điều. Người Công giáo từ đấy có thể ứng cử vào Quốc hội và giữ những chức 
vụ cao cấp trong chính quyên, chỉ trừ chức thủ tướng vương quốc Anh và phó 


vương Ái Nhĩ Lan. 


Năm 1838, một đạo luật khác tha cho người Công giáo Ái khỏi đóng thuế cho hàng 
giáo sĩ Anh giáo. Nhưng vì tất cả đất đai nằm trong tay người Anh, nên đời sống 
nông dân Ái Nhĩ Lan còn thê thảm lắm. Vấn đề này mãi đến năm 1903 mới giải 
quyết dứt khoát bằng đạo luật “Đất đai” (Land Act). Trong những năm đói (1845- 
47) hai triệu người Ái Nhĩ Lan di cư sang Hoa Kỳ, Anh quốc và Úc Đại Lợi; hàng 
trăm ngàn người chết đói. Năm 1845, Giáo hội Công giáo tại đây mới được quyền 
có tài sản. Tất cả đều nhờ những cuộc biểu tình tranh đấu của dân tộc Ái, dưới sự 
lãnh đạo của nhà ái quốc O’connell. Năm 1844, ông bị chính quyền Anh bắt giam 
một năm. Ông từ trần vào 2 năm sau, thọ 72 tuổi. Từ năm 1838, cha dòng 
Capuxinô Theobald Mathew (+ 1856) phát động chiến dịch chống nạn say rượu, 
khá trầm trọng trong dân Ái Nhĩ Lan bấy giờ. 


Ở Anh quốc, số giáo dän Công giáo quá bé nhỏ (70.000) vào đầu thế kỷ XIX, gia 
tăng một cách hết sức ngoạn mục, không những vì dân Ái Nhĩ Lan di cư sang, 
nhưng còn vì có nhiều tín hữu Anh giáo trở lại, đặc biệt những nhân vật cao cấp và 


trí thức. Tuy nhiên, cũng có một số người Công giáo đi theo Anh giáo. 


Thời Phục hưng Công giáo bắt đầu ngay giữa lòng Anh giáo, với những phong trào 
Tracts, Puseyisme và Ritualisme phát xuất từ viện đại học Oxford (1833) mà đứng 


đầu là hai giáo Sư thần học Newman và Pusey.[ 13 | 


Đạo Công giáo bắt đầu có tiếng nói qua đức cha Wiseman, Đại diện Tông tòa ở 
Lon don. Luật sư Lockhart, chính trị gia Ward, rồi mục sư Newman lần lượt sang 
hàng ngũ Công giáo. Newman sau một thời gian nghiên cứu các thánh giáo phụ, đã 
tuyên xưng đức tin Công giáo trong tay cha Dominic năm 1845, thụ phong linh 


mục tại Roma, vào dòng Diễn giảng và khuếch trương dòng nảy tại Anh quốc. Thủ 


tướng Gladstone đã cho biến có này là một thắng lợi của Giáo hội Công giáo, ông 
nói: “Roma đã đạt được một thắng lợi lớn nhất tai Anh quốc ké từ thời Cải cách”. 
Phong trào trở lại Mẹ Giáo hội vẫn tiếp tục: Faber, Manning và nhiều nhân vật 


khác đều trở thành những người Công giáo có uy tín. 


Giáo hội ở Anh quốc từ đấy, dưới sự lãnh đạo tinh thần của Wiseman (1802-65), 
Newman (1801-90) và Manning (1808-92), trở nên vững mạnh và tiến triển, nhất 
là nhờ ở những sách báo, như cuốn T-ự biện hộ (Apologia pro vita sua) của nhà 
thần học hộ giáo Newman. Năm 1850, con ső giáo dân lên 700.000 (trên 18 triĉu 
dân). Tháng 9 năm ấy, bất chấp những tiếng phản đối của dân không Công giáo và 
chính quyền Anh, đức Thánh Cha Piô IX tái thiết hàng Giáo phẩm, lập tòa Tổng 
Giám mục Westminster (London) với 12 giáo phận phụ thuộc. Đức cha N. 
Wiseman được cử làm tổng giám mục và hồng y tiên khởi, năm 1865 đức cha H. 
Ed. Manning lên kế vị và được phong hồng y năm 1875. Bốn năm sau, đức cha J. 
H. Newman cũng được thăng hồng y, và trở thành người trứ danh nhất của Giáo 


hội Công giáo ở Anh thời Phục hưng. 


Việc tái lập hàng Giáo phẩm ở Hà Lan (tháng 3 năm 1853) không có những pha 
ngoạn mục như ở Anh quốc. Nhưng là kết quả của một việc làm kiên nhẫn, vững 
chắc, có hệ thông, giống như người Hà Lan lán đất dän ra biển. Năm 1830, khi dân 
Bi tách rời khỏi Hà Lan, số người Công giáo ở Hà Lan chỉ còn một phần ba và phải 
sống dưới một chế độ ngột ngạt của Wilhem I (1815-40) và Wilhehm II (1840-49). 
Mãi đến năm 1848, nhờ có cuộc Cách mạng nổi dậy khắp Âu châu, Hiến pháp Hà 
Lan mới sửa lại và nhìn nhận quyền tự do tôn giáo. Dưới triều đại hòa bình thịnh 
vượng của Wilhelm III (1849-89), năm 1853 đức Thánh Cha Piô IX tái lập tổng 
giáo phận Utrecht, với 4 giáo phận phụ thuộc; thêm 2 giáo phận nữa vào 2 năm 


sau.[14] 


Năm 1815, Lục Xâm Bảo, một công quốc Công giáo, bị sáp nhập vào Hà Lan của 
Wilhelm I cho tới năm 1839. Sau đó, là một nước độc lập trong liên bang Đức 
quốc, và về tôn giáo là một giáo phận Đại diện Tông Tòa (1840). Khi liên bang 
Đức quốc giải tán (1866), Lục Xâm Bảo trở thành một Quốc gia trung lập, và được 


thiết lập một giáo phận chính tòa năm 1870. 


Đạo Công giáo ở Thụy Sĩ đầu thế kỷ XIX hầu như mất hắn tại nhiều thành phố lớn, 
như Berne, Bâle, Zurich, Neuchâtel, cả ở Lausanne và Genève, là những nơi đã 
gån 3 thế kỷ không một linh mục Công giáo nào được thi hành sứ mạng của mình. 
Cuộc Cách mạng Pháp 1789 gây ảnh hưởng không ít tại xứ này: cũng có những vụ 
đàn áp, bách hại, như việc giải tán dan viện cổ kính Saint-Gall, trục xuất vị Sứ thần 
Tòa thánh, nhưng nó lại dẫn dân việc phục hồi Giáo hội Công giáo tại Berne và 
Genève. Giáo dân ở Genève và 20 thôn xã lân cận năm 1819 được trao cho đức 
giám mục giáo phận Lausanne - Genève, đặt trụ sở tại Fribourg. Việc Phục hưng 
Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ trong thế kỷ này đã gặp trở ngại bởi nhiều biến 
loạn, bởi phái trưởng giả cấp tiến thường được sự trợ giúp của giáo phái Tin lành 


và bè Nhiệm... 


Trong các Quốc gia Scandinavian, Đan Mạch là nước đầu tiên từ bỏ chủ trương 
Giáo hội quốc gia. Luật pháp căn bản tháng 6 năm 1849 nhìn nhận sự hoàn toàn tự 
do tín ngưỡng và đặt người Công giáo ngang hàng với mọi công dân khác về 
phương diện dân sự và chính trị. Tuy nhiên, con số của họ bấy giờ chỉ vào khoảng 


từ 600 đến 700. 


Na Uy hiệp nhất với Thụy Điển cho đến năm 1905. Quyền tự do tín ngưỡng ở Na 
Uy được công nhận năm 1845, trong khi chính quyền Thụy Điển (năm 1779) chỉ 


cho phép những người Công giáo ngoại quốc (nhân viên sứ quán chắng hạn) được 
giữ đạo của mình. Năm 1783 một địa phận Đại diện Tông tòa được thành lập. Đối 
với người dân Thụy Điền luật cắm theo đạo Công giáo vẫn còn mãi cho đến năm 


1860. 


Bên Hoa Kỳ, tuy là đất tự do, đạo Công giáo cũng gặp phải nhiều khó khăn bởi 
những Chính phủ theo Tin lành. Không những có sự kỳ thị mà còn có nhiều vụ 
bách hại do đảng “Thổ dân Mỹ” (Native America Party), rồi đảng “Không biết gì 
hết” (Know- nothing Party): họ phá phách, thiêu hủy thánh đường, hành hạ các 
linh mục, có khi sát hại nữa; đến sau thêm đảng Ku Klux Klan (1866). Năm 1789, 
đạo luật “Chính giáo chia ly” được ban hành. Tuy nhiên, Giáo hội Cộng giáo vẫn 
tién triển nhờ ở sự bành trướng đất đai: Louisiana, Texas, nhất là nhờ ở những 
nhóm di cư Công giáo Ái Nhĩ Lan, Ý , Đức, Canada, Ba Lan... Năm 1789, giáo 
phận chính tòa thứ nhất được thiết lập tại Baltimore, cha J. Carrol (= 1815) làm 
giám mục tiên khởi, năm 1808 Baltimore được nâng lên hàng giáo tỉnh. Việc thứ 
nhất của đức cha Carrol là triệu tập công đồng địa phận, sáng lập học viện 
Georgetown (1791), và một đại chủng viện. Các cha hội Saint-Sulpice được mời 
đến điều khiển chủng viện. Nhiều dòng tu bị trục xuất khỏi Âu châu sang cộng tác. 
Nhờ đấy, con số một giáo phận đầu thế kỷ đã lên 6 tổng giáo phận và 7 giáo phận 
vào năm 1850.[15] 


3. Giáo hội Công giáo và Chính thống tại Nga, Ba Lan và Hy Lạp [16] 


Giáo hội Chính thống ở Nga đầu thế kỷ III phải chịu những biến chuyển đau 


thương do chính sách của hoàng đề Petrov Cả (1682- 1725), muốn mở cửa đón ảnh 


hưởng Tây phương và quyết đưa nước Nga lên hàng cường quốc. Vì thượng phụ 


giáo chủ Ađrian chống đối chính sách độc tài của Nga hoàng, nên khi vị này qua 
đời (1700), tòa Giáo chủ Matscova phải bỏ trống suốt 20 năm liền, để rồi đuợc trao 
cho một vị giám quản. Năm 1721, hoàng dé Petrov bãi bỏ hắn chức Thượng phụ và 
công bố hiến chế mới. Hiến chế này tổ chức Giáo hội Nga dựa theo thé chế “Tôn 
giáo Nghị hội” của Tin lành; một “Thánh Hội đồng” (Saint Synode) gồm từ 11 đến 
14 giám mục, linh mục đại diện hoàng dé nắm mọi quyền quyết định và cai trị 
Giáo hội. Các giám mục có quyền như nhau, những từ ngữ “giáo chủ”, “tổng giám 
mục”, chỉ là những tôn hiệu danh dự. Hiến chế còn nói đến việc tổ chức các giáo 
xứ và tu viện một cách tỉ mi. Thé chế “Đế quyền tôn giáo” này đứng vững mãi cho 


đến cuộc Cách mạng 1905. 


Đề quốc Nga trở nên thịnh vượng dưới triều Katharina II (1762-96), nhưng lại là 
thời đau thương của Giáo hội Công giáo Katharina là một nữ hoàng thông minh, tài 
giỏi, chịu ảnh hưởng của phe triết gia Tây phương, nhưng cũng rất độc tài. Bà 
quyết quét sạch mọi vết tích “tự trị” còn lại của Giáo hội Chính thống. Dưới triều 
đại này, nước Nga mở rộng sang Ba Lan bấy giờ bị cắt làm ba mảnh cho ba nước 
Nga, Phổ, Áo trong những năm 1772, 1793, 1795. Cả mấy triệu người Công giáo 
Ba Lan chịu đặt đưới quyền thống trị của Katharina. Trong việc phân chia này, 
người ta đã cam kết dành quyên tự do sống đạo cho người Công giáo thuộc hai lễ 
nghỉ: Latinh và Ruthen.[17] Nhưng những cam kết đó chỉ là một thứ bánh vẽ. 
Ngược lại, chính quyền Nga còn bắt khối Ruthen phải tách rời Giáo hội Roma, các 
thánh đường bi tịch thâu, các tòa Giám mục (trừ Polosk) bị bãi bỏ, dë những giám 
mục Chính thống Nga đến thay thế. Sau cùng, Giáo hội Công giáo Ruthen chỉ còn 
vào khoảng 200 giáo xứ. Giáo hội Latinh cũng không tránh được những thử thách, 


tuy không ác liệt bằng. 


Mặc dầu Giáo hội Chính thống được đặt dưới quyền của Nga hoàng vẫn không 
khỏi chia ra làm nhiều phe phái, một phần do phản ứng của dân chúng trước sự áp 
đảo của chính quyền, một phần do sự bất mãn đối với hành động quá hình thức của 
Giáo hội Chính thống. Giáo phái Raskolniki (ly khai) đã có từ thế kỷ XVI, giáo 
phái quan trọng hơn cả là Staroviery (cựu tín hữu) khai sinh vào khoảng giữa thế 
kỷ XVII, khi thượng phụ giáo chủ Nikon (1652-58) muốn có một vài cải cách; năm 
1725 thêm giáo phái Molokane (ăn bánh sữa) chủ trương ăn bánh sữa trong mùa 
Chay, điều mà Giáo hội Chính thống nghiêm cắm. Năm 1824, tại miền Nam một 
giáo phái nữa xuất hiện giống như Pietisme ở Đức, đó là phái Stundiste (học Thánh 


Kinh). Ngoài ra còn nhiều giáo phái khác ít quan trọng hơn. 


Lịch sử Giáo hội Công giáo ở Nga và Ba Lan tiền bán thế kỷ XIX có hai giai đoạn 
trái ngược nhau. Hoàng dé Paulus I (1796-1801), con của Katharina II, đã chấm 
dứt việc bách hại và cho người Công giáo thuộc hai lễ nghi Latinh và Ruthen một 
thé chế mới. Đối với Giáo hội Ruthen, Nga hoàng cho tái lập các tòa Giám mục 
Polosk, Lusk và Brest; đối với Giáo hội Latinh, tông giáo phận Mohilev (tòa tại 
Petrograd) được thêm 5 giáo phận phụ thuộc, và Varsovia cũng thành một giáo 
phận. Một Hội đồng Giám mục (Collège ecclésiastique) được thiết lập tại 
Petrograd để điều khiển Giáo hội Công giáo Nga, nhưng phải hoạt động theo tỉnh 
thần một Giáo hội quốc gia. Hoàng dé Alexandrov I (1801-25) có thái độ rất công 
minh đối với người Công giáo, ông còn ngỏ ý muốn theo đạo này; việc ông thực 
hiện trên giường chết, chưa được chính thức xác nhận. Dưới triều đại ông, 


Varsovia trở thành tòa Giáo chủ Công giáo Ba Lan với 7 giáo phận phụ thuộc. 


Ngược lại, con người tàn bạo độc đoán Nikolai I (1825-55), em của Alexandrov I, 
đã đòi bắt chước Katharina II. Nhóm Công giáo Ruthen bấy giờ lại bị ép buộc trở 


về với Giáo hội Chính thống Nga; Nikolai dùng cả những biện pháp xảo quyệt và 


bạo lực dë đạt mục đích. Tại xứ Lithuania và Siberia, Giáo hội Ruthen bị tước hết 
giám mục, thánh đường, tu viện, chủng viện; người ta quốc hữu hóa tài sản Giáo 
hội, bỏ tù các linh mục, tu sĩ chống đối, hoặc đưa di đày Siberia, nhiều vị chết vì 
đức tin. J. Siemaszko, giám mục xứ Lithuania cũng như nhiều giám mục ở 
Biélorussia và Brest, tại một công đồng họp ở Polosk tháng 2 năm 1839, đã tuyên 
bố chuyên sang hàng ngũ Giáo hội Chính thống Nga cùng với 1.300 giáo sĩ; Roma 
mât đi khoảng 1.600.000 giáo dân. 


Giáo hội Công giáo Latinh cũng không tránh được những cuộc bắt bớ, vấn đề ly 
khai di nhiên được chính quyền cô võ. Cuộc vùng dậy của dân Ba Lan vào những 
năm 1830-31, điều mà đức Gregori XVI không tán thành, đã nên cớ cho những 
cuộc đàn áp dã man đẫm máu. Trong một Huấn từ năm 1842, đức Thánh Cha công 
khai lên án cuộc bách hại đạo Công giáo ở Nga, và tháng 12 năm 1845, khi hoàng 
đế Nikolai đến viếng thăm Roma và Vatican, đức Thánh Cha đã có những lời lẽ 
cứng rắn và nghiêm khắc. Kết quả, một thỏa hiệp mới được công bồ tại Nga, với 


một vài thay dôi.[18] 


Dân Hy Lạp cũng như Giáo hội Chính thống Hy Lạp thế kỷ XIX đều phải chịu 
nhiều khổ nhục dưới ách đô hộ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng phụ giáo chủ 
Constantinopoli bấy giờ chi là một công chức trong chính quyên, hoàn toàn lệ 
thuộc vào nhà Vua. Tuy nhiên, nhiều biến có chính trị dồn dập xảy ra đã bó buộc 
chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải có thái độ nhân nhượng đối với các người không 
Hồi giáo. Trong thời chiến tranh giành độc lập (1821-29), Hy Lạp được các nước 
Anh, Nga, Pháp trợ giúp đã thoát được ách Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới triều Otton I (1832- 
62), năm 1833 Giáo hội Chính thống Hy Lạp tuyên bố tự trị, nghĩa là không lệ 
thuộc vào thượng phụ giáo chủ Constantinopoli nữa, việc này đến năm 1850 mới 


được vi thượng phụ nhìn nhận. Sau đó ít lâu, Giáo hội hoàn toàn bị đặt dưới quyền 


quôc gia. Đứng đâu là giáo chủ ở Athêna với một hội đông gôm 5 giám mục và 


một vi tông quản do chính quyên đê cử. 


M 


ĐỜI SÓNG NỘI BỘ CỦA GIÁO HỘI [19] 


1. Kỷ luật, phụng vụ, nghệ thuật thánh 


Sau đại Cách mạng Pháp và phong trào thế tục hóa Giáo hội ở Đức Hội thánh bị 
tước đoạt hầu hết tài sản, dé từ đây phải nhờ vào lương bồng của Quốc gia. Nhưng 
nhìn vào khía cạnh khác, Giáo hội lại được giải thoát khỏi mọi lo âu về thé lực, để 
dồn hết tâm lực vào sứ mạng thiêng liêng. Chắc chắn có điểm hay này, là từ nay 
hàng quí tộc không còn quyền ưu tiên trong việc được đề cử lên chức giám mục, 


hoặc giữ những nhiệm vụ quan trọng nữa. 


Ké từ khi cuộc Cách mạng khai diễn, hàng giáo sĩ Pháp dă từ bỏ quyền thâu thuế 
thập phân cũng như đặc ân miễn thuế. Dần dàn thuế thập phân được bãi bỏ khắp 
nơi. Những đặc ân về tư pháp cũng không còn, nghĩa là hàng giáo sĩ phải chịu hình 
luật như các công dân khác. Tòa thánh nhìn nhận tình trạng mới, không phải theo 
nguyên tắc, nhưng vì “lý do hoàn cảnh” (temporum ratione habita), như có ghi 
trong nhiều Hiệp ước mới. Khi giáo luật bị dân luật qua mặt, biện pháp “làm thinh” 
hoặc “bỏ qua” (tolerari posse) được áp dụng, miễn không xúc phạm đến luật Thiên 


Chúa. 


Cũng như trong Hiệp ước giữa Vatican với Chính phủ Pháp năm 1801, hầu hết các 
Chính phủ đều hủy bỏ chế độ quốc giáo và khẳng định sự bình đẳng giữa các tôn 
giáo. Chủ trương tự do tín ngưỡng (liberié de conscience), đã bị đức Thánh Cha 
Gregori XVI gắt gao lên án là phi lý và sai lầm (Thông điệp Mirari vos 1832), lúc 
này lại được hầu hết các nước đem ra áp dụng, và Giáo hội Công giáo tại những 


nước mình là thiêu sô, cũng dựa vào đây đê đòi quyên tự do. 


Nói chung, tình trạng xã hội, đời sống trí thức và tinh thần của hàng giáo sĩ thế kỷ 
XIX phục hồi đáng kể. Nước Pháp có thánh Gioan Vianney, cha sở Ars (1786- 
1859), nêu gương sáng chói về đời sống tông đồ.[20] Giáo dân bắt đầu hướng về 
đức Thánh Cha hơn xưa, các giám mục và linh mục can đảm bênh vực quyền lợi 
Giáo hội. Những công đồng miền, những cuộc hội họp của hàng Giám mục gây rất 
nhiều ảnh hưởng vào đời sống đạo đức giáo sĩ cũng như giáo dân. Nhiều nhân vật 
đứng ra viết sách, giảng thuyết bênh vực quyền tối cao và ơn vô ngộ của Giáo 
hoảng, như triết gia văn hào De Maistre (1753-1821), cha H. Lacordaire (1802-61) 
dòng Đaminh 


Về kỷ luật Giáo hội, người ta thấy có khuynh hướng khoan hồng hơn là nghiêm trị, 
nhất là đối với thường dân. Rất ít khi đi đến biện pháp phạt vạ công khai. Luật 
chay lòng và kiêng ky được giảm bớt. Về các ngày lễ buộc, Cách mạng Pháp đã 
bãi bỏ hết; khi trật tự vãn hồi, Giáo hội cũng có thái độ ôn hòa, nhiều lễ không còn 
buộc như xưa, và được áp dụng không những trong nước Pháp mà còn ở nhiều 


nước khác. 


Về lễ nghi phụng vụ tuy không có gì thay đối quan trọng, nhưng có những bước 
tién đi đến sự thống nhất và tốt đẹp hơn. Công đồng Trento mặc dầu đã có nhiều 


chỉ thị cải cách, song vân còn những bât đông vê nhiêu điêm thứ yêu. Don 


Guéranger, đan viện phụ Solesmes, và là người có công cải cách đời sống đan viện 
ở Pháp, mở chiến dịch bài trừ các lễ nghi riêng rẽ bằng những bộ sách lớn, nhan đề 
Lë nghi phụng vu (Institutions liturgiques 1840-51) và Năm phụng vu (L'année 
liturgique, 1841-66); ngài đã thành công.[21] Chỉ còn Lyon giữ lễ nghi cũ của 
mình, giống hệt như lễ nghi Ambrosian được cử hành ở Milan, và lễ nghi Mozarab 


tại một vài thánh đường 6 Toledo. 


Don Guéranger cùng hai môn đệ Don Pothier và Don Mocquereau còn lo phục 
hưng nhạc Gregorian. C. Bordes, tuyên úy thánh đường Saint-Gervais ở Paris, với 
sự cộng tác của V. d'Indy, năm 1894 đã thiết lập một trường âm nhạc (Schola 
Cantorum) nhäm truyền bá bình ca Gregorian theo phương pháp của Solesmes. 
Bên Đức, G. Ett ở Munich và C. Proske ở Ratisbon, cũng đã góp nhiều công vào 
công cuộc phục hưng này, bằng cách gạt bỏ những nhạc điệu vô vị hoặc quá trần 


tục của thế kỷ XVIII. 


Loi dụng thời canh tân nghệ thuật thế ký XIX, đặc biệt ngành hội họa ở Pháp, nghệ 
thuật thánh có bước tién quan trọng. Việc Quốc gia thay thế Giáo hội trong sự giữ 
gìn và xây cất thêm các cơ sở tôn giáo, đã đem đến một nghệ thuật “theo kiểu 
mẫu” (académique), tuy nhiên không phải là không có những sáng kiến mới mẻ. 
Đăng khác người ta muốn quay về nghệ thuật thời Trung cổ hơn là những sáng tác 
tự do. Ở Pháp, do ảnh hưởng của hai nhà kiến trúc Rio và Montalembert, người ta 
đã thôi xây cất những thánh đường theo lối tân cô điển (néo-classique) của thế kỷ 


XVIII, để trở lại kiểu Gothic.[22] 


Viollet le Duc (1814-79) nghiên cứu ngành kiến trúc thời Trung cô, sau đó đảm 
nhận việc trùng tu vương cung thánh đường Notre-Dame ở Paris, đan viện Saint- 


Denis, Sainte-Chapelle, v.v...; rất nhiều thánh đường, thánh điện cô kính bị phá 


hủy nay được kiến thắt lai dän dần. Ở Đức, có Reichensperger (1808-95) cũng theo 
lối kiến trúc của Viollet le Duc, đã trùng tu nhiều thánh đường hoặc tái thiết theo 
đúng kiêu mẫu xưa, như đại thánh đường Cologne (1824-80); trong số những công 
trình kiến trúc mới, phải kê đến thánh đường Thánh Bonifaciô ở Munich (1835- 
50). 


2. Sự phục hưng các dòng tu và đời sống đạo của giáo dân 


Sự phục hưng các dòng tu ở Pháp và Đức sau thời Cách mạng rất quan trọng, sánh 
được với thời thịnh của thế kỷ thứ XII và XIII. Hai yếu tô sau đây giúp ta hiểu 
nguyên nhân của cuộc phục hưng này: dân số Tây Âu gia tăng vượt mức,và những 
thử thách đã làm đời sống đạo giáo dân thêm sốt sắng và quảng đại. Đặc biệt, và 
cũng lạ lùng là các dòng tu ấy bảnh trướng mau le, bất chấp những hành động 
chống đối của kẻ thù và sự bách hại hoặc làm khó dễ của nhà cầm quyền. Ó Pháp, 
cuộc Cách mạng 1789 đã giải tán cả 100.000 tu sĩ nam nữ, nhưng con số đã trở lại 
và lên tới 300.000 vào cuối thế kỷ XIX. Sự phục hưng bắt đầu từ những dòng tu 
cũ.[23] 


Tu hội Nữ tử Bác ái được Napoléon I cho hoạt động trở lại từ năm 1807; bành 
trướng khắp thế giới và trở thành dòng tu đông nhất và có lẽ cũng chiếm hạng nhất 


trong công cuộc từ thiên.[24] 


Đức Thánh Cha Piô VII tái lập dòng Tên Chúa Giêsu, trước hết ở Nga (1801) và 
vương quốc Sicilia (1804), sau đó ra công chiếu Sillicitudo omnium Ecclesiarum 
(7.8.1814) chính thức tái lập dòng này sau 41 năm bị giải tán; bởi vì, như ngải nói: 


“Những tay lái đầy kinh nghiệm và hùng tráng của con thuyền Pherô này, sẽ có 


một sứ mạng đặc biệt trong thê kỷ XIX”. Dưới thời bè trên tổng quyền Ph. 
Roothaan (1829-53), dòng Tên thực sự đã nhận lại sứ mạng “Khinh binh” Chúa 
Kitô và hoạt động hăng hái không kém xưa, len lỏi vào hết mọi lãnh vực quan 
trọng đời sống Giáo hội.Từ năm 1850, các cha dòng Tên người Ý phát hành tại 
Roma tờ La Civiltà Cattolica (Văn minh Công giáo) là một trong những cơ quan 


ngôn luận Công giáo có ảnh hưởng lớn nhât. 


Năm 1839, nhà hùng biện tré danh H. Lacordaire cũng hoạt động ráo riết cho việc 
tái lập dòng Đaminh đã bị trục xuất khỏi nước Pháp từ năm 1790, ba tỉnh dòng 
được tái lập trong những năm từ 1850 đến 1865. Khi lên tiếng đòi quyền sống cho 
một dòng tu đã bị chính quyền bãi bỏ, tức là Lacordaire đã mở lối cho sự phục sinh 


của nhiều hội dòng khác.[25] 


Nhiều hội dòng từ từ lấy lại những tu viện cũ của mình, hoặc xây cất những cơ sở 
mới. Ở Bavaria dưới triều Ludwig I, nhiều đan viện Biển đức được tái thiết, và 
bành trướng sang Bắc Mỹ vào những năm 1846 và 1854. Ở pháp, như nói trên, 
Don Guéranger đan viện phụ Solesmes có công cải tô đời sống đan viện Biển đức 
từ năm 1837. A. Gratry năm 1852 cùng với đức cha Perraud, giám mục Autun (sau 


lên chức Hồng y, +1906), phục hưng dòng Diễn giảng. 


Phần lớn các tu hội thành lập trong thế kỷ XIX đều có gốc ở Pháp, rồi bảnh trướng 
sang nhiều Quốc gia khác một cách mau chóng. Các tu hội này thường có mục đích 
truyền giáo trong và ngoài nước, hoặc đảm nhận việc giáo dục thanh thiếu niên; 
chưa kể những tu hội chuyên hoạt động tại các bệnh viện. Những hội dòng truyền 
giáo chúng tôi sẽ nói trong chương VII; ở đây chỉ ké một số tu hội chuyên giáo 


dục, bác ái, xã hội. 


1800: Dòng các Bà Thánh Tâm Chúa (Les Dames du Sacré Cocur) được thành lập 
ở Paris do thánh nữ Madalena Sophia Barat (+ 1865), có mục đích giáo dục các 


thiếu nữ. Hiến pháp dòng này phỏng theo dòng Tên. 


1817: Tu hội Marianiste (Société de Marie, Les Marianistes) gồm hai ngành Nam 
và Nữ, do cha G. J. Chaminade (+ 1850), người đảm nhận việc giáo dục và truyền 


bá sự sùng kính Đức Maria. 


1817: Dòng Tiểu đệ Mariste (Institut des Petits Frères Maristes des Écoles), 


chuyên day giáo lý trong các trường trung tiêu học và lập lưu học xá. 


1835: Dòng Dâng Chăn Lành (Les Soeurs du Bon Pasteur) ở Angers do thánh nữ 
Maria Euphrasia Pelletier (+1868), có mục đích hoạt động bác ái xã hội, đặc biệt 
giúp đỡ các thanh thiếu nữ hoản lương. Dòng Đắng Chăn Lành hiện nay là một 


trong những dòng tu lớn, có mặt hầu khắp thế giới. 


1840: Dòng Tiểu muội của Người nghèo (Les Petites Soeurs des Pauvres), do bà J. 
Jugan (+1879) thành lập tại Saint-Servan (Bretagne) với sự cộng tác của linh mục 
Le Pailleur, mục đích hoạt dộng bác ái xã hội, đặc biệt săn sóc người già cả 6m 
đau. Dòng bành trướng mau le và được các giới hoan nghênh. Năm 1845, bà Jugan 


được Hàn lâm viện Pháp trao tặng giải thưởng Montyon. 


1842: Dòng Đức Bà Núi Sion (Congrégation de Notre-Dame de Sion) gồm hai 
ngành Nam Nữ, có mục đích giáo dục người Do Thái trở lại, do hai anh em 
Ratisbonne: Theodore (+1884) và Alphonse (+ 1883). Cả hai từ Do Thái giáo trở 
lại, anh năm 1827, em năm 1842. Alphonse đón sau lên chức Hồng y (H. de 
Bonnechose) .[26] 


1845: Dòng Assumptioniste (Les Augustins de l'Assomp-tion) theo lề luật thánh 
Âutinh, do đức ông Em. d'Alzon (1810-81), bề trên giáo phận Nimes, sáng lập. 
Dòng chuyên ngành giáo dục thiếu niên, chấn hưng đời sống Công giáo, cỗ võ sự 


hiệp nhất Kitô hữu, bằng báo chí (tờ La Croix de Paris) và truyền giáo. 


1849: Tu hội Chị Em Đắng Cứu Chuộc (Les Soeurs du Très Saint Sauveur) cũng 
gọi là Chị Em Niederbronn được thiết lập tai Niederbronn (Alsace) do bà Elisabeth 
Eppinger (+1867), có mục đích săn sóc người nghèo khổ bệnh tật; rất thịnh vượng 


trong các nước Pháp, Đức, Ao. 


Đời sống Công giáo thời này bị ảnh hưởng chủ nghĩa duy lý, nên sa sút về đức tin 
và lòng đạo. Nhưng rồi người ta nhận thấy ngay nơi hàng giáo sĩ cũng như giáo 
dân, một đức tin sống lại và thực hành. Đó là nhờ ở sự siêng năng chịu các bí tích; 
nhờ ở những cuộc tĩnh tâm, những tuần đại phúc, những cuộc hành hương, những 
tổ chức hội đoàn; nhờ ở lòng quảng đại hy sinh của nhiều hội từ thiện đủ ngành, 
như xây cất hoặc coi sóc thánh đường, thương giúp người nghèo khổ, truyền bá 
đức tin; nhờ ở sự quan tâm đến nèn giáo dục thanh thiếu niên, nhất là dạy giáo lý; 
nhờ ở phong trào phục hưng các hội dòng: sau hết, nhờ ở giáo dân sốt sắng trung 
thành với các nhà cầm quyền Giáo hội. Lòng tôn sùng đối với Thánh Thẻ, Thánh 


Tâm Chúa Giêsu và Đứ-c Mẹ cũng nổi bật trong thời này.[27] 


Điểm đặc biệt của thời đại này là sự tham gia nồng nhiệt của giáo dân, kê cả giới 
trí thức và giàu sang, vào công cuộc truyền giáo và bênh vực quyên lợi Giáo hội. 
Trước hết, tát cả mọi người đều lo lắng và cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. 
Những kết quả đạt được ở Anh và Đức nói trên, chứng minh điều đó. Rất nhiều hội 


đoàn được thành lập dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng cùng một mục đích 


hoạt động tôn giáo, văn hóa, xã hội, bác ái. Ngoài những hội đoàn truyền giáo sẽ 
nói đến trong chương VII dưới dây, người ta không thể quên được Hội Bác ái 
Thánh Vinh sơn-Phao lô do chân phước Frédéric Ozanam (1813-53) sáng lập ở 
Paris năm 1833, lan rộng mau chóng khắp nước Pháp, và trên thế giới; ở Đức, Hội 
Thánh Elisabeth thiết lập tai Trèves năm 1840, có mục đích thăm viếng và giúp đỡ 
người nghèo khổ bệnh tật, giông như Hội Ái hữu Công giáo (Association 
Catholique des compagnons) thành lập năm 1846 ở Elberfeld, sau được linh mục 


Ad. Kolping (+ 1865) tổ chức tai Cologne, và từ đây phát triển mạnh mẽ. 


3. Khoa học thánh và lạc thuyết 


Trong thời Cách mạng, nhiều tu viện, đại chủng viện, đại học Công giáo bị đóng 
cửa. Tuy nhiên, những tôn hại do phái triết gia và duy lý gây ra cho nền học vấn 
của Giáo hội còn nặng nề hơn. Nhiệm vụ của Giáo hội lúc này, không phải chỉ lo 
xây dựng lại một nèn thần học cô truyền, nhưng vì đứng trước một lớp người trí 
thức sa sút đức tin, nên cần phải đề cập đến vấn đề đức tin với khoa học, thức tỉnh 
lương tâm tôn giáo, biện hộ cho tất cả mọi tín điều cũng như cho chính Giáo hội và 


toàn thể Kitô giáo.[2§] 


Ở Pháp nhiều nhân vật thuộc hàng giáo dân cũng như giáo sĩ: Chateaubriand, De 
Maistre, De Bonald, Lacordaire, Montalembert, v v là những nhà văn hộ giáo của 
thời đại. Ở Anh, Giáo hội Công giáo có Newman, một triết gia hộ giáo nối tiếng 
nhất. Ở Ý, có đức hồng y Angelo Mai dòng Tên, người có công sưu tầm và xuất 
bản nhiều tác phẩm cổ; trong khi ở Tây Ban Nha, linh mục J. Balmès là một nhà 


bình luận, một triêt gia có uy tín. 


Nước Đức mới thật góp nhiều công trong lãnh vực này, đặc biệt khoa thần học và 
giáo sử. Điều đó được chứng minh bởi những phân khoa thần học đã có từ trước ở 
Freiburg, Wurzburg, Breslau, Landshut-Munich; cũng các phân khoa ấy được mở 
thêm tai Tubinge, Bong, Munster và Braunsberg. Đó là những trung tâm thánh 
khoa giúp vào việc canh tân tư t-ởng và đời sống Công giáo, trong khi nhiều chủng 
viện ở Đức cũng như ở nhiều nước khác, có mục đích đào tạo lớp người lãnh nhận 
sứ vụ thiêng liêng. Việc tiếp xúc giữa phân khoa thần học Công giáo với Giáo hội 
Tin lành ở Đức và với những nhà bác học là cơ hội để nhận rõ đối phương, đặng 
bảo vệ đức tin một cách hữu hiệu. Sự cộng tác một cách chân thành giữa giáo dân 
trí thức và hàng giáo sĩ đang phải bận tâm tranh đấu cho quyên tự do của Giáo hội, 
quả là một dấu hiệu tốt dẹp đưa đến sự hợp tác trong các trường trung học và đại 


học. 


Nước Áo cũng có phân khoa thần học trong nhiều đại học như Vienna, Graz, 
Innsbruck, Praga, v.v... Ở Bavaria, Ludwig I thiết lập 5 trường cao đăng công lập 
day triết lý và thần học, dành cho việc đào tạo hàng giáo sĩ; ngoài ra còn có một 


chủng viện ở Eichstalt từ năm 1843. 


Những trung tâm quan trọng hon cả là các phân khoa thần học ở Tubinge, Munich 
và Freiburg. Học viện Công giáo Tubinge do các giáo sĩ Drey, Mohler và Hirscher 
thiết lập, và được các ông Kuhn, Hefele cùng nhiều nhà thần học và sử gia khác 
tiếp nỗi công việc, học viện này đặc biệt chuyên khoa sử học phê bình. Tờ 
Theologische Quartalschrift (Thần học Tam cá nguyệt Tập san) phát hành từ năm 
1819 được coi là tờ báo về thần học lâu đời nhất. Ở Munich, Doellinger cả mấy 
chục năm giữ ghế giáo sư thần học và chính trị tôn giáo. Ở Freiburg, Staudenmaier 


và Hirscher đều là những nhà canh tân khoa học thánh. 


Trong mấy thập niên đầu thế kỷ XIX, triết học cũng như thần học Công giáo đã 
đụng độ với thuyết duy tâm của Em. Kant ở Đức. Nhưng trong khi bênh vực đạo lý 
Công giáo, nhiều người đã không tránh được những chủ trương sai lầm về thần 
học. Trước hết có G. Hermès (+1831) với thuyết Hermesianisme, Hermès là giáo 
sư thần học ở Bonn từ năm 1818, vốn là người đạo đức, đời sóng không có ai chê 
trách. Ông muốn dung hòa thần học Công giáo với triết học Đức. Bị nhiễm tư 
tưởng của Kant và Fichte, ông chủ trương các tín điều có thể chứng minh được 
bằng lý luận triết học, do đó ông phủ nhận phương pháp thần học của phái Kinh 
viện. Hermès lôi cuốn được nhiều sinh viên theo, nhất là ở Bonn, Breslau và 


Trèves. [29] 


Đối thủ đáng sợ hơn cả của Hermès là linh mục A. Binterim, cha sở Bilk gần 
Dusseldorf. Vị linh mục này đã đứng lên tố cáo, vạch trần những sai lầm của 
Hermès, làm sôi nổi cả một thời. Sau khi Hermès mât, theo lời yêu cầu của thủ 
tướng Áo quốc Metternich, đức Thánh Cha Gregori XVI ban Đoản sắc Dum 
acerbissimus (26.9.1835) lên án chủ trương của Hermès, cho rằng ông đã bỏ con 
đường “Vương đạo của các Giáo phụ”. Đức cha Droste Vischering và người kế vị 
ngài, đức giám mục Geissel, đều can thiệp và đứng về phe các thần học chống lại 


Hermesianisme, khiên phái này phải tan dân. 


Triết gia Fr. X. Baader, giáo sư đại học Munich, cũng bị nhiễm tư tưởng của nhà 
thần bí Bohme (+ 1624) và nhiều triết gia cùng thời. Ông xây dựng một chủ thuyết 
thông thần học (théosophie), cho rằng những tương quan giữa khoa học và đức tin, 
cũng như tín điều về Chúa Ba Ngôi, về sự sáng tạo, v.v... chỉ có giá trị chủ quan; 
ông cũng chối bỏ quyền Giáo hoàng và chủ trương một đạo Công giáo dân chủ. 
Nhưng ông đã rút lại hết mọi sai lầm đó trên giường bệnh trước khi chết 


(1841).[30] 


A. Gunther (+ 1861), một linh mục người Áo, cũng như Hermès, đề cao lý trí một 
cách quá đáng trong vấn đề đức tin. Ông thuộc nhóm trí thức của thánh Clementê 
Maria Hofbauer và là một trong những nhà canh tân Giáo hội Áo. Môn phái của 
ông ở Áo và Đức quy tụ được nhiều môn đệ và đồng chí tài giỏi. Chịu ảnh hưởng 
của Descartes, ông chủ trương lý trí có thé tự hiểu biết những mâu nhiệm đức tin, 
mà khỏi cần mặc khải và thánh truyền. Đạo lý của ông bị đức Giáo hoàng Piô IX 


kết án (1857) và các sách của ông đều bị cắm; ông cúi đầu vâng theo ngay.[31] 


Đi ngược với các giáo lý nói trên là Truyền thông chủ nghĩa (Traditionalisme) của 
De Lamennais và giáo sư triết học Bautain ở Strasbourg.[32] Trong khi đả kích chủ 
nghĩa duy lý thế kỷ XVIII, 2 ông đã đi tới chỗ phủ nhận giá trị lý trí của con người 
trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và lái tất cả lý trí, luân lý và xã hội về mặc khải và 
truyền thống. Bautain phải bỏ ghế giáo sư ở Strasbourg do sự can thiệp của đức 
giám mục giáo phận và đức Thánh Cha Gregori XVI (1835, 1840). Bautain, vi linh 
mục đạo đức, đã cúi đầu vâng phục, sau này lên chức bè trên giáo phận Paris và là 
giáo Sư thần học luân lý ở Sorbonne (+ 1867); còn De LamennaIs hồi tục và bỏ đạo 


từ năm 1834. 


Ở Đức, giáo phái mang tên “Công giáo Đức” phát hiện năm 1844, nhân có Phong 
trào tôn sùng và kính viếng “tắm áo” của Chúa Giêsu tại Trèves. Linh mục J. 
Ronge (+ 1887) có những lời lê vô lễ đối với việc kính viếng này liền bị huyền 
chức, rồi đến lượt linh mục J. Czerski. Tại Schneidemuhl, Breslau và nhiều nơi 
khác, nhiều giáo đoàn “Công giáo Đức” được thành lập và, tháng 3 năm 1845, một 
“Công đồng các Giáo hội” triệu tập tai Leipzig, tuyên bố chỉ nhận Thánh Kinh là 
mẫu mực đức tin, phủ nhận quyên tối cao của Giáo hoàng, chối bỏ việc xưng tội, 


luật độc thân giáo sĩ, ân xá; đả kích việc sùng kính các thánh, ăn chay kiêng ky và 


hành hương chỉ nhận hai bí tích: Rửa tội và Tiệc ly, đồng thời cho vào Lễ quy một 
nghi thức dân sự. Nhờ có nhiều người Tin lành đỡ đầu, nên giáo phái được một 
thời thịnh vượng, số tín đồ lên tới 60.000 (1847), phần lớn trong xứ Silesia. Sau 
đó, là thời xuống dốc, chính Ronge đã đi theo chủ nghĩa duy lý và từ chối Chúa 
Giêsu là Thiên Chúa. Vả lại, chính trị cấp tiến của phe Ronge bị các nhà cầm 
quyền theo dõi. Hầu hết các tín đồ bỏ sang phong trào “bạn của các triết gia” 


(1859). Sau cùng, chỉ còn một vài nhóm sống sót ở Saxonia cho đến năm 1918.[33] 


“Giáo hội Công giáo Pháp” do P. Châtel thành lập ở Paris năm 1831, bảnh trướng 
trong 30 tỉnh. Châtel tự xưng là “Thượng phụ giáo chủ Gaulois”, phủ nhận quyền 
Giáo hoàng, từ chối việc xưng tội, bỏ Thánh Lễ bằng tiếng Latinh, chỉ trích việc 
kiêng ky và luật độc thân giáo sĩ. Đạo lý của “Giáo hội” này đượm mùi duy lý. 
Năm 1842, “Đền thánh” của Châtel bị cảnh sát đóng cửa: vị “Thượng phụ giáo 


chủ” chết năm 1857 trong cô đơn, khiến giáo phái tan rã. 


[1] Sách tham khảo: Rohrbacher Histoire Universelle de l’Église Catholique, Q 
XIII, Paris 1874, tr 376-770 - C. Bihlmeyer H. Tuche: Histoire de l’Église (bản 
dịch Pháp văn của G. Grandclaudon), Paris 1962-67, Q. IV - J. Bochenski và G. 
Castella. Le déchainement des forces laiques, và M. H Vicaire: Le rayonnement 
spirituel de l’Église, trong Histoire illustrée de l’Église (G. de Plinval- I. Pittet), 
Paris 1746-1748, Q. II, tr 213-326 - E. Lousse - J. Roland: Lich sử Văn minh Hiện 
kim (bản dịch Việt văn của Văn Quy - Đông Bích). Trì Chính - Phát Diệm 1751. 


[2] Xem Mathieu: Le concordal de 1801. Paris 1902 - A. Braudrillard: Quatre cents 
ans de Concordat. Paris 1905 - A. Boulay de la Meurthe: Histoire de la négociation 
du concordal de 1801, Tours 1920. 


[3] Arnauld de Montor: Histoire du Pape Pie VII. Q. II, tr 258-263, 270 - J.M. 
Bochenski - G. Castella. op. cit., tr 221-224. 


[4] Tháng 6-11 năm 1812, Napoléon dẫn 600.000 quân sanh đánh Nga, nhưng thất 
bại nặng nè: khi rút quân về chỉ còn khoảng 40.000. Sau trận Leipzi (1813), quân 
của Napoléon phải triệt thoái khỏi Phổ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý. Năm 1814 bị đệ 
VI Liên minh (Anh, Áo, Phổ, Nga, Tây Ban Nha, Napoli, Thụy Điền) đánh bại, 
Napoléon phải thoái vị và chịu lưu đày ở đảo Elba (20.4.1814). Nhưng ngày 
25.2.1815, ông vượt ngục về tới Paris (20 tháng 3), lại cầm quân chiến đấu 100 
ngày (th. 3-6 năm 1815). Tại trận Waterloo 18.6.1815, quân của Napoléon bị đánh 
tan tành, ông bị truất ngôi và bị đày ra đảo Ste-Hélène, ông từ trần tại đó năm 
1821, thọ 52 tuổi. Thi hài Napoléon được đưa về Paris chôn táng trong nguyện 


đường Les Invalades (1840). 


[5] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., tr 119-124 - Xem L. Baunard: Un siècle de 
l’Église de France (1800-1900), Paris 1922. 


[6] “... absurda illa ac erronea sententia seu potius deliramentum asserendam esse 
ac vindicandam cujuslibet libertatem conscientiae (Thông diêp Mirari nos 1832). 


Xem M. H. Vicaire: op. cit., Q. II, tr 287-291. 


[7] Xem V. Giraud: La vie tragique de Lamennais, Paris 1933 - R. Bréhat: 


Lamennais, le trop chrétien, Paris 1941. 


[8] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 128-129 - Xem E. de Moreau: 
LÉglise en Belgique des origines au XXe siècle. Liége 1915 - P. Allard: L'Etat et 
l’Église en Belgique. Paris 1872. 


[9] R. Ballester Bibliografia de la Historia de Espana, Gerona 1921 - |. Becker 
Relaciones diplomáticas entre Espana y la S. Sede durante et siglo XIX, Madrid 
1908 - de Almeida. Historia da em Portugal. Coimbré 1910-26 - M. de Oliveira. 
Historia Ecles. da Portugal, Lisbonne 1958. 


[10] Xem C. Castella. Histoire des Papes - A. Ventrone: L’ amministrazione dello 


Stato Pontificio, Rome 1942 - G. Mollat: La question romaine de Pie VI à Pie XI. 


[11] C. Bihlmeyer - H. Tuchle; op. cit., Q. IV tr 110-119 - Xem G. Goyau: 
L’Allemagne religeuse, Paris 1905 - F. Engel - Janori: Osterreich und der Vatikan 
1846-1918, I, 1958. 


[12] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 126-128 - Xem Mac Caffrey: 
History of the Cathol. Church in the 19th century (1789-1909), Dublin 1909 


Thureau- Dangin: La renaissqnce Catholique au XIXe siècle, Paris 1923. 


[13] Đó là phong trào tìm hiểu nguồn gốc Anh giáo qua các thánh giáo phụ bằng 
truyền đơn (tracts), do mục sư Newman và Pusey phát động từ năm 1833 đến 
1841. Từ đấy, phát sinh ra phong trào Ritualisme nhằm trở lại những lễ nghi long 


trọng xưa và sự trang hoàng lộng lẫy bàn thờ: hương nến, đèn, hoa. 


[14] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit... Q. IV, tr 129, 106-107. 


[15] Xem A. Lugan: Le Catholicisme aux États Unis, Paris 1930. 

[16] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 22-24, 129-130, 152 - P. 
Lescoeur: L'Eglise Catholique en Pologne sous le govemement Russe, Paris 1876; 
L’ Église Catholique et le gouvernement Russe, Paris 1903 - D. Tolstoi: Le 
Catholicisme romaine en Russie, Paris 1867 - L. André: Elats chretiens des 
Balkans depuis 1815, Paris 1918. 

[17] Khối Công giáo Ruthen nguyên thủy là nhóm Chính thống Đông Phương (xứ 
Galicia) đã hiệp nhất với Roma từ năm 1595. Họ còn có tên là khối Công giáo 


“Hiệp nhất” (Uniates). 


[18] A. Bondou. Le Saint-Siège et la Russie, leurs relations diplomatiques au XIXe 


siècle (1814-63), Paris 1922-25. 


[19] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, 139-151. 


[20] Xem J. Jolinon: Imagerie du Curé d’Ars par un paysan de son temps, Genève 


1947 


[21] Dom Cozier: L'Oeuvre de Dom Guéranger, Solesmes 1933. 


[22] A. Reichersperger: L Art gothique au XIXe siècle (dịch), Bruxelles 1867 


[23] M. H. Vicaire: op. cit., Q. II, tr 261-326. 


[24] Tu hội Nữ tử Bác ái có con số đông nhất trong các dòng tu: 46.000 nữ t-u hoạt 
động trong 55 Quốc gia, 1.200 tập sinh (Việt Nam Công giáo Niên giám), Sài Gòn 
1964, tr 456). Công việc đáng khâm phục nhất là các nữ tu Bác ái điều khiến và 
hoạt động tại 31 trại cùi (phong) trên thế giới: 5 trại ở Âu Châu (Ý, Tây Ban Nha, 
Bồ Đào Nha), 7 ở Phi châu (Maroc, Congo-K, Ethiopia, Madagascar), 8 ở Á châu 
Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan), 11 ở Mỹ châu (Missi 1971, 10, tr 325). 


[25] H. D. Noble: Lacordaire, trong Dict. de Théol. Catholique, Le P. Lacordaire 


ressucite en France 1” Ordre de Saint Dominique, Paris 1938. 


[26] Xem Les Pères Ratisbonne et Notre-Dame de Sion, Paris 1931. 


[27] G. de Bertier de Sauvigny: Les réveilles forces spirituelles, trong Nouvele 


Hist. de l’Église. Q. IV. Paris 1966, tr 438-468. 


[28] E. Hocedez: Hist de la thélogie du XIXe siècle, Bruxelles 1947-52 - A. D 
Sertillnanges: Le Chiristianisme et les philosohphies, Q. II, Paris 1941 


[29] KI. Kopp: Die Philosophie des Hermes, 1912. 


[30] Xem E. Susini: Fr. Von Baader, Lettres inédites. Paris - Vienne 1942-51. 


[31] P. Knoodt: A Gunther, 1881 . 


[32] Ferraz: Hist. de la philosophie en France au XIXe siècle. Traditionalisme et 


ultramontanisme, Paris 1880. 


[33] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 151. 
Chương Sáu 

GIÁO HỘI ĐỨNG TRƯỚC VAN ĐỀ 

TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI 

THỜI CẬN ĐẠI (1850-1914) 

I. Giáo hội từ đức Piô IX đến đức Piô X 


1. Đức Thánh Cha P16 IX từ năm 1850 


và việc “Ý Đại Lợi Trẻ” xâm chiếm nước Tòa thánh (1870) 


2. Đại Công đồng Vatican I (1869-70) 


3. Đức Leo XIII (1878-1903) và đức Piô X (1903-14) 


II. Giáo hội tại các nước Au châu thời Cận kim 


1. Giáo hội Công giáo Đức với “Mặt trận Văn hóa” 


2. Giáo hội Công giáo ở Áo, Thụy Sĩ và Bắc Âu 


3. Giáo hội Công giáo ở Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 


4. Giáo hội Công giáo và Chính thống ở Đông Âu 


II. Đời sông nội bộ của Giáo hội Cận đại 


1. Kỷ luật, phụng vụ và nghệ thuật 


2. Sống đạo, hội đoàn và dòng tu 


3. Khoa học thánh và Duy tân thuyết 


Lịch sử Giáo hội cuối thế kỷ XIX sang XX là một cuộc đối phó liên miên với các 
lạc thuyết, di sản của chủ nghĩa tự do thế kỷ XVIII, đặc biệt trong hai nước Đức và 
Pháp. Ở Đức, phong trào bài tôn giáo do Bismarck cầm đầu lấy tên là “Mặt trận 
Văn hóa”. Ở Pháp, trái lại, nó không phải do một người cầm đầu, nhưng là cả một 
tô chức, tức hội Tam điểm, với những “Mặt trận” mang danh hiệu khác nhau. Cấp 
tién, Xã hội Cấp tiễn, Xã hội Cộng sản... Vì do một tô chức cầm đầu, nên nó tồn tại 


lâu hơn và tai hại cũng nhiêu hơn. 


Về phương diện chính tại, từ hạ bán thế kỷ XIX, lịch sử Giáo hội đi ra hai ngả 
đường có vẻ trái ngược nhau. Một đảng, quyên lợi trần thế cũng như tải sản bị tước 
đoạt dần, và kết thúc vào năm 1870, khi thành Roma bị xâm chiếm và sáp nhập 
vào nước Ý “thống nhất”: lãnh thổ Tòa thánh bị thu hẹp trong một khu đất trên đôi 
Vatican. Nhưng trong khi đó, quyên thiêng liêng của ngôi Giáo hoàng lại được 
kính trọng và vươn lên rất cao. Chính năm 1870, đại Công đồng Vatican tuyên bố 
tín điều “vô ngộ” của Giáo hoàng. Từ đấy, sự trọng kính và lòng trung thành của 


người Công giáo đôi với Tòa thánh môi ngày thêm rõ rệt và mạnh mẽ. 


Đến thời Leô XIII, đức Giáo hoàng mặc dầu chỉ còn là ông Vua của một nước nhỏ 
nhất trên thế giới, nhưng tiếng nói của ngài trong lãnh vực chính trị, xã hội cũng 
như tôn giáo, vẫn đây uy tín và được thế giới kính nê. Sang thế kỷ XX, thánh Giáo 
hoàng Piô X đóng vai bảo vệ đức tin, qua những cuộc chiến đấu chống các lạc 


thuyết mới, đồng thời cải cách lễ nghi phụng vụ và giáo luật.[ 1] 


GIÁO HỘI TÙ- ĐỨC PIÔ IX ĐÉN ĐỨC PIÔ X 


1. Đức Thánh Cha Piô IX từ năm 1850 


và việc “Ý Đại Lợi Trẻ” xâm chiếm nước Tòa thánh (1870) [2] 


Sau cuộc cải cách không thành của đức Thánh Cha Piô IX, [3] tình hình nước Tòa 
thánh mỗi ngày thêm đen tối. Khi nhận thấy việc thiết lập một liên bang Ý Đại Lợi 
dưới quyên lãnh đạo của đức Giáo hoàng chỉ là giấc mơ, cũng như việc xây dựng 
một nền cộng hòa là điều không thể có được, các nhà ái quốc Ý quay sang ủng hộ 
Victor Emmanuel II (1849-78), vua xứ Sardenia và Piamonte, đang có tham vọng 
xây dựng một nước “Y Đại Lợi Trẻ” thống nhất. Từ năm 1848, chính trị tôn giáo 
đã có khuynh hướng bài Giáo Hội. Các cha dòng Tên bị trục xuất, đạo luật hôn 
nhân được ban hành, các quyền lợi Giáo hội và các đặc ân giáo sĩ bị bãi bỏ. Thủ 
tướng Cavour (1852-61) tung ra khẩu hiệu “Giáo hội tự do trong Quốc gia tự do”. 


Nhà chính tri này làm việc rất hăng say, để đánh đuôi quân Áo và thống nhất nước 


Y. Ong đã dùng đên mọi phương tiện, đên cả các lực lượng của nhiêu hội kín và 


cách mạng. 


Năm 1856, tại nghị hội Paris sau chiến tranh Criméa. Cavour nêu vẫn đề Ý Đại 
Lợi. Vì một mình người Ý không thể thực hiện nôi công cuộc thống nhất, ông tìm 
cách liên minh với Pháp quốc. Tháng 7 năm 1857, một thỏa hiệp được ký kết giữa 
hai nước. Năm 1859, Cavour đánh bật được quân Áo ra khỏi Lombardia. Đức 
Thánh Cha yêu cầu Áo quân rút khỏi nước Tòa thánh, nhưng họ vừa ra di, dân 
chúng liền vùng dậy trong hai tỉnh Romania, Umbria và tại các biên trấn. Họ tuyên 
bố bãi bỏ quyền Giáo hoảng, và đòi sáp nhập lãnh thổ Tòa thánh vào Piamonte, 
nghĩa là vào nước Ý thống nhất đang thành hình. Đức Thánh Cha Piô IX ra vạ 
tuyệt thông cho tất cả những ai tham dự vào việc “cướp đất Tòa thánh”, nhưng vô 
hiệu. Tại những vùng chiếm đóng, chính quyền Piamonte ban hành các đạo luật 
chống Giáo hoàng. Năm 1866, nhiều vụ bạo hành xảy ra: tịch thâu tài sản Giáo hội, 


tục hóa các học đường, v.v... 


Từ năm 1859, các công quốc Toscana, Modena và Parma đã lần lượt sáp nhập với 
tân Quốc gia. Tỉnh Romania kế như mất về tay Victor Emmanuel. Năm 1860 
Garibaldi, nhà ái quốc quá khích và chống Giáo hội, chiếm Sicilia và Napoli, lật đỗ 
François nhà Bourbon, ông hoàng “ngoại quốc” cuối cùng trên đất Ý. Hồng y quốc 
vụ khanh Antonelli từ chối lời yêu cầu của Cavour đòi chấm dứt việc mộ “lính 
đánh thuê” trong quân đội Giáo hoàng. Quân giải phóng từ Sardenia đã xâm nhập 
tỉnh Umbria và các biên trấn. Quân lực của Giáo hoàng, dưới quyền chỉ huy của 
tướng Lamoricière, bị đánh bại ở Castelfidardo (18.9.1860) và, sau một cuộc biểu 
tình, các tỉnh này đều bị sáp nhập vào Ý quốc: Victor Emmanuel được tôn lên làm 


Vua (tháng 8 năm 1861). 


Như vậy, nước Tòa thánh đã mât hai phần ba đất đai, chỉ còn thành phố Roma và 
vùng phụ cận (Patrimoine de St-Pierre). Đứng trước những đòi hỏi và đề nghị của 
Piamonte, đức Piô IX và Antonelli vẫn giữ lập trường “Non possumus “ (chúng tôi 
không có thể). Roma lúc đó còn được quân đội Pháp bảo vệ, trận đánh úp của 
(Garibaldi năm 1862 thất bại ở Aspromonte. Bằng một thỏa hiệp tháng 9.1864. 
chính quyền Ý cam kết với nước Pháp sẽ tôn trọng phần đất còn lại của Tòa thánh 
và bảo vệ chống mọi cuộc xâm lăng. Tuy nhiên, Garibaldi đã âm mưu với 
Piamonte để tấn công đất Tòa thánh một lần nữa, nhưng ông bị Pháp quân và vệ 


binh Giáo hoàng đánh tan ở Mentana (3.1 1.1867). 


Cuộc chiến tranh Pháp - Đức đưa nước Tòa thánh tới chỗ sụp đồ hoàn toàn. Quân 
Pháp phải rút khỏi Civita Vecchia và Napoléon III bị truất phế sau trận Sédan 
(2.9.1870). Ngày 20.9.1870, Piamonte được đại sứ Phổ Von Arnim khuyến khích, 
đem quân chiếm kinh thành muôn thuở và Vatican. Đức Thánh Cha phản đối vụ 
“cướp đất Tòa thánh” và ra vạ tuyệt thông các kẻ âm mưu cũng như tham dự, 
nhưng vô ích. Tháng 6.1871, Roma trở thành kinh đô Ý Đại Lợi và điện Quirinal 
được chọn làm hoàng cung.[4] Cuộc xung đột giữa ngôi Giáo hoàng và quốc 
vương Ý lên tột độ. Ngày 13.5.1871, chính quyền Ý ban hành đạo luật mang tên 


“luật đảm bảo” (loi des garanties), đơn phương giải quyết số phận nước Tòa thánh. 


Vương quốc nhìn nhận sự bất khả xâm phạm và quyên tối cao thiêng liêng của 
ngôi giáo hoàng, cấp cho ngài mỗi năm số tiền 3.225.000 bảng Ý (lires), dành cho 
ngải hai điện Vatican và Latran cùng biệt thự Castel Gandolfo trên bờ hồ Albano, 
đồng thời bảo đảm quyền tự do của ngài trong lãnh vực tôn giáo. Các giám mục Ý 
sẽ do đức Thánh Cha bô nhiệm. Quốc vương không còn đòi các giám mục phải 
tuyên thệ trung thành, và từ bỏ luôn cả quyền đề cử. Đức Piô IX phủ nhận “luật 


đảm bảo” (15.5.1871), và sau hai lần nhận khoản tiền nộp, ngài từ chối không nhận 


nữa, đê chỉ trông nhờ tiên bạc công đức của giáo dân (“Denarius Sancti Petri”), và 


sự thực giáo dân đã tận tình giúp đỡ ngài. 


Từ đó, đức Thánh Cha tự giam mình trong khu Vatican không hề bước chân ra 
ngoài, và “ván đề Roma” trở thành cái gai đâm trên thân mình vương quốc Ý cho 
đến năm 1929. Các người kế vị đức Piô IX vẫn tiếp tục phản đối và lên án hành 
động xâm lăng tàn nhẫn, đến dộ tiêu diệt một Quốc gia đã có cả ngàn năm, đồng 
thời đòi một sự bồi thương tương xứng. Sự bang giao giữa Vatican và Quirinal vô 
cùng căng thăng: nhà cầm quyên Ý dùng bạo lực ngay lrong thành Roma. Do đấy, 
năm 1874 đức Thánh Cha châu phê Sắc lệnh Non expedit của tòa Xá giải có từ 6 
năm trước, cắm người công giáo Ý tham gia các cuộc bầu cử mang tính chính trị 
trong vương quốc, cho rằng làm như thế là ủng hộ các đảng phái quá khích (2 năm 


sau, việc tham dự các cuộc bâu cử câp xã và tỉnh được ban phép). 


Xét về nội bộ Giáo hội, triều Giáo hoàng Piô IX được coi là một thời vẻ vang và 
lắm biến cố trọng đại. Đó là thời Roma trở thành trung tâm điểm thế giới Công 
giáo. Sự tập trung quyên cai trị Giáo hội, sự phục tòng của hàng Giáo phẩm đối với 
ngôi Giáo hoàng và Tòa thánh nỗi bật trong thời này. Dĩ nhiên là không thé tránh 
khỏi những phản ứng của phe triết gia, phong trào cách mạng và chủ nghĩa tự do. 
Những tiến triển trong cơ cấu tô chức Giáo hội, cũng như trong công cuộc truyền 
bá đức tin, được chứng minh bởi việc tái lập hàng Giáo phẩm Công giáo tại Anh 
quốc và Hà Lan, bởi việc thiết lập trên thế giới nhiều Tòa Tổng Giám mục (29), 
Giám mục (132), nhiều Đại diện hoặc Phủ doãn Tông tòa, bởi việc ký thỏa hiệp 
với các nước Nga, Tây Ban Nha, Áo, Wurtemberg, Bade và với nhiều Quốc gia 
Mỹ châu Latinh. Một biến có quan trọng nữa của triều đại là sự phục hưng và phố 


biến trường phái Rôma, mà trước đây chỉ hạn hẹp trong nước Tây Ban Nha và Ý. 


Đó là nhờ ở sự hoạt động của hai dòng Tên và Đaminh, cũng là những dòng đứng 


ra bênh vực quyên tôi cao và ơn vô ngộ của vi Đại diện Chúa Kitô. 


Cho tới ngày nay không có Giáo hoàng nào ưa dùng quyền tối cao của mình như 
đức Piô IX. Từ năm 1849, ngài đã thăm dò ý kiến của hàng Giám mục, rồi ngày 
8.12.1854 ngài công bố Tông chiếu Ineffabilis Deus vè tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm 
Nguyên tội, mà thời Trung cổ đã nhiều lần bàn đến. Một biến có trọng dại khác: 
năm 1858 Đức Mẹ hiện ra ở hang Massabielle (Lourdes) với thánh nữ Bernadette 


18 lân, làm nhiêu dâu lạ và xưng mình là “Vô nhiễm Nguyên tội” 


Ngày 8.12.1864, Thông điệp Quanta Cura gởi đến các Giám mục bản Syllabus, 
tóm tắt 80 “điều sai lầm của thời dại ta”, tức những lạc thuyết đã bị lên án trong 
hoàn cảnh xã hội đương thời. Lạc thuyết tai hại hơn cả của thế ký XIX là chủ nghĩa 
Tự nhiên (Naturalisme), con đẻ của chủ nghĩa Tự do tư tưởng thế kỷ XVII. Nó 
chủ trương đạp đồ mọi tôn giáo, nhất là Công giáo, đứng đầu phải ké đến A. 
Comte (1798-1857). Tiếp đến là chủ nghĩa Xã hội và chủ nghĩa Cộng sản của 
Karlmarx (1818-83), Lénine (1870-1924). 


Những lạc thuyết nói trên có nhiều nguy hiểm, khi đem ra áp dụng để giải quyết 
những vấn đề quan trọng đời sống cá nhân cũng như đoàn thê. Vì thế trong Thông 
điệp Quanta Cura, đức Thánh Cha kết án Tự nhiên chủ nghĩa; ngài đòi chính quyền 
không được phủ nhận địa vị tôn giáo trong Quốc gia và không được đặt các tôn 
giáo ngang hàng với nhau. Ngài cũng kết án chủ trương ý dân có giá trị vượt trên 
luật tự nhiên và Thiên Chúa, lên án cả chủ nghĩa Xã hội cộng sản, và đòi phải bảo 
vệ quyên giáo dục gia đình. Sau cùng, ngài phủ nhận chủ trương Giáo hoàng Roma 
có thể và phải tién bộ đồng điệu với đà tién của văn minh tân tién và tự do chủ 


nghĩa. Bản Syllabus đã gây nhiều phẫn nộ trong các giới cấp tién, họ cho đó là bản 


“tuyên chiến” với văn minh thế giới; trong khi đức Thánh Cha thực sự không bao 
giờ chống đối sự tiến bộ của văn minh nhân loại, nhưng chỉ phi bác và lên án 


những gi nghịch với lề luật Thiên Chúa và Giáo hội. 


Sự nghiệp lớn nhất và cũng là biến có trọng đại nhất của đức Piô IX là Công đồng 
Vatican I, mà chúng tôi sẽ trình bày dưới đây. Những năm cuối cùng của ngài là 
những năm tràn đầy lo âu và buồn thảm: nước Tòa thánh bị xâm chiếm, giáo phái 
“Cựu Công giáo”, “Mặt trận Văn hóa” ở Đức và Thụy Sĩ, phong trào tự do và bài 
Giáo hội ở nhiều nước. Với sự can đảm và bình tĩnh nhẫn nhục trước những đau 
khổ ấy, đức Piô IX được cả thế giới Công giáo trọng kính và yên mến. Đức Thánh 
Cha băng hà ngày 7.2.1878, thọ 86 tuổi sau 31 năm 7 tháng ở ngôi: triều Giáo 


hoàng lâu nhất sau thánh Pherô. 


2. Đại Công đồng Vatican I (1869-70) [5] 


Ngày 6.12.1864, tức 2 ngày trước khi công bố bản Syllabus, trong một phiên họp 
của thánh Bộ Lễ nghi, đức Thánh Cha Piô IX thông báo riêng cho các hồng y biết 
từ lâu ngài đã có ý triệu tập một đại công đồng, “để nhờ phương tiện bất thường 
này mà giải quyết những công việc bất thường của cộng đồng Kitô giáo”. Nhân 
ngày đại lễ mừng Mười tám Trăm Năm cuộc Tử đạo của hai thánh Tông đồ Pherô 
và Phaolô năm 1867, trước cử tọa 500 giám mục và đông đảo giáo dân đến tham 
dự, đức Thánh Cha công khai loan báo về đại Công đồng, “trong đó sẽ triệu tập hết 
các Giám mục trên thế giới Công giáo, để cùng nhau đồng tâm hiệp lực tìm những 
phương pháp cần thiết và hữu ích, đặng đối phó với biết bao sự đữ đang đẻ nặng 


trên Giáo hội” 


Ngày 29.6.1868, đức Thánh Cha ban hành Tông chiếu Aeterni Patris Unigenitus, 
chính thức triệu tập Công đồng và quyết định khai mạc vào ngày lễ Đức Mẹ Vô 
nhiễm nguyên tội 8.12.1869. Đức Thánh Cha cũng viết thư cho các Giáo hội Chính 
thống Đông Phương và Tin lành, mời họ trở về “đoàn chiên duy nhất” của Chúa 
Kitô và tham dự Công đồng, nhưng không được hưởng ứng. Tông chiếu còn nói 
đến mục đích chung của Công đồng là cứu xét rất cân thận và xác định rõ ràng các 
vấn đề liên hệ việc khuếch trương Giáo hội, bảo toàn đức tin, canh tân lễ nghi 
phụng vụ, chấn hưng đời sống giáo sĩ dòng triều, đào tạo hàng giáo sĩ, cải cách 
phong hóa, giáo dục thanh thiếu niên theo tinh thần Kitô giáo, xây dựng hòa bình 


thê giới và tình thân hữu giữa các dân tộc. 


Việc loan báo triệu tập Công đồng gây xôn xao trong quần chúng, nhất là từ khi tờ 


Civilla Cattolica nháng 2 năm 1869 của các cha dòng Tên loan tin sẽ có cuộc tranh 


` 
A 6c an 


luận về “ơn vô ngộ” của Giáo hoàng, và tiên đoán Công đồng sẽ đồng thanh phán 
quyết. Ở Đức sử gia Doellinger đứng đầu phong trào chống “vô ngộ”. Chủ tịch 
Quốc hội Bavaria, hoàng thân Hohenlohe cũng kêu gọi các chính quyền Âu châu 
can thiệp vào những “hành động” mà ông cho là “nguy hại” của Công đồng. Các 
giám mục Đức hội ở Fulda, tháng 9.1869, phải phổ biến một văn thư trấn an dư 
luận; đa số cho rằng việc phán quyết và công bố không có lợi cho hoàn cảnh lúc 


` 


này. 


Sau nhiều năm chuẩn bị, Công đồng khai mạc long trọng trong vương cung thánh 
đường Thánh Pherô ngày 8.12.1869. Hiện diện có 774 nghị phụ, gồm 49 hòng y, 
10 thượng phụ giáo chủ, 10 trưởng giáo chủ, 127 tổng giám mục, 529 giám mục, 6 
giám chức biệt hat, 16 đan viện phụ, 26 bề trên tổng quyền các dòng tu, 1 giám 
quản Tông tòa.[6] Công đồng thành lập 5 ủy ban chuyên môn về các vẫn đề đức 


tin, kỷ luật, các hội dòng, chính trị tôn giáo, Giáo hội Đông phương và Truyền 


giáo, có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề liên hệ, soạn thảo thành dự án để đem ra 
trình bày và tranh luận trong các phiên họp; sau đó thu thập tài liệu, ý kiến đã được 
phát biểu, lập thành văn kiện và công bố tại các phiên họp khoáng đại. Công đồng 
nhận được rất nhiều dự án và đề nghị. Sau phiên họp khoáng đại lần III 24.4.1870, 
Hiën ché Dei Filius (thuộc dự án De Fide Catholica) được Công đồng chấp thuận 
và công bố, trong đó các chủ thuyết vô thần, duy lý, duy truyền thống, duy thực 
nghiệm, duy vật, phiếm thần, đều bị kết án. Kế đó, Công đồng bàn đến vấn đề kỷ 


luật hàng Giám mục, vả đời sông thường ngày của các giáo sĩ. 


Nhưng vấn đề “ơn vô ngộ” của Giáo hoàng mới thật đáng chú ý. Ngay từ đầu đã có 
những cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi bên ngoài cũng như bên trong Công đồng. 
Theo sự yêu cầu của 480 nghị phụ, ván đề được đưa vào dự án De Ecclesia Christi 
và trao cho các nghị phụ từ ngày 6.3.1870, để ghi chú những nhận xét riêng. Cuộc 
tranh luận kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7. Nghị trường chia làm hai phe: đại đa số 
chủ trương việc phán quyết của Công đồng vè tín điều này là hợp thời và cần thiết; 
phe chống tuy thiểu số nhưng quan trọng, gồm nhiều giám mục Đức (trong đó có 
Hefele, Ketteler, Dinkel, Scherr, Melchers), Áo-Hung (Rauscher, Schwarzenberg, 
Simor, Strossmayer), Pháp (Dupanloup, Darboy, Maret, Ginoulhiac) và một vài vi 
người Hoa Kỳ, phần nhiều viện lẽ việc phán quyết sẽ gây nhiều xáo trộn, chống 


đôi Giáo hoàng và có thê đi đên ly giáo... 


Đức cha Hefele, giám mục thành Rottenburg, đưa trường hợp đức Giáo hoàng 
Honoriô I (625-638) ra để bênh vực lập trường của phe mình.[7] Nhưng các lý luận 
cũng như mọi nỗ lực của phe này không đạt kết quả. Phiên họp 13.7.1870, dự án 
De Ecclesia Christi được đem ra biểu quyết. Có 601 vị hiện diện: 451 thuận, 88 
không thuận, 62 thuận với điều kiện. Ngày hôm sau, 57 nghị phụ (trong số có 12 
Đức) thuộc phe chống “vì tình hiếu thảo” đã xin đức Thánh Cha cho phép rời 


Roma, để khỏi phải bày tỏ sự bất đồng trong phiên họp khoáng đại tới, nhưng sẵn 


sàng vâng theo một khi tín điều được phán quyết. 


Ngày 18 tháng 7, phiên họp khoáng đại lần IV của Công đồng, có 537 nghị phụ 
tham dự. Hiến chế Pastor Aeternus (thuộc dự án De Ecclesia Christi) được đưa ra 
cho Công đồng biểu quyết và công bố: 535 phiếu thuận, 2 phiếu không thuận. Hiến 
chế gồm 4 chương nói về nguồn gốc, sự liên tục, ý nghĩa và bản tính của quyền tối 
thượng và “ơn vô ngộ” của Giáo hoàng. Đức Thánh Cha có quyên trực tiếp và tối 
cao trên Giáo hội trong các vấn đề thuộc tín lý, luân lý, kỷ luật và cai trị Hội thánh. 
Trong chương IV có câu: các phán quyết “từ trên ngai” (ex cathedra) của đức Giáo 
hoàng về các vån đề đức tin và luân lý “không thé sai lầm được”, và do đấy “tự 
chúng (chứ không phải do sự đồng ý của Giáo hội) không có thé sửa đối doc" IS 
Nhân dịp này, đức Thánh Cha đọc một bài diễn văn giải thích về các điều được 
phán quyết, ngài nói: “Quyên tối cao của ngôi Giáo hoàng, thưa chư huynh đồng 
kính, sẽ không bóp chết nhưng tăng thêm, sẽ không tiêu diệt nhưng xây dựng, và ở 
nhiều trường hợp còn củng có trong chức vị, hiệp nhất trong đức ái, trợ lực và bảo 
vệ các quyên lợi của chư huynh, nghĩa là của hàng Giám mục”. Cuối phiên họp, 


đức Thánh Cha tuyên bố Công đồng tiếp tục. 


Cho tới đây, Công đồng kê như mới bắt đầu. Trong số 51 dự án, chỉ có 2 được biểu 
quyết và công bó, về các vấn đề kỷ luật, chỉ có 4 được đem ra tranh luận, nhưng 
chưa kết thúc. Phiên họp khoáng đại IV cũng là lần chót. Vì ngay hôm sau, tức 
19.7.1870, chiến tranh Pháp-Đức bùng nő, khiến nhiều nghị phụ phải rời Roma trở 
về giáo phận. Từ đấy, số nghị phụ trong các phiên họp chỉ còn vào khoảng trên 
dưới 100. Phiên họp 89 ngày 1.9.1870 là phiên họp cuối cùng có 104 nghị phụ 
tham dự. Ngày 20.9.1870, thành Roma bị quân giải phóng Garibaldi xâm chiếm, 


kết thúc công cuộc thống nhất nước Ý. Đúng một tháng sau, ngày 20 tháng 10, đức 


Thánh Cha công bố Văn thư đình hoãn Công đồng “chờ cho tới khi có hoàn cảnh 


thuận tiện sẽ tiêp tục”. 


Từ tháng 9 năm 1870 đến tháng 12 năm 1872, tất cả các nghị phụ không có mặt tại 
phiên họp khoáng đại IV, lần lượt đệ thư lên đức Thánh Cha xin nhìn nhận Hiến 
chế Pastor Aeternus. Trong khi đó, từ ngày 22 đến 24 tháng 9 năm 1871 , phe 
chống đối của giáo sư Doellinger (1799-1890) phần nhiều là người Đức, Thụy Sĩ, 
Áo, hội nhau tại Munich và quyết định thành lập một Giáo hội độc lập, tự xưng là 
“Cựu Công giáo”. Họ tô chức thành một giáo đoàn, đặc biệt bỏ xưng tội (1874), bỏ 
luật độc thân giáo sĩ (1878), và phủ nhận tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. 
Họ không gây được ảnh hưởng gi sâu xa (53.000 tín đồ năm 1879). Sau này, khi 
Bismarck đứng lên chống Giáo hội, đã tìm cách che chở và bênh vực họ. Nhưng 
rồi họ mất sự nâng đỡ và tàn lui dần khi Bismarck trở lại chính sách giao hảo với 


Tòa thánh dưới triều đức Leô XIII. 


Vì Công đồng đình hoãn bất ngờ, nên nhiều dự án bỏ đở. Tuy nhiên, tài liệu Công 
đồng đã giúp ích cho việc soạn thảo bộ Giáo luật. Đức Thánh Cha Piô X (1903-14) 
đã xúc tién việc soạn thảo này (Motu Proprio, 29.3.1904). Bộ Giáo luật (Codex 
Juris Canonici) được đức Giáo hoàng Beneđictô XV (1914-22) chính thức công bố 
năm 1917. 


3. Đức Leo XIII (1878-1903) và đức Piô X (1903-14) 


Đức Piô IX mât ngày 20.2.1878, hồng y Gioachim Pecci, tổng giám mục Perusa, 
được bầu lên kế vị, tức Leô XIII. Mặc dầu đã 68 tuổi, triều đại của ngài kéo dài tới 


25 năm. Đức tân Giáo hoàng được coi là người của “phe ôn hòa”. Ngài là một nhà 


thông thái, một chính trị gia lỗi lạc (nguyên Sứ thần Tòa thánh tại Bruxelles), mềm 
dẻo, hiểu hòa, xứng một lãnh tụ, và là một trong những Giáo hoàng trứ danh nhất 
của Cận đại. Với sự cộng tác của những hồng y Quốc vụ khanh tài ba: Jacobini 
(1880-87) và Rampolla (1887-1903), ngài đã thu được nhiều thành quả to lớn trên 
lãnh vực tôn giáo, ngoại giao và xã hội, khiến ngôi Giáo hoảng dưới thời ngài đạt 
tới mức hầu như chưa từng có về uy quyền trong Giáo hội và ảnh hưởng trên thế 


giới.[9] 


Thời ấy, Giáo hội gặp rất nhiều khó khăn trên chính trường Âu châu, nhưng với tài 
ba phi thường, đức Leô XIII đã hòa giải thành công, nối lại mối bang giao với các 
chính quyên, bằng sự nhìn nhận chế độ Dân chủ của các Quốc gia tân tiến. Chỉ có 
việc điều đình với vương quốc Ý còn gặp lăm trở ngại vì ảnh hưởng của bè Nhiệm. 
Nhà cầm quyền Ý luôn luôn tỏ ra ác cảm với Tòa thánh. Đàng khác, chính sách 
ngoại giao của Pháp làm cản trở cuộc mật dàm giữa Vatican và thủ tướng Ý Crispi 
để đi tới một hiệp ước. Trong tình thế ấy, người Công giáo Ý vẫn còn theo lệnh 


của đức Piô IX là, không tham dự các cuộc bầu cử (ne elettori, ne eletti). 


Đức Leô XIII đã không thể làm nước Pháp bỏ chính sách thù nghịch Giáo hội, 
cũng không thành công trong việc thống nhất các lực lượng Công giáo Pháp thành 
một mặt trận chung. Cuối đời ngài, việc tách biệt dao đời ở Pháp đã được chuẩn bị 
để tuyên bố. Cả trong những Quốc gia có truyền thống hơn, như Tây Ban Nha, 


bèNhiệm vẫn không thôi hoạt động. 


Trái lại, đức Leô đã thành công trong việc làm lăng dịu “Mặt trận Văn hóa” ở Đức. 
Sự khôn ngoan và cương trực của ngài được các giới Công giáo đêu biệt dên. Băng 
chứng là trong việc tranh châp giữa hai nước Đức và Tây Ban Nha vê quân đảo 


Carolina, do sự đề nghị của thủ tướng Bismarck, hai bên đã thỉnh ý đức Thánh Cha 


và được ngài giải quyết thỏa đáng (1885). Hai lần (1888 và 1903) đức Leô XIII 
tiếp kiến hoàng đế Wilhelm II (1888-1918) tại điện Vatican. Nhân dịp lễ Kim 
khánh, rồi Ngọc khánh chức linh mục của đức Leô (năm 1887 và 1897), hầu hết 
các vua chúa trên thế giới đã gởi đến ngài lời mừng chúc và lễ vật; chi có nước Ý 


không nói gì. 


Sự nghiệp của đức Thánh Cha Leô XIII bên trong Giáo hội không kém vĩ đại. 
Hàng Giáo phẩm hoàn cầu có thêm 248 tòa Tổng giám mục và Giám mục, 48 tòa 
Đại diện và Phủ doãn. Ranh giới các xứ Truyền giáo mở rộng[ 10]. Đức Thánh Cha 
theo đuổi công cuộc cải cách của Công đồng Vatican, và qua nhiều Thông điệp 
ngài làm sáng tỏ đời sống người Kitô giáo phải có trong gia đình, ngoài xã hội và 
Quốc gia, giao hảo với thế giới tân tiến, mời gọi người Công giáo tham gia tích cực 


vào đời sông xã hội văn hóa. 


Đức Thánh Cha chống lại chính sách độc tài, nhưng cũng chống trả chính sách cá 
nhân ích kỷ, ngài kêu mời sự hợp tác giữa Chính quyền và Giáo quyên, sự thông 
hảo giữa hai quyền. Ngài khéo léo dë cập đến những tương quan giữa Giáo hội và 
văn minh nhân loại, giữa thế quyền và thần quyền, giữa tự do chân chính và giả 
hiệu, đến vấn đề thợ thuyền (Thông điệp Rerum Novarum, 1891), đến những nguy 
cơ của Xã hội chủ nghĩa và bè Nhiệm, đến chính thể Dân chủ Kitô giáo, đến sự 
thánh thiện của hôn nhân, đến việc trở lại đức tin Công giáo, v.v... Ngài cô võ sự 
tôn sùng Thánh Thể, Thánh Tâm, kinh Mân côi, dòng Ba, và khuyến khích học 
thánh khoa. Trong thông điệp Aeterni Patris (1879), đức Thánh Cha giới thiệu 
thánh Tôma như là vị tôn sư trong các phân khoa triết học và thần học; đồng thời 
đưa ra nhiều biện pháp đề cao triết học của thánh tiến sĩ trong nhiều đại học, như 
Louvain, Fribourg, nơi các cha Daminh được trao cho việc giảng day triết học và 


thần hoc (1890). Để cổ võ khoa Thánh Kinh, ngoài việc thiết lập trường Thánh 


Kinh ở Gierusalem do các cha dòng Daminh (1890), năm 1902 ngài cho lập ủy vụ 
Thánh Kinh (Đoản sắc Vigilantiae studiique), có nhiệm vụ cổ động phong trào 
khảo sát Thánh Kinh và lo cho sự học hỏi này khỏi bị sai lầm. Đối với khoa lịch 
sử, ngài mở cửa công hàm và thư viện Vatican, để những nhà thông thái các nước, 
các tôn giáo có thê đến nghiên cứu (1881). Tinh thần của đức Leô vẫn minh mẫn 


và đầy nghị lực cho tới ngày từ trần 20.7.1903, thọ 93 tuổi. 


Lên kế vị đức Thánh Cha Leô XIII là một đắng thánh, đặc biệt chú tâm vào đời 
sống đạo đức và mục vụ của Giáo hội, đó là thánh Giáo hoàng Piô X, nguyên là 
hồng y Giuseppe Sarto, giáo chủ Venecia, con một gia đình bình dân. Chương trình 
hoạt động của ngài là “Tạo dựng mọi sự trong Chúa Kitô” (Instaurare omnia in 
Christo), gồm tóm trong ba điểm: 1) Cổ võ sự tôn sùng Thánh Thể 2) Chiến đấu 


chống Duy tân thuyết; 3) Cải cách giáo luật và phụng vụ. [11] 


Người ta gọi đức Piô là Giáo hoàng của Thánh Thẻ. Bằng nhiều Sắc lệnh, ngài sửa 
đổi những tập tục trong việc sùng kính bí tích cao cả này. Sắc lệnh Sacra 
Tridentina Synodus (20.12.1905) đập tan những tàn tích còn lại của thuyết 
Jansenius, cô võ việc siêng năng rước lễ và rước lễ hàng ngày, miễn là sạch tội 
trọng và có ý ngay lành. Sắc lệnh Quam Singulari (4.8.1910) kết án tục lệ bắt trẻ 
em chờ đợi đến 14, 15 tuổi mới được rước lễ lần đầu, đồng thời khuyến khích trẻ 
em xưng tội rước lễ từ khi bắt đầu đến tuổi khôn. Trong đời ngài, nhiều Đại hội 
Thánh Thể được tổ chức rất long trọng ở London, Cologne, Madrid, Vienna, 


Montréal, Malte, Lourdes. 


Đức Piô cũng lo chống lại các lạc thuyết của thời đại, mang tên chung là Duy tân 
thuyết (Modernisme). Đức Thánh Cha nhận thấy sự tai hại của thuyết đó nên đã gắt 
gao kết án. Từ năm 1903 đến 1906, các sách của A. Loisy, A. Houtin, L. 


Laberthonnière và Ed. Le Roy lần lượt bị liệt vào Mục lục Sách cắm (Index). 
Thông điệp Pascendi divini gregis (8.9.1907) công khai kết án Duy tân thuyết, 
đồng thời đưa ra những phương dược như sau: huấn luyện giáo sĩ theo triết học và 
thần học Kinh viện, loại bỏ các giáo sư bị nhiễm lạc thuyết. Ngày 1.9.1910, Tự sắc 
Sacrorum Antistitum truyền cho các linh mục chính xứ và giáo sư phải tuyên thệ 


chống Duy tân thuyết. 


Ngay từ khi lên ngôi, đức Piô đã đặc biệt quan tâm đến việc soạn thảo một bộ Giáo 
luật (Motu proprio 29.3.1904). Ủy ban soạn thảo được thành lập gòm nhiều hồng 
y, các nhà giáo luật và thần học nổi tiếng. Ngài cũng ra nhiều văn kiện để đưa vào 
bộ Giáo luật mới, như Sắc lệnh Ne temere (2.8.1907) về hôn nhân Công giáo, Hiến 
chế Sapienti Consilio (29.6.1908) tô chức lại các thánh Bộ đã có từ thời Sixtô V và 
lập thêm nhiều Bộ mới, Sắc lệnh Maxima Cura (20.8.1910) về việc thuyên chuyên 
các cha sở. Do kinh nghiệm trong việc bầu đức Giáo hoàng năm 1903 (Chính 
quyền Áo phủ quyết chóng hồng y Rampolla), đức Thánh Cha đưa ra những khoản 
luật mới về việc tối quan trọng này, triệt để cắm mọi can thiệp của các nhà cầm 
quyền. Ngoài ra, còn có những khoản luật khác nhăm cải tién tông đồ mục vụ và 
chương trình đào tạo hàng giáo sĩ (1906-08). Về khoa Thánh Kinh, năm 1907 đức 
Thánh Cha trao cho dòng Biển đức, dưới sự điều khiển của vị hồng y tương lai 
Gasquet, việc ấn loát một bản dịch Vulgata dựa theo khoa chú giải (Sáng thê' ký 
phát hành năm 1926); và sau đó 2 năm, Thánh Kinh Giáo hoàng học viện được 
thành lập (sau này đã sáp nhập vào đại học Gregorian). Nhiều việc cải cách khác 
liên can đến lễ nghi phụng vụ, Hiến chế Divino afflatu (1.11.1911) sửa đổi việc đọc 
Thánh vịnh trong kinh Thần vu; Tự sắc về thánh nhạc (11.11.1903) đề cao bình ca 
Gregorian trong phụng vụ và cấm dùng các bản nhạc đời trong thánh đường. Sau 
cùng, nhiều vị hiển thánh và Chân phước, trong đó có 28 Chân phước Tử đạo Việt 


Nam, đã được tuyên bô dưới triêu đại này. 


Trong lãnh vực chính trị tôn giáo, đức Piô X gặp ít may mắn. Ngài không phải là 
nhà ngoại giao lỗi lạc như đức Leô XII. Khi hòng y Quốc vụ khanh Rampolla từ 
chức, ngài chọn một vị người Tây Ban Nha mới 38 tuổi tức hồng y Merry del Val 
(1903-14). Về việc bang giao với nước Ý, ngài theo chính sách của đức Leô XII. 
Đến sau, vì tình thế thay đổi, tuy trên nguyên tắc Sắc lệnh Non expedit vẫn còn, 
nhưng đã rộng phép cho người Công giáo trong những trường họp bất thường và 
hệ trọng, được tham gia các cuộc bầu cử, đề tránh việc lựa chọn những phần tử thù 
nghịch Giáo hội; trong trường hợp ấy các giám mục giáo phận phải lãnh chịu trách 
nhiệm (1905). Đời ngài còn chứng kiến chính sách tách biệt đạo đời của nước 
Pháp. Năm 1911, nước Bồ Đào Nha cũng theo chính sách đó. Đại chiến bùng n6, 
những cuộc tương tàn chết chóc làm đức Thánh Cha buôn rầu quá mà từ trần ngày 
20.10.1914. Sự thánh thiện, lòng nhân hậu và đời sống đơn giản của đức Piô đã thu 


hút được lòng mộ mên của moi người. 


Il 


GIÁO HỘI TẠI CÁC NƯỚC ÂU CHÂU THỜI CẬN KIM 


1. Giáo hội Công giáo Đức với “Mặt trận Văn hóa” 


Sau khi cuộc Cách mạng 1848 mở lôi cho các quyên tự do, Giáo hội Công giáo 
cũng bước vào con đường tiên triên mới, kê cả ở miên Tây Nam nước Đức, nơi có 


phong trào bài tôn giáo tai hại nhất Chủ nghĩa Dân chủ của thời đại tiễn tới những 


kêt quả tôt đẹp; các tô chức hội đoản, cơ quan ngôn luận, hoạt động xã hội của 


Giáo hội đều được tự do phát triển. 


Hai công đồng giám mục hop tại Wurzburg năm 1848, và Freiburg năm 1851, lên 
tiếng đòi quyền đảo tạo và bô nhiệm hàng Giáo sĩ cùng quyên thi hành kỷ luật 
Giáo hội, quyền xây cất học đường và tu viện, quyên tự do giáo dục và quản trị các 
tài sản Giáo hội. Không được đáp ứng thỏa đáng, một công đồng khác cũng họp tại 
Freiburg tháng 6 năm 1853 đưa ra một kiến nghị khác, với những yêu cầu chi tiết 
hơn, do đức cha Ketteler soạn thảo. Trong khi đó, các giám mục cứ thi hành những 
vẫn dë quan trọng nhất mà các ngài biết trước chính quyên sẽ từ chối, để tạo nên 


một “việc đã rôi”. 


Tình trạng đó di nhiên phải gây ra những cuộc xung đột, vì các Chính phủ vẫn 
cương quyết lập trường. Đức cha H. Von Vicari tổng giám mục Freiburg (1842-68) 
bị kiểm thúc và sau cùng bị bắt giam (1854) vì “tội làm rối loạn có nguy hại đến an 
ninh trật tự chung”. Nhưng thái độ can đảm của vị tổng giám mục lão thành đã gây 
nhiều ảnh hưởng. Chính quyền nhận thấy cần phải thương thuyết với Giáo hội để 
làm giảm đi những khó khăn chính trị. Nhiều bang trong liên bang Đức ký thỏa 
hiệp với Vatican, nhưng các thỏa hiệp ấy không tòn tại lâu dài trước những chống 


đôi mãnh liệt của các dân biêu đảng Tự do. 


Tình hình Giáo hội ở Phổ từ trung tuần thế kỷ XIX được coi là thuận lợi hơn hết 
trong liên bang Đức. Cả về phía chính quyền, người ta cũng không thấy có điều gì 
đáng phàn nàn hay lo ngại cho đến năm 1866, chính vua Withelm I (1861-88) đã 
công khai nhìn nhận điều đó. Nhưng ngay sau cuộc chiến thắng Áo quốc (1866) và 


Pháp quốc (1870-71), mà người ta coi như Giáo hội Tin lành chiến thắng giáo hội 


Công giáo, và sau khi tân dé quốc Đức được thành lập (18.1.1871), phong trào bài 


Giáo hội Công giáo lại bắt đầu. 


Ở Đức, không như nhiều nước khác, chủ nghĩa Tự do của giai cấp trung sản gắn 
liền với chủ nghĩa Quốc gia, thêm vào đó ảnh hưởng triết học của Hégel, đã từ lâu 
ác cảm với Giáo hội. Lúc này nó muốn tái thiết một giáo hội quốc gia tự trị và 
tuyên chiến với Giáo hội Roma. Nó lôi cuốn được nhiều người theo, nhất là từ khi 


` 


có bản Syllabus (1864) của đức Piô IX và Công đồng Vatican (1869-70) về “ơn vô 
ngộ” của ngôi Giáo hoàng. Người ta muốn tước hết mọi quyền tự do của Giáo hội, 
phá vỡ mọi cơ câu tô chức, và bắt Giáo hội phải hoàn toàn lệ thuộc chính quyên. 
Đó là “Mặt trận Văn hóa” (Kulturkampf), do nhà độc tài Bismarck (1815- 98) cầm 


dau. 


Mặt trận Văn hóa cho tôn giáo là cái gì lỗi thời và cản trở bước tién của khoa hoc. 
Lý tưởng Công giáo, theo họ là làm lạc hướng hoạt động tự nhiên của con người, 
do đó phí phạm sức lực, thời giờ, tiền bạc. Vì thế họ tìm cách đả phá Công giáo, 
mà họ cho là kẻ thù số một của văn minh. Thực ra Mặt trận Văn hóa chỉ là bình 
phong che đậy những tham vọng chính trị của nhà độc tài khét tiếng này. Sau chiến 
tranh Đức-Pháp, người Công giáo Đức chiếm được nhiều ghế trong Quốc hội, họ 
chủ trương ôn hòa, yêu cầu đặt ra những khoản luật đảm bảo tự do tín ngưỡng. 


Bismarck không nghe và còn tìm cách loại bỏ ho. 


Mặt trận Văn hóa bắt đầu ở Phổ với sự tiếp tay của tông trưởng Falk, khi ông này 
bãi bỏ chi bộ Công giáo ra khỏi bộ các tôn giáo (8.7.1871), cho rằng chi bộ này 
không muốn ủng hộ chính quyền. Mặt trận trở nên sôi néi từ khi có cuộc xung đột 
với các giám mục về giáo phái “Cựu Công giáo”. Tiếp đến là luật “Chống lại 


những lạm dụng tòa giảng” (10.12.1871): phạt tù các giáo sĩ nói đến vấn đề quốc 


gia trên giảng đài; luật kiểm soát các học đường (tháng 3.1872): đặt tất cả các tô 
chức giáo dục dưới quyền kiểm soát của Chính phủ; lệnh trục xuất dòng Tên và 
nhiều dòng tu khác, như dòng Chúa Cứu thé, Lazarist, Chúa Thánh Thân và các bài 
Thánh Tâm Chúa (4.7.1872), mà họ cho là “có họ hàng” với dòng Tên. 


Ác hại nhất là “Tứ luật tháng nătn” (11-14 tháng 5) năm 1873. Các luật này nhằm 
phá mọi cơ câu tô chức Giáo hội và biến nó thành một Giáo hội quốc gia, rồi đi 
đến chỗ tự trị (1873) đến chỗ trở thành công cụ của chính quyền (1875). Các giám 
mục, giáo sĩ, ai cưỡng lại sẽ bị trừng phạt, có khi phải lãnh án tù khổ sai. Hai tổng 
giám mục thành Melchers thành Cologne và Ledochowski thành Gnesen-Posen và 
bốn giám mục khác bị trục xuất. Năm 1874 và 1875, “Tứ luật tháng năm” được 
tăng cường bằng nhiều đạo luật khác, để chặn lại mọi phản ứng. Ngoài ra còn có 
dân luật về hôn nhân bắt buộc mọi người phải theo (tháng 2.1875). Trong thông 
điệp Quod nunquam ngày 5.2.1875, đúc Thánh Cha Piô IX tuyên bố các đạo luật 
nói trên vô hiệu lực, vì lẽ không phù hợp với luật Thiên Chúa và Giáo hội. Thông 


điệp đã được đáp lại bằng những hành động thật dã man. 


Những thiệt hại do Mặt trận Văn hóa gây nên không thể lường được. Năm 1878, 
chỉ còn bốn giám mục tại vi, các chủng viện bị đóng cửa, khoảng 1.000 giáo xứ bị 
phong tỏa, hàng ngàn linh mục bị trục xuất. Tuy nhiên, chính quyền đã thất bại 
trong việc áp dụng các đạo luật trước sự phản ứng quyết liệt của hàng giáo sĩ và 
giáo dân. Chỉ có một số ít giáo sĩ, giáo dân ngả theo Mặt trận và làm tay sai cho 
chính quyền, còn hầu hết vẫn trung thành với đức Giáo hoàng và hàng Giáo phẩm.. 
Cuộc đụng độ này đã làm họ thêm dũng cảm, với nhiều tổ chức hội đoàn Công 
giáo rất chặt chẽ, được sự điều khiến của những nhân vật như L. Windthorst, H. 


Von Mallinckrodt, hai anh em Augustus và Petrus Reichensperger. 


Tất cả mọi người bắt đầu chán ngây những cuộc tranh chấp và chỉ mong muốn hòa 
bình trở lại. Chính quyền gặp nhiều khó khăn, đảng Xã hội dân chủ hoạt động 
mạnh, rồi đến những rối loạn (vụ mưu sát hoàng dé Wilhelem I năm 1878) là 
những tiếng còi báo động. Việc thủ tướng Bismarck trở lại chính sách bảo thủ, và 
sự cần đặt một hàng rào ngăn cản đà tiến của Xã hội chủ nghĩa bằng những đạo 
luật xã hội lành mạnh, đã giúp cho “cuộc chiến” phải tạm ngưng. Việc thay đôi 
ngôi Giáo hoàng cũng tiếp tay cho việc ngưng chiến này. Đức Thánh Cha Leô XIII 
nhận thấy có nhiệm vụ tái thiết hòa bình tại Đức quốc và phải đối phó với chính 
quyền Phố. Sau những cuộc đàm phán dọn đường của các Sứ thần Tòa thánh tại 
Munich (Masella) và Vienna (Jacobim), và sau việc bãi chức tổng trưởng Falk 
(1879), Bismarck bằng lòng bãi bỏ dần những đạo luật chống Giáo hội của “Mặt 
trận Văn hóa”. Nhiều giám mục được trở về địa phận, và năm 1882 tòa đại sứ Phố 
ở Vatican mở cửa lại với vị tân đại sứ Von Schlozer. Việc thiết lập tòa Sứ thần Tòa 
thánh tại Berlin không thành, do sự phủ quyết của hoàng dé. Hai tổng giám mục 


Melchers và Ledochowski từ chức dë ở lại Roma, lên chức hồng y tại Giáo triều. 


Sự bang giao giữa Bismarck và Leô XII mỗi ngày thêm tốt đẹp. Hai đạo luật mới 
1886-87 bãi bỏ tòa án tôn giáo và việc kiểm soát các chủng viện, đồng thời nhìn 
nhận chương trình học của Giáo hội với một vài điều kiện. Cũng khi Ấy, nhiều 
dòng tu trở lại hoạt động, các lễ nghi phụng vụ và bí tích được cử hành tự do. Đạo 
luật “Hòa bình” ban hành ngày 29.4.1884 được đức Thánh Cha Leô XIII gọi là 
“con đường tiến tới hòa bình (aditus ad pacem). Các thành phần khác trong dé 


quốc Đức đều có những giao hảo tương tự. 


2. Giáo hội Công giáo ở Áo, Thụy Sĩ và Bắc Âu [12] 


Ở Áo quốc, tình hình Giáo hội trở nên đen tối từ năm 1860. Năm 1868, dưới thời 
thủ tướng Beust, hiệp ước 1855 bị các đạo luật của chính quyền vi phạm và lẫn át 
trong nhiều điểm quan trọng (vấn đề hôn nhân và giáo dục). Đức cha Rudigier, 
giám mục thành Linz, bị tống giam vì một bức thư mục vụ; nhưng ngài đã được 
hoàng đề Franz Josef (1848-1916) phóng thích. Tháng 7 năm 1870, chính quyền 
tuyên bố hủy bỏ hiệp ước, viện lẽ “một trong hai bên đã thay đổi”. Sau cùng, 
những đạo luật tháng 5 năm 1874 tự ý giải quyết mọi quyền ngoại giao của Giáo 
hội. Những tiếng phản đối của đức Piô IX và của hàng Giám mục không được ai 
nghe. Tuy nhiên, việc thi hành các đạo luật chưa đến độ sắt gao, nên còn tránh 
được các vụ xung đột lớn, và vì hoàng dé chủ trương chính sách “đôi hợp chế” 


(dualisme), nên Giáo hội còn được hưởng khá nhiêu tự do. 


Giáo phái “Cựu Công giáo” đã lọt vào các đô thị nước Áo từ năm 1872, và trở nên 
mạnh sau năm 1897 nhờ có phong trào Los Von Rom (Séparons-nous de Rome). 
Trong các tỉnh kỹ nghệ Bắc Bohemia, Hạ Áo và Styria, là những nơi thiếu linh 
mục (vì lẽ chính trị như sự kỳ thị nhà Habsburg và chủ nghĩa Quốc xã Đức), đạo 
công giáo bị đàn áp; những cuộc rỗi loạn được Giáo hội Tin lành Đức gởi tiền bạc, 
cán bộ và truyền đơn. Khoảng 20.000 người Công giáo theo “Cựu Công giáo” và 
50.000 theo Tin lành. Sau đệ nhất thế chiến, Công giáo mât thêm 60.000 người 


nữa. 


Từ năm 1902 đã có những đoàn quân tự vệ Công giáo được tô chức hoàn bị hơn, 
sự yếm trợ của hội đoàn Thánh Boniafaciô và hội đoàn giáo dục. Mặt trận bình dân 
của nam tước Vogelsang được biến thành đảng Xã hội Công giáo với sự chấp 
thuận của đức Thánh Cha Leô XIII. Nhiều công đồng miền được triệu tập (1908). 
Tuy nhiên, chủ nghĩa Tự do chống Giáo hội, hoặc lãnh đạm với tôn giáo, mỗi ngày 


thêm sâu rộng trong giới trí thức. Báo chí và tư bản đều tỏ ra thù địch với Roma. 


Ở Thụy Sĩ cũng có phong trào chống Giáo hội từ năm 1870. Người Công giáo hình 
như không có một tiếng nói trong Chính phủ liên bang. Hiến pháp được duyệt lại 
năm 1874 khẳng định quyền Quốc gia trên Giáo hội, và một lần nữa trục xuất các 
cha dòng Tên và các dòng tu mà họ cho là có liên hệ với dòng này, cắm lập tu hội 
mới hoặc tái thiết những tu viện đã bị giải tán. Sứ thần Tòa thánh phải ra đi (tháng 
2.1874). Nhóm “Cựu Công giáo” và các giáo phái được chính quyền nâng đỡ. 
Trong các vùng Genève, Bâle và Berne, Mặt trận Văn hóa hoạt động mạnh, nhằm 


phá Giáo hội: giải tán, bãi chức, trục xuất, lưu đày... 


Tình hình thay đổi khi đức Leô XIII lên cầm quyền (1878). Tòa Giám mục Bâle 
được tái lập vào mùa thu năm 1884 với đức cha Flala. Đức Thánh Cha cũng đã cử 
giám mục Lachat làm giám quản Tông tòa Tessin: năm 1888 giáo phận Lugano 
được thiết lập Genève sáp nhập vào Lausanne năm 1883 và đức cha Mermillot 
được cử làm giám mục, đặt trụ sở ở Fribourg; nhưng ngài bị chính quyền trục xuất 
ngay sau đó. Chính quyền Genêve cũng như tại nhiều tổng khác vẫn ác cảm với 
Giáo hội, việc bang giao tiến hành một cách chậm chạp. Chính phủ liên bang phải 
mất nhiều năm mới gột được hết óc kỳ thị do Mặt trận Văn hóa gây nên: luật cắm 


rước kiệu mãi đên năm 1917 mới bãi bỏ. 


Có điều đáng chú ý là đời sống nội bộ của Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ trở nên sốt 
säng và hoạt động ké từ năm 1880. Các học đường, các hội đoản cũng như các tô 
chức xã hội bác ái phát triển khả quan. Tổng Fribourg năm 1889 thiết lập viện đại 
học công giáo thứ nhất (và độc nhất) ở Thụy Sĩ. Sau khi khắc phục mọi khó khăn 
ban đầu, nó đã có một uy tín quốc tế và thời danh. Phân khoa thần học được trao 


cho các cha dòng Đaminh năm 1890. Cũng tai Fribourg, năm 1921 trung tâm quốc 


tế hiệp hội Trí thức Công giáo Pax Romana được thành lập. Năm 1903, lần thứ 


nhất Đại hội giáo dân Công giáo họp lại Lucerne. 


Chính sách tách biệt đạo đời được đưa vào Genève năm 1907 và Bâle năm 1911, 
nhưng không có gì đáng lo ngại. Tòa Đại diện Tòa thánh được thiết lập ngay trong 
thời đệ nhất thé chiến, nhằm cứu trợ nạn nhân chiến tranh, biến thành tòa Sứ thần 


tại thủ đô Berne năm 1920. 


Ở Bi, nhiều cuộc đụng độ xảy ra, nhất là trong vấn dë giáo dục. Năm 1879, Chính 
phủ thuộc đảng Tự do (1878-84) ban hành đạo luật, tổ chức một nền giáo dục tiêu 
học “vô tôn giáo” tại các làng xã. Người Công giáo chống trả mãnh liệt, họ xây cất 
trường tư thục khắp nơi. Cuộc bầu cử 1884, phe Công giáo thăng thế và chiếm đa 
số trong Quốc hội cũng như trong Chính phủ cho đến năm 1919. Việc bang giao 
với Tòa thánh được tái lập và vấn dë giáo dục được giải quyết trong tinh thần tự 
do. Các dòng tu bành trướng khắp nước, viện đại học Louvain là trung tâm đầu não 
của đời sống tri thức công giáo, dần dần có uy tín trong và ngoài nước. Tuy nhiên, 


bè Nhiệm và chủ nghĩa Xã hội bài tôn giáo vân còn nhiêu người theo. 


Ở Hà Lan, Giáo hội Công giáo gặp hoàn cảnh khá thuận lợi, nhiều dòng tu bị Mặt 
trận Văn hóa trục xuất, đều đến lánh nạn tại vuong quóc này. Nhung vì chinh 
quyền chủ trương nèn giáo dục “vô tôn giáo”, nên người Công giáo phải chịu nhiều 
hy sinh để xây cất trường tư. Đến sau, các trường này cũng được chính quyền trợ 
cấp, tiêu học từ năm 1889, trung học từ 1905. Hoạt động xã hội bác ái, các hội 


đoàn, báo chí và đài truyền thanh Công giáo đều phát triển rộng rãi. 


Tại các nước Scandinavian, chỉ có một sô rât ít Công giáo, gia tăng chậm chạp 


bằng những vụ trở lại và di dân, đặc biệt sau đệ nhị thế chiến. Nhiều Phủ doãn 


Tông tòa thiết lập năm 1868-69 tại Đan Mạch và Na Uy, được nâng lên hàng Đại 
diện Tông tòa năm 1892, trong khi Đại diện Tông tòa ở Thụy Điển đã có từ năm 


1782. Đến sau thêm hai Đại diện Tông tòa Trung và Bắc Na Uy. 


Đời sống nội bộ Giáo hội Scandinavian thật đáng phấn khởi, nếu người ta hiểu rõ 
những điều kiện khó khăn của những giáo đoàn “kiều ngụ” này. Ở Đan Mạch, các 
hội dòng tự do hoạt động, đặc biệt trong ngành giáo dục (với sự nâng đỡ của chính 
quyền) và bác ái xã hội: văn hào J. Joergensen theo đạo năm 1892. Ở Na Uy, các tu 
sĩ hoạt động trở lại từ năm 1897. Trong số người Na Uy theo đạo, nỗi tiếng hơn cả 
có nhà thần học Knud Krogh Tonning (1910) và nữ văn sĩ Sigrid Undset (1925). 
Thụy Điển năm 1860 mới bãi bỏ các đạo luật trừng phạt (lưu đày, tịch thâu tài sản) 
những ai bỏ “đạo quốc gia Lutherian”; người Công giáo từ đó được phép thành lập 
giáo xứ riêng; 10 năm sau, họ được tham gia hầu hết các chức vụ trong Chính phủ. 
Nhưng người Công giáo vẫn không được trợ cấp ngược lại họ phải đóng góp cho 
Giáo hội quốc gia Lutherian. Các dòng tu còn bị cấm cho đến năm 1951. Ở Phần 
Lan, quyền tự do tôn giáo mãi đến năm 1921 mới có. Cho tới năm 1970, số giáo 
dân Công giáo ở vùng Scandinavian vẫn được coi là thấp nhất ở Âu châu: Đan 
Mạch 26.000 (0,53%), Na Uy 8.700 (0,23%), Thụy Điển 49.400 (0,63%), Phần 
Lan 2.800 (0,06%), Y Nhĩ Lan 1.050 (0,6%) [13] 


3. Giáo hội Công giáo ở Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha [14] 


Nước Pháp phục hồi mau chóng sau cuộc thất trận năm 1870-71, lật đồ Napoléon 
II (4.9.1870). Chính phủ đệ tam cộng hòa ban đầu có thái độ thân hữu với đạo 
Công giáo và Tòa thánh, vì lẽ vết tích chiến tranh hãy còn, và vì những hành động 


dã man của công xã Paris (tháng 3-5 năm 1871), trong đó đức tổng giám mục 


Darboy và 62 con tin gồm giáo sĩ và giáo dân bị bắn chết, đã làm cho người ta hồi 
tâm suy nghĩ. Nhưng tâm trạng vô thần hoặc dửng dưng dã lan rộng khắp nơi, thêm 
vào đó cuốn tiêu thuyết Cuộc đời ông Giêsu (1863) và nhiều tác phẩm khác về lịch 


sử Kitô giáo của văn hảo bội giáo Renan (1823-92). 


Những có găng tái thiết nền Quân chủ đều thất bại, Cộng hòa tả đảng và đảng Cấp 
tién thù địch Giáo hội được bè Nhiệm ngầm giúp, làm chủ tình thé. Năm 1877, 
Gambetta lên tiếng tại hạ viện: Bọn giáo sĩ chính là kẻ thù”. Dưới thời tổng trưởng 
giáo dục Jules Ferry và Paul Bert, khởi sự một cuộc chiến chống Giáo hội Công 
giáo, gây nhiều thiệt hại nặng nề. Các viện đại học Công giáo thiết lập sau năm 
1875 không còn được quyền phát bằng cấp (1879) và hết là đại học. Những Sắc 
lệnh tháng 3 năm 1880 bãi bỏ các cơ sở giáo dục của dòng Tên, còn những dòng tu 
khác chưa được chính quyên thừa nhận, phải làm đơn xin điều chỉnh trong vòng 3 


tháng: 261 nam tu viện bị giải tán. 


Nhiều đạo luật khác (1880-83) buộc hàng giáo sĩ phải thi hành nghĩa vụ quân sự, 
bãi bỏ chức vụ tuyên úy trong các binh chủng và bệnh viện, hủy bỏ ngày nghỉ chúa 
nhật, và dành mọi dễ dãi cho việc ly hôn. Chính sách giáo dục “vô tôn giáo” miễn 
phí và cưỡng bách được áp dụng: cấm dạy giáo lý trong các trường, loại bỏ các 


giáo sĩ, tu sĩ ra khỏi ngành giáo dục (1882-86). 


Sự chia rẽ của người Công giáo trên lãnh vực chính trị càng làm cho kẻ thù Giáo 
hội thêm mạnh. Mặc dầu đã có lời kêu gọi của đức Thánh Cha Leô XIII qua những 
Thông điệp 1884, 1890 và 1892 (ère du “ralliemenf”) cùng gương sáng của đức 
hồng y Lavigerie (toast d'Alger), vẫn có nhiều người Công giáo không những 
thuộc hàng quí tộc, mà ngay trong hàng Giáo phẩm, giáo sĩ và một vài dòng tu, 


nhất định không chịu ở lại trên đất cộng hòa Pháp. Họ thật có lý khi phản kháng 


các nhà chính trị cũng như những đạo luật chống giáo hội, nhưng thái độ quá khích 


của họ đã làm cho đôi phương viện cớ bảo vệ Tô quôc, thêm thù ghét Giáo hội. 


Tuy nhiên, ảnh hưởng của Giáo hội hãy còn khá lớn trong đời sông của dân Pháp, 
vì nhiều dòng tu vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành giáo dục tư. Chính vì thế, kế từ 
đầu thế kỷ XX, nhiều biện pháp mới nhằm triệt hạ các dòng tu, nhất là những hội 
dòng chuyên giáo dục. Đạo luật 1.7.1901 về các đoàn thê cắm các hội dòng không 
có giấy phép; rồi cắm cả những dòng tu trước kia đã được chính quyên nhìn nhận, 
sau cùng cắm luôn mọi hội dòng hoạt động giáo dục: trên 10.000 trường tư thục bị 
đóng cửa (1903-04), tài sản của các dòng tu bị tịch thâu, cả “tỉ bạc của các dòng 


tu” được phân tán trong tay những người cầm quyên và các kẻ thừa hành. 


Mục đích của “đảng cầm quyền” bấy giờ là thế tục hóa tất cả, nghĩa là loại bỏ Kitô 
giáo ra khỏi xã hội và Quốc gia. Quốc hội đã bàn cãi từ lâu về việc hủy bỏ bản hiệp 
ước 1801 và thi hành chính sách tách biệt đạo đời, mà vẫn chưa đạt kết quả. Nhưng 
vào cuối thời Giáo hoàng Leô XIII, một cuộc xung đột với Tòa thánh về việc đề cử 
Giám mục xảy ra. Tháng 4 năm 1904, bất chấp lệnh cắm các lãnh tụ Công giáo (từ 
năm 1870), tông thống Loubet (1899-1906) cứ sang Roma viếng thăm quốc vương 
Ý. Ông bị đức Thánh Cha Piô X lên tiếng cảnh cáo và cho mời hai giám mục Pháp 
đến hội kiến về việc này, lập tức thủ tướng Combes tuyên bố xé bản hiệp ước, cắt 
đứt mọi liên lạc ngoại giao với Rôma (tháng 7.1904), và đưa ra dự án tách biệt đạo 
đời (tháng 10). Dự án mặc dầu bị đức Giáo hoảng cũng như hàng Giám mục và 
giáo dân Pháp kịch liệt phản đối, vẫn được hạ viện chấp thuận (341 phiếu thắng 
233) ngày 3.7.1905, và Thượng viện (179 phiếu thắng 103) ngày 6.10.1905. 


Đạo luật “Chính Giáo Phân ly” ngày 9.12.1905 bảo vệ quyên tự do tín ngưỡng và 


tôn giáo, nhưng cám Chính phủ và các làng xã không được giúp đỡ hay trợ cấp cho 


bât cứ tôn giáo nào, đông thời trù tính thành lập “Hợp đông tôn giáo” 
(Associatioins cultuelles), đê mọi tài sản cũng như các cơ sở của Giáo hội phải trao 


cho tô chức này quản trỊ, dưới sự kiêm soát của chính quyên. 


Như vậy, Giáo hội Công giáo bị tước đoạt lết mọi quyền hành và của cải, rút xuống 
thành một hội đoàn tư, bị đóng khung và nằm trong tay chính quyền. Giáo dân 
Pháp một phần đã ngả theo đạo luật “Phân ly” và sống theo đường lối của Chính 
phủ cộng hòa. Nhưng đức Thánh Cha Piô X không những đã kết án đạo luật này 
trong Thông điệp Vehementer nos (11.2.1906), mà còn phủ nhận việc thành lập 
“Hợp đồng tôn giáo” qua Tông thư Gravissimo munere (10.8.1906), cũng Tông thư 
này ban phép cho các giám mục được đưa ra những biện pháp cần thiết để đối phó 
với tình thế. Tài sản Giáo hội phải khai báo, để Chính phủ tịch thâu dần. Nhưng 
dân chúng bắt đầu có những phản ứng đi đến biến động, khiến Chính phủ Briand 
phải cho phép họ sử dụng thánh đường và cử hành các lễ nghi (1907-08). 


Tình hình Giáo hội Pháp trở nên nghiêm trọng. Nhưng sự thử thách này đã là cơ 
hội để người Công giáo Pháp được đào luyện và trở nên vững tin. Ảnh hưởng của 
đạo nơi quân chúng trước đây bị mât mát nay trở lại, và đời sống đạo đức dậy lên 
trong các đô thị lớn. Lòng quảng đại đối với Giáo hội và nền giáo dục thanh thiếu 
niên, sự dän thân vào các công tác xã hội bác ái thật lạ lùng. Nhiều trường học có 
đạo bị đóng cửa, nhưng hoạt động trở lại dưới hình thức trường tư. Các nhà thần 
học giúp Giáo hội lướt thắng mọi gian nguy do chủ nghĩa Duy tân gây nên, và do 
chủ trương Dân chủ Kitô giáo của Sangnier (1873-1950) trong phong trào Le 
Sillon (bị đức Piô X lên án năm 1910, Sangnier vâng phục ngay). Kế từ ngày ban 
hành đạo luật tách biệt đạo đời, đức Thánh Cha có trọn quyền bô nhiệm giám mục, 


và giám mục bô nhiệm các cha sở. 


Sau việc tái lập hàng Giáo phẩm (1850), Giáo hội Công giáo ở Anh tién triển mau 
le. Phong trào trở lại đem về cho Giáo hội hàng trăm nhân vật quan trọng và nổi 
tiếng. Phong trào chỉ ngưng lại một thời gian ngắn vào năm 1896, khi đức Thánh 
Cha Leô XIII tuyên bố sự vô hiệu trong việc tân phong giám mục và linh mục của 


Anh giáo. [15] 


Cuộc sóng bên trong Giáo hội Anh cũng tích cực hoạt động, mặc dầu phải đương 
đầu với nhiều khó khăn; việc bành trướng các hội dòng, học đường và hội đoàn 
được nhiều tổ chức trong nước ủng hộ mạnh mẽ. Nôi tiếng nhất trong công cuộc 
nảy là đức hồng y Newman (1801-90) dòng Diễn giảng, và đức hồng y Manning, 
giám mục Westminster (1865-92), ngài xứng đáng là một nhà lãnh đạo tinh thần 
của thời Phục hưng, có biệt tài tô chức và được giới thợ thuyền London mến phục, 
do những công tác xã hội lớn lao. Chỉ tiếc một điều là ngài chủ trương quá khắt 
khe, khi cắm các thanh niên Công giáo theo học hai đại học Anh giáo Oxford và 
Cambridge. Kế vị ngài là đức hồng y Vaughan (1892-1903), rồi đức hồng y 
Bourne (1903-35). Theo dë nghị của đức hồng y Vaughan, đức Thánh Cha Leô 
XIII đã hủy bỏ lệnh cắm (của hồng y Manning) các sinh viên theo học hai đại hoc 
Oxford và Cambridge. Năm 1911, đức thánh Cha Piô X thiết lập hai tòa Tổng 
Giám mục Birmingham và Liverpool Đến lượt đức Thánh Cha Beneđictô XV, năm 
1916 thiết lập tổng giáo phận thứ tư tại Newport-Cardiff thuộc xứ Galles, trong khi 
Westminster vẫn là tòa Giáo chủ Anh quốc. Từ khi vua George V (1910-36) lên 


ngôi, Giáo hội dân dân lây lại quyên tự do hoàn toàn. 


Ở Tô Cách Lan, dân số Công giáo gia tăng dần lên tới 500.000, đặc biệt do cuộc di 
dân từ Ái Nhĩ Lan sang. Đức Leô XIII tái lập hàng Giáo phẩm năm 1878: hai tòa 


Tổng Giám mục Edinburg (với 4 tòa Giám mục) và Glasgow. 


Ở Ái Nhĩ Lan, chính quyền Anh đã phải nhượng bộ trước cuộc tranh đấu kiên nhẫn 
của người Công giáo. Từ năm 1869, dưới thời thủ tướng Gladstone, Giáo hội Ái 
hết lệ thuộc vào chính quyền. Đại chủng viện Maynooth thuộc tổng giáo phận 
Dublin bắt đầu được trợ cấp. Nhưng viện đại học Công giáo Dublin do đức cha 
Newman làm viện trưởng tiên khởi (1851-58) đã không thể sống nổi vì thiếu thốn 
phương tiện. Năm 1908, Chính phủ thiết lập đại học quốc gia Ái Nhĩ Lan gồm ba 


học viện Dublin, Cork và Galway, có tính rõ rệt Công giáo. 


Ở Tây Ban Nha, cuộc Cách mạng 1868 lật đồ nữ hoàng Isabella II gây nhiều biến 
động chính tri và nhiều thử thách cho Giáo hội. Hòa bình chỉ trở lại sau khi tái lập 
triều đại Bourbon Cadiz và việc con của Isabella lên ngôi Vua, tức Alfonso XII 
(1875- 85). Hiến pháp 1876 nhìn nhận Giáo hội Công giáo, Tông truyền, Roma 
làm quốc giáo, tuy vẫn dành cho người không Công giáo sự tự do tín ngưỡng và 
tôn giáo, nhưng cám không được làm việc phượng tự công khai (giảm nhẹ từ năm 
1910). Giáo hội Tin lành cũng hết sức hoạt động, song không đạt được kết quả nào 
đáng kể. 


Tình trạng đó kéo dài suốt thời nhiếp chính của thái hậu Maria Christina (1885- 
1902) và con bà, tức Alfonso XIII (1902-31). Về mặt đối ngoại, chính quyền Tây 
Ban Nha lúc đấy không được may mắn. Chiến tranh với Hoa Kỳ năm 1898 đã làm 
mât ba thuộc địa Cuba, Porto Rico và Philippin. Công cuộc nội trị cũng gặp lắm tai 
biến xã hội lẫn tôn giáo. Sự chia rẽ giữa người Công giáo và sự thất đảm của họ 
sau cuộc bại trận năm 1898 đã là cơ hội cho nhóm “cải cách”, đang muốn gạt bỏ di 
sản đạo đức của cha ông dé đi theo phong trào tự do và chủ nghĩa thực nghiệm của 
Âu châu, dành được những ghế giáo sư trong các đại học và chiếm được giới thanh 


niên trí thức. 


Theo gương nước Pháp, phe tự do đương đầu với các dòng tu, nhất là dưới thời thủ 
tướng Canalejas (1910-12), đồng thời đòi xét lại thỏa hiệp 1851. Tuy nhiên Tây 
Ban Nha đã tránh được một cuộc ly khai với Tòa thánh. Sự thật đau thương nhất là 
giới thợ thuyền tại các thành phố kỹ nghệ miền Đông bị nhiễm tư tưởng cấp tiến, 
cách mạng, vô chính phủ, bộc phát từ năm 1909, nhân vụ án xử FrancIsco Ferrer ở 
Barcelona. Nhiều biến động đẫm máu xảy ra: đánh chiếm thánh đường, tu viện, ám 


sát giáo SĨ, v.v... 


Trong khi phần lớn dân Tây Ban Nha còn sống trung thành với Giáo hội, thì tình 
hình Bồ Đào Nha mỗi ngày trở nên đen tối. Năm 1881, đức Thánh Cha Leô XIII 
phải chia lại ranh giới và giảm thiểu số giáo phận (3 tổng giám mục Lisboa, Braga, 
Evora, và 9 giám mục). Tuy nhiên, vẫn không tiêu diệt được các tệ đoan và gương 


xâu trong hàng giáo sĩ và giáo dân. 


Vua Carlos I và thái tử Lui Felipe phải thoái vị ngày 1.2.1908, do một cuộc dấy 
loạn. Vua Manuel II cũng bị lật đồ vào tháng 10 năm 1910 và chính thể Cộng hòa 
được thiết lập (Manuel lưu vong bên Anh quốc và chết năm 1932). Chính quyền 
Cách mạng chủ trương bách hại dòng tu, trục xuất dòng Tên, tịch thâu tài sản của 
dòng này, rồi ngày 20.4.1911 tuyên bố chính sách tách biệt đạo đời với những hành 
động bạo quyền dã man. Đức Thánh Cha Piô X lên tiếng phản đối qua Thông điệp 
Jam dudum (24.5.1911), việc bang giao với Tòa thánh bị cắt đứt hắn từ năm 1913. 


Bầu khí ngột ngạt bao trùm khắp nước. 


4. Giáo hội Công giáo và Chính thống ở Đông Âu [16] 


Trong nước Nga vua Alexandrov II (1855-81) kéo dài cuộc bách hại Công giáo của 
cha là Nikolai I. Cuộc nổi dậy của Ba Lan năm 1863 khiến chính quyền có những 
biện pháp mạnh đến độ dã man. Hầu hết các tu viện bị giải tán, nhiều linh mục, tu 
sĩ đi dày (1863-64). Thỏa hiệp 1847 không còn được tôn trọng, liên lạc ngoại giao 
với Tòa thánh chấm dứt (1866), tiếng Nga là ngôn ngữ duy nhất phải được dùng 
trong các học đường và lễ nghi phụng vụ (1869-70). Dân Công giáo Ruthen bị 
ngược đãi hơn nữa: 260.000 người (giáo phận Chelm) bị cưỡng bách ghi tên vào 


Chính thống giáo (1875). 


Năm 1881, Alexandrov II bị nhóm “vô chính phủ” (nihiliste) giết chết, tình trạng 
Giáo hội được sáng sủa hơn dưới triều Alexandrov III (1881-94), ít là đối với Giáo 
hội Latinh. Tháng 12 năm 1882, một thỏa hiệp mới được ký kết với đức Leô XII; 
các giám mục Ba Lan được phóng thích, các chủng viện mở cửa lại. Năm 1894, 
liên lạc ngoại giao với Tòa thánh cũng trở lại bình thường. Bản thỏa hiệp trong 
những năm 1897 và 1907 được bô túc thêm một vài điểm. Nhưng vị biện lý tối cao 
của “Thánh Hội đồng”, tên là Pobjedonotsev (1880-1905), đại diện cho phái bảo 
thủ Nga, tìm hết cách để Nga hóa các học đường cũng như các Giáo hội, và ông đã 
không từ chối sử dụng båt cứ một biện pháp nào, hầu loại bỏ quyền tự do tôn giáo 


của người Công giáo cũng như Tin lành. 


Cuộc Cách mạng 1905 chấm dứt chế độ “Đề quốc Tôn giáo” ở Nga. Sắc lệnh Nga 
hoàng Nikolai II (1894-1917) ban hành ngày 17.4.1905, bãi bỏ mọi hình luật dành 
cho những người bỏ “Đạo Quốc gia” và những giáo sĩ ban phát các bí tích cho 
những người từ Chính thống giáo sang Công giáo. Tuyên cáo của Nga hoàng ngày 
17.10.1905 công bố quyền tự do tín ngưỡng, kèm theo một hiến chế. Từ đó, trên 
nguyên tắc, Giáo hội Chính thống không còn là Giáo hội “độc quyền” trong dé 


quốc Nga nữa. Từ năm 1905 đến 1910, trên 230.000 giáo dân trước kia bị cưỡng 


ép theo Chính thống giáo (hơn 2/3 thuộc các tỉnh miền Tây) nay trở lại với Giáo 
hội Công giáo Roma. Tuy nhiên, do sự can thiệp của “Thánh Hội đồng” và các 


giám mục Chính thống, người Công giáo còn gặp nhiều khó khăn. 


Nhiều người trở lại Công giáo đã phải đi khỏi nước để giữ đạo. Cuối thế kỷ XIX, 
thêm một số khác trở lại một cách lặng lẽ, đủ thành những viên đá đầu tiên cho 
việc phục hưng Giáo hội Công giáo ở Nga. Trong số này, đặc biệt có triết gia 
Vladimir Soloviev (1853-1900), tác giả cuốn Nước Nga và Giáo hội Phổ thế 
(1899). Đầu năm 1909, dé quốc Nga có 131.193.000 dân, thì trên 100 triệu theo 
Chính thống giáo; 13.500.000 Công giáo (8.400.000 ở Ba Lan), 6.500.000 Tin lành 


và hơn 5 triệu Do Thái giáo. 


Ở Ba Lan, Giáo hội Công giáo từ năm 1903 bị quấy nhiễu bởi giáo phái Mariavit. 
Đó là giáo phái tự xưng là những “giáo dân triệt để theo gương Đức Trinh Nữ 
Maria”. Nguyên là một tu hội gồm các nữ tu sĩ và linh mục, được thành lập theo 
những thần ảo của một bà góa tên là Maria Kozowska với sự hợp tác của linh mục 
J. Kowalski. Bị kết án năm 1904, họ tuyên bố ly khai với Giáo hội. Năm 1906, đức 
Piô X ra vạ tuyệt thông cho các hội viên cô chấp. Giáo phái được chính quyền Nga 
nhìn nhận và bảo vệ, tiếp tục hoạt động trong xứ Ba Lan và Lithuania: 200.000 


năm 1911. 


Năm 1909, giáo phái Mariavit hiệp nhất với nhóm “Cựu Công giáo”, và Kowalski 
được tấn phong giám mục Ulrecht. Một Giáo hội quốc gia Ba Lan theo lối “Cựu 
Công giáo” khai sinh tại Hoa Kỳ năm 1900 đem về mẫu quốc, được chính quyền 
nhìn nhận sự sáp nhập với giáo phái Mariavit. Nhưng năm 1924, nhóm “Cựu Công 


giáo” tách khỏi Mariavit, cả hai lun bại dần từ đấy. 


Sau cuộc chiến tranh Nga Thổ (1877-78) và hội nghị Berlin (1878), các nước 
Rumani, Serbia, Bảo Gia Lợi thoát quyền thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ và dần dân trở 
thành những vương quốc độc lập. Về phương diện tôn giáo, Serbia năm 1879 và 
Rumani năm 1885 tách rời khỏi tòa Giáo chủ Chính thống Constantinopoli để thiết 
lập những Giáo hội tự trị theo kiểu Hy Lạp, trong đó Quốc gia đứng trên Giáo hội. 
Còn nước Bảo Gia Lợi từ năm 1870 đã được vua Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận cho có 
một khu vực tôn giáo độc lập ngay tại Constantinopoli. Nhưng Giáo hội Bảo bị 
thượng phụ giáo chủ phạt vạ tuyệt thông (1872); mãi đến năm 1945 mới hòa giải 
xong. Quyền bính của ngôi Giáo chủ Constantinopoli còn bị sút giảm hơn nữa do 
chiến tranh Balkan (1912-13), đến độ chỉ còn tước vị Giáo chủ “danh dự” đối với 
các Giáo hội Chính thống (trừ Nga), với con số 28 triệu tín hữu (năm 1930), thuộc 


20 Giáo hội tự tri. 


Giáo hội Chính thống ở Nga đã biệt lập khỏi Giáo hội Chính thống Constantinopoli 
từ năm 1448, và suốt thế kỷ XIX là Giáo hội quốc gia Nga, Nga hoàng đồng thời là 
giáo chủ, “Thánh Hội đồng” chỉ là tay sai của chính quyền. Giáo hội Chính thống 
Nga nhận sứ mạng truyền bá đức tin tại các nước Hồi giáo và trong trong các xứ 
thuộc địa Nga ở Á châu, đặc biệt Siberia, nơi lưu đày của hàng vạn người: năm 
1840, một tòa Giám mục được thiết lập tại Kamtchatka. Công cuộc truyền giáo đến 
sau được trao cho “hội Truyền giáo Chính thống” thành lập năm 1870. Các giáo 
phái, nhất là phái Raskolniki, bành trướng mạnh mẽ. Hạ bán thé kỷ XIX, đời sống 
xa hoa của cấp lãnh đạo và giới thượng lưu là mối nguy cơ cho dé quốc. Sự bất 
mãn của dân chúng biểu lộ qua những hành động quá khích, do đó chủ nghĩa “vô 


chính phủ” phát sinh. 


Thời này Giáo hội Chính thống Nga có những nhân vật nổi tiếng, như thi sĩ 


Dostoievski (1821-81), văn hào Tolstoi (1828-1910). Tolstoi từ năm 1877 thành 


một tư tưởng gia cuồng tín, một nhà cải cách xã hội quá khích muốn đạp đồ mọi 
tôn giáo, chiến tranh, Quốc gia và quyền tư hữu, chủ trương trở lại sự tinh khiết và 
yêu thương Kitô giáo nguyên thủy. Mặc dầu bị “Thánh Hội đồng” lên án, Tolsloi 
vẫn có nhiều người theo. Ông là một trong những nhân vật dọn đường cho chủ 


nghĩa Cộng sản. 


Các Giáo hội Đông phương khác phần lớn không thé phát triển được. Nhóm Kitô 
hữu, quen gọi là “của thánh Toma Tông đồ” ở An Độ (khoảng 350.000) đã một 
thời theo giáo phái Nestorius, nay đa số trở về với Roma. Nhiều Giáo hội quốc gia 
theo giáo phái Monophysisme như Giáo hội Syriac cũng gọi là Jacobit với 100.000 
tín hữu trong xứ Syria, Kurdistan và Mesopotamia, đưới quyền một vị giáo chủ ở 
Hins (Syria); Giáo hội Coptô ở AI Cập với 2 triệu tín hữu thuộc giáo chủ 
Alexandria, có tòa ở Le Caire; Giáo hội Abyssina với 6 triệu người thuộc giáo chủ 
ở Addis-Abeba; Giáo hội Armenô (Gregorian) quan trọng nhất với 3 triệu giáo 
dân, rải rắc khắp Âu châu, Ai Cập và Mỹ châu, dưới quyên lãnh đạo tối cao của vị 
Catholicos ở Etchmiadzin (Nga) và nhiều giáo chủ. Khoảng 120.000 giáo dân 
Armenô đã hiệp nhất với Roma, 40.000 theo Tin lành khi người Anh và Hoa Kỳ 
đến trợ giúp họ. Ngoài ra còn có Giáo hội Nestorius với con số tín hữu 30.000 ở 


Kurdistan, Persia và Irak, có vi giáo chủ ở Kosschanes (Kurdistan). 


Đối với Giáo hội Công giáo Roma, các Giáo hội Chính thống Đông phương có 
những liên lạc không mấy mật thiết, trong khi các đức Giáo hoàng hằng lưu tâm 
đến việc hiệp nhất và tha thiết kêu mời các Giáo hội ly khai.[17] Đức Thánh Cha 
Gregori XIII (1573-85) thiết lập ủy ban gồm nhiều hồng y đặc trách Giáo hội Đông 
phương, mở trường cho các giáo sĩ Hy Lạp, Maronit và Armenô. Đức Gregori XV 
(1621-23) và Urban VII (1623-1644) đều quan tâm đến các Giáo hội Đông 


phương cũng như các xứ Truyền giáo. Từ thế kỷ XIX, sự liên lạc giữa Tòa thánh 


với các Giáo hội Đông phương càng nhiều hơn. Ngày 6.6.1848, đức Thánh Cha 
Piô IX gởi tới các anh em thuộc Giáo hội Đông phương bức Tông thư In suprema 
Petri, nói đến việc hiệp nhất và long trọng hứa răng sự hiệp nhất này sẽ tôn trọng 
các lễ nghi của họ, băng lòng để các giám mục Đông phương tiếp tục giữ chức vụ 
cũ và ngang hàng với các Giám mục Công giáo Roma; nhưng cần phải có sự thống 
nhất: thống nhất trong đức tin và nhìn nhận quyên tối cao của đức Giáo hoàng 
Roma. Nhưng sự kêu mời đã không được hưởng ứng. Các Giáo chủ Đông phương 


trả lời bằng một thông điệp về thần học. 


Năm 1868, nhân dịp đại Công đồng Vatican I (1869-70), Tông thư Arcano divinae 
providentiae ngày 8 tháng 9 “gởi hàng Giám mục thuộc các Giáo hội theo Lễ nghi 
Đông phương không thông hảo với Tòa thánh”, trong đó đức Thánh Cha Piô IX 
nhắc đến hai đại Công đồng Lyon II (1274) và Florencia (1439), đồng thời mời các 
vị đến tham dự Công đồng. Cũng năm 1868, một Tông thư khác đề ngày 13 tháng 
9 “gởi các anh em Tin lành và các tín hữu không Công giáo”, trong Tông thư, Đức 
Thánh Cha mời gọi tất cả trở về “đoàn chiên duy nhất của Chúa Kitô”. Nhất là Đại 
hội Thánh Thể ở Gierusalem năm 1893, trong dịp này việc cử đức hồng y 
Langénieux làm đặc sứ Tòa thánh đã đem lại nhiều hứa hẹn lạc quan. Đức Thánh 
Cha Leô XIII lại tha thiết kêu gọi qua hai Tông thư Praeclara gratulationis (1894) 
và Satis cognitum (1896), công khai cam kết tôn trọng các lễ nghi đáng kính của 


Đông phương... Việc kêu mời vân tiêp tục dưới các triêu Giáo hoàng sau này. 


M 


ĐỜI SÓNG NỘI BỘ CỦA GIÁO HÔI CÂN ĐẠI 


1. Kỷ luật, phụng vụ và nghệ thuật [18] 


Tín điều về ơn vô ngộ của Giáo hoàng cùng nhiều tài liệu về kỷ luật của đại Công 
đồng Vatican I, đã dứt khoát trả lời những khuynh hướng “Giáo hội quốc gia”. Từ 
nay, uy quyền Giáo hội được nêu cao, giáo dân đoàn kết chặt chẽ vây quanh vị Đại 
diện Chúa Kitô, vì ngài nhận quyên tối cao bởi Thiên Chúa. Nếu uy quyền của 
ngôi Giáo hoàng bị sa sút trong lãnh vực chính trị và thế tục, thì quyền của ngài lại 
nổi bật trong lãnh vực thiêng liêng và tôn giáo, ở một thời đại chính sách tách biệt 


đạo đời được áp dụng tại nhiêu nước. 


Đức Thánh Cha Piô X vừa lên cằm quyền đã nghĩ ngay đến một bộ Giáo luật mới, 
việc soạn thảo được trao cho luật gia trứ danh Gasparri (hồng y năm 1907, Quốc 
vụ khanh 1914-30; + 1934). Sau 15 năm làm việc, bộ Giáo luật thành hình và được 
đức Thánh Cha Benedictô XV công bố nhằm ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện 
xuống (27.5) năm 1917. Đây là một công trình lớn lao, dung hòa khuynh hướng 
bảo thủ với những tién bộ mới mẻ, đồng thời đặt sẵn một quy chế cho sự hiệp nhất 
Kitô giáo và khuếch trương sức sống của Giáo hội. Năm 1917, một ủy ban đặc biệt 
được thành lập có nhiệm vụ giải đáp các thắc mắc. Nhiều hiệp ước ký kết sau này 
cũng dựa theo các khoản luật mới. Bộ Giáo luật đã được các giới hoan hỉ đón nhận, 


phân khoa giáo luật xuât hiện tại nhiêu viện đại học. 


Kỷ luật Giáo hội và lễ nghi phụng vụ là mục tiêu công cuộc cải cách của nhiêu 
Giáo hoàng thời hậu Công đông Vatican I. Trong lãnh vực này, vi “đại Giáo hoàng 


TC A 


của các linh hồn” đức Piô X, đã chiếm nhất. Từ việc canh tân của đức Piô X, một 
“phong trào lễ nghi phụng vụ” đã nỗi dậy trước đệ nhất thế chiến ít lâu. Phong trào 


này có nhiêu điêm tôt, muôn trở lại đặc tính cộng đông trong các lễ nghi của thời 


Thượng cổ, nhằm mục đích liên kết chặt chẽ hơn giữa giáo sĩ và giáo dân trong 
thánh Lë Missa. Những trung tâm nghiên cứu được thiết lập tại nhiều đan viện và 
tu viện ở Pháp, Đức, Áo, Hà Lan. Song song với phong trào này là việc học Thánh 
Kinh, mà kết quả là bản dịch Pháp văn Bible de Jerusalem (1950) của trường 
Thánh Kinh, Gierusalem. Stuttgart ở Đức cũng là nơi học hỏi Thánh Kinh, phát 


sinh từ phong trào lễ nghi phụng vụ và sự tiếp xúc với anh em Tin lành. 


Các nhà nghệ thuật tôn giáo cũng rất hoạt động. Việc cải cách thánh nhạc theo tinh 
thần cổ truyền ở Đức đạt tới những thành quả lạ lùng, nhờ có nhiều hội đoàn lấy 
thánh nữ Cecilia làm bốn mạng. Một tổng hội Thánh Cecilia thành lập năm 1868 ở 
Đức do linh mục Fr. X. Witt (+1888), và được đức Thánh Cha Piô IX chấp thuận 
năm 1870; nhiều nước khác làm theo. Nhạc Gregogrian, cũng như các lễ nghi được 
canh tân và đem áp dụng, đặc biệt ở Solesmes và Beuron. Đến lượt đức Thánh Cha 
Piô X ban chỉ thị cho một cuộc phục hưng bình ca và truyền phải trở lại nhạc 


Gregogrian thuần túy như xưa (1903-04). 


Ngành kiến trúc và hội họa đều tham gia vào phong trào phục hưng nghệ thuật 
thánh này. Ở Pháp, Đức cũng như ở Bi, Hà Lan, Thụy Sĩ, phong trào bắt đầu vào 
cuối thế kỷ XIX. Vì dân chúng ngày càng thấy phải tổ chức những đại lễ có tính 
cộng đoản tại những nơi thánh, nhiều ngôi thánh đường theo lối tân Gothic, tân 
Roman, tân Byzantin mọc lên ở chung quanh các đô thị lớn. Đó là những thánh 
đường bằng bê-tông hay bằng gạch thay vì bằng đá, giản dị, khác xa lối kiến trúc 
cô điển, lộng lẫy, xa xỉ. Thánh đường thường xây theo hình Thánh giá, để mọi con 
mắt dé dồn lên phía cung thánh. Cũng vì lẽ đó, nhiều tòa nhà không xây cột, không 
có gian bên, không vẽ tranh cảnh, tòa Hòa giải ån trong bức tường dây, giếng Rửa 


tội biệt hăn một nơi. Tât cả những bài trí trân thiệt, như bích họa, khảm gián sắc, 


tượng ảnh, phù điêu, kính vẽ mâu, bi ký, đêu muôn lôi kéo con người ra khỏi vật 


chât và đưa họ vươn lên cao. 


Nghệ thuật điêu khắc và hội họa (bích họa, kính vẽ) trở nên thịnh đạt và tién bộ, 
nhất là từ khi có cuộc Triển lãm Nghệ thuật tôn giáo ở Paris năm 1911, rồi nhiều 
công xưởng theo tập truyền thời Trung cô được chấn chỉnh, như trường Beuron, 
trường Saint-Luc, trường Nghệ thuật Maredsous, trường Croix Latine ở Louvain, 
sau cùng nhiều tập san về Nghệ thuật thánh được phát hành (1935). Những tác 
phẩm của nhóm họa sĩ Nabi (“linh hứng”, 1890): Denis, Desvallières, Vuillard, 
Bonnard, Couturier, và của nhiều họa sĩ khác như Servais, Woestijine, Munch, 
cũng như những nhà điêu khắc Landowski, Dufrasne, Roux, đều có những nét 
nghệ thuật rất độc đáo, làm cho cả những người không hiểu gì về ý nghĩ nó phô 
diễn, cũng phải chú mục nhìn xem và ca ngợi (cuộc Đấu xảo Quốc tế ở Paris năm 


1937). 


2. Sống đạo, hội đoàn và dòng tu [19] 


Từ thế kỷ XIX, lỗi sống đạo và hình thức tôn sùng khác nhau tại mỗi vùng mỗi 
miền trong Giáo hội. Ở Pháp quốc, miền Tây Bắc giữ đạo sốt säng hơn ở vùng 
Đông Nam, có lẽ vì yếu tổ lịch sử. Việc mở mang các trường trung học Công giáo 
sau năm 1850, đã đưa một số lớn người có học thức trở lại đời sống đạo. Ngược 
lại, giới thợ thuyền mỗi ngày thêm đông lại sống ngoài Giáo hội một số lớn. Lý do 
khác nhau: hoặc vì thiếu linh mục hoạt động ở các vùng ngoại ô rộng lớn, nơi sinh 
sống của giới cần lao vô sản, hoặc vì tư tưởng bài giáo sĩ, bài tôn giáo đã nhiễm 
vào đầu óc giai cấp này, hoặc vì tư cách độc đoán, bảo thủ của hàng giáo sĩ. Từ 


cuối thế kỷ XIX, đã có phong trào “Linh mục thợ”, và người ta bắt đầu thấy mọc 


lên những tô chức dành cho thợ thuyền, như tu hội Anh Em Thánh Vinh son- 
Phaolô của cha Prévost (+ 1874) tai Vaugirard (1855), hội Le Prado của cha 
Chevrier (+ 1879) ở Lyon (1860). Nhiều linh mục triều tự hợp thành những hội 
đoản, có mục đích hoạt động giữa giới thợ thuyên, như Hội Tông đồ (Union 


apostolique) của Lebeurier. 


Giáo dân thé kỷ XIX-XX cũng hoạt động rất hăng say. Đàn ông, dän bà tích cực 
tham gia và hiểu biết sống đạo hơn xưa; họ biết dùng Sách Lễ, sách in đẹp và phố 
biến (cuối thế XIX). Nhiều người, nhất là thuộc giới trí thức, đã biết san sẻ trách 


nhiệm với hàng giáo sĩ trong việc điêu khiên xứ đạo. 


Việc tôn sùng cổ truyền như tôn sùng Thánh Thể, Thánh Tâm, Đức Mẹ, vẫn hoạt 
động như xưa, nhưng nhiều hội đoàn thuộc thế hệ cũ tàn lụi dần. Ngược lại, người 
ta thấy phát hiện những phong trào, những hội đoàn thức thời hơn. Việc sùng kính 
Đức Mẹ có nhiều hội đoàn, như hội Mân côi sống (1826) của cô Pauline Jaricot, 
hội Con Đức Mẹ (1847), bắt nguồn từ việc Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Catharina 
Labouré (+ 1876), Đạo binh Đức Mẹ do anh Frank Duff (1921). Việc tôn sùng 
Thánh Thể cũng phát sinh những tế chức giờ thánh, châu Mình Thánh Chúa ban 
đêm, châu Mình Thánh Chúa liên tiếp; từ đó khai sinh ra nhiều dòng tu chuyên lo 
việc này. Năm 1874, Đại hội Thánh Thé được tô chức lần thứ nhất là do nguyện 
vọng và sáng kiến của một thiếu nữ khiêm tốn đạo đức tên là Tamisier, con thiêng 
liêng của cha Chevrier. Đây cũng là nguồn gốc Đại hội Thánh Thé toàn quốc và 
quốc tế đã lần lượt được tô chức khắp nơi, quy tụ cả triệu giáo dân. Hai Sắc lệnh 
năm 1905 và 1910 của đức Thánh Cha Piô X về việc siêng năng rước lễ và việc 
rước lễ của các trẻ em, rồi phong trào Nghĩa binh Thánh Thể, nay gọi là Thiếu nhi 


Thánh Thẻ, đã xóa bỏ đi những dè dặt quá đáng đối với bí tích tình thương này. 


Thế kỷ XIX, người ta còn được mục kích nhiều cuộc hành hương vĩ đại, mà chủ 
nghĩa Duy lý trong thế kỷ trước đã muốn bóp chết: đó là những cuộc hành hương 
Salette (1846), Lourdes (1858), Fatima (1917). Thêm vào đó, những cuộc hành 
hương Roma nhân dịp các Năm thánh (25 năm một lần), và Năm Thánh Mẫu 
(1954, 1958). Họ hành hương không phải để xem dấu lạ cho bằng cầu nguyện, xin 


ơn và sám hôi. 


Thế kỷ XIX cũng là thế kỷ cầu nguyện rất nhiều, có những hội cầu nguyện trở 
thành quốc tế, như hội Mân côi, hội Tông đồ cầu nguyện (1861). Ý chỉ thường dựa 
theo ý của Giáo hội: cầu cho sự trở lại của tội nhân và cho dân Do Thái, cầu cho sự 
hiệp nhất Kitô giáo và cho các linh hồn nơi luyện ngục (Montligeon). Trong số các 
đẳng thánh của thế kỷ XIX, ngoài những nhà giáo dục, thừa sai, còn có những vị 
sống chiêm niệm và thần bí, cũng có những vị sống thánh thiện một cách rất đơn 
sơ, hoàn toàn phó thác trong tình yêu Chúa, như thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu 


(1873-97).[20] 


Các hội dòng dành phần ưu tiên trong các hoạt động bác ái, xã hội và văn hóa. Thế 
kỷ XIX-XX, nhiều dòng tu phát triển mạnh, nhiều tu hội mới được thành lập, nhiều 
tu viện trước kia bị giải tán hoặc sa sút, nay lây lại sức sống mới. Ngay sau cuộc đệ 
nhất thế chiến, người ta đã nói đến một “mùa xuân của các dòng tu”. Các dòng cũ 


hoạt động không ngừng trong việc cải tổ và thi hành sứ mạng. 


Năm 1893, đức Thánh Cha Leô XIII thống nhất các đan viện dòng Biên đức thành 
14 tỉnh hội (congrégation), nhưng vẫn nhìn nhận sự độc lập và quyền hành của mỗi 
đan viện; đứng trên hết là đức thống phụ (abbé primat) có quyền kinh lý các nhà, vị 
này đặt trụ sở ở Roma. Năm 1957, cả dòng có 200 nhà với 12.561 đan sĩ. Dòng này 


nồi tiếng trong lãnh vực lễ nghi phụng vụ, thánh nhạc và nghệ thuật thánh. Ngoài 


ra phải kế đến 23.600 nữ đan sĩ sống trong 280 nhà với đủ mọi hoạt động, từ đời 


sông kín và chiêm niệm đên những công tác từ thiện bác ái. 


Dòng Xitô thế kỷ XIX cũng có thêm nhiều nhà mới, nhưng ngày nay chỉ còn vào 
khoảng 44 đan viện. Ngành Xitô “cải cách”, tức dòng Trappist (từ năm 1664 ở 
Doligny la Trappe do đan viện phụ De Rancé) có đan viện phụ tổng quyền riêng từ 
năm 1892, với 64 nhà. Bốn ngành Phansinh Observantes năm 1897 được đức 
Thánh Cha Leô XIII cho thống nhất thành một, mang tên dòng Anh em Hèn mọn 
(Ordo Fratrum Minorum). Dòng Tên phát triển mạnh nhất từ trung tuần thế kỷ 
XIX, nổi tiếng trong các ngành xã hội: trí thức, giáo dục và truyền giáo. Năm 1850, 
đức Thánh Cha Piô IX dùng quyền đặt cha Jandel (+1872) làm bề trên tổng quyền 
dòng Đaminh, vừa được cha Lacordaire tái thiết trên đất Pháp. Trong 22 năm dưới 
thời cha Jandel, dòng đã lấy lại phong độ và tién mạnh trong sứ vụ bảo vệ đức tin, 


bằng mọi hình thức truyền giáo và văn h6a.[21] 


Các dòng tu thành lập trong thế kỷ XIX phần đông chuyên ngành truyền giáo, 


chúng tôi sẽ nói trong chương sau; ở đây chỉ kê hai dòng thuộc ngành giáo dục. 


Tu hội Thánh Phanxicô Salêdiêng (Société de Saint François de Sales) cũng gọi là 
dòng Salêdiêng, thành lập tại Turino (Ý) năm 1859 do thánh Gioan Don Bosco 
(1815-88), có mục đích giáo dục nam thanh thiếu niên, đặc biệt những trẻ bụi đời. 
Từ năm 1875, dòng đã có những xứ Truyền giáo, như Patagonia (Achentina), 
Ratjaburi (Thái Lan). Năm 1872, thêm dòng nữ Salediêng do thánh Gioan Bosco 
với sự hợp tác của thánh nữ Maria Mazzarello (+1881) lập tại Mornese (Y), cùng 
một mục đích giáo dục như dòng nam, nhưng cho nữ giới. Dòng nữ Salêdiêng hiện 
đang hoạt động trong 71 Quốc gia, điều khiến các trường kỹ thuật, trung tiêu học 


và cô nhi viện. 


Tu hội Chúa Cứu chuộc (Société du Sauveur), cũng gọi là dòng Salvatorian, do 
một linh mục triều tên là J. B. Jordan người xứ Bade (Đức) sáng lập tại Roma năm 
1881, như một tu hội “Tông đồ giáo dục” có mục đích truyền bá đức tin bằng giảng 
dạy và sách báo. Ngành nữ tu mang tên Nữ tu Chúa Cứu chuộc (Soeurs du Divin 


Sauveur) thành lập vào 7 năm sau. 
Sang thế kỷ XX, có thêm nhiều tu hội mới như: 


Dòng Nữ Biến Đức Thánh Batilda được thành lập năm 1921 do mẹ Bénédicte 
(Marguerite Waddington Delmas), theo sáng kiến và tinh thần của cha Dom Besse 
(+ 1920); nhà mẹ đặt tại Vanves. Các nữ tu sống đời chiêm niệm, chỉ hoạt động 


trong đan viện, đón tiêp các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đên tĩnh tâm. 


Hội Phụ tá truyền giáo (Société des Auxiliaires de Missions) do hai cha Lebbe và 
Boland lập năm 1926, có mục đích đảo tạo những linh mục triều đi giúp các địa 


phận đã được trao cho hàng giáo sĩ bản quốc. Hội đặt trung tâm ở Louvain (Bi). 


Dòng Nữ tu Y viện Truyền giáo (Medical Mission Sisters) do mẹ Anne Dengel 
thành lập tại Hoa Kỳ năm 1925, có mục đích truyền giáo bằng công tác y tế tại 


những nước cân đên. 


Dòng Tiểu đệ Chúa Giêsu (Petits Frères de Jésus) do cha René Voillaume sáng lập 
tai El Abiod Sidi Cheikh (Algerie) năm 1936, theo tinh thần cha Charles de 
Foucauld (1858-1916), nhà truyền giáo ở Maroc và Sahara. Các tiểu đệ sống nghèo 


nàn tại các xóm bình dân đê làm cho Chúa Giêsu được biêt và được yêu. Năm 


1939, thêm dòng Tiểu muội Chúa Giêsu (Petites Soeurs de Jésus) do chị Madeleine 


de Jésus thành lập, cũng cùng một tinh thần và mục đích. 


Dòng Thừa sai Bác ái do mẹ Terêsa Calcutta, nữ tu truyền giáo ở Ấn Độ, sáng lập 
năm 1950 tại Calcutta. Dòng có hai ngành Nữ và Nam, sống chiêm niệm và hoạt 


động truyền giáo, bác ái. 


Thế kỷ XX, còn xuất hiện những “tu hội đời” (instituts séculiers); năm 1947, các 
hội này được đức Thánh Cha Piô XII ban Tông hiến Provida Mater Ecclesia làm 
quy chế căn bản. Đó là sáng kiến của những giáo dân sùng đạo muốn đem đời sống 
trọn lành Phúc âm vào giữa các hoàn cảnh của thời đại dưới hình thức “bán tu sĩ”. 
Họ sống theo lương tâm, thi hành nhiệm vụ tông đồ giáo dân và tiễn tới bậc trọn 


lành Phúc âm, trong khi cứ mặc áo đời và hoạt động giữa đời. 


Dòng nữ Thành Phao lô Thiện bản do linh mục Joseph Horderet sáng lập năm 
1873 tại Fribourg (Thụy Sĩ), mục đích truyền giáo bằng sách báo. Opus Dei (Công 
việc của Thiên Chúa) là tu hội đời thứ nhất được thành lập ở Tây Ban Nha năm 
1928 do chân phước giám mục Escrivá de Balaguer. Tu hội gồm hai ngành Nam và 
Nữ, có mục đích đem đức trọn lành Phúc âm vào các giới, nhất là trí thức. Tu hội 
này hiện đang hoạt động hầu khắp nơi một cách bán công khai, nhất là ở Tây Ban 
Nha và Mỹ châu, len lỏi vào các cấp lãnh đạo và giới trí thức, gây nhiều ảnh hưởng 
lớn lao. Hội Nữ tá Quốc tế Công giáo (Auxiliaires Féminines Internationales 
Catholiques) do chi Yvonne Poncelet (+ 1955) sáng lập năm 1937 tai Bruxelles 
(Bi), dưới sự hướng dẫn của cha Boland, theo tinh thần cha Lebbe. Nữ tá tự 
nguyện sống tận hiến trong bậc giáo dân. Tu hội Nữ tỳ Chúa Giêsu và Mẹ Maria 
(Ancelles de Jésus Marie) do chị Marcelle Veyrac thành lập năm 1947 tại 


Versailles (Pháp), nay gọi là tu hội Hiện diện và Sống, có mục đích gieo rắc tình 


yêu Chúa khắp nơi và làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng đời sống trọn lành. 
Dòng nữ Lao động Truyền giáo do linh mục Roussel Galle sáng lập năm 1950 tại 


St-Denis (Pháp). 


3. Khoa học thánh và Duy tân thuyết [22] 


Khoa học thánh được các đức Giáo hoàng, đặc biệt đức Leô XIII cô võ và đã đạt 
những kết quả thiết thực. Đến lúc nước Pháp theo kip nước Đức, nhờ có nhiều học 
viện Công giáo thành lập tại Paris. Lille, Lyon, Angers, Toulouse (1875-77). Các 
Giáo hoàng học viện ở Roma trước đây chỉ chú trọng đến triết học và thần học 
kinh viện, nhưng từ nửa thế kỷ nay đã quan tâm đến môn giáo sử. Năm 1922-23, 
phân khoa giáo sử và truyền giáo được mở tại viện đại học Gregorian. Nhiều đại 
học Công giáo thiết lập trong thế kỷ XIX-XX đều có phân khoa thần học, đó là 
những đại hoc Louvain (1834), Fribourg (1889), Washington (1889), Milan (1920), 
Nimègue (1923). Hiệp hội các đại học Công giáo được đức Thánh Cha Piô XII tái 


lập năm 1949, hiện có trên 20 viện làm hội viên. 


Ở Đức năm 1846, những có găng thành lập một viện đại học tư thục Công giáo đã 
không thành, vì trong nước nảy cũng như ở Áo quốc phân khoa thần học phải nhập 
với các viện đại học của Chính Phủ. Năm 1922, Hàn lâm viện Thánh Anbê được 
thiết lập tai Cologne, day triết học kinh viện, nhận in lại các tác phẩm của thánh 


tiên sĩ. 


Năm 1915, đức Thánh Cha Benedictô XV nâng ủy ban chủng viện thuộc Bộ Cơ 
mật lên thành một Bộ, và sáp nhập Bộ Học vụ (từ 1824) vào Bộ mới với danh hiệu 


thánh Bộ Chüng viện và Đại học, ngày 24.5.1931, đức Piô XI ban hành Hiến chế 


Deus Scientiarum Dominus, nhăm phục hưng triệt học và thân học tại các đại học. 
Về toán học và vạn vật học, năm 1936 ngài cho thiệt lập Giáo hoàng Hàn lâm viện 


Khoa học, nơi quy tụ nhiều nhà thông thái trên thế 2101. 


Thánh khoa tiến tới một khúc quanh quan trọng vào giữa thế kỷ XIX, nhờ có sự 
phục hưng của Kinh viện học phái, mà trong thế kỷ XVIII đã bị bỏ quên. Trường 
phái Tôma vẫn hoạt động trên đất Tây Ban Nha (đại học Salamanca từ 1239) nhất 
là trong các học viện dòng Đaminh, nỗi tiếng hơn cả có cha González (đến sau lên 
chức Hồng y, +1894). Nhưng Ý Đại Lợi mới là nơi để trường phái được phát triển 
sang nhiều nước khác, tiên phong trong công cuộc này là linh mục Buzetti (+1824) 
thành Placencia, rồi đến các cha dòng Tên Perrone, Franzelin, Liberatore, Palmieri; 
linh mục Sanseverino; thuộc dòng Daminh có hồng y Zigliara và cha Lepidi. Cha 
Kleutgen dòng Tên đã từ Roma đem học thuyết Tôma về Đức, và được nhiều nhà 


thần học ở Bonn, Munster, Freiburg, Mainz, Cologne theo. 


Trường phái Toma nổi bật khắp nơi, và đạt tới đỉnh thành công khi đức Thánh Cha 
Leô XIII công bố Thông điệp Aeterni Patris 1879, truyền cho các giáo sư triết học 
cũng như thần học phải lấy thánh Tôma làm “khuôn vàng thước ngọc” (sagesse 


d'or), đồng thời đặt thánh tiến sĩ làm bôn mạng các trường Công giáo. 


Từ cuối thế kỷ XIX, các nhà thông thái Công giáo đã hiệp lực với nhau để phát 
hành những tạp chí về thần học và triết học. Những bộ từ điển vĩ đại như 
Dictionnaire de Théologie Catholique, Dictionnaire de la Bible, Dictionnaire 
d'Histoire et de Geographie Ecclésiastiques, cùng nhiều bộ sách thần học, triết học, 
chú giải Thánh Kinh được lần lượt xuất bản. Những cuộc hội nghị quốc tế khoa 
học Công giáo được nhóm hop tại Paris (1888, 1891), Bruxelles (1894), Fribourg 
(1897), Munich (1900). Sau đệ nhị thế chiến, hội nghị thường họp ở Roma. 


Đại diện cho các khoa học thánh thế kỷ XIX-XX, phải kê đến những nhân vật sau 
đây: 


Khoa Chú giải Thánh Kinh có những giáo sư người Đức, như P. Schanz, Fr. 
Kaulen, J. Sickenberger, R. Cornely dòng Tên. Các cha dòng Daminh điều khiển 
trường Thánh Kinh ở Gierusalem do cha J. Lagrange sáng lập năm 1890, với sự 
cộng tác của cha Louis Vincent. Các cha dòng Tên điều khiến học viện Thánh 
Kinh ở Roma, và một trường thực tập ở Gierusalem từ năm 1927. Cha V. Scheil 
dòng Đaminh nổi tiếng là nhà Đông phương học. Vigouroux hội St-Sulpice, tác giả 


bộ Dictionnaire de la Bible, cũng là một giáo sư thánh Kinh nỗi tiếng thế kỷ XX. 


Khoa Hộ giáo có đức hồng y J. Newman dòng Diễn giảng, và nhiều nhà thần học 
người Đức, như Hermann Schell, Alois Schmid, cùng ba cha dòng Daminh A. 


Weiss, À. Gardeil và A. Sertillanges. 


Khoa Tín lý có những nhà thần học thuộc trường phái Toma dòng Daminh và dòng 
Tên. Đại diện cho dòng Đaminh là đức hồng y Zigliara và các cha A. Gardeil, Del 
Prado, Garrigou Lagrange. Dòng Tên có hai hồng y Frenzelin và Billot, và các cha 


Perrone, Kleutgen, Palmieri và Pesch. 


Khoa Luân lý và Giáo luật có các giáo sư Fr. X. Linsenman, Val. Thalhofer, cha A. 


Lehmkuhl dòng Tên, và hai cha Daminh Prummer và Merkelbach. 


Khoa Giáo sử và Giáo phụ có giáo sư F. X. Kraus, cha II. Denifle dòng Daminh, 
giáo sư F. X. Funk, cha Hartmann Grisar dòng Tên, hồng y J. B. Pitra dòng Biển 


đức, cha P. Mandonnet dòng Đaminh và giáo sư L. Duchesne. 


Thời đại này cũng như các thời khác không tránh được những cuộc tranh luận về 
thần học, rồi những lạc thuyết nổi dậy làm bận tâm Tòa thánh. Frohschammer, giáo 
sư triết học ở Munich, phủ nhận sự tương quan giữa khoa học với mặc khải và 
quyền bính Giáo hội. Sau khi bị lên án hai lần (1857, 1862), ông bỏ đạo và chết 
ngoài Giáo hội (1893). Hai triết gia Gioberti và Rosmini chủ trương con người có 
thể trực giác và trực tiếp nhận biết Thiên Chúa, cũng bị lên án năm 1861 và 1866. 
Cuối thế kỷ XIX, có cuộc tranh luận sôi nổi về chủ thuyết “Công giáo cải cách” 
(Catholicisme réformateur). Bênh vực chủ thuyết này có những giáo sư nỗi tiếng 
người Đức như Kraus, Schell, Funk, thi sĩ Fogazzaro người Ý, tác giả cuôn Đẳng 
Thánh (bị cấm năm 1906), triết gia Von Hugel người Anh. Họ muốn nâng cao uy 
quyền Giáo hội Công giáo bằng cách thích ứng mãnh liệt vào đời sống tân tiến, 
đồng thời đập tan tất cả mọi cái mà họ cho là “lạc hậu”. Giáo sư Schell có bốn tác 
phẩm bênh vực chủ thuyết này, nhưng các tác phẩm của ông đều bị liệt vào loại 


sách câm năm 1898; ông cúi đầu vâng theo ngay. 


Nhưng đáng lo ngại hơn cả là một luồng duy lý xâm nhập vào triết học và thần học 
Công giáo đầu thế kỷ XX ở Đức, Pháp, Anh, Ý mà sau này người ta gọi là Duy tân 
thuyết (Modernisme). Nó bắt nguồn từ thuyết bất khả tri luận (agnosticisme) của 
Kant, chủ nghĩa nội tại (immanentisme) của Schleiermacher, cũng như thuyết tiễn 
hóa (évolutionisme) của Darwin, làm nèn tảng cho sử học tân quan (conception 
moderne de l'histoire). Nó xuất đầu lộ diện ở Âu châu ngay khi Mỹ châu chủ nghĩa 
(américanisme) của Hecker và Ireland ở Hoa Ky bị đức Thánh Cha Leô XII lên 


tiếng cảnh cáo (Testem benevolentiae 22.1.1899). 


Duy tân thuyết chủ trương gạt bỏ mặc khải, chỉ dùng suy luận tự nhiên để giải 


thích đức tin và Giáo hội, làm sao cho hợp với sử học phê bình và triết học tân tiến; 


đồng thời xác định các tín điều chỉ là những biểu hiện dễ thay đôi của một chân lý 
trong đạo, mà tự nó không có ai có thé hiểu được. Phong trào Duy tân bành trướng 
mạnh nhất ở Pháp và Ý, ăn sâu vào đầu óc còn non trẻ của chủng sinh, đảo lộn tinh 
thần đạo đức của hàng giáo sĩ. Đây cũng là phong trào đòi cải cách tòa nhà bên 
trong của Giáo hội, phong trào của giới trí thức, và ăn sâu vào bậc thượng lưu xã 
hội, nhất là hàng giáo sĩ Chiến sĩ tiền phong của Duy tân thuyết là giáo sư Alfred 
Loisy (1857-1940) tác giả cuốn Phúc âm và Giáo hội (L'Évangile et l’Église, 
1902) cắt nghĩa nguồn sốc đạo Công giáo một cách vô cùng tai hại. Sau đó, được 
nhiều người tên tuôi ủng hộ và chạy theo, như Houtin, Tyrrel, Murri, Fracassini, 
Schnitzer, Kock... Quần chúng chỉ biết sau khi Tòa thánh dùng biện pháp cứng rän 
vạch trần lạc thuyết. Ngay từ năm 1903, đức Thánh Cha Piô X đã quyết liệt chống 
lại chủ thuyết nguy hiểm này. Sắc lệnh Lamentabili ngày 3.7.1907 của Bộ Thánh 
vụ đã kết án 65 luận đề, phần lớn rút trong các tác phẩm của Loisy. Thông điệp 
Pascendi dominici gregis 8.9.1907 trình bày giáo thuyết này và gọi nó là “ô cực lạc 
thuyết”, đồng thời đưa ra những biện pháp để đánh đồ. Sau cùng trong Tự sắc 
Sacrorum Antistitum 1.9.1910, đức Thánh Cha truyền cho các đại chủng sinh trước 
khi chịu chức phụ phó té, cũng như các linh mục giáo sư hoặc có nhiệm vụ coi sóc 
giáo dân phải tuyên thệ chóng Duy tân thuyết”. Chỉ một số ít giáo sĩ từ chối tuyên 


thệ. 


Duy tân thuyết tan dần, khi những người khởi xướng ra nó bị loại khỏi ghế giáo sư, 
hoặc tự ý bỏ Giáo hội. Loisy bi va tuyệt thông (7.3.1908), rồi đến Houtin; cả hai 
đều bỏ đạo. Trong khi đó, nhiều người nhận ra lỗi lầm của mình, dã trở lại với 
Giáo hội, và tuyên bố chủ trương Duy tân không thể thỏa mãn nguyện vọng con 
người. Giáo hội nhờ đó cũng bớt lo âu, để hạ một vài “võ khí” xuống, như đức 
Benneđictô XV bãi bỏ Bộ Mục lục Sách cấm (Congrégation de l’Index) và trao 


sang Bộ Thánh vụ. 


Đức Piô XI rất quan tâm đến công việc sưu tầm nghiên cứu khoa học, như xây cất 
đài Thiên văn 6 Castel Gandolfo, viện Bảo tàng ở Roma, viện Khảo cô Công giáo, 
tổ chức Hàn lâm viện Khoa học (1935-36). Ngài tuyên bố: “Giáo hội vẫn ủng hộ 
khoa học, miễn sao không bao giờ đi ngược với chân lý đức tin Công giáo”. Giáo 
hội ủng hộ khoa học và cũng có óc tân tiễn biết sử dụng những phát minh mới của 
thời đại. Giáo hội vì thế đã đánh tan Duy tân thuyết và làm cho các đồ đệ của chủ 


nghĩa này quy chánh dän dân. 


[1] Sách tham khảo: Y. Congar: La Catholicité en marche, réalisations et espoirs de 
l’Église - G. Castella: L'Eglise devant les problèmes poliliques - G. de Plinval: L' 
Église en face des problémes moraux et religieux, trong: Histoire illustrée de 
l’Église (G. de Plinval - R. Pittet) , Paris 1946-48, Q. II, tr 327-494 - C Bihlmeyer - 
H. Tuchle: Histoire de l’Église (bản dịch Pháp văn của M. Grandclaudon), Paris 
1962-67, Q. IV, tr 163-247. 


[2] C. Bihlmeyer - H. Tu-chle: op. cit., Q. IV, tr 163-168 - Xem G. Mollat: La 


question romaine de Pie VI à Pie XI, Paris 1932. 

[3] Xem chương trên, I, 4. 

[4] Xin coi ảnh và ghi chú ở tr 199 

[5] G. de Plinval: op. cit., Q. II, tr 449 và tiếp - Xem Manning: Histoire du Concile 


du Vatican (bản dịch Pháp văn) Paris 1872 - H. Jedin: Breve Historia de los 
Concilios, Barcelona 1960, tr 127-159. 


[6] Nghị hội được coi là phản ảnh của tô chức Giáo hội và sự phân chia các Giáo 
phận thời ấy: trên 2/3 nghị phụ từ các nước Âu châu đến (176 Ý, 88 Pháp, 41 Tây 
Ban Nha, 40 Ao-Hung, 34 Anh và Ái Nhĩ Lan, 16 Đức...) 79 vị từ Mỹ châu (40 
Hoa Kỳ, 9 Canađa, 30 Trung và Nam Mỹ), 42 vị thuộc Giáo hội Đông phương và 
khoảng 60 từ các xứ Truyền giáo. Chỉ nước Nga cản trở không cho các giám mục 


Công giáo di hội. 
[7] Xem Phần Nhất, chương Tám, II, 1, tr 324 và tiếp 


[8] “... c’est pourquoi les définitions du Pontife Romain sont irréformables d'elles 


mêmes et non par le consentement de l’Église” (Pastor Aeternus, IV ad f) 

[9] Xem F. Mourret: Les directions- politiques, intellectuelles et sociates de Léon 
XIII, Paris 1920 (Histoire de l’Église, Q. IX, tr 403-444) - G. Goyau. Léon XII, 
trong Dict de Théol. Cath. 


[10] Xem chương sau, IL. 1-4 


[11] Xem R. Bazin: Pie X (Collection: Les grands coeurs), Paris 1928 - Amann: 
Pie X, trong Dict.. de Théol, Cath. 


[12] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 186-188, 193-195. 
[13] 1971 Catholic Almanac. 


[14] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 188-194. 


[15] Xem chương Một, IV, 3, tr 57, chú thích 1. 

[16] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 195-196, 244-246. 
[17] Xem Y. Congar: op. cit., Q. II, tr 372-378. 

[18] C. Bihlmeyer H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 208-214 

[19] C. Bihlmeyer H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 214-222. 


[20] Nhân kỷ niệm 100 năm ngày ta thế, thánh nữ đã được đức Gioan 
Phaolô II tôn phong Tiến sĩ Hội thánh ngày 19.10.1997. 


[21] Sau đây là những con số tu sĩ thuộc các dòng nam đông nhất trong năm 1970: 
1- Tên Chúa Giêsu: 33.828, 2- Phansinh: 26.666, 3- Salêdiêng 21.905, 4- Lasan: 
15.394, 5- Capuxinô: 14.127, 6- Biển đức: 10.936, 7- Daminh: 9.399, 8- Marist 
9.229, 9- Chúa Cứu thé: 8.155, 10- Oblat: 7.387, 11- Lazarist: 5.817, 12- Verbit: 
5.502, 13- Spiritain: 4.681, 14- Conventual: 4.590, 15- Âutinh: 4.447, 16- Cât 
minh: 3.874, 17- Passionist: 3.824, 18- Cha Träng: 3.659, 19- Trappist: 3.432, 20- 
Clarettiani: 3.416. Một vài con số khác: Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa: 2.170, 
Montf-ortain: 1.855; Xitô: 1.536, Thánh Thể: 1.458, Columban: 1.190, Thừa sai 
Paris: 789, St-Sulpice: 671, Tiểu đệ (Foucauld): 240 (Annuario Pontificio 1971). 


Ba Dòng nữ có con số tu sĩ lớn nhất (1970) là: Nữ tử Bác ái Thánh Vinh sơn 


Phaolô: 43.742, Salêdiêng: 18.789, và Cátminh: 13.643. 


Một vài con số khác: Đắng Chăn lành (Angers): 10.885, Phansinh Thừa sai Đức 
Maria: 10.120, Thánh Phaolô de Chartres: 3.964, Chúa Quan Phòng (Portieux): 
1.341, Đức Bà Truyền giáo: 1.294, Kinh sĩ Thánh - Âutinh: 1.226, Tiểu muội 
(Foucauld): 960 (Annuario Pontificio 1971). 

[22] C. Bihlmeyer — H.Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 222-229. 

Chương Bảy 


HỘI THÁNH VỚI SỨ MẠNG TRUYÊỀN GIÁO 


(tk. XIX-XX) 


L Hoạt động truyền giáo được cải tiến 
1 Tình hình các xứ Truyền giáo đầu thé kỷ XIX 
2. Những dấu hiệu của thời đại giảng Tin Mừng 
3. Những tổ chức và phương tiện mới 
II. Tin Mừng được rao giảng khắp nơi 
1. Hải Dương Châu và Bắc Cực nghe Tin Mừng 


2. Ánh sáng Phúc âm lọt vào nội địa Phi châu 


3. Các xứ Tuyên giáo ở A châu 


4. Truyền giáo tại Mỹ châu 


II. Sự trung thành của các xứ Truyền giáo 


1. Thoát ly quyền bảo trợ của các cường quốc 


2. Giáo hội trưởng thành với hàng Giáo phẩm địa phương 


3. Giáo hội ở Á châu và Phi châu sau hơn một thế kỷ truyền giáo 


4. Những Giáo hội trưởng thành ở Mỹ châu và Hải Dương châu 


Công cuộc truyền giáo thế kỷ XVI-XVIII đang diễn tiến tốt đẹp và thu được nhiều 
kết quả, bỗng ngừng lại vào cuối thế kỷ XVIII. Nhưng rồi công việc được tổ chức 
lại với những lực lượng, và phương tiện mới mẻ, hữu hiệu, tạo nên một “Thời đại 
giảng Tin Mừng”. Các đức giáo hoàng cũng như thánh Bộ Truyền giáo rất quan 


tâm đên sứ mạng quan trọng này. 


Nhiêu dòng tu tự hiên một phân hoặc tât cả cho việc truyên giáo. Đại chủng viện 
của hội Thừa sai Paris và học viện Truyên giáo ở Roma[ I] cử từng đoản thừa sai 
sang các nước xa lạ. Giáo hội Pháp đứng đâu về con sô cũng như về phương tiện 


trong công cuộc này. Để cổ võ tinh thần truyền giáo, đồng thời để nâng đỡ đời 


sông thừa sai băng lời câu nguyện và trợ câp phương tiện vật chât, rât nhiêu hội 


đoản được thành lập. 


Sau một thế kỷ truyền giáo, hoạt động của các thừa sai tại nhiều nơi bắt đầu gặp 
khó khăn bởi hai cuộc thế chiến: tinh thần quốc gia vùng dậy khắp nơi. Nhưng 
cũng may mãn, nhiều “Giáo hội bản xứ” đã trưởng thành, hàng giáo sĩ địa phương 
thay thế các thừa sai nước ngoài, chăng những đề giữ vững Giáo hội mình, mà còn 


đóng vai truyền giáo nữa.[2] 


HOAT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO ĐƯỢC CẢI TIỀN 


1. Tình hình các xứ Truyền giáo đầu thế kỷ XIX 


Nhiều giáo đoàn đã được thiết lập trong những thế kỷ XVI-XVIII nay trở nên khá 
phôn thịnh, như Goa, Philippin, Việt Nam và nhiều nước ở Mỹ châu. Tuy nhiên, 
công việc truyền giáo nói chung hầu như không tiến được. Nhìn vào những cánh 
đồng mênh mông Trung Hoa, An Độ, Indonexia..., người ta nhận thấy thiếu nhiều 
tay thợ. Nước Pháp và dòng Tên trước đây cung cấp một số thừa sai đáng ké, 
nhưng nay dòng Tên đã giải thé (1773), còn nước Pháp lâm vào cuộc Cách mạng, 
tiếp đến là chiến tranh Âu châu. Hơn thế nữa, mọi cơ quan tô chức đều tê liệt: 
Napoléon cản trở công việc của thánh Bộ Truyền giáo khi đem các tài liệu của Bộ 
này sang Paris. Vi thế, khi công cuộc hoạt động trở lại, con số thừa sai chỉ còn vào 


khoảng 300. 


Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, năm 1800 chỉ có 28 nhà truyền giáo tại Trung Hoa, 
Việt Nam và Ấn Độ, hợp tác với 28 cha dòng Lazarist và một số thừa sai Đanùnh, 
Phansinh, Âutinh..., trong việc điều khiển các giáo xứ, mà phần lớn do các cha 
dòng Tên để lại. Suốt đời đệ nhất Đề chính (1804-15), hội Thừa sai Paris chỉ gởi 
sang Á Đông hai vị. Năm 1825, ở Thái Lan chỉ còn một nhà truyền giáo đã cao 


niên, và không một vị ở Madagascar. 


Đã thiếu nhân sự, tiền bạc lại càng thiếu hơn. Tài sản của Giáo hội đã bị tịch thâu 
hoặc giảm sút đến mức độ khủng hoảng trong hầu hết các nước Âu châu, đang 
chìm ngập dưới khói lửa Cách mạng và chiến tranh của Napoléon I. Mối lo âu đầu 
tiên của các vị hữu trách thế kỷ XIX, là tìm mọi cách cho có một “Ngân quỹ 


Truyện giáo”. 


Sự khủng hoảng về nhân sự và tiền bạc đưa đến sự khủng hoảng về tổ chức chuyên 
môn. Năm 1829, linh mục H. de Solages (1786-1832) một mình phải đảm nhận 
cùng một lúc công cuộc truyền giáo trên đảo Bourbon (Réunion ngày nay), 
Madagascar và nhiều hòn đảo nhỏ khác trên Thái Bình Dương. Vị thừa sai anh 
hùng này cập bến Madagascar, đã chết ở đấy vào cuối năm 1832, sau một thời gian 


bị giam giữ, bỏ rơi, không được một ai săn sóc, dưới một túp lêu rách nát. 


Sự sa sút của các xứ Truyền giáo đầu thế kỷ XIX còn do tình trạng chung của Giáo 
hội thời ấy. Phe triết gia, rồi đến những phong trào cách mạng đòi quyền tự do quá 
khích, đã làm lung lạc tinh thần đạo đức và đức tin của dân chúng, nhất là giới trí 
thức. Một khi đức tin của mình đã yếu kém, thì còn ai nghĩ đến sứ mạng truyền đạo 


nữa. 


Trong khi công cuộc truyền giáo của Giáo hội Công giáo bị chậm lại thì, về phía 
Giáo hội Tin lành hồi cuối thế kỷ XVIII, với những phương tiện và tiền bạc có sẵn, 
các mục sư hăng say hoạt động và thâu đạt nhiều kết quả. Tại những miễn các thừa 
sai Công giáo chưa tới hoặc không còn, Giáo hội Tin lành có những bước tiến thật 
đáng ké, nhất là trên nhiều quần đảo ở Thái Bình Dương. Khi các nhà truyền giáo 
Công giáo đến thường gặp phải sự kỳ thị có khi thù nghịch, làm cản trở sứ mạng 
truyền bá Phúc âm. Tại nhiều xứ khác nơi người Tin lành có thé lực, các thừa sai 
Công giáo khó lọt vào được (như ở xứ Cap, Nam Phi), hoặc bị chèn ép một cách có 


hệ thống (như ở Canada). 


Tuy nhiên, cũng phải công nhận sự hoạt động mạnh mẽ của Tin lành là một thúc 
đây cho Giáo hội Công giáo. Chäng hạn như ở Chota Nagpore, Hạ Uy Di (Hawai) 
và nhiều nơi khác, sự có mặt và thành công của các mục sư Tin lành đã bắt buộc 
các nhà truyền giáo Công giáo tới sớm hơn. Đó cũng là yếu tố để nhận xét một 


cách khách quan về Hội thánh Công giáo so sánh với Giáo hội Tin lành. 


2. Những dấu hiệu của “Thời đại giảng Tin Mừng” 


Ít ai để ý đến văn chương Công giáo thế kỷ XIX đã góp phần vào việc “làm hồi 
xuân” Giáo hội và thúc đây công cuộc giảng Tin Mừng. Tác phẩm Tinh hoa Kitô 
giáo (Génie du Christianisme, 1802) của văn hào Chateaubriand (1768-1848), và 
sau này những bài diễn văn, như ơn Thiên triệu của nước Pháp (Vocation de la 
natio francaise, 1841) của nhà hùng biện Lacordaire, đã khích động lòng nhiệt 
thành của người thời đại, đồng thời giúp cho Kitô giáo có uy tín trong dư luận, một 
yếu tố quan trọng dé bành trướng, mà từ nay không thể còn dựa vào quyên lực nữa. 


[3] 


Cuốn Tinh hoa Kitô giáo đặc biệt nói đến các xứ Truyền giáo. Không phải 
Chateaubriand là người đã tạo nên phong trào yêu thích các xứ xa lạ, ưa sống với 
những người rừng rú đơn sơ chất phác, vì phong trào này đã có từ thế kỷ trước rồi, 
nhưng ông đã làm cho Kitô giáo thêm uy tín và được cảm tình. Tác phẩm của ông 
giúp nhiều người chú ý đến các xứ Truyền giáo, còn yêu thích nữa. Những tình 
cảm åy nhiều khi được gợi lên bởi một loại thi văn tưởng tượng, mà A. Bellessort 
đã có lời lẽ chỉ trích trong cuốn Thánh Phanxicô Xaviê của ông; thế nhưng nó lại 
được báo chí của các nhà truyền giáo khai thác. Dĩ nhiên người ta không nên lấy 
đấy làm tài liệu lịch sử, nhưng con người thường được thúc đây tới hành động bởi 
những hứng thú. Loại văn chương như của Chateaubriand quả đã làm thức dậy 


trong nhiêu tâm hôn một môi tình, mà Kitô giáo thời ây đang cân đên. 


Nhưng nhất là có nhiều tâm hồn quảng đại sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa gọi, đó 


` 
A3 


là những “người sinh bởi Chúa Thánh Thân”. Tại các Dân ngoại, người tín hữu cần 
được sinh sôi nảy nở bằng Lời Chúa: Semen est Verbum Dei (Lời Chúa là hạt 
giống). Nhưng làm sao tin được, néu không được nghe nói đến? Và làm sao có 
nĐƯỜI rao giảng, néu không có kẻ được sai đi?” (Rm X, 14-15). Sự sai đi nói đây 
do hai quyền: bên ngoài do các nhà cầm quyền Giáo hội, bên trong do ơn gọi của 


Chúa Thánh Linh. 


Nhiều linh hồn sẽ nghe tiếng gọi này, và đối với họ là sự thúc đây lên đường. G. 
Goyau viết: “Khoảng từ năm 1808 đến 1812, trong chủng viện Saint Sulpice ... có 
một nhóm giáo sĩ trẻ chỉ mơ ước đi truyền giáo. Charles de Forbin Janson, khi còn 
giữ chức tham chính bồi tịch (auditeur au Conseil d'État), đi đâu cũng nói đến việc 
truyền giáo ... “Theo tôi sang Trung Quốc”, lời Forbin Janson nói (1812) với linh 


mục Pérocheau... là người mây năm sau đã trở thành tông đô của tỉnh Tứ Xuyên 


(Trung Hoa) từ năm 1817 đến 1850. Giáo sĩ trẻ tuổi Eugène de Mazenod, sau khi 
được đọc những “Bức thư -xây dựng" (Lettres édifiantes), đã trở thành con người 
có nhiệt huyết với công cuộc truyền giáo, băng chứng là năm 1816 De Mazenod đã 
sáng lập dòng Thừa sai Oblat. Henri de Solages, nhà truyền giáo nghèo khó, thầm 
lặng và khiêm tốn, đã đi tìm cái chết vì đạo ở Madagascar”. [4] Forbin Janson, khi 
lên chức giám mục Nancy, đã thành lập đoàn Thánh nhi (Sainte Enfance) tai Paris 
năm 1843, nhằm kêu gọi các thiếu nhi Công giáo cầu nguyện, và cứu trợ các thiếu 


nhi Trung Hoa. 


Đó cũng là điêu mơ ước của Philéas Jaricot, anh của Pauline Jaricot, năm 1810 anh 
việt: “Tôi sẽ làm tông đô, tôi sẽ sang Trung quôc ... Tôi sẽ dën đây như Chúa 
Giêsu. Nêu người ta giết tôi, càng Tôt, bởi vì tôi đã đọc trong lịch sử Giáo hội 


rằng: Máu Tử đạo là hạt giống sinh giáo hữu”.[5] 


Một hôm linh mục trẻ tuổi tên Just de Bretenières úp tai xuống đất nghe, rồi đứng 
dậy nói: “Tôi nghe có tiếng người Trung Hoa kêu gọi tôi”; vị thừa sai anh hùng đã 
lên đường, và được phúc Tử đạo ở Triều Tiên.[6] Rồi đến thánh Pherô Chanel 
(1803-41) vị anh hùng Tử đạo Futuna (Polynesia), cũng viết: “ Tôi như trông thấy 
họ, những người nghèo đói, thờ ngẫu tượng, ăn thịt người... Họ giơ tay van lay 
chúng tôi. Tôi nghe như có tiếng họ gào thét: Ai sẽ đánh tan đi những tối tăm này, 
ai sẽ bẻ gãy những xiềng xích nô lệ này cho chúng tôi? Hãy đến cứu chúng tôi!” 
Thật không khác trường hợp thánh Phaolô xưa, nhận ra tiếng van xin của người xứ 


Macedonia: “Hãy qua đây cứu chúng tôi” (Cv. XVI, 9). 


Đôi với nhiêu tâm hôn, tiêng gọi của Chúa Thánh Thân còn là sự thúc bách tô chức 
những hội đoàn trợ lực các xứ truyên giáo. Và nhât là đôi với nhiêu người, đó là 


tiếng gọi đi làm chứng nhân bằng máu và bằng cái chết vì đạo. Trong thời bách hại 


ở Trung Hoa (1800-1860; 1900), Việt Nam (1821-1887), Triều Tiên (1835-1846) 
và Nhật Bản (1868-1873), những trang sử đẫm máu anh hùng đã ghi chép. Đó là 
những đẳng Tử đạo Triều Tiên: Pherô Ri, Pherô Ryou, Anrê Kim, Berneux, 
Develuy, những người đã phải chịu mọi khổ hình dă man. Hàng trăm ngàn đắng 
Tử đạo Việt Nam dưới triều Minh Mạng và Tự Đức kéo dài hän suốt thé kỷ XIX: 
Vinh sơn Đỗ Yến, Philipphê Minh, Phaolô Tịnh, Delgado, Hermosilla, Vénard, 
v.v.. Ở Trung Hoa, có cái chết anh dũng của cha Gabriel Perboyre dòng Lazarist 
(14.9.1840). Năm 1900, loạn Quyên phi nổi dậy: nhiều thừa sai Lazarist ở Bắc 
Kinh, nhiều trẻ nít, nhiều gia đình bị tàn sát, nhiều làng Công giáo bị thiêu hủy. 
Nhưng tất cả đều cam chịu một cách can trường để giữ vững lòng trung thành với 
đức Tin. Bên Phi châu, ở Abyssinia (Ethiopia ngày nay), Ghèbrè Michael bị giam 
cầm, tra tấn cho tới chết (1854-55). Rồi đến 150 đẳng Tử đạo xứ Ouganda dưới 
triều Mwanga (1884-88). 


3. Những tô chức và phương tiện mới 


Chúa Thánh Thần đóng vai chính yếu, nhưng cũng phải có những tổ chức của con 
người, vì Giáo hội là một xã hội trong đó con người phải cộng tác hoạt động và 
chiến đấu. Đó là ý nghĩa tông đồ trong sứ mạng truyền giáo. Ngày trước, các thừa 
sai hoạt động tông đồ thường tìm đến sự yêm trợ của thế quyền: nhà cầm quyền có 
đạo hoặc vua chúa tại những nơi mình truyền đạo; đường lối đó đã lỗi thời. Đến 
lúc người ta phải nhờ đến sự cộng tác của các anh em cùng đức tin, bằng cách tạo 


nên ý thức trách nhiệm “Tông đô giáo dân “. 


Sự trở lại của một ông vua hay một lãnh chúa trước đây đã từng lôi cuôn cả dân tộc 


theo. Với kinh nghiệm Ấy, các thừa sai thường đặt trọng tâm vào việc khuất phục 


những bậc lãnh đạo và giới trí thức, hy vọng sự trở lại của họ sẽ quyết định được 
tất cả. Nhưng từ khi cuộc Cách mạng 1789 Pháp bùng nô và ảnh hưởng lan tràn 
khắp nơi, tâm trạng người dân đã thay đổi, không còn như x-a. Do đấy, việc giảng 
đạo ngày nay phải dựa trên uy tín của chính đạo mình rao giảng, và phải cho quần 
chúng biết những cái hay cái đẹp của kẻ đi rao giảng. Nói tóm, Giáo hội từ nay chỉ 
có thê hoạt động truyền giáo một cách hữu hiệu, sau khi củng cô lại nội bộ và tập 


trung lực lượng vào những tô chức khéo léo, khôn ngoan và thức thời. 


Trước kia, Giáo hội Tây phương đảm nhận sứ mạng truyền bá Phúc âm cho Dân 
ngoại nhưng từ đây các đức Giáo hoàng trực tiếp nhận trách nhiệm, mà trong tiền 
bán thế kỷ XIX là đức Thánh Cha Gregori XVI (1831-46). Khi còn là hồng y 
Cappellari, đức Gregori đã giữ chức tông trưởng thánh Bộ Truyền giáo, xúc tiến và 
thiết lập những cơ quan trung ương cần thiết. Một mình ngài đã thành lập 70 địa 
phận mới; ngài thúc đây việc đào tạo hàng giáo sĩ địa phương, nhất là cỗ võ hội 
Truyền bá Đức tin (Oeuvre de la Propagation de la Foi) qua Thông điệp ngày 
15.8.1840. 


Hội Truyền bá Đức tin là một gương sáng, gợi lên và thúc đây nhiều sáng kiến và 
tổ chức khác. Những sáng kiến này thường phát xuất từ cấp dưới và do những 
người ít trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, chúng đã trở thành những phong trào và tổ 
chức của Giáo hội, sau khi được hàng Giáo phẩm ban phép và được Giáo quyền 


trung ương chấp nhận. 


Pauline Jaricot (1799-1862) là một thiếu nữ thành Lyon, rất thiết tha với công cuộc 
truyền bá Phúc âm. Khi nghe biết đức cha Dubourg người đồng hương, giám mục 
New Orleans (Hoa Kỳ), đang mở cuộc lạc quyên cho xứ Truyền giáo, Pauline liền 


nảy ra ý nghĩ “môi tuân một xu cho công cuộc truyền bá đức tin”. Chính từ ý nghĩ 


đó phát sinh một tổ chức, ban đầu gồm mấy chị em sống nghề kéo sợi ở Lyon 
(1818). Để tô chức được phát triển, mỗi chị em tìm thêm 10 giáo dân khác rồi mỗi 
người đó tìm thêm 10 người khác nứa, và cứ thế mãi, khiến con số tăng gấp 10, 
gấp 100, gấp 1.000. Năm 1820, Pauline gởi đi các xứ Truyền giáo số tiền gần 
1.500 quan. Hai năm sau, hội từ thiện này được chính thức thành lập. Vốn là một 
giáo dân đạo đức, thánh thiện, Pauline đem hết tâm lực vào việc bành trướng đó. 
Từ nước Pháp, hội Truyền bá Đức tin mở rộng sang nước Bi, rồi đến các nước Ý, 


Thụy ST, Đức, Anh...[7] 


Ngay từ đầu, các đức Giáo hoàng đều hoan nghênh tô chức m-ới mẻ này: đức Leô 
XII, đức Piô X, đức Benedictô XV khuyến khích thành lập khắp nơi. Từ đấy, hội 
Truyền bá Đức tin trở thành một tô chức giúp quỹ truyền giáo nhiều nhất, khiến 
đức Thánh Cha Piô XI dạy đem trụ sở của hội từ Lyon sang Roma, và biến nó 


thành một hội thiện Giáo hoàng (Tự sắc Romanorum Pontificum, 1922). 


Nhung vấn đề nhân sự còn quan trọng hơn tiền bạc. Các thừa sai lúc này xuất thân 
từ nhiều nơi. Không phải chỉ có những dòng tu cũ hoạt động trở lại bằng việc cử đi 
nhiều tay thợ truyền giáo, nhưng còn rất nhiều hội dòng mới xuất hiện thật đúng 
lúc. Thế kỷ XIX được coi là “Thời đại sản xuất dòng t-u”. Có điều đáng chú ý là 
các hội dòng thành lập trong thế kỷ này đều hướng về hoạt động truyền giáo (một 
phần hay tất cả). Những hội dòng như thế nhiều lắm, chúng tôi chỉ ké ra đây những 


tô chức được xem là quan trọng hơn cả: 


1800: Dòng Thánh Tâm Chúa và Me (Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et 
de Marie), cũng gọi là Dòng Picpus (tên một làng ở ngoại ô Paris, nơi thành lập) do 
cha P. J. Coudrin; dòng có mục đích truyền bá sự tôn sùng Thánh Tâm, và hoạt 


động truyền giáo. 


1806: Nữ tu hội Thánh Giuse Cluny (Soeurs de St-Joseph de Cluny) do chân 
phước Anne Marie Javouhey (1779-1851) sáng lập, hoạt động truyền giáo tại Phi 


châu, trợ tá hàng giáo sĩ địa phương. 


1816: Dòng Thừa Sai Oblat (Missionnaires Oblats de Marie Immaculée) của đức 
giám mục Eugène de Mazenod (+1861), có mục đích truyền giáo cho Dân ngoại và 


hoạt động giáo dục trong các chủng viện. 


1816: Tu hội Marist (Société de Marie) được thành lập do cha J. CI. Colin, truyền 


giáo tại thôn quê và các xứ xa lạ. 


1841: Dòng Thánh Tâm Vô nhiễm Đức Maria (Congrégation du Coeur Immaculé 
de Marie) do linh mục Libermann (Do Thái giáo trở lại); đến sau (1848) thống nhất 
với dòng Chúa Thánh Thần (có từ năm 1703), hoạt động truyền giáo ở Tây Phi. 


1856: Dòng Linh mục Thánh thể (Congrégation des Prêtres Sacramentains), do 
thánh Pherô Giulian Eymard (+1868), có mục đích truyền bá sự tôn sùng Thánh 


Thê băng giảng thuyết, giúp trẻ em dọn mình rước lê lân đâu, nhận coi sóc giáo xứ. 


1856: Hội thừa sai Phi châu (Lyon) của đức cha De Marion Brézillac, đảm nhận sứ 


mạng truyên giáo cho các dân tộc Phi châu. 


1861: Dòng Nữ tử Đức Bà Truyền giáo (Filles de Notre-Dame des Missions), được 
me Marie du Sacré Coeur (Euphrasie Barbier) thành lập trên dôi Fourvière (Lyon), 
nhận sứ mạng truyền giáo bằng hoạt động giáo dục và công tác bác ái xã hội, ưu 


tiên tại các xứ ngoại giáo và những nơi đã mât đức tin. 


1862: Dòng Thừa sai Thánh Tâm Vô Nhiễm Đức Maria (Missionnaires du Coeur 
Immaculé de Marie), quen gọi là các Cha Scheut, do linh mục Théophile Verbist 
thành lập tại Scheut les Bruxelles, nhận sứ mạng truyền giáo tại các nơi xa lạ: từ 
năm 1864, dòng này hoạt động ở Mông CÔ. Tiền bán thế kỷ XX, dòng có cả ngàn 


thừa sai rải rắc khắp nơi. 


1866: Tu hội Thừa sai Hải ngoại Thánh Giuse (Société de St-Joseph des Missions 
Étrangères) của đức cha Vaughan (Hồng y, 1892) được thành lập tai Mill Hill 


London), có mục đích truyên bá Phúc âm cho các dân tộc ngoài Âu châu. 


1868: Dòng Cha Trắng (Pères Blancs) do đức cha Lavigerie (Hồng y, 1882) sáng 
lập; năm 1869 thêm dòng Nữ tu Trắng. Dòng này có mục đích chính truyền giáo 


cho Phi châu. 


1875: Tu hội Verbit (Ngôi Lời) (Société du Verbe Divin), còn gọi là Dòng Steyl, 
được cha Janssen thành lập tại Steyl (Limburg, Hà Lan), sau đó bảnh trướng sang 


Đức quốc. Tu hội chuyên lo truyền bá đức tin cho các Dân ngoại. 
1877: Dòng Nữ tu Phan sinh Thừa sai Đức Maria (Institut des Franciscaines 
Missionnaires de Marie), được thành lập do mẹ Marie de la Passion. Dòng có lôi 


sông vừa chiêm niệm vừa hoạt động truyền giáo và giáo duc. 


1880: Dòng Marian Hill thành lập ở Hà Lan, hoạt động truyền giáo ở Nam Phi. 


1895: Hội Thừa sai Bêlem (Société des Missions Étrangères de Bethléem) thành 
lập tại Immensee (Thụy S1), chuyên lo rao giảng Phúc âm cho Dân ngoại, đào tạo 


hàng giáo sĩ địa phương. 


Đầu thế kỷ XX, còn có nhiều Tu hội truyền giáo khác được khai sinh tại những 
nước mà trước kia chưa hề có. Ở Ý có Hội truyền giáo Parma (1895), Tu hội các 
Cha Consolata thành Turino (1901). Tây Ban Nha có Hội Truyền giáo Burgos 
(1919); Bồ Đào Nha có Chủng viện Maynooth (1917); Hoa Kỳ có Dòng Thánh 
Giuse Baltimore (1892), Hội Truyền giáo Marynoll (1911); Canađa có Hội Truyền 
giáo Scarboro Bluff (1918), Hội Truyền giáo Québec và Chủng viện Thánh 


Phanxicô Xaviê Montréal (1921), v.v... 


Nhìn vào danh sách các hội dòng trên đây, và còn nhiêu hội dòng khác không được 
kê đên, người ta nhận thây sức sông đôi dào của Hội thánh, với hai điêm đáng 


được chú ý: sự tham gia của phái nữ, sự bành trướng đời sông tu trì tại các nước. 


Thánh Vinh sơn Phaolô từ thế kỷ XVII đã có một hành động độc đáo khi sai đi các 
nữ tử Bác ái, khuyên chị em lấy phố xá làm tu viện, lấy đời sống nội tâm làm 
phòng ở. Nhưng mãi đến đầu thế kỷ XIX, người ta mới quan niệm rằng đàn bà 
cũng truyền giáo được, nghĩa là cũng có thê trở thành những thừa sai thực thụ. Khi 
Pauline Jaricot ngỏ ý muốn theo Philéas anh nàng đi truyền giáo, ông anh đã trả lời 
như sau: “Chỉ có đàn ông mới làm thừa sai được. Em không biết Lavăn. Vả lại phải 
đi xa lắm”. - “Nhưng anh đi, anh đưa em đi với anh”. - “Con gái không đi được ! 
Vì người ta đi đâu phải cối ngựa, voi, thiên nga (cygne), sư tử...” Ngày nay người 
ta không còn quan niệm như Philéas. Các nữ tử Bác ái Vinhsơn-Phaolô không còn 


là những đàn bà duy nhất hoạt động tại các xứ Truyền giáo. Riêng nước Pháp, có 


tới 30 dòng nữ được thành lập trong thế kỷ XIX, với mục đích chính là truyền bá 


đức tin ở phương trời xa la.[8] 


Về vẫn đề này, nước Pháp chiếm kỷ lục (gần 2/3 nữ tu truyền giáo trên thế giới là 
người Pháp), khiến không một nhà giáo sử vô tư nào mà không có những lời ca 
tụng Giáo hội Pháp. Tuy nhiên, rồi đến lượt nhiều nước khác, họ cũng thiết tha với 
công cuộc này, cũng có những tổ chức, những trung tâm đảo tạo, những cơ quan từ 
thiện. Phong trào mỗi ngày dâng cao, khiến các dòng tu tại nhiều nước hưởng ứng, 
sau khi nhận rõ trách nhiệm của mình đối với sứ mạng tông đồ chung, và thấy cần 


phải có phần đất trên thế giới để thi hành sứ mạng ấy. 


Thế kỷ XIX, phần lớn những sáng kiến cũng như tô chức truyền giáo đều phát sinh 
từ cấp dưới. Tuy nhiên, trong sứ mạng truyền bá đức tin không ai phủ nhận ngôi 
Giáo hoàng đã tự đảm nhận việc điều hành. Đức Piô XI thích được xưng hô là 
Dominus Apostolicus (Giáo hoàng Truyền giáo), ngài giành lấy quyên chỉ huy tối 
cao và trực tiếp trong sứ vụ này xét theo thần học và giáo luật, những miền chưa có 
hàng Giáo phẩm cũng như những nơi còn đang tiến tới việc thành lập một giáo 
đoàn, đều trực thuộc Tòa thánh Roma. Trước khi đặt một vị giám mục chính tòa, 
đức Thánh Cha thường cử đến một đại diện, vị này được coi là khâm sai hành động 
theo lệnh của Tòa thánh. Đức Giáo hoàng là cha chung, là giám mục thé giới, cũng 
là cha và là chủ chăn của những nơi đang sửa soạn để thành hình một giáo đoàn. 
Do đấy, người ta không lạ mỗi khi có một công việc gì hay một tổ chức nào liên 
can đến lãnh vực truyền giáo, đều phải qua sự chấp thuận của Giáo quyền trung 
ương. Thực vậy, muốn tìm hiểu lịch sử truyền giáo cũng nhưsự tiến triển của nó, 
nhất là ở thời Cận kim, người ta không thể không biết đến các hoạt động của ngôi 


Giáo hoàng. 


Il 


TIN MUNG ĐƯỢC RAO GIẢNG KHẮP NƠI 


1. Hải Dương châu và Bắc Cực nghe Tin Mừng 


Từ khi Magellan tìm ra đảo Guam và quần đảo Touamotou (1520-21), người ta lần 
lượt đi tới những quần đảo mà ngày nay gọi là Hải Dương châu, gồm những đảo to 
lớn gần bằng cả Âu châu (Úc đảo), cho đến những hòn đảo “nhỏ li tỉ” (micronesia). 
Hầu hết các đảo này chưa được ánh sáng Phúc âm soi tới. Từ năm 1768 đến 1778, 
nhà thám hiểm Cook trong ba chuyến đi đã khám phá ra những quần đảo 
Polynesia. Từ đó, Giáo hội Tin lành cũng như Công giáo đều chú ý đến những 


A33 


người dân “sống thơ ngây trên những hòn đảo thần tiên”. Vì công cuộc truyền giáo 
của Công giáo bị đình trê trong 20 năm cuối thế kỷ XVIII, nên các thừa sai Tin 


lành đã vượt xa Công giáo ở Hải Dương châu. 


Các cha dòng Thánh Tâm Chúa và Mẹ (Picpus) tới quần đảo Hạ Uy Di năm 1827. 
Các cha đảm nhận địa phận miền Đông Hải Dương châu (1833).[9] Trong số, có 
chân phước Damien Veuster người Bỉ được cả thế giới biết đến. Vị thừa sai này bỏ 
quê hương đi Hạ Uy Di năm 1863, đến xin đức giám mục cho được phục vụ người 
cùi ở đảo Molokai: “Thưa đức cha, con nhớ con đã được chôn dưới mò trong ngày 
khẩn dòng, và đó là bài học để con biết rằng cái chí tình nguyện là bước đường đưa 
tới cuộc sống mới, nay con sẵn sảng được chôn sống với những người xấu số này, 
trong đó có nhiều anh em con quen biết”. Cha đã được như ý; không lâu sau, cha 


lây bệnh cùi và chết vì bệnh åy (1889), và được người đời truy tặng danh hiệu 


“Tông đồ người cùi”.[10] Nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ theo gương cha Damien, 
đã lần lượt hién cuộc đời cho những người xấu số này, để rồi cũng chết như cha. 
Chị Marie Philomène, một nữ tu bản xứ, lây bệnh cùi sau 15 năm phục vụ trong 
một trại ở Makgai; cha Beyzim ở Madagascar, [11] và nhiều vị khác. Căn bệnh ghê 
tóm vẫn không hết: năm 1935, trên thế giới có 108 trại cùi do các tu sĩ Công giáo 


săn sóc. 


Trong khi các cha dòng Picpus hoạt động tại miền Đông Hải Dương châu, thì tu 
hội Marist năm 1836 lãnh nhận sứ mạng ở miền Trung. Cha Chanel được phúc tử 
đạo ngày 28.4.1841 trên đảo Futuna; nhờ cái chết anh hùng ấy, 2 năm sau cả dân 
theo đạo. Giữa những trường hợp và hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhiều thừa sai 
khác cũng thuộc tu hội Marist đem Tin lành sang miền Tây trên quần đảo 
Salomon. Ngoài các cha Picpus và Marist, còn có nhiều dòng tu khác đến sau. Kết 


quả: nhiều giáo phận mới được thiết lâp.[ 12] 


Cả miền băng tuyết Bắc Cực cũng được nghe giảng Tin Mừng. [13] Vào thập niên 
1920-1930, thế giới đặc biệt chú ý đến những thừa sai anh hùng thuộc dòng Oblat, 
truyền giáo cho hàng trăm ngàn người Indian ở Canada bị xua đuổi từ những vùng 
đất phì nhiêu lên miền rừng núi phía Bắc, và cho cả hàng hai chục ngàn người 
Eskimo bị người Indian chiếm đất và đây lên miền băng tuyết Bắc Cực. Công cuộc 
truyền giáo này bắt đầu từ năm 1852. Đức cha Grandin (1829-1902), người nổi 
tiếng anh hùng và thánh thiện, đức cha Grouart, trên 60 năm làm tông đồ dân 
Eskimo, đức cha Breynat, đức cha Turquetil, đều là những thừa sai đáng được ghi 


nhớ. 


Năm 1894, dòng Tên nhận sứ mạng truyền giáo ở Alaska; nhưng mãi đến năm 


1911 công việc mới thực sự bắt đầu. Các cha dòng này giảng đạo cho dân Eskimo 


rất lạc hậu và sống rải rắc khắp nơi trên một vùng đất rộng lớn hơn triệu cây số 
vuông. Những thừa sai đầu tiên đã ngã gục tại trận. Nhưng rồi máy bay được sử 
dụng làm phương tiện liên lạc và di chuyên. Sau những cô gắng không thể tưởng 
tượng được, một giáo xứ thành hình với con số giáo dân khiêm tốn nhất thế giới. 
Người ta ghi nhận 16 người chịu phép Rửa vào năm 1920, năm sau thêm 20 người. 


Nhưng năm 1946 đã có trên 2.000 người Eskimo Công giáo. 


Kết quả thiệt nhỏ bé nếu sánh với công lao quá to lớn. Nhưng theo như đức hồng y 
Lavigerie nói: “Thiên Chúa không nhìn vào bàn tay, nhưng nhìn vào trán của đầy 
tớ ngài”. Ó đây, người ta không thê không thán phục các nhà truyền giáo anh hùng, 
cũng như người ta không thể không cảm động và thán phục các cha dòng từng chia 
sẻ cuộc sống với đám người man rợ rải rắc trên những hòn đảo thuộc Hải Dương 


châu. 


2. Ánh sáng Phúc âm lọt vào nội địa Phi châu [14] 


Phi châu là đất đã được biết đến từ lâu; không những vì bờ biển miền Bắc trông ra 
Địa Trung Hải, nên ngay từ những thế kỷ đầu đã có nhiều giáo phận vừa phôn 
thịnh vừa đông đúc (trên 300 giám mục), nhưng còn vì người Bồ Đào Nha đã tìm 
ra miền Tây duyên hải và thiết lập tại đây nhiều trụ sở truyền giáo. Thế kỷ XV- 
XVII, Congo là một giáo đoàn cũ ở Bắc Phi đã từ lâu không còn, vì Hỏi giáo làm 
cắt đứt mọi liên lạc với Âu châu, khiến công cuộc truyền giáo không thể thực hiện 
được ở những nơi dưới quyền họ nữa. Bao nhiêu có gắng đây thiện chí (như vua 
Alfonso V (1438-81) nước Bồ Đào Nha tai Congo, nhiều thừa sai Bồ Đảo Nha và 
Ý Đại Lợi ở Congo, Tanganyika thế kỷ XVI) đã không đem lại được một kết quả 


nào đáng ké. Nhất là Phi châu bấy giờ tàu bè khó đi lại, khí hậu lại xấu độc đến 


giết người, nên nội địa không được khai thác mãi cho đến giữa thế kỷ XIX. 


Năm 1830, Algeria về tay nước Pháp, nhiều miền duyên hải lần lượt bị các nước 
Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha chiếm cứ. Năm 1840, Livingstone (1813- 
73) đến Nam Phi, ông vừa là nhà thám hiểm theo lệnh của Chính phủ Anh, vừa là 
thừa sai Tin lành phái Presbyterian thuộc hội Truyền giáo London (London 
Missionary Society). Ông thực hiện nhiều chuyến đi rất táo bạo (1849-73): thám 
hiểm giòng sông Zambèze và phụ lưu, lên tận Tanganyika, vùng Đại Hồ và thượng 
lưu sông Nil, sau cùng ông gục chết trên cánh đồng sình lầy Banguelo năm 1873. 
Cùng một thời hoặc sau đó ít lâu, nhiều nhà thám hiểm khác hoàn tất công việc 
khám phá Phi châu: Burton, Speke, Grant, Baker đi khắp vùng Đại Hồ và 
Ouganda; Stanley gặp Livingstone ở Ujiji (1871), ông băng qua Trung Phi từ Đông 
sang Tây; Savorgnan de Brazza mạo hiểm sông Congo và thiết lập Brazzaville trên 


bờ hò Slanley Pool. 


Tuy đi sau các thừa sai Tin lành có Chính phủ Anh yếm trợ, các nhà truyền giáo 
Công giáo kế từ 1843 đã bắt dầu viết lên những trang sử oai hùng. Bao giờ cũng 
vậy, bước đầu phải là những bước gian nan nguy hiểm. Những tu sĩ dòng Thánh 
Tâm Vô Nhiễm Đức Maria do cha Libermamn sai đến xứ Liberia năm 1843, hầu 
hết đã chết sau không đầy một năm. Từ 1845 đến 1875, 59 thừa sai dòng Chúa 
Thánh Thân đều chung số phận ở tuổi từ 31 đến 32. Từ 1875 đến 1910 thêm 302 
thừa sai cũng dòng tu này chết với tuổi trung bình 37 năm 4 tháng... Phi châu trở 


thành nơi chôn táng các thừa sai Kitô giáo.[ 1 5] 


Hội thừa sai Phi châu (Lyon) của đức cha De Marion Brézillac đảm nhận xứ Sierra 


Leone từ năm 1858.[16] Chỉ trong vải ngày, năm 1859 tất cả các thừa sai cùng với 


đức giám mục lâm bệnh sốt rét vàng và chết hết, không sót một linh mục Công 
giáo để làm phép mô, ngoài một mục sư Tin lành đến đọc cho mấy câu kinh trước 
thi hài. Tuy nhiên, hai dòng nói trên không tuyệt tộc: năm 1970 dòng Chúa Thánh 
Thần có con số 2.681 tu sĩ, và hội Thừa sai Phi châu Lyon 1.705. 


Ngay sau những cuộc thám hiểm đầu tiên ở Phi châu, đức cha Lavigerie (1825-92), 
tổng giám mục Alger (1867), sáng lập dòng các Cha Trắng (1868), hòng y giáo chủ 
Phi châu (1884), đã có con mắt nhìn xa và thấy tất cả những gì có thể làm được. Lễ 
Hiën linh năm 1878 hai cha dòng Trắng đệ đơn lên đức Thánh Cha Piô IX, xin cho 
các anh em dòng mình được hiến cả cuộc đời cho ơn cứu độ miền Xích đới Phi 


châu. Đơn xin đó kèm theo những lời được coi như tiên tri của vi sáng lập như sau: 


“Chúng con chỉ có nguyện vọng là mở cửa cho Giáo hội lọt vào phần đất Phi châu 
ít được biết đến, từ Soudan miền Bắc đến xứ thuộc địa Anh miền Nam, và từ Đại 
dương này sang Đại dương kia. Về diện tích, vùng này rộng bằng cả Âu châu; về 
dân số, theo thống kê mới nhất của các nhà địa lý học, có tới 100 triệu... Đã qua 
bao thế kỷ, Giáo hội chưa hề có cơ hội tốt đẹp và thuận lợi hơn để hành động cho 


tương lai tôn giáo của các dân tộc...” 


Đức cha Lavigerie cũng đưa ra một đường lối hành động: “Con phải dùng người 
Phi châu để cảm hóa người Phi châu”. Theo ý ngài, không nên đảo tạo những trợ tá 
người bản xứ ở Âu châu hoặc theo lối Âu châu. Ngài muốn những trợ tá ấy cần 
được học về y khoa, vì là môn cần thiết khắp nơi và bảo đảm cho họ một nghề 
nghiệp tốt. Ngài chia Trung phi ra làm bốn vùng: vùng hồ Victoria và Albert 
(Nyanza), vùng hồ Tanganyika, và hai miền Bắc Nam Congo bên kia thác Stanley. 


[17] 


Ngay sau đó, chương trình được đem ra thực hiện. Năm 1878, các cha dòng Trắng 
tới vùng Đại Hò; hai năm sau các giáo phận Victoria Nyanza (Ouganda), 
Tangayika, Congo Nam, Congo Bắc được thiết lập. Năm 1886 và 1887, công cuộc 
truyền giáo của con cái đức hồng y Lavigerie được vinh dự chứng kiến những cái 
chết anh hùng tử đạo của 150 giáo dân Ouganda, trong đó có 12 vệ sĩ hoàng gia, 
dưới triều Mwanga. Nhà Vua giận dù nói: “Những ai không thờ Thiên Chúa ở lại 
đây với trẫm, còn các kẻ khác hãy đứng sang phía bên kia!” Thế là tất cả, trừ ba 
người, xếp hàng dọc theo bờ rào giậu. Thánh Carolô Lwanga và các bạn chịu trói 
và mang gông nặng để mấy ngày sau lên dàn hỏa thiêu, như cụ già Polycarpô giám 


mục thành Smyrna xưa. 


Chúng tôi không thé theo dõi hết bước đường chông gai và gian nguy của các nhà 
truyền giáo ở Phi châu: các cha dòng Trắng biết bao lần đã tìm cách lọt vào 
Soudan (1874, 1882, 1895) mà không được. Việc các thừa sai Công giáo vào đất 
Nam Phi đã gặp phải nhiều trở ngại trước những khoản luật của chính quyền theo 
Tin lành. Càng khó khăn và nguy hiểm hơn nữa khi phải sống với những đám dân 
rất lạc hậu và man rợ ở miền Đông Nam: Cafres, Basuto, Zoulous, Hottentots, 
Boschiman; các cha dòng Tên sống với những dân này trong xứ Zambèze. Nhiều 
thừa sai dòng Lazarist và Capuxinô hoạt động giữa những dân theo giáo phái 
Monophysisme ở Abyssinia, trong số có chân phước Ghèbrè Michael (1855), giám 
mục Jacobis (1860), cha Massaja dòng Capuxinô (hòng y năm 1884). Đến lượt Cha 
Charles de Foucauld (1858-1916) truyền giáo trên sa mạc Sahara. Cha chọn cuộc 
sông như tôi tớ, chia xẻ cuộc đời lam lũ của dân Hồi giáo ở Beni Abbes và dân du 
mục Touaregs ở Tamanrasset. Như vậy, Giáo hội Công giáo đã đối đầu với đủ mọi 
thứ khó khăn ghê sợ: từ khí hậu độc địa cho đến sự cuồng tín của các giáo phái và 


sự man rợ của thô dân. 


Tuy nhiên, cũng có ba vùng rất thuận lợi cho hạt giống Phúc âm được tự do nây 
nở. Trước hết là vùng Đại hồ, nơi mà ngày nay dân số Công giáo có tới 13%, thứ 
đến Congo Léo, ở đây được chính quyền nâng đỡ, các thừa sai người Bi có cơ hội 
tô chức thành một xứ Truyền giáo kiểu mẫu, và được các dòng tu tham gia;[18] sau 
cùng là xứ Caméroun, thuộc quyền quản trị của nước Pháp từ năm 1918, nơi đức 
tin tiến triển đến độ không đủ tay thợ để hoạt động thêm. Điểm den tối nhất cũng là 


trở ngại lớn nhât cho công cuộc truyên bá đức tin ở đây vân là Hôi giáo. 


Ở Phi châu, có lẽ không đâu băng, việc truyền giáo đòi các thừa sai phải có đức 
tính kiên nhẫn, đến độ gan lì trong bốn điểm sau đây: mến thích và hăng say làm 
việc, vật lộn với bệnh hoạn và tử thần, đối phó với mê tín di đoan và với tục đa thê 
làm hạ phẩm giá người phụ nữ. Các thừa sai còn phải găng công xây cất học 
đường, thực hiện một nên giáo dục lâu bèn cho những người dân -như tính tình 
thay đổi và ấu trĩ, xây dựng cho Giáo hội những gia đình thật sự Công giáo. Tưởng 
không đâu Kitô giáo đã có nhiều công trong việc nâng cao phẩm giá con người, 


cho bằng ở Phi châu. 


Cái công này còn rõ rệt hơn nữa, nếu người ta nhìn vào hành động của các thừa sai, 
của ngôi Giáo hoàng và nhất là của hòng y Lavigerie, trong việc chống chế độ nô 
lệ. Đức hồng y ước lượng mỗi năm có tới 400.000 người Phi châu bị bán làm nô lệ. 
Sau khi năm vững dư luận và được đức Thánh Cha Leô XIII cô võ.[19] Thân phận 
con người nhờ đấy dần dần được nâng cao và có bảo đảm hơn. Nhưng phải chờ 
đến năm 1930, chế độ nô lệ mới được chính thức bãi bỏ trong xứ Liberia. Tuy 
nhiên, nô lệ hãy còn trong tay những chủ nhân Hồi giáo, nhất là ở Ả Rập và 


Ethiopia, một thời gian cả mây chục năm sau nữa. 


3. Các xứ Truyên giáo ở A châu 


Những giáo đoàn do thánh Phanxicô Xaviê thiết lập ở Nhật Bản trở nên thịnh 
vượng, mặc dầu sau đó các nhà truyền giáo gặp phải nhiều khó khăn và trở ngại; 
rồi cuộc bách hại diễn ra từ cuối thế kỷ XVI. Trong thời bách hại này, Giáo hội ở 
Nhật Bản đã có con số gần một triệu giáo dân. Nhiều người chết anh dũng vì đức 
tin. Khoảng năm 1660, hàng giáo sĩ và cả giáo đoàn Kitô hữu coi như bị quét sạch 


khỏi đất Phù Tang.[20] 


Năm 1854, Nhật Bản phải mở hai thương cảng Shimoda và Hakodaté cho Hoa Kỳ 
vào buôn bán. Năm 1858, một hiệp ước chấp nhận cho người Pháp lập thương 
điểm tại Hakodaté, Kanagawa, Nagasaki. Nhưng dân Nhật có lệnh cắm không 


được lui tới các thánh đường của người ngoại quôc. 


Tuy nhiên, lời của đức cha Marnas thuật lại, trưa ngày thử sáu 17.3.1865 một bọn 
từ 12 đến 15 người, gồm đàn ông, đàn bà, con nít, đứng giữa lỗi vào thánh đường 
26 đẳng Tử đạo (ở Nagasaki), như đang chờ đón một người. Cha Petit Jean, theo 
như ngài nói, được Thiên thần Bản mệnh dun dủi đến gần họ dé hỏi chuyện. Cửa 
thánh đường lúc ấy đóng, cha mở cửa, bọn người theo cha vào, trong khi cha thầm 
xin Chúa chúc phúc cho họ. Mọi người tiễn tới cung thánh. Cha quỳ gối trước nhà 
tạm: “Lạy Chúa, con tha thiết xin Chúa cho lời con cảm hóa được những người 
này, dé đem họ vào số các kẻ tôn thờ Chúa”. Cha vừa đọc xong kinh “Lạy Cha”, ba 
người đàn bà trên 50 tuổi đến quỳ dưới chân cha, một người đặt tay trên người nói 
nhỏ, như sợ có ai nghe “Chúng con tất cả là những người cùng một lòng một ý với 
cha” - “Đúng thế, nhưng các ông các bà ở đâu đến ?” “Chúng con ở Urakami, hầu 
hết có một niềm tin như chúng con”. Một người lên tiếng hỏi: “Ảnh Đức Mẹ đồng 


trinh của cha đâu ?” Cha Petit Jean không còn nghi ngờ nữa, cha biết chắc họ là 


con cháu của những người Kitô hữu đầu tiên trên đất Nhật... Cha dẫn họ đến bàn 
thờ Đức Mẹ. Theo gương cha, tất cả quỳ gối cầu nguyện, và họ sung sướng trong 


niềm tin: “Ôi Maria! Chúa Giêsu uy linh trên cánh tay Mẹ!” [21] 


Từ đấy, các thừa sai tìm ra gần 20.000 người Công giáo trong vùng Nagasaki. 
Không linh mục, không một trợ giúp, suốt 200 năm qua những người tín hữu này 
vẫn rửa tội cho nhau, vẫn trung thành với đức tin và cầu nguyện, vẫn tuân giữ các 
giới răn, đến cả ảnh tượng thánh họ cũng còn kính cần cất giấu. Họ truyền lại cho 
nhau những dấu hiệu, để một ngày kia sẽ nhận ra ai là những người đến nối tiếp 
các thừa sai xưa đã cho tô tiên họ biết đạo: độc thân, hiệp nhất với Giáo hoàng 


Roma, sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. 


Chính quyền được báo dông, liền nhắc lại những chiếu chỉ cắm đạo (1868). Người 
Công giáo một lần nữa chịu bách hại: 8.000 người bị lưu đày. Năm 1873, áp lực 
của các cường quốc Tây phương đòi chính quyền Nhật phải trả quyền tự do cho 
người Kitô hữu. Từ đấy đạo Chúa lại được rao giảng, nhưng tiến triển chậm chap: 
năm 1913, số dân Công giáo Nhật không quá 100.000 người trên tổng số 67 triệu 
dân. Năm 1913, các cha dòng Tên người Đức thiết lập viện đại học Sophia (Jôchi 


Daigaku) ở Đông Kinh. 


Cuối thế kỷ XVI, Nhật Bản đem quân đánh Cao Ly (Triều Tiên); trong quân đội 
Nhật có một số quân nhân Công giáo đã khuyên được nhiều người Cao Ly theo 
đạo. Nhưng vua Cao Ly hạ lệnh cắm, khiến một nhóm giáo dân quá non nớt không 
thê đứng vững, nhưng đất Cao Ly đã được thắm máu tử đạo từ đấy. Sau gần hai thé 
kỷ, ông Lee trong thời gian làm đại sứ ở Bắc Kinh, được giao tiếp với các thừa sai 
Công giáo và đã được chịu phép Rửa, lấy tên thánh Pherô. Năm 1784, ông trở về 


Cao Ly làm tông đồ tại nước nhà. Hoạt động của ông Lee rất kết quả: năm 1789 có 


gån 4.000 người theo đạo. Nhưng vì công cuộc truyền giáo thiếu giáo sĩ, lại phải 
chịu những thử thách quá nặng nè, suốt 80 năm bách hại nhất là trong những năm 
1827, 1839, 1846 và 1860-1873 : con số tử đạo lên tới hàng ngàn. Năm 1837, xứ 
Truyền giáo được trao cho hội Thừa sai Paris; giữa thế kỷ XIX, con số giáo dân 
trên 11.000. Năm 1910, Cao Ly bị sáp nhập với Nhật Bản, công cuộc truyền giáo 
vẫn tiếp tục mặc dầu gặp những khó khăn lên tiếp. Năm 1936, số giáo dân lên 
128.000 người trên tông số 21 triệu dân. Các cha dòng Biển đức Thánh Ottilian đã 


đến từ năm 1909, một đan viện được thiết lập tại Hán Thành. 


Lịch sử truyền giáo Trung Hoa từ đầu thế kỷ XIX bị chi phối bởi chính trị giữa 
Trung Hoa và các cường quốc Tây phương, và bởi ảnh hưởng chính trị đối với số 
phận các thừa sai. Trung Quốc thế kỷ XIX, dưới quyền những ông vua båt lực hoặc 
vô tài, chìm trong tình trạng hỗn loạn và suy thoái, khiến các dé quốc Tây phương 
tìm cách khuếch trương thương mại trong một nước đông dân, trên một thị trường 
lý tưởng. Do đấy, có những hậu quả sau đây: 1) Trước năm 1860, Trung Hoa bé 
môn tỏa cảng, các thừa sai bi trục xuất hoặc chịu bách hại; 2) Từ 1860, một thê chế 
bảo vệ các xứ Truyền giáo do các cường quốc Âu châu đảm nhiệm; 3) Sau vụ bài 
ngoại và bách hại đạo năm 1900, một tình thế mới bắt đầu, hàng giáo sĩ Trung Hoa 
lần lượt thay thế các giáo sĩ ngoại quốc ở cấp lãnh đạo, vào những năm trước khi 


đảng Cộng sản làm chủ đại lục (1949). [22] 


Những cuộc bách hại ở Trung Hoa không gây đồ máu nhiều như ở Việt Nam hay 
Nhật Bản, bởi vi ít khi đi tới ác liệt (cuộc tử đạo của cha Perboyre năm 1840). Tuy 
nhiên, cũng đủ để người Kitô hữu có cơ hội xưng đức tin can trường, sống đạo một 
cách sốt săng, trung thành, nhẫn nhục, nhưng số giáo dân tăng rất chậm: 202.000 


năm 1800 lên 350.000 năm 1860 (1/1000). 


Nếu sau này tình thế có thuận lợi hơn, thì sự thuận lợi ấy cũng không giúp gì cho 
công cuộc truyền giáo. Bởi vì quyền tự do dành cho Giáo hội ở Trung Hoa chỉ là 
một thứ tự do trong tay các cường quốc Âu châu. Ba cuộc hành quân viễn chinh, 
trong đó có chiến tranh nha phiến (1840-42), kết thúc bằng hòa ước Bắc Kinh 
(1860), đem lại quyền tự do giảng đạo, giữ đạo, và quyền mua đất đai, xây dựng cơ 
sở truyền giáo. Nhiều cuộc thương thuyết của các nhà ngoại giao Pháp vào những 
năm 1844-46, rồi 1858 và 1860, kết quả là đặt các thừa sai Công giáo dưới sự bảo 
trợ của nước Pháp, khiến các vị này bất cứ thuộc quốc tịch nào phải có giấy thông 
hành do chính quyền Pháp cấp. Nhờ có sự “tự do” này mà con số giáo dân đã lên 
tới 700.000 hồi năm 1900. Nhưng vì đặt dưới quyền bảo trợ của ngoại bang, Kitô 
giáo không khỏi bị mang tiếng là “Đạo ngoại quốc”. Điều tiếng đó cần được xóa 


bỏ. 


Sau loạn Quyền phi (1900), tức phong trào quốc gia quá khích, và nhất là sau đệ 
nhất thế chiến, dân tộc Trung Hoa tìm hết cách để thoát ly dần khỏi quyền bảo hộ 
và ảnh hưởng của ngoại bang. Từ đó, Giáo hội Công giáo, tuy con số còn thấp 
kém, nhưng đã bắt đầu bước sang một tình thế mới. Uy tín của các thừa sai, sự 
người Công giáo tham gia đời sống quốc gia chông Nhật xâm lăng, sự thành lập 
một hàng giáo sĩ Trung Hoa đông đảo, sự đảo tạo một giới trí thức Công giáo và uy 
tín quốc tế của ngôi Giáo hoàng: tất cả đã làm cho người ta hết nghĩ rằng đạo Công 
giáo là đạo của riêng Tây phương. Các dòng tu sang hoạt động thêm đông, việc 
giáo dục được đặt lên hàng đầu. Năm 1903, dòng Tên người Pháp thiết lập viện đại 
hoc “Aurore” Zikawei (Thượng Hải). Năm 1923 các cha dòng Biểnđức người Hoa 
Kỳ cũng mở viện đại học Fu Jen ở Bắc Kinh, 10 năm sau được trao cho các thừa 


sai dòng Steyl (Ngôi Lời) điều khiến. 


Năm 1844, hai cha Huc và Gabet dòng Lazarist tới Lhassa kinh đô Tây Tạng, được 
nhà Vua tiếp kiến và cho phép giảng đạo. Nhưng vì Tây Tạng bấy giờ thuộc quyền 
Trung Hoa đang có chiếu chỉ câm đạo, nên các cha đã phải rút lui vào 2 năm sau. 
Năm 1851, một thừa sai khác tên là Krick từ Ân Độ được phái sang Tây Tạng hoạt 
động trở lại với cha Boury, nhưng cả hai bị giết năm 1854. Sau đó có cha Renou từ 
Tứ Xuyên đến lập một giáo xứ tại thung lũng Bonga. Từ khi có hòa ước Bắc Kinh 
(1860) nhìn nhận quyền tự do giảng đạo, đức cha Thorne và 4 nhà truyền giáo do 
Tòa thánh sai đến Tây Tạng, cũng bị cản trở bởi nhà cầm quyền người Trung Hoa, 
họ viện lẽ hòa ước Bắc Kinh chỉ nhìn nhận quyền tự do ấy ở Trung Quốc chứ 
không nói đến Tây Tạng. Một cuộc bách hại xảy ra: Bonga bị phá, nhiều giáo dân 


bị giết. 


Cũng như nhiều xứ Truyền giáo khác, đạo Công giáo ở Ân Độ thịnh vượng cho tới 
cuối thế kỷ XVII; sau đó là thời sa sút. Sự độc quyền của Chính phủ Bồ Đảo Nha 
trong việc tuyên mộ thừa sai đã có hậu quả là hầu như chỉ có linh mục Bồ Đào 
Nha, số linh mục này đã ít, đôi khi còn có gương xấu. Do đấy, một phong trào nồi 
dậy đòi thoát ly ảnh hưởng của các cường quốc Âu châu. Đức Thánh Cha Gregori 
XVI quyết xé bỏ bản hiệp ước làm cản trở sứ mạng của ngài. Từ năm 1833 đến 
1838, ngài giải tán 4 giáo phận chính tòa lệ thuộc vào chính quyền Goa và thay thế 
bằng những giáo phận Đại diện Tông Tòa. Chính phủ hoàng gia Bồ Đào Nha phản 
đối hành động đơn phương nảy, cả hàng giáo sĩ Goa cũng từ chối nhìn nhận (“Ly 


giáo Goa”). Tình trạng bất hòa đó kéo dài đến năm 1928 mới giải quyết xong. [23] 


Nhưng khó khăn vê dia thê và dân sự mới thật nặng nê: đât rộng, khí hậu nóng như 
thiêu, còn phải đôi phó với những khôi tôn giáo vừa hùng hậu vừa cuông tín: 77 
triệu Hôi giáo, 240 triệu Án giáo. Tuy nhiên, Giáo hội vẫn tiên và có nhiêu triên 


vọng, các thừa sai tô chức một nên giáo dục khá hoàn bị, với những cơ sở xã hội 


như ở các nước tiên tién. Trường cao đăng Thánh Phanxicô Xaviê được mở tai 
Bombay từ năm 1869, do dòng Tên người Đức. Năm 1893, đức Thánh Cha Leô 
XIII thiết lập đại chủng viện Candy trên đảo Tích Lan, là nơi đã có một giáo phận 
Đại diện Tông Tòa từ năm 1834, với gần 20.000 giáo dân. Dân Ấn theo đạo phần 
đông thuộc giai cấp dưới, tuy nhiên các cha dòng Tên đã gây được nhiều ảnh 
hưởng giữa các giới cấp cao Bà La Môn ở Trichinopoli (Madras). Năm 1935, Ấn 
Độ có 3.888.707 người Công giáo, tập trung ở miền Nam bán đảo, với con số 
1.158 linh mục Ấn, hoạt động chung với 1.350 thừa sai. VỊ giám mục Ấn tiên khởi, 


đức cha Roche, được tắn phong tháng 9 năm 1923. 


Công cuộc truyền giáo ở vùng Đông Nam Á, chỉ ở Việt Nam là khả quan, với con 
số giáo dân từ 420.000 năm 1840, lên 683.000 năm 1892, và 1.544.765 năm 
1939.[24] Còn ở Miễn Điện, Thái Lan, Mã Lai, Indonexia, công việc bắt đầu hơi 
muộn, lại tiễn chậm chạp, nên tất cả các nước này hợp lại chỉ có khoảng 300.000 


người Công giáo hồi năm 1930.[25] 


4. Truyền giáo tại Mỹ châu 


Ở Bắc Mỹ, người ta không còn thấy bộ mặt của một xứ Truyền giáo nữa.[26] Từ 
thế kỷ XX, lịch sử truyền giáo hết nói đến các nước này, không những vì thành quả 
tốt đẹp trong nhiều thế kỷ trước mà còn vì thô dân da đỏ bị tiêu diệt dần hoặc phân 
tán vào rừng núi sống nay đây mai đó. Sự thiên vị của Chính phủ Liên bang Mỹ 
quốc dưới thời tông thống Grant (1867-77) đã làm cho Tin lành giáo có cơ hội phát 
triên mạnh mẽ. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo không bao giờ thiếu những tông đồ 
có khả năng và kiên nhẫn. Nhiều nhà truyền giáo từ Âu châu đến hoạt động, như 


đức cha Dubourg ở Lyon sang, làm giám mục địa phận New Orléans, cha De Smet 


(+ 1873) dòng Tên người Bi nổi tiếng là Tông đồ dân da đỏ trong vùng núi Rocky. 
Năm 1928, người da đỏ còn sống sót ước chừng 336.000, trong số này 140.000 


Công giáo. 


Người da đen, tức dân nô lệ xưa, phần lớn ở miền Nam và Tây Nam Hoa Kỳ. Cuộc 
kiểm tra năm 1860 cho biết có khoảng 5 triệu da đen, trong đó 3.206.425 là nô lệ. 
Năm 1880, tất cả nô lệ được giải phóng và số dân da đen lên 6.780.583; năm 1945, 
13 triệu; năm 1970 gần 30 triệu. Sau cuộc chiến tranh giải phóng (1865), người da 
đen đa số theo giáo phái Tin lành Baptiste hoặc Methodiste.[27] Năm 1946, người 
Công giáo da đen ở Hoa Kỳ vào khoảng 300.000; năm 1970 lên 800.000 với 185 
linh mục, khoảng 300 tu sĩ và 1.000 nữ tu da den.[28] 


Trên quần đảo Antilles và tại nhiều nước thuộc Trung Mỹ, một sự sa sút về tôn 
giáo đã làm hỏng cả công cuộc truyền giáo xưa, đến độ công việc phải bắt đầu lại 
vào thé kỷ XIX. Nhiều Quốc gia trước kia dưới quyền Tây Ban Nha, cũng xảy ra 
một tình trạng như ở Nam Mỹ sau này: bách hại Giáo hội, trục xuất các thừa sai 
(Guatemala năm 1872) hoặc bắt giam hàng giáo sĩ (Mehicô năm 1873). Ở Mehicô 
năm 1925, một cuộc Cách mạng vùng dậy bách hại đạo một cách hết sức dã man. 
Hàng giáo sĩ và hội đoàn Công giáo tiến hành Mehicô đã để lại cho Giáo hội 
những chứng nhân đức tin rất anh dëng (cha Pro dòng Tên, v.v...). Tuy nhiên, nếu 
không kê địa phận Đại diện Tông Tòa Tarahumara và hạt phủ doãn La Paz (Baja 
Califonia), thì ngày nay với một hàng Giáo phẩm riêng, Mehicô không còn là một 


xứ Truyền giáo nữa. 


Trong các nước Nam Mỹ, chỉ có Uruguay không bao giờ mang tên là xứ Truyền 
giáo. Các nước khác, ngày nay tuy tất cả đều có hàng Giáo phẩm riêng, nhưng vẫn 


còn có sứ mạng truyên giáo cho thô dân và di dân, với những giáo phận Đại diện 


Tông tòa tại các nước đa số Công giáo (Chili, Achentina, Paraguay, Columbia, 
Braxin), hoặc những nước Công giáo chiếm phân nửa (Venezuela, Ecuador, Peru, 
Bolivia). Việc thành lập những hạt Truyền giáo hoặc giáo phận Đại diện Tông tòa 
nói trên bắt đầu từ năm 1834 (dòng Phansinh ở Bolivia) và tiếp tục cho tới những 
năm gần đây. Như vậy thánh Bộ Truyền giáo đã bắt đầu lại hơi muộn một công 
cuộc đã có từ khi người Tây Ban Nha và Bồ Đảo Nha đặt chân lên đất Nam Mỹ 
châu, và bấy giờ họ đã thâu đạt nhiều kết quả tết đẹp. Nhưng rồi những kết quả 
thâu lượm được đều bị phá hủy bởi những phần tử cách mạng, mà chiến tranh 
giành độc lập đã đưa lên cầm quyên. Việc giải thể dòng Tên, trục xuất các thừa sai, 
thái độ cừu địch của chính quyền và của những người ghét đạo làm cho sứ mạng 
tông đồ không thé thực hiện nổi (cuộc dây loạn 1810 ở Bolivia; hành động bài tôn 
giáo ở Ecuador sau thời cô tổng thống García Moreno;[29] hoặc ở Braxin dưới ảnh 
hưởng của hội Tam điểm, v.v...). Tại nhiều nơi, hầu như không còn vết tích Công 
giáo, khiến các thừa sai ngày nay phải làm lại như mới. Nhiều dòng tu (Phansinh, 
Đaminh, Capuxinô, Salêdiêng) tham gia vào công cuộc tái thiết này. Hình như các 
nhà truyền giáo ở đây đặt hết hy vọng vào một nền giáo dục quân chúng và sự cải 


cách đời sông nơi hàng giáo sĩ. 


M 


SỰ TRƯỞNG THÀNH CÚA CÁC XÚ TRUYEN GIÁO 


1. Thoát ly quyền bảo trợ của các cường quốc 


Trong nhiều thế kỷ, công cuộc truyền giáo cần được sự bảo trợ của những cường 
quốc Âu châu. Đó là vai trò của Bồ Đào Nha, rồi Tây Ban Nha và Pháp từ thế kỷ 
XVI, đặc biệt nước Pháp trong thế kỷ XIX. Nước Pháp không phải chỉ bảo trợ 
những cơ sở Công giáo tại miền Đông Địa Trung Hải, cũng không phải chỉ nhận 
bảo hộ xứ Truyền giáo ở Trung Hoa (từ 1844 đến 1860), nhưng sự thực còn có mặt 
và gây ảnh hưởng tại những nơi có các nhà truyền bá Phúc âm được sai đến, để 
công cuộc được tự do hoạt động và tiễn hành: hoặc bằng những hòa ước buộc các 
nhà cằm quyền trước kia bách hại đạo phải tôn trọng, như trường hợp ở Việt Nam, 
hoặc bằng hiệu kỳ nước Pháp mà người ta vốn cho là có cảm tình với Công giáo, 
cũng như hiệu kỳ nước Anh bị coi là thù địch, đó là trường hợp ở Hải Dương châu. 
Các cường quốc khác sau này cũng ra tay bênh vực những thừa sai thuộc nước 


mình bất cứ hoạt động ở đâu, nhưng nhất là ở nơi họ đặt nền đô hộ. 


Công việc bảo trợ bấy giờ thật cần thiết và hữu ích. Giáo hội nhìn nhận điều đó và 
ghi công nữa. Nhưng từ khi được thành lập năm 1622, thánh Bộ Truyền giáo đã tự 
đảm nhận lẫy sứ mạng cao cả này, và muốn các xứ Truyền giáo thôi lệ thuộc vào 
ảnh hưởng hoặc mục tiêu chính trị, quyết định một công cuộc truyền giáo thuần 
túy.[30] Đã đến lúc phải cho người ta thấy rõ đạo Thiên Chúa không phải là đạo 
của riêng Tây phương, Giáo hội Công giáo không bao giờ chịu làm tay sai cho bất 
cứ một cường quốc thực dân nào. H-ơn thế nữa, cần phải làm nôi bật sự can thiệp 


của Chúa Thánh Thân trong Hội thánh. 


Trước hết, đức Thánh Cha Gregori XVI đã can thiệp để Giáo hội ở Ấn Độ, trong tổ 
chức nội bộ, được thoát khỏi quyền bảo trợ của người Bồ Đảo Nha. Sau nhiều năm 
tranh chấp cam go, một thỏa ước (modus vivendi) được ký kết năm 1928, trao trả 
quyền độc lập hoàn toàn cho Giáo hội nhưng vẫn nhìn nhận chính quyền Bồ Đào 


Nha đã có nhiêu công phục vụ Hội thánh. Sự bảo trợ của nước Pháp đôi với các 


thừa sai hoạt động ở Trung Hoa, cũng như sự bảo trợ của hai nước Đức, Ý sau này 
đối với các thừa sai của họ, tất cả dàn dần chấm dứt vì không còn lý do tòn tại. Đức 
Giáo hoàng Leô XIII, năm 1885, đã trực tiếp gởi Văn thư cho hoàng đế Trung 
Quốc; ngài tô chức các xứ Truyền giáo ở Trung Hoa theo ranh giới mỗi tỉnh. Việc 
này đương nhiên xóa bỏ sự phân chia theo ảnh hưởng một cường quốc hay một 
dòng tu. Năm 1922, một khâm sai Tòa thánh, tức vị đại diện trực tiếp của đức Giáo 
hoàng, được đặt tại Trung Quốc, cũng như đã đặt một vi tại An Độ từ năm 1884, 
Nhật Bản năm 1919, và sau này ở Đông Dương năm 1925. Trước đó năm 1924, 
một công đồng triệu tập tại Thượng Hải đã cho Giáo hội Trung Hoa một bộ mặt, 


một tiếng nói riêng: ủy ban thường trực của công đồng đặt ở Bắc Kinh. 


Hầu khắp nơi, Tòa thánh đều có thái độ tương tự, chứng minh các xứ Truyền giáo 
không còn ở trong tay một cường quốc Âu châu, nhưng đứng vào một thê chế 
thiêng liêng và siêu quốc gia, tức Giáo hội Công giáo. Đó cũng là ý nghĩa của việc 


dời trụ sở hội Truyền bá đức tin từ Lyon sang Roma (1922). 


Một điểm đáng chú ý của Giáo hội ngày nay là đứng ngoài chính trị, nhất là không 
chịu lệ thuộc vào các cường quốc, cũng như không còn tìm đến sự nương tựa mà 
trước đây Giáo hội đã phải cần đến. Giáo hội mỗi ngày thêm vững mạnh và độc 
lập, tự túc trong lãnh vực riêng của mình. Hai triều Giáo hoàng Beneđictô XV và 
Piô XI cho ta thấy rõ điều đó. Siêu thoát như thế, Giáo hội càng có uy tín: không 
vướng vào chính tri, Giáo hội càng ảnh hưởng tới chính tri; trong khi đứng ngoài 
các Quốc gia, Giáo hội càng trở nên của mỗi Quốc gia một cách thiết thực và ý 


nghĩa hơn. 


2. Giáo hội trưởng thành với hàng Giáo phẩm địa phương 


~ 


Tòa thánh hăng mong ước được thấy những hảng giáo sĩ “bản quốc”, và mỗi khi có 
thé, tán phong những giám mục người địa phương. Ngay từ thế kỷ XVI, đức Thánh 
Cha Piô V đã viết thư cho vua Bò Đào Nha (1571), [31] tiếp đến Tông thư của đức 
Urban VIII (1627) hoặc những Huấn dụ của thánh Bộ Truyền giáo, tất cả đều nhân 
mạnh việc đảo tạo hàng giáo sĩ địa phương.[32] Những nơi nào, tỉ như ở Việt Nam, 
có một hàng giáo sĩ như thế, Giáo hội hiên ngang tồn tại sau những cuộc bách hại 
vừa lâu dài vừa ác liệt. Ngược lại, người ta phải chứng kiến sự suy yếu và có khi 
mât hắn, mà nguyên nhân chính là thiếu một hàng giáo sĩ “bản quốc”. Năm 1845, 


Bộ Truyên giáo viêt: 


“Từ cùng cõi trái đất, những bàn tay giơ lên hướng về Tòa thánh Pherô, đó là bàn 
tay của người dân đáng thương tại các miền rộng lớn bao la. Bởi vì người ta đã coi 
thường việc đào tạo một hàng giáo sĩ bản xứ, nên ngày nay không còn đủ tay thợ 
để được phái đến vườn nho Chúa, khiến nó phải tan hoang ... Cần phải có những 
giám mục bản xứ; vả lại. chúng ta không thể có đủ linh mục để sai đi khắp nơi ...” 


33] 


Đức Piô IX (1869), tông giám mục Lavigerie (trong cuốn Nhật ký, 1878) và đức 
Leô XIII đều xác nhận sự cần thiết đến độ cấp bách một hàng giáo sĩ tại mọi Quốc 
gia. Đức Thánh Cha Leô XIII đặc biệt quan tâm đến Ân Độ: ngài ban hành Tông 
thư Ad extremas ngày 24.6.1893 thiết lập tại Candy một chủng viện, nhằm đào tạo 
các linh mục Ấn Độ và Tích Lan. Hình như ngài đã linh cảm trước một ngày nào 
đó, giữa những khủng hoảng sắp xảy đến, chỉ các giáo sĩ “bản quốc” mới đảm 
đương được công việc bảo vệ hoặc truyền bá đức tin. Đại chiến 1914-18 càng làm 
cho ngày giờ đó đến chóng hơn. Khắp nơi, các cha dòng Trắng nhận thấy uy thế 


mình không còn như x-a, phong trào quôc gia trở nên sôi động đên quá khích. Hơn 


thế nữa, các thừa sai nhiều nước phải nhập ngũ, nhiều vị đã không trở lại (nhất là 
người Pháp) và, khi hết chiến tranh, những thừa sai thuộc các nước bại trận phải bỏ 
mất nhiều xứ Truyền giáo. Đấy là chưa nói đến những thừa sai có đầu óc thực dân, 
coi khinh người bản xứ, ít để ý đến những khuyến cáo của Tòa thánh. Chính vì 
những lo âu này, mà đức Giáo hoàng Beneđictô XV đã công bố Thông điệp 
Maximum illud ngày 30.11.1919, than trách các thừa sai tại những xứ Truyền giáo 
cô kính hàng bao thế kỷ, mà vẫn chưa có một hàng giáo sĩ địa phương xứng đáng, 


đông thời kêu gọi lương tâm trách nhiệm của các thừa sai trong việc này. 


Đức Thánh Cha Piô XI cũng một lập trường ấy trong Thông điệp Rerum Ecclesiae 
ngày 18.2.1926. Ngài loan báo đã đến lượt các Giáo hội địa phương phải đảm nhận 


sứ vụ truyền bá Phúc âm.[34] 


Ngài cương quyết đi vào vấn đề một cách thiết thực, như ủy thác nhiều giáo phận 
cho các bề trên người địa phương. Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua 28.10.1926, chính ngài 
chủ sự lễ tấn phong cho sáu giám mục Trung Hoa, và ngày 30.10.1928 vị giám 
mục Nhật Bản tiên khởi địa phận Nagasaki. Từ đấy, hầu như không một năm nào 
mà không có tin linh mục hoặc giám mục tiên khởi của nước này hay nước khác 
trên thế giới. Đức Dë XII tiếp nối công việc đã bắt đầu, không gì có thé cản trở 
được. Trong những tháng đầu của đệ nhị thế chiến, nhằm lễ Chúa Kitô Vua năm 
1939, để cho thế giới nhận biết quyền độc lập và phổ thế của Giáo hội Công giáo, 
đức Thánh Cha Piô XII cùng một lúc tấn phong cho 12 giám mục thừa sai: 1 Trung 
Hoa, 1 Pháp thuộc hội Thừa sai Paris, 1 dòng Tên người Ấn, 1 dòng Salêgiêng 
Mehicô, 1 dòng Daminh người Ý, 1 thuộc tu hội Verbit (Steyl) người Hà Lan, 1 
Hoa Kỳ, 1 Ái Nhĩ Lan, 1 dòng Phansinh người Đức, 1 cha dòng Trắng người Bi, 1 
người Malgache và 1 Ouganda, hai vị sau cùng là hai giám mục da đen tiên 


kh61.[35] 


Dé hưởng ứng Thông điệp Rerum Ecclesiae (1926), năm 1935 nhiều đại chủng 
viện được thiết lập dành cho việc đào tạo giáo sĩ địa phương.[36] Để nâng đỡ công 
cuộc này, một hội từ thiện ra đời do Chúa Quan phòng. Trước đây, hội Truyền bá 
Đức tin của P. Jaricot đã được thành lập đúng lúc ngôi Giáo hoàng lo phục hưng và 
tổ chức lại các xứ Truyền giáo, thì hai người Pháp khác, bà Bigard và con gái bà, 


~ 


chủ trương trợ giúp hàng giáo sĩ “bản quốc” vào lúc đức Leô XIII khởi công thiết 
lập đại chủng viện Candy (1893).[37] Đức Piô XI đã biến hội từ thiện của hai mẹ 
con bà Bigard thành một hội thiện Giáo hoàng, đặt trụ sở trung ương tại Roma, 


trong ngôi nhà cô của Bộ Truyện giáo, mang tên Thánh-Pherô. 


Đời sống tu trì cũng phát triển tại nhiều nơi truyền giáo. Không những phân lớn 
dëng tu từ Âu châu đến, đã có nhiều phần tử người địa phương, nhưng còn có 
nhiều dòng tu “bản quốc”: từ dòng Kín, dòng Phước Sơn, Châu Sơn ở Việt Nam 
đến dòng Trappist ở Trung Hoa hay Nhật Bản, từ những Bannakerole (nam tu) hay 
Bannabikira (nữ tu) ở Ouganda đến nữ tu Mën Thánh giá ở Việt Nam, hoặc nữ tu 
hội Thánh Anna ở Chota Nagpore. Năm 1939, thánh Bộ Truyền giáo cho ta bản 
thống kê như sau: 15.505 thừa sai ngoại quốc, 6.406 linh mục địa phương: nam tu 
sĩ: 6.456 ngoại quốc, 2.176 địa phương; nữ tu sĩ: 34.433 ngoại quốc, 18.586 địa 
phương. [38] 


Tuy nhiên, một giáo đoàn ở các nơi truyền giáo cũng như ở Tây phương, không 
phải chỉ gồm các linh mục và tu sĩ nam nữ, nhưng còn có giáo dân nữa, nhất là 
những giáo dân trí thức. Danh từ “bản quốc” đây không có nghĩa là “bài ngoại”, 
cũng không phải chỉ là một lớp sơn phết bên ngoài, nhưng là một tinh thần Chúa 
Kitô được dinh dưỡng trong chính linh hồn người địa phương, theo tâm tình và 


phong hóa của môi Dân tộc, đê đời sông tuy hoàn toàn Kitô giáo mà vân không 


mât dân tộc tính. Vấn đề là phải đào tạo một giới trí thức Công giáo địa phương, từ 
đây có một nghệ thuật Công giáo “bản xứ”, một nèn văn hóa và tư tưởng Công 
giáo cũng “bản xứ”. Nhiều thừa sai đã quan niệm tương lai Kitô giáo ở Trung Hloa 
và Nhật Bản lệ thuộc vào một giới trí thức như vậy. Bởi thế, các vị hết sức quan 
tâm đến việc mở mang trường Công giáo, kê cả bậc đại học,[39] phố biến sách vở 
báo chí nhằm tạo một nên văn chương Công giáo. Về những điểm này, tuy đã có 
nhiều cố gắng và thu lượm kết quả, nhưng phải công nhận là quá chậm chạp nếu so 
với Giáo hội Tin lành. Về nghệ thuật, kiến trúc và hội họa, thánh đường, ảnh tượng 
thánh vẫn còn chịu ảnh hưởng của Tây phương. Những ngôi thánh đường theo lối 


kiến trúc địa phương như nhà thờ lớn Phát Diệm ở Bắc Việt không có nhiều. 


Đề cập đến vấn đề “địa phương hóa” (naturalisation) đạo Công giáo, tưởng cũng 
nên nói đến các Sắc lệnh của thánh Bộ Truyền giáo trong những năm tiền bán thế 
kỷ XX, đã loại bỏ những quan điểm của thế kỷ XVIII đối với một số lễ nghi quốc 
gia. Ở Nhật Bản, trong Thần đạo (Shintoisme) có những lễ nghi chỉ biểu lộ tinh 
thần ái quốc. Nếu không tham gia, sẽ bi coi là kẻ thù hay ít ra là xa lạ với Tổ quốc; 
nếu tham gia phải chăng là thông đồng vào việc tế Thần ? Nhưng đức tổng giám 
mục Đông Kinh đã nhận được một tuyên cáo chính thức và minh bạch về tính hoàn 
toàn thế tục và quốc gia của các lễ nghi đó, và ngày 26.5.1936 thánh Bộ truyền 
giáo đã ban Huấn dụ Pluries instanterque, cất đi “gánh nặng” từ lâu đè trên lương 
tâm người Kitô hữu; và nhờ đấy cứu Giáo hội Nhật Bản khỏi một bầu khí ngột 
ngat.[40] Cũng một tinh thần trên, trong Huấn du Plane compertum est ngày 
3.12.1939 nói về lễ nghi Trung Hoa đối với đức Không Tử và Tổ tiên.[41] Huấn dụ 
này bãi bỏ việc đức Clementê XI và đức Benedictô XIV buộc các thừa sai phải 
tuyên thệ vè lễ nghi Trung Hoa. Như vậy là đã xóa bỏ đi được tất cả những tàn tích 


cuôi cùng của một cuộc tranh luận, từng gây nên nhiêu thiệt hại cho đạo Công giáo 


ở Á Đông. Một Sắc lệnh khác đề ngày 9.4.1940 cũng bỏ luôn việc tuyên thệ về lễ 
nghi Malabar bên Ấn Độ. [42] 


Hành động của thánh Bộ Truyền giáo nói trên, rồi sự gia nhập đạo của nhiều người 
thuộc giới trí thức và của những nhân vật trong chính quyền tại một nước như 
Trung Hoa, thái độ của người Công giáo trong phong trào chống ngoại xâm (đức 
giám mục Vũ Bân), việc đức cha Tôma Tien Ken Sin dòng Verbit người Trung 
Hoa được phong hồng y (18.2.1946), và biết bao cố gắng khác, tất cả hợp lại đề tạo 
nên một sắc thái “dân tộc” cho mỗi xứ Truyền giáo. Mục đích của công cuộc 
truyền bá đức tin là xây dựng và mở rộng Nước Chúa. Khi nào có đủ điều kiện để 
trở thành một Giáo hội có hàng Giáo phẩm riêng, tức nhiên việc truyền giáo phải 
nhường và trao cho Giáo hội đó. Những Giáo hội trẻ trung này dần dần có học 
đường, chủng viện, giáo sĩ, giám mục, hồng y, tổ chức văn hóa xã hội, cùng những 
phương tiện bảo vệ và truyền bá đức tin của mình, tất cả đều là người địa phương 
và do người địa phương điều khiến. Đó là nguyện vọng và chương trình của Giáo 


hội Công giáo. 


3. Giáo hội ở Á châu và Phi châu sau hơn một thế kỷ truyền giáo 


Công cuộc truyền đạo ở Á châu tuy có nhiều kết quả, nhưng vì lục địa rộng lớn, 
dân số quá đông, lại thiếu linh mục và nhất là sau hai cuộc thế chiến, chủ nghĩa vô 
thần phát động mạnh, tâm trạng con người đột ngột thay đối, khiến công việc đang 
tién hành bỗng chậm lại, nhiều nơi nhưng hắn. Năm 1970, À châu có 43.826.000 
người Công giáo, với một hàng Giáo phẩm: 7 thượng phụ giáo chủ, 9 hồng y, 345 
tổng giám mục và giám mục, so với tổng số 1.907.481.000 dân, tức 2,4%. Nhiều 


nước có tỷ lệ rất thấp là 1%, có những nước chưa tới 1%, như Thô Nhĩ Kỳ, Persia, 


Hồi quốc, Nhật Bản..., nhưng có nước tỷ lệ trên dưới 10%, Liban, Macao, Việt 
Nam, Tích Lan ... Riêng ở Philippin, mặc dầu phải đương dầu với hội Tam điểm, 
với giáo phái Aglipay (1902), và mặc dầu số linh mục quá ít (4.519 năm 1970) 
Giáo hội vẫn tiến triển và được coi là phôn thịnh nhất. Sau đại học Công giáo 
Santo Tomás (1611), nhiều viện đại học khác được thiết lập. Năm 1970, dân số 
Công giáo Philippin là 26.769.709 (83%), dưới sự lãnh đạo của 2 hồng y, 61 tông 


giám mục và giám mục. [43] 


Việc Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Đức quốc tham dự đệ nhất thế chiến, đã làm tiêu tan 
các tổ chức truyền giáo ở Trung Đông. Cuộc khủng bố người xứ Armenia xảy ra 
trong những năm từ 1915 đến 1918: trên 600.000 người xứ này bị phát lưu, ké cả 
50.000 giáo dân Công giáo, nhiều người bị giết. Cả triệu người Armenô phải trốn 
ra nước ngoài. Năm 1921, chính quyền Thổ trục xuất thêm 120.000 người. Tình 
hình tôn giáo tệ hơn nữa khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bó thành lập chính thể Cộng hòa 
năm 1923. Các hội dòng và học đường Công giáo gặp nhiều thử thách. Năm 1970, 
người Kitô hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ còn vào khoảng 200.000, chỉ có 26.539 Công giáo. 
Tại các nước khác ở vùng Trung Đông, trừ Liban ra, người Công giáo là thiểu số, 
kế cả Syria và Jordania, vì đây là khu vực của Hồi giáo; Yemen và Afghanistan là 


hai nước không có được một người Công giáo. 


Bán đảo Ấn Độ, sau một thời tranh đấu kiên nhẫn dưới sự lãnh đạo của nhà ái quốc 
Gandhi (1860-1948), đã giành được độc lập từ năm 1947. Nhưng bán đảo chia làm 
hai nước: Ấn quốc và Hồi quốc. Hiến pháp An Độ 1948 bảo đảm quyền tự do tôn 
giáo, bãi bỏ giai cấp “mạt dân” (paria). Năm 1954, Ấn Độ lấy lại dần các phần đất 
do ngoại bang chiếm cứ, ké cả Goa. Người Công giáo phần đông ở vùng Malabar, 
Tây Nam bán đảo, với con số 7.857.434 (1,5%), dưới sự lãnh đạo của 2 hồng y, 74 


tông giám mục và giám mục (1970). Thêm vào đó, trên 100.000 người thuộc giáo 


phái Jacobit “hiệp nhất” với Roma, chia làm hai giáo phận. Ở Hồi quốc, số người 
Công giáo là 421.740 (0,3%) với 8 tổng giám mục và giám mục (1970). Giáo hội ở 
đây cũng như ở An quốc không bị một sự hạn chế nào, chính quyên hai nước đều 
có liên lạc ngoại giao với Vatican. Ngược lại ở Srilanca (Tích Lan), Chính phủ của 
nữ thủ tướng Bandaranaike (1960-65) chủ trương quốc hữu hóa các trường tư (bị 
dân Công giáo chống đối), khiến Giáo hội phải qua một thời lo âu.[44] Số giáo dân 
Tích Lan năm 1970 là 829.480 (7%) với một hàng Giáo phẩm: 1 hồng y, 10 tông 


giám mục và giám mục. 


Tại vùng Đông Nam À, nếu không ké Philippin, Giáo hội Việt Nam được xếp hàng 
đầu với con số giáo dân gần 2.500.000 (năm 1970).[45] Miễn Điện (Myanmar) hồi 
năm 1955 (năm hàng Giáo phẩm Miễn được thiết lập), chỉ có 150.000 người Công 
giáo; con số nảy tăng lên 237.501 vào năm 1970, với 10 tổng giám mục và giám 
mục. Trong khi Miễn Điện là một Quốc gia Xã hội Phật giáo, thì tại Thái Lan Phật 
giáo là quốc giáo. Tuy nhiên, Hiến pháp Thái Lan vẫn dành quyền tự do truyền 
giáo. Đạo Công giáo ở đây gia tăng rất chậm, năm 1970 chỉ có 139.113 giáo dân 
(0,4%), phần đông là phái gốc Việt, với hàng Giáo phẩm (1965): 8 tổng giám mục 
và giän mục. Kampuchia (Cao Miên) cũng như Thái Lan: Phật giáo là quốc giáo. 
Công cuộc truyền giáo ở đây tuy bắt đầu từ giữa thế kỷ XVI, mà cho tới năm 1970 
cũng chỉ có 62.023 người Công giáo (0,9%) trên tông số 6.500.000 dân, hầu hết là 
Việt kiều, được chia thành một địa phận Đại diện Tông tòa và hai hạt phủ doãn. Ai 
Lao có 4 giáo phận Đại diện Tông tòa, với con số giáo dân năm 1970 là 32.265 
(1,2%). Malaysia (Mã Lai), Singapor và Hồng Kông thuộc vùng ảnh hưởng Anh, 
và là những nơi lập nghiệp của Hoa kiều. Năm 1970, cả 3 xứ hợp lại có khoảng 
536.000 người Công giáo (riêng Hồng Kông: 235.937). Macao thuộc Bồ Đảo Nha 
là một giáo phận chính tòa có 36.500 giáo dân (13,6%). 


Indonexia (Nam Dương) dưới thời Nhật Bản chiếm đóng (1942) đã giam giữ các 
thừa sai Kitô giáo. Người Hồi giáo hợp tác với Nhật Bản nổi lên chống chính 
quyền Hà Lan, kế cả sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, kết thúc bằng sự giành lại 
độc lập cho Indonexia (1946). Hiến pháp Cộng hòa Indonexia công nhận quyên tự 
do tín ngưỡng và tự do giáo dục, đồng thời chính quyền chấp nhận sự bang giao 
với Tòa thánh Roma. Tuy nhiên, tinh thần quá khích của Hồi giáo cũng như của 
Cộng sản vẫn là mối lo ngại cho Giáo hội. Công cuộc truyền giáo ở Indonexia đã 
muộn, lại tiến một cách chậm chạp. Hàng Giáo phẩm được thiết lập từ năm 1961, 
năm 1970 có 1 hồng y, 29 tổng giám mục và giám mục, cai quản 29 giáo phận với 
con số giáo dân 1.753.653 (1,5%), đa số sống trên những hòn đảo thuộc biển La 


Sonde, nhiều nhất trên đảo Flores. 


Ở Trung Hoa công cuộc truyền giáo thật lớn lao, và thu lượm khá nhiều kết quả. 
Năm 1946, đức Thánh Cha Piô XII thiết lập hàng Giáo phẩm và phong vị hồng y 
người À châu tiên khởi: đức hồng y Tôma Tien. Năm 1949, trên một phần ba tông 
số 3.300.000 giáo dân được đặt dưới quyền các giám mục người Hoa. Việc tông đồ 
giáo dân cũng như những tổ chức từ thiện đều xúc tién mạnh mẽ. Công cuộc đang 
tiễn hành tốt đẹp và có nhiều triển vọng, thì năm 1949 Cộng sản chiếm trọn đại lục 
thiết lập chính thé Cộng hòa Nhân dân. Cuộc bách hại đạo lại diễn ra, với chủ 


A* ce 


trương Giáo hội “tự trị”. Cuối tháng 10 năm 1949, chính quyền Cộng sản ra lệnh 
trục xuất hết các thừa sai ngoại quốc. Cho tới cuối năm 1952, 5.496 nhà truyền 
giáo (linh mục, tu sĩ) phải rời khỏi Trung Quốc, thêm vào đó 7 giám mục, 574 linh 
mục, 576 tu sĩ, 298 đại chủng sinh người Hoa. Các thánh đường phải đóng cửa, các 
cơ sở từ thiện, giáo dục bị quốc hữu hóa, các hội đoàn bị giải tán. Chính quyền 
Cộng sản tô chức “Giáo hội Công giáo tự tri”, tự ý đặt những tân Giám mục qua 
cuộc tuyển cử của “Hội Công giáo Trung Hoa yêu nước”. Đức cha Van 


Melckebeke, giám mục Ningsia, ức đoán Trung Hoa đại lục sau năm 1952 còn 


2.200 linh mục, 6 nữ tu và 1.500.000 giáo dân. Năm 1970, chính quyền Cộng sản 
đã cho phép hai nhà truyền giáo người Ý được đặt chân lên Hoa lục, đó là cha 


Renato Morini và cha Ettore Turini, dòng Tôi tớ Đức Maria. [46] 


Ngay từ năm 1949 đức Piô XII đã cho phép dùng tiếng Trung Hoa ở phần đầu 
Thánh Lễ. Ngày 7.10.1954, ngài gởi Thông điệp Ad Sinarum gentes an ủi trên 3 
triệu giáo dân Trung Hoa đại lục, khuyến khích họ can đảm trung thành với đức tin 
và Giáo hội Công giáo, đồng thời kết án tô chức “Giáo hội Công giáo tự trị “ của 
Nhà nước Cộng sản. Nhiều thừa sai bi trục xuất đã đi hoạt động ở Đài Loan, phần 
đất còn lại của Trung Hoa Quốc gia. Năm 1970, Đài Loan có 303.971 người Công 
giáo (2,4%) dưới quyền 1 hồng y và 10 giám mục. Viện đại học Công giáo Fe Jen 


(Bắc Kinh) năm 1961 được tái lập tại Đài Bắc. 


Ở Nhật Bản, năm 1919 tòa Khâm sứ được thiết lập; năm 1927 đức Piô XI tấn 
phong vị giám mục Nhật Bản tiên khởi; năm 1936 người Công giáo được phép 
tham dự các lễ nghi quốc gia của Thần đạo. Năm 1941, theo sự đòi hỏi của Chính 
phủ Nhật, các Giám mục ngoại quốc từ nhiệm hết, nhường quyên cai quản các giáo 
phận, các cơ sở tôn giáo cho hàng Giáo phẩm Nhật. Trái bom nguyên tử ở 
Nagasaki năm 1945 đã giết trên 8.000 người Công giáo, những thiệt hại vật chất 
của Giáo hội không thể lường được. Sau thế chiến, công cuộc truyền giáo có nhiều 
hứa hẹn, và thêm nhiều thừa sai. Năm 1949, lễ kỷ niệm Bốn trăm Năm thánh 
Phanxicô Xaviê đến Nhật Bản, được tổ chức rất long trọng. Hòa ước 1952 đã làm 
giảm đi nhiều ảnh hưởng của Kitô giáo; tiếp đến là sự phục hồi Thần đạo, rồi ảnh 
hưởng duy vật của Tây phương cũng như sự xâm nhập của Cộng sản vào giới trí 
thức. Đứng trước sự thiếu thốn những món ăn tinh thần Kitô giáo, các thừa sai hết 
sức quan tâm đến báo chí, sách vở nhất là ngành giáo dục. Sau thế chiến, ngoài 


viện đại hoc Sophia của các cha dòng Tên đã có từ năm 1913 và được Chính phủ 


công nhận năm 1928, ba viện đại học Công giáo khác được thiết lập thêm. Số giáo 
dân từ 108.000 năm 1946 lên 212.000 năm 1955; rồi 300.000 năm 1962, dưới sự 
lãnh đạo của 1 hồng y và 18 tổng giám mục và giám mục. Năm 1970, giáo dân 
Nhật là 343.464 sánh với tổng số 100.837.000 người (0,3%). Có điểm đáng chú ý 
là giáo dân Nhật Bản phân lớn sinh sống ở thành thị và có khá nhiều ơn thiên triệu 


giáo sĩ và tu sĩ, cũng như ơn theo đạo ở giới trí thức. 


Năm 1945, Nhật Bản bại trận, Hàn quốc (Cao Ly, Triều Tiên) bị chia xẻ thành hai 
vùng: Cộng sản và Tự do. Trong vùng Nga Hoa, tức Bắc Hàn các cha dòng Biên 
đức người Đức từ Hán Thành lên ở Wonsan từ 1927 bị bắt giam, nhiều linh mục 
Hàn quốc cùng chung SỐ phận. Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Bắc Hàn (1950), 
xứ Truyền giáo bị tàn phá khắp nơi và các thừa sai bị giết hoặc bị trục xuất hết. Số 
giáo dän còn vào khoảng 60.000 (0,6%) sống hoàn toàn cô lập. Trong vùng Tự do, 
tức Nam Hàn cũng gọi là Đại Hàn, Giáo hội được tái thiết dần. Trước thái độ cởi 
mở của dân chúng và cảm tình của chính quyền, Giáo hội nhận thấy cần phải có 
một chương trình giáo dục hoàn bị và cao cấp. Hiện nay các thừa sai đang xúc tiễn 
công việc này. Năm 1955 số giáo dân là 21.000, năm 1962 lên 530.000 chia thành 
10 giáo phận. Cũng năm 1962 hàng Giáo phẩm được thiết lập, với vị giám mục 
tiên khởi từ năm 1944. Năm 1970, Nam Hàn có 766.987 người Công giáo (2,5%) 
dưới sự lãnh đạo của một hàng Giáo phâm gồm 1 hồng y, 14 tổng giám mục và 


giám mục. 


Ở Phi châu, công cuộc truyền giáo đạt được những kết quả khả quan hơn cả. Năm 
1970, người Công giáo Phi châu là 31.782.000 so với tổng số 328.134.000 dân, tức 
9,8%. Giáo dân phần nhiều 6 miền Trung Phi (27%), rồi đến Đông Phi (18,5%). 
Miền Đông Bắc Phi vì nằm trong vùng ảnh hưởng của Hồi giáo nên tỷ lệ rất thấp 


(2,4%). Negeria, Ethiopia, Ai Cập là những nước có ít người Công giáo nhất (dưới 


1%); ngược lại nhiều nước như Burundi. Basutoland. Gabon, Angola, Congo, có 
một tỷ lệ từ 40% đến 54%; những nước nhỏ bé như Sceychelles, Réunion, Guinea 


(Tây Ban Nha), tỷ lệ trên dưới 90%. 


Trong thời đệ nhất thế chiến, tại hai miền Trung Nam Phi châu nhiều cơ sở truyền 
giáo bị phá hủy, nhiều thừa sai phải ra đi. Tai hại hơn là ranh giới các xứ Truyền 
giáo thay đồi theo ảnh hưởng của các cường quốc, chỉ dë ý đến việc khai thác. Văn 
minh Âu châu dần bị lột mất tinh thần Kitô giáo, sự quá quan tâm đến một thời đại 
kỹ nghệ khoa học, đã phá vỡ những cơ cầu tô chức bộ lạc của dân Phi châu, khiến 
sứ mạng truyền giáo không kịp có một thê chế khác đến thay thế. Các đô thị đều có 
giai cấp vô sản sẵn sàng đi theo chủ nghĩa Xã hội quá khích, kế cả ở những miền 
Giáo hội Công giáo có nhiều ảnh hưởng nhất. Sau đệ nhị thế chiến, tinh thần quốc 
gia Phi châu vùng dậy, đi lên với những vụ khủng bố, ám sát, nhằm cứu vín văn 
hóa phong tục của bộ lạc, như đảng “Mau Mau” ở Kenya (1952-55). Ngày nay hầu 


hêt các nước đó đã giành được độc lập. 


Trong khi đó, ở Nam Phi người da trång lại có chính sách kỳ thị, bất chấp sự thắng 
số của dân da đen. Các giám mục Công giáo đã lên tiếng phản đối, nhưng vô hiệu. 
Tại cộng hòa Nam Phi và Congo Léo, đã xảy ra những cuộc tranh chấp chung 
quanh vẫn đề trường Công giáo mà chính quyền đòi tục hóa. Tuy nhiên, con số 
người theo đạo ở các nơi lên khá cao. Năm 1954 Burundi có 1.000.000, Congo Léo 
4.600.000, Ouganda 1.700.000 giáo dân; năm 1962 lên 1.300.000 (tỷ lệ 54%), 
5.122.000 (36%) và 1.800.000 (26%); năm 1970 lên 1.872.000 (55%), 7.687.600 
(40%) và 2.885.300 (35%). Ngày nay các nhà truyền giáo giáo hoạt động tại các 
học đường: ba viện đại học Công giáo đã thiết lập: Kinshasa, Congo (1957); 
Asmara, Ethiopia (1960); Tananarive, Malgache (1961). Sự thiéu linh muc duoc 


coi là một khủng hoảng đáng lo ngại. Ở Mozambic và Angola thuộc Bồ Đào Nha, 


nhờ có sự tiếp tay của chính quyền từ khi có thỏa hiệp giữa Tòa thánh và Bồ Đào 
Nha về các xứ Truyền giáo (1940), công cuộc được dễ dàng và tiến triển khả quan, 
năm 1970 Angola có 2.309.133 giáo dân (45%), Mozambic 1.267.108 (17%). Hiện 
nay, hầu hết các Giáo hội Phi châu đều có hàng Giáo phẩm riêng, gồm 1 thượng 
phụ giáo chủ, 7 hòng y (đức cha Ragambwa người Tanganyika, hồng y tiên khởi 


năm 1960), 310 tổng giám mục và giám mục. 


4. Những Giáo hội trưởng thành ở Mỹ châu và Hải Dương châu [47] 


Giáo hội ở Bắc Mỹ trở nên thịnh vượng không khác gì ở Âu châu, khiến các địa 
phận từ năm 1908 đã được đặt ra ngoài thánh Bộ Truyền giáo, để trực thuộc Tòa 
thánh. 


Canada đầu thế kỷ XX có 8 giáo tỉnh và 20 giáo phận, với con số giáo dân 
2.250.000, đa số gốc Pháp. Năm 1970 con số lên 8.759.625 trên tổng số 
19.613.000 dân (46%), dưới quyền cai quản của 3 hồng y, 81 tổng giám mục và 
giám mục. Cũng như ở Hoa Kỳ, đời sông tôn giáo tích cực hoạt động và số dòng tu 
rất đáng ké; chính sách tách biệt đạo đời được triệt để thi hành. Năm 1851, công 
đồng miễn thứ nhất họp tại Québec và năm 1909 công đồng toàn quốc thứ nhất 
cũng tại đó. Viện đại học Laval Québec (1852), Ottawa (1866), Montreal (1876) và 
Sherbrooke (1957) là những đại học do hàng Giáo phẩm Công giáo điều khiến... 


Tòa Khâm sứ thiết lập năm 1898, đã được nâng lên hàng Sứ thần. 


Năm 1850, Giáo hội Hoa Kỳ chỉ có 6 giáo tỉnh và 27 giáo phận; năm 1900, 14 và 
69; năm 1957 lên 26 và 113. Năm 1962, số người Công giáo Hoa Kỳ là 43 triệu 


(23%) dưới sự lãnh đạo của 5 hồng y, 241 tổng giám mục và giám mục; năm 1970, 


lên 47.873.000 giáo dân (23,5%), 10 hồng y, 275 tổng giám mục và giám mục. 
Giám mục thành Baltimore, giáo phận cô kính nhất, năm 1858 nhận tước hiệu Giáo 
chủ Bắc Mỹ. Đức cha J. Mc Closkey, tổng giám mục New York được phong hồng 
y tiên khởi (1875). Năm 1892, đức Leô XIII thiết lập tại Washington một tòa 
Khâm sứ, cho tới ngày nay vẫn chưa được nâng lên hàng Sứ thần, vì Hiến pháp 
Hoa Kỳ không muốn như vậy. Học viện Georgetown (1791) đã lên bậc Đại học từ 
năm 1833. Năm 1889, một viện đại học Công giáo khác (Catholic University of 
America) được thiết lập ở Washington; năm 1956, đại học Niagara Falls, và năm 


sau thêm đại học De Paul ở Chicago. 


Tai Baltimore, nhiều Công đồng Giám mục Mỹ châu được triệu tập vào những 
năm 1852, 1866 và 1884, rất quan trọng trong việc kiện toàn các cơ câu Giáo hội, 
xây cất học đường, tô chức mục vụ thiện bản và hội đoàn. Đại hội nghị Thánh Thé 
quốc tế tai Chicago năm 1926 thu hút trên 1 triệu người, biểu dương đức tin sống 
động của Giáo hội Công giáo Mỹ châu. Số người Tin lành trở lại Công giáo mỗi 
năm vào khoảng từ 90.000 đến 100.000 (năm 1955: 139.000). Tuy có những kết 
quả tốt đẹp như thế, Giáo hội Hoa Kỳ vẫn còn nhiều công việc phải làm và rất 


nhiều khó khăn phải khắc phục. 


Phần đông các Quốc gia Mỹ châu Latinh, tức Trung và Nam Mỹ, lâm vào những 
biến cuộc chính trị hầu suốt thế kỷ XIX. Sau cuộc tranh thủ độc lập kéo dài từ năm 
1810 đến 1824, các thuộc địa cũ của Tây Ban Nha và Bò Đào Nha trở thành những 
Quốc gia độc lập. Các Quốc gia này gồm một nửa dân da trắng hoặc lai nắm mọi 
quyên lực trong tay, và một nửa thổ dân da mầu; đa số theo đạo Công giáo, và hầu 
như nước nào cũng có một đại học Công giáo riêng. Từ năm 1853 đến 1862, đức 
Thánh Cha Piô IX đã lần lượt ký với hầu hết các Quốc gia này những Thỏa hiệp, 


trong đó đạo Công giáo được nhìn nhận là quốc giáo. Nhưng những Thỏa hiệp ấy 


thường bị vi phạm và, trong ít nhiều xứ, chính quyền ban hành nhiều đạo luật bất 


lợi cho Giáo hội. 


Ở Ecuador tông thống Garcia Moreno, một người Công giáo tốt, có công phục 
hưng xứ sở (1861-75), năm 1863 đã ký một Thỏa hiệp với Roma và kêu mời các 
dòng tu đến cộng tác. Ông bị ám sát năm 1875 và đức tông giám mục thành Quito 
bị đầu độc ngày thứ sáu Tuần thánh 1877. Phe cấp tiến lên cầm quyền từ đấy. Dưới 
thời tổng thống Alfaré (1895-1901), các dòng tu bị lục soát, tài sản Giáo hội bị tịch 
thâu, các giám mục, linh mục phải lưu đày. Đạo luật 1904 tuyên bó chính sách tách 
biệt đạo đời, nhưng không bao giờ được thi hành nghiêm chỉnh. Năm 1906, Hiến 
pháp mới được công bố, nhìn nhận quyên tự do tín ngưỡng. Nhiều dòng tu trở lại 
hoạt động, đặc biệt tại những khu vực truyền giáo cho thô dân. Năm 1927, các linh 
mục ngoại quốc bị cắm hoạt động trong nước Ecuador. Tuy nhiên, năm 1937, một 
Thỏa hiệp được ký với Tòa thánh đã dành cho công cuộc truyền giáo nhiều dễ dàng 
hơn. Viện đại học Công giáo Quito được thiết lập năm 1954. Năm 1970, tỷ lệ 
người Công giáo Ecuador là 94%, với con số 5.016.6621 hàng Giáo phẩm gồm I 


hông y, 2l tông giám mục và giám mục. 


Ở Guatemala năm 1871, hội Tam điểm tung ra “Mặt trận Văn hóa” (Kulturkampf), 
hoạt động ráo riết và trở nên nguy hiểm từ năm 1922 dưới thời tổng thống 
Orellana. Các giáo sĩ và tu sĩ ngoại quốc đều bị trục xuất, các học đường Công giáo 
đóng cửa và đức tông giám mục phải di day. Năm 1926, cuộc phản công của Công 
giáo có kết quả. Hai năm sau, một Thỏa hiệp giữa Guatemala và Tòa thánh đã đem 
lại hòa bình cho Quốc gia. Tuy nhiên, mãi đến năm 1954 một cuộc Cách mạng 
vùng dậy mới bảo đảm chắc chắn cho quyền tự do của Giáo hội. Năm 1970, 
Guatemala có 4.137.516 dân Công giáo (89%), 1 hồng y, 12 tống giám mục và 


giám mục. 


Mehico và Braxin là hai nước lớn nhất của Mỹ châu Latinh, và đáng chú ý hơn cả. 
Mehico thời tổng thống Juárez (1861-72) đã mở đầu một giai đoạn thù nghịch Giáo 
hội: các thánh đường bị cướp phá, tài sản Giáo hội bị tịch thâu, các giám mục phải 
lưu đày, y phục giáo sĩ bị cắm. Dé quốc do Napoléon II thiết lập cho Maximilian 
thân vương nước Áo (1864-67), sup đô. Năm 1874, chính sách tách biệt đạo đời 
được áp dụng một cách tàn nhẫn. Giáo lý bị cắm dạy trong các trường công. Thời 
độc tài của tổng thông Porfirio Díaz (1877-81 và 1884-1911), tình hình Mehico 
được cải thiện và số phận Giáo hội sáng sủa hơn, mặc dầu các đạo luật chống tôn 
giáo chưa bãi bỏ. Nhưng cuộc đảo chính 1911 của Madero lật dé Díaz thành công, 
Mehico lại rơi vào cảnh bién loạn, thêm vào đây cuộc bách hại đạo của Chính phủ 
Carranza (1915-20). Hiën pháp 1917, tuy chủ trương bình đăng, nhưng vẫn đặt 


Giáo hội vào một tình trạng có thê bị tiêu diệt. 


Tổng thống Calles (1924-28) là người của Tam điểm, ông cho thực hiện chính sách 
bài tôn giáo một cách gắt gao nhất. Nhiều thánh đường, trường học, tu viện, chủng 
viện bị đóng cửa. nhiều giám mục bị trục xuất. Khoảng 5.300 người bị giết vì đạo: 
giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. [48] Tháng 6 năm 1929, một Thỏa hiệp 
được ký kết chấm dứt cuộc bách hại. Nhưng cuối năm 1931, cuộc bách hại trở lại, 
nhằm xích hóa và vô thần hóa nền giáo dục thanh thiếu niên. Đức Thánh Cha Piô 
XI phải lên tiếng qua hai Thông điệp 1932 và 1937, đồng thời kêu gọi người Công 
giáo giữ thái độ ôn hòa. Mãi đến thời tổng thống Camacho (1940-46) Giáo hội mới 
dần dän lấy lại tự do. Nếu có nhiều người Mehicô đã trở thành xa lạ với Giáo hội, 
thì ngược lại có nhiều người Công giáo rất sốt sắng và đạo đức. Năm 1970, số 
người mang tên Công giáo là 39.542.439 (82%) với 2 hồng y, 62 tổng giám mục và 


giám mục. 


Braxin tuy nhìn nhận đạo Công giáo là quốc giáo, nhưng Chính phủ Tam điểm từ 
năm 1873 đến 1875 đã ban hành những đạo luật bài xích tôn giáo và bắt bớ hàng 
Giáo phẩm. Khi hoàng dé Don Pedro II (1840-89) bị quân đội lật đồ, thì một chính 
thê Cộng hòa được thiết lập. Hiến pháp năm 1890 tuyên bố chính sách tách biệt 
đạo đời. Tuy Giáo hội từ đây được tự do, nhưng tình thế không còn thuận lợi như 
trước. Nhờ có sự tiếp tay của nhiều dòng tu từ Âu châu sang, đời sống tôn giáo 
được duy trì và tiễn triển: năm 1850 chỉ có 1 giáo tỉnh và 9 địa phận; năm 1957, 20 
giáo tỉnh và trên 100 địa phận. Bốn viện đại học Công giáo đã lần lượt được thiết 
lập: Rio de Janeiro (20.1.1947), São Paulo (25.1.1947), Porto Alegre (1950) và 
Campinas (1956); ngoài ra tại Roma học viện Braxin cũng được thành lập từ năm 
1929. Năm 1970 liên bang cộng hòa Braxin có trên 200 địa phận, với con số người 
Công giáo là 78.283.489 (88%) dưới sự điều khiển của 5 hồng y, 217 tổng giám 
mục và giám mục. Ngoài ra còn có nhiều khu vực truyền giáo cho thổ dân, và 


những di dân đến lập nghiệp ở miền Nam, đa số là người Đức và Nhật. 


Tại các nước khác thuộc Mỹ châu La tinh, tình trạng Giáo hội khả quan hơn, sau 
khi đức Thánh Cha Leô XIII đặt tòa Sứ thần tại hầu hết các Quốc gia này, và nhờ ở 
những hoạt động hăng hái của hàng linh mục và nhiều dòng tu từ Âu châu sang, rồi 
đến việc thành lập những địa phận mới, học đường và hội đoàn. Công đồng các 
giám mục Mỹ châu La tinh được đức Thánh Cha Leô XII triệu tập tai Roma năm 
1899, đã có những quyết định quan trọng và hữu hiệu trong việc bảo vệ và chân 
hưng đời sóng đạo đức cũng như tinh thần của hàng giáo sĩ. Một học viện Nam Mỹ 
thành lập ở Roma từ năm 1858. Hội nghị Thánh Thé quốc tế năm 1934 ở Buenos 
Aires, năm 1955 ở Rio de Janeiro, và gần đây ở Bogotá (1968) là những cuộc biểu 
dương đức tin vĩ đại, hun nóng lòng đạo của dân chúng, khiến chủ nghĩa bài tôn 


giáo giảm đi phần nào.[49] 


Năm 1970, Mỹ châu La tinh có trên 600 địa phận với con SỐ Công giáo hơn 200 
triệu (90%) người, sống chung với khoảng 9 triệu Tin lành và trên 10 triệu theo 
Thần giáo. Từ năm 1916, Giáo hội Tin lành với sự giúp đỡ của Chính phủ Hoa Kỳ 
hoạt động mạnh mẽ và thâu đạt khá nhiều kết quả, trong khi đạo Công giáo với con 
số không lỗ mà hàng giáo sĩ lại quá ít: 636 giám mục và không đầy 40.000 linh 


mục, sánh với 25 hội Truyền giáo Tin lành Hoa Kỳ gồm 20.000 mục sư thừa sai. 


Công cuộc truyền giáo ở Hải Dương châu cũng đã thu được những kết quá khả 
quan. Năm 1957, số giáo dân là 2.773.000 trên tổng số 14.650.000 (19%); năm 
1962 lên 3.665.000 sánh với tổng số 17.220.000 dân (21%). Năm 1970, con số ấy 
là 3.904.000 trên tông số 19.127.000 dân (21%) với 2 hồng y, 63 tổng giám mục và 
giám mục, nhưng phần đông vẫn là người da trắng và lai. Có những nước đạt được 
một tỷ lệ rất cao, như Tân Caledonia (62%), Micronesia (44%), Polynesia thuộc 
Pháp (38%). Giáo hội Tân Tây Lan có tỷ lệ kém hơn cả (17%): 369.100 giáo dân 
trên tổng số 2.677.000; tuy nhiên, hàng Giáo phâm đã được thiết lập ở đây, gồm 1 
hồng y và 4 giám mục (năm 1970). Quan trọng nhất là Giáo hội Úc Đại Lợi. [50] 
Cho tới năm 1800 Úc hãy còn là nơi lưu đày các tội nhân, chính quyền Anh chỉ 
cho các thừa sai Công giáo đến hoạt động từ năm 1820. Cũng từ đấy, Giáo hội tién 
triên mau chóng. Năm 1820 chỉ có 2.000 người Công giáo, năm 1935 con số lên 2 
triệu, hầu hết là người da trăng di cư và con cháu của họ (gốc Ái Nhĩ Lan đông 
nhất). Thổ dân theo đạo rất ít, vì họ sống nay đây mai đó và trốn tránh trên rừng 
núi, Úc Đại Lợi theo chính thê tách biệt đạo đời, người Công giáo phải tự túc duy 
trì lẫy tôn giáo cũng như nên giáo dục cho con em mình. Tuy nhiên, họ cũng chiếm 
những địa vị quan trọng đời sống quốc gia. Học đường và hội đoàn Công giáo đều 
hoạt động tốt đẹp. Từ năm 1885, nhiều công đồng toàn quốc được triệu tập ở 
Sydney. Đức cha P. Moran (+1911), Tổng giám mục Sydney, được đặt làm hồng y 
tiên khởi (1885), Sydney còn là nơi tổ chức đại hội Thánh Thể quốc tế năm 1928. 


Năm 1970 Giáo hội Úc có 2.800.000 giáo dân (23%), dưới sự cai quản của 1 hồng 


y, 35 tông giám mục và giám mục. 


Năm 1972 là năm kỷ niệm: Ba trăm Năm mươi Năm thành lập thánh Bộ Truyền bá 
Phúc âm, Một trăm Năm mươi Năm thành lập hội Truyền bá Đức tin, Năm mươi 
Năm thành lập hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo. Trong một cuộc họp báo ngày 
23.3.1972, đức hồng y Agnelo Rossi, tông trưởng của thánh Bộ, cho biết con số 
người Công giáo trong các xứ truyền giáo từ năm 1949 đến 1969, đã tăng từ 6 triệu 
lên trên 14 triệu ở À châu (không ké Trung Hoa lục địa, Bắc Hàn và Bắc Việt), và 
từ 11 triệu lên hơn 32 triệu ở Phi châu. Cũng trong 20 năm đó, số linh mục ở À 
châu từ 6.900 lên 15.300 (mà 9.800 là người địa phương), và ở Phi châu 7.500 lên 
15.000 (mà 3.600 là người địa phương). Thánh Bộ Truyền bá Phúc âm hoạt động 
trên 840 địa phận thuộc 103 Quốc gia, rải rắc khắp 5 Châu, gồm 57.350.000 tín 
hữu, 38.611 linh mục, 15.000 tu sĩ, 85.000 nữ tu và chừng 250.000 thày giäng.[51] 


[1] Giáo hoàng Học viện Truyền giáo (Athénée Pontifical “de Propaganda Fide”) 
thành lặp năm 1627 do đức Urban VII, với hai phân khoa thần học và triết học; 
năm 1933, thêm phân khoa truyền giáo (trong đó có giáo luật). Năm 1962, do Tự 
sắc Fedei Propagandae ngày 1 thánh 10, đức Gioan XXIII nâng học viện lên bậc 


Đại học (Université Pontificale de la Propagande) . 


[2] Sách tham khảo: C. Goyau: Missions et Missionnaires, Paris 1931 - A. 
Olichon: Les Missions. histoire de l'exParision du Catholicisme dans le monde, 
Paris 1936 - P. Lesourd: Histoire des Missions Catholiques, Paris 1937 - A. 
Boucher L'action missionnaire de la Papauté de Pie IX à Pie XI, trong Tu es 


Petrus, Paris 1934, tr 829-872 - Y. Congar La Catholicité en marchem, réalisations 


et espoirs de l’Église, trong Histoire illustrée de l’Église (G. de Plinval - R. Pittet), 
Paris 1946-48, Q.IL tr 327-392. 


[3] A. Olichon: op. cit., tr 322. 


[4] G. Goyau: Les grands desseins missionnaires d'Honn de Solages 1786-1832, 
Paris 1933, Ch. I. 


[5] Xem Sainte Marie-Perrin: Pauline Jaricot, Paris 1925. 


[6] Mgr d'Hulst Vie de Just de Bretenières, missionnaire apostolique, martyrisé en 


Corée en 1866, Paris 1888. 


[7] Nhiều “Hội Truyền bá Đức Tin” khác được thành lập, như Association 
Léopoldine ở Áo (1829) có mục đích truyền giáo tại Bắc Mỹ; Association St- 
François Xavier ở Đức (1834) Pieuse Société des Missions do thánh Vinhson 
Palloti ở Ý (1835). Xem Guide des Missions Catholiques. Q. I. Paris 1937, tr 98- 
104. 


[8] Danh sách các Dòng này, trong A. Olichon: op. cit., tr 338 - Xem Goyau: La 


vocation misionnaire de la femme, Paris 1924. 


[9] G. Goyau: Le premier demi siècle d'apostolat des Picpuciens aux les Gambier, 


Paris 1928. 


[10] Mouly: Lémouvante prouesse. Le P. Damien. son apostolat, son auréole, sa 
survie, Paris 1934. Cha Damien đã được đức Gioan-Phaolô ghi tên vào số bộ các 


Chân phước. 


[11] M. Czerminski: Un volontaire de la lèpre. Le P. Beyzim 1850-1912, Toulouse 
1931. 


[12] Guide des missions Catholiques, 1937, Q. I, tr 191 và tiếp 


[13] P. Jonquet Vie de Mer Grandin, Montréal 1903 - Duchaussois: Aux glaces 


polaires, Paris 1926; Apôtres inconnus, Paris 1924. 


[14] Xem Brou. L’expansion missionnaire en Afrique depuis cent ans, trong Revue 


d'histoire des Missions, 1937, tr 108-128 - P. Lesourd: op. cit., tr 278 và tiếp. 


[15] Từ năm 1888 đến 1908, trong số 100 cha dòng Scheut được cử đến Congo 
Léo (Bi), 38 cha chết, phần nhiều dưới 30 tuôi. 


[16] Xem Vie abrégée du noble prélat Mgr de Marion, comte de Brézillac, evêque 


de Pruse, fondateur des Missions africaines de Lyon. 1813-59, Lyon 1927. 


[17] L. Baunard: Le Cardinal Lavigerie; Paris 1896 - Một cha dòng Trắng Les 
idées principales du Cardinal Lavigerie, trong Revue d’histoire des Missions, 1925, 


tr 351-396. 


[18] Giáo phận Congo Léo được trao cho các cha dòng Scheut năm 1888; từ năm 


1893 và nhất là từ 1910, xứ Truyền giáo trở nên såm uất, hầu hết các tu hội nam 


cũng như nữ gốc Bi đều có mặt ở đây. Xem E. de Moreau: Les Missionnaires 
Belges de 1804-1930, ch. V: Les Missions du Congo Belge, trong Un siècle de 
l’Église Cath. en Belgique. Q. I, tr 396-467. 


[19] Tông thư In plurimis 5.5.1888 gởi hàng Giám mục Braxin - Văn thư 
17.10.1888 gởi đức hồng y Lavigerie và đặt ngài làm Đặc sứ Tòa thánh trong việc 
chống chế độ nô lệ - Tông thư Catholicae Ecclesiae 20.11.1890 gởi hàng Giám 
mục toàn cầu, dành ngày 6 thánh 1 mỗi năm làm ngày quyên tiền cho công cuộc 


chống chế độ nô lệ. 
[20] Delplace: Le Catholiscisme au Japon. Bruxelles 1909- Papinot: “La 


résurrection du Catholicisme au XIXe siècle, trong Revue d’Hist. des Missions, 


1928, tr 1-22 

[21] Mgr Mamas: La religion de Jésus ressucitée au Japon, Paris 1897. Q. L tr 487. 
[22] Xem M. Huc: Le Christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet, Q. IV, 
Paris 1858 - B. Wolf-erstan: The Catholic Church in China, from 1860 to 1907, 


London 1909. 


[23] Xem A. Launay: Histoire des Missions de l’Inde, Paris 1898. Charles: 


Dossiers de l'action missionnaire, 89 và 97. 
[24] Xem Les Missions Catholiques en Indochine, 1939, Hongkong 1940. 


[25] Ở Xiêm La có cuộc bách hại đạo năm 1854. Từ thế kỷ XX, Xiêm mang quốc 
hiệu là Thái Lan, láy Bangkok làm kinh đô. 


[26] Xem L. E. Louvet Les Missions Catholiques au XIXe siècle, Lyon-Lille-Paris 
1898, Ch. XIV-XVII. 


[27] Xem J. Creusen: Le problème noir aux États Unis, Louvain 1930. 
[28] Con số trích trong Linh mục Nguyệt San, Sài Gòn 1970, số 101, tr 320. 


[29] Bị ám sát năm 1875, trước khi tắt thở ông kêu: “Thiên Chúa không chét”: 
Xem tr 338. 


[30] G. Goyau: Missions et Missionnaires, tr 90 và tiếp. 
[31] G. Goyau: op. cIt., tr 72. 


[32] F. Rousseau: L'idée missionnaire aux le et XVIIe siècles. Les doctrines, les 
méthodes, les conceptions d’ organisation, Paris 1930, Ch. IV. Về hàng giáo sĩ địa 


phương : những bài đăng trong Revue d’histoire des Missions, 1926 và tiếp. 


[33] Huấn dụ của thánh Bộ Truyền giáo De Clero indigeno 23.11.1845. Collect. S. 
C. de Prop. Fide. 1893, tr 85. 


[34] “Hiền đệ hãy nhớ rằng việc chính yếu của hiền đệ là đào tạo hàng giáo sĩ bản 
quốc bởi vì chỉ vài năm nữa sẽ không còn có thừa sai người Âu ở Á Châu nữa”. 
Lời đức Thánh Cha Piô XI nói với đức cha Hedde Minh O. P., bề trên phủ doän 
Lạng Sơn, nhân dịp đức cha đến bái yết năm 1935. Xem A. Haag: La vie de Mgr 


Hedde (viết tay), tr 55. Lời nói của đức Thánh Cha bấy giờ coi như bi quan, nhưng 


chỉ mây năm sau người ta chứng kiến sự thật. 

[35] Ngày 1.5.1941, hàng Giám mục người địa phương như -sau. 

Nhật Bản và Cao Ly: 1 tổng giám mục và 2 giám mục (1 từ nhiệm): 1 phủ doãn 
Tông tòa, 16 địa phận ở Nhật Bản và 6 địa phận ở Cao Ly do hàng giáo sĩ Nhật 


điều khiến, áp dụng luật Nhật Bản. 


Trung Hoa: 17 địa phận do 17 Giám mục Trung Hoa cai quản; ngoài ra còn có 9 bề 


trên phủ doãn Tông tòa người Hoa. 


Việt Nam: 4 giám mục người Việt cai quản 3 địa phận 


Phi châu: 2 giám mục da den (1 ở Ouganda, 1 ở Madagascar); 1 giám mục Copto ở 


Asmara (Ethiopia) ; 1 bề trên phủ doãn Tông tòa ở Sénégal. 


Tông cộng: 37 Giám mục “bản quôc” trong các xứ Truyền giáo trực thuộc thánh 


~ 


Bộ Truyền giáo; 48 trên 520 giáo phận trao hắn cho hàng giáo sĩ “bản quốc”. 


[36] Con số chính thức cũng như địa điểm của các chủng viện này (1935), trong 


Guide des Missions Catholiques, Q. HI, 1936, tr 31-34. 


[37] Mer Olichon: Les origines francaises de l'Oeuvre pontificale de St-Pierre 


Apôtre. Paris 1929 - G. Goyau. Missions et Missionnaires, tr 147 và tiép. 


[38] Le Missoni Cattoliche dipendenti della S. Congr. de Prop. Roma. 1946, tr 555. 


[39] Đại học “Aurore” ở Zikawei (gần Thượng Hải), đại học Fu Jen ở Bắc Kinh, 
đại học Sophia ở Đông Kinh, trường cao đẳng Phanxicô Xaviê ở Bombay, trường 


cao đẳng Trichinopoli (Madras), v.v 
[40] Act. Ap. Sedis, 1936, tr 406. 


[41] Act. Ap. Sedis, 1940, tr 24. Xem chương Ba, II, 3. Trong dịp Minh niên 
1971, tai hội trường viện đại học Công giáo Fu Jen (Đài Bắc), trước sự hiện diện 
của hàng ngàn người Công giáo và không Công giáo, đức hồng y Vũ Bân, tổng 
giám mục Nam Kinh lưu vong, trong bộ lễ phục Trung Hoa, đã đứng trước bàn thờ 
có thắp nến và hương khói nghi ngút, dâng trái cây, bánh rượu khi cử hành lễ tế 
Ngọc Hoàng Thượng Đề và đức Không tử. Xem Linh mục Nguyệt San, Sài Gòn 
1971, số 114, tr 341-342. Thánh Bộ Phục vụ năm 1971 đã chấp thuận cho hàng 
Giám mục Cam Bốt và Ai Lao được tùy nghi đời 2 ngày lễ chư Thánh và các đảng 
vào dip phật tử hai nước này cử hành lễ Cầu siêu “Pachum Ben” (Vu Lan ở Việt 


Nam) vào hạ huyền tháng 9 âm lịch. Xem Đức mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn 1971. 


[42] Act. Ap. Sedis, 1940, tr 379. Thánh Bộ Phận Phụng vụ năm 1971 cũng đã 
chấp nhận quyết nghị của hội đồng Giám mục An Độ, là tái lập các lễ nghi có cử 
chỉ theo phong tục địa phương như thay thế bái gối băng chäp tay cúi đầu (angali 
hasta), dùng đèn dầu thay đèn cày, ngồi bàn tọa trên nền cung thánh trong giờ cử 


hành lễ nghi phục vụ. Xem Linh mục Nguyệt san. Sài Gòn 1971, số 114, tr 342. 


[43] Những con số thuộc năm 1970 được trích trong 1971 Catholic Almanac. 


[44] Missi 1961, tr 139 và 6, tr 192-193. 


[45] Chúng tôi dành cả Chương liền sau cho Giáo hội này. 

[46] Missi 1971, 6, tr 213; 1972, 1, tr 29. Xem R. J. de Jaegher - J. Corbally: Kẻ 
nội thù (The Enemy within) (bản dịch của Văn Tự), Sài Gòn 1957 - Đức Mẹ 
H.C.G. Sài Gòn 1971 số 22, tr 31. 

[47] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, trang 196-201, 275-276 

[48] Xem Thông điệp Iniquis afflictique 18.11.1926 của đức Piô XI. 

[49] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 199-200. Từ năm 1961, Giáo hội 
lại bắt đầu gặp những khó khăn đến bách hại bởi những Chính phủ thiên Cộng sản: 
Cuba, Chilê... 


[50] C. Bihlmeyer — H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 207-208 


[51] Xem Linh mục Nguyệt San, Sài Gòn 1972, số 124, tr 242-244, và số 126 tr 
411 - Đức mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn 1972, số 36, tr 3-4. 


Chương Tám 


CÔNG CUỘC TRUYEN GIÁO TẠI VIỆT NAM 


(tk. XVI-XX) 


I. Giáo hội ở Việt Nam thời mở đường và đặt nên móng 


1. Những bước đầu của công cuộc truyền giáo tại Bắc Hà (1533-1599) 


2. Những nhà truyền giáo dòng Đaminh tại Nam Hà và Chân Lạp (1550-1631) 


3. Công cuộc truyền giáo của các giáo sĩ dòng Tên tại Nam Hà (1613-39) 


4. Công cuộc truyền giáo của các cha dòng Tên tại Bắc Hà (1626-63): 


cha Alexanđre de Rhodes, tức Đắc Lộ (1627-40) 


5. Cha Đắc Lộ trở lại xứ Nam (1640-45, +1660) 


II. Giáo hội ó Việt Nam thời xây dựng và tô chức 


1. Công cuộc truyền giáo của hội thừa sai Paris ở Bắc và Nam Hà (1658-1776) 


2. Công cuộc truyền giáo của các cha dòng Đaminh ở Bắc Hà (1676-1776) 


3. Giáo hội Việt Nam thời Tây Sơn (1777-1802) 


4. Đức cha Bá Đa Lộc với Nguyễn Ánh Gia Long 


II. Giáo hội ở Việt Nam vươn lên trong thử thách 


1. Cuộc bách hại của vua Minh Mạng (1820-41) 


2. Cuộc bách hại của vua Tự Đức (1848-83) và đảng Văn Thân (1885-1886) 


IV. Giáo hội ở Việt Nam thế kỷ XX 


1. Công cuộc kiến thiết trong các địa phận thuộc hội thừa sai Paris (1888-1933) 


2. Công cuộc kiến thiết trong các địa phận thuộc dòng Daminh (1888-1933) 


3. Giáo hội ở Việt Nam tiến tới trưởng thành : từ khi đức cha Nguyễn Bá Tòng 
được tấn phong giám mục đến hiệp định Genève (1933-54) 


4. Giáo hội ở Việt Nam từ hiệp định Genève đến 1974 


+ Lịch trình tién triển địa phận Đàng Ngoài và địa phận Đàng Trong 


“Chúng ta hãy ca ngợi những bậc vĩ nhân, cũng là cha ông của chúng ta” (Hc 
XLIV, 1). Lời Thánh Kinh trên đây thúc đây chúng tôi viết thêm chương này vào 
Lịch sử Giáo hội: công cuộc truyền giáo ở Việt Nam có một lịch sử phong phú và 
oai hùng bậc nhất, với trên 130.000 đắng Tử đạo. Lịch sử này sẽ chứng minh Giáo 
hội ở Việt Nam là một Giáo hội được xây dựng băng xương máu của các chiến sĩ 
đức tin, “những chiến sĩ trung liệt và can trường không kém các chiến sĩ ngày xưa 


trong thế kỷ khai nguyên của Giáo hội”.[1] 


Lịch sử Giáo hội ở Việt Nam chia ra làm 4 thời kỳ : 1) Thời mở đường và đặt nên 


móng: công việc mở lôi của những nhà truyên giáo tiên phong và những đâng Tử 


đạo tiên khởi dòng Đaminh, dòng Phansinh, cùng việc xây đắp nền móng của các 
cha dòng Tên. Thời này bắt đầu từ trước thế ký XVI đến giữa XVII. 2) Thời xây 
dựng và tô chức: công cuộc truyền giáo của thánh Bộ Truyền bá Đức tin, qua hội 
Thừa sai Hải ngoại Paris, dòng Đaminh, dòng Phansinh, dòng Tên, với sự góp 
phần của hàng giáo sĩ Việt Nam, thày giảng, nữ tu và tông đồ giáo dân. Thời này từ 
giữa thế kỷ XVII sang đầu XIX. 3) Thời vươn lên trong thử thách đau thương: 
Máu các đắng Tử đạo đồ ra chan hòa mặt đất từ các tỉnh phía bắc đến miền Lục 
Tỉnh phía nam trong thế kỷ XIX. Công cuộc truyền giáo của hội Thừa sai Paris và 
dòng Daminh, dưới thời bách hại đạo của nhà Lê và nhà Nguyễn, từ giữa thế kỷ 
XVII đến cuối XIX. 4) Thời kiến thiết và tiến tới trưởng thành: Giáo hội bành 
trướng và được xây dựng tổ chức sau thời bách hại, để tién tới việc thành lập hàng 


Giáo phẩm (1960), từ cuối thế kỷ XIX đến cuối XX. 


Ôn lại lịch sử, không phải chỉ để ca tụng hay lẫy đó làm hãnh diện, mà còn dé thêm 
can đảm, hy sinh và bền tâm nói gót tiền nhân. Bởi vì đối với chúng ta, cái chết của 
các đẳng Tử đạo nêu cao tinh thần đạo đức, chí hy sinh và gương anh dũng. Các 
ngài chết, để luôn sống trong ký ức chúng ta. Các ngài chết, mà công nghiệp của 
ngài vẫn còn đấy. Các ngài chết, mà sinh lực của các ngài vẫn tiềm tàng phong 


phú, làm cho những hạt giống đã được gieo vãi phát sinh hoa trái. [2] 


GIÁO HỘI Ở VIỆT NAM 


THỜI MỞ ĐƯỜNG VÀ ĐẶT NÉN MÓNG 


1. Những bước đầu của công cuộc truyền giáo tại Bắc Hà (1533-1590) 


Năm 1527, Mạc Đăng Dung chiếm ngôi nhà Hậu Lê, lên làm vua, niên hiệu Minh 
Đức. Mạc Đăng Dung (1527-29) và con là Mạc Đăng Doanh (1530-40) tuy vẫn 
theo đường lối trị nước của nhà Lê, nhưng các cựu thần không mấy người chịu 
phục: người thì lån tránh trên rừng núi, kẻ thì bỏ trón ra nước ngoài, hoặc nỗi lên 
đánh phá. Trong số cựu thần không phục nhà Mạc bỏ ra nước ngoài, có con 
Nguyễn Hoàng Dụ là Nguyễn Kim sang Ai Lao. Nguyễn Kim chiêu tập tướng sĩ, 
rồi cho tìm con cháu nhà Lê để mưu việc khôi phục. Năm 1533, Nguyễn Kim lập 
người con út của Lê Chiêu Tông làm vua, tức Trang Tông (1533-48). Sau đó, ông 
gặp được mội viên tướng tài giỏi là Trịnh Kiểm và gå con gái cho, để cùng nhau lo 


việc “phò Lê diệt Mạc”. 


Năm 1542, Nguyễn Kim đem quân đánh lẫy Thanh Hóa, Nghệ An, rồi sau chiếm 
luôn Tây Đô. Từ đó, nước Đại Việt [3] chia làm hai : từ Thanh Hóa trở vào thuộc 
nhà Lê, đóng đô ở Vạn Lại (trên tả ngạn sông Chu), tức Nam Triều; từ Sơn Nam 
trở ra thuộc nhà Mạc, kinh đô Thăng Long, tức Bắc Triều. Năm 1545, Nguyễn Kim 
tiễn quân ra Bắc, giữa đường bị hàng tướng nhà Mạc đánh thuốc độc chết. Con trai 
của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng còn nhỏ tuổi nên binh quyền 
được trao cả cho Trịnh Kiểm; ông này cho rút binh về Thanh Hóa. Năm 1548, vua 
Trang Tông mât, Trung tông lên thay (1548-56). Tám năm sau, Trung Tông cũng 
mât, Trịnh Kiểm lập Anh Tông lên ngôi (1556-73). Nam Bắc đánh nhau trên 10 
năm không phân thăng bại. 


Năm 1570, Trịnh Kiểm mât, hai con là Trịnh Cối và Trịnh Tông giành quyền nhau, 


Trịnh Cối thất thế đầu hàng nhà Mạc. Trịnh Tùng (1570-1623) từ đấy nắm cả 


quyền hành. Vua Lê Anh Tông bị nghi có âm mưu trừ Trịnh Tùng, bị Trịnh Tùng 
sát hại; Lê Thế Tông được lập lên thay (1573-99). Trong vòng 10 năm, Trịnh Tùng 
giữ thế thủ, Mạc Mậu Hợp (1562-92) đem đại quân vào đánh nhưng không thắng 
nổi. Năm 1583, Trịnh Tùng xem quân lực của mình đã mạnh, đôi thế thủ ra thế 
công, năm nào cũng cử binh mã ra đánh Mạc. Năm 1592, Trịnh Tùng thống lĩnh 
50.000 quân Bắc tiến, đại thắng quân Mạc, hạ được kinh thành, giết Mạc Mậu 
Hợp: nhà Lê trung hưng từ đấy. Con cháu nhà Mạc chạy lên Cao Băng, nhờ thế lực 


của nhà Minh còn xưng Vua thêm ba đời, năm 1667 mới mât hän. 


Thời Trung hưng, các vua Lê chỉ có hư vị; họ Trịnh kê từ Trịnh Tùng tự xưng 
chúa, cha truyền con nối nắm quyền hành ở Bắc Hà. [4] Chúa Trịnh đặt ra phủ liêu 
và lục phiên để thay thế triều đình và lục bộ, trông coi việc nước. Về kinh tế, chúa 
Trịnh cho khai mỏ, đặt quan thuế, mở cảng Phó Hién[5] cho người ngoại quốc vào 
buôn bán. Nhà chúa còn mở trường võ bị, tổ chức thi võ, sai người viết quốc sử 


khắc bản in, lập ân quán. 


Trong khi đó, họ Nguyễn bắt đầu từ Nguyễn Hoàng lập nghiệp ở Nam Hà. Chúa 
Nguyễn cũng tổ chức hành chánh, đặt thuế xuất nhập cảng, mở cửa Hải Phố để 
giao thương với ngoại quốc, đặt lệ thi tuyển để chọn nhân tài, mở xưởng đúc súng 
và trường tập bắn. Nhưng sự nghiệp lớn nhất của chúa Nguyễn là mở mang bờ cõi 
về phương Nam. Đó là tình hình Việt Nam khi những nhà truyền giáo tiên phong 
thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bước lên giải đất này từ tiền bán thế kỷ XVI. [6] 


Ở miền Bắc, trong khu vực nhà Lê (Nam Triều) Khâm định Việt sử cho ghi tài liệu 
như sau: “Năm Nguyên Hòa Nguyên niên (1533) đời Lê Trang Tông, có một 
dương nhân tên là I-ni-khu đi đường biển lén vào giang đạo Gia Tô ở làng Ninh 


Cường, Quần Anh thuộc huyện Nam Chân và làng Trà Lũ thuộc huyện Giao 


Thủy”.[7] Đây là vị thừa sai thứ nhất được nói đến trong lịch sử Việt Nam. Giáo sĩ 
I Ni Khu là người nước nào và thuộc dòng tu nào ? Không một sử liệu nào nói rõ. 
Có tác giả cho ngài là một linh mục dòng Đaminh Tây Ban Nha, nhưng cũng có tác 
giả khác nói I-ni-khu thuộc dòng Phansinh hoặc dòng Tên quốc tịch Bồ Đào 


Nha.[S] 


Nếu I-ni-khu là linh mục dòng Đaminh, thì không thé là cha Inigo de Santa Maria 
như sử gia Gispert muốn nói dén.[9] Vì cha Inigo từ Manila sang đất Chân Lạp 
năm 1603, rồi cũng năm ấy cha qua đời trên đường trở về Manila, để xin thêm cán 
bộ truyền giáo. Như vậy, nếu cha Inigo cũng có mặt ở đất Bắc vào năm 1533, thì 
khi từ trần, cha phải thọ tới 100 tuổi. Một linh mục đã già gần 100 tuổi thiết tưởng 
không bề trên nảo sai đi từ Manila sang Chân Lạp giảng đạo. Nếu không phải là 
cha Inigo de Santa Maria, thì có thể là một trong những thừa sai Đaminh Bồ Đảo 
Nha, thuộc tỉnh dòng Santa Cruz de las Indias Orientales, là tỉnh dòng đảm nhận 


công việc truyền giáo khắp vùng Đông Nam Á bấy giờ. [10] 


Rất có thé I Ni Khu là một giáo sĩ dòng Phansinh Bồ Đào Nha, vì các cha dòng này 
cũng như dòng Daminh đã bắt đầu giảng đạo ở À Đông từ đầu thế kỷ XVI, nhất là 
những giáo sĩ thuộc hai quốc tịch Bồ Đảo Nha và Tây Ban Nha. Còn giả thuyết cho 
rằng I-Ni-khu thuộc dòng Tên không thê chấp nhận được, vì thánh Inhaxu tổ phụ 
dòng Tên năm ấy 1533 còn đang học ở Paris, và dòng Tên được châu phê năm 
1540. Nói tóm, ngoài những chi tiết mà Khâm định Việt sử kê lại, chúng la phải 
kết luận như Bonifacy rằng: Người ta không biết gì hơn về vị giáo sĩ có tên là I-ni- 
khu này”.[11] Tưởng không cần quan tâm nhiều đến sử liệu này, bởi vì tuy có 
trong Khâm định Việt sử, nhưng không phải ở phần “Chính sử” (chữ lớn) mà ở 


phần “Dã sử” (chữ nhỏ). 


Cùng thời điểm này, một tác phẩm nói đến người Công giáo họ Đỗ, một trong 
người Việt đầu tiên, nếu không phải chính là người đầu tiên, đã theo đạo Thiên 
Chúa. Theo gia phả họ Đỗ, thì ông Đỗ Hưng Viễn, người làng Bồ Trung, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là con thứ hai của cụ Đỗ Bièu, một vị đại thân triều Lê 
Anh Tông (1556-73), đã theo đạo Hoa Lang.[12] Ông Đỗ Hưng Viễn đã theo đạo, 
chịu phép Rửa trong một chuyến di sứ, đến vùng buôn bán của người Bồ Đào Nha, 


khoảng trước năm 1580. 


Sau giáo sĩ I-ni-khu, lịch sử nói đến hai Linh mục triều Affonso da Costa và Juan 
Gonsalves Sá người Bồ Đào Nha, do đức giám mục Macao cử sang triều nhà Lê 
vào năm 1583, theo lời mời của công chúa Chiêm, chị vua Lê Thế Tông, làm nhiếp 
chính cai trị nước thay em còn nhỏ tuổi. Hai nhà truyền giáo theo sứ giả tới Vạn 
Lại hồi năm 1588, được công chúa tiếp đón rất lịch thiệp và cho phép giảng đạo tự 
do. Nhưng năm liền sau, vua Lê Thế Tông thân chính, hai vị thừa sai bị ngược đãi 
khổ sở, không được dâng Thánh lễ lại còn bị giam giữ cho tới cuối năm 1590, là 
lúc hai biến cố xảy ra, linh mục Ordoñez Cevallos, một thủy thủ quốc tịch Tây Ban 


Nha, tới đất Thanh Hóa, và công chúa Chiêm theo đạo.[ I3] 


Giáo sĩ Ordoñez, sau nhiêu năm chu du thê giới, đã viêt cuôn Lịch sử cuộc chu du 
thiên hạ (Historia y viaje del mundo). Theo tác phâm kê trên, thì Ordoñez được vua 


Lê tiếp kiến tại triều đình và cho phép đi lại tự do. Công chúa Chiêm thấy giáo sĩ 


N 
A3 


thông thái lại đẹp trai với những nụ cười “má lúm đồng tiền”, bèn ngỏ ý muốn lẫy 
làm chồng, nhưng Ordoñez trả lời: ông là linh mục Công giáo nên phải giữ luật độc 
thân. Từ đấy, giáo sĩ dạy giáo lý cho công chúa và rửa tội đặt tên thánh là Maria, 
tức Mai Hoa. Sau đó, công chúa khuyên được nhiều người theo đạo, tô chức những 


công cuộc từ thiện, thiệt lập nữ tu viện Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, và näm 


chức Bè trên cho đến chết. Thấy ảnh hưởng của Ordoñez mỗi ngày thêm lớn, nhà 


Vua lo ngại và ra lệnh trục xuất khỏi đất nhà Lê.[14] 


Xuống miền Nam với chúa Nguyễn, giáo sĩ Ordoñez, kê thêm việc rửa tội cho 
Nguyễn hoàng.[15] đặt tên thánh là Gregori cùng với 19 tướng tá. Lễ nghi Rửa tội 
được cử hành long trọng tại nha quan thuế cửa Thuận Hóa hồi 8 giờ sáng ngày 
17.9.1591. Mẫy năm sau, tại kinh thành Van Lại nhà Lê, do ảnh hưởng của công 
chúa Mai Hoa, thân mẫu chúa Nguyễn cùng với em trai và em gái của chúa cũng 
được linh mục Da Costa rửa tội, sau cùng đến thái hậu tức mẹ công chúa Mai 


Hoa.[16] 


Cũng ở Bắc Hà, nhưng thuộc khu vực nhà Mac (Bắc Triều), năm 1578 một phái 
đoàn được cử sang Macao vận động xin mấy vị thừa sai Bò Đào Nha. Bấy giò CO 
nói đến tên cha P. Alfaro dòng Phansinh và giáo sĩ J.B. Pesaro, nhưng hai linh mục 
này không đến theo lời yêu cầu của nhà Mạc được, vi Mạc Mậu Hợp mời các ngài 


sang là có ý kéo người Bồ Đảo Nha về phe mình chống lại nhà Lê.[17] 


Chờ lâu không thấy ai sang, Mạc Mậu Hợp viết thư cho đức cha Carneiro, giám 
mục Macao, nhắc lại truyện trước. Đức giám mục lên tiếng kêu mời các tu viện ở 
Manila gởi thừa sai sang Việt Nam theo sự yêu cầu của nhà Mạc. Đáp lời mời gọi 
ấy, tu viện Thánh Gregori dòng Phansinh cử một phái đoàn, gồm các cha D. 
Operosa, B. Ruiz, P. Ortiz, Fr. Montila và bốn thày trợ sĩ. Ngày 1.5.1583 tàu chở 
đoàn truyền giáo cập bến An Quảng (Quảng Yên) và được chính quyền địa phương 
đón tiếp nồng hậu; Mạc Mậu Hợp cũng phái người đến gặp các thừa sai và mời vào 
Thăng Long. Nhưng khi tàu của đoàn truyền giáo vừa rời bến để lên Thăng Long, 
thì bị một cơn bão đánh giạt sang đảo Hải Nam, tất cả bị bắt dẫn lên Quảng Đông; 


nhưng sau đó được trả tự do. 


Hai năm sau, một mình cha Ruiz bấy giờ đã 61 tuổi được trở lại Việt Nam. Lần 
này, cha đem theo một phụ nữ làm thông ngôn, phụ nữ này có lẽ là người Việt đã 
theo đạo khi ở Macao. Đến Thăng Long, cha Ruiz thuật lại truyện đắm tàu năm 
trước, được vua tôi nhà Mạc đối xử rất tử tế và cho phép giảng đạo. Lời giảng và 
đời sống thánh thiện của cha gây được nhiều cảm tình trong dân chúng, nhưng 
không ai xin theo đạo cả, cha chỉ rửa tội được một bé nhỏ gån chét. Năm 1586, cha 


Ruiz rời khỏi Việt Nam vè Manila, vì được lệnh sang giảng đạo bên Nhật Bản.| I8] 


2. Những nhà truyền giáo tiên phong và tử đạo tiên khởi thuộc dòng Đaminh 
tại Nam Hà và Chân Lạp (1550-1631) 


Tại miền Nam Việt Nam, bấy giờ phần lớn còn thuộc Chiêm Thành và chân Lạp 
(Cao Miên),[19] những nhà truyền giáo đầu tiên là các cha dòng Daminh Bồ Đào 
Nha, Pháp và Tây Ban Nha. Năm 1550, cha Gaspar da Santa Cruz theo tàu buôn 
Bồ Đào Nha vào cửa Cần Cảo (Hà Tiên ngày nay) và giảng đạo trong vùng này. 
Cha Gaspar là một thừa sai ở Mã Lai, người sáng lập tu viện Santa Cruz Malacca, 
làm trung tâm truyền giáo cho cả vùng Đông Nam Á. Lịch sử Giáo hội Việt Nam 
ghi nhận cha là vị thừa sai tiên phong của miền Nam, mặc dầu cha hoạt động ở đây 
chỉ được vài ba năm. Có lẽ vì phần đất này bấy giờ còn thuộc dân “Chùa Tháp” 
khó có người theo đạo Công giáo, nên cha phải ra đi, và năm 1555 người ta thấy 


cha có mặt ở Quảng Châu (Trung Quôc).[20] 


Năm 1558, tu viện Santa Cruz ở Malacca cử thêm hai cha Lopez và Azevedo di 
Chân Lạp, nối tiếp công việc của cha Gaspar. Hai cha hoạt động ở đây chừng 10 


năm, thì các nhà sư tìm cách dé hai cha bi trục xuất. Năm 1580, hai nhà truyền giáo 


Đaminh khác: Grégoire de La Motte người Pháp và Lui da Fonseca người Bồ Đào 
Nha, cũng từ Malacca vào đất Chân Lạp. Hai cha đã giảng đạo không những cho 


dân Miên mà còn cho cả dân Chiêm và Việt ở Quảng Nam nữa. 


Năm 1586, vua Chiêm Thành, nhân một cuộc giao tranh với chúa Nguyễn ở Quảng 
Nam, đã bắt hai cha cùng với nhiều tù binh về kinh thành Chà Bàn (Bình Định). 
Hai cha tiếp tục giảng đạo cho các tù binh ở đó. Năm 1588, vua Chiêm nghe biết 
hai cha là thừa sai Công giáo, liền kết án tử hình. Cha Da Fonseca bị đâm chết 
trong khi dâng Thánh Lễ, còn cha De La Motte bị nhiều vết thương nặng, chạy 
thoát ra bờ biển, được một tàu buôn Tây Ban Nha đưa về Malacca, nhưng cha chết 
doc đường (1589). Hai cha được ghi là những vi Tử đạo tiên khởi trên đất Việt.[21] 
Tiếp theo hai đẳng Tử đạo là bốn chuyền đi lịch sử từ Manila sang miền Nam Việt 
Nam của các thừa sai Đaminh Tây Ban Nha cùng với nhà cầm quyền Philippin, đi 


tìm đất hoạt động tông đồ. 


Năm 1595, vua Chey Chetta I nước Chân Lạp yêu cầu toàn quyên Philippin gởi 
quân sĩ sang giúp củng cô nội bộ và chống ngoại xâm, đồng thời cũng xin một số 
giáo sĩ sang giảng đạo. Được sự yêu câu tỉnh dòng Đaminh Rất Thánh Mân côi cử 
cha bè trên tỉnh Alfonso Jiménez, cha Diego Aduarte và thày trợ sĩ Juan Bautista 
Deza. Ba nhà truyền giáo cùng với 330 binh sĩ Tây Ban Nha lên tàu lướt sóng Đại 
dương sang Chân Lạp hồi đầu năm 1596. Đoàn tàu vào sông Cửu Long và đi sâu 
vào nội địa đến tận Churdamué (Châu Đốc), cách kinh đô Sprey Santor 35 km. 
Đến đây các cha được tin vua Chey Chetta bị người Xiêm truất phé, và đã trôn 


sang Ai Lao; ngai vàng được chuyền sang tay hoàng thân Preah Roam. 


Thấy không còn mục đích, đoàn tàu rút lui dọc theo bờ bién ra Quảng Nam thuộc 


quyền chúa Nguyễn. Từ đàng xa trông lên ngọn đổi gần Cửa Hàn, một Thánh giá 


to lớn dựng trên. Theo lưu truyền, cách đấy 13 năm một số người định phá Thánh 
giá ấy đã bị Trời phạt, nên từ đây mọi người ké cả lương dân đều kính sợ và không 
ai dám đụng đến.[22] Lên đất Cửa Hàn, ba nhà truyền giáo Đaminh gặp hai cha 
dòng Âutinh, tuyên úy các thủy thủ và thương gia Bồ Đào Nha quen qua lại đó. 
Cha Aduarte lên Thuận Hóa gặp quan tổng trấn nhà Nguyễn[23] và được tiếp đãi 
rất nòng hậu. Ông tổng trấn yêu cầu cha ở lại và hứa sẽ xây cất cho một ngôi thánh 
đường: nhưng cha xin khất trả lời vì còn phải hỏi ý kiến cha bề trên Jiménez. Cha 


Jiménez hứa sẽ đi Thuận Hóa đê xem tình hình. 


Hôm ấy là ngày 28.8.1596, hai cha dòng Âutinh mừng lễ thánh tổ phụ, có mời các 
thừa sai Đaminh đến tham dự. Sau Thánh Lễ, cha Jiménez ở lại trên bộ, còn cha 
Aduarte và thày Deza lên tàu với binh sĩ. Ngày 3 tháng 9, trong lúc không ngờ thủy 
quân Việt Nam được lịnh của nhà Lê tấn công đoàn tàu của người Tây Ban Nha, 
khiến họ phải đối phó rất khó khăn mới rút lui được an toản.[24] Nhưng cha 
Jiménez mắc kẹt trên bờ và bị giam lỏng tại nhà các cha Âutinh Trong thời gian ở 
lại trên đất Việt, cha Jiménez đã khuyên được hai tù nhân bị án tử hình theo đạo, 
sau đó cha cho tống táng theo lễ nghi Công giáo; việc này đã làm cho quan tổng 
trần tức giận và ra chỉ thị cắm đạo. Ít lâu sau, một đoàn tàu buôn Bò Đào Nha đến 


thương cảng, cha Jimenez theo tàu di Macao rôi trở vê Manila. 


Năm 1598, tân vương Ponthea Tan nước Chân Lạp, nghe theo hai ông Blas Ruis và 
Diego Velhoso, nguyên có vấn của Chey Chetta, lại gởi thư xin nhà cầm quyền 
Philippin phái binh sĩ sang giúp, đồng thời cũng mời hai cha Jimenez và Aduarte 
trở lại. Ngay năm ấy, một đoàn tàu gồm ba chiếc chở hai cha và 150 quân sĩ nhô 
neo ngày 17 tháng 9, trực chỉ Chân Lạp. Nhưng sau 6 ngày đường, đoàn tàu bị bão 


đánh giạt vào mây hòn đảo, chờ câp cứu. 


Trước khi đoàn tàu nói trên lâm nạn, một chiếc tàu lớn khác cũng từ Manila đi 
Chân Lạp, với tư cách ngoại giao. Trên tàu có hai giáo sĩ Đaminh, là cha J. 
Maldonado làm đại sứ và P. Bastida. Nhưng khi các cha tới nơi thì Ponthea Tan đã 
băng hà. Thái tử Ponthea An còn nhỏ tuổi lên kế vị, dưới sự giám hộ của một 
người đàn bà theo Hồi giáo, nên người Tây Ban Nha chỉ được đối xử bằng những 
cặp mắt đồ ky. Không được nhà Vua tiếp kiến, hai cha bỏ kinh thành, rút ra cửa 
sông Cửu Long, tại đây một cuộc hải chiến xảy ra giữa người Mã Lai và Tây Ban 
Nha: nhiều người thiệt mạng, trong đó có cha Bastida. Cha Maldonado sang một 
chiến thuyền Tây Ban Nha của đại úy Mendoza dë cùng đi Xiêm La. Khi tới Xiêm, 
cha gặp một bạn cùng dòng người Bồ Đảo Nha tên là Georgio Mota đang bị vua 
Xiêm giam giữ. Hai cha tìm cách bỏ trốn lên chiến thuyền Tây Ban Nha. Khi vua 
Xiêm nghe biết cha Mota bỏ trốn, liền sai ba thuyền đuổi bắt: hai bên bắn nhau dû 
dội. Chiến thuyền Tây Ban Nha chạy thoát, nhưng phải trả bằng một giá rất đắt là 


cha Maldonado, đại úy Mendoza và viên hoa tiêu bị tử thương.[25] 


Những thất bại trong hai chuyến đi trước chưa làm nản lòng các bề trên tỉnh hạt 
Rất Thánh Mân côi. Các ngài vẫn chờ dịp thuận lợi để mở rộng khu vực truyền 
giáo trên đại lục Á châu. Năm 1603 dịp may lại đến: Ponthea An bị giết, Srey 
Sauryeper lên kế vị. Tân vương còn nhớ tình hữu nghị của người Tây Ban Nha đối 
với vua Chey Chetla I, nên đã sai một phái đoàn sang Philippin xin quan toàn 
quyền cử người sang trợ giúp và giảng đạo. Chuyến đi thứ ba này có cha Inisgo de 
Santa Maria, Jerónimo Belen và Alonso Collar. Các cha tới tận kinh thành Lovea 
En và được tự do truyền giáo. Nhà Vua cũng cho phép các cha xây cất thánh 


đường làm nơi phượng tự và giảng dạy giáo lý. 


Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, vì một chính biến xảy ra khiến Srey Sauryeper 


phải thay đôi chính sách, báo hiệu cho một cuộc bách hại đạo. Các cha đồng ý cử 


cha Inigo trở về Manila để xin chính quyền Tây Ban Nha phái thêm binh sĩ, và các 
bề trên gởi thêm cán bộ truyền giáo. Nhưng không may, cha Inigo chết trên đường 
về (1603), ít lâu sau cha Collar cũng qua đời, còn cha Belen một mình trở về 


Philippin.[26] 


Hơn 20 năm sau, một thương gia Trung Hoa từ Chân Lạp đến Manila cho tin rằng: 
dân Miên rất mộ mến các thừa sai Đaminh và nhà Vua đang mong được các cha 
trở lại. Nghe tin này, các bề trên dòng mặc dầu vẫn mong ước có dịp gởi người đi 
một lần nữa, cũng phải dè dặt vì những thất bại của ba chuyến đi trước. Sau một 
thời gian suy nghĩ, mật sứ được sai đi thăm dò lòng dân và ý nhà Vua. Kế đó là 
bức thư của một quan đại thần Chân Lạp gởi các cha Đaminh ở Luzon (Philippin), 
chứng minh phần nào lời nói của người thương gia nói trên là đúng. Lần này, các 
bề trên cử 5 cha đi, trong số có cha Juan Bautista Morales (+ 1664), một nhà truyền 


giáo nôi tiêng của tỉnh dòng. 


Chỉ mấy ngày sau kể từ khi đặt chân lên đất Chân Lạp. các nhà truyền giáo đã 
được dâng Thánh Lễ thứ nhất trong một thánh đường, vừa được dựng lên giữa một 
xứ chùa chiền. Dân Miên mặc dầu hiền lành và dễ dãi, nhưng rất ít người muốn 
theo đạo. Họ đến dự các lễ nghi Công giáo rất đông, nhưng chỉ bằng những cặp 
mắt hiếu kỳ. Suốt hai năm rưỡi giảng đạo, các thừa sai không rửa tội được một 
người nào ngoài bé gái của một người Nhật Bản Công giáo. Năm 1631, Chey 
Chetta II lên kế nghiệp cha, hạ lệnh cắm người Miên theo đạo, cha bề trên tỉnh gọi 
tất cả năm cha về Manila.[27] Như vậy, chuyến đi lần sau hết này cũng không đạt 
được ý nguyện. Nhưng Thiên Chúa Quan phòng đã dành cho dòng Đaminh một 


khu vực truyền giáo lý tưởng, tức miền Bắc Việt Nam. 


3. Công cuộc truyền giáo của các giáo sĩ dòng Tên tại Nam Hà (1613-39) 


Năm 1613, phong trào bäi ngoại nổi dậy ở Nhật Bản. Ngày 14.2.1614, Nhật hoàng 
Daifusana, tức tướng quân Tokugawa Ieyasu (Đức Xuyên Gia Khang) hạ chiếu chỉ 
cấm đạo, trục xuất các thừa sai. Các thừa sai dòng Tên phải bỏ Nhật đi Macao, chờ 
ngày trở lại cánh đồng truyền giáo. Không muốn mất thời gian, bề trên dòng đã sai 
cha Fr. Buzomi (Ý), cha J. Carvatho (Bò), hai thày trợ sĩ (Nhật) Giuse và Phaolô 
sang Việt Nam. Chuyến tàu chở bốn nhà truyền giáo tới Hải Phố (Hội An ngày 


nay) ngày 18.1.1615, sau 12 ngày vượt Đại dương. 


Cha Carvatho và hai thày trợ sĩ phụ trách Nhật kiều Công giáo ở Hải Phố, cha 
Buzomi học tiếng Việt và giảng đạo cho người Việt. Dân Quảng Nam rất thích 
nghe cha Bozomi giảng bằng tiếng Việt, 10 người xin chịu phép Rửa dịp lễ Phục 
sinh năm 1615. Trong số những “bông lúa đầu mùa” này, có một thanh niên tên là 
Âutinh xin theo giúp các cha; anh là người đầu tiên trong tổ chức Thày giảng.[28] 
Cuối năm ấy, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (1613-35) cho phép cha Buzomi xây 


hai thánh đường: một ở Hải Phố và một ở Quảng Nam; số giáo dân lên tới 300. 


Đầu năm 1616, cha A. Fernández (Bò) sang thay thế cha Carvalho được gọi về 
Macao để tìm đường trở lại Nhật Bản (cha được phúc Tử đạo năm 1624). Nghe 
biết công việc truyền giáo ở xứ Nam thâu đạt nhiều kết quả và còn nhiều hứa hẹn, 
năm 1617 Macao sai thêm hai cha Fr. Pina (Y), Fr. Barreto (Bò) và thày trợ sĩ Díaz 
(Bồ) sang giúp cha Buzomi. Nhưng cha Barrelo chỉ ở Việt Nam được mấy tháng, 
vì sau đó đã cùng với cha Fernández sang Chân Lạp. Cha Pina cùng với hai thày 
người Nhật ở lại Hải Phố, còn cha Buzomi đem theo hai thày Díaz và Âutinh vào 
Bình Định theo lời mời của quan trần thủ. Năm 1618, xứ Nam được thêm hai nhà 


truyền giáo mới: cha P. Marquez (Bồ lai Nhật) và cha C. Borri (Ý). 


Từ năm 1618 đến 1620, có tám thừa sai dòng Tên hoạt động ở Nam Hà: ba cha 
Buzomi, Pina và Borri ở Qui Nhơn với hai thày Díaz và Âutinh; cha Marquez và 
hai thày người Nhật ở Hải Phố. Tại đây thương gia Nhật đến mỗi ngày thêm đông, 
nhiều lúc trên ngàn người. Năm 1619, cha Marquez rửa tội thêm 40 tân tòng, và 


dựng một nguyện đường riêng cho Nhật kiều.[29] 


Ở Qui Nhơn, các cha được quan trấn thủ tiếp rước rất tử tế. Tháng 7 năm 1618, 
quan trấn làm cho các thừa sai một ngôi nhà bằng gỗ rộng rãi ở Nước Mặn 
(Pulocambi). Ông dùng voi đưa các cha tới nhà mới, từ đó các cha có cơ sở hoạt 
động và được dân chúng rất kính trọng. Cũng năm ấy, một thánh đường làm sẵn 
được chở đến Nước Mặn, lắp ráp trong một ngày trước sự bỡ ngữ và thán phục của 


các nhà truyên giáo. 


Ngay từ khi mới đến Qui Nhơn, cha Buzomi đã dë ý đến giới trí thức và quan lại. 
Nhiều cuộc trao đối, giảng thuyết về tôn giáo được tô chức ở tư gia hoặc đình làng. 
Trong giới quan lại, có ông đại sứ của chúa Nguyễn đi Chân Lạp, đã theo đạo cùng 
với phu nhân cùng nhiều gia nhân. Tuy nhiên, các cha không bỏ rơi dân thôn quê, 
vì nhiều kết quả đã thu lượm được trong giới này ngay từ khi công cuộc truyền 
giáo bắt đầu: nhiều giáo điểm được thiết lập, lúc đầu với con số 5 hoặc 6 gia đình, 


vài ba chục nhân danh, rồi dần dần thêm lên tới ngàn.[30] 


Công việc đang tiến triển tốt đẹp thì quan trấn chết bất ngờ. Nhưng không vì thế 
mà các nhà truyền giáo rút lui, mặc dầu phải đối phó với một nhà sư tên là Tư Bình 
và người Hà Lan theo Tin lành. Năm 1621, cha Buzomi rửa tội thêm 172 người Từ 
năm 1620, cha Pina đã được phái đi hoạt động ở Quảng Nam. Năm 162 sau khi gọi 


cha Borri về Macao (1621), các bề trên đã sai sang thêm ba cha Em. Fernández, 


Em. Borges (Bồ) và J. Leira (Ý) cùng với thày Romano Niti (Nhật). Cha 
Fernández đến thay thế cha Marquez ở Hải Phó, để cha này đi giúp cha Pina; còn 
hai cha Borges và Leira phải qua một thời gian học tiếng Việt, và tập sự bên cạnh 


cha Buzomi ở Nước Mặn. 


Tại Quảng Nam, ngay năm đầu (1620) cha Pina đã thu lượm nhiều kết quả: 275 
người xin chịu phép Rửa, mặc dầu cha gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc bài 
trừ mê tín di đoan. Trong các nhà nho, hoa trái đầu mùa mà cha Pina đã đạt được là 
cụ nghè Giuse. Cụ là người được kính nề trong khắp trán Quảng Nam, môn sinh 
của cụ rất nhiều. Sau nhiều tháng học hỏi và tranh luận, cụ đã xin chịu phép Rửa 
lây lên thánh là Giuse. Cụ Giuse từ đây trở thành một tông đồ giáo dân; theo gương 
cụ, nhiều nho gia khác trở lại, như cụ Pherô, cụ Emmanuel, quan có vấn Phaolô... 
Trong khi đó, ở Nước Mặn cha Buzomi cũng đạt được nhiều kết quả trong dân 
chúng và giới sư säi, quan lại, trí thức, đáng kê hơn cả là nguyên sư cụ 


Đamian.[3 I | 


Số giáo dân mỗi ngày thêm đông. Cuối năm 1624, cha bẻ trên tỉnh Gabriel de 
Mattos đến thăm giáo đoàn xứ Nam, đem theo bốn nhà truyền giáo mới là Antonio 
Fontes, Gaspar Luis (Bỏ), Alexandre de Rhodes (quốc tịch Tòa thánh) tức Đắc Lộ, 
Girolamo Majorica (Ý), và thày Melchior Ribero (Bò). Số thừa sai dòng Tên bấy 
giờ ở xứ Nam là 15 người gồm I1 linh mục và 4 trợ sĩ. Ngoài ra còn có nhiều thày 
giảng và giáo dân người Việt cộng tác, trong số này quan nghè Pherô chuyên dạy 


tiêng Việt cho các thừa sai mới đên, và cụ Emmanuel rât nhiệt thành truyên giáo. 


Năm 1625, các cha chia nhau mỗi người hoạt động một khu vực Cha Đắc Lộ cộng 
tác với cha Pina ở Quảng Nam và Thuận Hóa. Tại Dinh Cát, cha Pina đã rửa tội 


cho một vương phi rất sùng Phật xin theo đạo và nhận tên thánh Maria Madalena, 


tức Maria Minh Đức vương thái phi.[32] Việc theo đạo của bà Maria đánh dấu một 
bước tiến trong lịch sử truyền giáo ở Nam Hà. Sự có mặt của bà trong giáo đoàn 
này không những bảo đảm cho công cuộc truyền giáo, mà còn thuyết phục được 


nhiêu người theo đạo. 


Năm 1626, đoàn truyền giáo thay đổi như sau: cha Pina qua đời tháng 12 năm 
trước, cha Leira đã trở về Ma cao, cha bè trên De Mattos hết nhiệm vụ cũng đi 
khỏi, hai cha Đắc Lộ và Marquez được lệnh lên xứ Bắc. Số 11 thừa sai này chỉ còn 
6, nhưng được bù hai vi người Nhật Micae Machi và Matthias Machida; năm 1628, 
thêm cha B. Mattos và thày A. Torres (Bồ). Số thừa sai ở trong Nam tuy hơn ngoài 
Bắc, nhưng kết quả không phong phú bằng. Thấy một tôn giáo đòi gạt bỏ những lễ 
nghi “thờ cúng Tổ tiên”, nhà chúa tỏ ra bực tức nhưng chưa dám đi đến chỗ cắm 
cách đỗ máu, vì chúa Nguyễn còn cần đến người Bồ Đào Nha dë đương đầu với 


chúa Trịnh; chiến tranh Nam Bắc đã bắt đầu từ năm 1627. 


Các cha chia nhau hoạt động như sau: cha Fenández ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
hai cha Borges và Lui ở Qui Nhơn và Phú Yên, cha Machi ở Hải Phố, cha Machida 
ở Cửa Hàn; các cha Buzomi, Majorica, Fontes đi giảng đạo cho người Chiêm 
Thành, rồi sang Chân Lạp. Hoạt động của cha Buzomi ở Chân Lạp không được 
mấy kết quả, năm 1634 cha về Macao và qua đời ở đây vào 4 năm sau. Năm 1638, 
dưới thời chúa thượng Nguyễn Phúc Lan (1635-48), trần thủ Quảng Nam là người 
ghét đạo đã yêu cầu nhà chúa cho trục xuất hết các thừa sai, chính ông gây rất 
nhiều khó khăn cho các nhà truyền giáo và đi đến giai đoạn đỗ máu sau này, khi 


cha Đắc Lộ trở lại xứ Nam (1640-45). 


4. Công cuộc truyền giáo của các cha dòng Tên tại Bắc Hà (1626-63): 


cha Alexandre de Rhodes, tức Đắc Lộ (1627-40) 


Từ khi giáo sĩ Ordonez Cevallos bị trục xuất khỏi triều đình nhà Lê hồi tháng 8 
năm 1591 cho đến 1626, là năm bắt đầu công cuộc truyền giáo của các giáo sĩ 
dòng Tên, hình như chỉ có một cha dòng Phan sinh từ Malacca qua đây, và rửa tội 
cho một số người đã học đạo từ lâu, nhưng không ai biết tên ngài cũng như những 


nơi ngài giảng đạo.|33 | 


Dưới triều Lê Thần Tông (1619-43) và Thanh Đô vương Trịnh Tráng (1623-57), 
đầu năm 1626. Macao gởi vị thừa sai dòng Tên thứ nhất vào xứ Bắc: cha G. 
Baldinotti (Ý), theo giúp ngài có thày trợ sĩ Giuliô Piano (Nhật). Nhà truyền giáo 
được chúa Trịnh tiếp kiến rất niềm nở và cho trú ngụ trong một ngôi nhà đẹp nhất 
tại kinh thành Thăng Long. Cha Baldinotti nhận thấy người xứ Bắc có nhiều đức 
tính tốt, nên vận động xin bề trên sai nhiều vị sang thêm, còn ngài không thông 


thạo tiếng Việt phải trở về Macao, dé đi Nhật Bản. 


Nhận được báo cáo của cha Baldinotti, cha bề trên ở Macao đã cử ngay hai cha A. 
de Rhodes và P. Marquez. Hai vị thừa sai lên tàu rời Macao ngày 12.3.1627; sau 6 
ngày thuận buồm xuôi gió, tàu của hai nhà truyền giáo gặp bão. Suốt một đêm 
đương đầu với sóng gió, sáng ngày 19 tháng 3, nhằm lễ thánh Giuse, tàu giạt vào 
Cửa Bạng, tỉnh Thanh Hóa.[34] Hai cha giảng đạo ngay tại vùng này: nhiều người 
ở An vực, Vân No xin theo, trong số có một thày cúng. Tuần thánh năm ấy, các 
cha tô chức thật linh động, cha Marquez cho dựng một Thánh giá lớn trên đỉnh núi 
gån đấy. Hai tháng sau, chúa Trịnh trên đường đi đánh chúa Nguyễn trở về thấy 
Thánh giá, bèn cho mời hai cha đến và dẫn về Thăng Long. Chúa xây cất cho các 


cha một ngôi nhà gần phủ liêu, và cho phép tự do giảng đạo. 


Dân chúng tới nghe giảng rất đông, nhiều nhân vật trong triều đình và phủ liêu 
cũng đến học đạo, bà chị của chúa Trịnh xin rửa tội mang tên thánh là Catarina; 
sau này bà khuyên được mẹ và 17 người hàng quí tộc theo đạo.[35] Các cha chia 
những người dự tòng ra từng lớp hai hoặc ba chục, có khi bốn năm chục; thời gian 
học mỗi khóa 8 ngày, mỗi ngày học một buổi, tùy theo sự thuận tiện của mỗi 
người. Các cha phải dạy mỗi ngày từ 4 đến 6 lần, hết lớp này sang lớp khác. Tuy 
vất vả, khó nhọc, nhưng kết quả mỹ mãn. Mỗi tuần hai lần các cha làm phép Rửa 
cho những người đã học đầy đủ, mỗi lần ít nhất hai chục, có lần bốn chục hay hơn. 
Cho đến cuối năm 1627, hai cha đã rửa tội được 1.200 người, năm 1628: 2.000, 
năm 1629: trên 3.500.[36 ] 


Để có người cộng tác, cha Đắc Lộ đã nghĩ đến hội Thày giảng của cha Buzomi 
trong Nam, mà kinh nghiệm cho thấy những cộng sự viên này rất cần thiết và hữu 
ích. Cha Đắc Lộ cho tô chức lại và đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo. Đó là tổ 
chức gồm những thanh niên độc thân, để lúc nào cũng có thể sống bên các thừa sai 
và hy sinh tất cả cho hoạt động truyền giáo. Đấy cũng là nguồn gốc nhà Đức Chúa 


Trời ở xứ Bắc, nơi xuất thân của những linh mục Việt Nam tiên khởi.[37] 


Công việc đang tiến triển tốt đẹp, bỗng gặp nhiều thử thách đến độ cha con phải 
vĩnh biệt nhau. Giáo lý của các cha giảng dạy tức nhiên đụng độ với mê tín di 
đoan, với tục đa thê, đồng thời làm suy giảm ảnh hưởng của các sư sãi. Cũng do 
đấy, kẻ thù nổi dậy vu khống các cha nhiều điều, như làm phù thủy, phá chùa 
chiền, âm mưu lật đỗ nhà chúa..., khiến Trịnh Tráng không còn kính né các cha 
như trước nữa, và cuối tháng 3 năm 1629, ông ra lệnh trục xuất hai cha. Nhưng vì 
ch-a có tàu Bồ Đảo Nha đến, nên chúa cho dẫn hai nhà truyền giáo vào Nghệ An 


chờ ngày ra di. 


Giáo dân nghe tin hết sức buôn râu, tiễn đưa hết sức cảm động: cùng đi với hai cha 
có thày Inhaxu và bõ Antôn. Cha Đắc Lộ để lại hai thày Phansinh và Anrê coi sóc 
giáo đoàn. Được dip trở lại Thanh Hóa hai cha thăm viếng giáo dân An Vực, Vân 
No...; vào Nghệ An, hai nhà truyền giáo không bỏ lỡ cơ hội giảng đạo. Sau gần 8 
tháng, hai cha rửa tội hơn 600 người. Đang lúc không ngờ, tàu buôn Bồ Đào Nha 
tới, trên tàu có cha Gaspar Amaral. Sau ít ngày, tàu buôn được gọi lên Thăng Long. 
Tuy đã bị trục xuất, hai cha cũng đòi đi theo, bình sĩ áp giải các cha ngăn cản 
không được. Thé là sau 8 tháng xa cách, cha con lại gặp nhau. Trịnh Tráng thấy hai 
cha trở lại cũng làm thinh, vì kiêng nề người Bồ Đào Nha. Giáo dân lũ lượt kéo 


den thăm hỏi các cha và xin chịu các bí tích. 


Nhưng ngày vĩnh biệt đã đến. Trong một Thánh Lễ cuối cùng ba thày Phansinh, 
Anrê, Inhaxu tuyên hứa trước cộng đoàn giáo dân ba điều: sống độc thân cho đến 
khi có thừa sai khác đến thay thế, để làm của chung tất cả những của giáo dân biếu 
tặng có ý trợ cấp các thày, vâng lời thày bề trên do các cha đặt, tức thày Phansinh. 
Sau đó các cha lên đường giữa tiếng khóc thảm thiết của giáo đoàn. Trên đường từ 
Thăng Long ra khơi, hai cha ghé thăm các họ đạo hai bên sông, và rửa tội thêm 
một số người. Hai cha vĩnh biệt xứ Bắc để rồi không bao giờ trở lại, sau hơn 3 năm 
truyền giáo (1627-30), đặt nền móng đầu tiên cho ngôi nhà Giáo hội xứ Bắc, với 


con số trên 7.000 giáo dân. 


Cha Đắc Lộ đi khỏi xứ Bắc chưa đầy một năm, nhiều thừa sai khác đã đến tiếp nối 
công cuộc, đưới quyền điều khiển của các cha G. Amaral (1632-40), F. Morelli 
(1640-49), G. Majorica (1650-56) và O. Borges (1657-63), nghĩa là cho tới khi 
Trịnh Tạc (1657-81) hạ lệnh cắm đạo và trục xuất hết các giáo si nước ngoài (cuối 
năm 1663). Hoạt động của các thừa sai dòng Tên với sự cộng tác của các thày 


giảng người Viêt tiêp tục đem lại rât nhiêu kêt quả. Theo cha P. Marini, vào cuôi 


thời Trịnh Tráng, giáo đoàn xứ Bắc có 414 thánh đường, ở Thăng Long có 4, thêm 
12 ở vùng ngoại ô, tỉnh Nghệ An có nhiều nhất với con số 120, rồi đến Kẻ Nam 
114, Thanh Hóa 74, Kẻ Đông 50, Kẻ Bắc 25, Kẻ Tây 15. Số giáo dân lên 108.000 
hồi năm 1641; năm 1648 con số ấy lên 195.777, rồi 350.000 vào 7 năm sau.[38] 


Trên 30 năm dưới thời Trịnh Tráng, “giáo đoàn xứ Bắc đã qua một thời hoàng kim; 
cũng như cảnh địa đàng dày cảnh đẹp mắt, giáo dân sống thánh thiện, người lương 
dân đều cảm phục và phải nhìn nhận đạo các cha dạy là đạo tôt, không thể chê 


trách được điều gì”. [39] 


5. Cha Đắc Lộ trở lại xứ Nam (1640-45, +1660) 


Trong khi Giáo hội Bắc Hà được xây dựng và tiến triển, thì ở Nam Hà, chúa 
Thượng Nguyễn Phúc Lan (1635-48) và chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần (1648-87) 
cắm đạo. Dầu vậy, một mình cha Đắc Lộ quyết trở lại xứ Nam. Cha tới Cửa Hàn 
hồi tháng 2 năm 1640. Cha lên Kim Long (Hué) biếu lễ vật cho chúa Thượng, làm 
ông đôi lòng. Được tự do hoạt động, cha Đắc Lộ đem hết tài năng giảng đạo cho 
dân chúng vùng này. Cha ngụ trong nhà bà Minh Đức vương thái phi, có nguyện 
đường xinh đẹp dùng làm nơi giảng dạy giáo lý. Bà Minh Đức luôn nhiệt thành 
giúp đỡ các giáo sĩ và giáo dân. Cha Đắc Lộ ở đây 35 ngày và rửa tội cho 94 
người, trong số này một nhà sư và ba người thuộc hoàng tộc. Sau đấy, khi cha trở 
về Hải Phố, thì bị quan trần Quảng Nam trục xuất khỏi nước. Tháng 9.1640, cha 


Đắc Lộ trở vê Macao trên một chiêc tàu nhỏ do chính cha lát lầy. 


Không nản lòng, cha Đặc Lộ cùng với cha Mattos trở lại xứ Nam một lân nữa; hai 


cha tới Cửa Hàn ngày 24.12.1640. Từ Cửa Hàn, cha Đắc Lộ đi thăm giáo dân tỉnh 


Quảng Nam, an ủi họ và rửa tội thêm nhiều người. Sau đó cha vào Qui Nhơn và 
Phú Yên: trên 1.000 người xin chịu phép Rửa. Trong khi ấy cha Mattos hoạt động 
ở Thuận Hóa và Quảng Bình. Nhưng tháng 7.1941, hai nhà truyền giáo lại nhận 
được lệnh đi khỏi nước. Lần này, trước khi về Macao cha Đắc Lộ ghé qua Manila 


thăm các cha dòng Âutinh và Daminh. 


Cuối tháng giêng năm 1642, cha Đắc Lộ trở lại xứ Nam lần thứ ba. Cha đến Hải 
Phó, rồi lên Kim Long biếu chúa Thượng một chiếc đồng hồ, nên được gid lại ở 
phủ chúa: ban ngày cha dạy chúa toán học, ban đêm dạy giáo lý cho dân. Nhưng 
không được lâu, cha phải đi khỏi kinh đô, xuống Cửa Hàn trốn tránh nay đây mai 
đó dé thăm viếng bôn đạo. Đặc biệt trong thời gian này, cha đảo tạo thêm nhiều 
thày giảng, trong đó có thầy Anrê quê Phú Yên. Sau hơn một năm lén lút hoạt 
động, người Bồ Đảo Nha khuyên cha về Macao, dë năm sau sẽ trở lại mang theo lễ 
vật biểu chúa xin được tự do truyền đạo, như vậy có lợi hơn. Cha đồng ý, nhưng 
trước khi lên tàu, nhằm ngày lễ thánh Inhaxu (31.7.1643), cha nhận lời tuyên hứa 
của 10 thày giảng: sống độc thân, hy sinh trọn cuộc đời phụng sự Chúa và Giáo 


hội, vâng phục các giáo sĩ hoặc người đại diện. 


Tháng 4 năm 1644, cha Đắc Lộ trở lại xứ Nam lần thứ bốn với nhiều lễ vật, nhưng 
vẫn không được chúa cho quyên tự do giảng đạo còn có lệnh phải ra khỏi nước. 
Tháng 9 năm ấy, cha lên tàu Bồ Đào Nha để mọi người tin cha đi thật, giáo dân 
cũng phao tin cha đã “về Tây”; nhưng chuyến tàu ấy đã đưa cha vào Qui Nhơn. 
Hỏi ấy ở Quảng Nam, quan trấn rất ghét đạo, ông cho tầm nã các thày giảng. 
Tháng 7 năm 1644, thày Anrê bị bắt và chịu trảm quyết,[40] năm sau đến lượt hai 
thày Inhaxu và Vĩnh sơn. Sau một thời gian hoạt động ở Qui Nhơn, cha Đắc Lộ ra 
Quảng Bình, nhưng cha bị bắt đưa về Kim Long. Chúa định kết án xử tử cha, may 


nhờ có quan thái phó can ngăn, vị thừa sai mới thoát chết, nhưng phải đi khỏi 


nước. Ngày 7.3.1645, cha Đắc Lộ vĩnh biệt xứ Nam để không bao giờ trở lại 
nữa.[4I] 


Cha Đắc Lộ không những có công lớn với sứ vụ truyền giáo, mà còn là ân nhân 
của nền văn hóa Việt Nam. Cha không phải là người đầu tiên sáng tác ra phương 
pháp viết tiếng Việt theo vần La ngữ, nhưng là người có công nhất trong việc tu 
sửa một thứ chữ đang trong thời phôi thai, một công việc lớn lao đòi phải có một 
con người đầu óc khoa học và thức thời như cha Đắc Lộ. Cha Đắc Lộ không còn ở 
Việt Nam, nhưng lòng Cha vẫn hướng về xứ Truyền giáo này. Cuối năm 1645, cha 
đi Roma bái yết đức Innocente X (1644-55), trình bày tình hình xứ Truyền giáo 
Đông phương, xin đức Thánh Cha đặt mấy vị giám mục và đào tạo hàng giáo “bản 
quốc”. Nhưng sự đề nghị của cha Đắc Lộ chưa thực hiện ngay được vì còn nhiều 
khó khăn phải khắc phục, trong đó có sự cản trở của Chính phủ Bồ Đào Nha vẫn 
đòi nắm giữ mọi ảnh hưởng ở Đông phương. Đến sau, đức Thánh Cha muốn cử 
chính cha làm giám mục, song cha khiêm tốn từ chối chỉ xin được tiếp tục đi giảng 
đạo. Cuối năm 1654, mặc dầu đã ngoài 60 tuổi, cha lên đường di Persia truyền giáo 


đủ 6 năm nữa, cho tới khi từ trần tại Ispahan ngày 16.11.1660. 


Trước khi qua đời, nguyện vọng của cha 10 năm về trước được thực hiện, vì ngày 
29.7.1658, đức Thánh Cha Alexandrô VII (1655-67) ban Sắc bô nhiệm hai linh 
mục François Pallu và Lambert de La Motte (cả hai là người Pháp) làm giám mục, 


được sai sang Đông À điều khiến việc truyền giáo.[42] 


Sau cha Đắc Lộ, nhiều giáo sĩ dòng Tên khác vẫn lén lút vào xứ Nam tiếp női công 
cuộc, nhất là để an ủi giáo dân trong thời bách hại của chúa Nguyễn: cha M.. 
Saccano từ năm 1646 đến 1655, hai cha Fr. Rivas và P. Marquez từ năm 1655 đến 


1665. Đầu năm 1661, cuộc bách hại rất ác liệt, nhiều giáo dân được phúc Tử đạo, 


như Pherô Văn Nết, Pherô Đang, Pherô Ký, Micae Miên, Inhaxu Vang... Năm 
1665, các thừa sai dòng Tên bị trục xuất hết, các cha ra đi nhưng đã để lại cho Giáo 


hội miền Nam trên 50.000 giáo dân.[43] 


Il 


GIÁO HỘI Ở VIỆT NAM THỜI XÂY DỰNG VÀ TÔ CHỨC 


1. Công cuộc truyền giáo của hội Thừa sai Paris ở Bắc và Nam Hà (1658-1776) 


Ngày 9.9.1659, đức Thánh Cha Alexanđrô VII công bó sắc lệnh thiết lập hai địa 
phận Đảng Ngoài (Bắc Hà) và Đàng Trong (Nam Hà), trao quyền cho hai đức tân 
giám mục François Pallu và Pierre Lambert de La Motte. Sau khi được tân phong ở 
Roma, đức cha Pallu trở về Pháp tìm người cộng tác, được các cha dòng Thánh 
Thể hưởng ứng và ủng hộ. Do việc này đã khai sinh hội Thừa sai Paris (1660), tức 
Chủng viện đảo tạo các giáo sĩ, sẽ được gởi sang Đông Á trợ giúp các giám mục 
Đại diện Tông tòa. Đức cha Lambert cùng với hai cha J. de Bour-ges và Fr. 
Deydier tới Juthia (Xiêm) ngày 22.8.1662. Hai năm sau, đức cha Pallu cùng với 
các cha L. Chevreuil, A. Hainques, L. Laneau và P. Brindeau cũng tới Juthia. Hai 
đức cha tìm đường vào Việt Nam, nhưng không thể vào được, vì đang có cuộc 
bách hại đạo ở cả hai miền Bắc Nam, sự có mặt của các ngài sẽ làm cho vua chúa 
thêm ghét đạo. Ngày 17.1.1665, đức cha Pallu trao quyền địa phận miền Bắc cho 
đức cha Lambert để trở Âu Châu, lo tìm thêm thợ truyền giáo. Trong khi đó, thừa 
sai Chevreuil đã lọt vào miền Nam Việt Nam qua cửa Hải Phố ngày 26.7.1664, bắt 


liên lạc với máy cha dòng Tên còn đang hoạt động ở đấy. Nhưng năm sau, tất cả 


đều bị trục xuất. [44] 


Tháng 8 năm 1665, cha Chevreuil lại được cử vào Đàng Trong với cha Hainques, 
hai cha rửa tội thêm mấy trăm người mỗi năm. Hai năm sau, cha Hainques tìm 
cách gởi thày giảng Giuse Trang 28 tuổi, sang Xiêm dé được phong linh mục. Đức 
cha De La Motte, phong cho thày ngày áp lễ Phục sinh (31.3) năm 1668. Cũng 
năm ấy, đức cha phong cho vị tân linh mục thứ hai của miền Nam, cha Luca Bên. 
Hai tân linh mục ở lại học thêm một năm, trước khi trở về Đàng Trong. Tháng 12 
năm 1670, cha Hainques qua đời, cha Chevreuil được gọi về Pháp, cả giáo đoàn xứ 


Nam chỉ có hai linh mục người Việt.[45 | 


Mùa xuân năm 1666, đức cha Lambert de La Motte thay quyền đức cha Pallu, cử 
thừa sai Deydier sang Đàng Ngoài với chức bề trên địa phận. Cha Deydier cải 
trang làm một thủy thủ và được một tàu buôn Hà Lan đưa tới Thăng Long. Việc 
thứ nhất của cha chính Deydier là họp các thày giảng lại (15.10.1666), để tuyển 
chọn những thày có khả năng lên chức linh mục. Hai thày Biển đức Hiền 54 tuổi, 
Gioan Huệ 46 méi, là những người được chọn lựa đầu tiên; hai thày đáp tàu sang 
Xiêm ngày 24.2.1668. Sau gần hai tháng tĩnh tâm, hai thày đã được phong linh 
mục. L& ra hai cha ở lại học thêm, nhưng vì xứ Bắc đang cần gấp linh mục, nên hai 
cha đã lên tàu về nước vào mấy tháng sau. Tháng 7 năm 1669, một chuyến tàu 
Pháp đưa đức cha Lambert cùng hai thừa sai De Bourges và Bouchard từ Xiêm đến 
thăm Đàng Ngoài. Đức cha tới Phố Hiến hồi tháng 9, được giới thiệu với chính 
quyền là tuyên úy của đoàn thủy thủ, còn hai thừa sai cải trang làm thương gia, nên 


cả ba lọt vào xứ Bäc dê dàng. 


Trong 6 tháng ở Đàng Ngoài, đức cha truyền chức cho 7 tân linh mục và 48 thày 
chức nhỏ, triệu tập công đồng thứ nhất Bắc Hà tại Dinh Hiến - Phố Hiến 
(14.2.1670), [46] cải cách các tổ chức truyền giáo, cắt cử các cha, tuyên mộ chủng 
sinh, đưa ra nhiều chỉ thị về việc ban phát các bí tích, nhận thánh Giuse làm Bôn 
mạng Giáo hội Việt Nam. Sau đấy hai tuần lễ, nhằm lễ Tro (19.2) đức cha ban Sắc 
thành lập dòng Mën Thánh giá, với một hién pháp đã dọn sẵn, chủ sự lễ khấn của 
hai nữ tu đầu tiên: Chị Inê và chị Phaola tại Kiên Lao. Cũng ngày ấy, ngay sau lễ 
khẩn của hai chị, đức cha vội rời khỏi xứ Bắc dë trở về Xiêm. Năm 1671, đức cha 
Lambert cùng với hai cha Mahot và Vachet tìm cách vào Đàng Trong. Ngày 1 
tháng 9, đức cha tới Phan Ri vào chính lúc có cơn bách hại. Đức cha lên bộ đi Phan 
Rang và ở lại đây hơn 7 tuần lễ. Sau đó, đức cha ra xứ Quảng thăm viếng giáo dân 
và các thừa sai. Cũng năm 1671, đức cha thiết lập tu viện Mến Thánh giá thứ hai 
tại làng An Chỉ (Quảng Ngãi). Sang năm sau, đức cha triệu tập công đồng Hải Phố 
(19.1), rồi xuống Nước Mặn đặt cha Giuse Trang coi sóc giáo dân vùng này. Ngày 


29.3.1872, đức cha và cha Vachet từ giã Đàng Trong trở về Xiêm. 


Đức cha Pallu, khi việc ở Âu châu đã xong, cũng trở lại Xiêm ngày 3.9.1673. Đức 
cha quyết định đi kinh lý Đàng Ngoài, nhưng tàu bị bão đánh giạt sang Philippin 
ngày 19.10.1674. Nhân dịp này, đức cha tới gặp các bề trên dòng Daminh ở Manila 
xin gởi người sang Việt Nam hợp tác; rồi từ ấy ngài trở về Roma. Năm 1679, Tòa 
thánh đặt đức cha làm Đại diện Tông tòa lại miền Nam Trung Hoa, qua đời tại 
Cheng Châu (Phúc Kiến) ngày 29.10.1684 Địa phận Đàng Ngoài được chia hai có 
sông Hồng và sông Lô làm ranh giới: địa phận Tây trao cho đức cha De Bourges: 


địa phận Đông, đức cha Deydier. 


Tháng 9 năm 1675, đức cha Lambert từ Xiêm sang thăm Đàng Trong một lần nữa. 


Lúc này cuộc bách hại đã giảm. Hiền vương Nguyễn Phúc Tần cho phép đức cha 


muốn ở lại bao lâu tùy ý, chỉ yêu cầu đừng tổ chức những cuộc hội họp rầm rộ 
đông người. Đức cha lên tận phủ chúa ở Kim Long (Huế) ở lại nửa tháng, rồi đi 
kinh lý khắp nơi. Tháng 5 năm sau, đức cha đáp tàu trở lại Xiêm, nhưng đã để lại 
ba thừa sat: cha Courtaulin ở Quảng Ngãi, Qui Nhơn; cha Vachet ở Thuận Hóa; 
cha Bouchard xuống phía nam. Đức cha Lambert từ trần tại Juthia năm 1679, thọ 
55 tuổi. Thời ngài, địa phận Đàng Trong có cả trăm người được phúc Tử đạo (từ 
1664 đến 1675). Trong hai lần thăm viếng địa phận, đức cha ban phép Thêm sức 
cho trên 10.000 người. Số giáo dân năm 1679 vào khoảng từ 70.000 đến 
80.000.[47] Ngoài ra, đức cha còn có công thiết lập tại Juthia một chủng viện 
(1665), dành riêng cho hàng giáo sĩ Việt Nam. Một thế kỷ sau, chủng viện này 


được đưa vào Hòn đất (Hà Tiên), sau cùng đưa sang Pénang (Mã Lai).[48] 


Năm 1679, địa phận Đàng Ngoài chia thành hai: Tây và Đông, đã được trao cho 
hai đức cha Deydier (đp Đông) và De Bourges (đp Tây), với sự cộng tác của 7 thừa 
sai Pháp, 3 cha dòng Daminh Tây Ban Nha, một số giáo sĩ dòng Tên và Âutinh, 11 
linh mục Việt cùng nhiều thày giảng. Tuy đôi khi xảy ra những vụ đụng độ về 
quyền hành giữa các giáo sĩ Thừa sai Paris và dòng Tên Bồ Đào Nha, nhưng công 
việc truyền giáo vẫn tiễn đều. Việc đào tạo hàng giáo sĩ Việt được đặt lên hàng đầu 
với một tiểu chủng viện ở Nghệ An.[49] Năm 1693, đức cha Deydier qua đời, đức 
cha De Bourges kiêm nhiệm địa phận Đông, có thừa sai Ed. Bélot làm giám mục 
phó. Năm 1698, địa phận Đông được trao cho một giám mục dòng Daminh: đức 


cha R. Lezoli Cao. 


Địa phận Đàng Trong (Nam Hà), kế vị đức cha Lambert de La Motte là đức cha G. 
Mahot (1680-84), thời ngài có công đồng Hải Phố II (26.10.1682); đức cha J. 
Duchesne (1684) chỉ cai quản địa phận được 2 ngày; đức cha Fr. Pérez (1691- 
1728) là người lai Bồ Đào Nha, thời này có cuộc bách hại đạo (1698-1704) của 


Nguyễn Phúc Chu; đức cha Alessandro (1728-38) người Ý, thời ngài gặp nhiều 
khó khăn rắc rối: cuộc tranh chấp dòng triều, lễ nghi tôn giáo, khiến công cuộc 


truyền giáo phải chậm lại. 


Năm 1747, đức cha Hilario Hy dòng Âutinh giám mục địa Phận Đông Đàng Ngoài 
được Tòa thánh cử làm Khâm sai, triệu tập công đồng Phú Xuân. Đến tham dự có 
các cha dòng Tên, dòng Phan sinh, hội Thừa sai Paris. Công đồng nhằm giải quyết 
nhiều vẫn đề rắc rối, nhất là lễ nghi tôn giáo. Từ năm 1760, Võ vương Nguyễn 
Phúc Khoát (1738-65) cám đạo, Giáo hội Đàng Trong trải qua những giai đoạn đau 
thương đẫm máu, các thừa sai bị trục xuất, chỉ còn lại máy linh mục Việt. Đức cha 
Lefèbvre chạy sang Cao Miên qua đời ở đây năm 1760, đức cha G. Piguel lên kế 
vị. Năm 1765, Võ vương mât, Định vương Nguyễn Phúc Thuần (1765-77) lên kế 
nghiệp và tha đạo. Đức cha Piguel trở về địa phận; ngài mât năm 1771. Đức cha P. 


Pigneau de Béhaine, tức Bá Da Lộc, lên thay. 


Địa phận Tây Đàng Ngoài (Bắc Hà), năm 1712, Trịnh Cương (1706-29) rồi Trịnh 
Giang (1729-40) cắm đạo. Hầu hết các thánh đường bị triệt hạ, đất đai của nhà 
chung bị tịch thâu. Hàng trăm người được phúc Tử đạo, trong số này có hai linh 
mục dòng Tên Messari và Bucharelli, bốn thày giảng, một thày säi tân tòng. Hai 
đức cha De Bourges và Bélot cùng thừa sai Guisain bị bắt bỏ xuống thuyền chở 
sang Xiêm. Nhưng khi tới Nghệ An, thì một chiếc thuyền Công giáo cướp lại được 
đức cha Bélot và cha Guisain. Đức cha De Bourges về tới Xiêm, từ trần vào 2 năm 


sau, thọ 81 tuôi. 


Đức cha Ed. Bélot cai quản địa phận được 3 năm, thì qua đời (1717), đức cha Fr. 
Guisain lên thay thế cho tới nărn 1723. Sau đấy, trong 15 năm địa phận Tây chỉ có 


thừa sai L. Néez giữ chức cha chính. Năm 1738, cha Néez được tấn phong giám 


mục và cai tri địa phận cho tới khi qua đời năm 1764. Đức cha B. Reydellet lên nỗi 
quyền, lập tiểu chủng viện và dại chủng viện Vĩnh Trị. Hồi đó, địa phận Tây có 29 


linh mục Việt, 15 đại chủng sinh, 40 tiểu chủng sinh và 20 nữ tu Mën Thánh giá. 


2. Công cuộc truyền giáo của các Cha dòng Đaminh ở Bắc Hà (1676-1776) 


Năm 1671, khi đức cha Lambert tới thăm Đảng Trong lần thứ nhất nhận thấy cần 
phải có nhiều thừa sai cho cánh đồng truyền giáo bao la đầy hứa hẹn này, đã sai 
cha Bouchard sang Manila xin dòng Đaminh đến giúp. Ba năm sau, đức cha Pallu 
trên đường vào thăm địa phận xứ Bắc bị bão đánh giạt sang Phihppin, cũng đến 
gặp các bề trên dòng Daminh, nói lại việc gởi người sang cộng tác. Khi ấy các thừa 
sai Tày Ban Nha còn phải dè dặt để tránh đụng đầu với người Bồ Đảo Nha, dầu 
vậy cha bề trên tỉnh dòng Rất Thánh Mân côi cũng mạnh bạo gởi lén sang Việt 
Nam hai cha Juan de Santa Cruz và Juan de Arjona. Đầu năm 1676 hai nhà truyền 
giáo xuống thuyền của người Trung Hoa đi Batavia, rồi nhờ một tàu buôn Anh đưa 
vào Bắc Việt, tới Phố Hiến ngày 7 tháng 7 năm ấy, giữa cơn bách hại đạo của 
Trịnh Tac (1657-81). Hai cha ở lại Phố Hiến gần 7 tháng, rồi đi nhận họ đạo Trung 
Linh, dé từ đấy có thể hoạt động sang các làng lân cận. Tháng 8 năm sau, thêm cha 


D. Morales cũng từ Manila sang. 


Năm 1681, hai cha De Arjona và Morales bi bắt và bị trục xuất. Nhưng cũng năm 
ấy, cha R. Lezoli Cao người Ý trá hình làm một y sĩ tới Phố Hiến và được cha Juan 
de Santa Cruz đón về Trung linh. Khu vực truyền giáo của hai cha bấy giờ là cả xứ 
Nam (gồm Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình ngày nay), đã có sẵn gần 70 thánh 
đường với con số giáo dân trên 18.000, do các giáo sĩ dòng Tên để lại. Năm 1686, 


cha Juan mang tên Việt là Thập được đặt làm cha chính, đại diện bè trên tỉnh dòng 


ở Manila. Theo số thống kê năm 1690, hai thừa sai Đaminh rửa tội 725 trẻ em, 486 
Đaminh được thêm hai cha A. Berriain và T. Gorrichategui. Nhưng vì cuộc bách 
hại quá gắt gao ở xứ Nam, hai cha phải bỏ vào Thanh Hóa. Cha Berriain tìm đường 
sang Ai Lao giảng đạo; nhưng cha lâm bệnh qua đời tại Kẻ Trắng năm 1695, và 
được cha Gorrichategui đưa thi hài về Trung Linh chôn táng trong thánh đường. 
Sau đó, ba nhà truyền giáo trốn ra xứ Đông (Hải D-ơng) ân trú trong làng Kẻ Sặt. 
Tháng 8 năm 1696, thêm hai cha mới đến là P. Bustamante Hy và Fr. Lopez Lô; 
nhân có chuyền tàu, cha chính Juan Thập cho cha Gorrichategui trở về Manila vì lý 
do sức khỏe. Năm 1697, cả bốn cha bỏ xứ Đông trở về Nam, vì tình hình đã tạm 


yên. 


Năm 1698, cha Lezoli được Tòa thánh đặt làm giám mục cai quản địa phận Đông 
kế vị đức cha Deydier Phan đã mất từ năm 1693. Ngày 2.2.1702, đức cha đi thăm 
cả địa phận, ban phép Thêm sức cho nhiều người lớn. Đức cha qua đời năm 1706, 
khi mới 49 tuổi cha chính Juan Thập nhận quyền Đại diện Tông tòa cai quản địa 
phận. Sáu năm sau, cuộc bách hại của Trịnh Cương (1706-29) bắt đầu: các thánh 
đường phải triệt hạ, các đồ thờ bị thiêu hủy, các thừa sai bị lùng bắt. Chỉ trong một 
thời gian ngắn, 174 thánh đường của địa phận bị phá hủy hoặc tịch thâu, 304 giáo 
dân bị thích tự vào mặt. Cuộc bách hại đang di vào quyết liệt, thì thiên tai theo 
nhau đồ xuống trong hai năm 1713-14: đói khát, ôn dịch, bão lụt tàn phá dữ dội, 
giặc giã nổi lên khắp nơi, làng Kẻ Sat bị đốt ra tro, chỉ có thánh đường may mắn 
thoát nạn. Các thừa sai nắm lấy cơ hội thi hành sứ mạng bác ái, rửa tội được nhiều 
trẻ em. Riêng năm 1714, bốn cha dòng rửa tội cho 1.165 người lớn, 1.389 trẻ em, 


giải tội 2177 người, xức dầu 364 bệnh nhân.[51] 


Năm 1718, cha chính Juan Thập nhận được Sắc Tòa thánh ký từ ngày 3.4.1716, 
phong làm giám mục địa phận Đông, đồng thời đặt cha Sextri Tri người Ý cũng 
dòng Đaminh, làm giám mục phó. Bây giờ ở Đàng Ngoài không có giám mục, nên 
cha Sextri phải sang Manila để được tấn phong rồi về nhà tắn phong cho cha Juan. 
Đức cha Juan Thập qua đời năm 1721, thọ 75 tuổi, ở Việt Nam 45 năm. Đức cha 
Sextri Tri chính thức cai quản địa phận cho tới năm 1737. Sau đó, Tòa thánh đặt 
một vị giám mục dòng Âutinh cũng người Ý, tức đức cha Hilario di Gesù Hy, ngài 
cai địa phận cho tới năm 1756. Từ đấy, Tòa thánh quyết định trao địa phận Đông 
cho dòng Đaminh thuộc tỉnh Rất Thánh Mân côi Philippin, và gọi các thừa sai 


Âutinh về Âu châu hoặc sang giảng đạo bên Trung Hoa.[52] 


Sau một thời gian tương đối thái bình, năm 1737 Trịnh Giang (1729-40) lại cấm 
đạo. Ngay năm ấy, bốn cha dòng Tên Alvarez, Cratz, D'Abreu và Da Cunha vừa từ 
Macao đến, liền bị bắt và chịu trảm quyết ở vùng phụ cận Thăng Long ngày 12 
tháng 1. Cha Posgrau Băng bị bắt và được nếm mùi lao tù cho tới khi giáo dân 
chuộc lại được. Cũng năm 1737, cha Francisco Gil de Federich Tế bị bắt tại Lục 
Thủy và đưa về giam ở Thăng Long. Sáu năm sau, đến lượt cha Mateo Alonso 
Liciniana Đậu cũng bị bắt ở Lục Thủy và dẫn về Thăng Long. Tuy bị giam giữ, 
nhưng hai cha vẫn được di lại trong thành phố thăm viếng giáo dân và ban phát các 
bí tích. Hai cha chịu trảm quyết ngày 22.1.1745: đó là những vị tử đạo Daminh tiên 
khởi ở Đàng Ngoài.[53] 


Năm 1758, cha J. Hernández Tuấn được tán phong giám mục ở Roma, kế vị đức 
cha Hilario; ngài là vị giám mục đầu tiên của địa phận Đông được ủy thác cho 
dòng Đaminh. Từ đây các nhà truyền giáo Daminh sang mỗi năm thêm đông. Năm 
1763, khi đức cha Hernández về nhận quyền, địa phận có tất cả 22 cha dòng, 


không kê đức cha, gòm 8 Tây, 14 Việt, và khoảng 10 linh mục triều. Năm 1769, đề 


bù vào con sô bị giam giữ và qua đời, các bê trên cử ngay sang một lúc bôn cha: J. 


Castaneda Gia, J. Lavilla, Fr. Cortes và Domingo de San Vicente. 


Cũng nên biết từ tiền bán thế kỷ XVIII, dòng Daminh đã bắt đầu nhận các thanh 
niên Việt Nam gia nhập dòng, trong số này có nhiều người đã được gởi sang học 
bên Manila: Hai tu sĩ khân dòng đầu tiên năm 1738 là cha Piô de Santa Cruz và 
Gioan de Santo Domingo, nghĩa tử của đức cha Juan de Santa Cruz. Từ năm ấy 
cho đến 1877, dòng Đaminh người Việt có con số 138 tu sĩ (137 linh mục, 1 thày 4 


chức), trong ső này 36 vị được phúc tử đạo, 11 đã được tuyên thánh. 


Đức Cha Hernández Tuấn nhận quyền địa phận vào những năm bách hại ác liệt 
nhất của thời Lê Cảnh Hưng (1740-86) và Trịnh Sâm (1767-82). Nhiều giáo sĩ, 
thày giảng bị bắt: Cha Vinhsơn Liêm và cha Jacinto Castaneda Gia chịu trảm quyết 
ở Thăng Long ngày 7.11.1773. Nhiều giáo dân cũng bị bắt và chịu tra tắn đã man 
bằng những tắm sắt nung đỏ áp vào mặt. Thày giảng Emmanuel Triệu và 20 giáo 
dân chịu trảm quyết cùng ngày 29.1.1777 ở Hải Dương. Trên 200 thánh đường bị 
triệt hạ, phần lớn thuộc xứ Nam. Cuộc bách hại làm cho đức cha Hernández vị chủ 
chăn, lo âu đến kiệt sức, qua đời ngày 6.2.1777 tại Bùi Chu, thọ 54 tuổi sau 27 năm 


truyền giáo. 


3. Giáo hội Việt Nam thời Tây Sơn (1777-1802) 


Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (1738-65) lập cung điện ở Phú Xuân (Huế) và 
phong cho người con thứ là Nguyễn Phúc Hiệu làm thế tử. Năm 1765 Võ vương 
mât, thế tử cũng đã mât, mà con của thế tử là Nguyễn Phúc Dương còn nhỏ. Tờ di 


chiếu lập con thứ hai của Võ vương là Hiễu Khương vương lên nối nghiệp, nhưng 


khi ấy quyền thần Trương Phúc Loan đổi tờ di chiếu, lập con thứ 16 của Võ vương 
mới 12 tuổi, tức Định vương Nguyễn Phúc Thuần (1765-77). Trương Phúc Loan 
năm hết quyền bính, làm nhiều điều gian ác khiến trong nước ai cũng oán giận. Vì 
thế ở miền Nam tại ấp Tây Sơn có ba anh em Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ dấy binh 
đánh chiếm Qui Nhơn. Trong khi đó, chúa Trịnh đem quân vào chiếm Phú Xuân, 


khiến cơ nghiệp nhà Nguyễn phải sụp đồ. 


Chiếm Qui Nhơn song, anh em Tây Sơn đem quân chiếm Quảng Ngãi, Quảng 
Nam; rồi quay vào Nam đánh chúa Nguyễn, bắt được Định vương đem giết đi 
(1777) cùng với các con cháu, chỉ có Nguyễn Ánh con của Hiếu Khương vương 
chạy thoát. Từ đây Nguyễn Nhạc lên ngôi Vua đóng đô ở Qui Nhơn, hạ chiếu cắm 
đạo. năm 1782, nhà Tây Sơn chiếm Gia Định nơi Nguyễn Ánh xưng Vương từ 
năm 1780, khiến Nguyễn Ánh phải bỏ chạy ra Phú Quốc, cầu cứu Xiêm, rồi cầu 
viện Pháp qua trung gian đức cha Pigneau de Béhaine, tức Bá Da Lộc, giám mục 
Đàng Trong (từ năm 1771). Năm 1786 vua Tây Sơn sai em là Nguyễn Huệ ra đánh 
Thuận Hóa lấy cớ “phò Lê diệt Trịnh”. 


Tây Sơn đã cắt đứt giao thông giữa miền Trung và miền Nam; dầu vậy, các thừa 
sai vẫn tiếp tục vào hoạt dộng ở cả hai miền. Miền Trung năm 1763 có ba giáo sĩ 
Labartette, Longer, Darcet, và một số linh mục bản quốc. Vì mât liên lạc với mièn 
Nam, năm 1782 cha Labartette được cử làm giám mục phó đảm nhiệm miền 
Tnmg, nhưng 11 năm sau mới được tấn phong. Giáo đoàn mièn trung rơi vào tay 
Tây Sơn và chịu bách hại liên miên. Ở sDinh Cát (Quảng Tri), trụ sở của cha 
Longer, giáo dân chết quá nửa, phần vì Tây Sơn sát hại, phần vì ôn dịch hoành 
hành. Năm 1798, cha Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, giáo sĩ địa phận Đông Đàng 
Ngoài, chịu trảm quyết ở Phú Xuân cùng với 30 giáo dân. Các quan bày ra rất 


nhiêu hình khô mới lạ vô cùng dã man: đóng định vào ván rôi cho phơi năng, đô 


dâu vào rôn và cho bâc đôt, buộc tóc lên xà nhà, buộc ngón chân lên đâu lộn 


xuống, tùng xéo v.v...[54] 


Năm 1786, sau khi chiếm được Thuận Hóa, Nguyễn Huệ tự ý đánh thắng ra Bắc: 
Trịnh Khải (1783-86) bị bắt, tự vẫn chết. Quyền bính ở Bắc Hà được trao trả vua 
Lê; nhưng vì Lê Chiêu Thống (1786-88) bất tài, để Trịnh Bồng cướp lại quyên. 
Vua Lê cầu cứu Nguyễn Hữu Chỉnh là tay chân của Nguyễn Huệ ở Nghệ An; ông 
này dẹp được họ Trịnh nhưng rồi cũng chuyên quyền không khác chúa Trịnh, 
khiến Nguyễn Huệ phải can thiệp: Nguyễn Hữu Chỉnh bị giết. Nhưng vua Chiêu 
Thống sang Trung Hoa cứu viện nhà Thanh. Năm 1788, nhà Thanh phái Tôn Sĩ 
Nghị đem đại quân sang đánh Tây Sơn, Nguyễn Huệ thấy nước lâm nguy, tự xưng 
hoàng dé hiệu Quang Trung, cất binh đánh tan quân Thanh ngày 5 Tết 1789. 
Chiếm Bắc Hà, Quang Trung thống nhất Việt Nam, đóng đô ở Phú Xuân (Hué). 
Năm 1792 vua Quang Trung băng hà, con là Quang Toán lên kế nghiệp, tức Cảnh 
Thịnh (1792-1802). 


Đó là tình hình chính trị ở Bắc Hà, khi đức cha J. Davoust lên thay thế đức cha 
Reydellet, cai quản địa phận Tây Đàng Ngoài từ năm 1780. Khi địa phận lâm cảnh 
loạn lạc, trên 2.000 giáo dân di tản sang AI Lao; cha Le Breton và hai thày giảng 
cùng đi với họ để lo việc giảng dạy. Năm 1789, đức cha Davoust mât, cha J. 
Longer Gia một giáo sĩ Đàng Trong được cử làm giám mục, ngài đi bộ sang Macao 
để được tấn phong, rồi về tấn phong cho đức cha Alonso Phê (1793) địa phận 
Đông, đức cha Labartette (1793) địa phận Đàng Trong và đức cha La Motte (1796) 
làm giám mục phụ tá. Đoàn thừa sai địa phận Tây bấy giờ, không ké hai đức cha, 


chỉ có bôn vi: De La Bissachère, Leroy, Guérard và Lepavec. 


Cuộc bách hại trở nên ác liệt từ năm 1798 dưới thời Cảnh Thịnh, sau khi nhà Vua 
bắt được một bức thư của Nguyễn Ánh gởi cho giám mục Labartette ở Phú Xuân, 
việc này làm cho Cảnh Thịnh nghi người Công giáo muốn dấy loạn. Ngay năm ấy, 
linh mục Gioan Đạt bị giết ở Thanh Hóa ngày 28 tháng 10. Các giáo sĩ Pháp, Việt 
đều phải làm hầm trú ân, hoặc chạy trốn vào rừng hay ra hoang đảo; mỗi khi muốn 


viéng thăm giáo dân phải lén lút, trá hình. 


Địa phận Đông Đàng Ngoài, từ khi đức cha Obelar Khâm lên kế vị đức cha 
Hernández năm 1778, đã trở thành bãi chiến trường giữa Bắc Hà và Nam Hà, rồi 
giữa Tây Sơn và quân Thanh. Chiến tranh gây nhiều thiệt hại cho địa phận: nhiều 
thánh đường, nhà chung ra tro, nhiều làng Công giáo bị cướp phá. Năm 1789, đức 
cha Obelar qua đời, địa phận chỉ còn ba thừa sai là cha chính Alonso Phê nắm 
quyền Đại diện Tông tòa và hai cha Benilo và Cortès, với 16 cha dëng người Việt, 
vài ba linh mục triều. Nhưng ngay năm sau, Marnila đã sai sang thêm bốn cha I. 
Delgado Y, D. Henares Minh, J. Gatillepa và M. Vidal. Năm 1790, Tòa thánh gởi 
Sắc phong giám mục cho cha chính Alonso, ngài được đức cha Longer Gia địa 


phận Tây tân phong ngày 20.3.1793 tại Trung Linh. 


Dưới thời bách hại của Tây Sơn, nhờ tình bằng hữu giữa đức cha Alonso Phê và 
quan trấn xứ Nam, mà địa phận Đông tránh được nhiều thiệt hại và cảnh bắt bớ. 
Tuy nhiên, các cha cũng phải khôn khéo lần trốn và tránh những cuộc hội họp 
đông người. Trong khi cuộc bách hại của vua Cảnh Thịnh diễn ra khắp nơi, nhất là 
ở miền Trung, thì đức cha Alonso Phê cứ đi thăm viếng các giáo xứ, tựa như không 
có chuyện gi xảy ra. Đức cha lên tận xứ Bắc (Bắc Ninh), tại đây ngài lâm bệnh sốt 
rét rừng, phải quay trở về, nhưng đến Lai Ơn thì từ trần ngày 2.2.1799. Cái chết 
của đức cha Alonso trút hết gánh nặng cho đức cha Delgado Y mới 39 tuổi, đã 


được tấn phong làm giám mục từ ngày 20.9.1795. 


4. Đức cha Bá Đa Lộc với Nguyễn Ánh Gia Long 


Trong Nam Hà, năm 1784 đức cha Bá Da Lộc đem hoàng tử Cảnh sang Pháp cầu 
cứu. Nhưng nước Pháp bấy giờ đang ở tình trạng bất ôn, nên việc không thành. 
Tuy nhiên, đức cha cũng vận động được một SỐ người tình nguyện, với chiến 
thuyền, súng ống, đạn được. Trong khi đó, trong nước nhờ có nhiều tướng tài giỏi 
như Võ Tánh, Nguyễn Văn Thành, Võ Di Nguy, Nguyễn Vương đã chiếm lại được 
toàn cõi Gia Định (1788-89), chờ ngày Bắc tiến. Tháng 7 năm 1789, chiến thuyền 
Méduse đưa đức cha, hoàng tử và các ông Chaigneau, Vannier, Forcant, Ollivier, 


Dayot, tới cửa Vũng Tàu. 


Các ông này không những là cố vẫn quân sự mà còn là những chiến sĩ tận tình giúp 
Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Dayot làm có vấn bộ chỉ huy hải quân, Ollivier làm có 
vấn bộ chỉ huy lục quân, tất cả đặt dưới quyền tư lệnh tối cao của Nguyễn vương. 
Được viện binh rồi, hải quân của Nguyễn ra đánh Qui Nhơn. Lúc này anh em Tây 
Sơn bắt đầu chia rẽ và suy yếu, nhất là từ khi Quang Trung Nguyễn Huệ mất 
(1792). Nhưng mãi đến năm 1799, Nguyễn vương mới chiếm được thành Qui 
Nhơn, cải tên là Bình Dinh.[55] 


Đức cha Bá Đa Lộc tuy bận công việc giúp đỡ Nguyễn vương, nhưng vẫn không 
bỏ phận sự chủ chăn và truyền giáo. Việc ngài nhúng tay vào chính trị cũng chỉ 
mong cho xứ Truyền giáo này được một ông vua Công giáo hay ít là có thiện cảm 
với đạo, để việc truyền bá Phúc âm được tự do. Khi từ Pháp trở lại Việt Nam, đức 
cha đưa sang thêm 10 thừa sai: Pocard, Lelabousse, Lavoué, Tarin, Leblanc, 


Boisserand, Pilon, Grillet, Austruy, Gire. Theo lời yêu cầu của Nguyễn vương, đức 


cha cho dời chủng viện ở Chantabun (Xiêm) về Lái Thiêu. Cha Boisserand được 
đặt làm giám dốc. Con số 10 thừa sai nói trên, trong vòng 3 năm đã mất bốn, vì 
không chịu được thủy thô, đó là các cha Pocard, Tarin, Leblanc và Pilon. Đời Võ 
vương (1738-65), giáo dân miền Nam vào khoảng 100.000, nhưng trong thời chiến 
tranh và bách hại nhiều người bỏ trôn sang Cao Miên, Xiêm La, nên khi nhà 
Nguyễn khôi phục giang sơn con số nói trên chỉ còn độ 60.000; nhiều thánh đường 
bị đốt phá, sụp đồ. Công việc của các thừa sai và hàng giáo sĩ Việt Nam lúc này là 
xây dựng lại các cơ sở, giúp đỡ an ủi giáo dân. Đức cha Bá Đa Lộc hàng năm đi 
thăm viếng các giáo xứ, ra tận Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Tới đâu giáo dân 
đều vui mừng đón rước, vì nhiều nơi đã 15 hay 20 năm không được gặp linh mục. 
Năm 1799, đức cha lâm bệnh từ trần tại Diên Khánh (Khánh Hòa), được Nguyễn 
vương cho đưa về Gia Định chôn táng rất long trọng trong khu vườn cạnh một ngôi 
nhà cũ của đức cha, mang tên “Lăng Cha Cả”,[56] đức cha phó Labartette lên kế 


VỊ. 


Năm 1801, Nguyễn Vương đánh chiếm Phú Xuân, vua Cảnh Thịnh phải chạy ra 
Bắc. Ngày 31 tháng 5 năm (1802) Nguyễn Ánh lên ngôi tại Phú Xuân hiệu Gia 
Long, rồi cùng Nguyễn Văn Trương lãnh thủy binh, Lê Văn Duyệt và Lê Chất lãnh 
bộ binh, ra đánh Bắc Hà: vua Tây Sơn bị giết. Gia Long tiễn vào Thăng long ngày 
22.7.1802, hoàn thành công cuộc thống nhất giang sơn, đã bị chia xẻ từ tiền bán 


thế kỷ XVI. 


Dé tỏ lòng biết ơn đức cha Bá Đa Lộc trong công cuộc thống nhất Nam Bắc, vua 
Gia Long tuyên bố hủy bỏ các chiếu chỉ cám đạo, cho các giám mục, giáo sĩ được 
tự do giảng đạo, xây thánh đường và các cơ sở giáo dục, bác ái, cắm lương dân 
không được hà hiếp người Công giáo. Năm 1803, khi Gia Long đã trở về kinh đô 
Huế, ba giám mục Delgado (địa phận Đông), Labartette (Đàng Trong), Havard 


(phó địa phận Tây) và cha chính Liot (Đàng Trong) đến triều đình đệ lên một bức 
thư xin nhà vua ban chi dụ bênh vực đạo như đã hứa. Vua Gia Long như thường lệ 
tiếp kiến các giám mục rất niềm nở và hứa sẽ làm như các ngài xin, nhưng còn 


phải qua hội đông Nội các. 


Tại hội đồng Nội các, các quan phản đối kịch liệt cho rằng người Công giáo “yêu 
sách quá đáng”. Nhiều ông còn chỉ trích và yêu cầu nhà Vua cắm đạo, một ông 
khác đòi trục xuất hết các thừa sai ngoại quốc. Gia Long bình tĩnh nghe các quan 
lớn tiếng chống đối rồi trả lời cha chính Liot rằng: ông không thể chấp thuận đơn 
xin của các giám mục. Cuối năm 1803, có tiếng đồn Gia Long sẽ công bố một 
chiếu chỉ hạn chế quyền tự do giảng đạo. Nhân dịp vua ra Thăng Long đón tiếp đại 
sứ đặc quyền nhà Thanh sang phong Vương, đức cha Longer Gia đến yết kiến. 
Nhưng thái độ của Gia Long đã thay đổi, không còn là một ông hoàng khi bị Tây 
Sơn đánh đuôi nữa. Nhà Vua tiếp đức giám mục một cách lạnh nhạt và tránh nói 


đên vân đê tôn giáo. 


Trở vè kinh đô, ngày 4.3.1804 Gia Long ra một chỉ dụ, tự phong làm Giáo chủ và 
tự định đoạt lấy tất cả các vấn dë tôn giáo. Trong chi dụ này, nhà Vua gọi đạo 
Công giáo là “Đạo ngoại quốc, di đoan làm mê hoặc ngu dân”. Chi dụ còn cấm 
người Công giáo không được xây cất thêm hay sửa chữa những thánh đường hư 
nât.[57] Thế là vỡ mộng, đối với những thừa sai đã tận tình giúp đỡ nhà Vua lúc 


còn là Nguyễn Ánh. 


Năm 1820, vua Gia Long băng hà, hoàng tử Đảm lên ngôi Vua, tức Minh Mạng. 
Trong di chiếu, Gia Long có trói cho Minh mạng đừng cắm đạo Công giáo, trước 


là để biết on đức cha Bá Đa Lộc, sau là dé tránh những khó khăn về ngoại giao. 


M 


GIÁO HỘI Ở VIỆT NAM VƯƠN LÊN TRONG TH-U THÁCH 


1. Cuộc bách hại của vua Minh Mạng (1820-41) 


Minh Mạng trước khi lên cầm quyền đã ác cảm với Tây phương và đạo Công giáo. 
Do đây, ai cũng đoán một cuộc bách hại sẽ xảy ra. Việc ngoại giao với Tây phương 
mỗi ngày thêm lạnh lùng, nhiều người Pháp giúp Gia Long trước đây chán nản xin 
về nước. Ngày 12.2.1825, nhà Vua hạ chiếu chỉ: “Tà Đạo của Tây phương làm hại 
lòng người, các đạo sĩ mê hoặc dân ngu và làm hư hỏng phong tục. Như thế chẳng 
phải là cái họa lớn cho nước ta sao? Vậy ta phải ngăn cấm dé dân ta quy về chính 
đạo”. Chiếu chỉ cắm đạo không mấy ảnh hưởng tại các địa phận miền Bắc, vì xa 
triều đình, dân chúng chưa muốn phục nhà Nguyễn, các quan hoặc có đạo hoặc 
cảm tình với đạo. Chiếu chỉ khi vào tới miền Nam, tả quân Lê Văn Duyệt bấy giờ 
đang là Khâm sai ở Gia Định, nói với các quan rằng: “Các đạo trưởng đã làm gì 
nên tội, mà phải bắt bó họ ? ... Nhà Vua ban biết bao ân huệ cho các nhà sư, những 
người đã làm ích lợi gì cho đất nước này? Nhà Vua không nhớ rằng: các thừa sai 
mới là những người đã cho chúng ta thóc gạo khi chúng ta đói, vải vóc khi chúng 
ta cần. Coi chừng, đừng có đem sự vô ân để đền đáp... Chính ta sẽ lên triều dình, 


để trình bày việc này”. [58] 


Tháng 12.1827, Lê Văn Duyệt về Hué tâu trình vua Minh Mạng nghe hành động 
của nhà Vua là trái lẽ phải, trái với đường lối chính trị rộng rãi khôn ngoan của vua 


cha, đồng thời trình bày những hồ sơ của Gia Long nhìn nhận công ơn của đức cha 


Bá Đa Lộc đối với nhà Nguyễn: “Tâu hoàng thượng, chúng ta định bắt bớ các đạo 
trưởng người châu Âu, trong khi chúng ta còn đang nhai cơm do các vị đó cung 
cấp cho chúng ta sao? Ai đã giúp hoàng thượng lấy lại đất nước này ? Hình như 
hoàng thượng muốn mât nước ? Tây Sơn chém giết người Công giáo, Tây Son mât 
ngôi. Vua xứ Pégou (Miến Điện) vừa đuổi các linh mục ra khỏi nước, liền bị xô 
khỏi ngai vàng. Hình như hoàng thượng không còn nhớ đến những công ơn của các 
thừa sai. Hình như mộ của thượng sư Pherô (Bá Đa Lộc) không còn ở giữa chúng 
ta ? Không được ! Bao lâu thần còn sống, hoàng thượng sẽ không làm điều ấy. Khi 
thần chết rồi, hoàng thượng muốn làm gi thì làm”.[59] Nghe lời bộc trực cứng rắn 
của thượng công, Minh Mạng buộc lòng ngưng kế hoạch của mình, nhưng căm 


giận họ Lê lăm. 


Tháng 8 năm 1832, Lê Văn Duyệt từ trần, Minh Mạng từ đây không còn ai cản 
ngăn việc bắt bớ đạo nữa. Ngày 6.1.1833, nhà Vua hạ chiếu chỉ cắm đạo toàn 
quốc: “Câm các Tây dương đạo trưởng vào nước, lùng bắt cho hết các đạo trưởng 
ngoại quốc cũng như bản xứ, tiêu điệt mọi tín hữu ở khắp nước và phá bình địa các 
nhà thờ, nhà chung”. Từ khi có chiếu chỉ nảy, trên 400.000 giáo dân trong nước 
lâm vòng điêu đứng. Số người Công giáo nối tiếp nhau ngã gục dưới lưỡi gươm 
của Minh Mạng, người ta được biết danh tánh trên 100 giáo dân, 15 thày giảng, 20 


linh mục Việt và 9 thừa sai nước ngoài. 


Ngay trong những năm đầu, cuộc bách hại diễn ra nặng nè trong địa phận Tây 
Đàng Ngoài. Ngày 11.10.1833, cha Pherô Lê Tùy bị giết ở Nghệ An. Từ ngày ấy, 
các quan thi nhau đi lùng bắt các giáo sĩ và trùm trưởng để lập công. Năm 1837 
thừa sai Jean Cornay Tân, thày giảng Phanxicô Xaviê Cần bị trảm quyết ở Sơn Tây 
và Hà Nội. Sang năm 1838, linh mục Giacobê Đỗ Mai Năm. trùm xứ Antôn 


Nguyễn Đích và lý trưởng Micae Nguyễn Huy Mỹ cũng chịu xử ở Nam Định ngày 


12 tháng 8; rồi đến đức cha Pierre Borie Cao, người kế vị đức cha Havard, cùng 
với hai cha Vinh sơn Nguyễn Thời Điểm (80 tuổi) và Pherô Vũ Đăng Khoa chịu 
chết ở Đồng Hới ngày 24 tháng 11 ; gần một tháng sau, đến lượt ba thày giảng 
Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Pherô Trương Văn Đường và Pherô Vũ Văn Truật ở Sơn 
Tây. Cuối năm 1839, chịu trảm quyết ở Hà Nội có hai cha Pherô Trương Văn Thi 
và Anrê Trần An Dũng Lạc. Năm 1840, cuộc bách hại ác liệt hơn nữa, rất đông 
giáo dân, giáo sĩ, giáo dân bị giết, trong số này có những vị sau đây: ở Hà Nội, linh 
mục Luca Vũ Bá Loan; ở Nam Định, các linh mục Gioan Nguyễn Đình Nghị, 
Mactinô Tạ Đức Thịnh, Phaolô Nguyễn Ngân, lý trưởng Gioan Baptista Cỏn, nhân 
viên thuế vụ Mactinô Thọ: ở Ninh Bình linh mục Phaolô Phạm Khắc Khoan với 
hai thày giảng Pherô Nguyễn Văn Hiếu, Gioan Baptisa Đinh Văn Thành; ở Đồng 
Hới, thày giảng Pherô Nguyễn Khắc Tự và trùm xứ Antôn Nguyễn Hữu Năm. [60] 


Địa phận Đàng Trong cũng chịu một cuộc bách hại không kém phần ác liệt Năm 
1833, thừa sai Isidore Gagelin Kính bị bắt ở Bình Định và đưa ra Huế, mang gông 
cùm cho tới khi bị xử giảo ngày 17 tháng 10, sáu ngày sau đến lượt sĩ quan Phaolô 
Tống Viết Bường chịu trảm quyết. Cũng năm 1833, cha Odorico de Collodi dòng 
Capuxinô bị bắt ở Cái Nhúm, dẫn ra Huế, chịu giam cùng với thừa sai FrancoIs 
Jaccard Phan. Hai nhà truyền giáo bị phát lưu sang Ai Lao: cha Odorico chết rũ tù, 
còn cha Jaccard bị dẫn về Quảng Trị, tại đây cha được phúc Tử đạo với chủng sinh 
Toma Trần Văn Thiện ngày 21.9.1838. Chịu chết ở Huế năm 1835, có thừa sai 
Joseph Marchand Du ngày 30 tháng I1, quân nhân Anrê Trần Văn Trông ngày 28 
cùng tháng, y sĩ Simon Phan Đắc Hòa ngày 11.12.1840. Đức cha J. B. Taberd Từ, 
người kế vị giám mục Labartette (1827), đã cùng với mấy thừa sai Pháp trốn sang 
Cao Miên và Xiêm La. Ở Xiêm, nhà Vua bắt đức cha phải đứng lên hô hào dân 


chúng lật đỗ Minh Mạng, nhưng ngài bỏ sang Singapor (1834). 


Địa phận Đông Đàng Ngoài, trong những năm đầu của cuộc bách hại, các quan 
không ráo gët hoạt động, nên còn tạm yên được mấy năm. Nhưng năm 1837, tuần 
phủ Hưng Yên bị cách chức, tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh phải triệu về 
kinh bị quở mắng nặng lời. Trịnh Quang Khanh từ đây trở thành con người hung 
dữ đến tàn bạo, người ta gọi ông là “hùm xám tỉnh Nam”. Quan quân từng đội từng 
vệ đi khắp nơi, khám xét từng nhà, từng hầm hố. Địa phận Đông vào cuối đời 
Minh Mạng phải chịu những cơn bão tố dữ dội nhất. Hai đức cha chánh phó 
Delgado Y, Henares Minh đều già yếu, cha chính Fernández Hiền thì ốm đau luôn, 
các ngài sống ngày đêm dưới hầm trú, chờ quan quân đến bắt. Chỉ có cha 
Hermosilla Vọng là khỏe mạnh, nhanh chân, phải coi sóc cả địa phận; tuy có sự 
cộng tác của trên 40 cha dòng người Việt, một số linh mục triều, nhưng phần lớn 


cao niên, một sô đã bi bắt. 


Năm 1838, hai đức cha, cha chính cùng bị bắt và bị điệu về Nam Định. Đức cha 
Domingo Henares Minh và thày giảng Phansinh Đỗ Văn Chiểu chịu trảm quyết 
ngày 25 tháng 6; đức cha Ignacio Delgado Y chết rũ tù ngày 12 tháng 7, thọ 77 
tuổi; ba ngày sau linh mục Pherô Nguyễn Bá Tuần cũng chết trong ngục; ngày 24 
tháng 7, cha chính José Fernández Hiën bị xử trảm; ngày 21 tháng 8 linh mục 
Giuse Đặng Đình Viên bị xử ở Hưng Yên. Cho đến năm 1840, còn 8 linh mục 
dòng người Việt được phúc Tử đạo: cha Vinhsơn Đỗ Yến ở Hải Dương ngày 
30.6.1838; cha Pherô Nguyễn Văn Tự ở Bắc Ninh ngày 5.9.1838; cha Đaminh 
Nguyễn Văn Hạnh cùng với linh mục triều Bênađô Vũ Văn Duệ ngày 1.8.1838. 
Sang năm 1839, cha Đaminh Vũ Đình Tước ngày 2 tháng 4, ngày 26.11 hai cha 
Tôma Đinh Viết Du, Đaminh Nguyễn Văn Xuyên; năm liền sau 1840, hai cha 
Giuse Vũ Duy Hiển, Đaminh Trạch ngày 29 tháng 5 và 18 tháng 9, tất cả đều bị 
giết ở Nam Định. Bậc thày giảng, ngoài thày Phansinh Đỗ Văn Chiều, còn các thày 
Giuse Nguyễn Đình Uyên, Phanxicô Xaviê Mậu. Daminh Bùi Văn Úy, Tôma 


Toán. Häng giáo dân có Giuse Hoàng Lương Cảnh, Âutinh Phan Viết Huy, Nicola 
Bùi Đức Thể, Đaminh Đinh Đạt, Toma Nguyễn Văn Đệ, Âu tinh Nguyễn Văn 
Mới, Stêphan Nguyễn Văn Vinh. Tất cả đều chịu chết trong những năm 1838- 
1839, ở Bắc Ninh và Nam Định. 


Năm 1839, thừa sai P. Retord Liêu nhận Sắc Tòa thánh phong giám mục địa phận 
Tây. Năm sau, ngài phải sang Manila để thụ phong; trở về địa phận (än phong tai 
Vĩnh Tri ngày 25.4.1841, cho cha J. Hermosilla Liêm (Vọng) làm giám mục dia 
phận Đông. Trước đây một năm, đức cha E. Cuénot Thé, giám mục phó địa phận 


Đảng Trong, cũng đã lên kế vị đức cha Taberd. 


Đầu năm 1841, vua Minh Mạng ngã ngựa chết,[61] ít lâu sau Trịnh Quang Khanh 
cũng theo Minh Mạng xuống mò. Giáo hội được tạm yên một thời gian dưới triều 
Thiệu Trị (1841-1847). Thiệu Tri cũng tản bạo như vua cha, nhưng ông không 
tuyên bố hủy bỏ các chiếu chỉ cắm đạo, nên việc bách hại vẫn còn tiếp tục ở nhiều 
nơi: bà Agnê Lê Thị Thành (Dé) chết rũ tù ở Nam Định ngày 12.7.1841; đúng một 
năm sau, cha Pherô Hoàng Khanh chịu trảm quyết ở Hà Tĩnh; Dàng Trong có giáo 


dân Matheô Lê Văn Gẫm chịu hành hình ở Chợ Đũi (Sài Gòn) ngày 11.5.1847. 


Lợi dụng tình thé tương đối yên ồn, năm 1841 đức cha Cuénot Thé địa phận Đàng 
trong triệu tập công đồng Gò Thị (Bình Định), nhằm xúc tién việc đảo tạo hàng 
giáo sĩ Việt, mở rộng đất truyền giáo lên Cao nguyên, giảng đạo cho đồng bào 
thuong.[62] Ô ngoài Bắc các thừa sai di lai tự do, có thể lưu lại trong những họ đạo 
chính, để giáo dân đến gặp và xưng tội, rước lễ. Các chủ chăn khuyến khích giáo 
dân góp công tái thiết thánh đường, chuộc lại những người còn bị giam giữ, xây cất 
chủng viện, sửa chữa nhà phước, m6 cửa lại các cơ sở từ thiện bác ái. Năm 1844, 


Tòa thánh chia Đàng Trong thành hai địa phận: địa phận Đông (Qui Nhơn) do đức 


cha Cuénot Thể đảm nhiệm, địa phận Tây (Sài Gòn) được trao cho đức giám mục 
phó D. Lefebvre Ngãi. Hai năm sau, Tòa thánh chia địa phận Tây Đàng ngoài làm 
hai : Nam Ký gòm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần Quảng Bình, ủy thác 
cho đức cha J. Gauthier Hậu; và Tây Ký gồm các tỉnh còn lại do đức cha P. Retord 


Liêu cai quản. 


2. Cuộc bách hại của vua Tự Đức (1848-83) và đảng Văn Thân (1885-1886) 


Vua Thiệu Trị vào cuối đời cũng ra chiếu chỉ cấm đạo. Nhưng ban hành được nửa 
năm, thì nhà Vua lâm bệnh băng hà ngày A. 1.1847, truyền ngôi lại cho con thứ là 
Hoàng Nhậm mới 17 tuổi. Tân quân lên ngôi, hiệu Tự Đức, ân xá cho mọi người bị 
bắt vì đạo được về nhà. Thái độ khoan hồng này làm nhiều người tưởng Tự Đức sẽ 
không bao giờ cắm đạo. Song người ta lầm, vì thái độ ấy chỉ là cơn gió thôi qua để 
khơi lên ngọn lửa bốc cháy dữ hơn. Tháng 8 năm Tự Đức nguyên niên (1848), một 
chiếu chỉ được ban hành nhằm lùng bắt các giáo sĩ, nhất là giáo sĩ nước ngoài. Nạn 
nhân thứ nhất của chiếu chỉ này là cha dòng Daminh Được 70 méi. chết rũ tù Nam 
Định ngày 13.5.1849. Ngay khi đó, cả nước phải ôn dịch, các quan cũng như nhân 
viên chính quyền đều trốn ân trong nhà, đóng cửa kín vì sợ lây dịch. Người ta lại 
thấy các giáo sĩ Công giáo xuất hiện hoạt động truyền giáo và bác ái. Ở Hué, giáo 
dân đưa xác kẻ chết với những lễ nghi Công giáo mà không bị ai cản trở. Ôn dịch 


kéo đài suốt năm 1850, giết chết gần hai triệu người, tức 20% dân số cả nước. [63] 


Trong thời gian này, Tòa thánh thiết lập thêm ba địa phận mới. Năm 1848, địa 
phận Đông Đàng Ngoài chia hai: Trung Ký gồm tỉnh Hưng Yên và 2/3 tỉnh Nam 
Định (trong đó có Thái Bình sau này), đức cha D. Marti Gia đảm nhiệm; phần còn 


lại là Đông Ký do đức cha Hermosillia Liêm cai quản. Hai năm sau, tức 1850, địa 


phận Bắc Đàng Trong cũng được thành lập gồm hai phần ba tỉnh Quảng Bình và 
trọn hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên. Cũng năm 1850, miền Hậu giang thuộc địa 
phận Tây Đàng Trong được cắt ra, hợp với Cao Miên lập thành địa phận Cao 
Miên. Hai địa phận mới được trao cho hai đức cha Fr. Pellerin Phan và J. Miche 
Mịch. Năm 1850 còn là Năm Thánh, đức Thánh Cha Piô IX (1846-78) mở Năm 
Toàn xá, làm giáo dân thêm phân khởi và sốt săng sống đạo. Các địa phận thâu dat 
những kết quả trông thấy: nhiều người xin nhập đạo nhiều người bỏ đạo xin trở lại. 
Hết mọi giáo dân đều biết lợi dụng Năm Toàn xá để trở nên đạo đức hơn, mạnh tin 


hơn, như chuân bị đón nhận một cuộc bách hại chưa từng có trong lịch sử. 


Ôn dịch năm 1850 vừa chấm dứt, tháng 3 năm 1851 Tự Đức công bố một chiếu chỉ 
khác, quyết lùng bắt hết các giáo sĩ và lên án tử hình các kẻ chứa chấp. Đẳng tử 
đạo thứ nhất do chiếu chỉ này là thừa sai Paris Augustin Schoeffler Đông, bị trảm 
quyết ở Sơn Tây ngày 1.5.1851. Đúng một năm sau, thừa sai Augustin Bonnard 
Hương cũng bị xử trảm ở Nam Dinh.[64] Sau cuộc Tử đạo của cha Bonnard, ôn 
dịch tái phát và lan tràn khắp miền Bắc, nhất là trong tỉnh Nam Định. Tiếp đến, trời 
đại hạn, bão lụt, mất mùa, khiến nhân dân vô cùng đói khổ. Trước những thiên tai 
ấy, nhiều người cho là tại nhà Vua giết hại người Công giáo, khiến Tự Đức phải 


tạm ngưng việc cắm đạo ở miền Bắc từ năm 1852 đến 1855.[65] 


Trong khi đó, ở miền Nam cuộc bách hại vẫn tiếp tục. Linh mục Philipphê Phan 
Văn Minh bị xử ở Vĩnh Long ngày 3.7.1853, trùm họ Giuse Nguyễn Văn Lựu chết 
rũ tù ở Mỹ Tho ngày 2.5.1854, trùm cả Anrê Nguyễn Kim Thông tự Năm Thuông 
quê ở Gò Thị (Bình Định), bị đày vào Mỹ Tho và chết tại đây ngày 15.7.1855. 


Sau cuộc nổi dậy của Lê Duy Cự và Cao Bá Quát ở miền Bắc (1854-1855), vua Tự 


Đức ban hành chiếu chỉ thứ ba. Chiếu chỉ tháng 9.1855 nằm không những nhằm 


vào các đạo trưởng, mà còn ra lệnh cho các “đạo đồ” phải xuất giáo, các thánh 
đường, nhà chung phải triệt hạ hết. Nạn nhân đầu tiên là cha Laurensô Nguyễn Văn 
Chương địa phận Tây, chịu trảm quyết ở Ninh Bình ngày 13.2.1856. Tử đạo trong 
năm1857, cha Phaolô Lê Bảo Tịnh ở Nam Định ngày 6 tháng 4; quan thái bộc 
Micae Hô Đình Hy ở Huế ngày 22 tháng 5; thày giảng Pherô Đoàn Văn Vân tại 
Sơn Tây ngày 25 tháng 5; đức cha José Sanjurjo An, giám mục địa phận Trung ở 


Nam Định ngày 20 tháng 7. 


Nhận thấy ba chiếu chỉ trên không đem lại kết quả mong muốn, vì nhiều nơi các 
quan không triệt dé thi hành hoặc nhận tiền hối lộ. Đầu năm 1857, đại sứ Pháp 
Montigny tới Cửa Hàn, đệ lên triều đình một văn thư, lời lẽ hăm dọa néu không 
thôi cấm đạo. Tự Đức nổi giận, một chiếu chi nữa được công bố ngày 7.6.1857. 
Chiếu chỉ mạt sát đạo Công giáo, gọi các giáo sĩ là “bọn chó má”, truyền thích tự 


hai chữ “Tả Đạo” vào mặt những giáo dân “bất khẳng”. [66] 


Chiếu chỉ được tổng đốc Nam Định Nguyễn Đình Tân, tức Thượng Hưng, triệt để 
thi hành, khiến cả xứ Bắc phải qua một thời đẫm máu, nhất là trong địa phận 
Trung. Các làng Công giáo đều bị phong tỏa, đốt phá, nhiều giáo sĩ dòng triều, 
thày giảng, chủng sinh, giáo dân bị bắt, bị giết hoặc phát lưu. Đức cha M. 
Sampedro Xuyên vừa mới nhận trọng trách địa phận Trung đã bị bắt, nhưng trước 
đây đức cha đã tấn phong cho cha V. Berriochoa Vinh làm giám mục có quyền kế 
vị. Đức cha Melchor Sampedro Xuyên chịu xử lăng trì ở Nam Định ngày 
28.7.1858. Cũng năm ấy, cha dòng Daminh Hà Trọng Mậu bị xử ở Hưng Yên ngày 
5 tháng 11. Tử đạo trong năm 1859, có Đaminh Án Khảm, Giuse Cai Tả, Luca Cai 


Thìn ở Nam Định, linh mục Daminh Câm ở Hưng Yên. 


Việc cắm đạo và ngược đãi các giáo sĩ ngoại quốc đã nên cớ cho quân đội Pháp và 
Tây Ban Nha đánh phá Cửa Hàn (tháng 9.1858), rồi chiếm Gia Định (tháng 
2.1859). Việc này làm vua Tự Đức thêm giận, và cũng từ đây cuộc bách hại trở nên 
khốc liệt ở miền Trung và miền Nam. Sĩ quan Phansinh Phan Văn Trung chịu trảm 
quyết ở Huế 6.10.1858. Tử đạo trong năm 1859, có linh mục Phaolô Lê Văn Lộc 
và giáo dân Phaolô Hạnh ở Gia Định, linh mục Phaolô Đoàn Công Quý và trùm xứ 
Emmanuel Lê Văn Phụng ở Châu đốc. Cuối năm ấy, ngày 15 tháng 12, chiếu chỉ 
thứ 5 buộc các quân nhân Công giáo phải bỏ đạo, bước qua Thập giá trước khi ra 
chiến trường đánh bọn “bạch quỷ”. Ai không tuân lệnh phải thích tự, giải ngũ, phát 


lưu. 


Đang khi triều đình phải đương đầu với quân viễn chinh Pháp và Tây ở miền Nam, 
thì ngoài Bắc có Tạ Văn Phụng tự xưng là con cháu nhà Lê với danh hiệu Lê Duy 
Minh, khởi binh đánh họ Nguyễn. Giữa lúc miền Bắc chìm trong nội chiến, miền 
Nam phải chống ngoại xâm, Tự Đức ban hành chiếu chỉ thứ 6 ngày 17.1.1860, bắt 
các quan phải kiểm soát rất gắt gao các làng Công giáo. Cũng năm ấy, chiếu chỉ 
tháng 7 nhằm lùng bắt cả các di phước nhất là di Mến Thánh giá, vì trong thời bách 
hại các dì phước này đã đóng vai trò khá quan trọng, như liên lạc thư từ, trao Mình 
Thánh Chúa, cơm nước cho các đắng bị giam cầm vì đạo. Hàng trăm di phước bị 


bắt và bị giết. 


Hai chiếu chỉ nói trên, thêm vào đó chiếu chỉ thứ 8 ngày 5.8.1861 cũng gọi là chiếu 
chỉ “Phân sáp”, nhằm phân tán các làng Công giáo, đã tạo nên một thời “Tử nạn” 
với những chuỗi ngày đen tối đau thương nhất cho Giáo hội Việt Nam, và chỉ được 
chấm dứt sau hòa ước Nhâm Tuất (1862). Đất đai, vườn tược, nhà cửa, mùa màng, 
súc vật của người Công giáo, tất cả đều sang tay những làng lân cận ngoại đạo. 


Đang khi khắp nơi người ngoại giáo chia nhau của cải, điên địa, thì người Công 


giáo từng ngàn từng vạn kéo nhau trôn chạy lên rừng núi hoặc chui rúc dưới 
thuyên, nêu không thì bị điệu vào tù, chịu khắc tự, mang gông cùm xiêng xích, 
hoặc bị phân tán vào những làng ngoại đạo. Máu Tử đạo chảy nhiêu nhật trong thời 


nảy, trong Nam cũng như ngoài Bắc. [67] 


Trước hết ở miền Trung, sĩ quan Giuse Lê Đăng Thị bị xử giảo ở Huế ngày 
24.10.1860. Sang năm sau, cha Gioan Đoàn Trinh Hoan và trùm xứ Mattheô 
Nguyễn Văn Phượng cùng bị xử trảm ở Đồng Hới ngày 26 tháng 5; tại Bình Định, 
đức cha Etienne Cuénot Thể chết rũ tù ngày 14 tháng 11. Trong Nam, lương y 
Xuân cùng với 120 giáo dân khác bị giết ở Biên Hòa năm 1860; năm 1861 linh 
mục Pherô Nguyễn Văn Lựu ở Mỹ Tho ngày 7 tháng 4; cũng năm ấy ngày 16 
tháng 12 tại Biên Hòa 401 giáo dân chịu thiêu sinh. 


Nhưng ác liệt và đẫm máu hơn cả phải nói là ở miền Bắc, nhất là địa phận Trung, 
vì Thượng Hưng hãy còn đấy. Ngày 30.1.1860 đã có linh mục Tôma Khuông chịu 
trảm quyết ở Hưng Yên, rồi đến hai thừa sai Pháp François Néron Bắc ở Sơn Tây 
ngày 3.11.1860, Théophane Vénard Ven ở Hà Nội ngày 2.2.1861; hai tháng sau, 
đến lượt cha dòng Giuse Tuân ở Hưng Yên. Đức cha Valentin Berriochoa Vinh đã 
phải rời khỏi địa phận sang tỉnh Đông, ấn dưới hầm với đức cha Jerónimo 
Hermosilla Liêm, đã cải tên là Tuấn, khi ở dưới hầm, khi lênh đênh trên giòng 
sông. Tháng 1 năm 1861, hai đức cha bị bắt cùng với cha Almató Bình và thày 
giảng Giuse Nguyễn Duy Khang. Hai đức cha và cha Pedro Almató Bình bị xử ở 
Hải Dương ngày 1 tháng 11 năm ấy; ngày 6 tháng 12 đến lượt thày Giuse Nguyễn 
Duy Khang.[68] 


Trong Nam, 6 tháng đầu năm 1862 cuộc bách hại còn tiếp tục. Ngày 7 tháng 1, 290 


đàn ông, 106 đàn bà, khoảng 50 trẻ con bị thiêu sinh trong những trại giam ở vùng 


Bà Rịa; ngoài ra còn hàng mây trăm người bị giêt, hoặc buông sông hay ném 


xuống giếng lấp đi ở Đất Đỏ và Bà Rịa. 


Ngoài Bắc, cuộc bách hại ở địa phận Trung tới giai đoạn khóc liệt nhất, do bàn tay 
sát nhân của Nguyễn Đình Tân tức Thượng Hưng: trên chục ngàn nạn nhân bị 
thiêu sinh, xử giảo, xử trảm hoặc buông sông. Trong số này chúng tôi phải ké đến 
16 vị sau đây, đã chịu chết ở Nam Định trong những tháng 5 và 6, tất cả đều là 
giáo dân: Laurensô Ngôn, Phaolô Đồng, Giuse Túc, Daminh Ninh, Pherô Dũng, 
Pherô Thuận, Vinh sơn Dương, Daminh Toái. Đaminh Huyện, Daminh Nhì, 
Daminh Mao, Anrê Tường, Daminh Nguyện, Vinh sơn Tưởng, Pherô Da, Giuse 
Tuấn. [69] 


Chiến tranh Pháp-Việt đưa tới hòa ước Nhâm Tuất (5.6.1862) buộc Tự Đức phải 
chấm dứt cuộc bách hại. Giáo dân lục tục trở về làng, những giáo sĩ sống sót trở lại 
nhiệm sở, để cùng đoàn chiên tái thiết giáo xứ, lập lại cuộc đời. Ở Bắc Hà, đức cha 
Jeantet Khiêm (1858-66) và đức cha Theurel Chiêu (1866-68) địa phận Tây xây 
chủng viện Kẻ Chäm và tòa Giám mục Kẻ Sở. Đức cha Alcázar Hy (1861-70) địa 
phận Đông, từ Macao trở lại địa phận. Dia phận Trung chưa có giám mục vì tình 
hình chưa yên hän, mây năm sau mới có đức cha Cezón Khang (1865-80). Đức cha 
Gauthier Ngô Gia Hậu (1846-77) địa phận Nam (Vinh) ra mặt hoạt động, song vẫn 


còn bị quản thúc không được tiêp xúc với giáo dân. 


Trong Nam Hà, đức cha Sohier Bình (1862-76) địa phận Bắc (Huế), người mà các 
quan tưởng đã chết, nay xuất hiện giữa kinh thành. Ngài đi thăm viếng các giáo xứ, 
cử hành các lễ nghi rất long trọng, lương giáo tham dự đông đảo như ngày hội. 
Đức cha Charbonnier Trí (1864-79) kế vị đức cha Cuénot, được một tàu Pháp đưa 


tới Qui Nhơn giữa sự hoan hỉ của giáo dân. Đức cha Lefebvre Ngãi (1844-64) địa 


phận Tây bỏ Xóm Chiếu dọn vào Sài Gòn, mời các nữ tu dòng Thánh Phaolô 
(1860) và các sư huynh Lasan (1866), đến đảm nhận công tác bác ái và giáo dục; 
cũng chính ngài giúp mẹ Philomène lập dòng Kín (nữ đan viện Cát minh) Sài Gòn 
(1862). Cuối năm 1864, đức cha Lefebvre từ nhiệm; đức cha Miche Mịch đang là 
giám mục Cao Miên được cử trở lại nhận quyền địa phận Tây (1864-73), kiêm 


giám quản Cao Miên. 


Chiến tranh Pháp-việt còn tiếp diễn. Sau trận đánh Hà Nội lần thứ nhất (1873), 
Việt Nam phải ký hòa ước Giáp Tuất (15.3.1874) nhường đứt sáu tỉnh miền Nam 
cho Pháp. Giữa lúc quân Pháp đánh Bắc lần thứ hai (1882) và đưa quân vào Huế 
(1882-83), vua Tự Đức băng hà, triều đình rối ren, phải ký hòa ước 1883 và 1884 
nhận quyền bảo hộ của Pháp.[70] Phong trào Cần Vương và Văn Thân nổi dậy kéo 
nhau đi đánh phá các làng có đạo, tái diễn cuộc bách hại, có lẽ tàn bạo hơn trước, 
vì không phải chỉ nhà cầm quyên bất đạo, nhưng cả lương dân hiệp lực với phong 
trào chống Pháp: vì không đánh được Tây nên quay ra sát hại người Công giáo mà 
họ cho là theo Tây. Đứng trước cuộc khủng bồ tàn nhẫn này, người Công giáo phải 


dùng đên vũ lực đê tự vệ. 


Các giáo xứ khắp miền Trung bị Văn Thân bô vây và tân công: hằng trăm làng ra 
tro, hàng ngàn người bị thảm sát. Cũng có những làng chống trả oanh liệt, như Trà 
Kiệu (Quảng Nam), An Ninh (Quảng Trị). Cuộc bách hại tuy ngăn (1885-86), 
nhưng con số nạn nhân cao hơn trước: 60.000 người bị giết. [71] Các địa phận ở 
ngoài Bắc ít bị thiệt hại vì Văn Thân, nhưng khốn khổ vì nạn Cờ Đen và quân nhà 
Thanh, nhất là trong các tỉnh thuộc địa phận Bắc, vừa được thành lập năm 1883, 
gồm các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và một phần của hai 
tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, tách bởi địa phận Đông. Dia phận mới được trao cho 


đức cha Colomer Lễ (1883-1902), người kế vị đức cha Alcázar Hy cai quản địa 


phận Đông từ năm 1870. Dia phận Đông thu hẹp (Hải Phòng) được dành cho đức 
cha Terrés Hiën (1883-1906). 


IV 


GIÁO HỘI Ở VIỆT NAM THÉ KỶ XX 


1. Công cuộc kiến thiết trong các địa phận thuộc hội Thừa sai Paris (1888-1933) 


Năm 1888, vua Hàm Nghi (1884-1888) bị bắt, phong trào Văn Thân tuy còn hoạt 
động, nhưng suy yếu dân, nhất là không còn những vụ uy hiếp người Công giáo 
như trước nữa. Ngược lại, lương dân theo đạo rất đông. Trước kia, các địa phận 
thuộc hội Thừa sai Paris mỗi năm chỉ thêm từ 7.000 đến 8.000 tân tòng, nhưng 
năm 1888 trên 10.000, năm 1889 trên 15.000, năm 1890 trên 20.000. Sau đó con số 
xuống dần, năm 1891 khoảng 18.000, năm 1892: 15.000.[72] 


Đây là giai đoạn kiến thiết: giáo sĩ cũng như giáo dân đều hăng say truyền bá đức 
tin và sống đạo. Năm 1900, công đồng miễn thứ nhất họp tại Kẻ Sặt từ 11 tháng 2 
đến 6 tháng 3, với nhiều quyết định mở đường cho bước tién của Giáo hội Việt 
Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ XX. Cũng năm 1900, ngày 27 tháng 5, ngày trọng 
đại của Giáo hội Việt Nam, đức Thánh Cha Leô XIII ghi vào Số bộ Chân phước 64 
đẳng Tử đạo Việt Nam: trong SỐ này có 38 vi thuộc các địa phận Thừa sai Paris và 
26 thuộc địa phận dòng Đaminh. Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa và kinh Mân côi 
được truyền bá, cũng là động lực thúc đầy và duy trì lòng đạo đức trong các gia 


đình. Tháng 11 năm 1912, công đồng mièn thứ nhì họp tại Kẻ Sở, nhắc lại những 


quyết định của công đồng trước, bő túc và giải thích nhiều vấn đề liên can đến 
công cuộc truyền giáo. Thêm 28 đắng Tử đạo được ghi vào Số bộ Chân phước, do 
đức Piô X. Năm 1906: 8 đắng dòng Đaminh; năm 1909: 20 đắng thuộc các giáo 


phận thừa sai Paris. 


Dia phận Tây (Hà Nội), dưới thời đức cha Puginier Phước (1868-92) và đức cha 
Gendreau Đông (1892-1935), các thừa sai khởi công xây cất nhiều thánh đường 
nguy nga đồ sộ kiêu Roman hoặc Gothic, như những thánh đường Kẻ Sở, Hà Nội 
Hàm Long, Cửa Bắc, Nam Định, Ninh Bình...; hoặc theo lối kiến trúc À Đông, 
điển hình nhất là quần thể kiến trúc nhà thờ lớn Phát Diệm, do cha Trần Lục (Cụ 
Sáu, +1899) thực hiện từ 1877 đến 1895.[73] Việc xây cất những cơ sở giáo dục 
bác ái cũng được các thừa sai rất quan tâm, như tu viện Mến Thánh giá (năm 1920: 
17 nhà, trên 300 nữ tu), ấn quán (Kẻ Sở, Hà Nội), học đường, bệnh viện, trại cùi... 
Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên và đại chủng viện Kẻ Sở (đến sau dời lên Hà Nội), 
là những nơi đảo tạo hàng giáo sĩ tương lai. Để có người cộng tác, nhiều dòng tu 
được mời đến: dòng nữ Thánh-phaolô (Hà Nội: trường Ste-marie 1894, khuyết tật 
viện 1911, bệnh viện St-Paul 1923), dòng nữ Cát minh (Hà Nội 1895, Thanh Hóa 
1929), dòng Sư huynh Lasan (Puginier Hà Nội 1908. Trần Lục Phát Diệm 1932), 
dòng Đức Bà Truyền giáo (Phát Diệm 1924, Thanh Hóa 1926, Sầm Sơn 1929), 
dòng Chúa Cứu thé (Thái Hà Ấp 1928), hội St-Sulpice (chủng viện Xuân Bích Hà 
Nội 1933), dòng Daminh chi Lyon (Hà Nội 1930: nhà Lacordaire 1932, tu viện và 
câu lạc bộ Phục Hưng 1940), dòng Phansinh (Thanh Hóa 1935), dòng nữ Kinh sĩ 
Thánh-Âutinh (Hà Nội 1936). Các hội dòng ké trên đều đảm nhận việc truyền giáo, 


qua những công tác giáo dục và bác ái xã hội. 


Với đà tién triển không ngừng, từ năm 1895 đến 1932 địa phận Tây được phân 
chia, lập thêm ba địa phận mới. Năm 1895, Tòa thánh thiết lập địa phận Đoài 


(Hưng Hóa), gồm các tỉnh Sơn Tây, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và một 
phần thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình và Hà Giang, tất cả với một diện tí-ch 
khoảng 60.000 km2. Số giáo dân bấy giờ vào khoảng 17.000 (1,7%) với 15 sắc tộc 
trong thập lục trấn (châu), chia làm 11 giáo xứ, 7 sở phụ, 96 họ đạo. Hàng giáo sĩ 
gòm 15 thừa sai Pháp, 12 linh mục Việt, 28 chủng sinh, 24 thày giảng. Giáo phận 
mới được trao cho đức cha Ramond Lộc. Tỉnh Hưng Hóa được thành lập năm 
1831, năm 1906 thị xã được rời lên Phú Thọ nơi có sân bay, ga xe lửa và tỉnh lấy 
tên Phú Thọ. Khi thị xã rời đi, đức cha Ramond Lộc được chính quyền nhường cho 
khu đất và nhà cửa tòa công sứ Pháp, để lập tòa Giám mục, và xây cất nhà thờ 


chính tòa. 


Năm 1901, đến lượt địa phận Thanh (Phát Diệm) được thành lập, gòm hai tinh 
Ninh Bình và Thanh Hóa. Hàng giáo sĩ 24 thừa sai Pháp, 48 linh mục Việt, 112 
thày giảng, 18 đại chủng sinh, 145 tiêu chủng sinh, 3 nhà phước Mën Thánh giá, 
với 85.000 giáo dân. Ngày 8.2.1902, duc cha Marcou Thành nhận quyền địa phận, 
lập tòa ở Phát Diệm, sắp xếp công việc và cắt cử nhiều cha vào những chức vụ chủ 
yếu, lo xây cất đại chủng viện Thượng Kiệm, bệnh viện Phu Vinh và nhà chung 
Phát Diệm. Đức cha quan tâm nhất đến sự thánh thiện của hàng giáo sĩ, đích thân 
giảng tuần tĩnh tâm cho các cha. Đức cha mời dòng nữ Đức Bà truyền giáo và cải 
tổ dòng Mën Thánh giá. Năm 1918, đức cha tắn phong Giám mục cho cha bè trên 


De Cooman Hành, chuân bị cho việc chia địa phận. 


Năm 1932, Thanh Hóa được tách lập hợp với Sầm Nữa (Ai lao) thành địa phận 
Thanh Hóa. Dia phận được trao cho đức cha De Cooman Hành, đặt tòa tại thị xã 
Thanh Hóa, với một hàng giáo sĩ 36 thừa sai Pháp, 58 linh mục Việt, 82 thày 
giảng, coi sóc 45.000 giáo dân (3%). Ngoài dòng Mến Thánh giá nhiều dòng tu 


khác đến giúp địa phận mới: Đức Bà Truyền giáo, Cátminh, Phansinh... 


Sau đây là những con số của bốn giáo phận trong năm 1933:[74] Giáo phận Hà 
Nội: hai đức cha Gendreau Đông và Chaize Thịnh, 35 thừa sai Pháp, 148 linh mục 
Việt, 12 cha dòng, 23 nữ đan sĩ Cát minh, 436 tu sĩ nam nữ, 410 thày giảng, 721 
thánh đường và nguyện đường, 48 đại chủng sinh, 243 tiểu chủng sinh, 168.000 
giáo dân. Giáo phận Hưng Hóa: đức cha Ramond Lộc, 24 thừa sai Pháp, 36 linh 
mục Viêt, 6 nữ tu Thánh-phaolô, 47 dì phước Mën Thánh giá, 78 thày giảng, 343 
thánh đường và nguyện đường, 26 đại chủng sinh 92 tiêu chủng sinh, 50.283 giáo 
dân. Giáo phận Phát Diệm: hai đức cha Marcou Thành và J.B. Nguyễn Bá Tòng, 
93 linh mục Việt, 3 Sư huynh Lasan, 12 nữ tu Đức Bà Truyền giáo, 201 nữ tu Mën 
Thánh giá, 120 thày giảng, 400 thánh đường và nguyện đường, 331 đại chủng sinh 
và tiêu chủng sinh, 99.236 giáo dân. Giáo phận Thanh Hóa: đức cha De Cooman 
Hành, 36 thừa sai Pháp, 58 linh mục Viêt, 10 nữ đan sĩ Cát minh, 82 thày giảng, 
45.000 giáo dân. 


Dia phận Nam (Vinh): đức cha Croc Hòa kế vị đức cha Gauthier Hậu từ năm 1877; 
thời này, phong trào Văn thân gây nhiều thiệt hại rất nặng nè: 264 giáo xứ, 163 
thánh đường lớn nhỏ bị phá hủy, 4.800 giáo dân bị giết, 1.200 người chết đói chết 
dịch. Năm 1886, đức cha Pineau Trị lên cai quản địa phận, hòa bình dần dần được 
tái lập. Nhưng số người theo đạo không gia tăng, vì nhà cầm quyền địa phương 
làm khó dễ, địa phận thiếu linh mục, nhiều giáo dân di cư vào Nam hoặc sang Ai 
Lao tìm ké sinh nhai. Dưới thời đức cha Eloy Bắc (từ 1912), công cuộc truyền giáo 
trở lại tốt đẹp, nhiều thánh đường lớn được xây cất tại Xã Doi, Xuân Hòa, Vinh, 
v.v... dòng nữ Thánh-Phaolô (Vĩnh, Xã Đoài), dòng Phansinh (Vinh 1928). dòng 
nữ Phansinh Thừa sai Đức Maria (Vinh 1932), nữ đan sĩ Thánh Clara (Vĩnh 1935). 


lần lượt đến xây dựng giáo phận. 


Năm 1933. giáo phận Vinh có những con số sau đây: đức cha Eloy Bắc, 24 thừa sai 
Pháp, 168 linh mục Viêt, 5 linh mục và 2 tu sĩ Phansinh, 10 nữ tu Thánh-Phaolô, 
130 thày giảng, 550 thánh đường và nguyện đường, 42 đại chủng sinh, 200 tiểu 
chủng sinh, 148.328 giáo dân. 


Ngày 20.5.1925, Tòa Thánh ban Tông thư “Ex Officio Supremo”, tuyên bó lập tòa 
Khâm sứ Tòa thánh tại Đông Dương và Thái Lan, trụ sở ở Việt Nam đặt tại kinh 
thành Huế. Đồng thời đức Thánh Cha Piô XI cử đức cha Costantino Ayuti làm 
Khâm sứ đầu tiên. Đức cha Ayuti sinh năm 1876 tại Sezze gần Roma, tiến sĩ triết 
học, thần học, giáo luật và dân luật. Trước khi sang Việt Nam nhậm chức, người 


được đức hông y Van Rossum tân phong tông Giám mục tại học viện Truyên giáo. 


Song song với công cuộc truyền giáo ở xứ Bắc, các giáo sĩ hội Thừa sai Paris cũng 
đạt được nhiều kết quả tại hai mièn Trung và Nam. Truóc hét giáo phân Bắc (Huế) 
thời đức cha Caspar Lộc (1880-1907), nhiều thánh đường, tu viện ra tro, 10 linh 
mục Việt và 8.500 giáo dân bị sát hại bởi Văn Thân. Hòa bình trở lại, đức cha đã 
có gắng tái thiết nhiều thánh đường và cơ sở. Năm 1900, khánh thành đền Đức Mẹ 
La Vang (Quảng Trị), thay thế cho ngôi nhà cũ đã bị phá năm 1885. Năm 1923, 
đức cha Allys Lý trao cho cha Morineau Trung việc kiến thiết thánh đường lớn. 
Sau những năm có phong trào bài tôn giáo ở Pháp tràn sang xứ Bảo hộ, từ năm 
1910 số tân tòng thêm đông, nhất là trong tỉnh Quảng Trị, số người học đạo mỗi 
năm trên 1.000. Càng ngày tâm trí người dân càng mở rộng để tìm hiểu giáo lý 
Công giáo. nhất là giới học sinh. Do đấy, đức cha Allys Lý (1908-31,+1936) đã lập 
trường trung học Providence (Thiên Hyu) ngay trong thành phố Huế (1933). Ngài 
còn sáng lập dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm Phú Xuân (1920) và dòng Sư huynh 
Thánh Tâm Huế (1925) chuyên việc giáo dục và dạy giáo lý. Dòng Mến Thánh giá 
được cải tổ (1937) do cha Giuse Trần Văn Trang, mang tên Mến Thánh giá Phục 


hưng Kim Đôi. Dòng Phước Sơn của cha H. Denys Thuận cũng thành hình dưới 
thời đức cha Allys (1918). Địa phận còn mời nhiều dòng tu khác đến cộng tác: 
dòng Nữ tu Thánh-Phaolô (Kim Long 1889, trường Ste Jeanne d'Arc Huế 1903, 
trường Thánh Tâm Đà Nẵng 1903), dòng Sư huynh Lasan (trường Pellerin Huế 
1904), dòng nữ Cát minh (Huế 1909), dòng Chúa Cứu thế (Huế 1925), dòng 
Biểnđức (Thiên An 1940). 


Đây là những con số giáo phận Huế năm 1933: đức cha Chabanon Giáo, đức cha 
Allys Lý (nghi hưu), 26 thừa sai Pháp, 101 linh mục Viêt, 8 cha dòng Chúa Cứu 
thế, 98 đan sĩ Phước Sơn, 15 nữ đan sĩ Cátminh, 611 tu sĩ nam nữ, 30 thày giảng, 
330 thánh đường và nguyện đường, 128 đại chủng sinh và tiểu chủng sinh, 72.102 


giáo dân. 


Địa phận Đông (Qui Nhơn), đức cha Van Camelbeke Hân lên cằm quyền năm 
1884, phải chứng kiến những cuộc bách hại dữ dội nhất của phong trào Văn Thân: 
8 thừa sai Pháp, 5 linh mục Việt, 60 thày giảng, 270 nữ tu, trên 25.000 giáo dân bị 
giết; 5 thánh đường, 17 cô nhi viện, 10 tu viện bị thiêu hủy. Số giáo dân 41.000 
người năm 1884 chỉ còn lại 15.000 năm 1886, nhưng con số đã lên gấp năm, tức 
73.000 (8.000 sắc tộc Bahnar của cha Vialleton) hôi năm 1901, là năm đức cha 
Van Camelbeke qua đời. Phong trào tòng giáo tiếp tục dưới thời đức cha Grangeon 
Mẫn (1905-29). Công cuộc truyền giáo trên Cao nguyên cũng như ở các tỉnh Phú 
Yên, Ninh Hòa, Khánh Hòa đều khả quan. Từ năm 1910, nhờ việc tôn sùng Thánh 
Tâm Chúa được cô võ khắp địa phận, kế cả ở Kontum, lòng đạo của giáo dân được 
vững chắc và sốt săng, nhưng họ phải qua những năm thử thách nặng nề do dịch 
cúm, tiếp đến là nạn đói, khiến 3.400 giáo dân phải hy sinh, hàng ngàn người bỏ xứ 


sở ra đi. Mãi đến năm 1929-30 tình hình mới ổn định, nhưng địa phận lại thiếu 


thừa sai và cán bộ đê cung ứng cho sô người tòng giáo môi ngày thêm đông ở miên 


duyên hải cũng như ở vùng sơn cước. 


Theo lời mời của đức cha Tardieu Phú (1929-42), Sư huynh Lasan (Qui Nhơn 
1931), đan sĩ Xitô (Mỹ Ca 1934), cha dòng Phansinh (Nha Trang 1939), và nữ tu 
Thánh-Phaolô (Qui Nhơn, Kontum, Tuy Hòa...), nữ tu Phansinh Thừa sai (Tuy 
Hòa, Quy Hòa), nữ tử Bác ái Vinh søn- Phaolô (Qui Nhơn, Kontum, DakkIa...), 
đều đến tham gia hoạt động. Ngoài ra còn dòng Thánh Giuse do thừa sai Sion 
Khâm sáng lập (1926), để thay thé hội Thày giảng. Dòng Mën Thánh giá cũng đã 
được đức cha Grangeon Mẫn ủy thác việc cải tổ cho cha Solvignon Lành (1924). 
Thánh đường chính tòa, Tòa Giám mục, đại chủng viện, trại cùi Quy Hòa, ân quán 


Qui Nhơn lần lượt được thiết lập dưới thời đức cha Tardieu Phú. 


Năm 1932, Tòa thánh lấy ba tỉnh Kontum, Pleiku và Đắc Lắc thuộc địa phận Qui 
Nhơn, thiết lập một địa phận mới, mang tên Kontum. Sau đây là tình hình hai giáo 
phận trong năm 1933. Giáo phận Qui Nhơn: đức cha Tardieu Phú, 28 thừa sai 
Pháp, 71 linh mục Việt, 14 Sư huynh Lasan và Thánh-Giuse, 60 thày giảng, 257 nữ 
tu, 36 thánh đường và nguyện đường, 36 đại chủng sinh, 123 tiểu chủng sinh, 
60.662 giáo dân. Giáo phận Kontum: đức cha Jannin Phước, 14 thừa sai Pháp, 15 
linh mục (12 Việt, 3 Bahnar), 2 Sư huynh Thänh-Giuse, 4 nữ tu Mến Thánh giá (2 
Viêt, 2 Bahnar), 160 thày giảng, 134 thánh đường và nguyện đường, 4 đại chủng 
sinh, 15 tiểu chủng sinh, 19.808 giáo dân. 


Công cuộc kiến thiết địa phận Tây (Sài Gòn) ở trong Nam được coi là nhanh chóng 
hơn cả, trước hết là vì miền Nam đã trở thành thuộc địa của Pháp do hòa ước Giáp 
Tuất (1874), sau là vì không bị ảnh hưởng của phong trào Văn Thân. Hồi cuối thế 


kỷ XIX, du khách tới Sài Gòn quan sát mà không đi sâu vào đời sống dân chúng, 


rất có thé lầm tưởng đây là một xứ Công giáo. Ngay từ thời đức cha Colombert Mỹ 
(1873-94), cơ sở Công giáo đã mọc lên khắp sài Gòn: tu viện Thánh Phaolô Sài 
Gòn (1860), Chợ Lớn (1870), Thị Nghè (1875), Tân Định (1877), chủng viện Sài 
Gòn (1861), nữ đan viện Câtminh (1862), trường D'Adran (1866-1883), trường 
Taberd (1889) dòng Lasan. trường St-Paul (1874) dòng Thánh Phaolô, nhà thờ lớn 
Đức Bà (1880), nhà in Tân Định (1864), chưa ké những ký túc xá, bệnh viện, cô 
nhi viện: dưỡng lão viện, do các nữ tu điều khiến. Năm 1900, trong thành phố Sài 


Gòn có 8 giáo xứ, mà giáo xứ nào cũng được tô chức một cách chu đáo. 


Nhiều người tưởng công cuộc truyền giáo ở trong Nam hết khó khăn trở ngại. 
Nhưng sự thực, có những khó khăn sau đây phải khắc phục, đó là sự lãnh đạm của 
lương dân, vì đối với họ các đạo đều tốt như nhau, kế đến sự hiểu lầm của nhiều 
người cho rằng đi đạo là bỏ Tổ tiên, theo Tây... Thời cắm đạo tuy đã chấm dứt, 
nhưng vẫn còn những hành động muốn tiếp tục cuộc bách hại. Dầu vậy, các thừa 
sai cũng như hàng giáo sĩ Việt luôn hoạt động truyền giáo bằng lời giảng dạy, đi 
đôi với những công tác từ thiện xã hội vâ giáo dục. Nhiều ngôi thánh đường lớn 
được xây cất trong thời này như thánh đường Ste-Jeanne d'Arc, Tân Định, Chợ 
Đũi, Đà Lạt, Vũng Tàu. Cả đảo Côn Sơn cũng được nghe giảng Tin Mừng do thừa 
sai M. Pontvianne (1863), rồi cha Anrê Miêu, được cử ra làm tuyên úy cho các tù 
nhân ngoài đó (1928). Từ đầu thế kỷ XX, thêm các dòng tu sau đây tới tham gia 
công cuộc truyền giáo: tu hội Bác ái Vinh sơn Phaolô (Gia Định 1928, Sài Gòn 
1934, Đồi Mai Anh Đà Lạt 1935), dòng Chúa Cứu Thế (Sài Gòn 1933), dòng nữ 
Kinh sĩ Thánh Âutinh (Đà Lạt 1935, Sài Gòn 1950), dòng Biển Đức (Đà Lạt 1936). 
Ngoài ra còn có dòng Sư huynh Kitô Vua Cái Nhum (Vĩnh Long), do hai thừa sai 
Gernot Quý và Ritter Giáo sáng lập (1870), chuyên dạy giáo lý và điều khiển các 


trường của họ đạo. 


Năm 1933, tình hình giáo phận Sài Gòn như sau: đức cha Dumortier Đượm, 30 
thừa sai Pháp, 106 linh mục Việt, 10 cha dòng, 69 sư huynh, 18 nữ đan sĩ Cátminh, 
810 nữ tu, 37 thày giảng, 281 thánh đường và nguyện đường, 60 đại chủng sinh, 
180 tiêu chủng sinh, 99.743 giáo dân. 


Địa phận Cao Miên (Phnompenh hay Nam Vang) khi thành lập năm 1850 chỉ có 
khoảng 600 giáo dân. Năm 1864, đức cha Miche Mịch được cử làm giám mục Tây 
Đàng Trong, kiêm giám quản Cao miên. Năm 1865, đức cha giám quản Miche 
được Tòa thánh chấp thuận đem hai tỉnh Hà Tiên, Châu Đốc [75] sáp nhập vào Cao 
Miên. Năm 1869, Tòa thánh trao quyền cai quản địa phận Cao Miên cho cha bề 
trên Aussoleil (1869-74), tiếp đến thừa sai Cordier; năm 1882, cha Cordier được 
tấn phong Giám mục, cai quản địa phận cho đến 1895. Sau đấy, là các đức cha 
Grosgeorge (1896-1902) và Bouchut (1902-28), thời này địa phận tiến triển tốt 
đẹp, nhưng hàng giáo sĩ còn toản là người Việt và giáo dân hầu hết Việt kiều. 
Trong số các dòng tu đến hợp tác, có dòng nữ Chúa Quan Phòng chi Portieux (Cù 
Lao Giêng 1876, Nam Vang, Cần Tho), dòng Sư huynh Lasan (Nam Vang 1905), 
dòng nữ Cát minh (Nam Vang 1919). Ngoài ra còn có dòng Sư huynh Thánh Gia 
(Ba Nam), do đức cha Herrgott sáng lập (1931). Đến sau thêm dòng Con Đức Mẹ 
(Russey Keo) của đức cha Chabalier (1942). 


Tình hình giáo phận Nam Vang năm 1933 như sau: đức cha Herrgott, 34 thừa sai 
Pháp, 78 linh mục, 16 Sư huynh Lasan, 136 thày giảng, 19 nữ đan sĩ Cátminh, 383 
nữ tu Chúa Quan Phòng, 29 nữ tu Mến Thánh giá, 217 thánh đường và nguyện 
đường, 16 đại chủng sinh, 135 tiéu chủng sinh, 76.135 giáo dân. 


2. Công cuộc kiến thiết trong các địa phận dòng Daminh (1888-1933) 


Năm 1888, hòa bình được tái lập, các thừa sai Daminh tiếp tục sang đông hơn. Từ 
năm ấy, cho đến hết thế kỷ XIX, nghĩa là trong 13 năm, 35 giáo sĩ được cử sang 
cho ba địa phận dòng Đông Ký (Hải Phòng), Trung Ký (Bùi Chu) và Bắc Âu (Bắc 
Ninh), đa số là những nhà truyền giáo nhiệt thành, có tài tổ chức và kiến thiết. 
Cũng trong thời gian này, số người theo đạo rất đông. Ở địa phận Trung, đức cha 
Onate Thuận (1884-97) trong 12 năm đã khuyên được 83 làng tòng giáo. Năm 
1889, đức cha Colomer Lễ (1883- 1902) địa phận Bắc, viết: “Nhờ ơn Chúa, địa 
phận trở nên rất thịnh vượng, người theo đạo đông lắm, có nhiều làng xin tòng giáo 
hết. Trước năm 1384, trong thị xã Bắc Ninh này chỉ có một gia đình Công giáo bây 
giờ đã được 300 giáo dân rồi. Tôi đã mở 10 trường dạy Kinh Bồn ở chung quanh 
thị xã, và nhiều trường khác ở các vùng xa xôi trong địa phận”.[76] Tuy nhiên, có 
điều đáng tiếc là từ năm 1894 nhiều nhân vật trong chính quyền Bảo hộ tỏ ra cừu 
địch với Giáo hội, làm cản trở phong trào tòng đạo, như hai viên chánh sứ Hưng 


Yên và Bắc Ninh.[77] 


Địa phận Trung Ký (Bùi Chu) sang một giai đoạn phát triển dưới thời đức cha 
Fernández Định (1897-1907). Năm 1907, khi đức cha Fernández từ nhiệm, địa 
phận đã có 228.292 giáo dân, chia thành 614 giáo xứ với 603 ngôi thánh đường, 5 
trại cùi, 5 cô nhi viện, 2 bệnh viện, 19 nhà phước dòng Ba Đaminh và Mën thánh 
giá; hàng năm có trên 1.000 người lớn tòng giáo.[78] Đó là địa phận truyền giáo 
lớn nhất dành cho đức tân giám mục Muñagorri Trung (1907-36), là người sẽ đem 
địa phận này tới thịnh vượng bậc nhất, trước khi trao cho hàng giáo sĩ triều Việt 


Nam. 


Nhiều thánh đường lớn kiểu Á Đông, Gothic, Roman, Baroc mọc lên khắp nơi, nồi 


danh nhất là đại thánh đường Phú Nhai (1933) kiểu Gothic. Đây là ngôi đền mà 


chân phước Berriochoa Vĩnh và cha chính Riano Hòa, cách đây 60 năm, gia cuộc 
bách hại của vua Tự Đức, đã khán hứa dâng kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. 
Dën Nữ vương các Thánh Tử đạo Khoái Đồng (Nam Định) cũng được khởi công 
xây cất từ thời này, nhưng mãi đến năm 941 mới hoàn thành. Công cuộc bác ái xã 
hội và giáo dục rất quan trọng: trại cùi, cô nhi viện, bệnh viện, trường dạy giáo lý, 
trường tiểu học, nhà in Phú Nhai, trường Sư phạm Saint-Thomas Nam Định 
(1924). Những cơ sở đảo tạo thày giảng và hàng giáo sĩ dòng triều, gồm có trường 
Kẻ giảng Trung Linh, trường Latinh Ninh Cường, trường Lý đoán Bùi Chu, Giáo 
hoàng đại chủng viện Saint-Albert Nam Định (1930), trường Saint-Dominique 
Khoái Đồng (1932), tu tập viện dòng Đaminh Quân Phương (1934). 


Những con số dưới đây nói lên tình hình của giáo phận Bùi Chu trong năm 1933: 
đức cha Muñagorri Trung, 31 cha dòng Tây Ban Nha, 168 linh mục Việt, 599 thày 
giảng, 10 Sư huynh Lasan (Nam Định 1924), 23 nữ đan sĩ Cát Minh (Bùi Chu 
1923), 12 nữ tu Thánh - Phaolô (Bùi Chu 1914), 647 dì phước dòng Ba Daminh và 
Mến Thánh giá, 872 thánh đường và nguyện đường, 61 đại chủng sinh, 326.967 
giáo dân (tỷ lệ 23,75%). 


Sự nghiệp của đức cha Muñagorri Trung vang tận Roma, đức Thánh Cha Piô XI đã 
không ngần ngại gọi địa phận Bùi Chu là “Địa phận Truyền giáo kiểu mẫu”. Sở dĩ 
được vậy cũng là nhờ ở sự khôn ngoan của đức cha trong việc dùng người, lại 
được hàng giáo sĩ dòng triều tận tình giúp đỡ và cộng tác rất đắc lực, như các cha 
Moreno Trinh, Serra Thiëu, Garcia Khiết, Coloma Hạnh, Andrés Kiên, Romón Y. 


Hai vị cuôi cùng là những bàn tay kiên thiệt của đức giám mục. 


Địa phận Đông Ký (Hdi Phòng): đức cha Terrés Hiën mât năm 1906, các đức cha 
Arellano Huy (1906-19), Ruíz de Azúa Minh (1919-29), García Thiện (1929-33) 


thay nhau cai quản địa phận. Trại cùi, viện bác ái, cô nhi viện, bệnh viện được xây 
cât ở nhiêu nơi trong tỉnh Hải Dương và phụ cận thành phô Hải Phòng. Người ta 
chú ý dën công việc của cha Baró Nghiêm, một thừa sai giâu lòng bác ái, ưa hoạt 


động giữa dân nghèo khổ tàn tật tại các vùng Kẻ Sặt, Trà Cô, Hải Phòng. 


Nhiều thánh đường lớn được xây cất trong thời kỳ này, như nhà thờ lớn Hải Phòng, 
Kẻ Sặt, đặc biệt ngôi đền các Chân phước Tử đạo Hải Dương kiêu Roman pha 
Grec Byzantin (1928), được xây cất ngay trên đất thắm máu bốn đắng Tử đạo năm 
1861. Việc đào tạo hàng giáo sĩ dòng triều và thanh thiếu niên được các thừa sai an 
tâm hơn hết: trường Latinh Đông Xuyên, trường Kẻ giảng Kẻ sặt, trường Lý đoán 
Ba Đông, trường Khuyến Học Hải Dương, trường Đệ tử Daminh Hải Dương. Các 
nữ tu Thánh-Phaolô (Hải Phòng 1883, Hải Dương 1911) và Sư huynh Lasan 
(trường Saint-Joseph Hải Phòng 1906) được mời đến đảm nhận nhiều cơ sở bác ái 


và giáo dục. 


Sau đây là những con số của giáo phận Hải Phòng trong năm 1933: đức cha 
Gomez Lễ, 21 cha dòng Tây Ban Nha, 66 linh mục Viêt, 10 Sư huynh Lasan, 22 
nữ tu Thánh - Phaolô, 113 dì phước dòng Ba Daminh, 100 thày giảng, 380 thánh 


đường và nguyện đường, 37 đại chủng sinh, 105 tiêu chủng sinh. 


Công cuộc truyền giáo ở địa phận Bắc (Bắc Ninh) gặp nhiều khó khăn hơn cả: đất 
rộng, người thưa, rừng núi, giao thông trắc trở và nguy hiểm, khí hậu không lành; 
chưa kê đến những biến cuộc thường xảy ra do phong trào chống Pháp (Cờ Den, 
Văn Thân, cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên 1917). Tuy nhiên, thời đức cha 
Gordaliza Phúc (1925-31), công việc tién triển khả quan. Các tỉnh xa xôi như Thái 
Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn đều được các nhà truyền giáo lui tới, thiết 


lập giáo xứ, với những ngôi thánh đường kiên trúc tân tiên và đô sộ ở Thái 


Nguyên, Bắc Giang. Đề tiết kiệm nhân sự trong việc đào tạo hàng giáo sĩ, một khu 
nhà rộng lớn được xây cất ở Đạo Ngạn (Bắc Giang) dùng làm trường Lý đoán và 
Latinh, đến sau có thêm trường Kẻ giảng Bắc Ninh. Hoạt động bác ái xã hội gồm 
có nhiều cô nhi viện, dưỡng lão viện, bệnh viện, trại cùi Quả Cảm (gần Bắc Ninh), 


nơi cư trú trên 500 bệnh nhân. 


Năm 1913, địa phận Bắc chia làm hai : Tòa thánh ban Chiếu thư thiết lập hạt phủ 
doãn Lạng Sơn - Cao Bằng trao cho các cha dòng Daminh tỉnh Lyon, là những 
thừa sai đã sang hoạt động trong ba địa phận dòng từ năm 1902. Cha B. Cothonay 
Chiêu được đặt làm bề trên phủ doãn (1913-24), kế đến cha Maillet Bính (1925- 
29). Công việc của các cha gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng các ngài đã tỏ ra 
anh dũng không kém những người anh cùng dòng khi đến miền Trung châu Bắc 
Hà cách đấy trên 200 năm. Và nếu các ngài không được phúc Tử đạo như các vị 
trong thế kỷ trước, thì cũng đồ mò hôi nước mắt với những cái chết hao mòn và 
cực khổ để “khai thác” vùng đổi núi xa lạ và nghèo nàn này. Chỉ sau 20 năm, đất 
Lạng Sơn - Cao Băng cũng từ từ mọc lên nhiều thánh đường và cơ sở: thánh đường 
Lang Sơn, chủng viện Mỹ Son (Saint-Michel), nhiều học đường, cô nhi viện, bệnh 


viện và mỘt trại cùi. 


Sau đây là tình hình của hai giáo phận trong năm 1933: Giáo phận Bắc Ninh: đức 
cha Artaraz Chỉnh, 15 cha dòng Tây Ban Nha, 52 linh mục Việt, 99 thày giảng, 12 
nữ tu Thánh-Phaolô (Đáp Cầu, Bắc Ninh), 77 dì phước dòng Ba Đaminh, 309 
thánh đường và nguyện đường, 15 đại chủng sinh, 35 tiểu chủng sinh, 40.265 giáo 
dân. Hạt phủ doãn Lạng Sơn: cha bè trên Hedde Minh, 10 cha dòng (8 Pháp, 2 Hà 
Lan), 6 linh mục Việt, 14 thày giảng, 7 nữ tu Đức Bà Truyền giáo (Văn Miếu 
1927), 5 nữ tu Thánh - Phaolô (St-Michel), 25 dì phước dòng Ba Daminh, 19 thánh 


đường và nguyện đường, đại chủng sinh và 16 tiéu chủng sinh, 3.249 giáo dân. 


3. Giáo hội ở Việt Nam tiến tới trưởng thành: từ khi đức cha Nguyễn Bá Tòng 
được tán phong Giám mục đến hiệp định Genève (1933-54) 


KÅ từ khi các cuộc bách hại chấm dứt (1888), Giáo hội Việt Nam bành trướng mau 
lẹ và tiễn tới trưởng thành. Khi cuộc bách hại của vua Minh Mạng bắt đầu (1833), 
số giáo dân chỉ vào khoảng 400.000; sau hơn một nửa thế kỷ bách hại của nhà 
Nguyễn và Văn Thân, trên 130.000 người bị giết, các hoạt động truyền giáo bị tê 
liệt hầu như hoàn toàn, thế nhưng con số giáo dân cũng đã lên 683.111 hồi năm 
1892; năm 1933 con số ấy tăng gần gấp hai, tức 1.297.000 (10%) trên tổng số 13 
triệu dân. Hàng giáo sĩ Việt Nam cùng một đà gia tăng: từ con số 4 linh mục tiên 
khởi năm 1668 lên 43 vị năm 1700; 119 năm 1800; 384 năm 1900; 1.158 năm 
1933.[79] Nhận thấy hàng giáo sĩ Đông Dương cần có một cơ quan ngôn luận để 
trao đổi liên lạc và cung cấp tài liệu, đức Khâm sứ Ayuli hợp ý với đức cha Allys 
Lý, giám mục địa phận Huế, đã quyết định xuất bản một tờ Nguyệt san, lấy tên 
Sacerdos Indosinensis. Tờ báo được trao cho thừa sai Cadière Cả thực hiện, số đầu 


tiên phát hành nhằm ngày lễ thánh Giuse năm 1927.[80] 


Năm 1928, đức Khâm sứ Ayuti sớm từ trần. Cũng năm ấy, đức Tổng giám mục 
Colomban Dreyer dòng Phansinh được cử sang thay thế. Thời ngài năm 1933, một 
biến cố quan trọng nói lên sự trưởng thành của Giáo hội Việt Nam: cha Gioan B. 
Nguyễn Bá Tòng được tấn phong Giám mục tiên khởi Việt Nam, do đức Thánh 
Cha Piô XI, tai Roma ngày 11 tháng 6. Đức giám mục tiên khởi sinh năm 1868, tại 
Tân Hòa (-tỉnh Gò Công) giáo xứ Gò Công, theo học đại chủng viện Sài Gòn và 
thụ phong linh mục ngày 19.9.1896. Trước khi được chọn làm Giám mục, ngài đã 


lần lượt giữ chức thư ký tòa Giám mục, cha sở Bà Rịa và Tân Định. Năm 1935, 


đức cha Marcou Thành từ nhiệm nghỉ hưu, trao quyền giáo phận Phát Diệm cho 
đức cha họ Nguyễn. Đó là giáo phận thứ nhất được ủy thác cho hàng giáo sĩ Việt 
Nam.[S1] 


Năm 1934, đức Khâm sứ Dreyer triệu tập và chủ tọa công đồng Đông Dương lần 
thứ nhất tại Hà Nội, từ ngày 18 tháng 11 đến 6 tháng 12. Các nghi phụ gồm các 
giám mục, bè trên phủ doän, cha chính các địa phận, bè trên cao cấp các dòng tu và 
một số chuyên viên. Công đồng lập 5 ủy ban: nhân sự và chức vu, hàng giáo sĩ địa 
phương và việc đảo tạo, bí tí-ch và phụng vụ, bảo vệ và truyền bá đức tin, quản trị 


tài sản. 


Mỗi ủy ban phụ trách soạn thảo một dự án về vẫn đề của mình, dé rồi đem ra thảo 
luận và biểu quyết trong các phiên họp khoáng đại. Sau cùng đúc kết thành một 
cuốn Quy chế nhan đề Decreta et Normae Primi Concilii Indosinensis Đây là một 
Quy chế phù hợp với bộ Giáo luật mới ban hành năm 1917, nhằm thúc đây công 


cuộc truyên giáo trong một tình thê mới. 


Vị giám mục người Việt thứ hai là đức cha Đaminh Hồ Ngọc Cần. Ngài sinh năm 
1876 tại Ba Châu giáo phận Hué, theo học chủng viện Phú Xuân và thụ phong linh 
mục ngảy 20.12.1902. Trước hết, ngài là cha phó Kẻ Văn, rồi cha sở Kẻ Hạc, giáo 
sư tiêu chủng viện An Ninh, bề trên dòng Sư huynh Thánh Tâm Huế. Ngày 
12.3.1935, cha Đaminh được Tòa thánh cử làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu, 
có quyền kế vị đức cha Muñagorri Trung. Đức cha được tấn phong tại Phủ Cam 
ngày 29 tháng 6 năm ấy, do đức khâm sứ Dreyer. Ngày 9.3.1936, Tòa thánh ban 
Chiếu thư chia địa phận Bùi Chu làm hai: lấy phần đất hai tỉnh Thái Bình, Hưng 
Yên thành lập địa phận mới, tức Thái Bình, trao cho đức cha Casado Thuận dòng 


Daminh; phần đất còn lại, tức địa phận Bùi Chu giảm thiểu theo ranh giới tỉnh 


Nam Định, được dành cho hàng giáo sĩ Việt Nam. Cũng năm 1936, ngày 17 tháng 
6, đức cha Muñagorri Trung từ trần, đức cha Hồ Ngọc Cần chính thức nhận quyền 


giáo phận Bùi Chu. 


Năm 1937, tông giám mục Antonin Drapier dòng Daminh sang Việt Nam nhận 
chức Khâm sứ thay thế đức cha Dreyer, ngài ký và công bố bản Quy chế công 
đồng Đông Dương, ngảy 10.1.1938. Dưới thời ngài, địa phận thứ ba được ủy thác 
cho hàng giáo sĩ Việt Nam, đó là giáo phận Vĩnh Long gồm các tỉnh Vĩnh Long, 
Bến Tre (Kiến Hòa) và Trà Vinh (Vĩnh Bình), tách lập từ giáo phận Sài Gòn. Giáo 
phận mới này được trao ngay cho đức cha Pherô Ngô Đình Thục. Đức tân giám 
mục sinh năm 1897 tại Phủ Cam (Hué), học đại chủng viện Phú Xuân và đại học 
Truyền giáo Roma, thụ phong linh mục ngày 20.12.1925, tiến sĩ triết học, thần học 
và giáo luật. Trước khi được chọn làm giám mục, cha Pherô đã lần lượt năm chức 
giáo sư đại chủng viện Phú Xuân, hiệu trưởng trường Providence, giám đốc tờ 
Nguyệt san Sacerdos Indosinensis. Đức cha được tân phong tại Huế ngày 4.5.1938 


do đức khâm sứ Drapier. 


Năm 1939, hạt phủ doãn Lạng Sơn được nâng lên hàng giáo phận, với số giáo dân 
4.639 và 668 dự tòng, chia làm 16 giáo xứ, 16 thánh đường, 8 nguyện đường. Cha 
bè trên Hedde Minh được tấn phong Giám mục (30.11.1939), 14 cha dòng, 14 linh 
mục triều, 5 đại Chủng sinh, 40 tiêu chủng sinh, 17 thày giảng, 47 nữ tu và dì 
phước. Cũng năm ấy, Giáo hội Việt Nam có những con số sau đây : 17 giám mục 
(10 Pháp, 4 Tây Ban Nha, 3 Việt), 347 thừa sai ngoại quốc, 1.330 linh mục Việt, 
459 đại chủng sinh và 1.484 tiểu chủng sinh, 1.544.765 giáo dân, chia thành 16 
giáo phận. Năm 1940 thêm một linh mục Việt nữa được tấn phong Giám mục ` đức 
cha Gioan Maria Phan Đình phùng, giám mục phó địa phận Phát Diệm; nhưng ngài 


đã sớm từ trần năm 1944, sau 5 tháng cai quản giáo phận. Năm 1945, Tòa thánh đã 


chọn cha Anselmô Tađeô Lê Hữu Từ, bấy giờ đang là bề trên đan viện Xitô Châu 
Sơn (Nho Quan, Ninh Bình, 1936), kế vị đức cha Phan Đình Phùng. 


Năm 1940, Nhật Bản đánh chiếm Lạng Sơn, đồ bộ Hải Phòng: Việt Nam bắt đầu 
thời khói lửa đệ nhị thế chiến. Cao trào bài Pháp và người da trắng nổi dậy, nhất là 
sau cuộc đảo chính 9.3.1945 lật đồ chính quyền Bảo hộ Pháp. Giáo hội Việt Nam 
còn trong tay các giám mục và thừa sai Pháp, Tây Ban Nha, không tránh khỏi 
những khó khăn trước phong trào dân tộc độc lập. Tháng 8 năm 1945 Nhật Bản 
đầu hàng Đồng Minh, Mặt trận Việt Nam Đồng minh hội, gọi tắt là Việt Minh, 
nhảy ra cướp chính quyên. Việc người Pháp mưu đồ trở lại Việt Nam đã gây nên 


một cuộc chiến tranh Việt-pháp từ tháng 12 năm 1946. Trong những năm khói lửa 


r 
22 


của một cuộc “trường kỳ kháng chiên” này, đất nước chia làm hai khu vực: Quốc 
gia và Việt Minh. Nhiều địa phận cũng bị chia thành hai khu vực, khiến sự liên lạc 
và trao đôi trở nên rất khó khăn, công cuộc truyền giáo lại một phen bé tắc. Tại 
những khu Việt Minh mà chính sách Cộng sản được áp dụng, thì Giáo hội đã 
không thể tránh được nhiều tai biến : linh mục bị bắt dẫn đi, giáo dân bị vu cáo là 


Việt gian, theo Tây... 


Trước một tình thế đầy khó khăn này, Tòa thánh đã trao dần các giáo phận cho 
hàng giáo sĩ Việt Nam. Năm 1950, đức cha Giuse Trịnh Như Khuê đảm nhiệm địa 
phận Hà Nội; cũng năm íy, đức cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn dòng Ðaminh nhận 
địa phận Bắc Ninh. Một năm sau, địa phận Vinh được trao cho đức cha Gioan B. 
Trần Hữu Đức. Năm 1953, đức cha Trương Cao Đại dòng Daminh đảm nhận giáo 
phận Hải Phòng. Người kế vị đức cha Hồ Ngọc Cần (+ 1948) giáo phận Bùi Chu 
năm 1950, là đức cha Pherô Phạm Ngọc Chi. Cũng năm 1950, đức tổng giám mục 
John Dooley, người Ái Nhĩ Lan, dòng Truyền giáo Columban, được cử đến thay 


thê đức khâm sứ Drapier. Đức tân khâm sứ dời trụ sở từ Huê ra Hà Nội, cạnh tòa 


Giám mục. Năm liền sau 1951, ngày 29 tháng 4, đức Thánh Cha Piô XII suy tôn 
chân phước 25 đắng Tử đạo Viêt Nam: 2 giám mục, 4 linh mục, 19 giáo dân Bùi 
Chu - Thái Binh.[82] 


Hiệp định Genève 20.7.1954 chấm dứt chiến tranh Việt-Pháp. Nhưng đồng thời nó 
chia cắt nước Việt Nam làm hai, có sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) làm ranh giới, Giáo 
hội ở Việt Nam cùng chịu chung SỐ phận này. Sự chia cắt đau thương ở chính thân 
thể mình, mà vùng công giáo dân nhất lại là phần dành cho Việt Minh Cộng sản vô 
thần. Không ngần ngại hy sinh tất cả, đến cả mạng sống, 650.000 giáo dân miền 
Bắc ò ạt kéo nhau vào Nam để được tự do sống đạo, lôi kéo hàng mây trăm ngàn 


đông bào tôn giáo khác vào một cuộc di chuyên- vĩ đại trong lịch sử. 


4. Giáo hội ở Việt Nam từ hiệp định Genève 1954 đến 1974 


a) Giáo hội ở Việt Nam sau hiệp định Genève : 


Phẩm trật Giáo hội được thiết lập (1960) 


Hiệp định Genève 20.7.1954 vừa ký xong, nhiều người miền Bắc đã bỏ cửa nhà, 
làng mạc, kéo nhau ra đi với phương tiện riêng, nhưng còn hàng triệu người đồ dồn 
về Hà Nội, Hải Dương và nhất là ra Hải Phòng, chờ phương tiện vào Nam, nơi ông 
Ngô Đình Diệm vừa lập chính phủ ngày 7 tháng 7. Ngay từ đầu tháng 8 năm 1954, 
một cầu hàng không Hà Nội - Sài Gòn (1.174km) gồm cả trăm phi cơ Pháp, Hoa 
Kỳ, công ty tư nhân, bắt đầu hoạt động. Trong lòng các “máy bay di cư” người ta 
tháo gỡ hết ghế ngồi, để bớt nặng và thêm chỗ rộng. Giữa Hà Nội hoặc Hải Phòng 
với Sài Gòn là một vòng bay khứ hồi, mải miết hoạt động, để vận chuyển vào Nam 


trung bình mỗi ngày từ 2.000 đến 4.000 người. Cứ 6 phút lại có một phi cơ hạ 


cánh, biến sân bay Tân Sơn Nhất thành một phi trường hoạt động nhất trên thế giới 
bấy giờ. Người ta tính có tới 4.280 chuyến bay, chuyên chở 213.635 người. Đường 
thủy còn hoạt động mạnh hơn: trên 450 chuyến tàu biển chuyên chở 555.037 
người. Ngoài ra còn 102.861 người di cư bằng phương tiện riêng. Chưa kê hàng 


mây trăm ngàn người khác cũng muôn di, mà bị cản lại, hoặc thiêu may män.[83] 


Từ khi cuộc di cư bắt đầu, thủ tướng Ngô Đình Diệm đã ra Hà Nội thị sát, thiết lập 
tổng ủy di cư có nhiệm vụ điều hành công việc đón tiếp đồng bào tị nạn. Về phía 
Giáo quyền, do sự giới thiệu của đức khâm sứ J. Dooley, đức cha Pherô Phạm 
Ngọc Chi được đức cha Cassaigne giám mục Sài Gòn, ủy thác việc coi sóc hàng 
giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân di cư, có cha Hoàng Mạnh Hiền, bè trên tu viện Đaminh 
Nam Định, và cha bề trên Lạng Sơn Nguyễn Khắc Ngữ, làm phụ tá. Với các tô 
chức nói trên, lại được nhiều nước, nhất là Hoa Kỳ, trợ cấp thực phẩm, thuốc men, 
tiền bạc, vật liệu xây cất, nên không đầy một năm, một triệu đồng bảo đã có chỗ ở 
tạm cư tại nhiều địa điểm trong các tỉnh Trung nguyên và Cao nguyên Trung phần, 
nhưng nhất là ở Nam phần, nơi đất rộng người thưa. Đời sống tạm cư dän dần trở 
thành định cư lập nghiệp và xây dựng lại cuộc đời. Tại các trại định cư Công giáo, 
thánh đường, tu viện, học đường, cô nhi viện, dưỡng lão viện, bệnh viện, viện bác 
ái, xưởng công nghệ từ từ mọc lên, khiến họ có bộ mặt không khác gì ở miền Bắc, 
có khi còn såm uất và tién bộ hơn. Những ngôi thánh đường, những cơ sở giáo dục, 
bác ái xã hội, ban đầu bằng tre gỗ, đến sau được thay thế bằng gạch ngói và bê 
tông, mỗi năm mở rộng thêm, theo đà gia tăng của dân số và sự phát triển của đời 


sông. 


Cuộc di cư đã làm cho Giáo hội miền Bắc năm 1957 chỉ còn lại 713.000 giáo dân 
với 7 giám mục và 374 linh mục. Nhiều địa phận mãi đến năm 1960 mới có tân 


giám mục thay thế các giám mục di cu.[84] Ngay từ cuối năm 1954, Giáo hội miền 


Bắc bước dần vào một tình thé rất khó khăn: chính quyền Cộng sản hạn chế tối đa 
việc hành đạo và mở trường học, một số lớn thánh đường đóng cửa hoặc bị chiếm 
làm kho vật liệu hay xưởng máy, các giám mục bị cô lập, nhiều vị chưa được tấn 
phong, các linh mục gặp khó khăn trong việc di chuyền, không được ra khỏi giáo 
xứ mình nếu không có giấy phép công an địa Phương. Chỉ ở Hà Nội, nơi có nhiều 
nhà ngoại giao và du khách ngoại quốc qua lại, người ta mới thấy có chút tự do tôn 
giáo: thánh đường chính tòa vẫn mở cửa, Thánh Lễ được cử hành ngày chúa nhật. 
Tuy nhiên, ngay tại Hà Nội, chính quyền đã thâu hồi các trường Công giáo, đóng 
cửa chủng viện và cấm đức cha Trịnh Như Khuê không được đi thăm viếng các 
nơi. Năm 1959- 60, đức khâm sứ Tòa thánh, các giám mục và thừa sai nước ngoài 


bị trục xuất hết.[85] 


Tại các tỉnh xa xôi và làng mạc, Cộng sản công khai tạo khó dễ cho tôn giáo. Đời 
sống tôn giáo suy giảm vì khan hiếm linh mục, tu sĩ và vì giới thanh niên phải 
tham gia các hoạt động tập thể do nhà cầm quyền tô chức, nhiều thanh niên Công 
giáo bị cưỡng ép hành động nghịch với giáo lý đức tin, hoặc phải đi lao công chiến 
trường. Chính sách hạn chế sinh đẻ được áp dụng triệt để, cán bộ tuyên truyền 
rằng: nếu bạn chỉ sinh một đứa con, theo bác và đảng là thiếu; sinh hai đứa là đủ; 
sinh ba đứa là thừa; bốn đứa nhiều quá. Về ngoại giao, Tòa thánh Vatican đã nhiều 
lần muốn gởi Đại diện đến, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không đón nhận. Không 
một giám mục nào miền Bắc đã được phép đi tham dự đại Công đồng Vatican II 


(1962-65), cũng như các quyết nghị của Công đồng vẫn chưa lọt vào được. 


Tuy nhiên, đạo Công giáo ở xứ Bắc chưa có thê bị tiêu diệt. Tại những vùng đông 
giáo dân, người Công giáo công khai chông chê độ, từ chôi hợp tác với Nhà nước, 
và đành chju s-u cao thuê nặng đê được tự do sông đạo. Nhiêu nơi bị mât nhà thờ, 


nhưng cũng nhiêu nơi, do phản ứng mạnh của giáo dân, nhà câm quyên Hà Nội đã 


buộc phải trả lại. Thiếu linh mục, nhiều bậc phụ huynh tự đảm nhận một số công 
tác mục vụ bí tích (rửa tội, chứng hôn, trao Mình thánh Chúa...). Cán bộ chính trị 
thường gọi khu vực Phát Diệm, Bùi Chu là những “khu phản động”. Vì giáo dân 
hai giáo phận này có tinh thần bất khuất cao hơn cả, nhiều vụ nổi dậy đã xảy ra. 
Giáo phận Bắc Ninh, giáo dân xứ Đại Từ (Thái Nguyên) cũng đứng lên phản đối 
chính quyền hạn chế và ngăn cấm họ đi Lễ. Giáo dân tỉnh Bắc Kạn đã võ trang gậy 
gộc, giáo mác đánh nhau với cán bộ, khi họ đến tịch biên tài sản của thánh đường. 
Những sự kiện trên cho ta thấy tại miền Bắc, hàng giáo sĩ cũng như giáo dân vẫn 


kiên gan tỏ ra là những con cháu của các anh hùng Tử đạo. 


Từ năm 1971, người ta đã thấy có một vài dấu hiệu thay đổi trong những quan hệ 
rất hiễm hoi giữa Tòa thánh và Chính phủ miền Bắc. Ngày 12.3.1971, đức cha 
Phaolô Nguyễn Năng (63t) được tấn phong Giám mục giáo phận Vinh cách long 
trọng tại Hà Nội, có phái đoàn Chính phủ đến tham dự. Ngày hôm sau, đức tân 
giám mục được thủ tướng Phạm Văn Đồng và chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp kiến. 
Trong những buổi tiếp kiến này, còn có sự hiện diện của nhiều nhân vật chính 


quyèn.[86] 


Trong khi đó, ở miền Nam mặc dầu những xáo trộn do chiến tranh gây ra (tổng 
thống Ngô Đình Diệm bị sát hại năm 1963), Giáo hội vẫn một mực tién lên. Năm 
1956, đức cha Giuseppe Caprio được đặt làm thanh tra Tông tòa ở Sài Gòn. Năm 
sau, ngài được nâng lên hàng đại lý khâm sứ. Năm 1957 số giáo dân miền Nam là 
1.100 000 (60% di cư) và 67.854 dự tòng, với một hàng giáo sĩ gồm 1.264 linh 
mục, 254 đại chủng sinh, 1.672 thày giäng.[87] 


Tòa thánh tiếp tục trao nhiều giáo phận cho hàng giáo sĩ Việt Nam. Năm 1955, đức 


cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền được cử làm giám mục địa phận Sài Gòn thay 


thế đức cha Cassaigne Sanh nghỉ hưu, trở lại trại cùi Kala - Di Linh (Lâm Đồng). 
Cũng năm ấy, các tỉnh miền Hậu Giang tách khối giáo phận Phnom-penh, đề được 
thiết lập giáo phận Cần Thơ, đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình đảm nhận địa phận 
mới. Hai năm sau tức 1957, Tòa-thánh lây hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (địa 
phận Qui Nhơn) sát nhập với hai tỉnh Binh Thuận và Bình Tuy (địa phận Sài Gòn), 
dé thiết lập giáo phận Nha Trang và trao cho đức cha Piquet Lợi, nguyên giám mục 
Qui Nhơn. Phần địa phận Qui Nhơn còn lại, Tòa thánh ủy thác cho hàng giáo sĩ 
Việt Nam và đặt đức cha Phạm Ngọc Chi làm giám quản. Tháng 7 năm 1959, đức 
Khâm sứ J. Dooley phải rời khỏi xứ Bắc, Tòa thánh quyết định lập Tòa Khâm sứ 


tại Sài Gòn, và cử đức cha Mario Brini kê vi. 


Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc năm 1959 là sự kiện lớn nhất, do sáng kiến của đức 
cha Nguyễn Văn Hiền và các đức Giám mục miền Nam. Đại hội được tổ chức 
trong ba ngày 16, 17, 18 tháng 2.1959 tại Sài Gòn nhân dịp Năm Thánh Mẫu, kỷ 
niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, đồng thời mừng 300 năm việc bô nhiệm 
hai giám mục tiên khởi tại Viêt Nam ngày 9.9.1659: đức cha François Pallu Đàng 
Ngoài và đức cha Pierre Lambert de La Motte Đàng Trong. Đức Thánh Cha Gioan 
XXIII gởi đặc sứ Tòa thánh đến chủ tọa Đại hội : đức hồng y Grégoire Pierre XV 


Agagianian. 


Ngày 16, Thánh Lễ trọng thé tai nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, cầu cho Giáo hội thầm 
lặng. Ban chiều, đức hồng y Đặc sứ được hàng giáo sĩ, giáo dân chào mừng. Sau 
đó, ngài làm phép tượng Đức Mẹ Hòa bình. Ngày 17, cũng tại nhà thờ Đức Bà, 
Thánh Lễ trọng thé cầu cho công cuộc truyền giáo. Ngày 18, lễ các Chân phước Tử 
đạo Việt Nam - Kỷ niệm 300 thiết lập hai tòa Giám mục đầu tiên tại Việt Nam, 


Thánh Lễ trọng thể do đức hồng y Đặc sứ cử hành hồi 6g30 tại Lễ đài. Ban chiêu, 


đức hồng y chủ sự rước kiệu Đức Mẹ qua nhiều đường phó. Hát kinh “Te Deum” 


bê mạc Đại hội. 


Một biến cố lịch sử quan trọng sau 4 thế kỷ truyền giáo: ngày 24.11.1960 đức 
Thánh Cha Gioan XXIII ban Tông hiến Venerabilium Nostrorum, thiết lập Phẩm 
trật Hội Thánh tại Việt Nam. Tông hiến được công bố ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm 
Nguyên tội (8.12) năm ấy, chia Giáo hội Việt Nam thành ba Giáo tỉnh: Hà Nội, 
Huế, Sài Gòn, mỗi Giáo tỉnh gồm nhiều giáo phận. Cũng Tông hiến này thành lập 
ba giáo phận mới : Đà Lạt (Tuyên Đức, Lâm đồng, Quảng Đức, Phước Long), Mỹ 
Tho (Định Tường, Long An, Kiến Tường, Kiến Phong), Long Xuyên (An Giang, 
Kiên Giang, và một phần Chương Thiện). Đứng đầu mỗi Giáo tỉnh là một tông 


giám mục, và môi giáo phận là một giám mục chính tòa. 


Giáo tỉnh Hà Nội: đức Cha Giuse Trịnh Như Khuê tổng giám mục Hà Nội, đức cha 
Vinh sơn Phạm Văn Du giám mục Lạng Sơn, đức cha Pherô Khuất Văn Tạo giám 
mục Hải Phòng, giám quản Bắc Ninh, đức cha Pherô Nguyễn Huy Quang giám 
mục Hưng Hóa, đức cha Đaminh Định Đức Trụ giám mục Thái Bình, đức cha 
Giuse Phạm Năng Tĩnh giám mục Bùi Chu, đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo giám 
mục Phát Diệm, đức cha Pherô Phạm Tần giám mục Thanh Hóa, đức cha Gioan 


Baptista Trần Hữu Đức giám mục Vinh. 


Giáo tỉnh Huế: đức cha Pherô Ngô Đình Thục tổng giám mục Hué, đức cha Pherô 
Phạm Ngọc Chi giám mục Qui Nhơn, đức cha Marcel Piquet Lợi giám mục Nha 


Trang, đức cha Paul Seitz Kim giám mục Kontum. 


Giáo tỉnh Sài Gòn: đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình tông giám mục Sài Gòn, đức 


cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền giám mục Đà lạt, đức cha Giuse Trần Văn Thiện 


giám mục Mỹ Tho, đức cha Philippê Nguyễn Kim Điền giám mục Cần Thơ. đức 
cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ giám mục Long Xuyên, đức cha Antôn Nguyễn Văn 


Thiện giám mục Vĩnh Long. 


Năm 1963, đức Thánh Cha Gioan XXIII ban thêm Chiếu thư thiết lập giáo phận 
Đà Nẵng, gồm hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tri tách ra từ địa phận Qui Nhơn, 
thuyên chuyên đức cha Phạm Ngọc Chi từ Qui Nhơn làm giám mục giáo phận mới, 
còn Qui Nhơn trao cho đức cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn. Cũng năm ấy, đức 
Thánh Cha ban Sắc phong cha Phaolô Trần Đình Nhiên giám mục phụ tá địa phận 
Vinh, đức cha Giuse Trịnh Văn Căn tổng giám mục phó Giáo tỉnh Hà Nội, cha 
Phaolô Phạm Đình Tụng giám mục Bắc Ninh. Năm 1965, cha Giacobê Nguyễn 
Ngọc Quang được phong giám mục Cần Thơ thay thế đức cha Nguyễn Kim Điền 
thuyên chuyền ra Huế làm giám quản, để sau đó (1968) lên chức tổng giám mục, 


kế vị đức cha Ngô Đình Thục lưu lại nước ngoài. 


Ngày 14.10.1965, Tòa thánh chia giáo phận Sài Gòn một lần nữa: ba tỉnh Long 
Khánh, Biên Hòa, Phước Tuy, và thị xã Vũng Tàu lập giáo phận Xuân Lộc, được 
trao cho đức tân giám mục Giuse Lê Văn An: bốn tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, 
Bình Long, Phước Thành hợp thành giáo phận Phú Cường, được ủy thác cho vi tân 
giám mục thứ hai, đức cha Giuse Phạm Văn Thiên. Giáo phận Sài Gòn đồng thời 
có thêm cha bè trên Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm được phong giám mục phụ 
tá. Năm 1967, thêm hai tân giám mục nữa: đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận kế vị đức cha Piquet Lợi, đức cha Pherô Nguyễn Huy Mai đảm nhận giáo 
phận mới Ban Mê Thuột (22.6.67), gồm ba tỉnh Đắc Lắc (địa phận Kontum), 
Quảng Đức và Phước Long (địa phận Đà Lạt). Ngày 30.1.1975, giáo phận Phan 
Thiết được thành lập, gồm hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy (giáo phận Nha 


Trang), được trao cho đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, nguyên là giám mục phụ 
tá Sài Gòn (11.8.74). 


b) Giáo hội ở miên Nam sau hiệp định Genève: 


các dòng tu, hội dòng và tu hội 


Ngoài việc trực tiếp giảng đạo cho lương dân và coi sóc các giáo xứ, Giáo hội miền 
Nam thời này phát triển mạnh về mọi phương diện xã hội, giáo dục, văn hóa. Hàng 
giáo sĩ cũng như giới trí thức Công giáo gia nhập các hoạt động quốc gia, nhận 
những ghé giáo sư trung học và đại học của Nhà nước hoặc thuộc các tôn giáo bạn. 
Không một ngôi thánh đường nào được kiến thiết mà bên cạnh không có một 
trường trung học hay tiểu học, ít là mẫu giáo hay vườn trẻ, vài ba cơ sở bác ái xã 
hội, như bệnh viện, phòng phát thuốc, cô nhi viện, viện dưỡng lão, xưởng công 
nghệ, trường dạy nghè...[S8] Nhiều thánh đường lớn được xây cất với lối kiến trúc 
tân tiễn và nguy nga đồ sô, như đền Đức Mẹ Hằng Cứu giúp Huế, thánh đường 
Vĩnh Long, Xuân Lộc, Long Xuyên, Dốc Mơ... Hai thánh đường La Vang và Sài 
Gòn được nâng lên hàng vương cung thánh đường (1961, 1962). 


Nhiều trung tâm đạo đức, tĩnh tâm, hành hương nâng đỡ đời sống thiêng liêng của 
giáo dân như La Vang (Quảng Trị), Trà Kiệu (Quảng Nam), La Mã (Kiến Hòa), 
Bãi Dâu (Vũng Tàu), Fatima Bình Triệu (Gia Định)... Tham dự Công giáo tién 
hành, có nhiều phong trào và hội đoàn, như: Sinh viên Công giáo, thanh sinh công, 
thanh lao công, thanh niên Thánh nghiệp, phong trào Trí thức Công giáo Pax 
Romana, hiệp hội Giáo chức Công giáo, hội các Bà Mẹ Công giáo, hội Con Đức 
Mẹ, Thiếu nhi Thánh Thể, Hùng tâm Dũng chi, Đạo binh Đức Mẹ, hiệp hội Thánh 
Mẫu, Liên minh Thánh rârn, Đoàn thể Phat tạ, Liên đoản Công Tư chức Công 


giáo, hội Bác ái Vinh sơn, Hướng đạo Công giáo, dòng Ba Phansinh, dòng Ba 


Đaminh, phong trào Cursillos, phong trào Focolari... Những cơ sở hoạt động 
chung, như: biệt thự Thánh Tâm (Đà Lạt 1955), Trung tâm Công giáo Việt Nam 
(Sài Gòn 1957), trụ sở Caritas Việt Nam (Sài Gòn 1957)... 


Để tiếp tục truyền thống giáo dục của giáo hội Công giáo, và đê đào tạo hàng giáo 
sĩ dòng triều cũng như những nhân tài cho Quốc gia, các giáo phận và dòng tu đều 
có chủng viện hoặc trường đệ tử, và nhiều trường trung học. Trên cấp bậc đại học 
ngoài các dại chủng viện (Sài Gòn, Huế, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Long Xuyên) và 
học viện (thuộc nhiều dòng tu), còn có những viện sau dây: 1) Giáo hoàng Học 
viện Thánh Piô X Đà Lạt (1958) thuộc Tòa thánh, do các cha dòng Tên điều 
khiển.[89] Năm 1964 khu học viện được mở rộng, có thể thâu nhận 180 chủng sinh 
ưu tú từ các giáo phận ở Việt Nam, Cam Bốt và Ai Lao gởi đến; viện có một thư 
viện khá đầy đủ (trên 40.000 cuốn) về thần học và triết học. 2) Viện Đại học Đà 
Lạt do hàng Giám mục Việt Nam thiết lập (1959), có mục đích đào tạo những nhân 
tài theo tinh thần Công giáo; năm 1972 có 4 phân khoa: Sư phạm, Văn khoa, Khoa 
học và Chính trị Kinh doanh. 3) Liên Học viện Thủ Đức của tỉnh dòng Đaminh 
Việt Nam (1967), nơi đào tạo hàng giáo sĩ dòng Daminh và nhiều hội dòng khác; 
viện còn mở những lớp triết lý Thần học Sedes Sapientiae(1969), dành cho nữ tu 
các hội dòng. 4) Viện Đại học Minh Đức Sài Gòn do linh mục Bửu Dưỡng dòng 
Đaminh (chi Lyon) sáng lập (1970) với sự cộng tác của một nhóm trí thức lương 
và giáo (hội Minh Trí), có mục đích lương giáo đoàn kết trong việc đào luyện một 
số nhân tài cho Quốc gia. Ngay năm đầu, Minh Đức đã có 5 phân khoa: Triết học, 
Y khoa, Kinh tế Thương mại, Khoa học kỹ thuật và Kỹ thuật canh nông. 5) Viện 
Đại học Thành Nhân Sải Gòn do các Sư huynh Lasan thành lập (1970) và điều 
hành, năm đầu chỉ có phân bộ Khoa học giáo dục, trong đó có viện huấn luyện 


nhân bản và tôn giáo, dành cho tu sĩ nam nữ trẻ tuôi các dòng tu. 


Các tu sĩ thuộc nhiều hội dòng từ nước ngoài đến, cũng như đã được thành lập ở 
trong nước, hoạt động trong nhiều giáo phận khá đông. Năm 1970, có 366 linh 
mục dòng (kê cả hội Thừa sai Paris và Saint-Sulpice), 1.074 tu sĩ, 6.189 nữ tu: hầu 


hết là người Việt. 


Từ nước ngoài đến có các dòng tu sau đây: Daminh (1580),[90] Phansinh (1583), 
Tên Chúa Giêsu (1615-1802, trở lại: 1957), Thừa sai Paris (1664), Nữ tu Thánh- 
Phaolô (1860), Nữ đan sĩ Cát minh (1861), Sư huynh Lasan (1866), Nữ tu Chúa 
Quan phòng Portieux (1875), Nữ tu Đức Bà Truyền giáo (1924), Chúa Cứu Thế 
(1925), Nữ tử Bác ái Thánh Vinhsơn-Phaolô (1928), Nữ tu Phansinh Thừa sai Đức 
Maria (1932), Xitô (1933), Saint-Sulpice (1933), Nữ kinh sĩ Thánh - Âutinh 
(1935), Nữ đan sĩ Thánh - Clara (1935), Biênduc (1936), phụ tá Truyền giáo 
(1938), Bệnh viện Thánh - Gioan Thiên Chúa (1952), Salêdiêng (1953), Tiểu muội 
Chúa Giêsu (1953), Tiểu đệ Chúa Giêsu (1953), Lazarist (1954), Nữ tá Quốc tế 
Công giáo (1954), Nữ đan sĩ Biển đức Thánh - Bathilda (1954), Nữ tu Đắng Chăn 
Lành (1958), Nữ tu Y viện Truyền giáo (1960), Nữ tu Salêdiêng (1961), Nữ tỳ 
Chúa Giêsu và Me Maria (1961), Sư huynh Thánh Gioan Baptista Ankwo 
(1962),[91] linh mục Thánh Thể (1971). Và một số tu hội hoặc hội đạo đức khác 
cũng từ nước ngoài vào, như “Le Prado”, “Oblates Missionnaires de Marie 
Immaculée”, “Fraternité Jésus Caritas”, “Les Travailleuses Missionnaires”, 
“Foyers de Charité”, “Les Auxiliaires de l'Apostolat”, “Fraternité de la Vierge des 


Pauvres”.[92] 


Nhiều dòng tu “trưởng thành” ơ Viêt Nam được thiết lập thành tỉnh dòng (với 


những con số năm 1972): 


1) Bốn tỉnh dòng Thánh Phaolô: a) Sài Gòn (1860): 32 nhà với nhiều cơ sở giáo 
dục, từ thiện, 388 nữ tu (6 truyền giáo ở Phi châu, 3 du học), 24 tập sinh; b) Hà Nội 
(1883): năm 1954 trên 10 nữ tu ở lại Hà Nội, còn bao nhiêu vào Đà Nẵng: c) Đà 
Nẵng (1954): 36 nhà với nhiều cơ sở giáo dục, từ thiện, 362 nữ tu (8 truyền giáo ở 
Phi châu, 7 du học), 66 tập sinh; d) Mỹ Tho (1964): 15 nhà với nhiều cơ sở giáo 


dục, từ thiện, 175 nữ tu (1 ở nước ngoài), 22 tập sinh. 


2) Tỉnh dòng Lasan Việt Nam (gồm Việt Nam, Thái Lan, Cam Bốt và Ai Lao, 
1897), nhà giám tỉnh ở Sài Gòn: 27 cộng đoàn, 2l cơ sở giáo dục, 260 Sư huynh 


(22 ở nước ngoài), 61 kinh sinh, 13 tập sinh. Tỉnh dòng về sau mang tên Sài Gòn. 


3) Tỉnh dòng Nữ tử Bác ái (1932), nhà mẹ ở Đà Lạt: 17 nhà với nhiều cơ sở giáo 


dục và bác ái xã hội, 5 trụ sở truyền giáo, 233 nữ tu (5 ở nước ngoài), 22 tập sinh. 


4) Tỉnh dòng Chúa Quan phòng Việt Nam (1958), nhà chánh ở Cần Thơ: 72 nhà 


với nhiêu cơ sở giáo dục, bác ái xã hội, 605 nữ tu (6 ở nước ngoài), 25 tập sinh. 


5) Tỉnh dòng Chúa Cứu Thé (1964), nhà giám tỉnh ở Sài Gòn: 8 nhà với những cơ 
sở giáo dục, 3 giáo xứ, 4 trụ sở truyền giáo, 108 linh mục (19 ở nước ngoài), 20 


học sĩ, 57 trợ sĩ (5 ở nước ngoài). 


6) Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam (1967), trụ sở giám tỉnh ở Phú Nhuận (Gia Định): 
4 tu viện với những cơ sở giáo dục, 2 tu xá, 6 giáo xứ với nhiều cơ sở giáo dục và 
bác ái, 1 giám mục (Qui Nhơn), 63 linh mục (8 ở nước .goài), 43 học sĩ, 24 tro sĩ 


(2 ở nước ngoài), 12 tập sinh. 


7) Tỉnh dòng Đức Bà Truyền giáo (1970), nhà mẹ ở Thủ Đức (Gia Định): 6 nhà 
với những cơ sở giáo dục và bác ái, 68 nữ tu (2 ở Phi châu, 3 ở Pháp), 7 tập sinh và 


chuân sinh. 


Và dưới đây là các hội dòng được thành lập ngay ở Việt Nam, kê cả những đan 


viện tuy sốc ngoại quốc, nhưng đứng biệt lập và tự tri.[93] 


1670 : Dòng Mến Thánh giá [94], do đức cha Lambert de La Motte (1624-79) sáng 
lập tu viện thứ nhất tại Kiên Lao (Nam Định), và năm 1671 tu viện thứ nhì ở An 
Chỉ (Quảng Ngãi). Các nữ tu hàng ngày lấy việc suy gẫm cuộc khổ nạn Chúa 
Giêsu, làm phương thế hữu hiệu nhất để thánh hóa bản thân và hoạt động truyền 
giáo. trong thời bách hại đạo, các nữ tu Mến Thánh giá chia nhau đi an ủi giáo dân, 
liên lạc giúp đỡ các giáo sĩ bị tù đày, nhiều nữ tu được phước Tử đạo. Từ Kiên Lao 
và An Chỉ, như vết dầu loang, dòng Mến Thánh giá bành trướng sang nhiều giáo 
phận (hoặc biến thành dòng khác). Trong ba thế ký qua, dòng lần lượt được canh 
tân và cải tô; và cho đến 1974 chia thành 14 chi nhánh như sau ` Cái Nhum (1800), 
Cái Mơn (1844), Chợ Quán (1852), Thủ Thiêm (1859), Phát Diệm (1902), Qui 
Nhơn (1924), Thanh Hóa (1932), Hà Nội (1938), Tân Bình -Vinh (1952), Khánh 
Hưng - Cần Thơ (1958), Hải Phòng - Tân Việt (1959), Thái Bình (1960), Thừa sai 
Hué (1962), Bắc Ninh (1965). Năm 1970, nhân kỷ niệm Ba Trăm Năm thành lập, 
dòng Mến Thánh giá trình bày một bản thống kê về 14 chi nhánh : 324 nhà, 241 
tập sinh, 1.496 nữ tu khẩn tạm, 559 nữ tu khán trọn; ngoài ra còn hai nhà ở ngoại 


quốc: Thare (Thái Lan), Vientienne (Ai Lao).[95] 


1862: Dòng nữ Cátminh, quen gọi là Dòng Kín, do me Philomène de l'Immaculée 
Conception (từ Lisieux sang 1861) sáng lập đan viện đầu tiên ở Sải Gòn, cũng là 


nữ đan viện Cátminh thứ nhât tại xứ Truyên giáo. Công việc này được đức cha 


Lefebvre Ngãi, giám mục địa phận Tây Đàng Trong (1844-64) tận tình giúp đỡ. 
Các nữ đan sĩ không hoạt động bên ngoài, nhưng trót đời sống khắc khổ, chiêm 
niệm phượng thờ Chúa và cầu nguyện cho công việc truyền giáo.[96] Từ Sài Gòn, 
dòng lập thêm nhiều đan viện ở Việt Nam: Hà Nội (1895), Huế (1909), Bùi Chu 
(1923), Thanh Hóa (1929). Thời di cư 1954, hai đan viện Hà Nội và Bùi Chu được 
di chuyên sang Canada, trong tỉnh Québec: nhà Hà Nội ở Dolbeau, nhà Bùi Chu ở 
Danville. Đan viện Thanh Hóa cũng được dòi vào Nam tại Thanh Hải, Nha Trang. 
Năm 1972 ở Việt Nam còn 3 đan viện: Sài Gòn, Huế, Nha Trang với con số 67 đan 


sĩ, 5 tập sinh. 


1920: Dòng Xitô Phước Son do cha đáng kính Benoit (+1933) sáng lập (1918) trên 
núi Phước Sơn, Vĩnh Linh (Quảng Tri). Cha Benoit nguyên là thừa sai Heni Denys 
Thuận, cha sở Thừa Lưu, giáo sư chủng viện An Ninh, địa phận Huế. Cha ước ao 
từ lâu có một dòng nam sống chiêm niệm, khắc khổ, cầu nguyện cho công cuộc 
truyền giáo. Được đức cha Allys Lý ban phép, ngày 15.8.1918 với một nhóm tu sĩ 
đầu tiên, cha Benoit khai mạc đời sống cộng đồng chiêm niệm tại Phước Sơn. 
Cũng năm ấy, Tòa thánh châu phê việc đức cha Allys xin thành lập một dòng đan 
tu thuộc quyền địa phận; và ngày 21.3.1920, đức cha ban sắc chính thức lập dòng 
mới, lẫy tên Dòng Đức Bà Việt Nam Phước Sơn. Năm 1934, dòng gia nhập đại gia 
đình Xitô, trực thuộc Tòa thánh, mang tên Dòng Xitô Phước Sơn. Tháng 9 năm 
1936, Phước Sơn lập nhà con ở Chu Sơn, Nho Quan (Ninh Bình). Tháng 10 năm 
1950, Phước Sơn lập nhà con thứ hai tại Tân Thành (Vĩnh Long), nhưng sau đó hồi 
đầu năm 1952, dời lên Xoài Minh (Biên Hòa), lẫy tên Phước Lý. Thời di cư vào 
Nam: đan viện Phước Sơn, sau một thời gian ở rừng Đồng Xoài, được chuyên đến 
Gò Công, Thủ Đức (Gia Định); đan viện Châu Sơn, một phần tư ở lại Bắc, ba phần 
vào Nam, sau thời gian tạm trú ở Phước Lý, năm 1957 đã lên tỉnh Tuyên Đức lập 


nhà tai Đơn Dương. Năm 1964, Chi Dòng Xitô Thánh Gia được chính thức thành 


lập gồm 4 nhà với 169 đan sĩ (1970). Tháng 7 năm 1972, đan viện thứ năm được 
thành lập tại Châu Thủy (Bình Tuy) do cộng đồng Châu Sơn. Năm 1972, đức đan 
phụ Gioan Vương Đình Lâm (Phước Sơn) làm tổng phụ (Abbas Praeses) chi dòng 
Xitô Thánh Gia, gòm 5 đan viện, 3 đan phụ (1 nghỉ hưu), 138 đan sĩ (42 linh mục), 
56 tập sinh. 


Dòng Xitô còn Đan viện Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca tại Cam Ranh. Nhà này được 
thành lập trong thượng tuần tháng 7 năm 1934, do cha Pierre Paulin (Pháp) và cha 
Charles Fettweis (Bỉ), xuất thân từ đan viện Lérins (Pháp). Các đan sĩ Mỹ Ca sống 
chiêm niệm, khắc khổ, chuyên chăm cầu nguyện và lao động tay chân (Năm 1970, 


đan viện có 7 linh mục, 16 đan sĩ, 5 tập sinh). 


1924: Dòng Sư huynh Kitô Vua (Cái Nhum, Vĩnh Long), được thành lập (1870) do 
hai thừa sai Gernot Quý và Ritter Giáo), với sự cộng tác của thày Gioan Baptista 
Đường, có mục đích trợ giúp hàng giáo sĩ thành lập họ đạo mới, dạy giáo lý cho 
tân tòng và trẻ em, điều khiển các trường thuộc họ đạo hoặc của tu hội (Nărn 1970: 


56 Sư huynh, 14 tập sinh). 


1931: Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm (Phú Xuân), do đức cha J. Allys Lý sáng lập 
(1920), các nữ tu hoạt động truyền giáo bằng giáo dục trẻ em, giúp các cha sở dạy 


giáo lý, điều khiến cô nhi viện, bệnh xá (Năm 1970: 156 nữ tu, 11 tập sinh). 


1931: Dòng Sư huynh Thánh Giuse (Nha Trang) được thành lập (1926) do thừa sai 
J. Sion Khâm (Giám mục Kontum 1942-51), chuyên dạy giáo lý trong các trường, 


giúp các cơ sở giáo phận (Nărn 1970: 58 Sư huynh, 7 tập sinh). 


1935: Dòng nữ Thánh Clara (Dòng nhì Phansinh), do me Thérèse Lemaire và 7 
đan sĩ từ đan viện Roubaix (Pháp), sang thiết lập tại Vinh (Nghệ An) một đan viện, 
mang tên Bảy Sự Vui Đức Bà. Các nữ tu Thánh - Clara trót đời sống khắc khô, 
chiêm niệm và lao tác tay chân trong khu nội cấm, chuyên chăm cầu nguyện xin 
Chúa đồ ơn xuống cho nhân gian. Năm 1945, vì tình hình chính trị bất ôn, các nữ 
đan sĩ phải lánh ra Hà Nội tạm trú trong đan viện Cát minh. Cuối năm 1950, cả đan 
viện gồm 6 nữ tu (2 Pháp, 4 Việt) được di chuyển sang Pháp tại đan viện Roubaix. 
Ở Pháp, các nữ đan sĩ Thánh - Clara hằng mong ước trở về Việt Nam. Sự mong 
ước ấy đã thé hiện ngày 27.9.1972, chị Maria Hoàng Thị Minh cùng với 4 đan sĩ (1 
Pháp) trở lại Việt Nam, tái lập đan viện Clara Thủ Đức. 


1936: Dòng Con Đức Mẹ Thăm viếng (Phú Hậu, Huế), nguyên là Mën Thánh giá 
Phục hưng Kim Đôi (Huệ), do cha Giuse Trần Văn Trang, được cải tên (1967) Các 
nữ tu dạy học, nuôi cô nhi, lập bệnh xá (Năm 1970: 82 nữ tu, 7 tập sinh). 


1939: Dòng Sư huynh Thánh Tâm (Hué), do đức cha J. Allys Lý sáng lập (1925), 
phỏng theo dòng Sư huynh Ploermel ở Bretagne (Pháp), có mục đích giáo dục 
thanh thiếu niên, dạy giáo lý cho lương dân (Năm 1970: 41 s-huynh). 


1940: Dòng Biển đức Thiên An (Huế): được truyền sang Việt Nam do một nhóm 
đan sĩ thuộc đan viện La Pierre-qui-Vire (Pháp), trong số này có Dom Romain và 
Dom Corentin. Năm 1936, các đan sĩ nói trên đến Đà Lạt, để hai năm sau ra Huế 
lập nhà Thiên An. Hoạt động tông đồ của đan viện Thiên An, là giảng tuần tĩnh 
tâm. Đan viện còn đỡ đầu cho một trường tiểu học miễn phí và một bệnh xá. Năm 
1962, thêm đan viện thứ hai ở Ban Mê Thuộc, mang tên Thiên Hòa. Dòng bành 
trướng vào miền Nam: nhà Thiên Bình với “Trung tâm Huấn nghệ Nông cơ” dành 


cho các cô nhi tại Long Thành (1960); năm 1970 và 1972, lập thêm hai đan viện: 


Thiên Bình ở Long Thành và đan viện Thiên Phước ở Tam Bình, Thủ Đức. Năm 
1972, số đan sĩ ở Việt Nam là 40 (15 linh mục) trong 4 đan viện, 5 tập sinh. 


1946: Dòng Con Đức Mẹ Mân côi Bùi Chu (Chí Hòa), do đức cha Đaminh Hò 
Ngọc Cần sáng lập, có mục đích hoạt động giáo dục công tác xã hội. DI cư vào 
Nam, dòng đặt nhà chính ở Chí Hòa. (Năm 1970: 156 nữ tu, 36 tập sinh). Ở lại 


Bắc, trên 30 nữ tu tiêp tục sinh hoạt, mở lại tập viện vào mây năm sau. 


1947: Dòng Nữ tu Ảnh vảy Phép lạ (Kontum), do đức cha J. Sion Khâm sáng lập 
(1942), dành cho các thiếu nữ Thượng địa phận Kontum, để dạy giáo lý cho trẻ em 
và làm y tá (Năm 1970: 62 nữ tu, 7 tập sinh). 


1951: Dòng nữ Đaminh Bùi Chu (Tam Hiệp) nguyên là các nhà phước dòng Ba 
Đaminh, được đức cha Pherô Phạm Ngọc Chi ủy thác cho cha Giuse Hoàng Mạnh 
Hiền cải tổ, có mục đích truyền giáo trong các ngành giáo dục, từ thiện, Công giáo 
tiễn hành. Di cư vào Nam, dòng đặt nhà chính ở Tam Hiệp (Năm 1970: 188 nữ tu, 


6 tập sinh). Ở lại Bắc, 12 nữ tu tiếp tục sinh hoạt, năm 1956 mở lại tập viện. 


1953: Dòng Nữ Thừa sai Đức Mẹ Trinh vương, gọi tắt là Dòng Trinh vương, 
nguyên là dòng Mën Thánh giá Bùi Chu được cải tổ do đức cha Pherô Phạm Ngọc 
Chi, cũng hoạt động truyền giáo băng giáo dục, dạy giáo lý. Di cư vào Nam, trụ sở 
đặt tại Bùi Môn (Gia Định). Dòng có Hiến pháp mới và mang tên mới từ năm 1960 


(Năm 1970: 113 nữ tu, 27 tập sinh). 


1953: Dòng Đức Mẹ Đồng công do cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, linh mục 
giáo phận Bùi Chu, sáng lập (1948). Các tu sĩ hoạt động truyền giáo bằng những 


công tác giáo dục, bác ái, xã hội. DI cư vào Nam, dòng xây nhà mẹ ở Thủ Đức 


(Gia Định), đến sau dòi ra Bình Định, đặt tại Mỹ Chánh, rồi Nhà Đá (Mỹ Hiệp) 
(Năm 1970: 221 tu sĩ, 11 tập sinh). 


1958: Dòng nữ Đaminh Hó Nai (Biên Hòa), nguyên là các nhà phước dòng Ba 
Đaminh thuộc nhiều giáo phận, được cải tô do đức cha Giuse Trương Cao Đại và 
cha Giuse Hoàng Mạnh Hiền (1956). Các nữ tu hoạt động truyền giáo qua các công 
tác từ thiện, bác ái, giáo dục, Công giáo tiến hành. Nhà mẹ đặt tại giáo xứ Thánh 


Tâm, Hồ Nai (Năm 1970: 350 nữ tu, 54 tập sinh). 


1961: Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (Nha Trang) do đức cha Piquet Lợi thành lập tại 
Bình Cang. Các nữ tu Khiết Tâm tham gia những công tác giáo dục xã hội: dạy 
giáo lý, văn hóa, phục vu tại bệnh viện, mở cô nhi viện, ký nhi viện, trường huấn 


nghệ (Năm 1970: 40 nữ tu, 14 tập sinh). 


1966: Nữ Tu hội Bác ái Truyền giáo Nazarét do linh mục Giuse Phạm Ngọc Toản 
sáng lập (1958). Năm 1966, tu hội được cha Giuse Hoàng Mạnh Hiền dòng 
Đaminh nâng đỡ và soạn hiến pháp. Tu hội có mục đích giúp các phần tử hiến trọn 
vẹn phụng sự Chúa trong mọi lãnh vực bác ái và truyền giáo. Nhà mẹ đặt tại giáo 
xứ Thanh Hóa, Hồ Nai (Năm 1970: 120 nữ tu). Từ 1981, tu hội mang tên Dòng Nữ 
tỳ Chúa Giêsu Linh mục. 


1967: Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy (Cần Thơ), được tách lập từ dòng Con Đức 
Mẹ Russey Keo (Phnompenh). Khi Cam Bốt và miền Hậu Giang Việt Nam còn 
chung là một giáo phận, các nữ tu Con Đức Mẹ thường di lại hoạt động ở cả hai 
mièn. Sau cuộc chính biến 9.3.1945, một số khoảng 12 chị em ở Vị Thanh, Vịnh 
Chèo, (Chương Thiện), Ba Rinh (Ba Xuyên) không trở về nhà mẹ Russey Keo, đã 


phải ở lại trên phần đất Việt Nam. Sau khi được đức cha Ramousse giám mục 


Phnompenh chấp nhận cho các nữ tu bị kẹt ở miền Hậu Giang được thành lập một 
tu viện biệt lập, ngày 1.9.1967 đức cha Giacobê Nguyễn Ngọc Quang giám mục 
Cần Thơ đã ban sắc chính thức thành lập và đặt danh hiệu mới. Các nữ tu hoạt 
động truyền giáo bằng những công tác từ thiện và giáo dục (Năm 1970: 21 nữ tu, 2 


tập sinh). 


1969: Dòng Nữ Vương Hòa bình (Ban Mê Thuột) do đức cha Paul Seitz Kim khởi 
xướng và đặt nền móng tại Kontum (1959), đến sau đời đi Ban Mê Thuột (1964), 
được đức cha Pherô Nguyễn Huy Mai đặt tên và ban sắc thành lập ngày 31.5. 1969. 
Dòng có mục đích truyền giáo, qua những công tác giáo dục và bác ái xã hội (Năm 


1970: 12 nữ tu, 15 tập sinh). 


1969: Dòng nữ Biển đức Thánh Bathilda Thủ Đức: năm 1954, theo lời yêu cầu của 
đức cha Setz Kim giáo phận Kontum, mẹ Colomban cùng với 4 đan sĩ từ Vanves 
(Pháp) sang Việt Nam, lập một nhà tại Ban Mê Thuộc. Nhà này năm 1967 được 
chuyên xuống Thủ Đức, và trở thành một đan viện, mang tên Thánh Mẫu Maria, 
trong khi một số nữ đan sĩ ở tại vùng Cao nguyên hoạt động truyền giáo tại một 
giáo điểm. Các nữ đan sĩ Thủ Đức chỉ hoạt động trong tu viện, dành một ngôi nhà 
cho các linh mục, tu sĩ, giáo dân đến tĩnh tâm trong một khung cảnh tĩnh mịch, đạo 


đức và thích hợp. Số nữ đan sĩ ở Việt Nam năm 1972 là 19, và 1 tập sinh. 


1969: Tu hội Tận Hiến I.C. gồm hai ngành Nam Nữ biệt lập, do linh mục (giáo 
phận Thái Bình) Micae Maria Việt Anh (Nguyễn Khắc Tước) sáng lập (1949). Tu 
hội có mục đích giúp các phần tử cố gắng sống trọn Tin Mừng, và hoạt động 
truyền giáo giữa đời với hình thức đa diện, tất cả nhờ Mẹ Maria. Tu hội đặt trụ sở 
tại Minh Giáo, Đà Lạt (nam) và Tân Hà, Bảo Lộc (nữ). (Năm 1972: 3 thành tu, 48 
anh luyện tu, 54 chị luyện tu).[97] 


1971: Tu hội Nhà Chúa, do linh mục Giuse Maria Vũ Khoa Cử thành lập (1956), 
theo tinh thần và tô chức nhà Đức Chúa Trời của các giáo phận miền Bắc. Tu hội 
có hai ngành linh mục và đạo mục, mục đích giúp hàng giáo sĩ trong mọi ngành 
Công giáo tiến hành, và nhận coi sóc những giáo xứ được đức giám mục trao cho. 
Các tu sĩ khấn đức khiết tịnh, và hứa hai nhân đức vâng phục, thanh bân. Nhà mẹ 
đặt tại Thị Nghè (Năm 1972: 22 tu sĩ, 11 tập sinh). 


Năm 1970, thêm hai hội dòng đã được thành lập bên Cao Miên (Kampuchia), được 
dời về Việt Nam: Dòng Sư huynh Thánh gia (Ba Nam), nguyên là hội Thày giảng 
do cha Pianet tổ chức (1906), năm 1931 được đức cha Herrgott lập thành tu hội. Tu 
hội có mục đích mở trường dạy giáo lý và văn hóa trong các họ đạo. Nhà mẹ ở 
Bình Đức (An Giang), năm 1970 có 29 sư huynh (1/10 sư huynh sẽ được chọn lên 
chức linh mục). Dòng Con Đức Mẹ (Russey Keo, Phnompenh), ban đầu là một hội 
đạo đức (theo luật dòng Mến Thánh giá) của thừa sai Miche (1848), năm 1942 
được đức cha Chabalier cải tô và lập thành tu hội, có mục đích dạy giáo lý trong 
giáo phận. Hồi hương tháng 7 năm 1970, dòng Con Đức Mẹ xây nhà chính tại Phú 
cường, năm 1970: 49 nữ tu, 4 tập sinh.[98] 


Nhiều tu hội sau đây còn đang ở thời thử nghiệm dé được chính thức thành lập: 
Đắc Lộ (1957), Tông đồ Nhỏ (1957), Tôi tá Thánh Linh (1962), Nữ tỳ Thánh Tâm 
(1962), Nữ tá Truyền giáo Vĩnh Long (1965), Nữ tu Lasan (1967), Chiến sĩ Tận 
hién Maria (1967), Mën thánh giá Mỹ Tho (1967), Nguồn Sống (1970), Hội Thừa 
sai Việt Nam (1972), Tu viện Lời Chúa Phú Cường (1972), Tu hội Nhà Chúa 
Thánh Gioan Tiền sử (1974), v.v... 


Theo bản thống kê chính thức (31.12.1969) về Giáo hội miền Nam Việt Nam, được 
phố biến dịp Hội đồng Giám mục V.N. nhóm họp tại Sài Gòn tháng 1 năm 1971, 
cho biết con số giáo dân gia tăng. Tháng 6.1967, số người Công giáo miền Nam là 
1.629.948 (10,46%); tháng 6.1969, con số lên 1.721.030 (10,42%); chỉ 6 tháng sau, 
nghĩa là ngày 31.12.1969, con số lên 1.782.613 (10,61%); số dự tòng là 28.358 
người. Họ đạo có linh mục: 854, họ đạo không linh mục: 1.275. Hàng giáo sĩ, tu sĩ 
gồm 1.925 linh mục (1.589 triều, 336 dòng), 7.263 tu sĩ (1.074 nam, 6.189 nữ), 
1.226 đại chủng sinh (808 triều, 418 dòng). Năm 1969: 73 tân linh mục được 
phong.. 


LICH TRÌNH TIỀN TRIÉN CÁC GIÁO PHÂN VIỆT NAM 


Ghi chú ` Năm 1924 các giáo phận thay vì gọi theo hướng Đông Tây Nam Bắc, 


được gọi theo địa danh nơi đặt nhà thờ chính tòa 


Dia phận Đàng Ngoài : (1659-1679) 


Tây DN 1679 = Tây Ký 1846 = Hà Nội (1924) 


Nam Ký 1846 = Vinh (1924) 


Đoài 1895 = Hưng Hóa (1924) 


Thanh 1901= Thanh Hóa (1924) 


Phát Diệm 1932 


Đông DN 1679 = Đông Ký 1848 = Hải Phòng (1924) 


Trung Ký 1848 = Bùi Chu (1924) 


Bắc 1883 = Bắc Ninh (1924) 


Lạng Sơn (Phủ Doãn 1913) 1939 


Thái Bình 1936 


Địa Phận Đàng Trong : (1659-1844) 


Đông ĐT 1844 = Qui Nhơn (1924) 


Bắc ĐT 1850 = Huế (1924) 


Kontum 1932 


Nha Trang 1957 


Đà Nẵng 1963 


Ban Mê Thuột 1967 


Tây ĐT 1844 = Sài Gòn (1924) 


Cao Miên 1850 = Nam Vang (1924) 


Kontum 1932 


Vĩnh Long 1938 


Long xuyên 1960 


Đà Lạt 1960 


Mỹ Tho 1960 


Xuân Lộc 1965 


Phú Cường 1965 


Phan Thiết 1975 


Bà Rịa 2005 


Theo bản thống kê năm 1970 của Bộ Truyền bá Phúc âm, thi dân số toàn cõi Việt 


Nam là 38.113.000, trong số này 2.491.839 người Công giáo, tỷ lệ 6,5%. [99] 


Dé kết thúc chương này, chúng tôi xin trưng dẫn ở đây một vài nhận xét của người 
nước ngoài về Giáo hội ở Việt Nam. Nói đến Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, 
những người lạc quan ưa trích lại lời ban khen của đức Thánh Cha Piô XI, nhân 
dịp ngài tấn phong vị Giám mục người Việt tiên khởi, đức cha Nguyễn Bá Tòng, 
ngày 11.6.1933, ngài nói: “Việt Nam là trưởng nam của Giáo hội Công giáo tại 
Đông Á”. Có những người khác lại thích nói đến những cái chết anh hùng của 
130.000 đắng Tử đạo: "Ho Giáo hội Việt Nam, một trong những Giáo hội đã bị 
bắt bó hà khắc nhất trong Giáo hội toàn cầu, ké từ khi công cuộc của Chúa Cứu 
Thé bị bắt bó, một trong những Giáo hội kiên có lạ lùng nhất... ta kính chào ngươi! 
Và bởi vì hy sinh càng lớn lao, thì vinh quang càng sáng chói. Ngươi thật xứng 
đáng được danh thơm muôn thuở, ngang hàng với những Giáo hội anh hùng nhất 


s32 


phương Tây” (Sử gia A. Launay). 


Cả đến báo chí và du khách ngày nay cũng thường gởi đến nhiều lời lẽ rất phân 
khởi: “Những nỗi thống khổ của 4 năm gần đây đã không làm người Công giáo 
Việt Nam bỏ việc sống đạo. Họ năng lãnh nhận các Bí tích, và tham dự Thánh Lễ 
rất đông. Họ có lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Mẹ, sự trung thành hiếu thảo 
đối với đức Giáo hoàng. Những cuộc gia nhập đạo Công giáo vẫn không giảm” 
(Thông tån xã Fides, 20.12.1969). Một ký giả người Ý, cha Piero Gheddo, tác giả 
cuốn Công giáo và Phật giáo tại Việt Nam, (Cattolichie, Buddisti nel Vietnam, 
Firenze 1968), cũng viết: “Giáo dân Việt Nam rất sùng đạo, hàng giáo sĩ có tinh 
thần hy sinh, và tất cả rất mực trung thành với Giáo hội và đức Thánh Cha. Họ thật 
xứng đáng là con cháu của 130.000 vị tiền bối anh hùng Tử đạo”. Tuy nhiên, tác 
giả có quan niệm rằng: đức tin của người Việt Nam thiếu bề sâu và Giáo hội chưa 


hội nhập đủ vào Văn hóa Dân tộc. 


Cha Maurice Queguiner, BTTQ hội Thừa sai Hải ngoại Paris, sau một chuyến công 
du tại Việt Nam năm 1969 trở về đã diễn tả như sau trong tờ Osservatore Romano 
ngày 4.9.1970: “Sau sáu tuần lễ tôi đi khắp miền Nam Việt Nam từ Cao nguyên 
xuống vùng Duyên hải, từ vĩ tuyến 17 đến miền Tnmg châu sông Cửu Long ... Đây 
là vän tắt những cảm tưởng của tôi trong thời gian thăm viếng Việt Nam: Tại xứ 
này, điều tôi cảm thấy là sức sống phi thường của Hội thánh. Sánh với những lần 


thăm viếng trước trong năm 1961 và 1966, tôi thấy hắn một sự tiến triển”. 


[1] Lời đức Thánh Cha Leô XII, trong Sắc ghi danh tánh 77 vị Tử đạo Đông Á (64 
Việt Nam) vào Số bộ các Chân phước, ngày 27.5. 1900. 


[2] Sách tham khảo: André-Marie: Missions Dominicaines en Etrême Orient, Lyon 
1863 - Bonifacy (trung tá): Les débuts du Christianisme en Annam des origines au 
XVIIIe siècle, Hanoi 1930 - R. du Caillaud: Essai sur les origines du Christianisme 
au Tonkin et dans les autres pays annamites. Paris 1915 - J. Cosserat : Rosae 
Annamiticae seu Vitae LXX Venerabilium Dei Servorum qui pro de catholica in 
Cocincina et Tunkino sunt passi, Montreuil 1893 - P. Fernández: Dominicos donde 
nace el sol, Manila 1958 - M. Gispert : Historia de las Misiones Dominicanas en 
Tungkin, Avila 1928 — A. Launay: Histoire générale de la Société des Misions 
Etrangères. Paris 1894 - A. de Rhodes: Divers voyages et missions du P. 
Alexandre de Rhodes en la Chine et autres royaumes de l’Orient, avec son retour 


en Europe par la Perse et l Arménie, Paris 1653. 


[3] Nước ta dưới triều Lê còn gọi là Đại Việt (từ thời Lý Thái Tổ, khi dời đô ra 


Thăng Long năm 1010, quốc hiệu Việt Nam bắt đầu có từ khi vua Gia Long lên 


ngôi (1802). Tuy nhiên ở đây, chúng tôi dùng quốc hiệu Việt Nam, chỉ những tên 


trân hay tỉnh chúng tôi dùng tên cũ, chua thêm tên mới, nêu cân. 


[4] Việt Nam hay Đại Việt, từ khi có cuộc phân tranh giữa Trịnh Nguyễn (bắt đầu 
từ 1600), chia ra làm hai: miền Bắc thuộc chúa Trinh từ sông Linh Giang (Gianh) 
trở ra, gọi là Bắc Hà hay Đàng Ngoài, kinh đô Thăng Long (Kẻ Chợ); miền Nam 
thuộc chúa Nguyễn, từ sông Linh Giang trở vào, mang tên Nam Hà hay Đàng 
Trong, vương phủ trước hết ở làng Ái Tử, gọi là Dinh Cát (Quảng Trị sau dời vào 
Phước An (từ 152 huyện Quảng Điền, rồi Kim Long (từ 1636) huyện Hương Trà, 
thuộc tỉnh Thừa Thiên. 


Bắc Hà chia làm 11 xứ hay trấn: 1) Xứ Nam (Sơn Nam), 2) Xứ Đông (Hải Dương, 
3) Xứ Bắc (Bắc Ninh), 4) Xứ Đoài (Sơn Tây), 5) Xứ Yên Quảng (Hải Ninh), 6) Xứ 
Lạng (Lạng Sơn), 7) Xứ Thái (Thái Nguyên), 8) Xứ Tuyên (Tuyên Quang), 9) Xứ 
Hưng (Hưng Hóa), 10) Xứ Thanh (Thanh Hóa), 11) Xứ Nghệ (Nghệ An). Đứng 


đâu môi xứ hay trân là quan trân thủ. 


Thành Thăng Long đã có từ năm 1010, đời Lý Thái Tổ (1010-28). Năm 1428, vua 
Lê Thái Tổ (1428-33) sửa lại thành này và đặt tên là Đông Kinh; do đấy người 
ngoại quốc gọi xứ ta là “Tonkin”. Trong lịch sử tên Đông kinh ít được dùng mà chỉ 


quen dùng tên Thăng Long hoặc Kẻ Chợ (tên các thừa sai nước ngoài đặt cho). 


[5] Phó Hiến hay Phố Khách là thương cảng lớn nhất trong thế kỷ XVII, địa điểm 
gån thị xã Hưng Yên ngày nay. Phố Hiến bấy giờ là thủ phủ của trấn Sơn Nam, 
một trán rộng lớn gồm các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình ngày 


nay. Xem Madrolle: Indochine du Nord, Paris 1932, tr 34-35. 


[6] Ở đây chúng tôi không nói đến thời “nghi sử”, mà có tác giả cho rằng dân Việt 
đã được đón nhận Ánh sáng Phúc âm từ thế kỷ I: thánh Tôma tông đồ khi giảng 
đạo cho An Độ, Trung Hoa cũng đã tới Việt Nam, thời đó đang ở dưới quyền các 
quan thái thú nhà Đông Hán. Thời người ta nói đến truyện thái thú Sĩ Nhiếp (187- 
226) đã theo đạo Công giáo, xác của ông chôn dưới đất sau 160 năm cải lên còn 
nguyên vẹn như mới chết (Xem Le Grand de la Liraye: Notes historiques sur la 
nation Annamite, Saigon vers 1869, tr 42-45 - R. du Caillaud: op., cit., tr 1-2). 
Năm 980, dưới triều Lê Đại Hành (980-1004) giáo sĩ Aboul Faradge cùng 5 giáo sĩ 
khác thuộc phái Nestorius người xứ Calđêa, nhân đi thăm viếng các tín đồ thuộc 
giáo phái ở Trung Hoa, có qua Việt Nam, đến tận Hoa Lư (Gia Viễn, Ninh Bình), 
kinh thành của nhà Tiền Lê (Xem Géographie d’Edrisi, tr 84). Ngoài ra còn có 
nghi sử nói đến chân phước Pordenone dòng Phansinh trên đường truyền giáo, 
cũng đã ghé vào đất Chiêm Thành dưới triều Thế A Nam (1318-42) (Xem Henri 
Cordier: Le voyage en Asie au XIVe siècle du bienheureur Frère Odorico de 


Pordenone, Paris 1891, tr 187 và tiép). 


[7] Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, XXXIII 6 B. 


[8] Báo Tông đỗ, Sài Gòn 1949, số 14, tr 54 nói: Inikhu là một giáo sĩ dòng Tên 
Souvignet, tác giả cuốn Variétés Tonkinoises,Hanoi 1903, cũng ước đoán Inikhu 
thuộc dòng Tên - Caratini GrandJean, trong Le Statut des Missions en Indochine, 
Hanoi, s.d., tr 24, nói cha Inikhu có lẽ thuộc dòng Đaminh hay Phansinh, quốc tịch 


Bồ Đào Nha. Một số tác giả khác cũng theo ý kiến này. 


[9] M. Gispert: op. cit., tr 55. 


[10] Xem Bùi Đức Sinh: “Các nhà truyền giáo Đaminh người Bồ Đào Nha từ Phi 
châu qua Ấn Độ san g Đông Nam À, trong thế kỷ XV và XVI”, trong Liên Lac 
Nguyệt San, Sài Gòn 1967, số 13-14, tr 15-16. 


[11] Bonilacy (trung tá): op. cit., tr 4. Có cứ liệu lịch sử cho rằng Mạc Đăng Dung 
sau khi cướp ngôi nhà Lê, lập Bắc Triều năm 1527, đã mời giáo sĩ người Hà Lan 
tên là I-ni-khu đến truyền đạo (Xem Lê Tuyên: Đức Mẹ Trà Kiệu và C-ứ liệu Lịch 


sử, tr 61). 


[12] P. Poncet “Un des premiers Annamites, sinon le premier au Catolicisme”, 


trong Bulletin des Amis du Vieux Hué (B.A.V.H), tháng 1-3, 1941. 


[13] R. du Caillaud: op. cit., tr 79-82. Vua Lê Anh Tông đã cưới một công chúa 
Chiêm, để rảnh tay với người Chiêm Thành ở mạn Nam. Bà này sinh một công 
chúa vào lúc người anh, vua nước Chiêm Thành, chết không con nối nghiệp nên 
công chúa mới sinh (của Lê Anh Tông) được hưởng tước: bà chúa Chàm (Chiêm 


hay Chèm). 


[14] P. Ordoñez: Historia y viaje del mundo, Madrid 1691, tr 154-163, 191B-206B 
- R. du Caillaud: op. cit., tr 93 97 và 130-141. Nhiều người cho việc công chúa 
muốn kết hôn với giáo sĩ Ordoñez là truyện khó tin. Có thể nói ngược lại: Một 
công chúa 38 tuổi, ngoại đạo chưa chồng, đứng trước một nhân vật 32 tuôi, dep 
trai, tài hoa, thanh lịch, độc thân mà không “cảm động” là điều khó tin hơn. Đàng 
khác, giáo sĩ là một anh hào, văn võ kiện toàn, ít có thể là bàn tay đắc lực cho triều 


Lê trọn việc khai trừ họ Trịnh, chống nhà Mạc. 


[15] Chúa Nguyễn (con cháu Nguyễn Kim) đã vào đất Thuận Hóa lập nghiệp từ 


năm 1558, nhưng vẫn còn thần phục nhà Lê cho đến năm 1600 mới dứt 


[16] P. Ordoñez: op. cit., tr 206A-241- R. du Caillaud: op. cit, tr 144-154. Truyện 
của giáo sĩ Ordoñez nhiều tác giả coi là hoang đường nhất là việc Nguyễn Hoàng 


và 19 tướng tá chịu phép Rửa, còn cho rằng Ordoñez chưa hè đặt chân lên đất Việt. 
[17] R. du Caillaud: op. cit., tr 29-37. 
[18] R. du Caillaud: op. cit., tr 40-52 và 53-56. 


[19] Chân Lạp là tên cũ của xứ Cao Miên (Cam Bốt hay Kampuchia ngày nay) 
gòm hai miền: Thổ Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Thủy Chân Lạp, từ giữa thế kỷ 
XVII bị chúa Nguyễn chiếm dẫn và đem sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam, tức Nam 


phần ngày nay. 
[20] L. E. Louvet: La Cochinchine religieuse, Paris 1885, Q. I, tr 223-225. 


[21] L.E. Louvet: op. cit., Q. I, tr 225-226 — M. Gispert: op. cit., tr 13. Sử gia 
Louvet cùng một số tác giả khác nói hai cha bị vua Xiêm La (Thái Lan) bắt đem về 
kinh thành Juthia và giết tại đó. Theo chúng tôi, hai cha được phúc Tử đạo tại Chà 
Bàn của Chiêm Thành, vì hai cha giảng đạo ở Quảng Nam là nơi thường xảy ra 
những cuộc giao tranh giữa chúa Nguyễn và vua Chiêm về vấn đề đất đai (Xem 
Trần Trọng Kim: Việt Nam Sử lược, Sài Gòn 1954, tr 287-289). Hơn nữa, chúng 
tôi chưa đọc một sử liệu nào nói vua nước Xiêm cám đạo vào cuối thé kỷ XVI 


cũng như trong thê kỷ sau. Nêu vua nước Xiêm câm đạo và giêt các giáo sĩ, thì 


nước Xiêm bây giờ không thê là nơi tới lui và nương náu của các nhà truyền giáo 


được. Lịch sử chỉ nói đên cuộc bách hại của vua Xiêm năm 1864 sau này. 


[22] D. Aduarte: Historia de la Provincia del Santfsimo Rosario de Filipnas, Japon 


y Chia, Saragoza 1663, tr 189-195, 204 và 726-729. 


[23] Ông tổng trấn này là một trong các con của Nguyễn Hoàng. Năm 1592 
Nguyễn Hoàng phải đích thân đem quân ra Bắc, giúp vua Lê đánh Mạc, rồi ở lại 
Bắc suốt 8 năm, khi ra đi Nguyễn Hoàng đã trao quyền cho một người con (Xem 
Trần Trọng Kim: op. cit., tr 288). Nhưng ông tông trấn nói đây không phải là 
người đã được linh mục Affonso da Costa rửa tội, mà giáo sĩ Ordonez đặt tên là 


Don Antonio. 

[24] R. du Caillaud: op. cit., tr 173-175. 

[25] D. Aduarte: op. cit., tr 211-238 và 732-736- A. Gallego: Expediciones 
Espanolas a Camboja, trong Ultramar (1952), tr 12-21 và Espana en Indochina; 
Expedicinones Religioso - Militares, trong Espana Missionera, VII (1951), tr 298- 


310. 


[26] D. Aduarte: op. cit., tr 257-259, 261 - A. Gallego: Expediciones Espanolas a 
Camboja, trong Ultramar (1952), tr 21-22. 


[27] D. Aduarte: op. cit., tr 538, 584-585 - A. Gallego: op. cit., tr 22-23. 


[28] Bartoli Isloria della Compagnia di Giesu, Napoli 1859, Q. IV, tr 182 - L. E. 
Louvet op. cit., Q. I, tr 236. 


[29] Bartoli: op. cit., Q. IV, tr 101. 

[30] Bartoli: op. cit., Q. IV, tr 182-185. 

[31] Bartoli: op. cit. , Q. IV, tr 226-239. 

[32] Dinh Cát (Ai Tử) là phủ chúa bấy giờ thuộc đất Thuận Hóa, cách thị xã Quản 
Trị ngày nay 10km về phía bắc - Bartoli: op. cit., Q. IV, tr 103 A. de Rhodes: op. 
cit., tr 74 - Phạm Đình Khiêm: Minh Đức Vương Thái phi, Sài Gòn 1957. 

[33] Bonifacy: op. cit., Q. IV, tr 9. 


[34] A. de Rhodes: Tunquinensis Historiae Libri Duo. Kẻ Sở 1906, tr 103. 


[35] H. Chappoulie: Aux origines d’ une Eglise, Rome et les Missions d’Indochine, 
Paris 1947-48. Q. I, tr 34. 


[36] Chương trình dạy giáo lý của cha Đắc Lộ được ghi trong cuốn Bồn Tám ngày, 
xuất bản ở Roma năm 1651. Xem A. de Rhodes: op. cit tr 95. 


[37] Xem Nguyễn Hữu Trọng: Les Origines du clergé Vietnamien Saigon 1959. 


[38] F. Marini: Delle Missioni de Padri della Compagnia de Giesu nella Provincia 


di Giappone, Roma 1663, tr 264-265. 


[39] J. Tissanier: Relation du voyage depuis la France jusqu’au Royaume du 
Tonkin, Paris 1663, tr 180 — Theo Bonifacy: op., cit., tr 49-65, thì công cuộc truyền 
giáo của dòng Tên trong một nửa thế kỷ thật vĩ đại, các cha đã rửa tội cho trên 
358.000 người, trong số 308.000 là người xứ Bắc và 50.000 người miền Nam. Phê 
bình về con số này, cuốn Les Missions Catholiques d’Indochine 1933 (trang 22) 


của hội Thừa sai Paris cho là “phóng đại”. 


[40] Thày Anrê quê thị trán Ram-an (Raran), tức Phú Yên ngày nay. Có tác giả cho 
thày Anrê là vị Tử đạo bên khởi, nhưng ngoài Bắc Hà một giáo dân tên Phansinh, 
hầu cận của một ông hoàng đã chịu chết vì đức tin vào khoảng năm 1630-31, nghĩa 
là trước thày Anrê 14 năm. Xem L. E. Louvet: La Cochinchine religieuse. Paris 
1885, Q. I. tr 241 - A. de Rhodes: op. cit., tr 100 - Journal d’Ext-rême Orient, 
Saigon ngày 6.9.1958. 


[41] A. de Rhodes: op. cit., tr 136-272. 


[42] P. Fernández: op. cit., tr 238. 


[43] Xem chú thích tr 366. 


[44] A. Launay: Histoite de la Mission de Cochinchine - Documents historiques. 


(1658-1728) Paris 1924, tr 16-20. 


[45] L. E. Louvet: op cit., Q. I, tr 279-288 — Nguyễn Hữu Trọng op. cit., tr 215- 
216, 185-188. 


[46] Dinh Hiến hay Phố Hiến: Dinh là khu dinh thự quan trấn, Phố là khu buôn 
bán. Sự thật Công đồng họp trên tàu buôn đậu trên sông Cái (Hồng) cạnh Dinh 
Hiến. 

A. Launay: op. cit., tr 100-110. Xem Công vụ Công đồng trong: Những thư 
chọn trong các thư chung các đắng Vicario Apostolico và Vicario Provinciae về 
dòng ông thánh Dumingô đã làm từ năm 1759, Kẻ Sät 1903, tr 1-10. Về sự tién 
triển của dòng Mën Thánh giá, xem Tam Bách Chu niên từ khi lập dòng Mën 


Thánh giá 1670-1970, Sài Gòn 1970. 


[47] H. Chappoulie: op. cit., tr 342, 355; A. Launay: Histoire générale de la Société 
des Missions Etrangères, Paris 1894, Q. I, tr 127-136. 


[48] Xem Destombes: Le Collège général de la Société des Missions Etrangères, 


Hong Kong 1934. 

[49] A Launay: op. cit., Q. I, tr 367-368. 

[50] M. Gispert, op. cit., tr 124. 

[51] Sử ký dia phận Trung, Phú Nhai 1916, tr 34. 

[52] Xem Bùi Đức Sinh: Đức cha Hilario di Gesù, dòng Âutinh người Ý, cai quản 
địa phận Đông (1737-56) và sự dứt khoát của Tòa thánh trao cho dòng Daminh 


trong Liên Lạc Nguyệt san, Sài Gòn 1968, số 36 tr 24-29. 


[53] Tên các Hiển thánh Tử đạo, chúng tôi viết chữ ngả. 


[54] H. Ravier Sử ký Hội Thánh, Hà Nội 1934, Q. III, tr 506. 


[55] Thành Qui Nhơn (Bình Định ngày nay) là thành Chà Bàn (Đồ Bản) xưa của 
Chiêm Thành, đã được Nguyễn Nhạc xây đắp kiên có. Nguyễn Nhạc cho Dm cung 
điện và đóng đô ở đây từ năm 1776. Thành này có một vi trí rất lợi hại, phía Tây có 
Kim Sơn đứng trấn, phía đông có Cánh Tiên hộ vệ, Phía nam có Tam Tháp châu 
vào, phía bắc có Thập Tháp che đỡ. Ngoài ra, Phong Sơn ở bên hữu cũng đáng ké 
là một hàng rào thiên nhiên, cửa Thị Nại (Qui Nhơn ngày nay) ở bên tả như một 
cái hào, phía trong có núi Cù Mông, phía ngoài có đèo Bến Dá. Xem Phạm Văn 


Sơn: Viêt Sử Tân Biên, Q. II, Sài Gòn 1959, tr 337. 


[56] Người ta có thể phê phán đức cha Bá Da Lộc đã nhúng tay vảo chính trị và có 


22) 


âm mưu “thực dân” (nếu thật sự có), nhưng không bao giờ người ta có thể đồ 
những lỗi ấy cho Giáo hội Công giáo, vì Bá Da Lộc không phải là Giáo hội, và 
Giáo hội không bao giờ tán thành một vi thừa sai làm chính tri, có âm mưu chính 
tri làm lợi cho nước Pháp, khi mà Giáo hội không phải là của riêng nước Pháp, của 
riêng nước Ÿ hay Tây Ban Nha, nhưng là của mọi Dân tộc nhìn nhận Giáo hội làm 
Mẹ. Nói rằng Bá Đa Lộc là Đại diện của Giáo hội, đúng; nhưng Giáo hội chỉ cử 
ngài làm đại diện trong phạm vi thiêng liêng để lãnh đạo công cuộc truyền giáo ở 


Đảng Trong bấy giờ mà thôi. 


Nguyễn vương cho cử hành lễ quốc tang đức cha Bá Đa Lộc. Thi hài được ướp 
bằng các chất thuốc thơm và đặt trong một quan tài rất đẹp bằng gỗ quí. Người ta 
quàn ở một nơi trang trọng tại Tòa giám mục ở Thị Nghè luôn hai tháng dé lo liệu 
mọi lễ nghi cần thiết cho việc quốc táng. Giáo dân đến tham dự rất đông. Các quan 


mặc lễ phục chỉnh tè. Nguyễn vương tỏ ra rất xúc động, hàng giáo sĩ không thiếu 


một ai: thái hậu, hoàng hậu và các cung tần cũng đi ra tới mộ, đó là một điều chưa 
từng có. Đạo cận vệ của Nguyễn vương gồm 12.000 người cầm vũ khí, được sử 
dụng cho thêm phần trang nghiêm, kế đó là đạo tượng binh trên 100 thớt voi dưới 
sự điều khiển của hoàng tử Cảnh. Người ta cho kéo cả nhiều khâu đại bác theo sau. 
Đám tang đi từ Thị Nghè, bắt đầu 1 giờ đêm đến 9 giờ sáng mới tới huyệt. Tám 
chục người khiêng cỗ kiệu hết sức lộng lẫy trong đó có quan tài của cô giám mục. 
Số người đi đưa lên tới 50.000, chật cả đường sá, không kế những người đứng 
xem. Các lễ nghi Công giáo được cử hành đầy đủ. Trước khi hạ huyệt, Nguyễn 
vương đọc điều văn nhắc nhớ công ơn của đức cha, và ly biệt người bạn chí thân. 
Mộ của đức cha là một khu vườn nhỏ thuộc tòa Giám mục bấy giờ, nay gọi là 
“Lăng Cha Cả”. Chúa Nguyễn cho dựng một ngôi đền lợp ngói, vách gỗ, cột lớn 
bằng gỗ quý. Kiến trúc do một họa sĩ Pháp dựng lên. Trong đền có một tắm bia đá 
lớn ghi chép sự nghiệp của đức giám mục đối với nhà Nguyễn. Xem L. E. Louvet: 


op. cit., Q. I, tr 476-481. 


[57] L. E. Louvet op. cit., Q. IL tr 17-22. Theo Sách truyện sự giảng Dao thánh 
trong nước Annam, Hồng Kông 1926, tr 103, thì “Năm 1800 trong Dông- Dương, 
số các đắng, các bậc và bôn đạo thế này: - Có 3 ông Giám mục (3 địa phận), - Có 
15 ông tây linh mục; - Có 119 ông linh mục bản quốc; - Có 200 thầy gidng; Có độ 
310.000 bồn đạo. 


[58] Archives M. E. Lettres du Ven. Gagelin A. Launay: sdd. Q. II, tr 534-535 - 
Duc cha Taberd bị tập trung ở Hué, có viết tại đây ngày 28.2.1828, một bức thư 
cho hội Truyền giáo Paris: “Tả quàn Lê Văn Duyệt đến kinh đô Huế hồi tháng 
12.1827, để can gián vua Minh Mạng.” Theo thư này, thì trước đó tả quân đã nhận 


được thư của vị thừa sai trình bày việc vua Minh Mạng bách hại đạo, và ông đã 


phát biểu như trên (Les Annales de le Propagation de la Foi năm 1830-31, Q. IV, tr 
359-361). 


[59] A. Launay: sdd, Q. IL, tr 535. 


[60] Tiểu sử các thánh Tử đạo thời Minh Mạng, xem J. Cosserat op. cit., tr 1-41, 
56-164, 181-246. 


[61] Năm 1840, vua tôi nhà Nguyễn nhận thấy chính sách ngoại giao của mình gây 
nhiều bất lợi, Minh Mạng liền cử sang Pháp một sứ đoản do Trương Minh Giảng 
cầm đầu để tìm cách nối lại cuộc bang giao, nhưng thất bại. Xem Bùi Đức Sinh: 
“Diệt Đạo không được vua Minh Mạng cử phái đoàn sang Tây (1840-41), trong 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn 1970, số 11, tr 10 và tiếp. 


[62] L. E. Louvet op. cit., Q. H, tr 123-124, 127. Đây là SỐ các phép bí tích địa 
phận Đàng Trong của đức cha Cuénot năm 1844: Rửa tội: 1.007 người lớn. 5.056 
trẻ con nhà Công giáo, 5.706 tré em nhà ngoại giáo; Giải tội: 53.282; Rước lễ: 
32.341. 


[63] L. E. Louvet: op. cit., Q. IT tr 180-182. 


[64] Tiểu sử các thánh Tử đạo dưới triều Tự Đức, xem J. Cosserat: op. cit. 46-56, 


164 -180 - J. Rodriguez: Martirologio Oriental, Q. II (Indochina), Mexico 1951. 


[65] Năm 1855, số giáo dân Việt Nam ước chừng 430.000; Trong Nam: 86.000, 
Ngoài Bắc: 140.000 thuộc hai địa phận Thừa sai Paris, trên 200.000 thuộc hai địa 
phận dòng Daminh . Xc L. E. Louvet: op. cit., Q. IL, tr 208-200. 


[66] L. E. Louvet op. cit., Q. I, tr 248-250. 


[67] L. E. Lou-vet: op. cit., Q. II, tr 254, 491-493 - J. Cosserat: op. cit., tr 46-56, 
164-180 


[68] Xem M. Diez: Truyện bốn đắng thánh Tử vì Đạo ở Hải Dương, Hải Phòng 
1911. 


[69] Xem Venticinque Martiri Nelle Missioni Domenicane del Tonchino, Roma 
1950 - L. E. Louvet: op. cit., Q. II, tr 492, 294-296 - Sử ký Dia phận Trung, tr 100- 


101. 


[70] Xc Bùi Đức Sinh: “Hòa ước 1883 và 1884: Dân Việt Nam mât nước, trách 
nhiệm về ai, trong Liên Lạc Nguyệt san, Sài Gòn 1972, số 82, tr 23-32. 


[71] A. Launay: op. cit., Q. IHI, tr 520. 
[72] H. Ravier op. cit., Q. II, tr 606. 
[73] Xem ảnh nhà thờ lớn Phát Diệm, tr 326. 


[74] Những con số thuộc năm 1933, được trích trong Les Missions Cattholiques 


d’Indochine 1933, Paris. 


[75] Hai tỉnh này đến sau phân chia thành: Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc 
Liêu, Sóc Trăng và gần trọn vẹn Phong Dinh (Cần Thơ), Long Xuyên, Sa Đéc. 


[76] H. Ravier: op. cit.,, Q. II tr 607. 


[77] M. Gispert: op. cit., tr 701. 


[78] Sử ký Dia phận Trung, tr 115. 


[79] Les Missions Catholiques d’Inndochine 1933 - Viêt Nam Công giáo Niên 
giám 1964, Sài Gòn 1964, tr 156-157. 


[80] Năm 1952, tờ Sacerdos Indosinensis tục bản sau 7 năm vắng mặt vì chiến 
tranh, nhưng bỏ chữ Indosinensis . Năm 1954, hiệp định Genève ra đời, tờ 
Saccerdos đình bản một lần nữa. Tháng 1 năm 1952 tờ báo lại tục bản, mang tên 
Linh mục Nguyệt san. Xem Linh mục Nguyệt san, Sài Gòn 1962, số 1-2, tr 4-0. Tờ 
báo đình bản từ tháng 5.1975. 

[81] Xem Mai Đức Thạc: Tiểu sử đức cha Thành, Sài Gòn 1967. 

[82] Xem ảnh ở tr 401. 

[83] Tổng ủy Di cư: Cuộc di cư lịch sử tại Việt nam, Sài Gòn, tr 8, 120, 127, 144 
[84] Niên lịch Công giáo Kỷ Hợi 1959, Sài Gòn 1959, tr 76-83. 

[85] Những trang này, chúng tôi viết theo những tin tức từ ngoài Bắc đưa vào. 


Xem Linh mục Nguyệt san. Sài Gòn 1967, 1969-70: số 71-72, tr 814-816; số 95- 
96, tr 824: số 97-98, tr 79-80; số 105, tr 619. 


[86] Linh mục Nguyệt san, Sài Gòn 1971: số 113, tr 273; số 118. tr 669-673. 


[87] Theo thông kê của Bộ Truyền 
giáo ngày 30.6.1957. trong Việt Nam Công giáo Niên giám 1964, tr 242. 


[88] Theo thống kê tháng 7 năm 1959, Giáo hội miền Nam có 1.030 trường tiểu 
học với 258.409 học sinh Công giáo và 97.347 học sinh không Công giáo; 22 
trường trung học với sĩ số 82.827 Công giáo và 70.101 ngoài Công giáo; 41 bệnh 
viện với 7.000 giường, 239 trạm phát thuốc, 35 nhà hộ sinh, 9 trại cùi săn sóc 
2.500 bệnh nhân, 82 cô nhi viện nuôi 11.000 trẻ em, 29 nhà dưỡng lão. Linh mục 


Nguyệt san. Sài Gòn 1970, số 105, tr 618-619. 


[89] VỊ giáo sĩ dòng Tên cuối cùng (thuộc dot 1) tại Việt Nam là cha Orta, qua đời 
và được an táng tại Lác Môn năm 1802 (Sử ký Dia phận Trung, tr 154). Sau trên 
150 năm vắng mặt, dòng Tên đã trở lại Việt Nam năm 1957. Chỉ trên 10 năm, dòng 
đã có những cơ sở sau đây: Nhà Thánh Inhaxu và Trung tâm Đắc Lộ Sài Gòn 
(1957), Giáo hoàng Học viện Thánh Piô Đà Lạt (1958), Tập viện Thủ Đức (1960), 
Trung tâm Sinh viên Xaviê Huế (1962), Trung học Tín Đức Hué (1964), Trung 
tâm Thanh niên Thủ Đức (1966), Học viện dòng Tên Đà Lạt (1967), Nhà Anrê 
Phú Yên Sài Gòn (Trụ sở bề trên miền) và Cư xá Ứng sinh (1970). Năm 1972, 
tổng số tu sĩ dòng Tên tại Việt Nam là 68 (21 Việt): 47 linh mục (9 du học), 12 học 
sĩ (1 du học), 9 trợ sĩ, 4 tập sinh. 


[90] Niên hiệu (trong ngoặc) là năm dòng có người đặt chân lên đất Việt. Năm 
1580, hai cha Grégoire de La Motte và Luis de Fonseca dòng Daminh tới Chân 
Lạp, Chiêm Thành, rồi ra Quảng Nam (thuộc chúa Nguyễn); không kế cha Gaspar 


da Cruz tới Cần Cáo (Hà Tiên ngày nay, bấy giờ còn thuộc Cao Miên) năm 1550. 
Năm 1583, một phái đoàn 4 linh mục và trợ sĩ dòng Phansinh tới An Quảng 


(Quảng Yên ngày nay). 


[91] Tu hội này được thành lập do cha Vincent Lebbe tại Ankwo (Hồ Bắc, Tr-ung 


Hoa) năm 1928, các tu sĩ chuyên ngành giáo dục và xã hội. 


[92] Huynh đoàn Anh em Đức Mẹ người nghèo do cha Ermin de Clerck dòng Biển 
đức người Bi lập tại Landes (Pháp) năm 1956, phối hiệp hai nếp sống Biển đức và 
Fou-cauld, chủ trương đơn giản hóa tối đa đời sống đan sinh dưới hình thức từng 
huynh đoàn nhỏ theo điều kiện đại đa số dân nghèo. Dòng còn đang trong thời thử 
nghiệm để được chính thức thành lập, trong khi đó đã được hai cha Bảo Tịnh 
Vương Đình Bích (Xitô Phước Lý) và An Sơn Vi (Biênduc Thiên An) du nhập vào 
Việt Nam năm 1970, lập một huynh xá chính tại Cầu Sơn (Gia Định), đến sau đưa 
vào Tân Định. Năm 1972: 2 linh mục, 2 tập sinh. 


[93] Phần lịch sử các hội dòng này, chúng tôi viết theo tài liệu của đức Ông Gu-y 


de St-Hilaire, thư ký tòa Khâm sứ tại Sài Gòn, và do các hội dòng cung cấp. 


[94] Năm chính thức thành lập với bằng sắc của Giáo quyên, hoặc là năm đến lập ở 


Việt Nam. 


[95] Xem Đặc san Tam Bách Chu niên từ khi thành lập Dòng Mến Thánh giá: 
1670-1970, Sài Gòn 1970. 


[96] Xem bài “Hãy thành lập Dòng Kín trên nước An nam”, trong Đặc san thánh 
Teresa Avila nữ Tiến sĩ Giáo hội, Sài Gòn 1970, tr 122-126. 


[97] Xem bài “Đại hội Tận Hiến I.C.” (21-23 th. 3 năm 1972), trong Đức mẹ Hằng 
Cứu Giúp, Sài Gòn 1972, số 35, tr 12 và tiếp. 


[98] Xem V. Rollin: Histoire de la Mission du Cambodge (1555-1967) (Ronéo), 
Phnompenh 1968. 


[99] Linh mục nguyệt san, Sài Gòn 1971, số 111-112, tr 102-104. 
Chương Chín 

GIÁO HỘI 60 NĂM THÉ KY XX 

(từ 1914 đến 1974) 

L Giáo hội từ đức Beneđictô XV đến đức Piô XI 

1. Đệ nhất thế chiến (1914-18) và đức Beneđictô XV (1914-22) 
2. Đức Piô XI (1922-39): triều đại “Thỏa hiệp” 

3. Đệ nhị thế chiến (1939-45) và đức Piô XII (1939-58) 

II. Giáo hội Công giáo tại các nước Âu châu sau hai thế chiến 


1. Giáo hội Công giáo ở Đức, Ao và các nước Trung Au 


2. Giáo hội Công giáo ở Pháp và các nước Tây Au 


3. Công cuộc tái thiệt sau đệ nhị thê chiên và Giáo hội bên kia bức màn sắt 


4. Giáo hội Công giáo tại các nước Chính thông giáo và Cộng sản 


III. Giáo hội thời Công đồng Vatican II 


1. Đức Gioan XXIII (1958-63) với việc chuẩn bị và khai mạc Công đồng (1962) 


2. Đức Phaolô VỊ tiếp tục và bé mac Công đồng (1965) 


3. Giáo hội thời hậu Công đồng Vatican II 


Kết luận 


Hai cuộc thế chiến chiếm trọn tiền bán thế kỷ XX. Đệ nhất thế chiến (1914-18) đã 
làm cho người thắng cũng như kẻ bại, đều phải chịu những thiệt hại không thể 
lường được. Hội nghị Hòa bình Paris (1919) với 5 hòa ước được ký kết vẫn không 
giải quyết được chiến tranh; trái lại gây nhiều bất mãn và mâu thuẫn dé, đúng 20 
năm sau, một cuộc chiến lớn hơn lại bùng nổ: đệ nhị thé chiến (1939-45). Những 
cuộc sát hại không lỗ làm suy giảm nền luân lý nhân loại. Bản đồ thế giới phải sửa 
lại nhiều lần, uy tín Âu châu giảm sút, tạo cơ hội cho phong trào giải phóng các 
dân tộc bị trị. Thế giới bị chia làm hai phe: Tự do và Cộng sản, thi đua võ trang đe 


dọa nhau, khiến ngọn lửa chiến tranh không tắt hắn. Trong khi đó, khoa học tiến 


rất xa.... đưa con người lên tận cung trăng (Apollo II/Saturn V. 20.7.1969), máy 


móc tôi tân cung câp đủ loại tiện nghi cho cuộc sông. 


Nhân loài thế kỷ XX đang sống trong một giai đoạn mới của lịch sử, giai đoạn chất 
chứa những đổi thay sâu xa và nhanh chóng, nhanh chóng hơn cả 19 thế kỷ qua. 
Cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật đã có hấp lực hướng nhân loại về viễn ảnh 


tương lai, mà đối với họ, hình như đang ở trong tầm tay. 


Con người đặt trọn niêm hy vọng của mình nơi thê giới vật chât này, vì đôi với họ, 
những hứa hẹn của các tôn giáo đêu tan vỡ. Nhưng đông thời và hơn khi nảo, con 
người cảm thây luôn bị đe dọa do chính những khám phá của mình, họ đâm ra 


hoang mang về chính mình, nhiều khi do dự không dám định đoạt hướng di. 


Cũng như trong các thời đại trước, giáo hội đã đứng ra làm nhiệm vụ của mình. 
Không khi nào Giáo hội tỏ ra là Mẹ và Thầy (Mater et Magistra) băng lúc này. Uy 
tín của Giáo hội mạnh hơn bất cứ khi nào, mặc dầu chỉ là một Quốc gia bé nhỏ 
nhất hoàn cầu, nhưng tiếng nói của ngôi Giáo hoàng được thế giới lắng nghe và 


khâm phục; đó là điều ngay cả những thù địch Giáo hội cũng công nhận. 


Hạ bán thế kỷ XX đã diễn ra một biến cố trọng đại: đại Công đồng Vatican II 
(1962-65). Một nguồn sống mới, một trận gió canh tân đang từ từ thắm nhập vào 
thân thể Giáo hội. Từ thập niên 1970, thế giới chú ý đến những biến đổi do các 
quyết nghị của Công đồng, cũng như chờ đợi hậu quả các cuộc viếng thăm của đức 


Giáo hoàng Phaolô VI tại nhiều Quốc gia, với tính Tông đồ và Sứ giả Hòa bình. 


GIÁO HỘI TỪ ĐỨC BENEĐICTÔ XV 


ĐÉN ĐỨC PIÔ XI 


1. Đệ nhất thế chiến (1914-18) và đức Beneđictô XV (1914-22) 


Tham vọng bá chủ Âu châu của Đức-Áo đã chia Âu châu thành hai phe: Nga-Pháp 
và Đức-Áo. Những mâu thuẫn luôn luôn xảy ra: Áo Nga xung đột ở vùng Balkan. 
Đức Pháp ở Phi châu. Ngày 28.6.1914, thái tử Franz Ferdinandus bị ám sát tại 
Serajevo (Bosnia). Thủ phạm là một thanh niên xứ Bosnia, người chỉ huy lại là một 
sĩ quan nước Serbia. Áo hùng hồ với Serbia, trong khi Serbia giữ thái độ hòa hoãn. 
Đúng một tháng sau, Áo tuyên chiến với Serbia, đồng minh của Nga, mở đầu cho 
một cuộc thế chiến giữa phe Trục Đức-Áo và Đồng minh Nga-Pháp-Anh-Ý-Nhật- 
Mỹ... Hầu hết các nước trên thé giới đã đứng về một trong hai phe; tại các mặt trận, 
người ta nhận thấy có đủ mọi mầu da, tiếng nói. Sau 4 năm, phe Đức-Áo thua trận 
đầu hàng (11.11.1918), ký hòa ước Versailles (28.6.1919) và 4 hòa ước khác, chịu 
moi trách nhiệm bồi thường và chia xẻ đất đai. Cả hai phe thắng cũng như bại cùng 
chịu chung những thiệt hại rất nặng nề: 10 triệu người chết, 20 triệu bị thương, 8 


triệu mắt tích, chiến phí lên tới 200 tỷ đô la.[1] 


Về phương diện xã hội và chính trị, chủ nghĩa Cộng sản thành công ở Nga, chế độ 
Quân chủ sụp đồ, bản đồ Âu châu phải sửa lại ranh giới: các nước Đức, Áo, Thổ... 
bị cắt sen, chia xẻ. Ở Nga, tháng 2 năm 1917 Cách mạng bùng nổ, lật dé Nga 
hoàng Nikolai II (1894-1917), nền Cộng hòa được thiết lập. Tháng 11 năm 1917, 


đảng Cộng sản của Lénine cướp chính quyên, chủ trương vô sản chuyên chính 


cũng gọi là Sô viết (Soviet: Hội đồng thợ thuyền và quân nhân). Chế độ Quân chủ 
cũng cáo chung ở Đức và Áo, trong khi Áo bị chia thành 4 nước: Áo, Hung, Tiệp 
Khắc, Nam Tư. Hoàng dé Karl I kế nghiêp Franz Josef I näm 1916, bi truất phế. Ở 
Đức, hoàng dé Wilhelm II thoái vị, lưu vong sang Hà Lan, đảng Xã hội hoạt động 
ráo riết từ tháng 11 năm 1918, và chính thể Cộng hòa được tuyên bố tại mỗi tiểu 
bang Đức quốc, cho tới khi có hiến pháp Weimar 11.8.1919 thiết lập nền Cộng 


hòa. 


Tiếng súng đã ngưng, nhưng lửa chiến tranh vẫn âm ý cháy. Những hậu quả tàn 
khốc của chiến tranh còn kéo dài: luân lý lụn bại, kinh tế khủng hoảng, thất nghiệp 
trầm trọng. Hội nghị Hòa bình Paris (1919) chỉ gây thêm mâu thuẫn giữa phe 
thắng, bất mãn căm thù cho phe bại, và lo âu cho thế giới. Hội Quốc Liên được 
thành lập - trong đó không có Vatican và Hoa Kỳ - tỏ ra bất lực trong các vån đề 
quốc tế nhất là việc thi đua võ trang mà các đức Thánh Cha nhiều lần lên tiếng 


cảnh cáo. 


Chiến tranh là mối bận tâm lớn của ngôi Giáo hoàng. Đề chọn người kế vị Đức Piô 
X, từ tháng 9 năm 1914 Hồng-y-đoàn đã bầu hồng y Giacomo della Chiesa, tổng 
giám mục Bolonia, 60 tuổi, lên ngôi Giáo hoàng hiệu Beneđictô XV (1914-22). Là 
Quốc vụ khanh dưới triều Leô XIII, nên vị tân Giáo hoàng đã có nhiều kinh 
nghiệm trong ngành cai trị và ngoại giao, điều rất cần thiết trong thời bão lửa của 


chiến tranh. Ngài chọn vị hồng y thông thái Gasparri vào chức Quốc vụ khanh.[2] 


Trong 4 năm thế chiến, đức Thánh Cha Beneđictô XV, mặc dầu bị Phe Đồng minh 
cưỡng ép theo họ, ngài vẫn giữ vững thái độ không thiên lệch, tuy khó tránh được 
những chỉ trích của cả hai bên. Triều đại ngài có 13 Thông điệp, thì 11 Thông điệp 


kêu gọi hòa bình thê giới lên án chiên tranh và gọi nó là “cuộc tự sát của Âu châu 


văn minh”. Thông điệp đầu tiên Ad Beatissimi 1.11.1914 mời gọi tất cả những ai 
có thiện chí, nhất là người Công giáo, ngồi vào bàn hội nghị tìm giải pháp tái lập 
hòa bình Chúa Kitô. Suốt thời chiến, ngài lo giúp đỡ các tù binh, thương binh, nạn 
nhân chiến tranh, không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc. Vatican bấy giờ trở 


thành “Đệ nhị Trụ sở Hồng Thập tự Quốc tế”. 


Khi chiến tranh kết thúc, đức Thánh Cha còn lo xoa dịu những vết thương, hàn gắn 
những đô vỡ, đồng thời đưa ra nhiều điểm nhằm xây dựng một hòa bình lâu dài 
trên công bình bác ái. Uy tín và ảnh hưởng của ngôi Giáo hoàng mỗi ngày thêm 
lớn và có tầm quốc tế. Chính vì thế mà ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, hai nước 
Anh và Hà Lan đã gởi đại sứ đến Tòa thánh, nhiều nước khác làm theo, đến cả 
nước Pháp, năm 1921 cũng đã có vi tân đại sứ tai Vatican. Đức Thánh Cha sung 
sướng khi thấy nước Ba Lan Công giáo được tái thiết và độc lập sau chiến tranh, và 
ngài đã cử đức cha Achille Ratti làm Sứ thần Tòa thánh đầu tiên lại Varsovia. 
Nhưng về khía cạnh khác Tòa thánh đã gặp khó khăn khi nước Ý nhảy vào vòng 
chiến nhằm lễ Hiện xuống năm 1915. Các đại sứ Đức, Áo tại Vatican buộc lòng ra 
đi, hàng Giáo phẩm Đức xa cách Roma, khiến cuộc bang giao giữa Tòa thánh với 


các nước phe Trục bị gián đoạn. 


Trong Thông điệp Pacem Dei munus ban hành ngày 23.5.1920, đức Benedictô 
công bố: vì tình thế đã thay đổi và vì tình thân hữu các dân tộc rất cần thiết, Tòa 
thánh bằng lòng thuyên giảm luật cám các vua chúa và lãnh tụ Công giáo đến 
Roma. Nhờ sự khéo léo và tế nhị của vị Giáo hoàng có biệt tài ngoại giao này, 
nước Ý sau chiến tranh đã xích lại gần Tòa thánh hơn. Trước sự đe dọa của một 
cuộc Cách mạng, đảng Nhân dân Ý (Partito popolare italiano) được Tòa thánh làm 
thinh cho thành lập (tháng 1 năm 1919) dưới sự lãnh đạo của linh mục Sturzo, và 


chiếm được nhiều ghé trong Quốc hôi. Như vậy, Sắc lệnh Non expedit (1874) câm 


người Công giáo Ý không được tham gia các cuộc bầu cử chính trị, được coi là bãi 
bỏ. Người Công giáo từ nay có một thé đứng thuận lợi trong hàng ngũ quốc gia. Bè 
Nhiệm và các phe đối lập với Giáo hội từ trước vẫn giữ vai trò chủ động trong 


chính quyền, nay mât dần ảnh hưởng. 


Trong sứ mạng tông đồ và mục vụ, đức Beneđictô XV tiếp nối công cuộc cải cách 
Giáo hội của vị tiền nhiệm. Biến có quan trọng nhất trong lãnh vực này là công bố 
Bộ Giáo luật ngày 27.5.1917. Ngài cũng không quên bôn phận truyền bá Phúc âm, 
bằng đưa ra những nguyên tắc khôn ngoan trong Thông điệp Maximum illud 
30.11.1919 về việc thành lập hàng giáo sĩ địa phương, về tinh thần phải có của các 
thừa sai và việc đào tạo những nhà truyền giáo tương lai. Đức Thánh Cha khuyến 
khích và kêu gọi sự cộng tác của giáo dân vào các tô chức truyền giáo như hội 
truyền bá Đức tin, hội Thánh Pherô, hội Thánh Nhi, và năm 1916 ngài công nhận 
việc thành lập hiệp hội Truyền giáo của cha Paolo Mamna, thuộc hội Truyền giáo 
Milan, có mục đích khơi động nơi tâm hồn linh mục lòng nhiệt thành truyền giáo. 
Dé cô võ khoa học thánh, năm 1915 đức Thánh Cha thiết lập Bộ Chủng viện và 
Đại học. Đối với Giáo hội Đông phương, mà mối liên lạc mỗi ngày thêm quan 
trọng và mật thiết, một ủy ban đã có từ năm 1862 thuộc Bộ Truyền giáo, nay được 
tách ra và trở thành một Bộ, tức Bộ Giáo vụ Đông phương (1917). Đức Benedictô 


từ trần ngày 22.1.1922. 


2. Đức Piô XI (1922-39): triều đại “Thỏa hiệp” 


Đức hồng y Achille Ratti, tổng giám mục Milan, lên ngôi Giáo hoàng với tước 
hiệu Piô XI. Ngài là một học giả, sử gia, có tài tổ chức và ngoại giao, ý chí cương 


trực và ưa thích hoạt động. Vừa lên ngôi, ngài đã tỏ ra muốn tiếp tục xây dựng hòa 


bình thế giới mà đức Benedictô XV đã bắt đầu. Trong một Văn thư ngày 29.4.1922 
gởi hội nghị Genova (Ý), đức Thánh Cha yêu cầu các Quốc gia có gắng thực hiện 
hòa bình và kêu gọi cứu trợ nước Nga đang lâm nạn đói và bị đảng Cộng sản cai 


trỊ.[3] 


Trong Thông điệp thứ nhất Ubi Arcano 23.12.1922, đức Piô đưa ra khâu hiệu Hòa 
bình Chúa Kitô trong Nước Chúa Kitô (Pax Christi in Regno Christi) làm mục tiêu 
hoạt động của triều đại. Chính trong tinh thần ấy, ngài tuyên bố mở Năm Thánh 
vào các năm 1925, 1929 (Kim khánh Linh mục của ngài) và 1933 (19 thế kỷ ơn 
Cứu độ), đồng thời lập lễ Chúa Kitô Vua, dâng cả loài người cho Thánh Tâm Chúa 
(1925), tổ chức nhiều Đại hội Thánh Thé. Cũng trong Thông điệp nói trên, đức 
Thánh Cha sáng lập và phát động phong trào Công giáo tién hành, một phong trào 
đặc biệt quan trọng ở nước Ý, kêu gọi giáo dân thuộc mọi giai cấp và tuổi tác tham 
gia sứ vụ tông đồ của hàng Giáo phâm, nhằm canh tân xã hội trong tinh thần Kitô 


giáo, mà vân không trực tiêp làm chính tri. 


Nhiều Thông điệp khác biểu lộ tư cách giảng dạy cũng như thái độ cương quyết 
bảo vệ phẩm giá và địa vị con người. Trong hai Thông điệp Divini illius Magistri 
(1929) và Casti connubii (1930), đức Thánh Cha quyết tâm bênh vực quyền giáo 
dục và hôn nhân Kitô giáo, chống lại mọi sai lầm và lạm dụng của thời đại. Trong 
một Thông diệp khác Ad Catholici Sacerdotii (1935), ngài trình bày đời sống thánh 
thiện phải có của chức linh mục. Và nhân kỷ niệm Bốn mươi Năm Thông điệp 
Rerum Novarum của đức Leô XIII, ngài công bố Thông điệp rất quan trọng 
Quadragesimo anno (1931) để minh định một xã hội công bình và hợp lý. Sau hết, 
để trình bày lập trường của giáo hội, cũng như để lên án các cuộc bách hại đạo 


Công giáo, năm 1937 đức chánh Cha công bố hai Thông điệp: Mit Brennender 


Sorge (Với nỗi lo âu hôi hộp) kêt án chủ nghĩa Quôc xã của Hitler, và Divim 


Redemptoris kết án chủ nghĩa Cộng sản vô thần. 


Người ta còn gọi đức Piô XI là “Giáo hoàng truyền giáo”. Ngài rất quan tâm đến 
việc thiết lập chủng viện đào tạo những nhà truyền giáo tương lai. Trong Thông 
điệp Rerum Ecclesiae 28.2.1926, đức Thánh Cha nhắc lại những nguyên tắc hoạt 
động của đức tiên Giáo hoàng, nhắn mạnh đến ơn gọi làm thừa sai và thành lập 
hàng giáo sĩ địa phương. Cuộc triển lãm Truyền giáo được tổ chức ở Vatican 
(1925), bảo tàng viện Truyền giáo ở Latran (1927), học viện Truyền giáo và hội 
Giáo sĩ Truyền giáo được thành lập ở Roma (1933), tất cả nhằm nâng cao tinh thần 
truyền giáo. Đức Thánh Cha còn quan tâm đến Giáo hội Đông phương, cô võ 
phong trào hiệp nhất, ban thêm nhiều quyền hành cho Bộ Giáo vụ Đông phương 
(Tự sắc Sancta Dei Ecclesiae 25.3.1928). 


Trong khi ấy, tại các nước Công giáo, đức Thánh Cha dạy tổ chức các hội đoàn 
Công giáo tién hành, huấn luyện cán bộ. Tại một vải nước, vì hàng giáo sĩ thiếu 
hiểu biết hoặc bị chính quyền cản trở, nên phong trào này không phát triển được. 
Nhưng ở hầu hết các nơi, người ta đã đáp lại lời gọi của đức Thánh cha và ý thức 
sự cần thiết cũng như lợi ích của phong trào. Nhờ đấy, tinh thần Công giáo ăn sâu 


vào quân chúng, gây nên một lực lượng đáng kê trong việc chân hưng xã hội. 


Trong lãnh vực ngoại g1ao, với sự trợ lực của đức hồng y Quốc vụ khanh Gasparri 
(+1934) rồi Pacelli, đức Thánh Cha đã ký thỏa hiệp với các nước Lettonia (1922), 
Bavaria (1924), Ba Lan (1925), Lithuania (1927), Rumani, Ý, Phổ (1929), Bade 
(1932), Áo, Đức (1933), và Nam Tư (1935). Người ta gọi đây là thời đại “Thỏa 
hiệp”. Ngoài ra, còn những thỏa ước với Tiệp Khắc (1926), Pháp, Bồ Đảo Nha 


(1928), Ecuador (1932). Ngược lại, ở Nga, Mehicô và Tây Ban Nha, Giáo hội chịu 


Cộng sản bách hại. 


Vấn đề Roma và việc bang giao với vương quốc Ý đã được giải quyết xong dưới 
triều đại Piô XI. Đó là nhờ ở biệt tài ngoại giao chính trị mềm dẻo, độc đáo của vị 
Giáo hoàng trứ danh này; nhưng cũng nhờ ở tình thế đổi thay từ khi Mussolini, 


lãnh tụ đảng Phát xít, lên cầm quyền ở Ý từ tháng 10 năm 1922. 


Mussolini thi hành chính sách độc tài: các kẻ thù của chính thể, như chế độ Dân 
chủ, Tự do chủ nghĩa và bè Nhiệm, bị ông tiêu diệt hết. Nhưng đối với Tòa thánh, 
ông lại có thái độ hòa giải, vì ông nhận biết phải có chính trị ôn thỏa với Vatican, 


đê trở nên vững mạnh trên chính trường quôc tê. 


Sau hai năm rưỡi thương thuyết, hòa ước Latran được ký kết ngày 11.2.1929 chấm 
dứt mọi mâu thuẫn giữa Vatican và Quirinal đã kéo dài trên 60 năm. Hòa ước công 
nhận quyên tuyệt đối của Giáo hoàng trong Quốc gia Vatican, tuyên bố quyền bất 
khả xâm phạm của ngài, cũng như quyền ngoại giao với các nước. Cũng hòa ước 
áy nhìn nhận vương quốc Y dưới triều dại dòng họ Savoie, có Roma làm kinh đô. 
Quốc gia Vatican nằm gọn trên đồi Vatican, với một diện tích 440.000 mét vuông. 
Lãnh thổ Vatican còn bao gồm ba vương cung thánh đường Thánh Gioan Latran, 
Đức Bà Cả, Thánh Phaolô ngoại thành, cùng các công sở, dinh thự của Tòa thánh 
trong thành phố Roma, biệt thự Castel Gandolfo (cách Roma 30km), viện Bác cổ... 


Quyền quản trị các hang Toại đạo cũng thuộc Tòa thánh. 


Cùng với hòa ước Latran, còn có một hiệp ước khác với Quôc gia Y. Hiệp ước này 
xác nhận đạo Công giáo là quôc giáo ở Y, các giám mục có mọi quyên tự do trong 


lãnh vực tôn giáo, Quôc gia tôn trọng luật hôn nhân Công giáo, bảo vệ các tu viện 


và các trường Công giáo - nhưng cắm các giáo sĩ dòng triều tham gia hoặc ủng hộ 
một đảng phái chính trị - đồng thời bãi bỏ các đạo luật chống Giáo hội. Trong một 
cuộc thương thuyết đặc biệt về tài chính, đức Thánh Cha nhận số tiền bòi thường là 
1.750 triệu “lire”. Phải chăng vì thế mà nước Ý trở thành “một nước Công giáo” ? 


Điêu đó tương lai sẽ trả lời. 


Chỉ ít lâu sau, đức Thánh Cha Piô đã phải đương đầu với những tham vọng của nhà 
độc tài Mussolini về vẫn đề giáo dục thanh thiếu niên và về các hội đoàn Công 
giáo tiến hành. Đức Thánh Cha liền thắng (hän lên tiếng phản đối trong Văn thư 
Non Abbiamo Bisogno (Chúng tôi không cần) ngày 29.6.1931. Cuộc tranh chấp 
tuy đã được giải quyết ngay năm đó, nhưng gốc rễ mâu thuẫn vẫn chưa nhô được 


hết. Đức Thánh Cha băng hà ngày 10.2.1939, sau 17 năm ở ngôi Giáo hoàng. 


3. Đệ nhị thé chiến (1939-45) 
và đức Piô XII (1939-58), vị Giáo hoàng của hòa bình [4] 


Ngày 2.3.1939, Hồng-y-đoàn bầu một vị Giáo hoàng mà cả thế giới Công giáo 
cũng như ngoài Công giáo sẽ ca ngợi, đó là đức Piô XII, nguyên là hòng y Quốc vụ 
khanh Eugenio Pacelli, bấy giờ đã 63 tuổi. Thánh thiện, thông thái, kinh nghiệm, 
lịch thiệp, cởi mở, đó là những đức tính của vi tân Giáo hoàng. Ngài chọn đức 
hồng y Maglione giữ chức Quốc vụ khanh; nhưng từ khi vị này từ trần (1944), ngài 


kiêm luôn chức đó. 


Đức Piô XII lên ngôi giữa lúc đệ nhị thế chiến đe dọa bùng nô. Phe Trục Đức-Ý- 
Nhật thành lập từ năm 1937, đang gây khủng hoảng khắp nơi: Nhật ở Mãn Châu và 
Trung Hoa, Ý ở Phi châu, Đức ở Âu châu. Là Giáo hoàng của hòa bình, đức Thánh 


Cha đem hết tài ngoại giao để ngăn cản chiến tranh. Nhưng Hitler đã cô tình theo 
đuổi chí báo thù và tham vọng bá chủ Âu châu. Sau khi sáp nhập Áo quốc (tháng 3 
năm 1938), Tiệp Khắc (tháng 3 năm 1939), còn muốn chiếm luôn Ba Lan. Ngày 
1.9.1939, Đức tung quân vượt biên giới Ba lan. Hai ngày sau, Anh-Pháp tuyên 


chiên với Đức: đệ nhị thê chiên bắt đầu giữa phe Trục và Đông minh. 


Đứng trước một cuộc chiến tranh với những võ khí tối tân và sát hại hàng loạt, đức 
Thánh Cha chỉ còn biết đem hết tài ba để làm dịu đi phần nào những tai ương của 
chiến tranh. Ban cứu trợ của Tòa thánh đem lại sự giúp đỡ và can thiệp cho mọi 
hạng người. Khi nước Ý biến thành một mặt trận (1945), uy tín của ngài đã cứu 
Roma khỏi bom đạn tàn phá, và như vậy đã cứu được kho tàng nghệ thuật quí báu 
nhất của nước Ý. Ngài còn ra tay bảo vệ hơn 5.000 người Do thái tại các tu viện và 


thánh đường khỏi sự lùng bắt của đảng Quốc xã và Phát xít. 


Chiến tranh chấm dứt khi phe Trục đầu hàng năm 1945, nhưng để lại cho nhân loại 
những hậu quả vô cùng thảm khốc: 25 triệu người chết hay mất tích, 30 triệu bị 
thương: nhà cửa, xưởng máy, hàm mỏ, đường sá, cầu cống bị tàn phá vô ké; chiến 
phí lên tới 3.000 tỷ đô la. Nhất là nền luân lý của nhân loại sa sút trầm trọng, bản 
đồ thế giới một lần nữa phải sửa lại, thế giới chia làm hai khối: Tư bản và Cộng 


sản. 


Sau chiến tranh, đức Thánh Cha còn lo đến việc trao đối tù binh, tìm kiếm những 
người thất lạc (Vatican đã trả lời gần 11 triệu bức thư), tổ chức những cơ quan từ 
thiện tại nhiều nước nhằm xoa dịu vết thương, hàn gắn đô vỡ, đặc biệt quan tâm 
đến phong trào di dân cũng như tai họa thiên nhiên xảy ra ở nhiều nước. Ngài phản 
đối việc kết tội chiến tranh cho tập thể dân tộc Đức nơi mà ngài đã gởi đến một vị 


khâm sai và sau đó được nâng lên hàng Sứ thân, đặng giúp dân Đức tái thiêt xứ sở 


và nên độc lập. Dé giữ thái độ hoàn toàn không thiên vị, ngài đứng ngoài tô chức 
Liên hiệp quốc, nhưng cử đại diện tại nhiều cơ quan không có mục tiêu chính trị, 
và gởi quan sát viên tới nhiều Hội nghị Âu châu. Trong các diễn văn nhân dịp lễ 
Giáng sinh và Phục sinh, đức Thánh Cha luôn kêu gọi mọi người có thiện chí và cả 
thế giới Công giáo đứng lên xây dựng hòa bình, cổ võ phong trào Công giáo, tìm 


cách nôi liên lạc và gây thân thiện giữa các Quôc gia. 


Tuy nhiên, không phải vì thế mà công việc nội trị thời đức Piô XII kém phần quan 
trọng. Ngài rất quan tâm đến nhiệm vụ giáo huấn, đem học thuyết Công giáo vào 
tất cả mọi vẫn đề trong xã hội và của đủ mọi giới. Hầu như không một vấn đề nào 
đã không được đề cập tới: chính tri, hành chánh, xã hội, kinh tế, luân lý, thông tin, 
báo chí sách vở, đến cả nghệ thuật và khoa học... Từ nhà bác học đến người giúp 
việc trong gia đình, khi đến với ngài, đều nhận được những lời giáo huấn thích 
hợp. Đời ngài có 41 Điệp văn đủ loại, trong đó phải kế đến Thông điệp Mystici 
Corporis (29.6.1943) về Nhiệm thể Chúa Kitô; Divino Afflante Spiritu (20.9.1943) 
về Thánh Kinh; nhất là Thông điệp Humani Generis (12.8.1950), trong đó ngài tố 


cáo các loại lạc thuyêt mới. 


Đức Thánh Cha cũng không quên các linh mục và tu sĩ, Thông điệp Menti Nostrae 
(23.9.1950) là cả một chương trình sống thánh thiện của hàng giáo sĩ. Đối với các 
nữ tu, Tông hiến Sponsa Christi (21.11.1950) khuyên các chị em sống đúng với 
tinh thần truyền thống của dòng mình, nhưng cũng biết thích nghi với thời đại. 
Ngài cô võ hội nghị các dòng tu ở Roma năm 1950 dé học hỏi, am hiểu và liên lạc 
với nhau trong mọi hoạt động. Năm 1956, ngày 31 tháng 5, ngài ban hành Tông 
hién Sedes Sapientiae về ơn thiên triệu tu sĩ. Đối với công cuộc truyền giáo, Thông 
điệp Evangelii Proecones (21.6.1951) và Fidei Donum (24.4.1957) là những 


phương châm hoạt động ngàn đời của các nhà truyền giáo. Hoạt động Công giáo 


tiên hành trong các nước Công giáo cũng được ngài dẫn vào những bước đường 


mới, đê có thê đem tinh thân Công giáo vào mọi lãnh vực và tâng lớp xã hội. 


Người ta không quên được những cải cách mạnh bạo của đức Piô XII về lễ nghi 
phụng vụ. Tinh thần phụng vụ và việc giáo dân tham dự Thánh Lễ được đề cao 
trong Thông điệp Mediator Dei (20.11.1947). Chính nhờ ngài mà chúng ta có luật 
trai giới Thánh thể rộng rãi, lễ nghi Tuần thánh được cải cách, lễ nghi Phụng vụ 
được giản dị hóa. Ngày 31.10.1942, đức Thánh Cha dâng nhân loại cho Trái tim 
Vô nhiễm Đức Mẹ, tiếp theo là Tông chiếu Magnifi-centissimus Deus ngày 
1.11.1950 tuyên bó tín điều Đức Mẹ hồn xác lên Trời. Sau đó, Thông điệp Ad coeli 
Reginam 25.3.1954 suy tôn Đức Maria làm Nữ vương vũ trụ và mừng lễ hàng năm 
ngày 31 tháng 5. Sau cùng, nhân kỷ niệm Một trăm Năm tín điều Đức Mẹ Vô 
nhiễm Nguyên tội và Đức Mẹ hiện ra ở Lourdes, ngài mở Năm Toàn xá Thánh 
Mẫu 1954 và 1958. Năm 1957, Đại hội Tông đồ Giáo dân lần II được tổ chức tại 
giáo đô, từ ngày 5 đến 13 tháng 10, trên 2.000 đại biểu từ 92 Quốc gia đến tham 
dự. 


Uy tín quốc tế của ngôi Giáo hoàng lên tôt đỉnh dưới triều đại Piô XII. Chưa bao 
giờ ngôi Giáo hoàng được kính trọng và yêu mến như thế, điều đó được minh 
chứng không những suốt Năm thánh 1950, ngay cả mỗi ngày trong cuối đời đều có 
những đoàn người từ khắp nơi đến hoan hô bên cửa số phòng ngài, sung sướng 
được nhìn dung nhan ngài; và sau đó là năm 1956 cả thé giới mừng lục Bát thọ của 
ngài. Nhưng trong thâm tâm, đức Thánh Cha không khỏi đau lòng mỗi khi nhớ đến 
nhiều nước Công giáo bị Nga Xô Viết cai trị, với những cảnh đàn áp như ở Hung 
Gia Lợi và Ba Lan, hoặc những giáo hội mới trưởng thành của một nước Trung 


Hoa rộng lớn, một nước Việt Nam nhỏ bé, chịu bách hại và bị đe dọa đi tới ly khai. 


Con người mà tất cả thế giới ngưỡng mộ và đặt hy vọng vào đó đã từ trần ngày 
9.10.1958. Ngày ấy cả thế giới để tang, vì đức Piô XII là vĩ nhân mà ngay cả 


những thù địch của Giáo hội cũng phải cúi đầu khâm phục. 


Il 


GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI CÁC NƯỚC ÂU CHÂU 


SAU HAI THÉ CHIẾN 


1. Giáo hội Công giáo ở Đức, Áo và các nước Trung Âu [5] 


Đức quốc thiệt hại rất nặng nề trong cũng như sau đệ nhất thế chiến, Giáo hội 
Công giáo do đấy chịu ảnh hưởng, hòa ước Versailles làm mất những phần đất 
đông Công giáo: hai giáo phận Strasburg và Metz ở miền Tây và hai giáo phận 
Gnesen Posen và Chelm ở miền Đông với con số 4 triệu rưỡi giáo dân. Tỷ lệ người 
Công giáo từ 36,7% xuống 32,3% (20,1 triệu Công giáo, 40 triệu Tin lành, gần 1 
triệu rưỡi vô tín ngưỡng, trên tổng số 62.400.000 dân năm 1925). Cuộc Cách mạng 
tháng 11 năm 1918 đưa đảng Xã hội Cấp tiến lên cầm quyền đã gây sóng gió cho 
các tôn giáo. Riêng Giáo hội Công giáo vì có liên hệ với chế độ cũ, đã bị tước đoạt 
hết của cải và chịu bách hại. Tuy nhiên nhờ có sự đoàn kết và hoạt động mạnh mẽ 
của người Công giáo Đức và những đại diện của họ trong Quốc hội, Hiến pháp 
Weimar 11.8.1919 đã được soạn thảo với những khoản luật bảo đảm cho hết mọi 


tôn giáo. 


Những khoản Hiến pháp về các Giáo hội cho thấy có sự tách biệt giữa Giáo quyền 
và Chính quyền. Quốc gia tuyên bố đứng trung lập đối với các tín ngưỡng, đồng 
thời nhìn nhận sự bình đắng giữa các hội đoàn, đảng phái và tôn giáo. Tuy nhiên, 
Hiến pháp cũng để ý tới căn bản lịch sử của các tổ chức, cùng những quyên lợi 
chính đáng của các cộng đồng tôn giáo. Ngày chúa nhật và lễ trọng được chính 
quyền chấp nhận là những ngày nghỉ việc. Các tôn giáo có quyền xây cất cơ sở 
giáo dục, từ thiện. Giáo lý được giảng dạy trong các trường, phân khoa thần học 


vân được duy trì tại các viện đại học. 


Quyền tự do lớn hơn cả mà Hiến pháp đã dành cho Giáo hội Đức là việc cắt cử 
hàng Giáo phẩm, Giáo sĩ, mà không có sự can thiệp của chính quyên, cũng như sự 
bành trướng các hội dòng không gặp một cản trở nào. Nhiều dòng tu hoạt động trở 
lại và xây cất tu viện khắp nơi. Sứ thần Tòa thánh Pacelli hoạt động ở Munich từ 
năm 1917, đã dời trụ sở lên thủ đô Berlin (1920), đại diện cho Giáo hội Công giáo 


một cách đáng ca ngợi. 


Đời sống đạo của người Công giáo cũng như ảnh hưởng của Giáo hội trong lãnh 
vực khoa học, văn chương, nghệ thuật gia tăng trong những năm hậu chiến. Một bộ 
mặt mới xuất hiện. Những thống khổ của thời đại thức tỉnh các tâm hồn, người ta 
nói đến một “Mùa Xuân Dòng tu và Phượng tự”. Những phong trào thanh niên và 
sinh viên cùng những cuộc tĩnh tâm đã thu hút đông đảo giáo dân tham gia các tổ 


chức Công giáo tiễn hành. 


Hòa ước Saint-Germain (1919) đã khai sinh nền Cộng hòa Áo quốc. Dân số Áo 
năm 1934 là 6.760.000, trong số này 6.100.000 (90%) Công giáo và 101.000 Do 
Thái giáo. Sau phong trào Los von Rom (Séparons nous de Rome), thêm con số 


275.000 Tin lành và 108.000 vô tín ngưỡng. Tình trạng Áo quốc sau chiến tranh 


cũng thê thảm như Đức quốc : kinh tế khủng hoảng, luân lý suy đôi, tinh thần quốc 
gia quá khích. Chủ nghĩa Dân chủ Xã hội (“Mác xít Áo”) làm áp lực chính quyền 
chống Công giáo trong vấn dë giáo dục và hôn nhân. Phong trào “bỏ đạo” được tô 


chức có hệ thống tại Vienna do các phái tự do tư tưởng. 


Trong khi ấy đức cha Seipel (+1932), lãnh tụ đảng Xã hội Kitô giáo, lập Chính phủ 
(1922-24 và 1926-29). Ngài khéo léo xây dựng một nước Áo vững mạnh cả trong 
lẫn ngoài, nên đã cản lại được luồng tư tưởng thù nghịch Giáo hội. Những cố gắng 
của hai thủ tướng Dollfuss và Schuschnigg nhằm thiết lập một Quốc gia liên hiệp 
Kitô giáo để đương đầu với Cộng sản Nga và Quốc xã Đức đã thất bại. Dollfuss bị 
đảng Quốc xã ám sát năm 1934, cũng năm ấy Schuschnigg bị Hitler bắt giam. 
Nhưng trước đấy, ngày 5.6.1933 Dollfuss đã ký với Tòa thánh một hiệp ước mới 
dành cho Giáo hội quyền tự do và tự trị rất rộng rãi, trong khi phong trào Công 
giáo tiễn hành, đã có ở Áo từ năm 1927, tìm cách làm sống lại và đoàn kết các lực 


lượng trong nước. 


Nước Ba Lan nhờ cuộc chiến thắng của Đồng minh đã được tái thiết sau đệ nhất 
thế chiến. Hiến pháp 1921 nhìn nhận đạo Công giáo, tuy có xảy ra những vụ tranh 
chấp về vấn đề tục hóa các học đường và quốc hữu hóa tài sản Giáo hội, khi 
chương trình cải cách điền địa được đem thi hành. Nhưng năm 1925 một hiệp ước 
được ký kết, dành cho Giáo hội mọi quyền tự do cần thiết, không phân biệt lễ nghi 
Hy Lạp, Armenô (“Hiệp nhất”) hay Latinh. Từ năm 1918 đã có viện đại học Công 
giáo ở Lublin, và năm 1920 phân khoa thần học được mở thêm tại đại học 
Varsovia. Nhiều tu viện mới mọc lên và phong trào Công giáo tiến hành hoạt động 
mạnh mẽ. Trong khi đó các kẻ thù Giáo hội không chịu khoanh tay, nhất là giáo 
phái Mariavit và “Giáo hội Quốc gia Ba Lan” từ Hoa Kỳ đưa về. Năm 1930, Ba 


Lan có trên 31 triệu dân, thì 19.600.000 Công giáo Latinh, 3.400.000 Công giáo 
Ruthen, 3.800.000 Chính thống, 2.900.000 Do Thái và 840.000 Tin lành. 


Lettonia, Estonia và Lithuania là ba nước nhỏ ở vùng biển Baltic cùng xuất hiện 
sau đệ nhất thế chiến. Lettonia có 450.000 người Công giáo trên tổng số 1.990.000 
dân (23%), Giáo hội được nhìn nhận qua thỏa hiệp 30.5.1922. Tòa Giám mục Riga 
(1918) năm 1923 được nâng lên hàng Tổng Giám mục, và năm 1938 thêm Tòa 
Giám mục Libau. Giữa Lettonia và Tòa thánh vẫn liên lạc ngoại giao. Estonia tuy 
là nước Thệ phản giáo 95%, Tòa thánh cũng đặt Sứ thần tại Tallinn (1933). Tình 
trạng Giáo hội ở Lithuania, một nước 80% Công giáo trên tông số 2.200.000 dân, 
được giải quyết do thỏa hiệp 27.9.1927, sau khi khi thiết lập năm 1926 một Giáo 
tỉnh gồm tông giáo phận Kaunas và 5 giáo phận phụ thuộc. Lithuania còn có đại 


diện ngoại giao ở Vatican, trong khi Sứ thần Tòa thánh đặt trụ sở tại Kaunas. 


Cộng hòa Tiệp Khắc tách khỏi đế quốc Áo do hòa ước Saint Germain (1919), năm 
1930 có 11.400.000 người Công giáo (80%) trên 14.700.000 dân. Ban đầu chính 
quyên tỏ ra ít thiện cảm với Công giáo. Tinh thần quốc gia quá khích, thêm vào đó 
chủ nghĩa Hussisme, đã lôi cuốn nhiều người bỏ Giáo hội. Người ta tính vào 
khoảng 850.000 người vô tôn giáo và gần 1 triệu thuộc “Giáo hội quốc gia Tiệp 
Khắc”. Đó là Giáo hội được thiết lập hồi đầu năm 1920 do một nhóm linh mục 
“cấp tiến” (Jednota) đòi hủy bỏ luật độc thân, dùng thường ngữ trong Thánh Lễ, 
dân chủ hóa Giáo hội và tự do sát tín (libre examen). Giáo hội ly khai này bi Roma 
kết án và các tín đồ bị án vạ tuyệt thông do Sắc lệnh của Bộ Thánh vụ (15.1.1920). 
Được chính quyền bảo vệ, Giáo hội ly khai này vẫn hoạt động và quy tụ được 
nhiều phần tử trí thức cũng như thợ thuyền. Đứng đầu là một “thượng phụ giáo 
chủ” với 3 “giám mục”. Sau đại lễ suy tôn nhà cách mạng Huss năm 1925, vị Sứ 


thần Tòa thánh đã rời bỏ Praga. Nhưng 1928, cuộc bang giao trở lại và giải tỏa 


được nhiều mâu thuẫn. Phong trào Công giáo tién hành tuy mạnh bạo hoạt động 


chông vô tín ngưỡng và bội giáo, nhưng hơi rời rac và thiêu thông nhật. 


Vương quốc Nam Tu (Serbia, Croatia, Slavonia, Bosnia, Dalmatia) năm 1931 có 
14 triệu dân, trong số này 6.800.000 Chính thống giáo, 5.200.000 Công giáo 
Latinh, 46.000 Công giáo “hiệp nhất” và 1 triệu rưỡi Hồi giáo. Giáo hội Chính 
thống Hy Lạp không còn là quốc giáo. Hiën pháp nhìn nhận sự bình đẳng giữa các 
tôn giáo; nhưng Giáo hội Công giáo dưới triều đại dòng họ Habsburg đã được ưu 
đãi, nay ở vào một tình thế khó khăn và nguy hiểm. Năm 1914 Serbia đã ký với 
Tòa thánh một thỏa hiệp, nhưng vì chiến tranh nên không được thi hành. Những 
khuynh hướng độc tài của Chính phủ Belgrade gây nhiều bất lợi cho đạo Công 
giáo trong vẫn đề giáo dục và hội đoàn. Sau nhiều cuộc thương thuyết kéo dài từng 
giai đoạn, một hiệp ước đã được ký kết năm 1935. Theo đó, chính quyền can thiệp 
vào việc chia ranh giới các giáo phận, bô nhiệm các giám mục và dùng tiếng Slavô 
trong Phụng vụ. Nhưng bị Giáo hội Chính thống phản đối dữ dội, chính quyền đã 


phải rút lại hiệp ước hồi đầu năm 1938, trước khi trao cho thượng viện biểu quyết. 


Nước Rumani ngay sau thế chiến có 18 triệu dân, gồm 12.600.000 Chính thống, 
1.400.000 Công giáo Latinh (phần đông gốc Đức và Hung), 1.500.000 Công giáo 
“hiệp nhất”, 1.100.000 Tin lành và khoảng 1 triệu Do Thái. Vì Giáo hội Chính 
thống Hy Lạp còn nắm ưu thế, nên đạo Công giáo khó đạt được một nên tự do thỏa 
đáng, mặc dầu pháp luật nhìn nhận sự bình đẳng tôn giáo. Sau nhiều năm thương 
thuyết, một hiệp ước cũng đã được ký kết với Vatican năm 1927, nhưng chỉ được 
Quốc hội chấp thuận vào hai năm sau. Chiếu thư Tòa thánh 5.6.1930 hoạch định 
việc phân ranh giới các giáo phận Công giáo theo lễ nghi Latinh và Hy Lạp “hiệp 


nhât”. 


2. Giáo hội Công giáo ở Pháp và các nước Tây Âu [6] 


Pháp quốc, trong thời đệ nhất thế chiến phải trải qua những giai đoạn cực kỳ khó 
khăn. Sức mạnh tinh thần Công giáo lúc này rất cần thiết cho công cuộc tái thiết xứ 
sở. Ngay từ khi chiến tranh bùng nô, người Công giáo Pháp đã tỏ ra là những 
người ái quốc nhất, đến độ có nhiều người bị coi là quá khích và bài ngoại. Nhân 
đây Giáo hội đã gây được uy tín và ảnh hưởng trong dư luận quần chúng. Chính 
quyền cũng có thái độ thân thiện hơn đối với đạo Công giáo; những đạo luật áp 
bức Giáo hội không còn thi hành gắt gao như trước. Nhiều tu sĩ có thể trở lại hoạt 
động trong các trường tư thục và bệnh viện. Việc tuyên thánh cho nữ anh hùng 
Jeanne d'Arc năm 1920 và sau đó, cho nhiều vị khác, được toàn dân Pháp đón nhận 
một cách hoan hỉ và hãnh diện. Năm 1921, mối bang giao với Tòa thánh chính 
thức tái lập. Mặc dầu việc thiết lập tòa đại sứ Pháp tại Vatican năm 1925 bị hạ viện 


chông đôi rât dữ dội, nhưng thượng viện đã ngăn cản được sự đô vỡ. 


Dé thay thé “Hợp đồng tôn giáo” (Associations cultuelles) đã bị lên án (1906), đức 
Thánh Cha Piô XI trong Thông điệp Maximum gravissimumque (18.1.1924) đã 
ban phép thành lập “Liên đoàn giáo phận” (Associations diocésaines), đặt dưới 
quyền hàng Giáo phẩm, và được chính quyên chấp nhận. Từ đấy, giữa Giáo hội và 
Quốc gia đã có một thỏa ước (modus vivendi). Năm 1921, nhân việc đề cử một 
giám mục ở Pháp, Tòa thánh tham khảo với chính quyền về đời sống chính trị của 
vị được đề cử. Rất nhiều tu hội truyền giáo và tu viện được hạ viện quyết định cho 
trở lại hoạt động từ năm 1929. Việc ngoại trưởng Laval sang Vatican năm 1935 và 
những cuộc công du của đức hồng y Đặc sứ Pacelli tại Lourdes, Lisieux và Paris đã 


nôi lại môi bang giao, môi ngày thêm chặt chẽ và thân thiện. Dâu vậy, vân không 


thé dập tắt được phong trào bài Giáo hội, trái lại nó còn được chủ nghĩa Xã hội và 


Cộng sản đang thời phát triển, làm hậu thuẫn. 


Roma còn phải bận tâm với phong trào bảo hoàng và dân tộc của nhóm nhật báo 
Action Francaise (1908-44) do triết gia Maurras (+ 1952) và văn sĩ Daudet (+ 
1942) phát động. Phong trào này muốn tái thiết một nước Pháp hùng cường, quân 
chủ, và đã chiếm được nhiều cảm tình trong giới trí thức và giáo sĩ. Vì nó là một 
chủ nghĩa dân tộc quá khích và rất xa lạ với tinh thần Kitô giáo, nên đức Thánh 
Cha Piô X bấy giờ đã chuẩn bị lên án. Sau chiến tranh, đức Dë XI thấy có bốn 
phận phải chính thức kết án phong trào này (1925-27). Năm 1939, đức Piô XI giải 


vạ cho nhiêu lãnh tụ và các đảng viên, sau khi họ công khai xin trở lại. 


Trong lãnh vực truyền giáo, nước Pháp đã đóng góp một phân rất quan trọng. Đời 
sống giáo dân thật đạo đức, chỉ tiếc một điều là nhiều giáo phận thiếu linh mục. 
Khoa thần học cũng tién bộ khả quan. Phong trào Công giáo Tiến hành hoạt dộng 
ráo riết. Các viện đại học Công giáo sinh hoạt trở lại như xưa: Paris, Angers, Lille, 
Lyon, Toulouse... Giới trí thức được thắm nhuân tinh thần Công giáo và giới thanh 
niên xa lìa chủ nghĩa tự do và thế tục của cha ông họ. Hòa ước Versailles (1919) 
trả lại cho nước Pháp hai xứ Alsace và Lorraine với 1.400.000 người Công giáo 
(Strasburg và Metz). Năm 1924 và 1936, những nỗ lực của chủ nghĩa thế tục thất 
bại trước sự phản công mãnh liệt của hàng giáo sĩ và giáo dân, được sự hậu thuẫn 


của “Liên bang Quôc gia Công giáo”. 


Ở Ái Nhĩ Lan, cuộc tranh đấu giành độc lập lên tới cao độ và đi đến những vụ bạo 
động của đảng Sinn Feiners (Nous mêmes). Sự nhẫn nại của dân tộc Ái thành 
công: năm 1912, Ái Nhĩ Lan được tự trị (home rule), và hòa ước London 6.12.1921 


nhìn nhận Ái Nhĩ Lan là một Quốc gia độc lập (Dominion) trong Liên hiệp Anh, 


nhưng lại bị cắt mất một phần miền Bắc (tỉnh Ulster), nơi dân cư đa số theo Tin 
lành. Năm 1937, Ái Nhĩ Lan hoàn toàn độc lập và năm 1949 tuyên bố chính thé 


Cộng hòa, dë tách biệt hắn vương quốc Anh. 


Tuy Giáo hội Công giáo đứng ngoài các cuộc tranh đấu chính trị, nghiêm khắc 
cảnh cáo những hành động quá khích, Giáo hội cũng hoan hi trước sự thay đổi đến 
với dân tộc Ái, cho đó là một việc phải đến, vì đây là một Quốc gia Công giáo, cần 
có một chính thé thích hợp và độc lập. Từ nay, Giáo hội ở Ái Nhĩ Lan được tự do, 
giáo lý được dạy trong các học đường, luật hôn nhân Công giáo được Hiến pháp 
1937 nhìn nhận. Năm 1932, Đại hội quốc tế Thánh Thé được tổ chức rất long trọng 
tại thủ đô Dublin. Ái Nhĩ Lan còn nổi tiếng có nhiều ơn gọi làm tu sĩ và thừa sai. 
Số giáo dân của cộng hòa Ái Nhĩ Lan năm 1970 là 2.673.473 (93%) trên tổng số 
2.880.752 dân, và ở Bắc Ái Nhĩ Lan: 498.031 (35%) trên 1.425.402, với một hàng 


Giáo phẩm 2 hồng y, 27 tổng giám mục và giám mục. [7] 


Bắc Ái Nhĩ Lan trong thập niên 1970, Tin lành chiếm 65% dân số, năm hầu hết 
mọi quyền hành. Từ tháng 8 năm 1968, bắt đầu có những vụ biểu tình của người 
Công giáo đòi quyền bình đẳng trong việc bầu cử và chống sự kỳ thị. Nhiều cuộc 
đụng độ xảy ra... và cho tới tháng 7 năm 1972, đã có 495 người thiệt mạng. Cuộc 
đụng độ kéo dài: dân tộc Ái bị đối xử båt bình đăng, đòi trả lại phần miền Bắc cho 


Ái Nhĩ Lan. 


Anh Cát Lợi, Tô Cách Lan và Bắc Ái Nhĩ Lan hợp thành một vương quốc theo 
chính thê Quân chủ đại nghị. Trong vương quốc này, một vài luật cắm còn sót lại, 
như cắm rước kiệu, cắm giáo sĩ mang áo dòng ngoài thánh đường, v.v...., đã được 
bãi bỏ từ năm 1926. Người Công giáo chỉ còn bị hạn chế hai quyên: lên ngôi báu 


và ứng cử thủ tướng. Năm 1937, tước hiệu “Bảo vệ đức tin (Tin lành)” không còn 


trong bản tuyên thệ của nhà Vua khi đăng quang. Nhiều văn hảo thi sĩ có cảm tình 
với đạo Công giáo. Đó là nhờ phong trào “Kiếm Thần” (Sword of the Spirit) được 
phát động năm 1940, do đức hồng y Hinsley (1935-43), tổng giám mục 
Westminster, với sự hợp tác của các Giáo hội Anh, nhằm tái thiết một Âu châu mới 
theo tinh thần Kitô giáo, phù hợp với chủ trương hòa bình của đức Piô XII. Các cơ 
sở giáo dục Công giáo phát triển tốt đẹp; người Công giáo còn chiếm được nhiều 
ghế giáo sư trong các viện đại học. Nhưng số giáo dân 3.340.000 (năm 1957) phải 
chịu quá nhiều hy sinh để duy trì 1.400 ngôi trường Công giáo cho trên 360.000 
học sinh. Từ năm 1938, đã có tòa Khâm sứ tại London. Số người trở lại từ năm 
1920 vào khoảng 1 1.000 hoặc 12.000 mỗi năm. Số giáo dân trong vương quốc (trừ 
Bắc Ái Nhĩ Lan) năm 1970 là 5.035.883 (9,5%) dưới sự lãnh đạo của 3 hồng y, 38 
tổng giám mục và giám mục. Đã có 92 vị Tử đạo dưới thời Henry VIII và 
Elisabeth I được ghi vào Số bộ Hiën thánh: năm 1935, hai thánh Gioan Fisher, 
Tôma More và 50 đồng bạn; năm 1970 thánh Edmunđô Campion và 39 đồng 
bạn.[S] 


Ở Tây Ban Nha, tháng 4 năm 1931, Chính phủ độc tài quân phiệt của tướng Primo 
de Rivera (1922-30) bị một cuộc cách mạng lật đô. Vua Alfonso XII buộc lòng 
phải đi khỏi nước, Giáo hội mắt đi một cánh tay bảo vệ. Đảng Xã hội Cộng sản tại 
các đô thị lợi dụng tình thé, đi đốt phá thánh đường và tu viện (tháng 5 năm 1931). 
Tả phái chiếm đa số trong hạ viện mở cửa cho một “Mặt trận Văn hóa” tung 
hoành. Tháng 1 năm 1932, dòng Tên bị giải tán, tài sản bị tịch thâu, các cha dòng 


chỊu trục xuât. 


Tân hiến pháp tuyên bó chính sách tách biệt đạo đời, bãi bỏ hết mọi đặc ân giáo sĩ 
và tôn giáo. Những án lệnh (tháng 5 năm 1933) làm thành một đạo luật phá Giáo 


hội và các dòng tu, bằng cách biến họ thành những hội đoàn tuy còn được hoạt 


động, nhưng dưới sự kiểm soát của chính quyền; các cơ sở tôn giáo bị quốc hữu 
hóa; các tu sĩ không được dạy giáo lý trong các trường tư cũng như công - trong 
khi dân Tây Ban Nha bấy giờ 50% mù chữ. Rước kiệu, đưa Mình Thánh Chúa cho 
bệnh nhân, chôn táng theo lễ nghi phải có phép đặc biệt. Hàng Giám mục Tây Ban 
Nha và đức Thánh Cha Pio XI, trong Thông điệp Dilectissima nobis 3.6.1933, đã 
vạch rõ những sai lầm và bất công của Chính phủ Xã hội Tây Ban Nha vẻ vấn đề 
tôn giáo, đồng thời kêu gọi người Công giáo đứng lên dùng mọi biện pháp có thé, 


để sửa lại những sai lầm và bất công đó đặng giành lại quyền tự do cho Giáo hội. 


Sau một thời gian tạm yên, cuộc bầu cử 1936 đã đem thăng lợi cho Tả phái. Một 
lần nữa, nhiều đạo luật được tung ra nhằm triệt hạ mọi thánh đường và tu viện. 
Tháng 7 năm Ấy, cuộc vùng dậy của quân đội làm bùng nô một cuộc nội chiến, và 
chỉ kết thúc vào mùa xuân năm 1939, do cuộc chiến thắng của tướng Franco. Ngay 
từ khi nội chiến bắt đầu, tại các vùng Cộng sản kiểm soát, trên 2.000 thánh đường 


bị phá hủy, hơn 7.000 linh mục dòng triều, tu sĩ, chủng sinh và giáo sĩ bị giết. 


Chiến tranh chấm dứt, tướng Franco lên chức Quốc trưởng, ông dựa theo truyền 
thống Công giáo để tái thiết Tây Ban Nha. Các đạo luật thù ghét Giáo hội được bãi 
bỏ hết, các đòng tu trở lại hoạt động như xưa. Một số lớn tòa Giám mục trồng ngôi 
là cơ hội để có một Thỏa ước giữa Tòa thánh và tướng Franco năm 1941. Hàng 
Giáo phẩm Tây Ban Nha được tái lập, và năm 1953 một hiệp ước đã được ký kết 
với Vatican. Hiệp ước này tuyên bố đạo Công giáo là “đạo duy nhất của nước Tây 
Ban Nha”; các tôn giáo khác đều bị cắm hoạt động công khai. Do đấy, Giáo hội 


Công giáo ở Tây Ban Nha được đặt vào tình trạng độc nhất trên thế giới. 


Các khoa học thánh tién bộ trông thấy, nhờ có trung tâm nghiên cứu khoa hoc 


được thiết lập năm 1941: đại học Salamanca (từ 1239) nỗi tiếng trong lãnh vực 


này. Sau Salamanca, nhiều viện đại học Công giáo khác được thiết lập: Comillas 
(Madrid, 1904), Pamplona (1960), Bilbao (1963). Ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ 
gia tăng; Giáo hội Tây Ban Nha có nhiều tu sĩ chiêm niệm nhất thế giới: 940 đan 
viện với 16.035 đan sĩ và 3.965 nữ đan sĩ trên tổng số 2.773 đan viện và 68.000 
nam nữ đan sĩ trong Giáo hội.[9] Tinh thần tông đồ được biểu lộ bằng việc gởi 
sang Nam Mỹ và Á châu từng đoàn thừa sai trẻ tuổi và nhiệt thành. Tuy nhiên, 
ngoài mối hiểm nghèo sự kết hiệp quá chặt chẽ giữa Quốc gia với Giáo hội, còn có 
vẫn đề xã hội phải giải quyết, nhưng trong những năm sau đấy đã thâu đạt được 
những kết quả rất khả quan. Năm 1970, dân số Tây Ban Nha là 31.870.948, trong 
số này có 31.686.663 người Công giáo (99%), với một hàng Giáo phẩm 6 hồng y, 


66 Tông giám mục và giám mục. 


Ở Bồ Đào Nha, “Mặt trận Văn hóa” rút êm từ năm 1918; luật tách biệt đạo đời 
cũng giảm cường độ sà sự liên lạc ngoại giao với Vatican bắt đầu trở lại. Đức 
Thánh Cha Beneđictô XV kêu gọi người Công giáo nhìn nhận nền Cộng hòa và 
tham dự đời sống quốc gia. Năm 1926, công đồng toàn quốc họp tại Lisboa. Thủ 
tướng Salazar (từ 1932) tìm cách giúp Giáo hội bằng cách tái lập một trật tự xã hội 
theo tinh thần Kitô giáo. Đời sống Phúc âm mỗi ngày thêm tốt đẹp và sốt säng ké 
từ khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima và làm nhiều dấu lạ (1917), cũng từ đó Fatima trở 
thành Trung tâm Hành hương quốc tế. Tuy nhiên, giới trí thức và thợ thuyền còn tỏ 
ra lãnh đạm. Năm 1970, người Công giáo chiếm 9.132.490 trên tổng số 9.478.330 


dân (97%), dưới sự lãnh đạo của 2 hồng y, 25 tông giám mục và giám mục. 


3. Công cuộc tái thiết sau đệ nhị thế chiến và Giáo hội bên kia bức màn sắt [10] 


Đệ nhị thế chiến chấm dứt ở Âu châu do sự đầu hàng vô điều kiện của Đức 
(7.5.1945), và hậu quả là nước Đức bị bốn Cường quốc thắng trận chiếm đóng. 
Những thiệt hại do đảng Quốc xã và chiến tranh gây nên không thể tả hết được. 
Rất nhiều thánh đường (nhất là trong các giáo phận mièn Tây) bị tàn phá, hàng linh 
mục và đại chủng sinh ngã gục trên mặt trận hoặc mất tích, các tô chức tan vỡ cùng 
với mọi cơ sở bị phá hủy bởi bom đạn. Hàng triệu người sống bơ vơ không nhà cửa 
nghề nghiệp. Miền Tây phải đón nhận cả 12 triệu di dân Đức từ bên kia sông Oder 
và Neisse, bị người Ba Lan, Tiệp Khắc và Hung Gia Lợi chiếm đất và xua đuổi ra 
khỏi nơi mà cha ông họ đã sóng từ nhiều thế kỷ. Các cơ quan từ thiện của Giáo hội 
đứng trước một bôn phận phải làm, nhưng họ đã không làm gi được, néu không có 
sự trợ lực quảng đại của Tòa thánh, của dân Công giáo Thụy Sĩ, Hà Lan, Ái Nhĩ 


Lan và nhất là Hoa Kỳ. 


Thêm vào cảnh khốn khổ nói trên, còn có những thác loạn tinh thần: sự thất vọng 
của bao người đã bị chủ nghĩa Quốc xã lường gạt, cảnh bất mãn của giới thanh 
niên bị đầu độc bởi chủ nghĩa Chủng tộc. Nhưng Giáo hội còn gặp cái may là 
người ta đã sớm ý thức được hiểm họa của chủ nghĩa Quốc xã, đã đứng lên chống 
trả, trong đó có sự tham gia của người Công giáo, nhằm lấy lại quyền tự do và tái 
thiết xứ sở. Dân Đức đã thành công (1949), nhưng đất nước phải phân chia làm 


hai: Tây Đức thuộc thế giới Tự do và Đông Đức theo chủ nghĩa Cộng sản. 


Bên Cộng hòa Liên bang Tây Đức, các hội đoàn Công giáo bị giải tán trước đây 
nay tô chức lại, các dòng tu cũng trở về hoạt động như xưa. Phân khoa thần học 
được mở thêm tại đại học Mainz và Trèves. Sự hợp tác giữa đạo và đời được quy 
định trong Hiën pháp Bonn 1949. Hiến pháp này nhìn nhận sự tự do tín ngưỡng và 
tôn giáo, tự do giáo dục gia đình. Các Giáo hội được coi là những đoàn thể có đầy 


đủ mọi quyên lợi và chủ đặt dưới sự kiêm soát một cách tiêu cực của chính quyên. 


Dân số Tây Đức năm 1970 là 59.296.000, trong số này có 27.140.702 Công giáo 


(46%) với một hàng Giáo phẩm gòm 5 hồng y, 53 tổng giám mục và giám mục. 


Cộng hòa Dân chủ Đông Đức tuy có chính sách mềm dẻo đối với các tôn giáo, 
nhưng ngâm ngầm phá Giáo hội một cách sâu độc. Hiến pháp 1949 bảo đảm quyền 
tự do tôn giáo, coi các Giáo hội là những đoàn thể tự trị, nhưng tuyên bố chính 
sách chia ly đạo đời. Việc dạy giáo lý bị bãi bỏ hän trong các trường học, cấm mở 
trường tư thục. Ảnh hưởng Giáo hội đối với đời sống xã hội và văn hóa không còn. 
Thanh niên phải được giáo dục theo chủ thuyết Karl Marx. Tuy nhiên, đời sống tôn 
giáo không tắt hắn. Năm 1970 Đông Đức còn 3 giám mục, một đại chủng viện, 


lãnh đạo gần 1 triệu rưỡi người Công giáo (8%). 


Ở Áo quốc, nơi quân Đông minh thăng trận rút khỏi từ năm 1955, người ta đã tìm 
cách để khỏi trở lại vẫn đề quốc giáo và, sau một cuộc suy xét tình hình, người ta 
chi còn dành cho Giáo hội Công giáo sự tôn trọng quyền tự do và phẩm cách như 
các hội đoàn khác, mặc dầu Áo quốc (1970) là một nước Công giáo 89%: 
6.611.715 trên tổng dân số 7.349.000 với một hàng Giáo phẩm 1 hồng y, 13 tổng 
giám mục và giám mục. Giáo hội Áo hiện còn phải chịu nhiều hậu quả của chủ 


nghĩa Quôc xã, nhât là trong lãnh vực giáo dục và hôn nhân. 


Tại Hà Lan, sau khi được quân Đồng minh giải phóng, nên giáo dục Công giáo tái 
lập mau chóng. Các giám mục thành công trong việc bảo vê sự thống nhất lập 
trường chính trị trong một nước 42% Công giáo: 5.141.917 trên tổng số 
12.826.561 dân (1970), đưới sự lãnh đạo của 3 hồng y, 7 tổng giám mục và giám 
mục. Sau Công đồng Vatican II, Hà Lan là nơi phát động những cải cách táo bạo 
và rầm rộ nhất. Từ việc đổi cách cử hành Thánh Lễ cho đến việc sử dụng những 


nhạc khí, cái gi cũng muôn “kéo đời vào đạo” nhiêu hơn. Nhât là vê đời sông giáo 


sĩ, Hà Lan “đòi” cho các linh mục sông đời giáo dân, đã làm náo loạn cả Giáo hội 


một thời. [11] 


Giáo hội Bi, ngày 8.11.1958 một thỏa ước học đường (Pacte scolaire) đã được ký 
kết với chính quyền Bruxelles, chấm dứt cuộc tranh chấp trên một thế kỷ. Từ nay, 
trường tư thục cũng được Chính phủ trợ cấp và bình đẳng với trường công lâp.[12] 
Ngày nay, nước Bi là một nước Công giáo 95%: 8.856.243 trên tổng dân số 
9.630.000 (1970), hàng Giáo phẩm Bỉ gồm 1 hồng y, 13 tổng giám mục và giám 


mục. 


Ý Đại Lợi đã phải trả giá quá đắt khi nhảy vào vòng chiến bên cạnh Đức. Chiến 
tranh tàn phá khắp bán đảo. Sau khi Mussolini bị lật đỗ, năm 1946 chính thể Cộng 
hòa được công bó, nhìn nhận hòa ước Latran (1929). Ngay ban đầu, đảng Cộng sản 
với con số trên 2 triệu rưỡi có ảnh hưởng rất lớn trên quần chúng. Cuộc bầu cử 
năm 1948 cảng cho thấy rõ sức mạnh Cộng sản ở Ý. Đảng Dân chủ Kitô giáo tuy 
hoạt động mạnh mẽ, nhưng tình trạng xã hội bi đát, nhất là miền Nam, làm Giáo 
hội phải lo giải quyết. Năm 1970, nước Ý có 53.025.212 người Công giáo (98%), 
với một hàng Giáo phẩm đông nhất, gồm 38 hồng y, 267 tổng giám mục và giám 


mục (không kê những vị thuộc Giáo triều). 


Ở Pháp quốc, sau khi được giải phóng, Cộng sản cũng là một lực lượng lớn. Việc 
nhiều người Công giáo, kê cả linh mục, tu sĩ, tham gia tích cực chống Đức sau khi 
Chính phủ Vichy đồ, đã ngăn cản được làn sóng mới của chủ nghĩa thế tục hóa. 
Quyền tự do giáo dục gia đình không được ghi trong Hiến pháp 1946, mặc dầu trên 
lý thuyết đã được chấp thuận, nhưng vẫn chưa đi tới một thỏa hiệp nào với Tòa 
thánh. Tuy nhiên, năm 1951 Mặt trận cộng hòa bình dân (Mouvement républicain 


populaire) đã tranh đấu được một phần trợ cấp cho các học đường tự do, nơi theo 


học của một phân tư học sinh toàn quôc. Sau cùng, đệ ngũ Cộng hòa công bô Hiên 


pháp mới 1959, thỏa thuận để chính quyền nâng đỡ các trường Công giáo. 


Hơn nữa, Giáo hội Pháp thời này biểu lộ một sức sống dëi dào, với những sáng 
kiến thật táo bạo, đôi khi đi đến nguy hiểm. Sự liên kết giữa các giáo phận thêm 
vững từ năm 1919 là nhờ có những cuộc hội nghị các hồng y và tông giám mục 
hoặc giám mục toàn quốc. Các hội nghi này thường để lại những kết quả rất cụ thể, 
như thiết tập Hội Truyền giáo Pháp (Mission de France, 1941), Hiệp hội các Linh 
mục Triều Pontigny (1954), chuyên giảng đạo cho những nơi mất đạo. Một hiệp 
hội khác mang tên Hội Truyền giáo Paris (Mission de Paris) do đức hồng y Suhard 


sáng lập năm 1944, đặc biệt hoạt động cho giới thợ thuyền. 


Nhiều người thuộc hiệp hội cũng như nhiều tu sĩ tham gia phong trào “Linh mục 
thợ” (Prêtres ouvriers, khoảng 350 vị năm 1953), lăn lộn với giới lao động tại các 
xưởng máy, công trường, để làm việc với họ, cũng như để chia sẻ nỗi vất vả của 
họ. Không bao lâu nhiều vị sa vào những công việc hoàn toàn thé tục, nhất là trách 
nhiệm quản lý và nghiệp đoàn, khiến Tòa thánh phải lo âu và quyết định ngưng các 
hoạt động đó hồi năm 1954 (thôi hắn 1959), chỉ cho phép làm một vài công tác tại 
xưởng thợ và trợ giúp tinh thần tại các nơi đó, trong khi chính các vị phải có một 
chút đời sống cộng đoàn. Sau ngày thành lập một văn phòng toàn quốc cho tổ chức 
“Truyền giáo thợ thuyền” (Mission ouvrière) năm 1957, phong trào “Linh mục 
thợ” lại muốn trở lại đưới hình thức mới. Ngoài ra, còn có những phong trào thợ 
thuyền như của cha Jacques Loew dòng Đaminh ở Marseille và Port-de-Bouc 
(1941), hoặc của cha René Voillaume, người sáng lập dòng Tiêu đệ Chúa Giêsu 
(1933). Đó là những tổ chức hoạt động tông đồ dành cho giới lao động mỗi ngày 
thêm đông trong một nước kỹ nghệ tân tiễn. Tại ít nhiều giáo xứ, đời sống cộng 


đoản của các linh mục triêu được đê cao và cô võ. Phong trào thanh niên, sinh 


viên, thợ thuyền rất hăng say hoạt động. Sau cùng, trong các tô chức từ thiện hoặc 
truyền giáo, hình như bao giờ cũng có một nhân vật nôi bật hắn, như linh mục 
Pierre, vị tông đồ các người vô gia cư. Năm 1970, Pháp quốc là một nước 87% 
Công giáo: 42.762.533 trên tổng dân số 59.795.000. Hàng Giáo phẩm gồm 11 


hồng y, 106 tổng giám mục và giám mục. 


Hòa ước Nga-Đức năm 1939, rồi đến cuộc chiến thắng của Nga và sự bại trận của 
Đức đã mở cửa cho chủ nghĩa Vô sản chuyên chính (Bolchévik) thù địch tôn giáo, 
lọt vào các nước trên bờ biển Baltic và Đông Âu. Chính phủ Sô viết,[13] dưới thời 
Staline (1941-53), đã khéo lợi dụng chủ nghĩa Dân tộc cũng như Chính thống giáo 
để cai trị một cách độc đoán. Sự thống nhất chủng tộc Slavô thành hình, được đặt 
dưới quyền điều khiển của Sô viết, là nước mà họ nhìn nhận là đã có công ngăn 


cản được cuộc Đông tiên của người Đức. 


Trong thời chiến, để phù hợp với đường lối chính trị tôn giáo của Nga Sô và 
chương trình giải phóng các dân tộc, người ta đã cô tránh đụng đến các Giáo hội 
sống trong thế giới Cộng sản và chính quyền còn cho phép các tôn giáo hoạt động 
tự do, dưới một thê chế tách biệt đạo đời. Nhưng chính quyền Sô viết không bao 
giờ chính thức nhìn nhận các Giáo hội, và chỉ coi họ như các hội đoàn khác. Nếu 


có sự phản đôi, tức khăc sẽ được trả lời băng võ lực. 


Khi chiến tranh chấm dứt, chính quyền Cộng sản quyết biến các Giáo hội thành 
những công cụ dễ sai khiến, nhưng đã gặp phải sự phản kháng của nhiều Giáo hội, 
nhất là Công giáo. Năm 1962, trong các nước Cộng sản ở Âu châu, không ké Nga 
Sô, có 42 triệu người Công giáo trên tổng số 70 triệu dân (60%), với một hàng 
Giáo phẩm gồm 2 hồng y. (Wyszynski ở Varsovia và Mindszenty ở Esztergom), 


133 tông giám mục và giám mục. 


Ba nước nhỏ Estonia, Lettonia và Lithuania trên bờ biển Baltic đã lọt vào tay Nga 
Sô từ năm 1940. Cuộc bách hại Giáo hội Công giáo bắt đầu từ đấy, nhất là trong 
hai nước Lettonia và Lithuania là những Quốc gia vốn bị người Nga có ác cảm, 
hơn nữa là những nước tỷ lệ Công giáo khá cao: năm 1940, Lettonia có 500.000 
người Công giáo (25%) và Lithuania 2.875.000 (90%). Các hiệp ước với Tòa thánh 
bị hủy bỏ, chính quyền thôi trợ cấp cho các cơ sở tôn giáo, tài sản Giáo hội bị tịch 
thâu, giáo lý không còn được dạy trong các trường công lập, phân khoa thần học bị 
bãi bỏ. Chỉ trong thời gian Đức quân chiếm đóng (1941-44), Giáo hội mới lại được 
hưởng một chút tự do. Nhưng năm 1944-45, Đức rút quân: nhiều Giám mục, linh 
mục và giáo dân chạy theo sang Đức quốc. Khi hồng quân tái chiếm các nước này, 
Giáo hội hoàn toàn tê liệt: Các tu viện bị đóng cửa, rất đông giáo dân cùng với 


nhiêu giáo sĩ, tu sĩ bị đưa đi Siberia, nhiêu linh mục, giám mục bị giêt. 


Tình hình Giáo hội Ba Lan thật bị đát trong những năm trước 1947, do cuộc xâm 
lăng của Cộng sản từ 1939: thi hành chủ nghĩa vô thần, tống giam hàng ngàn linh 
mục, tu sĩ, hạn chế các hoạt động tôn giáo, kiểm soát gắt gao báo chí và các tổ 
chức Công giáo tién hành, đàn áp Giáo quyền. Năm 1953, một án lệnh cất chức và 
bắt giam đức hồng y Wyszynski cùng với nhiều giáo sĩ cao cấp; thành lập hội 


“Giáo dân tiên bộ” và hội “Linh mục yêu nước”. 


Năm 1956, Gomulka lên cầm quyền, đức hồng y Wyszynski được trả tự do, liền 
sau đó một hiệp ước giao hảo được ký kết giữa Chính phủ và hàng Giáo phẩm. Tuy 
nhiên, chính quyền chỉ nhượng bộ cho Công giáo những gi cần để Công giáo ủng 
hộ chính thể. Năm 1957, chính sách “khoan hồng” được công bố: giáo dân tự do 
tới thánh đường, lãnh các bí tích, nhưng không được truyền bá đạo, báo chí và giáo 


dục còn bị kiểm soát và hạn chế. Năm 1957, lễ Thánh Thé được tô chức rất long 


trọng tại thủ đô Varsovia. trên nửa triệu giáo dân tham dự. Ngay sau đó, đức hồng 
y Wyszynski sang Roma và ở lại đây một tháng. Tại giáo đô, đức hồng y tuyên bố 
nhân dân Ba Lan vẫn trung thành với Giáo hội, và đức tin của họ luôn vững mạnh. 
Năm 1959, chính quyền chấp thuận một chương trình dạy giáo lý trong các trường 
công lập, song không nhận các tu sĩ vào dạy. Những cuộc tĩnh tâm dành cho các 
sinh viên bị cắm; việc xây cất thánh đường, tu viện bị đình chỉ hoặc phải nạp thuế 
rất nặng, Gomulka tuyên bố: Giáo hội phải hạn chế hoạt động của mình vào các 


vân đê phải tin mà thôi”. 


Annuario Pontificio (Giáo hoàng Niên giám) năm 1962 cho biết dân số Công giáo 
Ba Lan là 29.266.854 trên tổng số 30.330.000 (96,5%), dưới sự lãnh đạo của 1 
hồng y, 1 tổng giám mục và 49 giám mục. Với một lực lượng Công giáo ấy, Giáo 
hội tại Ba Lan được chính quyền Cộng sản kiêng né, nếu sánh với các Giáo hội 
khác ở bên kia bức màn sắt. Ngày 20.12.1970, Gomulka phải từ chức sau nhiều 
cuộc biểu tình chống Chính phủ ông. Và ngày 3.3.1971, một cuộc gặp gỡ “lich sử” 
giữa đức hồng y giáo chủ Wyszynski và tân thủ tướng chính phủ Jaroszewicz. Mấy 
ngày sau, đức hòng y cho biết: “Các mối bang giao giữa Nhà nước Ba Lan và Giáo 
hội Công giáo sẽ được bình thường hóa dần dần”. Cũng năm 1971, ngày 17 tháng 
10, đức Thánh Cha Phaolô VI ghi vào Sách Chân phước cha Maximilian Kolbe 
dòng Phansinh, người đã tình nguyện làm tù nhân trong trại giam Auschwitz của 
chế độ Quốc xã Đức (1941) để cứu nhiều người. Trong dịp này, 4.000 người Ba 
Lan đã tới Roma tham dự đại lễ tôn vinh, về phía chính quyền có tổng trưởng bộ 
phượng tự và vị đại sứ tại Ý. Ngay sau đó, đức giám mục Agostino Casaroli, một 
chuyên viên ngoại giao của Tòa thánh, sang Ba Lan đàm phán với chính quyền 
Varsovia. Kết quả đầu tiên là Chính phủ Ba Lan ra lệnh bãi bỏ việc kê khai tài sản 


thờ tự của Giáo hội, mà sắc luật đã có từ thời Staline. 


Số giáo dân Ba Lan năm 1970 là 30.641.140 (95%), với một hàng Giáo phẩm : 2 
hồng y, 56 tổng giám mục và giám mục. Điều đáng chú ý là số ơn gọi làm linh 
mục và tu sĩ rất ca o: trong năm 1971 có 480 tân linh mục thuộc 25 giáo phận; 
tháng 11 năm 1971, con số đại chủng sinh là 4.088 (3.097 triều: 991 dòng). Riêng 
giáo phận Varsovia có 856 linh mục và 228 đại chủng sinh. [14] Như vậy, Ba Lan 


là một trong những nước thật phong phú ơn thiên triệu. 


Cộng sản hoạt động ở Hung Gia Lợi từ tháng 10 năm 1944, nhưng với bộ mặt 


EES i 


“hiền lành” mà đức hồng y Mindszenty gọi là bộ mặt “sói giả chiên”. Thật vậy, 
cuộc khủng bố Công giáo bắt đầu ngay năm sau: các hội đoàn Công giáo, ké cả tổ 
chức Caritas đều bị giải tán, các học đường cũng như các bệnh viện Công giáo bị 
đóng cửa, việc dạy giáo lý (70% dân số bấy giờ là Công giáo) phải bãi bỏ. Chính 
quyền chen vào nội bộ Giáo hội, vào việc bő nhiệm giám mục, rồi ngày 26.12.1948 
đức hồng y Mindszehty bị bắt giam, năm sau bị án tù chung thân. Báo chí Công 
giáo bị tịch thâu, các buôi lễ công cộng bị cắm ngặt. Năm 1950, đến lượt các dòng 
tu phải giải tán, nhiều linh mục, tu sĩ bị đưa vào trại giam, có người bị sát hại hoặc 
phát lưu. Chính phủ đứng ra bảo trợ một tổ chức gọi là “Giáo hội Cấp tiến Công 


giáo”. 


Năm 1955, đức hồng y Mindszenty được trả tự do; nhưng ngay năm sau, cuộc khởi 
nghĩa của dân Hung Gia Lợi bị đàn áp: đức hồng y phải ti nạn trong Tòa đại sứ 
Hoa Kỳ ở Budapest. Tuy chính quyền phủ nhận việc Giáo hội Công giáo bị bách 
hại, nhưng thực tế nhiều giám mục, linh mục và giáo dân vẫn còn ngồi tù, nhiều 
trường Công giáo bị quốc hữu hóa, báo chí Công giáo bị hạn chế và chính quyền 
can thiệp vào việc điều khiển Giáo hội một cách có hệ thống. Từ năm 1967, tình 
hình sáng sủa hơn: 20% học sinh được theo học các lớp giáo lý. Thỏa ước ký với 


Tòa thánh ngày 15.5.1964, được sửa đổi (1968) với một vài điểm rộng rãi hơn, 


nhất là về việc thuyên chuyên và cắt cử giám muc.[15] Ngày 16.4.1971, ngoại 
trưởng Janos Peter (cựu mục sư) hội kiến với đức Phaolô VI trong vòng 45 phút. 
Sau đấy 5 tháng, đức hồng y Mindszenty được trả tự do và ngài đã sang Vatican 
(28.9.1971) theo lời khuyên của đức Thánh Cha Phaolô VI, để Tòa thánh dễ đàm 
phán với chính quyền Budapest. Số giáo dân Hung Gia Lợi năm 1970 là 6.276.000 
(62%), dưới sự lãnh đạo của một hàng Giáo phẩm: 1 hòng y (ti nạn), 12 tổng giám 


mục và giám mục. 


Tiệp Khắc trở thành một nước Cộng hòa Nhân dân theo kiêu Nga Sô từ năm 1948. 
Cuộc xung đột với Giáo hội xảy ra ngay từ tháng 9 năm 1947, nhân một cuộc biểu 
dương đức tin bị giải tán. Học đường, báo chí Công giáo phải đóng cửa, Công giáo 
tiến hành bị bãi bỏ. Năm 1949, Cộng sản tổ chức “Giáo hội tự trị” và thành lập 
“Tân Công giáo tién hành”; nhiều đạo luật thù nghịch Công giáo được ban hành, 
chính quyền can thiệp vào việc điều khiển các giáo phận... Năm 1950, hàng Giáo 


phâm, giáo sĩ, tu sĩ bị khủng bô, chịu đưa đi các trại giam hay hâm mỏ. 


Hiën pháp 1960 loại bỏ đạo Công giáo, và cũng không đề cập đến vấn đề tự do tín 
ngưỡng. Cả các nữ tu cũng hết được tự do làm việc tại bệnh viện.... Không một 
thánh đường mới nào được xây cất thêm, không một tân giám mục nào được bô 
nhiệm. Annuarto Pontificio năm 1962 cho bản thống kê như sau: 1 tổng giám mục 
(bị quản thúc), 10 giám mục (3 ngồi tù, 3 bị quản thúc) lãnh đạo 8.600.000 giáo 
dân (62%). Từ năm 1971 , Đại diện Tòa thánh đã bắt đầu tiếp xúc với chính quyền 
Tiệp Khắc, để tiến tới một thỏa hiệp, nhưng việc không thành (cuối tháng 6 năm 
1972). Năm 1972, Tiệp Khắc chỉ còn 2 giám mục (và 1 vi bị cấm hoạt động) cho 


12 giáo phận, với 10 triệu giáo dân trên tông số 15 triệu người. [16] 


4. Giáo hội Công giáo tại các nước Chính thống giáo và Cộng sản [L7] 


Đệ nhất thé chiến đã đề lại cho hội Hy Lạp Đông phương rất nhiều hậu quả. Hòa 
ước Sèvres 1920 và Lausanne 1923 thu hẹp lãnh thô Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Đông 
Thracia với thành Istanbul (Constantinopoli xưa) và Tiểu À, Giáo hội Chính thông 
bị chính quyền Thổ Ankara bách hại đến độ bị tiêu diệt (1922-23). Vị giáo chủ 
Istanbul chỉ còn vào khoảng 300.000 tín hữu. Một tòa Giáo chủ Chính thống đặc 
biệt được thiết lập năm 1921 trong nước Nam Tư. Năm 1925, thêm tòa Giáo chủ 
nữa ở Bucarest nước Rumani. Giáo hội Chính thống nước Albania cũng tuyên bố 
tự trị năm 1922. Hội nghị Liên Chính thống lần I được triệu tập tại Athêna năm 
1936. Ngay khi đế chế Nga sụp đồ, các Giáo hội Chính thống quốc gia tự trị cũng 
được thành lập tại Ba Lan (với 3 hoặc 4 triệu tín đô), trong xứ Georgia năm 1917, 


và mây năm sau, tai Kiev xứ Ukrania năm 1921. 


Trên đây, chúng tôi đã trình bày những có gắng và thiện chí của ngôi Giáo hoàng 
về việc kêu mời các Giáo hội Chính thống trở vè hiệp nhất với Giáo hội Công giáo 
Roma. Năm 1917, đức Thánh Cha Benedictô XV ban Tự sắc Dei Providentis, thiết 
lập Bộ Giáo vụ Đông phương. Thánh Bộ này có mọi quyền hành trên các giáo 
phận theo lễ nghi Đông phương Roma đã can thiệp bênh vực giáo dân Đông 
phương, mỗi khi họ lâm nạn hoặc chịu cảnh quẫn bách do chính trị nước họ gây 
nên, như trường hợp giáo dân Maronit (Liban), Armenô và cả giáo dân Nga. Nhân 
nạn đói năm 1922-24, đức Thánh Cha Piô XI đã cử tới nước Nga một phái đoàn 
cứu trợ, kêu theo một Thông điệp kêu mời sự hiệp nhất Kitô hữu một cách hết sức 
cảm động (1923). Ngài còn can thiệp vào hội đàm Genève (tháng 5.1922), không 
phải như người ta tố cáo là để ký kết gì với Nga Sô, nhưng sự thực để đòi quyền tự 
do tín ngưỡng cho hết mọi người công dân Nga, bảo đảm quyên sống đạo, trả lại 


cho các tôn giáo những tài sản đã bị tịch thâu, sau cùng là việc phóng thích vi 


thượng phụ giáo chủ Tichon (+ 1925), người đã can đảm lên án Cộng sản vô thần. 
Trong Thông điệp Rerum Orientalium studiis 8.9.1928, đức Thánh Cha khuyến 
khích sự học hỏi về Giáo hội Đông phương, và cho đó là đường đưa tới hiệp nhất 


trong tương lai. [18] 


Các cha dòng Tên và Biển đức mở những học viện đảo tạo nhiều thừa sai Đông 
phương. Năm 1929, bắt đầu công việc biên soạn một Bộ Giáo luật Đông phương; 
năm 1938, đức Thánh Cha thêm nhiều quyền hành cho Bộ Giáo vụ Đông phương 
và sáp nhập vào Bộ này tô chức Catholica Unio (Công giáo Hiệp nhất) đã có từ 
năm 1924. Nhiều học viện dành cho hàng giáo sĩ Đông phương cũng được mở ở 
Roma. Khắp nơi đều nghe nói đến sự từ bỏ ý định Latinh hóa Đông phương. Tại 
Velehrad trong xứ Moravia; từ năm 1907 đến 1936 đã có nhiều cuộc gặp gỡ giữa 
Công giáo và Chính thống, nói về hiệp nhất. Năm 1932, Bộ Giáo vụ Đông phương 
đưa ra con số Chính thống giáo “hiệp nhất” (uniates) là 8.200.000, trong số này có 
5.160.000 Ruthen (hay Ukrani) sống trong các xứ Galicia (Ba Lan), Hung Gia Lợi 
và Mỹ Châu, 1.370.000 Rumeni trong nước Rumani, 430.000 Maronit ở Liban, và 
trên 1 triệu gồm Armenô, Copto, Ethiopic, Syrô Chaldaic, Syrô Jacobit và Malabar 
trong các xứ Armenia, Ai Cập, Ethiopia, Syria và Ân Độ. Số giám mục “hiệp nhất” 
là 57, thêm vào đó 8 vị giám quản và 34 giám mục hiệu tòa. Giáo hội Chính thống 
“hiệp nhất” có 28 dòng nam và 41 dòng nữ.[19] Nhưng mọi có gắng cho sự hiệp 
nhất đã không thâu đạt được kết quả trước khi đệ nhị thế chiến bùng nô, và từ năm 
1946 các Giáo hội Đông phương, hiệp nhất cũng như chưa, đều rơi vào tay Cộng 


sản. 


Số phận Công giáo và Chính thống trên đất Liên bang Sô viết mới thật đau thương, 
kế từ khi cuộc Cách mạng Cộng sản thành công năm 1917, thời Lénine (1917-24) 
và Staline (1941-53). Sắc lệnh 23.1.1918 tuyên bố tách biệt đạo đời, xóa bỏ mọi 


tàn tích tôn giáo trong đời sông xã hội, gia đình, cắm dạy giáo lý, tịch thâu tài sản 
của các Giáo hội. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ bị giết hoặc đi đày. Dé đáp lai, 
đức Thánh Cha Piô XI công bố Thông điệp Divini Redemptoris (19.3.1937), kết án 
chủ nghĩa Cộng sản vô thần, đồng thời trình bày học thuyết Xã hội Công giáo. 
Cuộc bách hại đẫm máu chỉ được tạm ngưng trong thời gian Đức quân tấn công 


Liên Sô từ 1941 đến 1944. 


Sau đệ nhị thế chiến, là một chiến dịch bài tôn giáo của chính quyền Cộng sản. 
Giáo hội Chính thống trở thành công cụ trung thành của chế độ, bảnh trướng sang 
miền Tây và cưỡng bách các Giáo hội khác phải sáp nhập, kê cả 5 triệu giáo dân 
Ruthen “hiệp nhất”. Việc giáo chủ Alexei định triệu tập một đại Công đồng tại 
Matscova, đã gặp phải sự phản đối của hai vị giáo chủ Alexandria và 
Constantinopoli; nhưng việc đã thành vào năm 1948, nhân kỷ niệm Năm trăm Năm 
thành lập Giáo hội Nga. Công đồng Matscơva, trong đó không có đại diện của các 
giáo chủ Alexandria, Constantinopoli và Hy Lạp, đã chấp nhận chính thể Sôviét, 
kết án Giáo hội Công giáo Roma là lạc hướng đức tin, cũng như phủ nhận việc tán 
phong giám mục và linh mục của Anh giáo. Từ đấy, có sự tranh chấp về quyền 
bính giữa Constantinopoli và Matscơva. Năm 1962, giáo chủ Matscova đã cử ba 
đại diện đến đại Công đồng Vatican II, trong khi nhiều Giáo hội Chính thống quan 
trọng khác, như Constantinopoli, Hy lạp không nói gì. Năm 1969, số giáo dân 
Chính thống Nga vào khoảng 50 triệu; vị giáo chủ ở Matscơva còn có quyền trên 
các Giáo hội Chính thống Rumani (14 triệu), Bungari (6 triệu), Nam Tư (9 triệu), 


Georgia (2 triệu). 


Hiện tình Công giáo trong Liên bang Sôviêt không ai biết rõ. Năm 1959, có tin nói 
rằng bốn thánh đường theo lễ nghi Latinh đã được mở cửa lại, đó là các thánh 


đường Matscơva, Leningrad, Odessa và Tiflis. Annuario Pontifcio năm 1962 cho 


biết Giáo hội Công giáo trong Liên bang có một tổng giáo phận, 4 giáo phận, với 2 
giám mục bị phát lưu. Người ta cũng phỏng đoán còn có 8 triệu người Công giáo 
(3,7%), riêng tiểu bang Lithuania có 2 triệu giáo dân (80%) phải chịu một cuộc 
bách hại nặng nề hơn cả. Năm 1940, Lithuania có 4 chủng viện, 12 giám mục và 
1.500 linh mục; năm 1969, chỉ còn 30 chủng sinh được chính quyền lựa chọn, 2 


giám mục (bị kiểm thúc) và khoảng 600 linh mục già yếu. [20] 


Ở Rumani, năm 1947 Cộng quân làm áp lực bắt vua Michael I thoái vị và cướp 
chính quyền. Năm 1948, Chính phủ Cộng sản hủy bỏ thỏa hiệp đã ký với Tòa 
thánh (1929), quốc hữu hóa các học đường và ban hành “Đạo luật Tôn giáo”. Sau 
đại Công đồng họp tại Matscơva năm 1948, vị giáo chủ Rumani “hiệp nhất” (từ 
năm 1698), muốn làm vừa lòng Cộng sản, đã tìm hết cách để sáp nhập Giáo hội 
này gòm 1 triệu rưỡi giáo dân, vào với Giáo hội Chính thống quốc gia Rumani. 
Trong khi đó, Giáo hội Công giáo Latinh chịu đặt dưới quyền cai quản của các 
giám mục Chính thống, các hội dòng bị bãi bỏ hồi cuối năm 1949, 6 giám mục và 
một số linh mục, giáo dân bị giam giữ. Năm 1970, dân số Rumani là 19.105.000, 
trong SỐ này có 1.140.000 Công giáo Latinh (6%) với 2 giám mục, và 14 triệu 
Chính thống. 


Cộng sản năm chính quyền ở Bungari do một cuộc trưng cầu dân ý giả tạo ngày 
8.9.1946. Năm 1948, các trường Công giáo bị đóng cửa, năm liền sau, đến lượt tòa 
Khâm sứ tại Sofia. “Luật phượng tự” đồng thời được ban hành, chính thức nhận 
Chính thống giáo làm quốc giáo, và cũng là lợi khí của chế độ. Các linh mục 
không phải sốc Bungari đều bị trục xuất, các hội dòng có nhà mẹ ở ngoại quốc 
phải giải tán, các bệnh viện và cơ sở từ thiện bị sung công. Một giám mục bị án tử 
hình, một vi khác phải lưu đày. Năm 1970, có 60.000 Công giáo (0,7%) với 3 giám 
mục, và 6 triệu Chính thống trên tổng dân số 8.260.000. 


Nam Tu tuyên bố lập chính thể Cộng hòa dân chủ ngày 29.11.1945. Cuộc bách hại 
Công giáo khai mạc ngay khi Hồng quân xâm chiếm Zararbia tháng 5 năm 1945. 
Từ đấy đến cuối năm 1950, tình thế rất đen tối: hàng trăm giám mục, linh mục bị 
giết, nhiều vị khác phải lưu đày hoặc bị quản thúc, các chủng viện bị đóng cửa, báo 
chí Công giáo phải đình bản, việc dạy giáo lý phải bãi bỏ; các tu viện cùng cơ sở từ 
thiện và bất động sản của Giáo hội bị quốc hữu hóa, các tu sĩ phải đi đày..., đức 
hồng y Stepinac (+ 10.2.1960) bị bắt giam (1946). Năm 1952 chính quyền Nam Tư 


cắt đứt hắn ngoại giao với Tòa thánh. 


Từ năm 1961, tình hình Giáo hội Công giáo ở Nam Tư bắt đầu có những biến 
chuyên tốt đẹp. Nam Tư là nước Cộng sản cuối cùng cắt đứt ngoại giao với 
Vatican, nay là nước Cộng sản đầu tiên nối lại mối bang giao ấy ở cấp bậc Sứ thần 
và đại sứ từ ngày 15.8.1970. Một thỏa hiệp đã được Mỹ kết năm 1966 gồm 4 điểm, 
nhìn nhận quyền thiêng liêng của Tòa thánh đối với Giáo hội Công giáo địa 
phương, và dành cho các giám mục mọi phương tiện liên lạc với Roma về tôn giáo, 
báo chí Công giáo cũng được tự do hơn. Ngày 21.5.1970, đức Thánh Cha tuyên 
thánh cho chân phước Nicolas Tavelic dòng Phansinh, tử đạo ở Gierusalem năm 
1391. Dịp này, hàng vạn người Nam Tư đã tới Roma tham dự đại lễ. Cuộc hội kiến 
của thống chế Tito, tổng thống Nam Tư, với đức Phaolô VI ngày 29.3.1971 tại 
Vatican, càng làm cho sự giao hảo thêm chặt chẽ và sáng tỏ. Cũng năm 1971, từ 
ngày 6 đến 15 tháng 8, tại Zagreb, hai hội nghị được tổ chức: hội nghị Thánh Mẫu 
học (lần thứ 6) dành cho các nhà thần học, [21] và đại hội Thánh Mẫu quốc tế (lần 
thứ 13). Đức hồng y Seper, nguyên tổng giám mục Zagreb, được cử làm Đặc sứ 
Tòa thánh chủ tọa đại hội Thánh Mẫu, và đại hội đã thu hút cả 100.000 khách hành 
hương từ các nơi tuôn đến Zagreb.[22] Người Công giáo Nam Tư, khoảng 


6.315.000 (36%), tỏ ra rất anh hùng và kiên gan sống đạo dưới sự lãnh đạo của một 


hàng Giáo phẩm: 1 hồng y, 27 tổng giám mục và giám mục (1970). Số ơn gọi làm 
linh mục cũng đáng kể: năm 1970 có trên 2.000 đại chủng sinh, trong khi con số 


này xuông rât thâp tại nhiêu nước tự do ! 


Nước Albania bị đặt dưới chính quyền cộng sản từ năm 1944. Cũng từ đấy Giáo 
hội Albania chịu bách hại: các giám mục và linh mục bị hạ sát hoặc bị tống giam, 
nhiều tu sĩ, giáo dân cùng chịu chung số phận. Năm 1970, còn 143.000 người Công 
giáo sống sót (7%) với 2 giám mục, ngoài ra còn 250.000 giáo dân Chính thống. 
Từ năm 1971, theo lệnh của đảng, không ai được đặt tên thánh cho trẻ sơ sinh. Tại 
các phòng hộ tịch, cha mẹ bắt buộc phải chọn những tên sự kiện lịch sử của đảng 


đã ghi trên những danh sách riêng biệt, do chuyên viên của đảng lập sẵn. [23] 


M 


GIÁO HỘI THỜI CÔNG ĐÔNG VATICAN II 


1. Đức Thánh Cha Gioan XXI! (1958-63) 
với việc chuẩn bị và khai mạc Công đồng (1962) [24] 


Ngày 28.10.1958, Hội đồng Hồng y bầu đức hồng y Angelo Roncalli 77 tuổi, lên 
kế vị đức Piô XI, hiệu là Gioan XXIII. Đức tân Giáo hoàng nguyên là Sứ thần Tòa 
thánh tại nhiều nước Chính thống giáo (Bungari, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ) và ở Paris, 
trước khi được đặt làm hồng y giáo chủ Venecia (1953). Việc thứ nhất của đức 
Gioan là ngày 15.12.1958 cùng một lúc phong 23 vị hồng y, nâng tổng số hồng y 
lên 75 vị, vượt con số “truyền thống” 70 đã được đức Sixtô V ấn định (1586). Và 


sau 3 tháng ở ngôi, ngày 25.1.1959 đức Thánh Cha đã làm cả thế giới sửng sốt, 
cũng như chính ngài phải bỡ ngỡ, là loan báo dự tính triệu tập một đại Công đồng 
tại Roma, mà trọng tâm là hiệp nhất Giáo hội: “Chúng ta hãy hiệp nhất với nhau và 
hãy chấm dứt mọi bất hòa”; đồng thời để sửa lại bộ Giáo luật cho thích nghi với 
thời đại. Khi phác họa chương trình hoạt động của triều đại, ngài nói: năm I là năm 
tập sự, năm II là năm họp công đồng giáo phận Roma, năm III là năm chuẩn bị đại 
Công đồng, và năm IV là năm của Công đồng Vatican II. Chương trình ấy ngài đã 


lần lượt thực hiện. 


Năm 1959, tuy là năm “tập sự, đức Thánh Cha đã liên tiếp công bố 4 Thông điệp: 
Ad petri Cathedram (29.6), trong đó nói đến mục đích của Công đồng là đây mạnh 
đức tin, canh tân phong hóa, thích ứng các kỷ cương Giáo hội với trình độ tiến hóa 
hiện đại; Sacerdotii nostri Primordia (1.8) về chức Linh mục; Grata Recordatio 
(26.9) về việc đọc kinh Mân côi; và đặc biệt Thông điệp Princeps Pastorum (28.11) 
nói về công cuộc truyền giáo, đặt hy vọng có nhiều tiến triển trong ngành này. 


Ngày 14.12.1959, Hồng y đoàn được thêm 8 vị tån phong. 


Năm 1960, ngoài việc triệu tập công đồng giáo phận Roma, ngày 28 tháng 3 đức 
Thánh Cha đặt thêm 7 hồng y (và 3 vi in petto), trong SỐ này ba vị ở xứ Truyền 
giáo, đó là các hồng y Peter Tatsuo Doi (Nhật Bản), Rufinos Santos (Philippin), 
Laurent Rugambwa (Tanganyika). Ngày 8 tháng 5, ngài đích thân tấn phong 14 
Giám mục thừa sai. Nhiều hàng Giáo phẩm địa phương được thiết lập trong những 
năm 1960-62, như hàng Giáo phẩm Việt Nam do Tông hiến Venerabilium 
nostrorum ngày 24.11.1960. Cũng năm 1960, ngày 5 tháng 6, nhân lễ Chúa Thánh 
Thần Hiện xuống, đức Thánh Cha công bố Tự sắc Superno Dei Nutu tuyên bố 
chấm dứt giai đoạn “tiền chuẩn bị” và mở đầu giai đoạn “chuẩn bị”, đặt ra 10 Ủy 


ban: Thân học, Giám mục cùng việc cai quản giáo phận, Giáo sĩ và Giáo dân, Đời 


sống Dòng tu, Bí tích, Phụng vụ, Chủng viện và Giáo dục, Giáo hội Đông phương, 
Truyền giáo, Tông đồ Giáo dân; đến sau thêm hai ủy ban: Lễ nghi và Kỹ thuật; 
thêm vào đó 3 văn phòng: Hiệp nhất Kitô hữu, Báo chí Phim ảnh, Hành chánh. 
Mỗi ủy ban và văn phòng đều có một hồng y làm chủ tịch; tất cả các công việc 
được tập trung và điều hành bởi một ủy ban trung ương, do chính đức Thánh Cha 


đứng đầu, có đức cha Felici làm tông thư ký. 


Năm 1961 đức Thánh Cha đặt thêm 4 hồng y mới (16.1), công bố Thông diệp 
Mater et Magistra ( 14.7) về vấn đề xã hội và Thông điệp Aeterna Dei Sapientia 
(11.11) mời gọi sự hiệp nhất Kitô hữu.[25] Ngày 25 tháng 12, đức Thánh Cha công 
bố Tông hiến Humanae Salutis ấn định Công đồng sẽ triệu tập trong năm 1962. 
Lúc này các ủy ban chuyên môn đã đưa lên ủy ban trung ương 70 lược đỏ, in thành 
119 tập dầy 2.060 trang: đó là những dự án sẽ đưa ra thảo luận chính thức trong 
Công đồng. 


Năm 1962, ngày 2 tháng 2, đức Thánh Cha ra Tự sắc Concilium, ấn định ngày khai 
mạc Công đồng sẽ là ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (11 tháng 10), để kỷ niệm 
Công đồng Ephesô (431) đã phán quyết tín điều này. Cũng tháng 2 ngày 22, Tông 
hién Veterum Sapientia được ban hành, nhằm chấn hưng việc học và dùng tiếng 
Latinh trong các chủng viện. Ngày 19 tháng 3, đức Gioan phong thêm 10 hòng y, 
nâng con số hồng y lên 87 vị. Thông điệp thứ 7 Paenitentiam agere, được công bố 
ngày 1 tháng 7, dạy làm việc sám hối cầu nguyện cho Công đồng. Ngày 6 tháng 8, 
đức Thánh Cha ký Tự sắc Appropiquante Concilio ấn định bản quy luật Công 
đồng, trong đó một chủ tịch đoàn gồm 10 hồng y: Tisserant (Pháp), Liénart (Pháp), 
Tappouni (Irak), Gilroy (Úc), Spellman (Hoa Kỳ), Play y Daniel (Tây Ban Nha), 
Frings (Đức), Ruffini (Ÿ), Caggiano (Achentina) và Alfrink (Hà Lan). Ngày II 
tháng 9, trong Sứ điệp gởi toàn thé giới, đức Thánh Cha nói: “Công đồng là như 


một cuộc gặp lại dung nhan của Chúa Kitô Phục sinh, vua minh hiên muôn đời, 
hăng chiêu soi qua Giáo hội, đê cứu vớt, an ủi và soi sáng muôn dân. Vậy Công 
đông sẽ chú trọng đên việc kiêm điêm lại đời sông nội tâm của Giáo hội, đông thời 


cũng nghiên cứu lại thái độ đôi ngoại của Giáo hội nữa”. 


Ngày 11.10.1962 là ngày khai mạc Công đồng trong vương cung thánh đường 
Thánh Pherô, nơi đã được trang bị rất hoàn hảo và tối tân. Hiện diện trong phiên 
họp khai mạc có 2.540 nghị phụ trên tổng số 2.004 vị được mời tham dự. Các ngài 
đại diện cho 134 Quốc gia trên thế giới. Chỉ có 49 vị thuộc thế giới cộng sản có thé 
tới dự Công đồng; không một giám mục Trung cộng hay Bắc Việt có mặt. Hai đức 
hồng y đau nặng và hai vị nữa (Mindszenty, Hungary và Arteaga y Betancourt, 
Cuba) bị quản thúc, không thể đến được. Các nước nhiều nghị phụ nhất được xếp 
thứ tự như sau: Ý (430), Hoa Kỳ (241), Braxin (204), Pháp (159), Canada (97), 
Tây Ban Nha (95), Ấn Độ (84), Đức (68), Achentina (66), Mehicô (65), Ba Lan 
(64), Columbia (52). Ngoài 97 bè trên tổng quyên các dòng tu có quyền tham dự, 
Âu châu có nhiều nghị phụ nhất (1.089), rồi đến Nam Mỹ (489), sau đó là Bắc Mỹ 
(404), Á châu (374), Phi châu (296), Trung Mỹ (84) và Hải Dương châu (75). 


Thêm vào số các nghị phụ, có 460 chuyên viên thần học và giáo luật (235 linh mục 
triều, 45 dòng Tên, 42 Đaminh, 15 Phan sinh, 12 Oblat, 6 Biển đức, 5 Salêdiêng, 
v.v...) ứng trực để giúp vào các vấn dë thảo luận. Ngoài ra, còn một số quan sát 
viên của các Giáo hội “ly khai” được cử đến tham dự: Anh giáo có 3 vị; Tổng đoàn 
Lutherian phố thé, 2; Liên minh Giáo hội cải cách thế giới, 3; Giáo hội Tin lành 
Đức, 1 ; Hội Đồ đệ Chúa Kitô phố thế, 1 ; Hội Quaker thé giới, 1; Hội 
Congregationalisme thế giới, 2; Hội Methodisme thế giới, 3; Giáo hội Tin lành 
Pháp, 3; Hội đồng Đại kết các Giáo hội, 2; Giáo hội Cựu Công giáo, 1; Giáo hội 
Coptô, 2; Giáo hội Syrô Jacobit, 2; Giáo hội Chính thống Matscova, 3. Về phía các 


Chính phủ, 85 phái đoàn đại diện của hầu hết các nước tự do (có phái đoàn do 
chính tổng thống cầm đầu). Các phái đoàn này đến tham dự buổi lễ khai mạc Công 


đồng). 


Công đồng khai mạc bằng một Thánh Lễ kính Chúa Thánh Thần. Sau bài Phúc âm 
bằng tiếng Latinh và Hy Lạp, đức Thánh Cha đọc một diễn văn, nhắn mạnh đến 
Linh mục vụ của Công đồng là bảo vệ và phát huy chân lý, nhưng trình bảy làm 
sao cho thích ứng với nhu cầu hiện đại, nghĩa là cung cấp một giáo huấn tích cực. 
Ngài nói: “Ngày nay Giáo hội Chúa ưa thích dùng liều thuốc từ bi, hơn là vung 
chiếc gươm thần chống đỡ, ưa thích đáp ứng với nhu- cầu hiện đại bằng cách trình 
bày giáo lý sung mãn của mình, hơn là lên án các lạc thuyết”. Ngày khai mạc Công 
đồng kết thúc bằng một cuộc rước đèn vĩ đại ban tối, có 200.000 dân giáo đô tham 
dự, đón chào các giám mục từ khắp năm châu tới họp Công đồng tại kinh thành 
muôn thuở, miệng ca hát những bản nhạc mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên 
Chúa, tay cằm đèn đuốc, kéo nhau qua các ngả đường, reo to khâu hiệu: “Hoan hô 


đức Giáo hoàng ! Hoan hô các Giám mục !”. 


Ngày 13 tháng 10, phiên họp đầu tiên, mở đầu cho khóa I và sẽ kéo dài đến 8 tháng 
12. Trong cuộc gặp gỡ giữa các vị cao cấp thuộc đủ mầu da, tiếng nói, văn hóa và 
phong tục khác nhau, người ta không lấy làm lạ néu có sự khác biệt về tư tưởng và 
ý kiến, khi phải tranh luận nhiều vấn đề trong Công đồng. Điều này càng rõ rệt khi 


thấy có hai luồng tư tưởng, một “bảo thủ, nhất là nơi các nghị phụ Ý, và một “cấp 
tiến”, nghĩa là muốn có những thay đổi cấp thời của các nghị phụ Pháp, Đức, Áo, 
Bi, Hà Lan và một số vị thuộc xứ Truyền giáo. Ngày 22 tháng 10, các nghị phụ bắt 
đầu hội thảo về Phụng vụ; cuộc tranh luận kéo dài trong 15 phiên họp, đến ngày 13 
tháng 11 mới chấm dứt. Sau đó, từ ngày 19 tháng 11, Công đồng tranh luận về 


nguôn gôc Mặc khải; cuộc tranh luận rât sôi nôi, vì hai trường phái thân học phải 


đương đầu trước vån đề “Mặc khải”, “Chân lý”, “Linh hứng”, “Thánh truyền”, và 
về những tương quan của vấn đề. Ngày 23 tháng 11, các nghị phụ đề cập đến lược 
đồ về các Phương tiện Truyền thông Xã hội. Nhiều vấn đề thần học khác được đưa 
ra cứu xét, như Giáo lý về Giáo hội, Phong tục dân Công giáo, vẫn đề Lương tâm, 
đức Khiết tịnh, đời sống Hôn nhân... Nhưng chưa một văn kiện nào được công bó, 
vì các lược đồ đem ra tranh luận đã phải trả về cho ủy ban liên hệ để sửa lại. Ngày 
8 tháng 12, đức Thánh Cha đọc diễn văn bé mạc khóa I, và än định khóa II sẽ bắt 
đầu vào ngày lễ Sinh nhật Đức Mẹ 8.9.1963. 


Năm 1963, đức Thánh Cha tiếp tục tién hành Công đồng và mọi chương trình như 
thường lệ. Đặc biệt ngày 10 tháng 4, ngài công bố Thông điệp Pacem in terris làm 
phân khởi dư luận thế giới, và đúng một tháng sau đức Thánh Cha được trao tặng 
giải Hòa bình Balzan. Nhưng từ trung tuần tháng 5, bệnh ung thư gan mà ngài chịu 
đựng từ lâu, nay tái phát. Đức Thánh Cha liệt giường cho tới khi băng hà ngày 3 


tháng 6, thọ 81 tuổi, sau 4 năm 7 tháng lên ngôi Giáo hoảng. 


2. Đức Thánh Cha Phaolô VI tiếp tục và bế mạc Công đồng (1965) [26] 


Ngày 21.6.1963, nhằm lễ Thánh Tâm Chúa, đức hồng y Giovanni Battista Montini, 
tổng giám mục Milan, đắc cử Giáo hoàng, hiệu Phaolô VI. Ngay ngày hôm sau, 
đức tân Giáo hoàng đọc Điện văn Urbi et Orbi gởi toàn thê thé giới, như một tuyên 
ngôn, bày tỏ cảm tưởng, đường lối và chương trình hoạt động của triều đại là tiếp 
tục đại Công đồng, phục vụ Công lý Hòa bình thé giới, xúc tiến việc hiệp nhất Kitô 
hữu. Mấy ngày sau, Công đồng được chính thức loan báo sẽ tái nhóm vào ngày 
29.9.1963 và bế mạc ngày 4 tháng 12. Ngày 14 tháng 9, đức Thánh Cha ban Huấn 


dụ Cum proximus về việc câu nguyện và hãm mình đên tội, đê Công đông đạt kêt 


quả tốt đẹp. Cũng ngày ấy, đức Thánh Cha triệu tập các nghị phụ và chỉ định 4 
hồng y: Agagianian, Dopfner, Lercaro, Suenens, làm đại diện điều hành các công 


việc của Công đông. 


Khóa II Công đồng khai mạc ngày 29.9.1963. Bằng một Thánh lễ và bài Diễn văn, 
đức Thánh Cha nhắc lại mục đích của Công đồng là Giáo hội muốn nhìn vào dung 
nhan Chúa Giêsu; nếu nhận thấy một vết nhơ, một khuyết điểm trên khuôn mặt hay 
trên chiếc áo cưới của mình, thì sẽ nhất định can đảm và cô gắng tẩy gôt, để trở 
nên giống thật gương mẫu mình là Chúa Kitô. Cũng trong bài Diễn văn này, đức 
Thánh Cha lên tiếng cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa và của những anh em “bất 
hòa”, vì những lầm lỗi của Giáo hội Roma trong việc chia rẽ Kitô-giáo. Số các 
nghị phụ dự Công đồng khóa II này là 2.427 vị, gồm 75 hồng y 2.228 tổng giám 
mục và giám mục, 59 giám chức, 65 bè trên tổng quyên. Đặc biệt từ khóa II này, 
ngoài 10 nữ tu, còn có 10 giáo dân trong số dự thính viên: 3 người Ý, 2 Pháp, 1 
Hoa Kỳ, 1 Tây Ban Nha, 1 Ba Lan, 1 Áchentina và 1 Bi. Con số này đến sau lên 


đến 42 người, trong đó có hai ông bà Alvarez Icaza người Mehicô. 


Ngày 30 tháng 9 là phiên họp đầu tiên của khóa II, tức phiên họp thứ 37 tính từ 
đầu, khởi sự tranh luận về lược đồ “Giáo hội”, gồm 8 chương nói về Mẫu nhiệm 
Giáo hội. Đó là trọng tâm của khóa II này, cuộc tranh luận kéo dài tới phiên họp 
ngày 31 tháng 10. Tiếp đến là lược đồ “Giám mục và việc cai quản các giáo phận” 


được thảo luận cho tới ngày 15 tháng 11. Từ ngày 18 cùng tháng, bắt đầu tranh 


` 
^ 


luận lược đồ vè “Hiệp nhất Kitô hữu”, liên tiếp trong 10 phiên họp, nghĩa là cho 


đến phiên 79 ngày 2 tháng 12. Cuộc tranh luận này rất sôi nồi. 


Ngày 4.12.1963, đức Thánh Cha công bố Hiến chế Sacrosanctum Concilium 


(Phụng vụ thánh) và Sắc lệnh Inter mirifca (Phương tiện truyền thông xã hội), sau 


đó ngài đọc Diễn văn bê mạc khóa II. Sau bài Diễn văn, đức Thánh Cha thêm ít lời 
thân mật với các quan sát viên và các Giáo hội “ly khai”; đông thời tuyên bô vào 
đâu năm sau ngài sẽ đi viêng Där Thánh, câu nguyện cho sự hiệp nhât và thông 


nhất. 


Đúng như đã dự định, ngày 4.1.1964 đức Thánh Cha cùng đoàn tháp tùng đáp phi 
cơ bay thăng tới Amman kinh đô vương quốc Jordania, vì phi trường Kalandia ở 
Gierusalem không đủ lớn cho loại phi cơ phản lực của hãng Alitalia đáp xuống. 
Quốc vương Hussein ra tận phi trường nghênh đón đức Thánh Cha. Khi đáp từ 
quốc vương, đức Phaolô tuyên bố: “Cuộc viếng thăm Đất Thánh của chúng tôi có 
tính cách hoàn toàn tôn giáo”. Từ Amman sang Gierusalem và thăm viếng các nơi, 
đức Thánh Cha đi xe hơi của tổng thống cộng hòa Liban. Chiều tối hôm ấy, sau khi 
viếng Đền thờ Mò Thánh vè, tại tòa Khâm sứ Tòa thánh trong khu vực Jorđania, 
ngài tiếp đức cha Benedictos, giáo chủ Chính thống tai Gierusalem: “Chúng ta hãy 
quên đi quá khứ và hướng về những gì trước mắt chúng ta”. Ngày hôm sau, đức 
Thánh Cha đi thăm Nazarét, Carphanaum, núi Sion, và tối hôm ấy là cuộc gặp gỡ 
“lịch sử”, giữa đức Giáo hoàng Phaolô VI và đức Thượng phụ Giáo chủ Chính 
thống Athenagoras I, cũng tại tòa Khâm sứ. Đức Thượng phụ choàng vào cô đức 
Thánh Cha dấu hiệu hôn hòa bình, trước khi cả hai vị cùng đọc kinh “Lạy Cha”. Cả 
hai đều khóc: “Giáo hội Roma và Istanbul đã hiệp nhất”. Sang ngày 6, trước khi 
lên đường trở về, đức Thánh Cha còn đi viếng Bê lem và gởi Thông điệp cho 240 
lãnh tụ trên thế giới, đặc biệt tổng thống De Gaulle, nữ hoàng Ebsabeth II, quốc 


vương Hussein và tổng thống Shazar. 


Trở về Roma, ngày 25.1.1964 đức Thánh Cha ký Tự sắc Sacram Liturgiam, quyết 
định những thể thức đầu tiên áp dụng Hiến chế về Phụng vụ, và dạy phải thi hành 
từ mùa Chay (16.2) năm 1964. Cũng năm ấy ngày 6 tháng 8, ngài công bố Thông 


điệp Ecclesiam suam trình bày chiều hướng của Công đồng là Giáo hội tự ý thức 
về mình, tự cải thiện và đối thoại với thế giới hiện đại; trong khi đó Công đồng đã 


được ấn định tái họp từ ngày 19.9.1964. 


Khóa III Công đồng khai mạc đúng ngày đã ấn định và sẽ kết thúc ngày 21 tháng 
11 cùng năm 1964. Khóa này gồm 48 phiên họp với sự tham dự của 2.156 nghị 
phụ, thêm sự có mặt của 39 cha sở với tư cách là cộng tác viên thân cận của giám 
mục (con số này đến sau lên 45 vị). Đặc biệt trong khóa III có 1 linh mục và 3 giáo 
dân trong hàng ghế dự thính phát biću ý kiến, đó là linh mục Marcos (nói tiếng Tây 
Ban Nha) và các ông Keenan (tiếng Latinh), Vasquez (tiếng Tây Ban Nha), Norris 
(tiếng Anh). Ngay từ phiên họp thứ nhất, Công đồng thảo luận về chương 7 và 8 
của lược đồ “Giáo hội”, tức về sứ mạng siêu nhiên của Giáo hội trong công cuộc 
tìm phúc trường sinh cho nhân loại, và về địa vị của Đức Trinh Nữ Maria trong 
việc cứu chuộc loài người. Sau đó, bản đến Nhiệm vụ mục vụ của các giám mục, 
Tự do tôn giáo, rồi thảo luận về bản tuyên ngôn đối với tín đồ Do Thái và Tin lành. 
Sang tháng 10, các nghị phụ lần lượt đề cập đến các lược đồ “Thiên Chúa Mặc 
khải”, “Tông đồ Giáo dân”, “Chức vụ và Đời sống các Linh mục”, “Giáo hội Công 
giáo Đông phương”, “Giáo hội trong thế giới ngày nay”. Trong tháng cuối cùng, 
Công đồng thảo luận về “Hoạt động truyền giáo”, “Đời sống Dòng tu”, “Đào tạo 


Linh mục”, “Giáo dục Kitô giáo”, “Bí tích”. 
v 2 v F 


Kết quả: sau hơn hai tháng tranh luận, ngày 20 tháng 11 đức Thánh Cha công bố 
Sắc lệnh Unitatis Redintegratio (Hiệp nhất Kitô hữu), và ngày 21, trước khi bế mạc 
khóa III, ngài công bố thêm Hiến chế tín lý Lumen Gentium (Giáo hội) và Sắc lệnh 
Orientalium Ecclesiarum (Các Giáo hội Công giáo Đông phương); đồng thời đức 
Thánh Cha tuyên bố: “Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo hội”. Ngày 28 tháng 8, một 


Tông hu-ân loan báo Công đồng sẽ họp thêm một khóa nữa, bắt đầu từ ngày 


14.9.1965. Lịch sử năm 1964 kết thúc bằng chuyến công du của đức Thánh Cha 
sang Bombay (Ấn Độ), nhân dip đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 38, ngày 2 
tháng 12, mà mục đích chính là thăm viếng người nghèo, kêu gọi hòa bình thế giới 
và đối thoại với các tôn giáo khác. Lễ Giáng sinh năm ấy, đức Thánh Cha đọc một 


Sứ điệp gởi thê giới, với đê tài: “Tinh huynh đệ, nên tảng của xã hội m-ới”. 


Sang năm 1965, ngày 30 tháng 4 đức Thánh Cha công bố Thông điệp Mense Maio, 
kêu gọi giáo dân chạy đến cùng Đức Trinh nữ Maria, Nữ vương Hòa bình, tha thiết 
xin Mẹ ban hòa bình thế giới. Sau đó là Thông điệp Mysterium Fidei ngày 3 tháng 
9, nói về giáo lý và sự tôn sùng Thánh Thé, trong đó tỏ bày niềm hy vọng sự tôn 


sùng này sẽ đem lại nhiêu ân huệ cho Giáo hội và thê giới. 


Khóa IV Công đồng, cũng là khóa chót, khai mạc ngày 14.9.1965, tuy đơn giản 
nhưng cảm động. Hiện diện có 2.325 nghị phụ, đức Thánh Cha bận phẩm phục và 
đội mũ giám mục (không đội triều thiên ba tầng), tay cầm gậy chăn chiên, đầu gậy 
là tượng Chúa Chuộc tội bằng đồng đen, còn thân gậy bằng bạc. Đức Thánh Cha 
cử hành Thánh Lễ Đồng tế với 20 hồng y, 6 tổng giám mục và giám mục. Lễ xong, 
ngải xướng kinh “Chúa Thánh Thần”, rồi ban Diễn từ khai mạc, nói đến đặc tính 
của khóa IV Công đồng là tình yêu mến đối với Thiên Chúa, đối với Giáo hội và 
nhân loại, đồng thời tuyên bố: ngày 4 tháng 10 ngài sẽ viếng thăm Liên hiệp quốc, 


để nói lên tình yêu thương đó. 


Phiên họp khoáng đại 128 (15.9) là phiên họp đầu tiên của khóa IV, đức Thánh 
Cha đích thân chủ tọa, để công bố Tông hién Apostolica Sollicitudo. Văn kiện này 
nói lên niềm quí mến, tin cần và hy vọng của đức Thánh Cha đối với các giám 
mục, đồng thời thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đó, 4 lược đồ “Tự do 


Tôn giáo”, “Thiên Chúa Mặc khải”., “Nhiệm vụ mục vụ của giám mục” và “Tôn 
2 9 S rs < rs v 


đồ Giáo dân”, lần lượt được đưa ra thảo luận và biểu quyết trong 13 phiên họp 


(128-140), nghĩa là hết tháng 9 sang ngày 1 tháng 10. 


Ngày 4 tháng 10, đức Thánh Cha thực hiện chuyến công du hòa bình tại Liên hiệp 
quốc (New York), nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của tô chức. Trong chuyến 
công du này, ngài muốn đặt một nhịp cầu giữa Giáo hội và thế giới ngày nay. Tại 
tòa nhà Liên hiệp quốc đức Thánh Cha đã đọc một Diễn văn quan trọng trước 117 
phái đoàn, đại diện cho 117 Quốc gia hội viên. Bài diễn văn có một tiếng vang lớn 
trên thé giới. Đại biểu của các Quốc gia hội viên Liên hiệp quốc rất cảm kích trước 
mối thiện cảm và thái độ thân ái, mà đức Thánh Cha đã bày tỏ và biểu lộ. Họ vui 
mừng về việc đức Thánh Cha khuyên khích sự tiếp tục hoạt động và phục vụ một 


cách quảng đại cho nhân loại. 


Trong khi đó, khóa IV Công đồng tiếp tục các phiên họp, bàn về các lược đồ “Giáo 
hội trong thế giới ngày nay”, “Đời sống dòng tu, “Đào tạo Linh mục”, “Giáo dục 
Kitô giáo” trong 9 phiên họp (141-149). Ngày 28.10.1965, phần để kỷ niệm Bảy 
Năm ngày đăng quang của cô Giáo hoàng Gioan XXIII, phần để cầu nguyện cho 
hòa bình thế giới, đức Thánh Cha triệu tập phiên họp đại chúng (sessio publica), để 
công bố 3 Sắc lệnh: Christus Dominus (Nhiệm vụ của các Giám mục), Perfectae 
Caritatis (Canh tân thích nghi đời sống Dòng tu), Optatam totius Ecclesiae 
renovationem (Đào tạo Linh mục), và 2 Tuyên ngôn: Gravissimum educationis 
momentum (Giáo dục Kitô giáo), Nostra Aetate (Liên lạc của Giáo hội với các tôn 


giáo ngoài Kitô giáo). 


Sau phiên họp 28 tháng 10, các nghị phụ nghỉ tuần lễ các Thánh. Ngày 4 tháng 11, 
đức Thánh Cha gởi đến các Giám mục bức Tông huấn Postrema Sessio, kêu gọi 


toàn thê Giáo hội câu nguyện cho Công đông, sẽ bê mạc vào ngày lê Đức Mẹ Vô 


nhiễm Nguyên tội, yêu câu bê trên các giáo phận tô chức tuân tam nhật, trong đó 
dạy bảo giáo dân vê nhiệm vụ mới của họ, và khuyên khích thực hiện ngay trong 


đời sống các quyết nghị của Công đồng. 


Ngày 9 tháng 11, các nghị phụ tái nhóm, tranh luận về hai lược đồ “Hoạt động 
truyền giáo của Giáo hội”, “Chức vụ và Đời sống các Linh mục”. Phiên họp đại 
chúng ngày 18 cùng tháng, đức Thánh Cha công bố Hiến ché tín lý Dei Verbum 
(Thiên Chúa Mặc khải) và Sắc lệnh Apostolicam Actuositatem (Tông đồ Giáo 
dân). Công bố xong, đức Thánh Cha đọc một Diễn văn quan trọng: 1 ) Thiết lập 
nhiều cơ quan mới sau Công đồng: 2) Kỷ niệm cuộc Tử đạo của hai thánh Tông đồ 
vào năm 1967; 3) cải tổ Giáo triều Roma, bắt đầu từ Bộ Thánh vụ; 4) Mở án tuyên 
thánh cho hai cô Giáo hoàng Piô XII và Gioan XXIII; 5) Xây cất một thánh đường 
dâng kính Đức Mẹ, Đắng bảo trợ Công đồng: 6) Mở Năm Toản xá sau Công đồng. 


Các nghị phụ tiếp tục tranh luận về lược đồ “Chức vụ và Đời sống các Linh mục” 
cho tới phiên họp ngày 2 tháng 12. Tiếp đến việc tranh luận về lược đồ “Giáo hội 
trong thế giới ngày nay”, và được công bố thành Hiến chế mục vụ Gaudium et 
Spes trong phiên họp ngày 7 tháng 12, cùng với Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis 
(Chức vụ và Đời sống các Linh mục), Sắc lệnh Ad Gentes (Hoạt động truyền giáo 
của Giáo hội) và Tuyên ngôn Dignitatis humanae (Tự do Tôn giáo). Sau đó, đức 
Thánh Cha ban hành Tông chiếu Mirificus Eventus, mở Năm Toàn xá ngoại lệ bắt 
đầu từ ngày đầu năm 1966 đến lễ Chúa Thánh Thân (29.5). Sau cùng, với Đoản thư 
In Spiritu Sancto, đức Thánh Cha tuyên bố bế mạc Công đồng. Chính ngày bế mac, 
đức Giáo hoàng Phaolô VI ở Roma và đức Thượng phụ Athenagoras I ở Istanbul, 
cùng một lúc tuyên bố xóa bỏ án “vạ tuyệt thông” lẫn nhau, một nguyên do phát 


sinh cuộc ly khai năm 1054. 


Ngày hôm sau, 8 tháng 12 một Thánh Lễ Đồng tế được cử hành long trọng kính 
Đức Mẹ Vô nhiễm tại công trường Thánh Pherô. Sau Thánh Lễ là một Huấn từ của 
đức Thánh Cha, kế đến 7 Sứ điệp do 7 hồng y tuyên đọc, gởi các nhà cẦm quyên, 
hàng trí thức, các văn nghệ sĩ, giới phụ nữ, giới lao động, những người nghèo khổ 
bệnh tật, và thế hệ trẻ. Công đồng bé mạc sau 4 năm hoạt động tích cực của trên 
2.500 nghị phụ và hàng mấy trăm chuyên viên, với kết quả 4 Hiến chế (có tính 
giáo lý), 9 Sắc lệnh (có tính cách thực tế) và 3 Tuyên ngôn (nhằm trình bày lập 
trường của Giáo hội). Chưa có một Công đồng nào đã đề cập tới nhiều vấn đề phức 
tạp và phong phú cùng với tầm mức rộng rãi như Công đồng Vatican II, và đặc biệt 


đây là đại Công đồng thứ nhất không lên án ai. 


3. Giáo hội thời hậu Công đồng 


Sau Công đồng Vatican II, một luồng gió mới thôi trên Giáo hội canh tân: cải cách, 
cải thiện, thích nghi, đối thoại, hòa đồng, dän thân..., đó là những danh từ rất quen 
thuộc trong hoạt động cũng như trên báo chí sách vở của thời hậu Công đồng. Nói 
về thái độ đối với Công đồng người ta nhận thấy có ba khuynh hướng: thụ động, 
cấp tiễn và thủ cựu. Nhóm “thụ động” tỏ ra lãnh đạm trước những quyết định của 
Công đồng và những thay đôi của Giáo hội, nhóm này khá đông. Nhóm “cấp tién” 
muốn đảo lộn tất cả, cách mạng dứt khoát với quá khứ đặt thành nghi vấn tất cả, kể 
cả tín điều và phụng vụ; họ hoạt động nhân danh phát triển, đối thoại, canh tân, 
nhưng gây nên một thứ bão tố khiến đức Thánh Cha Phaolô VI có lần phải lên 
tiếng báo động: “Giáo hội đang phải trải qua một thời kỳ lo âu, tự chỉ trích, có thé 
nói là tự phá hoại. Đó gần như là một cuộc khuynh đảo bên trong, trân trọng và 
phức tạp, không ai ngờ xảy ra sau Công đồng” (Diễn văn 7.12.1968, nhân cuộc tiếp 


kiến các tân linh mục, và linh mục trẻ xứ Lombarđia). Phong trào “tự phá hoại” 


này xuất hiện dưới nhiều hình thức, đặc biệt hình thức “phản chứng” 
(contestation), làm hoang mang, giao động trong Giáo hội: những sự chỉ trích, bôi 
nhọ Giáo hội ở Pháp, cuốn Giáo lý mới ở Hà Lan, cuốn Gặp gỡ Đức Kitô cũng gọi 
là Sách Bôn xứ Isoloto ở Ý, giáo sĩ hồi tục,...[27] Trong khi đó, nhóm “thủ cựu” lại 
bám sát quá khứ, tỏ ra muốn chống lại mọi canh tân, mọi hướng đi mới do nhu cầu 
xã hội biến đổi và đòi hỏi: “Họ ngờ vực những quyết nghị của Công đồng và chỉ 


chấp nhận cái mà họ cho là có giá trị thôi” (Phaolô VI, 28.9.1965). 


Tuy nhiên, còn rất nhiều người không cấp tiến mà cũng không thủ cựu, đó là 
những người có thiện chí và ý thức về Công đồng Vatican II muốn một Giáo hội 
canh tân, nhưng canh tân trong sự trung thành với giáo huấn tinh tuyền của Phúc 
âm, với học thuyết truyền thống của Giáo hội, dựa trên những kinh nghiệm quí báu 
của 2.000 năm xây dựng và chiến đấu. Canh tân bằng thay đổi cách phát biểu Sứ 
điệp Kitô giáo cho hợp với ngôn ngữ của thời dại, thay đổi một số nghi thức phụng 
vụ, tập tục Giáo hội cũng như thái độ và tâm trạng của từng thành phân trong Giáo 
hội cho hợp với phong độ và tâm thức của con người thời nay, để càng làm nổi bật. 
tinh hoa của Phúc Âm và càng dễ đối thoại với người đồng thời, hầu truyền bá Sứ 
điệp Cứu độ cách hữu hiệu hơn, theo phương thức “đem đạo vào đời”, chứ không 
ngược lại “đem đời vào đạo”, do quan niệm sai lầm về hai chữ canh tân, cập nhật 


(aggiomamento). 


Dé thực hiện chủ trương canh tân này, ngoài các nguyên tắc chi đạo, các biện pháp 
áp dụng, các khuyến cáo và đề nghị trong 16 Văn kiện của Công đồng, nhiều tổ 
chức hậu Công đồng đã được thành lập, như ủy ban cải tổ Giáo luật 5.1.1959), văn 
phòng Hiệp nhất Kitô hữu (5.6.1960), hội đồng áp dụng Hiën chế Phụng vụ thánh 
(25.1.1964), ủy ban về các Phương tiện truyền thông xã hội (12.4.1964), văn phòng 
cho các Người ngoài Kitô giáo (19.5.1964), văn phòng cho các Người không tín 


ngưỡng (9.4.1965), Thượng hội đồng Giám mục (15.9.1965), hội đồng Giáo dân và 
ủy ban Giáo hoàng Công lý Hòa bình (6.1.1966). Sau cùng, ngày 8.4.1966, đức 
Thánh Cha tuyên bó bãi bỏ Mục lục Sách cắm (từ năm 1542). Với chủ trương và 
đường lối canh tân cởi mở này, không ai không nhận ra Giáo hội Công giáo đang 


chuyên mình. 


Trước hết, Năm Toàn xá 1966 được kéo dài đến lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội 
(Tự sắc Summi Dei Beneficio, 3.5. 1966). Giáo dân đón nhận Năm Thánh một cách 
nông nhiệt: những buổi học tập, viếng thánh đường, tĩnh tâm, hành hương được tő 
chức khắp nơi, kê cả trong những nước Cộng sản như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam 
Tư... Cũng năm 1966, Thông điệp Christi Matri Rosartii (15.9) được công bố, kêu 
gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Nhân dip nảy (tháng 10), đức Thánh Cha 
vận động hòa bình cho vùng Đông Nam À, cử đức tông giám mục Sergio Pignedoli 
làm Đặc sứ sang Sài Gòn, đề trao cho giáo dân Việt Nam một Sứ điệp thân ái với 
những lời khuyến khích và an ủi. Về đối ngoại, ngày 19.2.1966 đức Phaolô VI tiếp 
kiến tién sĩ Rouhani, đệ nhất giáo chủ Hồi giáo;[28] cũng năm 1966 ngày 23 tháng 
3, tiến sĩ Michael Ramsey, tổng giám mục Canterbury, giáo chủ Anh giáo, tới 
Vatican hội kiến với đức Thánh Cha, và sau đó có tuyên cáo chung; ngày 27 tháng 
4, đức Thánh Cha tiếp kiến ngoại trưởng Nga Sôviết M. Gromyko; và với cộng hòa 
Achentina, đại diện Tòa thánh đã đến Buenos Aires ký một thỏa hiệp ngày 
10.10.1966: Achentina nhìn nhận Giáo hội có toàn quyền tự do trong sứ mạng 


thiêng liêng. 


Năm 1967, nhân kỷ niệm Mười chín trăm Năm cuộc Tử đạo của hai thánh Tông đồ 
Pherô và Phaolô. Tông huấn Petrum et Paulum (22.2) khai mạc năm Đức tin từ 
29.6.1967 đến 29.6.1968, tổ chức những cuộc tuyên xưng đức tin và học hỏi sâu 


rộng về giáo lý. Kế đến là bức Thông điệp nôi tiếng Populorum Progressio (Phát 


triển các Dân tộc) được công bố ngày lễ Phục sinh (26.3), nhằm kêu goi các Quốc 
gia Dân tộc tích cực phát triển các tiềm năng nhân lực cũng như vật lực để phục vụ 
con người. Năm 1967 còn là kỷ niệm Năm mươi Năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, 
được đánh dấu bằng Tông hiến Signum Magnum (13.5) về sự sùng kính Đức Trinh 
Nữ Maria Mẹ Giáo hội, và cuộc hành hương Fatima của đức Thánh Cha (13 tháng 
5). 


Trong viĝc tô chức cũng như cải tô cơ cầu Giáo hội, năm 1967 đức Thánh Cha lần 
lượt cho ra 3 Văn thư: Tự sắc Sacrum Diaconanus Ordinem (18.6) nhằm tái lập 
chức Phó tế vĩnh viễn, trong đó có thể nhận những người đã có đôi bạn; Thông 
điệp Sacerdotalis Coelibatus (24.6) minh định lập trường có hữu của Giáo hội về 
đời sống độc thân linh mục; Tông hiến Regimini Ecclesiae Universae (15.8) về 
việc cải tổ Giáo triều. Kế đó, là việc triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục thế giới 
lần thứ I, khai mạc ngày 29 tháng 9 và diễn tiến suốt tháng 10, bàn về các vấn đề 
đức tin, giáo luật, chủng viện và đại học, hôn nhân khác tôn giáo và phụng vụ. 
Trong khi ấy, Đại hội Tông đồ giáo dân lần III được khai diễn tai Roma từ 11 đến 
18 tháng 10, với sự tham dự của 2.500 đại biểu của 103 Quốc gia và 80 tổ chức 


quôc tê. 


Công cuộc hiệp nhất Kitô hữu được tién hành bằng việc đức Thánh Cha du hành 
sang Istanbul viếng thăm đức Thượng phụ Giáo chủ Athenagoras I ngày 25.7.1967. 
Tại đây, đức Thánh Cha nói: “Đầu năm nay, chúng tôi kỷ niệm Mười chín Thế kỷ 
sứ vụ chứng tá cao cả của hai vị Tông đồ Pherô và Phaolô, chúng tôi lại tìm nhau 
dé trao đôi cái “hôn hòa bình” của tình bác ái huynh đệ. Những điểm làm chúng tôi 
còn phân cách không ngăn cản chúng tôi nhận thức sự hiệp nhất sâu đậm. Đức bác 
ái phải giúp chúng tôi nhận biết cùng một tiếng nói trên tất cả những điểm dị 


đông”. Đức Giáo chủ siêt chặt đức Giáo hoàng, hai vị ôm nhau hôn hòa bình giữa 


tiếng tung hô của nhiều người chứng kiến một sự kiện lịch sử. Đức Athenagoras 
đáp lời: “Chúng tôi kính chảo ngài, đồng kế vị rất thánh thiện của Pherô, đồng 
mang tên là Phaolô và có tình thương … VỊ giám mục Roma, người vinh du nhất 
đang ở giữa chúng tôi. Chúng ta hãy xóa bỏ tất cả những gì trong dĩ vãng, để bảo 
vê sự toàn vẹn của Hội thánh”. Sau đó, đức Thánh Cha hành hương Ephesô, viếng 
ngôi nhà Đức Mẹ ở Panaya Kupulu. Khi đức Thánh Cha lên phi cơ trở về Roma, 
đức Giáo chủ vẫy tay nói bằng tiếng Ý: “Arriverdici a Roma” (chúng ta lại gặp 


nhau ở Roma). 


Đúng như lời đức Thượng phụ hứa, vì sau một cuộc công du viếng thăm các giáo 
chủ Chính thống Nga Sô, Rumani, Bungari, Nam Tu..., ngài đã đến Roma hồi giữa 
tháng 11 năm 1967, hội kiến với đức Thánh Cha Phaolô VI. Ngoài việc thảo luận 
các vấn đề liên hệ tới hai Giáo hội và sự hiệp nhất, đức Thượng phụ còn đề cập đến 


vân đê đôi thoại với Hôi giáo trên căn bản thông cảm nhau.[29] 


Cũng năm 1967, một bước tiến quan trọng trong việc đối ngoại của Vatican, khi 
chủ tịch Liên Sôviết Nikolai Podgorny, ngày 30 tháng 1, đã bất ngờ tới thăm đức 
Thánh Cha, để mở cuộc hội đàm về các viễn ảnh hòa bình thế giới và sự tự do tôn 
giáo ở Liênsôviết. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đức Giáo hoàng và vị Nguyên 
thủ của một Quốc gia cộng sản. Người ta hy vọng cuộc gặp gỡ này có thé đưa tới 
việc bang giao giữa Tòa thánh và điện Kremlin. Năm 1967 kết thúc bằng một Sứ 
điệp Hòa bình (8.12) của đức Thánh Cha gởi các “người thiện chí” trên thế giói, 
kêu gọi họ khai mạc Năm Ơn phúc 1968 (cũng là Năm Đức tin) bằng lời cầu 


nguyện cho hòa bình. 


Ngày Thế giới Hòa bình, do đức Thánh Cha thiết lập từ 1.1.1968, đã được tô chức 


Liên hiệp quốc tán đồng, trên 50 Quốc gia chính thức và tích cực hưởng ứng, các 


lãnh tụ quốc gia cũng như các giáo chủ tôn giáo khắp hoàn cầu đều bày tỏ sự tán 
thành qua các điệp văn. Từ ngày đó đến nay, cứ đầu năm dương lịch, ngày Thế 
giới Hòa bình lại được nhắc đến với một đề tài thích hợp. Ngày 25 tháng 7, Thông 
điệp Humanae Vitae (Sự sống con người) được công bó về vấn dë “điều hòa sinh 
sản”, đã làm sôi nối khắp hoàn cầu. Thông điệp được rất nhiều người, kế cả Tin 
lành, Chính thống và ngoài Kitô giáo đồng ý, hoan nghênh và tỏ lòng khâm phục 
đức Thánh Cha Phaolô VI đã can đảm lên án các phương pháp nhân tạo phá thai. 
Tuy nhiên, những người có thái độ bất mãn và phản đối cũng rất nhiều. Năm 1968 
còn được đánh dẫu bằng cuộc du hành ngày 22 tháng 8 của vi Đại diện Chúa Kitô 
qua Bogotá (Columbia), nhân dịp Đại hội . Thánh Thể quốc tế kỳ 39. Trong 3 ngày 
ở lại Bogotá, đức Thánh Cha đã đọc tất cả 21 bài Diễn văn cho đủ mọi giai cấp, 
phong chức cho 79 tân linh mục thuộc các Quốc gia Nam Mỹ, khai mạc đại Hội 
đồng các Giám mục Nam Mỹ. Cử chỉ và thái độ của đức Phaolô VI đã chinh phục 


được người xứ Columbia và giáo dân tới tham dự Đại hội Thánh Thé. 


Năm 1969, ngoài một số Văn kiện Tòa thánh nhằm kiến tạo hòa bình và canh tân 
Giáo hội, như Sứ điệp vè “Ngày Thé giới Hòa bình” (1.1) gởi mọi người thiện chí 
và các nhà cầm quyên, Sứ điệp “Truyền thông Xã hội với Gia đình” (18.5), Tông 
huấn “Kinh Mân côi Hòa bình” (7.10), người ta đặc biệt chú ý đến Tự sắc Mysterii 
Paschalis (14.2) về niên lịch mới và năm phụng vụ cải tổ, và Tông hiến Missale 
Romanum (3.4) công bố Sách Lễ Roma đã được canh tân theo chỉ thị của Công 
đồng Vatican II. Một biến cố nữa trong năm 1969 là ngày 13 tháng 4, đức Thánh 
Cha phong 33 tân hồng y. Lần này có nhiều vị hồng y tiên khởi: Nam Hàn (hồng y 
Kim Sou Hwan, Hán Thành), Tân Tây Lan (hồng y Mackeefry, Wellinston), 
Guatemala (hồng y Casariego, Guatemala), Congo K. (hồng y Malula, Kinshasa), 
Malagasy (hồng y Rakotomalala, Tananarive). Nhiều nước có thêm tòa Hồng y 


như Braxin thêm 2 (São Salvador, Porto Alegre), Hoa Kỳ 2 (Detroit, Pittsburg), 


Mehicô 1 (Mexico), Tây Ban Nha 1 (Pamplona), Canada 1 (Winnipeg), An Độ 1 
(Erlaculam), Anh 1 (St-Andrew Edinburg), Philippin 1 (Cebu). Con số Hồng y 
đoàn bấy giờ là 129 vị, trong số này 8 người À châu, 3 Phi châu và 2 Hải Dương 


châu. 


Năm 1969 còn được ghi nhớ bởi hai cuộc công du của đức Phaolô VI sang Genève 
(Thụy Sĩ) và Ouganda (Phi châu). Cuộc viếng thăm Genève ngày 10 tháng 6, trong 
chuyến công du này, đức Thánh Cha đã đọc Diễn văn tại Hội nghị thứ 50 của tô 
chức lao động thuộc Liên hiệp quốc. Ngài cũng viếng thăm nhiều tổ chức khác, 
như trung tâm Đại kết các Tôn giáo, nơi quy tụ 234 Giáo hội Tin lành, Anh giáo, 
Chính thống giáo, và đã đọc tất cả 17 Diễn văn. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đến 
viếng thăm Genève, kế từ khi nơi này trở thành trung tâm Giáo hội Tin lành (thế kỷ 
XVI). Trước khi kết thúc cuộc viếng thăm Genève, đức Giáo hoàng đã hội đàm 
riêng với quốc vương Haile Selassio xứ Ehiopia, về vấn đề vãn hồi hòa bình tại 
Nigeria (vụ Biafra). Đặc biệt hơn cả là cuộc viếng thăm Ouganda từ ngày 31.7 đến 
2.8 giữa lúc thế giới đang quan tâm đến biến cuộc tang thương Biafra. Đức Thánh 
Cha đến Kampala, thủ đô Ouganda, khánh thành ngôi thánh đường dâng kính 22 
thánh Tử đạo, do chính ngài đã tuyên thánh ngày 18.10.1964. Ngài còn tham dự 
đại Hội đồng Giám mục Phi châu, gặp nhiều vị Nguyên thủ Quốc gia Phi châu về 
vấn đề Biafra. Trong chuyên công du nảy, đức Thánh Cha đã tỏ lòng ưu ái với con 
cháu các thánh Tử đạo Ouganda nói riêng, và lục địa Phi châu nói chung. Tuy chưa 
phải là một lục địa lý tưởng của Giáo hội, nhưng Phi châu ít ra đã có những dấu 
hiệu nói lên đức tin mạnh mẽ và lòng trung thành của mình đối với Mẹ Giáo hội, 


trong khi nhiều nơi tại các lục địa khác đã bắt đầu lâm cảnh sa sút đáng thương. 


Trong các Sứ điệp đức Thánh Cha gởi đi nhiều nơi trong năm 1970, người ta đặc 


biệt quan tâm đến Sứ điệp Phục sinh (29.3) bằng 14 ngôn ngữ; Sứ điệp gởi Liên 


hiệp quốc (4.10), nhân kỷ niệm Hai mươi lăm Năm thành lập, trong đó ngài cô võ 
tình đoàn kết, huynh đệ đại đồng, nhắn mạnh vấn đề phát triển các Dân tộc và 
quyền tự do tôn thờ Thiên Chúa. Và để minh định lập trường tôn giáo của mình, 
ngày 15.9.1970 đức Thánh Cha tuyên bố giải tán lực lượng Cảnh binh Tòa thánh 
(sau trên 150 năm phục vụ), chỉ còn giữ lại 56 cảnh vệ Thụy Sĩ và một lực lượng 
dân sự mới thành lập, có nhiệm vụ cảnh sát tại Tòa thánh. Việc đức Thánh Cha tôn 
phong tiến sĩ Hội thánh cho thánh nữ Teresa Avila dòng Cát minh ngày 27 tháng 9. 
và thánh nữ Catarina Siena dòng Đaminh ngày 4 tháng 10, cũng là sự kiện trọng 


đại trong năm 1970. 


Về đối ngoại, cuối tháng 4 năm 1970, một phái bộ Tòa thánh do đức tổng giám 
mục Sergio Pignedoli, tổng thư ký Bộ Truyền bá Phúc âm, đã mở cuộc du hành 
qua Ba Lan và Liên Sôviét. Tại Ba Lan, đức cha Pignedoli đã thảo luận với Hội 
đồng Giám mục về các vấn đề truyền giáo. Sau đó, ngài đi Matscova thăm viếng 
đức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Nga. Tiếp đến là việc ngoại trưởng Nga 
Andrei Gromyko đến Roma yết kiến đức Thánh Cha ngày 12 tháng I1. Và cuối 
tháng 2 năm 1971, Đặc sứ Tòa thánh Agostino Casaroli tới Matscơva, khởi đầu 
cuộc hội đảm với các nhà cầm quyền Liên Sôviét. Trong khi ấy, cuộc bang giao 
giữa Tòa thánh với cộng hòa Nam Tư đã được tái lập trên cấp bậc Sứ thần và Đại 
sứ từ 15.8.1970, rồi ngày 29.3.1971 tổng thống Tito tới Vatican hội kiến với đức 
Phaolô VI. Đó là những triệu chứng về sự bang giao giữa Vatican với các Quốc gia 


cộng sản, đã có nhiêu tiên triên tôt đẹp. 


Năm 1970, các chuyến công du tông đồ và hòa bình của vi Đại diện Chúa Kitô vẫn 
tiếp tục: viếng thăm đảo Sardenia (24 tháng 4), đặc biệt cuộc viễn du Á châu và 
Hải Dương châu. Từ ngày 26 tháng 11 đến 5 tháng 12, đức Thánh Cha với tư cách 
tông đồ đã thực hiện một chuyên công du dài trên 46.400 km. Cuộc du hành bắt 


đầu từ sáng sớm ngày 26 tháng 11 đi Manila (Philippin), ghé Téhéran (Iran), Dacca 
(Đông Pakistan), ủy lạo nhân dân Hồi vừa bị một tai nạn bão lụt khủng khiếp. Khi 
bay qua nèn trời Kampuchia và Việt Nam, đức Thánh Cha gởi ba Thông điệp tới 
quốc trưởng Kampuchia, tổng thống Việt Nam Cộng hòa và chủ tịch Việt Nam 


Dân chủ Cộng hòa. 


Vừa tới phi trường Manila, đức Thánh Cha bị mưu sát, nhưng tên hung thủ 
Mendoza, người xứ Bohvia, bị bắt tại trận. Việc xảy ra đã không làm thay đôi cuộc 
công du này. Trong ba ngày tại thủ đô, đức Thánh Cha hội kiến với tổng thống Phi, 
đến viện đại học Santo Tomás ban Huấn từ cho 100.000 sinh viên, đọc diễn văn 
trước Hội đồng Giám mục Á châu, thăm viếng những khu dân nghèo, dâng Thánh 
LŠ tại công trường Lunetta, phong 180 tân linh mục thuộc 5 nước À châu, và cho 
223 trẻ em rước lễ lần đầu. Tối ngày 29, đức Thánh Cha đi Samoa, và hôm sau 
sang Sydney (Australia). Ngày 1 tháng 10, ngài đến chủ tọa phiên họp Hội đồng 
Giám mục Hải Dương châu, và tối hôm ấy dâng Thánh LỄ tại trường đua 
Randwick, giữa một cuộc biểu dương đức tin vĩ đại của dân Úc. Ngày 2, đức 
Thánh Cha tấn phong giám mục Papou tiên khởi (Tân Guinêa) cho đức cha 
Vanghéké, sau đó tại tòa thị chính Sydney, ngài chủ tọa lễ cầu nguyện khai mạc 
Hội nghị Đại kết Tôn giáo, gồm Anh giáo, Presbyterian, Methodiste và Chính 
thống. Năm 1970 cũng là năm nhân dân Úc kỷ niệm Hai trăm Năm đại úy James 


Cook khám phá ra Úc châu. 


Ngày 3 tháng 12, đức Thánh Cha đi Djakarta (Indonesia). Tới phi trường, ngài 
được tổng thống Suharto ra tận nơi tiếp rước. Trong bài Diễn văn, đức Thánh Cha 
nói Hôi giáo và Công giáo cùng giống nhau trong việc tôn thờ một Đắng Tối cao 
dựng nên trời đất. Chiều hôm ấy, đức Thánh Cha dâng Thánh Lë tại vận động 
trường Sanagan. Ngày A. đức Thánh Cha đi Hồng Kông dâng Thánh Lë và đọc 


diễn văn tại vận động trường, có trên 25.000 người tham dự: “Chúng tôi cảm thấy 
chung quanh chúng tôi lúc này hầu như tất cả dân chúng Trung Hoa đều hiện diện 
nơi đây. Chúng tôi chỉ là tông đồ nhỏ mọn của Chúa, và chúng tôi tới miền Viễn 
Đông này với mục đích duy nhất kêu gọi tình thương, vì chỉ có tình thương mới 
tồn tại”. Cũng ngày 4, đức Thánh Cha đi Colombo (Sri Lanca). Tuy là một nước 
Phật giáo, nhưng Chính phủ và dân chúng tỏ ra nồng nhiệt trong cuộc tiếp rước 
này. Ra nghênh đón đức Giáo hoàng tại phi trường, người ta nhận thấy có ông toàn 
quyền William Gopallawa, bà thủ tướng Sirimavo Bandaranaike, hồng y Thomas 
Cooray. Trong dịp này, đức Thánh Cha đã gây được cảm tình với Chính phủ và 
nhân dân Sri Lanca. Ngài trở về Roma sáng ngày 5 tháng 12, chấm dứt cuộc công 


du 10 ngày. 


Trước khi lên đường công du Á châu và Hải Dương châu, ngày 23.11.1970 đức 
Phaolô VI đã ban hành Tự sắc Ingravescentem Aetatem. Theo Tự sắc này, thì các 
hồng y trên 80 tuổi không còn được giữ những chức vụ chấp hành cũng như hết 
quyền bầu cử Giáo hoàng. Như vậy, kê từ đức Alexandrô II (1159-81) tới nay 
người ta mới lại thấy một vị Giáo hoàng dám đụng đến quyền hành của các hồng y. 
Sau chuyến công du nói trên, và để kỷ niệm 80 năm Thông điệp Rerum Novarum 
của đức Leô XIII (15.5.1891), ngày 14.5.1971 Đức Thánh Cha ban một Tông thư 
quan trọng về vấn đề xã hội, gởi đức hồng y Maurice Roy, chủ tịch Hội đồng Giáo 
dân và ủy ban Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Trong Tông thư, đức Thánh 
Cha lập lại những lời kêu gọi của Giáo hội về công lý và vấn đề xã hội, đồng thời 
dë cập đến nhiều vẫn đề mới, như đời sống ngày nay của giáo dân, thanh niên, nữ 


giới, lao công, nghê nghiệp, thông tin, di cư, nhà ở, v.v... 


Năm 1971, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần II được nhóm họp tại Roma 


từ ngày 30 tháng 9 đến 6 tháng 11, có 212 nghị phụ tham dự. Hai đẻ tài chính được 


nêu lên: Công lý trong thế giới và chức vụ Linh mục, trong đó vẫn đề độc thân giáo 
sĩ sôi nổi và kéo chú ý nhiều người nhất. Khi bé mạc, Thượng Hội đồng đã xác 
nhận việc duy trì luật độc thân linh mục (168 phiếu thuận, 10 chống, 21 thuận với 
tu chính án, 4 trắng), và Giáo hội sẽ tiếp tục tuyên cáo giáo thuyết xã hội, để các 
nguyên tắc chính xác về sự sống không bị chôn vùi, và để mọi người đừng lãng 
quên bổn phận chính yếu về công lý hòa bình, vì đó là những đòi hỏi của luật 


Thiên Chúa. 


Trước khi châm dứt chương cuôi cùng này, chúng tôi xin đưa ra đây mây con sô 


được trích trong cuốn 1971 Catholic Almalac: 


Giáo hội Công giáo đông nhất trong các tôn giáo, với con số 614.907.600 trên 
tổng dân số hoàn cầu 3 tỷ 369 triệu (tỷ lệ 18,25%). Tính chung tin đồ Kitô giáo là 
958.711.600 (28,4%), chia ra như sau: Công giáo 614.907.600, Tin lành 
218.120.000 Chính thống 125.684.000. 


Số người ngoài Kitô giáo là 2 tỷ 410 triệu, gồm 493 triệu Hồi giáo, 436 triệu An 
giáo (Bà La Môn), 371 triệu Không giáo, 176 triệu Phật giáo, 69 triệu Thần đạo, 54 
triệu Lão giáo, 13 triệu Do Thái giáo. Số còn lại thuộc các tôn giáo khác hoặc vô 


thần. 


Đạo Công giáo tính theo lục địa, thì Âu châu dẫn đầu với con số 252.554.500 tín 
hữu, kế đến Nam Mỹ 159.978.800, Bắc Mỹ 122.862.300, Á châu 43.626.000, Phi 
châu 31.782.000 và Hải Dương châu 3.904.000. Hàng Giáo phẩm Công giáo trên 
thé giới gồm 9 thượng phụ giáo chủ, 128 hồng y, 393 tổng giám mục và 2.080 
giám mục. Hàng giáo sĩ và tu sĩ gồm có 427.283 linh nục (279.985 triều, 147.298 
đòng). 218.313 tu sĩ, 1.061.368 nữ tu, 79.314 đại chủng sinh. 


KÉT LUẬN 


Hai ngàn năm Lịch sử Giáo hội Công giáo tự nó đã đưa đên một câu kêt luận, và 
trả lời những thäc mắc của độc giả. Chúng tôi muôn nói: Giáo hội tự biện hộ cho 
mình qua những biên cô lịch sử, và lịch sử trả lời đâng Sáng lập Giáo hội là Thiên 


Chúa. 


Lịch sử Giáo hội trình bày những công cuộc Giáo hội, đã thể hiện trong sứ vụ 
phượng thờ Thiên Chúa và phục vụ nhân gian. Lịch sử cũng ghi chép những 
phương thế Giáo hội đã sử dụng, những thử thách Giáo hội đã vượt qua, cũng như 
những thành quả mà Giáo hội đã đạt được, trên bước đường thực thi sứ mạng Phúc 
âm hóa các Dân tộc. Trong mối tương giao với xã hội trần thế, tuy có những thời 
kỳ thật tốt đẹp, nhưng cũng không thiếu những giai đoạn cam go và bão tố, nói lên 
sự can đảm và kiên quyết của Giáo hội trong thiên chức bảo vệ đức tin, và trung 


thành với nhiệm vụ chứng tá của mình. 


Bồn phận của người viết sử là ghi lại tất cả những sự kiện nói trên một cách trung 
thực, trình bày mọi diễn bién một cách vô tư, để độc giả cũng vô tư phán đoán về 
Giáo hội. Có phán đoán cách vô tư độc giả mới hiểu đúng về Giáo hội Công giáo, 
mới nhìn thấy rõ những tiến triển của Giáo hội, “từ một hạt giống bé nhỏ như hạt 
cải trở thành cây to lớn, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời đến nương náu trên 
cành” (Mt XIII, 32). Càng thấu hiểu Giáo hội, người Công giáo càng thêm tin 
tưởng và cảm thông công Giáo hội, một tổ chức được thiết lập trên đá tảng Pherô 
và cứ đứng vững mãi qua những giai đoạn vĩ đại anh hùng, cũng như khi lâm cảnh 


sa sút hoặc bách hại. Sa sút, nói lên yêu tô phàm nhân trong Giáo hội. Bách hại, 


chứng minh Giáo hội vẫn tiếp tục vác Thánh giá theo Thày Chí thánh. Dẫu sa sút, 
Giáo hội vẫn mang trong mình sinh lực khởi thắng, cải hóa, canh tân, dé tôn tại, và 
bành trướng mãi, bất chấp mọi gian nguy, thử thách hay bách hại. Điều đó, không 
ai giải thích nổi, nếu phủ nhận bàn tay của Thánh Thân Thiên Chúa trong Giáo hội: 
“Ta sẽ xây Giáo hội Ta trên đá tảng này (Pherô), để quyền lực hỏa ngục có tung ra 


cũng không thể phá nổi” (Mt XVI, 18). 


Tiểu sử thánh Biển đức có ké: một hôm trong lúc xuất thần, thánh nhân từ trên núi 
Cassino nhìn thấy hết mọi Dân tộc trên thế giới được bao phủ trong một bầu ánh 
sáng huy hoàng. Ánh sáng đó phải chăng đã không ám chỉ Chúa Kitô, “Ánh sáng 
muôn dân”? (Is XLIX, 6; Le II. 32). Chúng tôi nguyện cầu cho Ánh sáng Chúa 
Kitô chiếu soi muôn đời trên các Dân tộc, để như lời thánh Phaolô đã tiên báo: 
“Dưới đất cũng như trên Trời, tất cả sống hòa bình hiệp nhất trong Chúa Kitô, 
được tìm thấy nơi Người sự an vui hạnh phúc do bửu huyết Con Thiên Chúa đã đồ 
ra trên Thánh giá” (C1 I, 19-20). Bởi vì, với Mẫu nhiệm Cứu độ, Chúa Kitô đã trở 
nên trung tâm điểm của lịch sử, dẫn đưa con người trên bước đường hành hương, 


tién về ngày huy hoàng của cảnh “Trời mới, đất mới” (Is LXV, 17; Kh XXI, 1). 


[1] Xem Renouvin: La crise européenne et la première guerre mondiale, Paris 


1948. 


[2] Acta Ap. Sedis, Roma 1914 -22. Xem G. Arnauld d’Agnel: Benoit et le conflit 
européen, Paris 1916 - G. Goyau: Papauté et chrétienté sous Benoit XV, Paris 


1922. 


[3] Acta Apost. Sedis, Roma 1922-39. Xem Clonmore: Pope Pius XI and World 
Peace, London 1938 - A. de Saint Denis: Pie XI contre les idoles. bolchevisme, 
racisme, étatisme, Paris 1939 - M. Pernot Le Saint Siège, l’Église Catholique et la 
politique mondiale, Paris 1929 - M. André: Pie XI pape missionnai, Paris 1937 - 


M. Nasalli Rocca. Concordatorum Pii XI P.M. concordantiae, Roma 1940. 
[4] Acta. Ap. Sedis, Roma 1939-58 - Xem P. Du-clos: Le Vatican et la seconde 


guerre mondiale, Paris 1955 - M. Clément: L'économie sociale selon Pie XII, Paris 


1953. 


[5] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: Histoire de l’Église (bản dịch Pháp văn của M. 
Grand claudon), Paris 1962-67, Q. IV, tr 263-267, 269-271. 


[6] C Bihlmeyer — H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 267-269, 271-275 

[7] Những con số thuộc năm 1970, trong 1971 Catholic Almanac 

[8] Xem chương Một: IV, 2-3 

[9] Ý có 13.200 đan sĩ, Pháp: 10.000, Đức: 3.840, Bi: 1.750. Những con số của 
“Ngày Thé giới các Dòng chiêm niệm” được tô chức tại thủ đô Tây Ban Nha năm 
1970. Xem Linh mục Nguyệt san, Sài Gòn 1970, số 106, tr 706. 

[10] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 285-294 - Xem R. Latu: LÉglise 


derrière le rideau de fer, Paris 1949 - Những con số về năm 1970, vẫn lẫy trong 


1971 Catholic Almanac. 


[11] Xem Linh mục Nguyệt san, Sài Gòn 1970, số 100, tr 163 và tiếp. 

[12] Missi 1959, 1, tr 30. 

[13] Nga ngữ có nghĩa: Hội đồng các đại biéu thợ thuyền, nông dân, binh lính. 

[14] Missi 1972, 5, tr 173 — Linh mục Nguyệt san. Sài Gòn 1972, số 126, tr 416 
[15] Missi, 1971, 7, tr 269. 

[16] Missi, 1972, 1, tr 32. Thăng Tiến, Sài Gòn 1972, số 468, tr, 1. 

[17] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 312-317; 294-295. 

[18] Xem P. de Belloy: Pie XI et le retour à l'unité de l’Orient séparé, trong 
Orientalia christiana. XVI (1929), tr 5-28 - R. Aubert Le St-Siège et l'union des 
Églises, Bru-xelles 1947 - Ch. Quénet L'unité de l’Église, trong Tu es Petrus, Paris 


1934, tr 873-915. 


[19] C. Bihlmeyer - H. Tuchle: op. cit., Q. IV, tr 245 - Xem De Clercq: Les Églises 


unies d’Orient, Paris 1935. 


[20] Missi, 1970, 4, tr 144 và 1971, 6, tr 214. Từ nhiều năm gần đây, dân Liên 
Sôviết ngày càng chú ý đến tôn giáo và càng đòi được tự do tín ngưỡng, chứng 
minh “Thượng Dé chưa chết”. Trên nửa thế kỷ, dưới sự thống trị của đảng Cộng 
sản vô thần, các tôn giáo bị đàn áp nhiều lần, đặc biệt trong những cuộc thanh 


trừng đẫm máu thời Staline (1922-53). Tuy nhiên, ngày nay người ta còn thấy từ 


15% đến 20% tổng số dân Sôviết (225 triệu) có tín ngưỡng và 1/3 trẻ sơ sinh được 
qua giếng Rửa tội. Nhà cầm quyên e ngại nhất những người theo đạo Công giáo, 
không phải chỉ vì họ coi đó là những “công cụ của ngoại bang mà còn vì đạo Công 
giáo rất mạnh trong những xứ có tỉnh thần quốc gia, như Lithuania, Ukrania. 
Tháng 1 năm 1971, 17.000 người Công giáo xứ Lithuania gởi cho tổng bí thư 
Brezhnev và cho tổng thư ký Waldheim của Liên hiệp quốc một lá thư, phản nàn 
rằng tôn giáo họ bị ngược đãi. Trong hai xứ Lithuania và Lettoria, gần 3 triệu 
người Công giáo truyền cho nhau xem tờ báo in lậu lấy tên là Samizdat. Tình trạng 
này còn ảnh hưởng tới những biến chuyền trực tiếp liên hệ với cuộc viếng thăm 
Sôviết của tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon hồi cuối tháng 5 năm 1972. Này 
9.5.1972, tại Matscova 15 chức sắc đạo Tin lành xông vào tòa đại sứ Hoa Kỳ, yêu 
cầu Hoa Kỳ can thiệp để Nga Sôviết bớt hạn chế về tôn giáo. Tại một tỉnh thuộc xứ 
Lith-ania, trước ngày ông Nixon tới Nga, nhiều người Công giáo giao tranh với 
cảnh sát địa phương dé nói lên sự căm hờn của họ đối với chính quyền Nga. Ngày 
21.5.1972, tại thủ đô Sôviết cảnh sát bắt giữ 9 người Do Thái, khi những người này 
định tìm cách trao cho Nixon bức thư thỉnh nguyện đòi được tự do tín ngưỡng và 
văn hóa, cùng đòi được tự do di cư về- Do Thái (Xem bài của US. News and world 


Report 5.5.1972). 


[21] Hội nghị Thánh Mẫu hoc lần này quy tu 120 nhà thần học Công giáo, Chính 
thống và Tin lành, từ 30 nước trên thế giới về họp, cùng nhau nghiên cứu lịch sử 
Thánh Mẫu học từ thế kỷ VI đến XI. Mục đích của hội nghị là làm sáng tỏ hành 
động của Chúa Thánh Linh, để mọi người điều hiểu rằng tuy có sự di biệt định 


thức thân học, nhưng về tín điều, đức tin vẫn chỉ là một. 


[22] Missi, 1970, 4, tr 144 và 1971, 9, tr 300-302. 


[23] Đức Mẹ HC.G. Sài Gòn 1972, số 29, tr 28. 


[24] Xem Acta Apost. Sedis, Roma 1958-63 - Linh mục Nguyệt san, Sài Gòn 
1962-63. 


[25] Trước ngày khai mạc Công đồng đức Thánh Cha Gioan XXIII đã tiếp kiến 
nhiều nhân vật quan trọng của Giáo hội Tin lành: tiễn sĩ Fisher, giáo chủ Anh giáo 
(2.12.50); nữ hoàng Anh Elisabeth IT (5.5.61); mục sư Arthur Lichtenberer, giáo 
chủ Giáo hội Episcopalian Hoa Kỳ (23.11.61); tiễn sĩ Craigh, giáo chủ Giáo hội 
Tin lành Tô Cách Lan (28.3.62). 


[26] Tài liệu tham khảo: Acta Apost. Sedis. Roma 1953 và tiếp - linh mục Nguyệt 
san, Sài Gòn 1963-65, số 20-48 - Công đồng Vatican II, Sài Gòn 1969. Các bức 
thư của đức cha Hoàng Văn Đoàn trong Bản Thông tin Dia phận Qui nhơn, Qui 
Nhơn 1965, số 45 và tiếp - Nguyễn Bảo Tụng: Các cuộc du hành của Đức Giáo 
hoàng Phaolô VI, Sài Gòn 1969. 


[27] Từ năm 1963 đến 1968, số tân linh mục trong Giáo hội đã giảm mât 1/4. Nếu 
cứ đà này người ta sợ đến năm 1980 sẽ không còn tân linh mục. Thêm vào đó, số 
cựu linh mục ra đi, văn phòng tai Vatican ghi nhận: 7.937 vi (trên tổng SỐ 
496.000), tức 1,6%. Đó là những vị có phép, còn số người không có phép? Số linh 
mục hồi tục ở Hoa Kỳ: 226 năm 1966, 480 năm 1967, trên 1.000 năm 1968 (Linh 
mục Nguyệt san, Sài Gòn 1971, số 109-110, tr 88-89). 


Đứng trước cuộc vận động bỏ luật độc thân giáo sĩ của hội đông mục vụ ở Hà Lan 
và của vải cơ quan ngôn luận quá chú trọng tới một sô ít linh mục muôn hôi tục, 


ngày 2.2.1970 đức Phaolô VI đã dot khoát trả lời: “Luật độc thân của tư tế là luật 


buộc, luật này đã có từ 16 thế kỷ rồi, không thể bãi bỏ được”. Xem Linh mục 


Nguyệt san, Sài Gòn 1970, số 100, tr 163 và tiếp. 


[28] Ngày 19.1.1967, Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn đức Phaolô việc trao trả Kỳ hiệu Hồi 
giáo đã bị tịch thâu tại trận Lepanto (7.10.1571). 


[29] Những biến cố sau đây, nói lên những nỗ lực nhằm tiến tới hiệp nhất: 


Ngày 20.9.1963, đức Phaolô VI gởi một bức thư (tự viết lấy) đến đức Thượng phụ 
Athenagoras I, Giáo chủ Istanbul. Đó là bức thư thứ nhất của một Giáo hoàng gởi 
vị Giáo chủ Istanbul (Constantinopoli) kê từ năm 1584. Bức thư được phúc đáp 
ngày 22.11.1963. 


Hai Sắc lệnh Unitalis Redintegratio (Hiệp nhất Kitô hữu) và Orientalium 
Ecclesiarum (Giáo hội Công giáo Đông phương của Công đồng Vatican II (công 
bố ngày 20 và 21 tháng 11 năm 1964) có nhiều khoản rất cởi mở và nhân nhượng 
nhằm hòa giải với các Giáo hội Chính thống, đặc biệt xin lỗi các anh em ly khai 


(Unitalis Redintegratio, 7). 


Nhân dịp đại Công đồng Liên Chính thống lần III họp tai Rhodes hồi tháng 10 năm 
1964, đức Phaolô VI cũng gởi đến một Văn thư và được phúc đáp ngay sau đó 
Tháng 2 năm 1965, nhân danh Công đồng Liên Chính thống đức Giáo chủ Méliton 
dẫn đầu một phái đoàn tới yết kiến đức Thánh Cha đề thông đạt những quyết nghị 
của Công đồng. Phái đoàn được đức Thánh Cha đáp lời: “Cần phải có những cuộc 
tiếp xúc đông đảo và huynh đệ hơn, để lấy lại dần dần những gì đã mât trong thời 


gian xa cách nhau, và đê tạo lại cho mọi trình độ sinh hoạt của các Giáo hội chúng 


ta một bâu khí có thê giúp mở đâu một cuộc đôi thoại hữu ích vê thân học” (Missi, 


1972, 3, tr 100). 


Ngày 7.12.1965 (ngày bế mạc Công đồng Vatican II), đức Giáo hoàng Phaolô VI ở 
Roma và đức Thượng Phụ Athenagoras I ở Istanbul (Constantinopoli) cùng một 
lúc tuyên bố xóa bỏ án “vạ tuyệt thông” lẫn nhau, một nguyên do phát sinh cuộc ly 


khai năm 1054. 


Ngày 25.7.1967, trong thánh đường Chúa Thánh Thần tai Istanbul, đức Thánh Cha 
Phaolô VI trao cho đức Thượng phụ Athenagoras I một Đoản sắc, giải thích tại sao 


hai Giáo hội Công giáo và Chính thống là “Giáo hội Chị Em”. 


Đầu năm 1970, Công đồng Giáo hội Chính thống Nga đã quyết định cho người 
Công giáo rước lễ khi những người giáo dân này không thể tìm đến linh mục của 
Giáo hội mình (trường hợp này thường hay xảy ra ở Nga). Nhưng quyết định này 
bị Giáo hội Chính thống Hy Lạp kịch liệt phản đối. 


Ngày 9-11 tháng 5 năm 1970, đức Thánh Cha Phaolô VI tiếp đức giáo chủ Vazgen 
I Catholicos Armnenian (Etchmiadzin). Dip này vị giáo chủ có tham dự lễ nghi 


tuyên thánh cho chân phước Thérèse Coudrec (+1885) người Pháp. 


Thượng tuần tháng 12 năm 1970, có những cuộc “gặp gỡ đại kết” tại Paris, giữa 
những vị đại diện Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga. Chủ tịch phái đoàn 
Chính thống Nga là đức giám mục Nikodim; bên Công giáo, người cầm đầu là cha 
Hamer, thư ký- văn phòng Hiệp nhất Kitô hữu. Hội nghị đã thảo luận về “Vai trò 
Kitô giáo trong sự phát triển xã hội”. Cuộc gặp gỡ này nhằm duy trì những cuộc 


đối thoại đã diễn ra tại Leningrad năm 1967, bản học thuyết xã hội của Công giáo. 


Trước khi bế mạc hội nghị, Phái đoàn hai tôn giáo đã được đức Phaolô VI tiếp 


kiến, và được dẫn đi thăm viếng những di tích lịch sử Công giáo tại Ý và Roma. 


Ngày 1.3.1971, tại Vatican đức Phaolô VI tiếp kiến đức Athenagoras I. Sau đó, đức 
Thánh Cha tuyên bố: “oitra hai Giáo hội đã có sự hiệp thông như trọn ven, nếu 
chưa phải là hoàn toàn (une comm-union presque totale, sinon encore parfaite). 
Sau đó, hai bên trao đổi Văn thư cầu chúc cho ngày “cùng nhau dâng Thánh Lễ” 


được thực hiện mau chóng. 


Ngày 3.6.1971, nhân dịp lễ tắn phong đức tân Thượng phụ Chính thống Nga, đức 
Thánh Cha đã cử hồng y Jan Willebrands dẫn phái đoàn tới tham dự. 


Tờ tuần báo Orthodoxe Types ở Athêna, một cơ quan ngôn luận chủ trương chống 
sự hiệp nhất Kitô hữu, tháng § năm 1971 đã lặp lại rằng: 3 vị giáo trưởng Chính 
thống miền Bắc Hy Lạp đã quyết định không nêu danh đức Giáo chủ Athenogoras 


trong lời nguyễn, cả khi cử hành lễ nghi phụng vụ. 


Ngày 13.6.1972, đức hồng y Jan Willebrands, chủ tịch văn phòng Hiệp nhất Kitô 
hữu, đã rời Roma đi Syna và Nga Sô, mang theo những thư riêng của đức Phaolô 
VI tới đức Thượng phụ, Ignatius Jacobus III tai Damas và đức Thượng phụ Vazgen 


lở Armenia. 


Ngày 7.7.1972, đức Thượng phụ Giáo chủ Athenagoras I từ trần, hưởng thọ 86 
tuổi. Đức Thánh Cha Phaolô VI xúc động bày tỏ: “niềm hy vọng sẽ tái ngộ với 
ngài như với người anh em thân thiết trong cộng đồng các Thánh”. Đức Thánh Cha 
mời gọi tín hữu tưởng niệm cầu nguyện cho “bậc đại nhân của một Giáo hội khả 


kính, bình sinh ngài chỉ thiết tha mong ước một điều là được cùng chúng tôi uống 


chung một chén, nghĩa là có thể cùng nhau dâng Thánh Lë Chí nguyện chưa thành 
đó là gia sản của ngài để lại và là phận sự của chúng ta”. Đức Athenagoras I 
nguyên là Giáo chủ Gierusalem, năm 1948 được bầu làm Giáo chủ 
Constantinopoli. Đời ngài đã hết sức có gắng để thống nhất các Giáo hội Chính 


thống và thoát ly qu-yền lực của Matscơva (Missi 1969, 4, tr 134). 


PHỤ CHƯƠNG 
(Viết theo A.I.Fides - No.4033 - 16.10.1998) 


6.8.78 Đức Phaolô VI từ trần 

26.8.78 Đức Hồng y Albino Luciani đắc cử Giáo hoàng, tức Gioan Phaolô I. 

29.9.78 Đức Gioan Phaolô I từ trần (sau 33 ngày) 

16.10.78 Đức hồng y Karol Vojtyia đắc cử Giáo hoàng, tức Gioan Phaolô II. 

Đức Thánh Cha Gioan Phaol II, sau 20 năm tại vi, đã trở thành nhân vật cả 
thế giới biết đến, bởi những hoạt động vừa dài vừa tích cực (13 Thông điệp). Tuy chỉ 
là lãnh tụ Giáo hội Công giáo với con số dân bằng 1/5 dân số toàn cầu, nhưng ngài có 
uy tín nhất của nhân loại về luân lý, đạo đức. Tiếng nói của ngài được nghe một cách 
kính trọng không phải chỉ từ đám đông trên công trường Thánh Pherô ở Roma, mà 
còn từ các đại diện của mọi Dân tộc tại Liên hiệp quốc, từ biển người Hindou ở Ấn 
Độ, từ giới trẻ Hồi giáo tại sân vận động Casablanca, cha nói đến dám đông vô kể tại 
các nước ở châu Phi và châu Mỹ Latinh. Và gần đây ngày 11.3.1999, đức Thánh Cha 
tiếp kiến vị Giáo chủ Hồi giáo Mahomet Cakhami nước Iran (Persia), chủ tịch và đại 
diện cho 54 Quốc gia Hồi giáo trên thế giới. 

Đặc biệt hơn, đức Gioan Phaolô II là vị Giáo hoàng “thừa sai đệ nhất” của 
Giáo hội. Nếu đức Gioan XXIII họa huân ra khỏi những bức tường của Vatican, néu 


đức Phaolô VI đã 9 lần công du, trong số này 3 lần đến các xứ Truyền giáo, thì đức 


Gioan Phaolô II thi hành sứ vụ của Pherô, bằng rất nhiều cuộc viễn du, mà 30% là 
những chuyến đi có tính “tông đồ”, đến với những xứ Truyên giáo, những xứ thuộc 
tôn giáo khác, những nơi chưa hề được nghe Tin Mừng Chúa Kitô. Như chính ngài đã 
tuyên bố : “Giáo hoàng di là để rao giảng Tin Mừng, để “làm vững tin anh em , để 
làm kiên cố Giáo hội, để gặp gỡ con người. Đó là phương pháp tông đô: phương 
pháp của Pherô, và hơn thể nữa, của Phaolô”. [1] Khi gặp gỡ con người, đức Gioan 
Phaolô II cũng chịu nỗi thống khổ với Chúa Kitô, bằng chia sẻ với con người bị áp 
bức và không có tiếng nói. 

Tông thư “Tertio Milennio Advenienfe ” (Ngàn năm thứ ba đang tới) của Đức 
Gioan Phaolô II được công bố ngày 14.11.1994, làm nổi bật triều đại Giáo hoảng 
trong những năm cuối cùng của thế kỷ XX. Tông thư phác họa chương trình 5 năm 
chuẩn bị mừng Năm Thánh 2000, gồm giai đoạn tiền chuẩn bị kéo dải 2 năm (1995- 
1996) và giai đoạn (1997-1999): hướng về Chúa Con (1997), hướng về Chúa Thánh 
Thần (1998), hướng về Chúa Cha (1999). 

Dưới đây là những con số Thống kê cuối năm 1996 dựa theo “Annuaire des 


Statistiques de l'Église 1996”. 


Đại lục Tỷ lệ Công giáo Thay đổi Thay đổi 


Châu Phi 14,73% - 0,02% 469 


pen eerste 
er Leieren 
Cnpswj ME | r9 | T7 | s— 


Dân số cho , Dân Công giáo , 
Đại lục Thay đổi Thay đổi 
1 Lm cho 1 Lm 


EE LS LE 


GIÁM MỤC 


(Con số trong ngoặc don là sự thay đổi sánh với năm trước) 


1 “Thay đôi” tăng (+) hay giảm (-), sánh với năm liên trước. 
LINH MỤC 


Thé giới 404.336 (-414) 262.899 (+481) 141.437 (-895) 


Châu Phi 24.679 (+757) 14.124 (+703) 10.555 (+54) 
Châu Mỹ 120.082 (+253) 72.986 (+728) 47.096. (-475) 


39.404 (+768) 23.075 (+619) 16.329 (+149) 
215.065 (-2.213) 149.901 (-1.598) 65.161 (-615) 
C. Dai Duong 5.109 (+21) 2.813 (+29) 2.296 (-8) 


TU SĨ - NČ TU - THÀY GIẢNG GIÁO LÝ 


CHÚNG SINH 


TRƯỜNG SỞ VÀ HỌC SINH 


"Les [ Tum Lem KL LS 


Châu Mỹ 1.200.724| 14.776 7.371.669 23.040[ 3.656.682 9.291 455.640] 1.264.482 


C. Đại 31.873 595 5338.618} 2.523 316.338 6.534 1.203 
Dương 


CƠ SỞ TỪ THIỆN - BÁC ÁI 


: Viện dưỡng lão Nhà 
Đại lục Bệnh viện | Chán Y viện | Trại phong Cô nhi viện 
và tàn tật ký nhĩ 


Dmã | THỊ THỊ THỊ THỊ 5| mm 
EE 


TOÀN CÁNH TÔN GIÁO THÉ GIỚI 
(cuối năm 1996, trên tổng dân số khoảng 5.740.000.000) 


Kitô giáo : 1.976.519.000 (Công giáo: 995. 128.000) 
Hồi giáo : 1.076.600.000 
Vô tôn giáo 980.250.000 
Ấn giáo i 790.500.000 
Phật giáo : 390.600.000 
Vô thần 240.900.000 
Tôn giáo mói  : 150.800.000 
Tôn giáo bộ lạc : 93.700.000 
Sikhs | 20.900.000 


Dân Do thái 19.920.000 


THƯỢNG HỘI DÔNG GIÁM MỤC À CHÂU 
Tại Vatican từ 19.4- 14.5.1998 
Đã trình bày Toàn cảnh Giáo hội Công giáo ở Á châu 
(IFS, 17.4.1998, số 4091 NE232) 


Dân số Thế giới : 5.687.374.000. (châu Á: 3.456.280.000) 
Dân Công giáo thế giới : 989.366.000 (châu Á: 101.210.000) 


Giáo hội Công giáo ở Á Châu 


Giáo phận 470 Giáo xứ 8.332 
Giáo điểm 31.996 Hồng y 12 
Thượng phụ 6 Tổng Giám mục 149 
Giám mục 418 Linh mục giáo phận 22.456 
Linh mục dòng tu 16.180 Tu sĩ 7.078 
Nữ tu 124.091 Thừa sai (giáo dân) 194 
Thày giảng 96.818 Đại chủng sinh 24.889 
Tiểu chủng sinh 22.520 


Những cơ sở Công giáo ở Á châu : 


Vườn trẻ - Mẫu giáo 8.941 1.327.000 châu 
Tiêu hoc 13.271 4.539.571 học sinh 
Trung hoc 7.791 4.134.499 học sinh 
Cao học - Đại học 1.138.983 sinh viên 


Bệnh viện: 998; Trại phong: 354; Phòng phát thuốc: 3.222; Nhà dành cho 
người già cả và tàn tật: 1.184; Cô nhi viện: 2.492; Nhà nuôi trẻ: 2.227. 
(Viết theo Church's Annual Book of Statistic, 1995) 


MỘT SO QUỐC GIA (tổng số 47) 
Theo tỷ lệ dân Công giáo : 
A) Cao hơn B) Thấp hơn C) Rất thấp D) Không đáng kể 
A - Cao hơn 


1) Philippin : 
58.735.000 (83%) dân Công giáo 
79 giáo phận và hat 2.525 giáo xứ 
3 hồng y 22 tổng giám mục 
112 giám mục 6.431 (2.243 dòng) linh mục 
578 tusi 9.459 nữtu 
7.381 chủng sinh 1.675 thày giảng 
2) Liban: 
1 000 000 (30%) dân Công giáo 
24 giáo phận và hat 1.078 giáo xứ 
3 hồng vi thượng phụ 42 giám mục 
1.407 (677 dòng) linh mục 126 met 
2.824 nữtu 435 chủng sinh 
3) Việt Nam 
5.921.000 (7,94%) dân Công giáo 
25 giáo phận 2.122 giáo xứ 
2.387 họ đao, giáo điểm 1 hòng y 
33 giám mục 2.213 (325 dòng) linh mục 
624 tusĩ 6.189 nữtu 


4.451 thày giảng 
Hội đồng Giám mục 1980 
4) Nam Hàn 
3.000.000 (7,59%) dân Công giáo 


B - Thấp hơn 


14 giáo phận 941 
1 hồng y 22 
1.869 linh mục 341 
5.845 nữtu 6.090 
420 thừa sai nước ngoài 
5) Sri Lanca 
1.210.000 (6,60%) dân Công giáo 
11 giáo phận 1.121 
15 giám mųc 838 
214 tusĩ 2.309 
386 chủng sinh 7.497 
1) Singapore: 
132.000 (4,4%) dân Công giáo 
1 tổng giáo phận 30 
1 tổng giám mục 129 
52 tusi 236 
35 chủng sinh 1.000 
2) Malaysia 
2.026.000 (3,16%) dân Công giáo 
10 giáo phận 1.121 
10 giám mųc 226 
74 tusĩ 514 
79 chůng sinh 1.490 
3) Iraq 
621.000 (3,04%) dân Công giáo 
17 giáo phân 99 
1 hòng y 14 


giáo xú 
giám mųc 
tu sĩ 
thày giảng 


giáo xứ 
(297 dòng) linh mục 
nữ tu 


thày giảng 


giáo xứ 
(50 dòng) linh mục 
nữ tu 


thày giảng 


g140 Xứ 
(51 dòng) linh mục 
nữ tu 


thày giảng 


giáo xứ 


giám mục 


134 linh mục 7 tus 
333 nữtu 49 chủng sinh 
4) Indonesia 


5.194.000 (2,78%) dân Công giáo 


35 giáo phận 991 giáo xứ 
1 hồng y 43 giám mųc 
2.585 (1.770 dòng) linh mục 1.100 tusĩ 
6.700 nữ tu 2.504 chủng sinh 
23.631 thày giảng 
5) An Độ 
16.016.000 (1,71%) dân Công giáo 
23 tổng giáo phận 109 giáo phận 
7.241 giáo xứ 3_ hồngy 
1 thượng phụ 144 giám mục 
16.593 (6.938 dòng) linh mục 2.671 mai 
73.030 nữ tu 9.525 chủng sinh 


40.673 thày giảng 


C- Rất thấp 


1) Myanmar (Miễn Điện) 
538.000 (1,16%) dân Công giáo 


12 giáo phận 252 giáo xứ 
248 giáo điểm 21 giám mục 
429 (28 dòng) linh mục 63 tusi 

1.049 nù tu 2.321  thày giảng 


Hội đồng Giám mục 1982 
2) Trung Hoa 
10.000.000 (1%) dân Công giáo 


24 giáo phận 63 


giáo xứ 


130 giám mục (60 không chính thức) 


1.000 linh mục 2.000 


nữ tu 


1.000 chủng sinh (700 không chính thức) 
24 chủng viện (10 không chính thức) 
2.500 tâp sinh (1.000 không chính thức) 
40 tậpviện (20 không chính thức) 


Hội đồng Giám mục 1991 
3) Pakistan 
1.009.000 (0,78%) dân Công giáo 


6 giáo phận 93 
8 giám mục 272 
50 tusi 702 
192 chủng sinh 
4) Ai Lao 
42.114 (0,73%) dân Công giáo 
4 giáo phận 31 
81 giáo điém 4 
23 (6 dòng) linh mục 


94 nữtu 133 


giáo xứ 
(143 dòng) linh mục 


nữ tu 


giáo xứ 
giám mục 


tu si 


thày giäng 


Hội đồng Giám mục chung với Campuchia 1971 


5) Thái Lan 
247.000 (0,42%) dân Công giáo 


10 giáo phận 312 
473 giáo điểm 1 
15 giám mųc 581 
154 tusĩ 1.441 


giáo xứ 
tông giám mục 
(238 dòng) linh mục 


nữ tu 


1.652 thày giảng Hội đồng Giám mục 1969 


6) Nhật Bản 
440.198 (0,36%) dân Công giáo 
16 giáo phận 943 giáo xứ 
1 hồng y 24 giám mục 
1.736 (603 dòng) linh mục 227 tusĩ 
6.603 nữ tu 2.073 thày giảng 
7) Campuchia 
22.000 (0,21%) dân Công giáo 


1 giáo phận 2 phủ doãn 
35 giáo xứ, giáo điểm 3 giám mục 
27 linh mục 5 tusi 
38 nữtu 26 thày giảng 


Hội đồng Giám mục chung với Ai Lao 1971 


D- Không đáng Lë 


1) Thổ Nhĩ Kỳ 
30.000 (0,05%) dân Công giáo 
3 tổng giáo phận 2 dai diện tông tòa 
50 giáo xứ 6 giám mục 
62 (46 dòng) linh mục 14 tus 
113 nữtu 8 chủng sinh 
2) Iran 
13.000 (0,02%) dân Công giáo 
6 giáo phận 28 giáo xứ 
1 thượng phụ 6 giám mục 
12 linh mục 1 tusi 
33 nữtu 1 chung sinh 
3) Mông Cô 


Khoảng 2.000 (0,02%) dân Công giáo 


1 xứ truyền giáo (Urga) 


31 linh mục dòng 4 tus 
10 nữtu 17 thừa sai 
4) Saudi Arabia: 


Không có người bản xứ Công giáo, chỉ có dân Công giáo từ Philippin, Ấn Độ, 
Nam Hàn. 


4 linh mục (3 dòng) l6 nữtu 


[1] Trong 20 năm (1978-1998) đức Gioan Phaolô II đã thực hiện 166 chuyến công du 
ngoài nước Ý: châu Phi 50 chuyến, châu Á 14, châu Đại Dương 7, châu Mỹ 49, châu 
Âu 56. 


ensores : Fr.J. Hoàng Mạnh Hiền O.P. Doct. S. Theol. 
Fr.J. Nguyễn Ngọc Thành O.P. Lect. S. Theol. 


IMPRIMI POTEST IMPRIMATUR 
Phú Nhuận, ngày 5.5. 1972 Sài Gòn, ngày 9.5.1972 
Er Joachim NGUYÊN VĂN LIÊM OP. Phaolô NGUYÊN VĂN BÌNH 


Giám tỉnh Tổng Giám Mục 


